Trở về Eden 
Rosalind Miles 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di 
động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Lời giới thiệu 
Chương 1 
Chương 2 
Chương 3 
Chương 4 
Chương 5 
Chương 6 
Chương 7 
Chương 8 
Chương 9 
Chương 10 
Chương 11 
Chương 12 
Chương 13 
Chương 14 
Chương 15 
Chương 16 
Chương 17 
Chương 18 
Chương 19 
Chương 20 
Chương 21 
Chương 22 
Chương 23 
Chương 24 
Chương 25 
Chương 26 
Chương 27 
Chương 28 
Chương 29 
Chương 30 
Chương 31 
Chương 32 
Chương 33 
Chương 34 


Chương 35 
Chương 36 
Chương 37 
Chương 38 
Chương 39 
Chương 40 
Chương 41 
Chương 42 
Chương 43 
Chương 44 
Chương 45 
Chương 46 
Chương 47 
Chương 48 
Chương 49 
Chương 50 
Chương 51 
Chương 52 
Chương 53 
Chương 54 
Chương 55 
Chương 56 
Chương 57 
Chương 58 
Chương 59 
Chương 60 
Chương 61 
Chương 62 
Chương 63 
Chương 64 
Chương 65 
Chương 66 
Chương 67 


Rosalind Miles 

Trở về Eden 

Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 
Lời giới thiệu 


Nguyên tác: Return to Eden 


ROSALIND MILES ®w 


fUILš ^ EN 


Ả man 
betrayal. ,. 
a Woinans 

YeVvenge 


Eden - cái thiên đường hoang dã mà Stephany Harper được thừa 
hưởng cùng với gia tài khổng lồ của người cha là nơi cô muốn xây 
dựng một thiên đường thực sự cùng với người chồng mà cô yêu 
say đắm là Greg Marsdan - một ngôi sao quần vợt hào hoa. Nhưng 
cũng chính ở Eden, trong tuần trăng mật, khi đã nằm trong hàm cá 
sấu, cô mới nhìn thấy bộ mặt thật của chồng và người bạn gái 
thân thiết nhất - Jilly, họ đã đồng lõa và thắn nhiên nhìn cô giãy 
giụa... 


Với gương mặt bị cá sấu cắn nát và một trái tim còn tan nát hơn 
thế Stephany đã trở lại với Eden để phục thù. Quyến rũ lại chính 
người chồng bội bạc, làm cho trái tim hắn phải đau đớn, điên dại 
vì một tình yêu bị lừa dối. 


Cuộc vật lộn giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu và dục vọng, 
giữa thù hận và lòng cao thượng dữ dội trên từng trang sách của 
Rosalind Miles —- nữ văn sĩ Úc. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 1 


Khi bình minh ửng hồng trên Eden (1), ông già mơ giấc chiêm bao 
cuối cùng trong đời. Nằm trên chiếc giường gỗ sồi to, ông mơ thấy 
chiến thắng mà suốt đêm ông hướng tới. Giờ đây, ông đang lầm 
bẩm điều gì đó một cách hài lòng. Đối với Max Harper, người cựu 
chiến binh của hàng ngàn chiến thắng trong các cuộc vật lộn với 
thiên nhiên, với con người và với máy móc thì đây là một cách từ 
giã cuộc đời xứng đáng. Gương mặt thư giãn, trở nên bình thắn, 
cái vẻ ông chưa từng có trong đời. 


Đối với cô gái đang ngồi bên mép giường, những điều khủng khiếp 
mới chỉ bắt đầu. Những giờ dài đằng đẳng của đêm tối thoáng 
đãng đã qua đi đầy cảm giác sợ hãi lên tới cực điểm và những cơn 
sóng hoảng loạn đang ập xuống đầu cô. 


- Cha đừng bỏ con, con xin cha, cha đừng bổ con, đừng bỏ con... - 
Cô van vỉ. 


Nước mắt ròng ròng trên má. Cô lẩy bẩy run sợ bởi lòng yêu 
thương khôn cùng đối với ông già: 


- Không có cha con biết làm gì? Không có cha con chẳng còn gì cả. 
Bởi cha là tất cả của con mà! Lúc nào con cũng khao khát nụ cười 
của cha, đôi cánh tay âu yếm của cha chứ không phải là của 
Katie... Con biết rõ gương mặt cha hơn chính gương mặt con. Cha 
đừng đi trong khi con đang cần cha như thế này... 


Bác sĩ nhìn đồng hồ và lặng lẽ gật đầu với người y tá. Bà ta lặng lẽ 
ra ngoài để nói với mọi người chuẩn bị cho các thủ tục hành lễ. Từ 
khắp các vùng của lãnh thổ Bắc Úc mênh mông, bạn bè vội vàng 
về tới nhà trùm tư bản đang hấp hối. Người đi ô tô, kể đi trực 
thăng hoặc bằng những chiếc máy bay nhỏ. Giờ đây, họ tụ tập 
trong thư viện của tòa dinh thự rộng mênh mông, cảm thấy sự hồi 
hộp khi người ta chờ cái chết của ai đó đang đến gần. 


Bên ngoài tờ nhà, toàn bộ những thổ dân làm việc trong khu dinh 
thự túm tụm lại chờ đợi, bất chấp cái nóng nực mỗi lúc một tăng 
của ngày mới. Lovi - vị thần báo cái chết đã báo cho một trong 
những người của bộ lạc có khả năng tiếp xúc với thế giới thần 
linh. Bởi thế, họ tụ tập ở đây để đưa tiễn ông già đang hấp hối. Họ 
chằm chằm nhìn vào tòa dinh thự cổ tuyệt đẹp, những chiếc máy 
bay và những dãy ô tô dài. 


Sự im lặng bao trùm khắp nơi. Mặt trời thiêu đốt không thương 
tiếc. Nhưng ngay cả những chàng trai trẻ nhất trong đám người 
này là Cris và Sam vẫn tiếp tục ngồi trong sự chờ đợi nhẫn nại. Họ 
biết những gì đang diễn ra trong nhà và sẵn sàng chờ đợi điều 
không tránh khỏi. Nhớ mối liên hệ đặc biệt với thiên nhiên, họ 
đoán đúng thời điểm mà linh hồn của Max Harper rời thể xác để 
bay vào cõi vô tận của vũ trụ, tới ngôi nhà của đức Thống phụ Tối 
thượng để bắt đầu một cuộc sống mới ở phía bên kia. 


Trong phòng ngủ, chỉ có tiếng thở khò khè của ông già vang lên 
giữa tĩnh lặng. Bỗng ông thở một hơi sâu, cổ họng giật giật nuốt 
không khí rồi tắt thở. Bác sĩ bước nhanh lại gỡ bàn tay nặng nề 
của ông già ra khỏi tay cô gái. Với vẻ thành thạo, ông ta sờ tay để 
tin chắc là mạch không còn nữa rồi thận trọng đặt bàn tay không 
còn sức sống của ông già xuống giường. Bắt gặp cái nhìn của cô 
gái, ông lặng lẽ gật đầu để trả lời câu hỏi câm lặng trong đó. 


Cô gái tiến lên phía trước, như đang đi trong mơ rồi quỳ xuống 
cạnh giường. Cầm lấy bàn tay của người chết, cô hôn lên đó, nhẹ 
nhàng đưa nó lướt trên gương mặt mình, giữ lại ở má một thoáng. 
Cảm thấy bàn tay gân guốc còn nóng ấm, từ mắt cô lại tuôn ra hai 
dòng nước. Nhưng gương mặt cô vẫn bất động: giờ đây cô không 
thể cho phép mình nức nở nữa. 


Một lát sau, cô đứng dậy chùi nước mắt. Nhìn người chết bằng cái 
nhìn vĩnh biệt, cô bước ra hành lang. Ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy 
một nhóm lớn người tụ tập. Một phụ nữ thổ dân ngồi trên đất bụi 
bật kêu lên và ôm lấy đầu, sau đó bằng một giọng trầm trầm cất 
tiếng hát một bài hát chậm rãi mà những người còn lại lập tức cất 
giọng hòa theo: 


- Ninnana kombea, innara karkania... Ô, Đấng Linh thiêng vĩ đại, 
Đức Thống Phụ, Tối thượng, những cây sồi thở than và nức nở, 
những cây khuynh diệp nhỏ những giọt nước mắt mau, bởi bóng 
tối vĩnh hằng vừa buông xuống một trong những tạo vật của 
người... 


Được âm thanh của bài hát trấn tĩnh, cô gái định thần lại rồi bước 
vào trong thư viện. Sự xuất hiện của cô được những người ở đây 
tiếp nhận như tín hiệu mà họ đang chờ đợi và các câu chuyện 
ngừng bặt. Mỗi người trong đám người này đều là những tính cách 
lớn khiến họ nổi bật trong bất kỳ đám đông nào. Nhưng nổi bật 
nhất trong họ là Bill Macmaster người điều hành hãng “Harper 
Mining” và các công ty vệ tỉnh của nó. Ông bước lại chỗ cô gái bất 
hạnh cầm lấy tay cô, miệng thầm thì những lời an ủi và dắt lại chỗ 
các quan khách. 


Katie từ trong bước ra tay bê một chiếc khay bạc, trên có những 
cốc sâm banh sủi bọt. Bà là quản gia ở Eden. Trên gương mặt của 
bà không còn dù chỉ là một nét vui thường nhật. Không đủ sức 


nhìn sự đau khổ của Stephany mà bà chăm bẫm từ nhỏ, bà chỉ còn 
biết bưng đồ giải khát mời các vị khách. Nén một hơi thở dài, cố 
gắng tỏ ra bình tĩnh, cô gái nhìn lướt qua một lượt những người có 
nét mặt, nâng ly sâm banh lên, nói: 


- Vì Max Harper. Vì cha tôi. Cầu cho linh hồn của người bằng an. 


Khi tất cả đã cạn cốc, Bill bước ra giữa phòng, quay mặt về phía 
bức chân dung khổng lồ của Max ngự trên đầu tất cả mọi người và 
nâng cốc. 


- Vì Max Harper! - Ông nói - Vị bạo chúa già ấy là một sếp tuyệt 
vời và là một chàng trai tốt. Những người như ông là của hiếm, 
triệu người mới có một. Chúng ta biết ơn ông vì tất cả những gì 
nhờ ông mà chúng ta có được. Tất cả những gì chúng ta từng làm 
cho ông thì giờ đây chúng ta cũng sẽ làm cho cô con gái của ông. 
Chúng ta sẽ ủng hộ cô. Khi còn một người trong dòng họ Harper 
đứng lái ở hãng “Harper Mining” thì công việc của chúng ta còn tốt 
đẹp. Nào các bạn, chúng ta hãy nâng cốc một lần nữa, lần này vì 
Stephany Harper, quả táo từ cây táo già ấy, và chúc cho hãng 
“Harper Mining” tiếp tục phát đạt khi Stephany đứng ra cầm lái. 


- Vì Stephany Harper! Vì Stephany! - Tiếng chúc tụng vang lên 
khắp nơi trong phòng. Ngây dại vì đau khổ, Stephany nghe những 
lời ấy nhưng ý nghĩa của chúng không tới được ý thức của cô — 
“Hoàng đế đã chết, Nữ hoàng muôn năm!”. Ở đâu? Ở đây! Eden! 
Cha tôi là Hoàng đế ở đâu?”. Cô hoảng sợ ngước mắt nhìn chân 
dung cha ánh lên những màu sắc rực rỡ bắt gặp cái nhìn điều hâu 
của ông, cô hoàn toàn rối trí. 


- Không! - Cô bật ra tiếng kêu man dại, làm sững sờ tất cả khách 
khứa và làm chính cô sợ hãi. 


- Tôi không thể! Tôi không thể! Không thể! 


Toàn thân run lên, gạt tất cả những cánh tay chìa ra an ủi, cô lùi 
lại, quay ngoắt lao ra khỏi nhà. Mắt không nhìn thấy gì, đi như 
mộng du, cô tới thẳng chuồng ngựa. Những người thổ dân thờ ơ 
nhìn cô phi như điên trên lưng con ngựa dọc theo con đường trồng 
cây ra khỏi cổng Eden rồi khuất dạng sau những làn đồi bất tận 
đầy các bụi cây thấp. Chỉ ở đó cô mới có thể để cho nỗi đau của 
mình tự do. Khi sức lực của con ngựa ô khổng lồ và nữ ky sỹ đã 
gần như cạn kiệt thì cô dừng lại ở giữa sa mạc mênh mông. Bức 
tranh màu nâu nóng bỏng dưới mặt trời trải tới tận chân trời. Giữa 
chúng, con ngựa và cô gái nhìn thật bé nhỏ. Ghì cương cho ngựa 
đứng dựng lên trên hai chân sau, cô nức nở và cất lời khóc than: 


- Cha ơi, cha, sao cha lại có thể... Cha cần cho con thế kia mà... 
Làm sao cha nỡ đối xử với con như thế. Nỡ nào cha có thể để một 
mình con lại côi cút... 


- Stephany! Stephany! Cậu ở đâu? 


Giật mình, Stephany quay lại. Cô nghe tiếng bước chân vang lên 
trên cầu thang và liền đó Jilly bước vào phòng ngủ của cô. 


- Jilly, thật tuyệt vời là cậu đã đến với mình! 


Cảm thấy nước mắt đang dâng lên, cô vội ôm lấy bạn gái. 


Jilly gỡ ra, dùng hai tay giữ Stephany ở một khoảng cách và nhìn 
bạn bằng cái nhìn thấu suốt. 


- Có vẻ như là cậu phải tươi tỉnh lên chút nữa - Cô âu yếm nói — 


Có chuyện gì xẩy ra vậy, cô bé? 


- Chẳng có gì cả - Stephany hơi ngượng - Chăng qua tớ đang nghĩ 
và... 


Jilly thấy bạn nhìn lên bức ảnh rất to của Max lồng trong chiếc 
khung bạc tuyệt đẹp trên chiếc bàn con đặt cạnh giường ngủ, cô 
bật cười: 


- Stephany Harper! Tớ ngượng thay cho cậu đấy! Ai lại đi nghĩ về 
cha mình trong ngày cưới cơ chứ! 


- Mình nghĩ về cha mình hằng ngày - Stephany trả lời ngắn gọn. 


Đó là sự thật. Sự có mặt của Max và ảnh hưởng của ông đối với 
cuộc sống của Stephany vẫn hệt như mười bảy năm về trước khi 
ông chưa chết. Jilly gật đầu: 


- Bác ấy đã chỉ đạo toàn bộ cuộc đời cậu. Đôi khi, tớ có ý nghĩ là 
bác ấy đã không cho cậu đủ điều kiện để tự do phát triển. Trong 
cậu còn tiềm ẩn nhiều hơn nhiều những cái mà cậu đã có dịp thể 
hiện. Có thể giờ đây cậu sẽ có cơ hội để bộc lộ chúng. 


Stephany mỉm cười. Tốt hơn rồi đấy - Jilly nghĩ - giá mà cậu biết 
nụ cười làm cậu đẹp lên bao nhiêu. Chắc lúc đó cậu sẽ mỉm cười 
không ngừng. 


- Này, cậu kể cho mình nghe về chàng rể số đỏ đi. Anh ta giống 
Max không? Có phải đó chính là nguyên nhân khiến cậu sỉ mê đến 
thế phải không? Chắc anh ta phải đặc biệt lắm một khi giữa hai vị 
bùng nổ một mối tình đữ đội như vậy. 


Stephany linh động hẳn lên: 


- Đúng thế đấy, Jill ạ. Anh ấy thật tuyệt vời. Dĩ nhiên, anh ấy hơi 
giống cha mình: cũng mãnh mẽ và kiên quyết như thế. Nhưng anh 
ấy lại còn tốt bụng và ân cần nữa. Ở bên cạnh anh ấy mình thấy 
rất hạnh phúc... 


Jilly chăm chú nhìn cô. Rõ ràng là Stephany nói sự thật. Cô đang 
tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Gương mặt bị những nỗi lo 
toan thường trực làm cho xấu đi giờ đây thay đổi hẳn. Mắt cô sáng 
lấp lánh, còn đôi môi thường mím lại thành một đường kẻ chỉ bây 
giờ nở thành nụ cười để lộ những chiếc răng trắng muốt đều tăm 
tắp. “Trời đất, thì ra cậu cũng có thể là người đẹp đấy chứ!” Jilly 
sửng sốt nghĩ. Trong cô hơi gợn lên sự ghen tị. Cảm thấy ngượng 
và một nỗi lo âu mơ hồ nào đó, cô cố gắng mỉm cười. 


- Nếu cậu không mặc xống áo cho xong ngay bây giờ đi thì một 
tuần nữa cậu cũng không mặc xong đâu. Nào, để tớ giúp cậu. 


Stephany cầm lấy bàn tay của Jilly xiết trong tay mình. Jilly luôn 
luôn tốt với cô, ngay từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Thật may 
là cô có người bạn gái tốt như thế! Bỗng cô bừng tỉnh. 


- Trời đất, mình đoảng quá, Jilly, quên cả hỏi cậu là công việc ra 
sao và cậu đi đường như thế nào? 


- Rồi chúng ta sẽ có thời gian để nói chuyện đó. Bây giờ cậu kể 
chuyện mình đi cái đã Jilly vui vẻ nói và bước lại giường cầm 
chiếc áo vét nữ lên. Chiếc áo vải lụa được may theo mẫu của hãng 
Chanel màu xanh nước biển này kết hợp tuyệt diệu với màu mắt 
của Stephany có lẽ sẽ tôn thêm đường nét của thân hình cô. Jilly 
quay lại bàn trang điểm giúp Stephany mặc áo. 


- Này, Stephany, kể cho mình nghe mọi chuyện đi. 
Stephany cười vang hạnh phúc. 
- Cậu muốn biết cái gì mới được chứ? 


- Tất cả! - Jilly thốt lên với về hào hứng thái quá - Trời đất, khi 
nhận được điện, chút nữa thì tớ xỉu. Tớ chỉ mới đi nghỉ có đôi 
tuần mà cậu đã kịp yêu và đi lấy chồng. 


- Sáu tuần - Stephany đính chính lại - Tớ đã quen anh ấy được sáu 
tuần. 


- Nhưng dù sao thì như thế cũng là quá nhanh, Stephany này, cậu 
tin chắc là cậu hành động đúng đấy chứ? 


- Chưa lần nào trong đời tớ vững tin như lần này. 

- Thế cậu làm quen với anh ta ở đâu? 

- Dĩ nhiên là ở sân quần vợt. 

Jilly cười châm biếm: 

- Ừ dĩ nhiên rồi, làm quen với vô địch quần vợt thì còn ở đâu nữa! 


- Đó là một trận đấu từ thiện - Stephany hào hứng tiếp - Mình có 
mặt ở đó vì hãng “Harper Mining” là một trong những hãng bảo 
trợ cho trận đó. Sau trận đấu, anh ấy đề nghị mình chơi với anh ấy 
vài séc để anh ấy thư giãn. Và cậu có tin được không, anh ấy để 
cho mình thắng! Kinh khủng không? Mà chuyện của tớ có làm 


hỏng chuyến đi của cậu không? 


- Ô không. Ở New York buồn lắm. Tớ đến đấy không đúng mùa. Tớ 
đi chỉ vì Philip phải đến đấy vì công việc. 


- Và Philip cũng không phản đối việc cậu phải quay lại Sidney bất 
chợt như thế chứ? 


- Bạn thân mến, bạn biết đấy, Philip chẳng bao giờ cãi lại mình cả! 
Anh ấy cho rằng điều đó không xứng đáng với anh ấy. Vả lại, anh 
ấy cũng đã xong việc ở đó rồi. Chúng tớ đã sửa soạn đi nghỉ ở 
Akapuco, nhưng ở đó làm sao sánh được với cái mà báo chí gọi là 
đám cưới của năm! 


Stephany cười ngượng ngập rồi lại tìm ở bạn sự ủng hộ: 


- Ừ, mình có đọc báo. Mình biết rằng họ viết Greg lấy mình vì tiền. 
Nhưng chúng mình đã dự tính những dư luận như thế ngay từ đầu 
nên chẳng sao. Họ còn viết rằng anh ấy trẻ hơn mình nhiều, rằng 
sự nghiệp thể thao của anh ấy đã kết thúc và với anh ấy, mình là 
một thứ bảo hiểm hưu trí, rằng anh ấy có nhiều chuyện tai tiếng 
với đàn bà... 


- Đúng thế, đúng thế - Jilly nói nhỏ. 
- Nhưng mình không bận tâm đến điều đó, Jilly ạ. 
Cô dừng lại một chút để thoa son lên môi rồi nói tiếp: 


- Vả lại, mình mà có quyền phán xét anh ấy cơ chứ! Với hai đời 
chồng bất hạnh, mình không có quyền phán xét anh ấy. Chắc cậu 
còn nhớ mình đã đau khổ như thế nào sau hai lần li dị ấy. Và mình 


không còn là một cô gái trể trung nữa. Chúng ta đều gần bốn mươi 
rồi, ở lứa tuổi ấy, phía trước chúng ta chẳng còn nhiều nhặn gì... 


Trong gương, Stephany thấy Jilly biến sắc mặt và lại bàn rượu rót 
thêm cho mình một ly sâm banh nữa. 


- Tớ không có ý nói cậu - Cô vội vàng nói - Cậu trẻ hơn tớ, và hơn 
nữa cậu đã có Philip. Với lại cậu luôn luôn hấp dẫn hơn tớ, tự tin 
hơn, thanh tú hơn... 


Stephany ngắc ngứ rồi sửa lại hai vạt áo khoác như cố che lấp bớt 
bộ ngực nặng trĩu làm cô luôn luôn ngượng ngùng. Sau đó, cô tiếp: 


- Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng vẫn luôn luôn đẹp. Còn mình, 
mình không thuộc loại phụ nữ mà càng có tuổi càng đẹp lên. Cho 
dù anh ấy cưới mình vì động cơ gì đi nữa thì mình cũng biết ơn 
anh ấy vô hạn. Thế thôi. 


Jilly nghiêm nghị nhìn cô, sau đó mỉm cười với vẻ thông cảm: 


- Hiểu rồi, anh ta khác với hai người chồng trước của cậu. Sự lựa 
chọn của cậu quả cũng kỳ khôi: thoạt tiên là một gã quý tộc Anh, 
sau đó là một lão bác học Mỹ! Và bây giờ Stephany ạ, cậu có hiểu 
không, lần đầu tiên cậu chọn một người Úc, một người Úc chính 
thống. Bạn thân mến, cuộc đời bạn thật phong phú. 


Stephany cau mặt ngượng ngùng và tập trung vào việc đeo hoa tai. 
Đôi hoa tai này có những viên ngọc bích lớn nạm kim cương. 
Không biết nó có hợp với chiếc áo xanh nước biển không. Cô muốn 
hỏi Jilly, nhưng Jilly vẫn thao thao: 


- Cậu biết không, cậu là một người lạ lùng. Thoạt tiên, cậu đi Anh, 
mặc dù trước đó hầu như chưa lần nào bước chân ra khỏi Eden, 


để rồi trở về với một gã chồng Anh và cô con gái còn bú mẹ. Sau 
đó, khi tớ còn chưa kịp cãi nhau lần đầu với Philip, cậu đã chia tay 
với hắn và lấy chồng mới. Gái tay bố của Dennis ở với cậu được 
bao lâu nhỉ? 


- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa Jilly. Mình đang bắt đầu một cuộc 
sống mới kia mà. 


Jilly tiếc rẻ phải ngừng đề tài hấp dẫn bậc nhất với cô ta là quá 
khứ của Stephany. Đặt ly rượu xuống, cô giúp bạn đeo hoa tai vào. 


- Nghĩa là lần thứ ba này cậu sẽ gặp may? Khi nào thì anh ta tới? 


- Đúng như thế đấy Jilly ạ - Stephany rạng rỡ lên - Cậu hãy tin tớ, 
Greg rất tốt. Cậu sẽ thích anh ấy cho mà xem, rất thích nữa là 
khác. 


Trong thời gian đó, một chiếc Rollse - Royse mui trần đang lao về 
hướng Darling-Point của Sidney. Người lái xe sôi lên vì giận dữ. 


- Gó thằng ngốc nào lại đến đám cưới của chính mình chậm giờ? — 
Anh ta rít qua kẽ răng. 


- Thằng ngốc ấy chính là anh đấy Greg ạ - Người ngồi bên cạnh 
anh ta bình thản nỏi. Trước đó, anh ta đã ngồi trong phòng Greg 
một tiếng rưỡi đồng hồ để chờ anh ta trang điểm cho xong. 


- Anh cố ý đến chậm để người ta phải đợi anh và chọc tức cô ta 
một tí, đúng không? Anh hãy công nhận là tôi nói đúng đi. Anh 
không muốn đến đó trước cô nàng Stephany Harper ấy như một 
con chó với vòng dây trên cổ đứng trên hai chân sau để đợi cô ta 
cho phép trở thành chồng, chỈ bởi một lẽ là cô ta đủ sức mua và 
bán hàng tá người như bọn ta. 


- Cậu câm miệng đi! - Greg rít lên, tay xiết chặt vô lăng vì chiếc xe 
sắp tới một khúc quành nguy hiểm - Tớ thật không tin vào tai 
mình nữa, đúng vào ngày cưới của mình lại phải nghe cái điều 
khốn nạn đó từ miệng một kẻ còn hơi sữa còn chưa biết chơi quần 
vợt cho phải cách... 


- Nhưng tôi vừa thắng anh trong tuần này! 


- Lần đầu tiên trong đời. 


- Nhưng có thể không phải là lần cuối cùng. 


Greg im lặng. Đó là sự thật. Trận thua làm anh ta chấn động. 
Trước đó, anh ta thắng Lou Jackson không mấy khó khăn. Thua 
một thằng cha ít hơn mình năm tuổi và còn chưa thạo cách cầm 
vợt... Greg thoáng rùng mình. Thời của anh ta đã hết rồi. Đã đến 
lúc rời sân một cách đẹp đẽ. 


Có lẽ hơi ân hận là làm chàng rể bực mình trong ngày cưới, Lou 
nói xoa dịu: 


- Đó là tại cái chân anh, chứ không phải tôi thắng. Anh thật không 
may với cái đầu gối của mình, Greg ạ. 


“Có thể đó là điều may mắn ấy chứ!” - Greg nghĩ. Bởi như thế anh 
ta có thể giải thích bất cứ trận thua nào bằng cái đầu gối đau của 
mình, còn các trận thắng thì càng kỳ diệu hơn. 


- Thôi chúng mình đừng cắn nhau nữa, anh bạn - Anh ta tỏ ra rộng 
lượng - Trận thắng của cậu là không thể chối cãi. Cậu là một ngôi 

sao đang lên kia mà. Nếu không tôi chẳng chọn cậu làm phù rể cho 
mình. 


Lou cười, nét cổ điển trên gương mặt trông nghiêng, mái tóc dày 
sáng màu, đôi tay mạnh mẽ rám nắng của Greg. “Trời đất, nếu 
mình là con gái, chắc mình cũng mất hồn vì Greg Marsdan mất. 
Chẳng có gì ngạc nhiên khi tất cả các nữ cổ động viên quần vợt 
đều điên dại vì anh ta. Đấy, cái con bé người Pháp kháu khỉnh ấy 
nóng lòng nhảy vào giường anh ta đến nỗi sẵn lòng bạt cả núi. Lou 
mỉm cười - May cho Greg là còn những dịp như thế, bởi với 
Stephany Harper thì tương lai của anh ta trong lĩnh vực này thật 
ảm đạm! Nói gì thì nói, đó là một phụ nữ tuy dễ chịu, nhưng để 
làm bạn tình với một người đàn ông có sắp trở thành vô địch 
Ôlempích, về khoản làm tình thì...” 


Biết rất rõ đường phố Sidney, Greg điệu nghệ cho xe phóng với tốc 
độ nguy hiểm qua các phố, nhờ đó, gỡ lại được một ít thời gian đã 
để lỡ. Khi phóng đến những dặm cuối cùng, anh ta tươi tỉnh lên và 
còn tăng thêm tốc độ khi xe đã chạy trên con lộ lớn dẫn đến khu 
biệt thự của nhà Harper. Max Harper đã cho xây cất khu biệt thự 
tráng lệ này vào thời điểm “Harper Mining” và các công ty vệ tỉnh 
đã chiếm lĩnh được lãnh thổ sát đến khu Bắc và ông ta cần có mặt 
nhiều hơn ở Sidney. 


Giờ đây, khu biệt thự nằm ven biển này là một trong những biệt 
thự tư nhân lớn và sang trọng nhất Sidney. Greg hình dung những 
cảnh xa hoa trong đó và thầm kêu: thế mới là cuộc sống chứ? Anh 
ta có quyền có một cuộc sống như thế và có quyền có nhiều thứ 
khác nữa. Giờ đây, tất cả chúng đã là của anh ta. Anh ta cảm thấy 
phấn chấn. 


Tuy nhiên, khi rẽ để quành vào khu biệt thự, tâm trạng vui về của 
Greg lập tức tan biến khi trông thấy rất nhiều phóng viên tụ tập ở 
ngoài cổng. Ngoài những tay nhà báo quen mặt còn có nhiều người 
lạ - chắc là phóng viên của các báo và hãng tin quốc tế. Và đĩ nhiên 
là có cả một đám đông những nữ cổ động viên tụ tập để đưa tiễn 
danh thủ ưa thích của mình, mà trong số họ có... 


- Mẹ kiếp! Không biết có phải con bé Pháp mặc áo đồ đứng phía 


sau kia không? —- Greg vã mồ hôi lạnh và lại cảm thấy tức điên lên. 
- Bình tĩnh Greg - Lou nhắc - Không nên gây sự với báo chí. 


Greg nén mình nghe theo lời khuyên đó và khi xe tiến lại gần đám 
đông đang đợi thì trên gương mặt anh ta đã thường trực sắn một 
nụ cười rất dễ thương. 


Các phóng viên lập tức quây lấy chiếc Rolls - Royse. 


- Greg, anh có cảm tưởng gì khi cưới người phụ nữ giàu nhất nước 
Úc? 


- Những cảm tưởng tuyệt vời nhất. 
- Thế tại sao báo chí không được phép có mặt tại lễ cưới? 
Greg nhún vai vui vẻ bất lực: 


- Biết làm sao được! Tôi biết các bạn thất vọng, nhưng vấn đề là ở 
chỗ Stephany chỉ muốn bạn bè và người thân có mặt tại lễ cưới. 
Khác với tôi, cô ấy không quen tiếp xúc với giới báo chí. Vả lại cô 
ấy lấy tôi chứ không phải lấy các cổ động viên của tôi... 


Các phóng viên ảnh rối rít quanh chiếc Rolls - Royse trắng bóng 
lộn mà trên biển xe thay vì các con số là hàng chứ TENNIS. 


- Một cái xe tuyệt đẹp - Một người hỏi - Quà cưới của cô dâu tặng 
đấy à? 


- Đúng thế - Greg trả lời. 


Liếc mắt, anh ta thấy một nữ phóng viên đang len tới cửa xe. Lần 
đầu tiên, anh ta cảm thấy tiếc là chiếc xe mui trần không ngăn 
cách được anh ta với những người quây chung quanh. Trời ơi, giá 
như quay được kính xe lên ngay trước mũi cô ä này nhỉ! 


Nữ phóng viên hỏi bằng giọng hơi hắc: 


- Người đọc của tôi trên khắp thế giới muốn biết câu trả lời của 
ông đối với những người cho rằng ông cưới Stephany chỉ vì tiền 
của bà ấy? 


Câu hỏi không mới, Greg đáp lại không hề chớp mắt: 


- Chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Mặc kệ người ta nói 
những øì người ta thích. Điều chủ yếu là với tôi, Stephany cảm 
thấy hạnh phúc. 


- Có nghĩa cuộc hôn nhân này vì tình yêu? 
- Hoàn toàn đúng. 
- Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của ông phải không? 


- Vâng - Greg trả lời dứt khoát - Tôi sẽ tới hôn lễ chậm mất nếu 
cứ lần chần với các bạn ở đây. Tôi phải đi thôi. Chào các bạn nhé! 


Anh ta mở máy, nhưng trước khi cho xe rời chỗ, anh ta không 
cưỡng nổi ý muốn sỉ nhục cô phóng viên trẻ vừa ghi tất cả những 
câu trả lời của anh ta vào máy ghi âm. 


- Thân hình cô chán quá - Anh ta nói với nụ cười nhếch - Nên 


chăm chút nó gọn gàng hơn chút nữa! 


Khoan khoái thấy cô ta đồ mặt lên, Greg cho xe leo theo con đường 
trồng cây vào khu biệt thự. 


Bên cạnh cửa biệt thự, một chú bé mười ba tuổi đang loay hoay 
với chiếc máy quay phim trong tay ghi hình tất cả những người tới 
dự đám cưới từ hơn một giờ nay đổ vào khu biệt thự thành một 
dòng không dứt. Jilly đứng trên ban công nhìn nó làm việc. Một 
lúc sau, cô quay vào phòng ngủ, nơi 


Stephany đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đang sửa sang lại mái 
tóc dày màu hạt dễ của mình. “Anh ta đến muộn - Jilly nghĩ - Có 
lẽ Stephany sốt ruột lắm”. 


- Thế các con của cậu phản ứng trước việc này như thế nào? 


Stephany hơi sầm mặt. 


- Với Dennis thì mọi chuyện đều ổn —- Cô đăm chiêu nói - Nó rất 
thích khi biết cha mới của nó là vô địch Wimbledon. Hơn nữa Greg 
lại mua tặng nó một cái máy quay phim tuyỆt vời. 


- Còn Sara? 


Stephany thở dài: 


- Với nó thì mọi chuyện khó khăn hơn. Có thể ở lứa tuổi mười lăm, 
nó cảm thấy buồn khi mẹ nó lại yêu một lần nữa. Và lại yêu một 
người trẻ tuổi hơn. 


? 


Jilly nhướng mày tổ ý hỏi. 


- Mình không nghĩ là nó sẽ bỏ qua cho sự chênh lệch tuổi giữa 
mình và Greg -Stephany nói. 


- Nhưng sự chênh lệch đó có lớn lắm đâu - Jilly nói giọng an ủi — 
Thời nay, khoảng cách tuổi tác đó không thành vấn đề. 


- Nhưng đối với đứa con gái mười lăm tuổi thì khoảng cách đó là 
khổng lồ. Vả lại mình cũng có lỗi. Với Greg, mình quên hết mọi 
thứ trên đời, quên cả đến dự buổi biểu diễn ca nhạc ở trường mà 
Sara có một tiết mục độc tấu. Có lẽ là hàng năm nay mình không 
chơi đàn dương cầm với nó, không nghe nó tập. Vậy nên nó ghen 
tức và giận mình. 


- Thôi, không sao đâu - Jilly an ủi - Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Cậu 
đã câu được một anh chàng độc thân thích hợp nhất ở nửa bán cầu 
nam. Vậy thì hãy vui sống đi. Cậu lấy chồng có phải để cho các 
con vui thích đâu, đúng không? 


Jilly cầm lấy tay bạn gái kéo lại trước tấm gương to choán gần hết 
một bức tường phòng ngủ. Họ đứng cạnh nhìn vào hình ảnh của 
nhau. Thân hình cao, vẻ ngượng nghịu và sự duyên dáng như một 
chú ngựa non mà Stephany có, đã che giấu tuổi tác của cô. Kiểu 
cách của một cô gái khiến cho người ta dễ đoán cô mới vào 
khoảng hai mươi tuổi. Mặc bộ áo màu xanh nước biển địu, duyên 
dáng làm cho đôi mắt của cô giống như những đóa hoa chuông 
mùa xuân, trông Stephany xinh đẹp hơn bao giờ hết. 


“Lễ ra Stephany phải thấy rằng đôi hoa tai đó hoàn toàn không ăn 
nhập gì với màu áo - Jilly nghĩ với cảm giác khó chịu mỗi lúc một 
tăng - Dù cô ả có cao thì lẽ ra vẫn phải đi giày cao gót - những dịp 
thế này nhất thiết phải vậy. Và không hiểu tại sao cô ta lại không 
làm một kiểu tóc thật đẹp thay vì những lọn tóc quắn ngu ngốc kia 


nhỉ... Chúng không hợp chút nào. Chúa ơi, giá mà con có được tiền 
của cô ta!” 


Thình lình Jilly bắt gặp ánh mắt của Stephany trong gương nhìn 
mình. Đó là một cái nhìn vui sướng, dịu dàng. 


- Trông cậu thật tuyệt vời, Jilly ạ! Cậu mặc đẹp thật đấy. Cái này 
mua ở Đại lộ Năm có phải không? 


Jilly lập tức cảm thấy lương tâm cắn dứt. Cô vội nói: 


- Trông cậu cũng tuyệt vời lắm. 


- Thật không? 


- Thật. 


Vẻ không thật tin tưởng, Stephany ngồi xuống giường. 


- Jilly này, vấn đề không chỉ ở bọn trẻ. Chính mình cũng sợ là 
mình sẽ không giữ được anh ấy, không bảo vệ được tình yêu của 
anh ấy. Anh ấy là “ngôi sao” mà mình thì quá tầm thường. Anh ấy 
là vô địch quần vợt mà mình thì đến bơi cũng còn không biết... 


- Vậy thì bạn thân mến ạ, cậu hãy bắt anh ta lên ngựa. Lúc đó thì 
anh ta sẽ nhanh chóng chẳng còn lấy một manh quần. 


Jilly nói và ngừng một lúc đầy ngụ ý, mắt nhìn Stephany láu lỉnh: 


- Theo mình thì đó là nhiệm vụ chính đấy. 


Stephany đỏ bừng mặt. Rõ ràng là cô không thích bước ngoặt của 
câu chuyện. Cô mỉm cười làm trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền 
rồi đứng dậy chạy sang phòng để quần áo mang lại một cái hộp 
lớn rất đẹp, mở nó ra. Trong hộp là một bộ quần áo ngủ bằng lụa 
đen với nhiều đăng ten và đường tua. Jilly tròn mắt nhìn cái vật 
tuyệt đẹp ấy. 


Miệng cười và mặt đỏ ửng lên vì thích thú Stephany lấy chiếc áo 
ngủ ra và ướm vào người mình. Vải lụa mỏng và trong còn có xế 
trước ngực rất sâu. Với vẻ hân hoan của một cô gái cô quay quanh 
phòng trong một điệu van. 


- Ôi, Jilly, Jilly, mình yêu anh ấy quá. 
- Anh ta tặng cậu đấy à? 


- Đúng thế. Trong đời mình chưa bao giờ mặc thứ gì giống như cái 
này. Chỉ nghĩ về nó thôi mình cũng đã thấy là mình quá gợi tình. 


Jilly gật đầu, tay lướt lướt trên lần vải trơn láng, cẩm thấy một 
cơn hưng phấn dâng lên trong mình. 


- Anh ta chắc phải là một chàng trai tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu hơi 
vội vã đấy Stephany ạ. Quan hệ... gần gũi giữa cậu và anh ta diễn 
ra nhanh quá. Cậu đã làm gì để nhận được sự hâm mộ nhường 
này. 


- Chẳng làm gì cả - Stephany trả lời vẻ thách thức. 


- Chẳng làm gì? Cậu muốn nói là giữa các cậu còn chưa... 


- Đúng thế đấy - Stephany trả lời tỉnh bơ, mặc dù má cô nóng rực. 
- Tớ muốn nói là giữa chúng tớ chưa có chuyện gì cả. Một phần là 
vì chúng tớ có ít thời gian quá khi biết chắc là thoát khỏi sự săn 
lùng của cánh nhà báo. Còn nếu đề nghị “đến chỗ anh hoặc đến 
chỗ em đi” với mình thì mình không chấp nhận. Mình cũng không 
thích hợp cho việc giải trí trên nệm sau của xe hơi. Nhưng điều 
chủ yếu là sau hai cuộc hôn nhân, mọi việc đối với mình phải diễn 
ra đúng như cần thiết, Jilly ạ. Tớ không còn là một cô bé ngốc 
nghếch nữa. Tớ là một người đàn bà và tớ cảm thấy là mình sẽ tìm 
được người đàn ông cho người đàn bà vẫn tồn tại trong mình. 


Hai người phụ nữ nhìn nhau không chút vờ vĩnh, Jilly hiểu rất rõ 
điều mà bạn mình muốn nói. Stephany là hình mẫu của dạng phụ 
nữ mặc dù lấy chồng mấy lần đi nữa, nhục cảm vẫn không thức 
dậy. Cô được nuôi dưỡng ở Eden hoang vắng, tách biệt với thế 
giới bên ngoài, người đàn ông duy nhất mà cô biết chính là người 
cha. Và người cha đó lại là nhà tư bản thường phải đi khắp thế 
giới, để con gái một mình hoàn toàn đơn độc, nên cô khát tình yêu. 
Nhưng bên cạnh một con người mạnh mẽ như cha cô thì những 
người còn lại dường như yếu ớt và thảm hại. Không có gì đáng 
ngạc nhiên khi cô yêu ngay người đàn ông đầu tiên tỏ ra để ý tới 
cô. Đó chính là cái tay quý tộc người Anh mà cô đã quen trong 
chuyến đi London. Quan hệ gần gũi của họ thật là thẳm hại. Người 
chồng là một chàng trai trẻ chưa dạn giày kinh nghiệm nên 
Stephany cứ ngơ ngác trước những đòi hỏi của anh ta muốn cô 
làm những động tác kỳ quặc mà cô không thể hiểu nổi. 


Tuy nhiên, do bản tính của mình, Stephany vẫn tiếp tục đối xử tốt 
với người chồng quý tộc cao lớn hấp dẫn và đạo mạo. Cuộc hôn 
nhân của họ duy trì được cho đến khi đứa con gái ra đời. Thất 
vọng vì Steaphany không sinh ngay được một đứa con trai để nối 
dõi tông đường và hiểu rằng đối với dòng họ quý tộc của họ, ông 
già Max không phải là một cái mỏ dễ đào, gia đình nhà chồng hoàn 
toàn thất vọng về cô gái Úc thô kệch. Đối với Stephany thì cuộc 
sống ở cái nước Anh ảm đạm và bẩn thỉu là không thể chịu nổi. 
Kết quả là cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ kết thúc một cách êm 
thấm và Stephany trở về nhà với rất nhiều kinh nghiệm mới về 
cuộc sống (có điều không phải trong lĩnh vực tình dục). 


Cô chẳng cần nhiều thời gian để lại lấy lần nữa. Ba tháng sau, cô 
trở thành vợ của một nhà bác học Mỹ làm việc trong một chương 
trình nghiên cứu khoáng vật của Liên hợp quốc. Thời gian đó, ông 
ta được cử đến công tác tại Hãng “Harper Mining”. Là người có 
tuổi, tốt bụng, đáng tin cậy, ông ta là bản sao của Max nhưng thiếu 
đi cái uy quyền, sức sống và tính quyết đoán của người cha quá cố. 
Đối với ông ta, sinh hoạt tình dục cũng chả quan trọng hơn việc 
tắm táp mà ông ta làm mỗi tháng một lần sau khi trở về từ những 
cuộc dò tìm, nơi mà tâm trí ông ta giành nhiều thì giờ cho những 
vỉa quặng hơn là cho người vợ trẻ. Jilly ghê tổm ông ta và không 
thể nào hiểu tại sao Stephany lại có thể để cho ông ta đụng chạm 
được vào người mình. Tuy nhiên ông ta luôn luôn vắng nhà nên 
Stephany cũng không cảm thấy khó chịu lắm. Rồi cô sinh con trai. 
Khi chương trình nghiên cứu kết thúc, người chồng trở về Mỹ và 
thế là họ chia tay nhau. 


Từ đó, Stephany sống một cuộc đời bình lặng, những mối quan 
tâm của cô chỉ bó gọn cho việc chăm sóc con cái và giải quyết công 
việc của hãng “Harper Mining”. Có về như cô hoàn toàn không 
quan tâm đến đàn ông, điều mà một người như Jilly không thể nào 
hiểu nổi. Giờ đây, khi tuổi đã gần bốn mươi, sự ham muốn tình 
dục của Jilly mạnh mẽ, liên tục hơn bao giờ hết và cô thường cảm 
thấy những cơn thỏa mãn tột đỉnh. Không lẽ rốt cuộc Stephany 
cũng bắt đầu nghe được tiếng nhạc của vũ điệu bất diệt tuyệt điệu 
đó? Jilly ngạc nhiên nhìn người bạn gái mà hồi còn ở trường trung 
học ai cũng gọi là cục băng. Jilly tìm được câu trả lời trong ánh 
mắt nhìn thẳng và nụ cười rạng rỡ của Stephany. 


- Jilly, hãy cầu chúc cho mình được mãn nguyện. Greg... Mình rất 
cần anh ấy. 


- Ö, cứ nhìn bộ áo ngủ thì cũng đủ thấy là anh ta sẵn lòng trở 
thành huấn luyện viên của cậu - Jilly cười duyên dáng. 


Đúng lúc đó họ nghe có tiếng động cơ của chiếc Rolls - Royse đang 


tiến lại cửa. 


- Chúc may mắn - Jilly nói - Chàng rể đã đến. 


Chú thích: 


(1) Eden: vườn trên thiên đường, nơi Đức Chúa Trời tạo dựng 
Adam, Eva và cho họ sống hạnh phúc tới khi họ phạm tội ăn trái 
cấm. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 2 


Bill Macmaster chờ đợi chàng rể trong phòng chờ của dinh thự với 
về của một người đang đứng trước một sự kiện quan trọng. Nhưng 
ông vốn không ưa và không quen chờ đợi. Hôm nay, Bill, người 
điều hành hãng “Harper Mining”, người mà sau cái chết của ông 
già Max đã thay cho vai trò người cha đối với Stephany, phải chăm 
lo tất cả. Ông là người đến sớm nhất và làm mọi việc sao cho đám 
cưới của Stephany phải thật đàng hoàng. Nhưng điều làm ông bất 
ngờ nhất chính là sự đến muộn của chàng rể. Gương mặt nhăn 
nheo rám nắng của ông - dấu tích những năm xa xưa khi ông theo 
Max lăn lộn ở những vùng hoang vu của nước Úc - vẫn giữ được 
vẻ cởi mở. Ông vẫn trò chuyện thân mật với khách khứa đến dự lễ 
cưới. Nhưng trong lòng không biết đã bao nhiêu lần, ông tự 
nguyền rủa mình là đã không cử một vài chàng trai lực lưỡng đi 
lôi cổ cái thằng cha Greg ấy tới đây ngay. 


Cho đến bây giờ, mọi việc trong nhà đều được đám gia nhân và 
những người được thuê thêm làm rất trôi chảy dưới sự giám sát 
của Maytie - người cai quản gia nhân trong nhà Harper. Theo một 
số người thì Max Harper đã cuỗm ông ta từ chiếc du thuyền của 
một gia đình dòng dõi danh giá. Một số người khác lại bảo ông ta 
vốn là người hầu trong nhà một người châu Âu quyền cao chức 
trọng nào đó. Thế nào đi nữa thì Maytie cũng không phải là người 
gốc Úc. Tên thật của ông ta đã bị lãng quên ngay từ khi Max dẫn 
ông ta về nhà, đặt cho ông ta cái tên Maytie và cho ông ta toàn 
quyền hành động để tổ chức cuộc sống trong dinh thự sao cho ra 
đầu ra đũa. Cũng như mọi lần, Max không lầm. Maytie đã đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình biến Max thành một huyền thoại. 


- Chào ông Maytie - Bill chào và thân mật bắt tay ông già. 


- Ö chào ngài Macmaster. Ngài có khỏe không? Công việc đằng ấy 
thế nào. 


Maytie luôn luôn hỏi như vậy về tòa đinh thự ở Eden, nơi mà ông 
chưa hề và chẳng hề có ý định đặt chân đến. Bill mỉm cười 


- Cảm ơn Maytie, tốt đẹp cả thôi. Hôm nay là một ngày quan trọng 
đấy. 


- Đúng vậy, thưa sếp. Chúng tôi làm đúng theo các chỉ dẫn của 
ngài và cô Stephany. Xin phép ngài cho tôi được báo cáo về một số 
bổ sung mà tôi đã đánh bạo làm trước. Để đề phòng, tôi đã cho đặt 
gấp đôi số lượng sâm banh mà hãng dự định đặt cho hôn lễ hôm 
nay - chúng ta chả việc gì phải hà tiện! Và tôi cũng cho chuyển 
buổi lễ vào sâu trong vườn để buổi trưa, khách khứa khỏi bị nắng. 
Còn về những công việc chuẩn bị khác thì tôi nghĩ rằng ông hoàn 
toàn có thể hài lòng. 


- Ông đúng là thiên thần, Maytie ạ, thiên thần thật sự! 


- Cảm ơn sếp. Đã lâu, chúng ta chưa có dịp nào như thế này phải 
không ạ? Cần phải giữ gìn truyền thống và uy tín của gia đình 
Harper. Xin lỗi sếp, tôi phải chạy đây... 


Ông già vội vã bước đi. Bill đứng hồi tưởng lại những sự kiện 
quan trọng trong cuộc sống của gia đình Harper. Không, đó không 
phải là hai cuộc hôn nhân trước của Stephany. Ông nhớ tới tang lễ 
của Max, khi mà những người có máu mặt ở miền Bắc Úc đổ về 
đây ở lại mấy ngày liền. 


Đã mười bảy năm trôi qua, nhưng Bill vẫn nhớ rất rõ cái chết của 
Max, cứ như nó vừa xẩy ra hôm qua. Ông nhớ những thời gian chờ 
đợi dài đằng đẫng, nhớ cảnh Stephany xuất hiện ở cửa thư viện 
như thế nào và thần kinh của cô không chịu đựng nổi ra sao. 


Hôm đó, Stephany lên ngựa phóng đi như điên và mãi không về 
làm mọi người lo lắng. Viên cảnh sát trưởng có mặt tại tang lễ đã 
định phái một toán lính đi tìm. Nhưng khi hoàng hôn vừa buông 
xuống Eden thì đã thấy Stephany bước vào nhà với vẻ bình thản 
cứ như cô vừa ra khỏi phòng để lấy một chiếc khăn tay. Sau này, 
cô không hề nhắc lại và cũng không giải thích tại sao lúc đó cô lại 
hét lên và lao ra khỏi phòng. Bill cũng chẳng bao giờ hỏi. Cô bước 
vào thư viện với cái đầu ngẩng cao hệt như cha cô. Bill chưa bao 
giờ là người đa cảm, nhưng lúc đó ông cứ muốn khóc nức lên vì 
mừng, không phải chỉ bởi Stephany đã trở về lành lặn mà vì hiểu 
rằng “Harper Mining” lại có một Harper mới dẫn dắt. Một Max — 
mini. 


Dĩ nhiên công việc của Stephany không trôi chẩy ngay. Gô là một 
cô gái nông nổi và dễ nhát sợ. Mặc dù Max dự định để cho 
Stephany nối nghiệp, nhưng ông không hề huấn luyện cô. Bởi vậy, 
Stephany đã phải gò lưng trên các cuốn sách, các cột số, các báo 
cáo về lời lãi và thâm hụt cho đến khi cô xỉu xuống, mặt trắng 
bệch ra vì kiệt sức. Cô kinh hoảng khi nhận thức được quy mô 
công việc mà cô đang bắt tay vào. May mà bên cạnh cô luôn có Bill 
mạnh mẽ và nhẫn nại. Giờ đây, nghĩ về thành công của cô gái mà 
mình dẫn dắt, Bill rạng người lên vì tự hào và hạnh phúc. 
Stephany đã tỏ ra có năng khiếu kinh doanh giống như người cha. 


Ở Stephany còn có một điểm hơn, đó là giác quan thứ sáu. Thoạt 
đầu Bill thấy thật khó công nhận và giải thích nó. Stephany được 
trời phú cho một bản năng tự nhiên cảm thấy trước được khi nào 
thì giá cổ phiếu trên thị trường giảm và vụ làm ăn nào không chắc 
chắn. Khi Bill hỏi làm sao cô biết, Stephany chỉ trả lời ngắn gọn: 


“Cháu cảm thấy như vậy”. Bill gọi đó là “linh cảm đàn bà”, nhưng 
trong thâm tâm, ông cho rằng cô có được khả năng đó vì cô sinh ra 
ở Eden. Chính ở nơi mênh mông, hoang vắng ấy, Stephany đã học 
được nghệ thuật ẩn mình vào sự cô đơn tuyệt đối, mà đó là cánh 
tay duy nhất để con người có thể nghe thấy được những tiếng nói 
thần bí báo trước những bí mật của cuộc đời. Ở đó tiếp xúc nhiều 
với thổ dân, chơi thân với một số người trong họ và tiếp nhận 
được của họ mối liên hệ thần bí với thiên nhiên, với các vật sống, 
cô hòa mình vào thế giới đó, thở hơi thở của chúng. Cô sử dụng 
một số khả năng có được từ nơi hoang dã ấy vào cuộc sống thành 
thị, mặc cho một số người nông nổi cho đó là thô kệch, tầm 
thường. 


Cô chỉ có một yếu điểm. Bill thở dài khi nghĩ về nó. Stephany hoàn 
toàn mù tịt về đàn ông. Ông hơi rùng mình khi nghĩ lại hai cuộc 
hôn nhân trước của cô và những thiệt hại mà chúng có thể gây ra 
cho hãng. May mà trong cả hai trường hợp “Harper Mining” đều 
thoát ra được. Gia đình nhà quý tộc Anh mừng rỡ về việc giũ bỏ 
được cô và việc cô không đòi chu cấp tiền nuôi con nên đã quên 
bằng chuyện chia các tài sản. Còn ngài giáo sư thì đúng là một nhà 
bác học từ cái gọng kính sừng cho đến mười đầu ngón tay. Ông ta 
khinh miệt tất cả những tiện nghỉ trong cuộc sống, đặc biệt là sự 
giàu sang. Ông ta thậm chí đã hoảng sợ khi biết mình vừa cưới 
được người đàn bà giàu nhất nước Úc. Cả hai gã ấy - Bill nghĩ — 
nếu đầu óc sáng sủa một chút thì đã có thể đòi được của “Harper 
Mining” bất cứ khoẩn tiền nào. 


Còn bây giờ, Bill thật sự kinh ngạc trước quyết định lấy chồng vội 
vàng của Stephany. Ông lập tức cảm thấy những nghỉ ngại. Là 
người dày dặn kinh nghiệm sống, ông thấy Stephany chỉ là một 
người đàn bà đã gần bốn mươi tuổi, chẳng hiểu biết gì về cuộc 
sống tình dục, thân hình đã hơi đẫy ra và rất tự ti trong bất kỳ mối 
quan hệ nào với đàn ông, ngoại trừ quan hệ công việc thuần túy. 
Cái thằng cha vô công rồi nghề ấy mưu đồ gì đây? Ông chia xẻ nỗi 
niềm của mình với vợ là Rina, một phụ nữ chu đáo và nhạy cảm 
mà ông rất tin cậy. 


- Nhưng cũng có thể là anh nghĩ không đúng đâu, Bill ạ - Rina nói — 
Hãy cho anh ta một cơ hội. Anh cũng biết Stephany là một phụ nữ 
biết yêu, mạnh mẽ, trung thực và thủy chung. Anh ta không thể 
không nhận thấy những phẩm chất đó của cô ấy. 


Bill không tin lắm vào điều đó. Ông linh cảm một điều chẳng 
lành... 


Giờ đây, nghe tiếng máy của chiếc Rolls - Royse đang tiến lại gần, 
ông cảm thấy nhẹ người hơn nhưng không hết cảm giác khó chịu. 
Maytie vội vàng ra cửa để đón chào ông chủ mới của mình và dẫn 
anh ta vào trong vườn, nơi một vị linh mục đang đợi đôi tân hôn. 
Bill bước qua phòng đợi tới chân cầu thang, chỗ chú chó Kaizer 
trung thành của Stephany nằm để bảo vệ cô chủ. 


- Ghào anh bạn - Bill nói với nó - Hình như Stephany sắp xuống 
rồi nhỉ? 


Kaizer nhỏm dậy khi nghe có tiếng chân trên gác. Stephany và Jilly 
đang xuống thang. 


- Stephany, cháu yêu của chú, hôm nay cháu đẹp quá. Thật là một 
bức tranh! 


- Cảm ơn chú Bill - Lần này, Stephany không cảm thấy ngượng khi 
có người khen mình. 


- Jilly, cô cũng thật là đẹp. Chúc mừng cô đã trở về. Cô đi đường 
thế nào? 


- Cảm ơn ông, bình thường thôi ạ. 


Stephany khoác tay Bill và dẫn ông ra một góc phòng, cách xa chỗ 
Jilly đứng. 


- Bill, chú có mang các giấy tờ đến để cháu ký không? 


- Gó — Bill ngừng một lát rồi tiếp - Nhưng chú phải nói để cháu 
biết là các thành viên hội đồng quản trị chẳng thích thú gì việc này 
đâu. 


- Cháu cũng chẳng chờ đợi là họ sẽ thích thú - Trong những thời 
điểm như thế này, Stephany rất cứng rắn và kiên quyết - Cháu hi 
vọng là chú đã thu xếp xong việc đó. 


- Tất nhiên. Bao giờ cháu cũng có thể tin tưởng ở chú, Stephany 
ạ... - Ông lại ngập ngừng. Stephany thản nhiên tiếp tục câu 
chuyện: 


- Chú lo ngại điều gì mới được chứ? Chú nghĩ cháu là một con 
ngốc ư? 


Họ đang đứng dưới tấm chân dung của Max, bản sao của tấm treo 
ở Eden. Bill rùng mình cảm thấy cái nhìn diều hâu của Max sau 
lưng. Ông mỉm cười buồn bã rồi trả lời Stephany: 


- Gia đình Harper chẳng bao giờ có người ngu ngốc cả. Cháu có thể 
điều hành “Harper Mining” và tất cả các công ty con của nó theo ý 
cháu muốn. Cháu đã học được tất cả những gì chú truyền đạt và 
cháu lại có những khả năng bẩm sinh. Chỉ cần cháu, chính cháu 
phải tin tưởng vào chúng. Cháu không cần sự giúp đỡ của chú 
nữa. 


- Chú nói không đúng, cháu cực kỳ cần chú - Stephany nhiệt thành 


phản bác - Chú cũng biết là ngần ấy năm cháu không thể xoay xở 
gì được nếu thiếu chú. 


Rồi cô mỉm cười ngượng nghịu: 


- Nhưng cháu vẫn cần một người đàn ông mà cháu có thể trông 
cậy hoàn toàn. 


- Thôi được, có thể là cháu đúng. Nhưng chú nghĩ sẽ hợp lý hơn 
nếu... hừm... nếu cháu tách cho anh ta một khoản từ số tài sản 
riêng của cháu chứ đừng kéo hãng vào. Hội đồng quản trị rất phẳẩn 
đối việc kết nạp anh ta vào hãng. 


Stephany thở dài nặng trñu: 


- Ôi, Bill, lẽ nào chú vẫn không hiểu là một người sẽ cảm thấy 
nặng nề thế nào khi phải sống ăn bám vào vợ? Tiền của cháu đủ 
buộc bất kỳ người nào cũng phải từ bỏ ý định cưới cháu. 


“Chỉ ngoại trừ hắn - Bill nghĩ - Stephany, cháu ngốc nghếch và tin 
người quát!”. 


- Trước đây, chính vì điều đó mà cháu gặp bao rắc rối - Stephany 
tiếp - Cháu không định lặp lại những sai lầm cũ đâu. Cháu muốn 
ngay từ đầu, chồng cháu phải được độc lập về mặt tài chính. Anh 
ấy phải có thu nhập và tài sẳn riêng. Và cháu không muốn anh ấy 
cảm thấy đó là của bố thí. 


Bill nhận thấy dấu hiệu dông tố trong ánh mắt và cách quay ngoắt 
đầu của cô. 


- Thôi, cháu bình tĩnh lại đi. Chẳng có vấn đề gì đâu. Từ giờ phút 


này, Greg được kết nạp vào hãng chúng ta. 
Stephany dịu lại: 
- Cảm ơn chú Bill. 


- Stephany, điều chủ yếu đối với chú là cháu được hạnh phúc. Nếu 
cháu cần giúp đỡ, cháu hãy nói với chú. 


- Cháu biết như vậy. 


Bill cúi xuống hôn cô, đúng lúc đó, Stephany nói thêm làm Bill 
sững người: 


- Còn một điều nữa chú Bill ạ. Cháu đã nghĩ nhiều và coi điều sau 
đây không hề ảnh hưởng gì: Cháu muốn Greg có chân trong Hội 
đồng quản trị của “Harper Mining”. Chúng ta phải trả cho anh ấy 
quyền hạn và trách nhiệm thực tế chứ không chỉ là một tập cổ 
phiếu và một mớ danh hiệu hão. Cháu hi vọng là chú sẽ thu xếp 
xong chuyện này. 


Bill chằm chằm nhìn cô, cố gắng trấn tĩnh và nén cơn tức giận. 
Nhưng rồi ông nhớ ra rằng trước mặt mình là con gái của Max và 
cô ta vừa ra một tối hậu thư. Còn ý kiến riêng của ông thì rõ ràng 
trong trường hợp này cô ta cho là không cần thiết phải tham khảo. 
Ông nặn ra một nụ cười, gật đầu và hôn vào má cô. 


- Cháu cứ để việc đó chú lo. Chúc cháu hạnh phúc. 


Jilly bước tới, tay cầm hai bó hoa, bó nhỏ cho mình và bó lớn cho 
Stephany. Ngoài vườn, khách khứa và chàng rể đang đợi cô dâu. 
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Bill cảm thấy cảm giác bất lực 


trước các sự kiện đang tuột ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông 
đành nhắm mắt buông xuôi theo số phận. Ông khoác lấy tay 
Stephany nói: 


- Cháu yêu, chúng ta ra làm lễ cưới cho cháu nào. 


Trong vườn là cái không khí nóng nực của mùa hè. Trước đó 
không lâu, một trận mưa rào đã trút xuống. Tưởng như sẽ phải 
chuyển buổi lễ vào trong nhà. Nhưng trận mưa cũng kết thúc bất 
ngờ như khi nó bắt đầu, làm cho cây cối và hao cỏ trong vườn tươi 
tắn hẳn lên. 


Greg đang đứng trước cái bàn thờ được làm cách điệu đặt trong 
vườn. Bên phải anh ta, phía xa là vịnh biển. Vườn nhà Harper trải 
thoai thoải đến tận sát mép nước. Trên vịnh biển, những chiếc du 
thuyền đi lại nhộn nhịp và còn rất nhiều chiếc khác đang neo đậu 
sát bờ. Xa hơn nữa là vòm cuốn của cầu Harbor - Bridge và thành 
phố trải rộng hai bên cầu. “Thật là một cảnh tuyệt mỹ!” - Greg hài 
lòng nghĩ. Anh ta yêu Sidney. Mặc dù đã đi khắp thế giới để tham 
dự vào các giải tennis, nhưng anh ta chưa thấy có thành phố nào 
thích như Sidney. Anh ta nhìn xa ra phía mặt vịnh biển lấp lánh và 
cảm thấy sự bực dọc thường xuyên trong mình dịu đi. 


VỊ linh mục bé nhỏ đứng nhìn Greg. Trong những đám cưới mà 
ông ta làm lễ, không ít trường hợp cô dâu đến muộn, nhưng đây là 
lần đầu tiên ông chứng kiến việc chàng rể chậm giờ. Ông kiên 
nhẫn chờ đợi với về nhẫn nại của một người thiên chúa giáo, bởi 
tin tưởng rằng mọi việc diễn ra đúng như chúa đã sắp đặt. Bây giờ 
chàng rể đã đến. Cô dâu và những vị đi cùng cũng sắp ra. Ông rất 
muốn biết cái anh chàng đẹp trai khinh mạn đang nhẹ nhàng đi lại 
trên thẩm cỏ xanh kia quả thực đã sẵn sàng để lập gia đình chưa. 
“Lạy chúa lòng lành. Xin chúa hãy thức tỉnh anh ta, dẫn dắt anh ta 
trên con đường đúng đắn!”. 


Trong lúc đó, Greg đang nghĩ đến Venice. “Venice là thành phố duy 
nhất trên thế giới khả dĩ có thể so sánh được với Sidney về 
phương diện các công dân của nó có thể tận hưởng mặt nước thỏa 
thích. Nhưng ở Venice, các kênh đã bốc mùi hôi thối và đọng lại 
đủ thứ. Dẫu sao đó cũng là nơi thích hợp nhất cho tuần trăng mật. 
Lễ ra phải đến đó. Paris cũng được...”. Về cau có hơi thoáng qua 
gương mặt đẹp đẽ của anh ta. Anh ta đã đề nghị Stephany đi 
hưởng tuần trăng mật ở châu Âu. Nhưng Stephany đã làm hồng 
hết kế hoạch của anh ta khi nói: 


- Em có một nơi tuyệt vời cho anh. Đó là Eden. Ngay khi đám cưới 
cử hành xong, chúng ta sẽ đến đó và ở cùng nhau, chỉ riêng hai ta 
thôi, bao nhiêu lâu tùy thích. Ôi, điều đó thật là tuyệt diệu, Greg ạ. 


Eden ư? Greg cảm thấy chán chường. Cái khe nứt ở rìa quả đất ấy 
tách biệt với tất cả những gì tạo thành cuộc sống của người thành 
phố: Những đường phố nhộn nhịp, những ánh đèn rực rỡ, những 
thú vưi... Tuy nhiên, anh ta xua xảm giác chán chường ấy đi. 
“Không sao, thời gian đâu có thiếu. Mình đã đến châu Âu nhiều lần 
và sẽ còn đến nữa!”. Anh ta biết cưỡi ngựa và sử dụng súng săn 
không tồi: những khả năng mà anh ta có từ cái thời đến Sidney với 
cây vợt tennis trong tay. Về mặt hình thức thì giờ anh ta là kể mồ 
côi. “Ở Úc thật dễ trở thành kẻ mồ côi” - Anh ta nhếch mép nghĩ. 
Về phía nhà trai, sẽ không có ai tới dự đám cưới. Anh ta không 
phải lo khoản đó. Anh ta là con người không biết từ đâu tới. Anh 
ta mong không ai biết gì về quá khứ của mình. Thôi được, sống 
một tháng ở Eden, cuộc sống trước kia của anh ta, sẽ chẳng phải là 
một điều đáng sợ lắm. Stephany sẽ hài lòng. 


Stephany. Greg lại sầm mặt. Anh ta dự định không những sẽ chiều 
ý cô mà còn làm cho cô cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ngay từ đầu, 
anh ta sẽ cố gắng làm điều đó. Greg là loại đàn ông cho rằng hạnh 
phúc của người vợ chỉ có thể có khi chính anh ta cảm thấy hạnh 
phúc. Và bởi một thực tế là cả hai người sẽ nỗ lực để phục vụ một 
con người duy nhất là anh ta nên anh ta không thấy có điều gì phải 
bận tâm trong tương lai. Stephany đã hàng nghìn lần tỏ ý cho anh 
ta hiểu rằng cô rất hàm ơn việc anh ta cưới cô làm vợ. Thâm tâm 


anh ta tin rằng thực tế đúng như vậy bất chấp số tiền khổng lồ mà 
cô có. Stephany không thuộc loại phụ nữ mà Greg có thể tự hào 
khi chỉnh phục được. Cô chất phác, vụng về và rất tự ti. Thành ra 
đôi khi cô làm anh ta khó chịu bởi Greg thích loại đàn bà độc lập, 
táo tợn và cương quyết. 


Ý nghĩ của anh ta chuyển qua cô ä người Pháp mà anh ta đã giấu 
bạn bè bí mật gặp gỡ. Anh ta coi đó là cách để chia tay với cuộc 
sống độc thân. Greg hồi tưởng lại ánh mắt khêu gợi thách thức, 
những chiếc răng trắng nhọn, những đường nét cơ thể lồ lộ của cô 
ta dưới ánh trăng. Anh ta hình dung lại cảnh anh ta tụt chiếc áo 
mỏng tang khỏi vai ả, lột trần bộ ngực mềm mại có hai núm vú 
nặng sẫm màu, cảm thấy làn da, đôi môi và cái lưỡi của cô ả. Trời 
ơi, cái lưỡi mới tuyệt vời làm sao. Những ý nghĩ ấy khiến anh ta 
cảm thấy một sự kích thích nhẹ nhàng và dễ chịu. Thôi thì 
Stephany không thuộc loại đàn bà như vậy. Nhưng cô ta cũng có 
sự đam mê, có một thân hình cực kỳ quyến rũ và sẵn sàng học tập 
khóa học tình yêu - Greg nhếch mép cười. Anh ta đang nóng lòng 
chờ đợi thời điểm anh ta có thể bắt tay vào huấn luyện cô. Anh sẽ 
giành cho việc ấy một sức lực mà không một ông chồng nòng nàn 
nào sánh nổi. Nghĩ như vậy, tâm trạng của anh ta nhẹ nhàng hẳn 
đi. 


Mọi chuyện đều tốt đẹp. 


Từ trong nhà vẳng ra tiếng nhạc của Bach. Tất cả những người có 
mặt đều hướng sự chú ý vào cánh cửa của ngôi nhà mở ra vườn. 
Một đám rước nhỏ từ đó đi ra. Dẫn đầu là Stepahny, khoác tay Bill 
Macmaster. Sau cô là Jilly đi cạnh Sara. Tiếp theo là Dennis mà mọi 
người phải vất vả lắm mới thuyết phục được cậu rời chiếc máy 
quay phim quý giá. Đi cạnh cậu là Maytie - nhân vật không thể 
thiếu được trong bất cứ dịp lễ lạt nào của gia đình Harper. Kết 
thúc đám rước là chú chó Kaizer đường bệ. 


Trong lúc trang trọng đi qua thẳm cỏ, Stephany trông rất xinh đẹp. 
Mắt cô rạng ngời lên vì hạnh phúc. Tâm hồn cô đang ca hát, đang 
bay bổng như một chsu chim nhỏ trên những ngọn cây. Trong đầu 


cô cứ vang vọng một điệp khúc bất tận: Greg, Greg, Greg... Đấy, 
anh ấy đang đợi cô kia. Anh ấy mỉm cười với cô. Bỗng cô nghĩ với 
chút buồn trong sáng: “Giá mà mình chết ngay bay giờ nhỉ, bởi 
mình đang ở tột đỉnh của hạnh phúc...”. 


Vị linh mục đón Stephany bằng nụ cười tươi tắn. Ông ta thích 
những đám cưới có sự kết hợp của hạnh phúc con người với sự 
ưng thuận của chúa Trời. Cô dâu đang run bắn lên vì sung sướng, 
còn chú rể có thể đang đắm mình trong những suy nghĩ về ý nghĩa 
của sự kiện long trọng ngày hôm nay. Tất cả đều diễn ra đúng như 
ông ta đã hình dung. Sự việc phải như vậy. Có thể bắt đầu làm lễ 
được rồi. 


- Gác con của chúa! Hôm nay, chúng ta họp mặt ở đây để dưới sự 
chứng giám của Đức chúa liên kết người nam và người nữ này 
bằng những mối ràng buộc thiêng liêng của hôn nhân và cầu xin 
chúa Trời ban phước lành cho họ... 


Đứng cạnh Stephany, Jilly cúi đầu để vành mũ rộng che lấy khuôn 
mặt bừng bừng của cô. Trước đó ít phút thôi, cô bước thần nhiên 
cùng đoàn rước trong vườn, không mảy may để ý đến chung 
quanh. Bỗng cô như bị điện giật khi nhìn thấy người đàn ông đứng 
cạnh bàn thờ. Đó là người đàn ông đẹp nhất mà Jilly gặp trong 
đời. Anh ta cao lớn, gân guốc, mạnh mẽ; mái tóc sáng màu cháy 
nắng và đôi mắt xám rực lửa trên gương mặt có những đường nét 
đẹp cổ điển. Nhưng chưa tả hết. Dưới cái vỏ ngoài tuyệt diệu ấy 
ẩn giấu một cái gì đó hoang dã, thú vật. Từ người anh ta toát ra sự 
nguy hiểm mà Jilly không thể không cảm thấy. Chỉ sự có mặt của 
anh ta thôi cũng đã tác động mạnh đến Jilly hệt như cô vừa bị ai 
đó bất ngờ đấm một cú vào ức đến nghẹt thở. Máu dâng lên mặt 
cô và chảy giần giật trong huyết quản. Thân thể cô rung lên và cô 
kinh hoàng nhận thấy chỗ trung tâm của con người cô trở nên 
mềm và ẩm ướt. Mặt cô nóng bừng. Cô cúi đầu và làm như đang 
cầu nguyện. Nhưng ngay cả lúc đó, cô vẫn có cảm giác là cô đi 
đứt. Trong con người đó có một sự điên rồ. Và nó lại khơi gợi sự 
điên rồ tiềm ẩn sâu thẳm trong cô. Cô biết rằng mình sẽ lao theo 
tiếng gọi đó. Nhưng tại sao lại như thế, tại sao anh ta lại là chồng 


của Stephany?! 


Đứng cạnh Jilly, Sara cũng đang đấu tranh tuyệt vọng với những 
tình cảm đang vò xé mình. Đôi mắt đau khổ nhìn xuống đất, con 
gái của Stephany đang bất hạnh ngang mức hạnh phúc mà cô cảm 
thấy. Ở lứa tuổi mười lăm Sara đủ là đàn bà để căm ghét hai kẻ 
đang đứng trước bàn thờ. “Làm sao mẹ có thể, làm sao mẹ lại có 
thể... Cô bé sôi sục tự hỏi - Làm sao mẹ lại có thể... Mà với ai cơ 
chứ, với cái gã ấy! Khi không cười, đôi mắt ông ta lạnh lẽo như 
mắt rắn. Ông ta trẻ hơn mẹ quá nhiều. Trời ơi, trông ông ta mới 
tởm làm sao!”. Đứng đằng sau chị, cậu Dennis với sự nhạy cảm 
không bình thường đối với lứa tuổi mười ba, cảm thấy vai và cổ 
chị cứng lại vì căng thẳng. Cậu với tay nắm lấy bàn tay của chị 
Sara và âu yếm xiết nó. Nhưng Sara giận dữ giật phắt ra. Trong khi 
đó, bay bổng trong hạnh phúc, không hề biết gì về những tình cảm 
sôi sục sau lưng mình, Stephany trở thành bà Greg Marsdan. 


Sau đó tiếng nhạc vang lên, sâm banh được đưa ra và tiệc cưới bắt 
đầu. Jilly đi tìm ông chồng Philip của mình, hi vọng sự có mặt của 
ông ta sẽ giúp cô bình tâm lại. Cô thấy ông trong bếp, đang giúp 
Sara và Dennis nấu thức ăn. 


- Thế nào, Dennis - Ông lấy vào đĩa cho cậu bé một miếng thịt gà 
và hỏi bằng giọng thân mật - cháu nghĩ thế nào về người chồng 
mới của mẹ cháu? 


- Ö, hầu như cháu không biết gì về dượng ấy - Dennis trả lời - cho 
đến giờ cháu mới gặp có một đôi lần. 


- Ta cũng có thể nói như vậy về những người có mặt, đúng không 
nào? - Jilly góp lời, cố gắng lái câu chuyện khỏi đề tài nguy hiểm. 
- Gô hi vọng là các cháu không gặp phải khó khăn gì khi xin nghỉ 

buổi học ngày hôm nay đấy chứ? 


Hai con của Stephany học trong những trường cổ kính và tốt nhất 


ở Sidney. Mỗi khi cô có việc phải đi xa thì chúng được gửi sống 
nội trú trong đó. 


- Chẳng có vấn đề gì đâu cô Jilly ạ - Sara nói bằng giọng khinh 
miệt - Mẹ cháu vẫn thường cho chúng cháu nghỉ mỗi khi mẹ cháu 
muốn. Có lẽ hôm nay chúng cháu phải vui mừng vì thay vào việc 
phải đi học lại được có mặt tại một trong những đám cưới của bà 
ấy! 


- Sara! - Philip bị sốc. Còn Sara không thèm nói thêm lời nào nữa, 
bỏ ra khỏi bếp. 


- Chúng cháu rất hay được nghỉ nhờ học hành ngoan ngoãn — 
Dennis đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng mà chị cậu gây 
nên. Sau đó cậu xin lỗi rồi lao theo chị, miệng kêu: Sara! Sara! Đợi 
em với! 


- Những đứa trẻ bất hạnh - Philip nói vẻ thương hại - Đối với 
Stephany thì đây có lẽ là mối tình của thập kỷ, nhưng đối với 
chúng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng anh hi vọng là sau khi đôi tân 
hôn đi nghỉ tuần trăng mật về, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. 


Jilly không trả lời. Philip lo lắng nhìn cô. 


- Hôm nay em lặng lẽ thế nào ấy. Em đói à? Đúng là em đói rồi. Để 
anh lấy cho em chút gì đó ăn nhé. Em muốn uống một chút không? 
Sâm banh đầy ra kia kìa. Để anh mang lại cho em một cốc. 


- Đừng rối lên, Philip —- Thần kinh của Jilly căng lên như những sợi 
dây đàn - Em chẳng sao đâu. Dó chẳng qua là ảnh hưởng của 
chênh lệch mấy múi giờ sau chuyến bay ấy mà! 


- Hừm - Philip nghe lời giải thích với vẻ nghỉ ngờ, nhưng thấy 


không nên nói ra thì hơn. Mặc dù đã gần sáu mươi tuổi, trông ông 
vẫn hấp dẫn với dáng vẻ cao lớn, gọn gàng và duyên dáng trong bộ 
complê may rất khéo. Tuy vậy, những năm dài sống chung với 
người vợ trẻ không còn yêu ông, mà ông vẫn tiếp tục yêu, ông đã 
học được tính thận trọng. Ông thử tiếp cận vợ bằng cách khác: 


- Buổi lễ thật là tuyệt, phải không em? Đám cưới này phải nói là 
vui. 


- Ha, thế anh đợi cái gì khác? Anh cũng biết là Stephany có nhiều 
kinh nghiệm trong chuyện này. 


Jilly lục lọi lung tung trong xắc để tìm thuốc lá. Philip bật lửa 
châm thuốc cho vợ. 


- Em yêu, anh nghe trong giọng em có cái gì đó nghiêm trọng. 

- Xin lỗi anh. Em mệt quá đấy thôi - Jilly vuốt má ông vẻ cảm ơn. 
- Chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu. 

- Vâng. 

Lại im lặng, Jilly gắng hết sức không nghĩ về... 


- Em nghĩ thế nào về cái anh chàng Greg Marsdan ấy? Jilly rít một 
hơi thuốc dài, suy nghĩ một lát trước khi trả lời: 


- Về anh ta ấy à? Em sẽ không giao ví tiền cho anh ta, ngay cả khi 
trong đó có vài xu lẻ. 


Dennis tìm thấy Sara chỗ sát mép nước. Ở đó có một cây to. Cành 
lá sà xuống sát đất tạo thành những chỗ ẩn nấp tự nhiên. Sara trốn 
trong đó. Cậu vụng về an ủi chị: 


- Chị Sara, tươi tỉnh lên nào! Đây có phải là ngày tận thế đâu. Ít ra 
ch] vần còn có em. 


Sara tiếp tục im lặng. Dennis lại thử một lần nữa: 
- Chủ yếu là mẹ được hạnh phúc. Mẹ có quyền đó. 


- Được - Sara vẫn nhìn về phía chân trời - Nhưng tại sao lại cứ 
phải cái lão đó? 


- Thế tại sao lại không nào? Trông ông ta cũng được đấy chứ. 


- Lão ta mua chuộc được mày rồi mà! - Sara trút giận lên đầu em — 
Chỉ bằng cái máy quay phim đáng nguyền rủa đó. 


- Làm gì có chuyện. Có thể là em cũng hơi bị xiêu lòng. Nhưng chị 
không thích cái gì ở ông ta mới được chứ? 


- Chị không biết. Chị chỉ biết... - Sara cố gắng diễn đạt những ý 
nghĩ rõ ràng là vượt khỏi phạm vi kinh nghiệm và vốn từ ngữ của 
cô - Chị chỉ biết là trong lão ta có một cái gì đó... 


“Dù sao thì trong anh ta vẫn có một cái gì đó” - Bill nghĩ thầm. 
Ông không thể không công nhận là hôm nay Greg xử sự rất khá. 
Anh ra xin lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình một cách dễ 
thương, tỏ ra rất lịch sự với các bà các cô và chừng mực với cánh 


đàn ông. Anh ta rất chú ý săn sóc Stephany và luôn mỉm cười với 
mọi người. 


- Em đã nói với anh là cứ để cho anh ta có cơ hội mà - Rina nói với 
Bill bằng giọng tự mãn. Phấn khởi với vẻ hạnh phúc của Stephany, 
lòng thư thái vì thời tiết đẹp và được uống loại rượu sâm banh 
ướp lạnh tuyệt vời, Bill nói rằng ông rất mừng là đã không quá vội 
vàng trong những suy nghĩ của mình về Greg. Khách khứa tẳn ra 
khắp vườn, đi dạo dưới những rặng cây nở đầy hoa. Bên cạnh 
chúng, những phụ nữ xinh đẹp mặc những bộ váy áo sặc sỡ trông 
cứ như những bông hoa. Hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Đã đến 
lúc đôi tân hôn rời cuộc vui. Bill đi qua bãi cỏ tới chỗ neo chiếc du 
thuyền của Stephany. Nó đã sẵn sàng để đưa cô dâu chú rể vào 
một cuộc chu du đầy thú vị. 


- Bill! - Greg bước phía sau cất tiếng gọi - Ông thấy thế nào? Mọi 
chuyện diễn ra tốt đẹp đấy chứ? 


- Rất tốt. Tôi nghe Stephany nói là cô ấy với ông sẽ không đi du 
lịch châu Âu mà bay về Eden phải không? 


- Vâng, nhưng không bay ngay đâu. Chúng tôi nghĩ trước tiên phải 
nghỉ ngơi chút ít trên du thuyền đã. Tháng vừa qua thật mệt mỗi 
với chuyện chuẩn bị cho đám cưới, lại phải luôn luôn chạy trốn 
đám nhà báo... Greg mỉm cười về buồn bã: - Sau đó, chúng tôi sẽ 
về Eden - góc yêu thích của Stephany. Ở đó tôi sẽ làm quen với 
những niềm vui của cuộc sống bình thường. 


Trong đầu Bill lập tức nảy ra một dự định tốt đẹp: 


- Trong trường hợp đó, trước khi đi ông giành thời giờ rẽ qua văn 
phòng của tôi một lát nhé. 


Greg lập tức đề phòng. 


- Tất nhiên, tôi sẽ đến vào bất cứ thời gian nào mà ông cảm thấy 
tiện. 


- Thế thì hay quá. Thế này nhé, ta hẹn nhau vào lúc mười một 
rưỡi. Một trong những ngày tới, ngày nào cũng được. Chúng ta sẽ 
cùng đi ăn trưa. Tôi sẽ giới thiệu anh với hãng “Harper Mining”, 
anh sẽ phải giành nhiều thì giờ cho nó hơn Eden đấy. Với lại 
chúng ta cũng cần phải hiểu nhau hơn. 


- Tôi rất sung sướng được gặp ông Bill ạ. Đúng là tôi và ông cần 
phải hiểu nhau hơn. Cảm ơn lời mời của ông. 


Họ bắt tay nhau. 
- Hẹn sớm gặp lại - BilI nói, gật đầu chào rồi bước đi. 


Greg cố kìm một nụ cười rạng rỡ, anh ta muốn nhảy cẵng lên vì 
vui sướng. “Thế đấy, cậu bé. Lại thành công nữa rồi - Anh ta tự 
chúc mừng mình - Chuyện ấy dễ dàng, nếu đừng vội vàng quá...”. 


Mỉm cười một mình, Greg quay lên theo những bậc đá dẫn lên 
phía nhà. Đúng lúc đo, từ nhà ăn, một người đàn bà bước ra chỗ 
sân đầu cầu thang. Bám vào tay vịn cầu thang, cô ta ngẩng đầu lên 
và hít thở rất sâu như đang chống chọi lại với cơn chóng mặt. Greg 
lập tức để ý đến cô ta. Mắt anh nhìn lướt đánh giá thân hình ngon 
lành, ngực đẹp, tuổi chắc phải ba lăm, nhưng không vì điều đó mà 
anh ta đuổi cô ta ra khỏi giường đâu... Bỗng cảm thấy cái nhìn 
hướng vào mình, người đàn bà nhìn xuống. Đôi mắt cô ta! Trời ơi, 
một đôi mắt kỳ diệu làm sao: hệt như mắt mèo, sáng màu, gần như 
vàng. Khi chúng nhìn anh ta bằng cái nhìn khêu gợi trắng trợn, 
đống tử của chúng thu hẹp lại thành những điểm thẫm màu. Một 
giây sau, người đàn bà quay ngoắt đi như chạy vào trong bếp. Ai 
thế nhỈ?... Sao lại thế?... Greg từ từ lên thang, cảm thấy từng sợi 
thần kinh trong người run lên. 


Philip giật mình khi thấy Jilly vừa mới ra ngoài đầu cầu thang cho 
thoáng bỗng lại chạy ngược trở vào cứ như bị ma đuổi. Ông vội 
theo cô, nhưng không kịp. Cô đã khóa trái cửa buồng tắm và không 
chịu ra, mặc cho ông van nài. 


- Philip, em có bị sao đâu - Cô ta nói ra - Do máy nóng quá thôi 
mà. Em muốn rửa nước lạnh một tí rồi sẽ ra ngay. Anh cứ xuống 
vườn đi. Em sẽ xuống ngay. 


Không còn cách nào khác, Philip đành đi xuống. 


Ngồi trong phòng tắm, Jilly lắng nghe tiếng bước xa dần của Philip 
đợi cho đến khi lặng hẳn. Sau đó, cô từ từ lại gần gương và nhìn 
bóng mình trong đó. Cô hầu như không nhận ra người đàn bà thở 
hổn hển, mặt bừng bừng đang nhìn mình bằng cái nhìn điên dại. 
Jilly biết rằng sẽ không tránh được các cuộc gặp gỡ với anh ta, 
nhưng lúc đó cô hoàn toàn chưa sẵn sàng để đối mặt. Cảm giác sự 
có mặt của anh ta lại ùa đến với cô... 


Philip buồn rầu một mình trong vườn thì gặp Stephany và Dennis. 
Một tay Dennis cầm cái máy quay phim, tay kia cầm ly sâm banh 
vẻ tự hào. 


- Philip - Stephany gọi - Anh quay hộ mẹ con tôi một cảnh nhé. 


- Rất sẵn lòng. Thế còn Sara? Ba mẹ con phải quay một cảnh chứ? 
Stephany nhăn mặt trả lời: 


- Hình như giờ đây tôi không được cô con gái hâm mộ lắm. Buộc 
phải tìm cách làm lành với nó sau khi tôi trở lại thôi. 


- Mẹ đừng lo. Rồi chị ấy sẽ nghĩ lại. 


- Mẹ hi vọng như vậy. Còn con thì sao? 


- Con thì bình thường. Thôi nào, bác Philip, bác quay đi. Philip 
nâng máy, nói: 


- Nào, chuẩn bị. 


Stephany cười ôm lấy Dennis, kéo sát nó vào mình vuốt tóc cho 
con. 


- Mẹ rất yêu con - cô nói! 
Dennis nhìn mẹ bằng cái nhìn rạng rỡ. Tiếng máy quay xè xè. 


- Con nói cái gì đi, Dennis, kẻo mẹ con ta cứ đứng sừng sững như 
hình nộm trong tủ bày quần áo ấy! 


Dennis nâng ly sâm banh lên nói: 
- Năm nay thật là một năm tốt lành, đúng không mẹ? 


- Con sẽ uống chỗ sâm banh ấy à? Mẹ lại cứ tưởng là con làm ra vẻ 
thế thôi. Ông hiệu trưởng sẽ nói sao nếu mẹ đưa con trở lại trường 
trong tình trạng lơ mơ? 


- Ông ấy chẳng buồn để ý đâu. Ở trường bọn nó đứa nào chả uống 
rượu. 


Stephany cười vang và cốc vào cái đầu bù xù của Dennis. 


- Một cảnh rất hay - Philip nói. 


- Cảm ơn Philip, quay thế là đủ rồi. 


Khi Philip trả lại máy cho Stephany ông vui mừng thấy Jilly đang 
bước lại chỗ họ. Trông cô đã khá hơn nhiều: bình thản và tươi tỉnh 
hơn. Cô bước lại chỗ Stephany với nụ cười âu yếm trên môi: 


- Chào cô bạn! Mọi việc thế nào, thưa bà Marsdan? Trôi chảy cả 
chứ? 


- Tuyệt vời, Jilly ạ. Mình hạnh phúc quá! Mình có cảm tưởng là 
chưa từng có hai cuộc hôn nhân trước! 


Nghe mẹ nói vậy, Dennis đờ người ra vì giận dữ và đau đớn. Cậu 
lập tức bỏ đi về phía ngôi nhà, mắt không thèm nhìn mẹ. Jilly nắm 
tay Stephany: 


- Nó biết là cậu chỉ nói đùa thôi mà. 


- Tai họa là ở chỗ mình nói thật - Stephany nhìn thẳng vào mắt 
Jilly, sau đó cô nhìn qua vai bạn, gương mặt rạng lên và nói: 


- Không sao, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Cậu xem ai đang đến với 
chúng ta đây này. 


Greg đang thong thả đi trên thảm cỏ, mắt chăm chú nhìn tất cả 
những phụ nữ mà anh ta gặp. Sau khi lùng khắp nhà để tìm người 
đàn bà bí ẩn, anh ta sực nhớ là đã để Stephany ở lại một mình quá 
lâu nên vội quay trở ra với cô để đóng vai một anh chồng chung 
thủy. “Lo gì - Anh ta tự nhủ - Thế nào mà mình chả tìm được cô 


nàng”. Khi thấy Stephany đang đứng nói chuyện với một phụ nữ 
đội chiếc mũ rất rộng vành, anh ta chuẩn bị sẵn một nụ cười dễ 
thương rồi bước lại. 


- Anh yêu! - Stephany nói - Anh còn chưa làm quen với anh Philip 
Stuart. 


- Rất vui mừng được làm quen với anh, anh Philip - Greg nói, xiết 
chặt tay Philip. 


- Xin giới thiệu, đây là Jilly yêu quý của tôi. 


Greg quay lại và nụ cười lịch thiệp ngưng đọng lại trên mặt anh ta: 
trước mặt là đôi mắt mèo của người đàn bà trên cầu thang đang 
nhìn anh ta không hề chớp. 


- Chào anh Greg, xin chúc mừng hạnh phúc. 


- Cảm ơn. 


Hoàn toàn không nhận ra hai luồng điện vừa phóng ngay trước 
mặt mình, Stephany sung sướng nói: 


- Hai vị là những người yêu quý nhất của tôi. Nếu không kể hai 
đứa con thì các vị là những người tôi yêu nhất trên đời... Tôi rất 
muốn hai người sẽ trở thành bạn của nhau. Hai người sẽ là bạn 
của nhau chứ? Ít ra là vì tôi. 


Sự lố bịch của tình huống làm hai người ngượng ngập. Jilly muốn 
hét lên. Cô không nhìn Greg mặc dù cảm thấy anh ta không rời mắt 
khỏi mình. 


- Nào, Jilly, Greg hai người đứng vào cạnh nhau đi. Tôi muốn quay 
cho các vị một cảnh - Stephany lùi mấy bước và chuẩn bị máy. 


- Stephany, tớ vừa xuống máy bay mà, người đang muốn xỈu vì 
mệt đây này. 


- Bạn thân mếm, trông bạn vẫn tuyệt vời, như mọi khi - Stephany 
thích thú. 


Jilly cảm thấy Greg đang lại gần, tuy nhiên cô vẫn cố gắng tập 
trung sự chú ý vào Stephany. 


- Đứng sát vào nhau nữa đi - Stephany yêu cầu. 


Greg đưa tay ôm lẫy eo và kéo sát Jilly vào mình. Sự đụng chạm 
đầu tiên ấy của hai cơ thể trong khu vườn ngát hương sẽ được 
Jilly nhớ suốt đời. Trong cô dâng lên một niềm ham muốn mạnh 
mẽ đến nỗi người run lên như trong cơn sốt. Đầu cô quay cuồng vì 
hương hoa quá đậm đặc. Những lời vui sướng của Stephany vọng 
tới tai cô: “Ôi, cảnh này sẽ đoạt giải Oscar cho mà xem!”, nhưng ý 
thức của cô chỉ cảm nhận bàn tay của Greg đặt trên hông và cái 
đùi nóng ấm đang cọ sát vào đùi cô. Cô chỉ còn cảm thấy sự gần 
cận của người đàn ông này. Jilly nhìn Greg và trông qua mắt anh 
ta, cô biết rằng anh ta hiểu tất cả. 


Đêm xuống. Đôi tân hôn hạnh phúc lên chiếc du thuyền dài sáu 
mươi pút neo ở bến nhà để bắt đầu tuần trăng mật. Để từ biệt, các 
vị khách tập trung lại thành một cụm đứng vẫy theo rồi ra về. Tại 
nhà mình ở Harters - Hill, Jilly kiên quyết từ chôi những vuốt ve 
của Philip lấy cớ rằng cô quá mệt mỏi để có thể làm tình. Rồi suốt 
đêm cô nằm không chợp mắt, đau đớn hình dung cảnh Stephany 
lên đến tột đỉnh của khoái lạc, mệt lả sau những âu yếm của 


chồng. Cùng lúc đó, trên chiếc du thuyền, Stephany cũng đang nằm 
với đôi mắt mở chong chong. Cô cảm thấy ngượng ngùng, đau khổ 
và cô đơn vô hạn. “Hãy tha thứ cho em! Tha thứ cho em - Cô lặp 
đi lặp lại trong đầu, mắt nhìn Greg nằm cạnh cô trong bóng tối — 
Trời ơi, không hiểu sao em lại không cẩm thấy gì cả? Em yêu anh 
đến thế kia mà!. “Em đừng bận tâm - Greg nói trước khi ngủ thiếp 
đi - anh yêu em, và chúng ta còn vô khối thời gian”. Nhưng lòng 
tràn đầy nỗi tuyệt vọng do thất bại của mình, Stephany không mấy 
tin tưởng rằng nọi chuyện rồi sẽ thay đổi cùng với thời gian. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 3 


Ngày thứ sáu, khi đã xế trưa, Philip rời văn phòng của mình ở cuối 
phố Mackuori - Street, rẽ sang tay phải leo lên đồi. Sau lưng ông là 
dải bờ hình vòng cung với rất nhiều bến thuyền, là Bennelong — 
Point với nhà hát Ôpêra ốp đá lấp lánh. Mặc dù Philip vốn là người 
ưa ngắm phong cảnh, nhưng hôm nay ông chẳng trông thấy gì 
quanh mình cả. Tuần vừa rồi với ông thật nặng nề. Sau khi dự 
đám cưới Stephany, Jilly bỗng trở nên cáu bẳn đến mức ông bắt 
đầu lo ngại về cô. Khi trở về từ New York, lấy cớ là để dự đám 
cưới bạn gái, cô đã mua cho mình vô số áo quần. Lúc đó, cô tỏ ra 
rất vui sướng và hồi hộp chờ đợi sự kiện quan trọng trong đời bạn 
gái mình. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra với Jilly ở đám cưới 
Philip nghĩ như vậy. Ông rẽ vào vườn thực vật hoàng gia để suy 
nghĩ. 


Suốt đám cưới ông luôn để mắt đến vợ, bởi vậy, chắc chắn nguyên 
nhân không phải là một vụ va chạm hay xì - căng - đan nào cả. 
Hôm đó, hầu như mọi người nói chuyện với Jilly đều khen ngợi 
sắc đẹp và quần áo của cô. Quả thật Jilly được mọi người trầm trồ 
vì vốn đĩ là một phụ nữ hấp dẫn đang ở tuổi rực rỡ, cô lại rất biết 
cách ăn mặc. 


Nhưng dù sao đi nữa thì cũng vẫn có chuyện gì đó đã xảy ra. Philip 
buồn rầu rảo bước, không hề thấy gì quanh mình. Từ hôm đó, Jilly 
xử sự rất lạ lùng, luôn luôn bực bội, cáu bẳn. Ông biết đêm đêm cô 
không ngủ được, còn sáng ra lại nằm ườn lâu trên giường. Tuần 
qua, cô cũng bỏ các buổi tập thể dục và thôi không đi uống cà phê 
với mấy người bạn gái nữa. Cô hút thuốc nhiều hơn bình thường 


rất nhiều và hầu như chẳng ăn gì cả. Không còn nghỉ ngờ gì nữa, 
đã xảy ra chuyện gì đó phá vỡ sự cân bằng trong tâm hồn cô. 


Philip đến bìa vườn thực vật và nhìn xuống vịnh. Điều duy nhất 
làm bất ngờ tại đám cưới là sự thay đổi của Stephany. Philip nghĩ 
rằng chính sự thay đổi trong cuộc sống của Stephany là nguyên 
nhân tâm trạng nặng nề của Jilly. 


Philip rất hiểu những chuyện thường xảy ra giữa những đôi bạn 
gái thân. Trong quan hệ giữa Jilly và Stephany luôn luôn có sự 
ghen tị ít ra là từ phía Jilly. Nó xuất hiện ngay từ khi tình bạn của 
họ bắt đầu. Cả khi đã chín chắn, Jilly cũng không đẹp được cảm 
xúc đó. Stephany chẳng có lỗi gì ở đây cả, bởi trong quan hệ với 
Jilly, cô ấy rất tốt và chân thành. Nhưng Jilly không thể tha thứ 
cho Stephany việc cô được sở hữu số tài sản khổng lồ của Harper, 
mặc dù Philip bảo đảm được cho vợ một cuộc sống dư thừa. Khi 
cưới nhau, Philip đã ở tuổi bốn mươi và là một luật sư rất thành 
đạt. Bây giờ, công việc của ông còn tốt đẹp hơn. Hãng của ông có 
rất nhiều - triển vọng làm ăn ở Mỹ. Mặc dù Jilly tiêu pha rất phung 
phí, họ vẫn luôn luôn có đủ tiền để có thể sống cuộc sống giàu 
sang, nhất là họ lại không có con. 


“Không có con” - Ý nghĩ ấy như ngọn roi quất vào Philip, cái đau 
lan khắp mặt. Từ lâu, ông đã yên phận với việc họ không thể có 
con do chứng bệnh mãn tính nào đó của Jilly liên quan đến tuyến 
học môn. Nhưng Jïilly thì không bình tâm lại được. Tuy nhiên, 
Philip không tin rằng Jilly có thể trở thành một người mẹ tốt; cô ta 
không phải sinh ra cho một nghĩa vụ tận tụy như vậy. Ngay bản 
thân ông trước khi lấy vợ cũng đã sống hạnh phúc suốt bốn mươi 
năm mà không hề nghĩ đến chuyện con cái và không hề cảm thấy 
sự thiếu vắng của chúng trong cuộc đời mình. Nhưng với Jilly thì 
kết luận về bệnh vô sinh là một đòn nặng nề và cô không hồi phục 
lại được. Khác với cô, Stephany có một trai, một gái. Giờ đây lại 
lấy chồng, cô ấy có thể sinh thêm không chỉ một đứa con. Liệu có 
phải Stephany đã chia xể ước muốn bí mật ấy với Jilly khi họ ngồi 
với nhau trên buồng ngủ chuẩn bị cho lễ cưới? Có phải vì vậy mà 


Jilly đau khổ không? 


Mà cũng có thể mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Jilly là một phụ 
nữ nổi bật với đôi mắt to khiêu khích, mái tóc dày màu mật ong, 
thân hình chắc lẳn rám nắng tuyệt đẹp. Cô rất tự hào vì sự hấp 
dẫn của mình đối với đàn ông (tim Philip nhói đau nghĩ đến mấy 
chuyện xẩy ra liên tục gần đây mà ông buộc phải nhắm mắt làm 
ngơ để cố gắng giữ lấy chút tình cảm cuối cùng của cô đối với 
ông). Vậy mà trong ngày cưới! Stephany nhờ bộ quần áo đẹp và 
niềm hạnh phúc đã trở nên dễ thương hấp dẫn hơn bình thường 
rất nhiều. Phải nói là rất đẹp. Nhờ cái vẻ bề ngoài đó, cô ấy đã 
chỉnh phục được trái tim của không chỉ đơn giản là một “ngôi sao 
tennis” mà còn là một người đàn ông đẹp. Có thể Jilly cảm thấy 
ghen ty với Stephany chăng? Chẳng lẽ cô đón nhận sự lột xác của 
bạn gái từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga tuyệt vời 
như sự bất hạnh của mình? 


“Em tội nghiệp của anh - Philip nghĩ với sự thương cảm - làm sao 
anh giúp em vượt qua được sự đau khổ đây?”. Philip vẫn vậy. Ông 
luôn luôn nghĩ đến Jilly đầu tiên sau đó mới đến mình. Thỏa mãn 
mọi ý muốn của cô là điều quan trọng nhất trên đời với ông. 
Không thể nói là ông không nhìn thấy những yếu điểm trong con 
người cô, nhưng ông không coi đó làm trọng. Ngược lại, chúng 
khiến ông thấy thương cô hơn. Ngay từ buổi đầu quan hệ, ông đã 
gánh lấy trách nhiệm chăm lo cho cô gái Jilly đáng thương, công 
việc mà ông vẫn làm tận tụy cho đến hôm nay. 


“Nếu nguyên nhân chỉ là vậy thì mình có thể giúp cô ấy bình tâm 
lại được - ông nghĩ. Có lẽ nên đưa cô ấy đi nghỉ ở vùng bờ Đông 
nước Mỹ. Hay là một chuyến du lịch thú vị tới Papua? Hay Bali?”. 
Bỗng ông sực nhớ là vợ chồng Stepahny đã trở về từ du thuyền và 
trong hai ngày nghỉ cuối tuần họ sẽ tổ chức một ngày tennis. Jilly 
rất thích quần vợt. Chắc là cô ấy sẽ rất vui khi được suốt ngày ăn 
uống, cười đùa và chơi quần vợt. “Đúng, ông nghĩ, ngày quần vợt 
chính là cái mà cô ấy cần. Nếu toàn bộ vấn đề là ở chỗ phải quen 
dần với vị trí mới của Stephany thì đó là một khởi đầu rất tốt”. Tới 


đây, Philip vội vàng đến chỗ mà ông đã hẹn một người cùng ăn 
trưa để bàn công việc. 


Trong lúc Philip Stuart lang thang trong vườn thực vật Hoàng gia 
với những suy nghĩ lo âu thì Greg Marsdan đang ngồi ở trụ sở hãng 
“Harper Mining” ở đầu kia Mackuori - Street và cảm thấy rất hài 
lòng với bản thân và cuộc sống. Trước khi cưới, anh ta đã biết là 
Stephany sẽ giành cho anh ta một khoản tiền lớn để bảo đảm cho 
sự độc lập về kinh tế và giúp anh ta giữ được tự trọng. ChỈ sau 
đám cưới, anh ta mới biết thêm rằng cô còn giành cho anh ta 
những vai trò quan trọng và bổ nhiệm anh ta làm một trong những 
giám đốc của hãng. Greg sướng phát điên. Giờ đây chẳng cần phải 
lo trước cái tuổi già chết tiệt ấy nữa. Anh ta giận dữ nhớ lại vẻ 
không đồng tình trong thái độ của tay giám đốc tài chính hãng 
“Harper Mining” khi biết phải trích một khoản ngân quỹ cho Greg. 
Giờ đây thì họ sẽ phải đối xử với anh ta như người trong bọn. 


Greg đến gặp Bill Macmaster với tâm trạng phấn chấn. Anh ta đến 
trước giờ hẹn, đỗ chiếc Rolles - Royse ở góc đường rồi lên tận 
đỉnh tòa nhà cao ngất của “Harper Mining” nơi bộ não của hãng 
làm việc. Giờ đây, anh ta đang ngồi trong phòng chờ rộng rãi sang 
trọng đợi Bill, mắt nhìn quanh vẻ hài lòng. Nhưng anh ta cố gắng 
không đưa mắt về phía cô thư ký khá xinh ngồi ở cửa ra vào 
phòng làm việc của Bill, tự nhủ đây không phải là lúc cho những 
quan hệ bất chợt, mặc dù biết rằng cô ta đang nhìn mình và hễ có 
dấu hiệu nào từ phía Greg là cô ta sẵn lòng vào chuyện. Anh ta vờ 
tập trung sự chú ý vào tờ Finaeial Times: Anh ta sẽ trở thành một 
nhà doanh nghiệp cỡ bự mài! 


- A, chào Greg! Mời anh vào, mời vào - Bill Macmaster không phải 
là loại sếp quen bấm chuông để thư ký mời khách vào. Ông luôn 
thân hành ra cửa đón khách. 


- Mọi việc thế nào, Greg? 


- Tuyệt vời. Cám ơn. Thế còn ông? 


- Cũng tuyệt vời - Bill dẫn Greg vào chốn linh thiêng của mình và 
hài lòng nhận thấy vẻ thán phục trên mặt Greg khi anh ta vừa 
bước qua cửa. Từ căn phòng trên tầng thứ bốn mươi tòa nhà chọc 
trời của “Harper Mining” mở ra một trong những cảnh đẹp nhất 
nước Úc. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảng Sidney, cầu Harbor 
và nhà hát Opera. Bên phải, hai lá cờ của khối Liên hiệp Anh và 
của nước Úc tung bay trên tòa nhà Hiệp hội những người chăn 
nuôi và sản xuất ngũ cốc bang Nam Wates mới. 


Sâu hút phía dưới là những chiếc xe nhỏ xíu chạy trên đại lộ 
Cahill. Một chiếc tàu đang chậm rãi đi ngang qua vịnh. 


- Anh thấy phong cảnh thế nào? - Ông hơi mỉm cười hồi Greg lúc 
này không rời mắt nổi khỏi bức tranh trải rộng. 


- Thật kinh khủng! 


- Đó là mặt hấp dẫn nhất của người điều hành hãng đấy. Phòng 
làm việc này thuộc về ai giữ chức giám đốc điều hành. Tôi không 
biết khi tôi về hưu, thiếu cảnh này thì tôi sẽ sống như thế nào. 


- Ai dám nói đến chuyện về hưu của ông. Tôi cho rằng “Harper 
Mining” còn cần ở sự lãnh đạo của ông trong nhiều năm nữa. 


- Tất nhiên, mời anh ngồi, Greg. 
Bill mở cánh tủ gỗ sồi ra, trong đó có một chiếc tủ lạnh. 


- Anh uống một chút gì nhé. 


- Vâng, xin cho bia, nếu có. 
Họ im lặng uống bia ướp lạnh. Sau đó Bill chuyển qua công việc. 


- Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về công việc của anh, Greg ạ. Về 
việc anh sẽ làm gì trong hãng ấy mà, giờ đây anh đã là thành viên 
của gia đình rồi. Anh đã từng làm một công việc gì đó... - Bill suýt 
nói “công việc gì đó thực sự”, nhưng vội lái - một công việc gì đó 
ngoài quần vợt chưa? 


- Ö, chưa. Nhưng quần vợt bây giờ cũng là một ngành kinh doanh 
cơ mà. Mặt yếu của nó là toàn bộ vốn liếng luôn luôn nằm hết 
trong cơ thể anh, chỉ cần một rủi ro nhỏ, một chấn thương là có 
thể sập tiệm. 


- Nhưng anh cũng kiếm được khá tiền đấy chứ? 


- Tất nhiên. Nhưng những giải thưởng như Wimbledon là không 
đáng kể. Giải vô địch Pháp mở rộng cũng vậy. Chỉ có người Mỹ là 
khá hơn cả, mặc dù lấy tiền của họ không phải dễ. 


Bill ngồi im lặng khá lâu nghe Greg ba hoa về đề tài này. Ông 
nhanh chóng hiểu rằng tất cả tiền không phải là ít mà Greg kiếm 
được đã bị anh ta phung phí sạch vào các cuộc ăn chơi và cuộc 
sống ca hoa. Là một người rất sành rượu, Bill chỉ cần nghe Greg 
nói về tên các loại rượu ngoại là hiểu tiền của anh ta tan biến như 
thế nào. 


Nhưng Bill nghĩ dù sao anh ta cũng còn đủ trẻ để học được nhiều 
thứ, nếu chọn đúng cho anh ta vị trí thích hợp. Hiện tại, anh ta 
đang có lợi cho hãng nhờ tên tuổi của mình: Ban tuyên truyền của 


hãng đang nóng lòng muốn đưa lên mặt báo một bài với đầu đề: 
“Nhà vô địch Wimbledon trở thành thành viên của Harper Mining” 
và muốn Greg có mặt tại các hoạt động từ thiện và xã hội của 
hãng. Anh ta sẽ là cái đinh của các chương trình đó và sẽ làm tăng 
uy tín của hãng. Nhưng chuyện đó không thể kéo dài được. Cần 
phải giành cho anh ta một vai trò gì đó chắc chắn hơn một “ngôi 
sao”. Đã mấy năm trôi qua kể từ ngày anh ta bất ngờ trở thành vô 
địch Wimbledon. 


- Greg này, anh có ý định sẽ làm gì trong hãng chúng tôi chưa? 
Chúng tôi có rất nhiều công việc. Hàng loạt xí nghiệp khai thác 
quặng và những hoạt động tài chính liên quan đến chúng. Và rất 
nhiều công ty vệ tỉnh nữa. Anh định chọn cái gì? 


- Tốt hơn hết là ông nói luôn cho tôi đi Bill ạ. 


Sau đó, họ đi ăn bàn bạc với nhau rất kỹ về các quy mô và triển 
vọng các hoạt động mà hãng đang triển khai khắp thế giới. Hơn 
bốn giờ chiều Greg mới ra về sau khi đã nạp nặng trĩu thông tin về 
các lĩnh vực mà anh ta có thể thi thố tài năng. Greg phấn chấn. 
Kinh doanh ư? Anh ta tin chắc trên đời chẳng có việc gì mà anh ta 
không làm nổi. 


Và những trục trặc trong cuộc sống vợ chồng anh ta cũng nghĩ như 
vậy: Chẳng có gì đáng sợ cả, mặc dù cũng chẳng đáng mừng. Anh 
ta cười không vui nhớ lại thất bại trong đêm tân hôn với Stephany. 
Tình trạng căng thẳng, sự thiếu kinh nghiệm và nôn nóng muốn 
chiều anh ta của cô, khiến cho mọi cố gắng của anh ta để đạt được 
khoái cảm cho mình và cho cô đều không có kết quả. Sau đó thì 
Stephany bắt đầu có kinh nguyệt (sớm hơn thường lệ, như cô giải 
thích) và cô hoàn toàn tuyệt vọng. “Mình cưới đã một tuần mà vẫn 
chưa ngủ một lần thật sự với vợ - Anh ta buồn rầu nghĩ - Cuộc 
sống gia đình hoàn toàn không như người ta vẫn hình dung. Về 
khoản này mình thất vọng khủng khiếp. Nhưng dù sao mọi chuyện 
cũng nhất định phải ổn thỏa. Điều chủ yếu là không được nóng 
vội. Sắp tới sẽ có một ngày giải trí tuyệt vời: Ngày quần vợt. 


Stephany đã quyết định là sẽ tổ chức. Mình sẽ có dịp để làm thân 
với Jilly”. Vừa nghĩ về Jilly là tâm trạng Greg đã khá lên và anh ta 
cảm thấy sự thèm muốn. Nhưng giờ đây anh ta đã có vợ. Không 
được quên điều đó. Bởi vậy trên đường về, anh ta rẽ vào cửa hàng 
hoa, mua một bó tướng toàn hoa cẩm chướng trắng và hồng. Ở 
nhà, anh ta giành hết sự quan tâm săn sóc cho Stephany. 


Mặc dù buổi trưa trời rất nực, nhưng trận quần vợt vẫn diễn ra sôi 
động. Greg chơi cùng cặp với Jilly. Đối thủ của họ là vợ chồng 
Reserford - những người láng giềng của Stepahny ở Darling — 
Point. Stepahny và Philip ngồi ngoài sân. Dưới chân họ chú chó 
Kairer đang lim dim ngủ. Sân quần vợt trong khu dinh thự của 
Stepahny tuyệt đẹp. Ngay gần đó là một bể bơi lớn để khi quá 
nóng nực, các đấu thủ và khán giả có thể nhảy xuống tắm mát. 
Hiện giờ, các đấu thủ đang hăng. Chỉ có hai khán giả là uể oải. 
Stephany cố gắng bắt chuyện: 


- Anh Philip này, sống mười sáu năm liền với một người thì thế 
nào nhỉ? 


- Điều đó có mặt tốt và mặt hạn chế của nó. Philip trả lời dè dặt — 
Dù sao thì sống với Jilly, tôi cũng không phải buồn chán. Dĩ nhiên, 
mọi chuyện có thể khác nếu Jilly sinh nổ được. À, mấy cháu của 
cô thế nào? 


- Khá cả. Trong suốt tuần trăng mật của chúng tôi, hai đứa sẽ ở nội 
trú trong trường. Tôi muốn mấy tuần đầu này chỉ có tôi và anh ấy 
sống với nhau thôi. Còn chuyện đó thì tôi biết Jilly đã đau khổ như 
thế nào. Lâu nay, cô ấy có nói gì về chuyện con cái không Phil? 


- Nói thì cô ấy không nói, nhưng rõ ràng là không quên. Cô ấy vẫn 
cứ bị dẫn vặt. Tôi rất lo ngại cho cô ấy. Thời gian cuối đây, cô ấy 
không được vui. 


Stepahny chăm chú nhìn bạn gái của mình. Jilly chạy khắp sân, 
đón các quả bóng, miệng cười khanh khách. Rõ ràng là cô đang rất 
sung sướng. 


- Hình như giờ thì mọi chuyện ổn rồi - Rốt cuộc Stepahny nói. Tôi 
rất vui mừng là Jilly hợp với Greg. Thế mà tôi cứ lo là cô ấy sẽ 
không thích anh ấy. 


- Ghị chỉ hoài sức - Philip lãnh đạm nói 


Buổi sáng, ông nhìn Jilly chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi chơi này 
bằng đôi mắt của đức ông chồng bị bỏ rơi. Jilly tỏ ra hết sức tươi 
tỉnh và vui về khi họ đến nhà Stephany. Ông biết lý do không phải 
nơi ông, và chắc cũng không phải nơi Stepahny. Nhưng ông cũng 
không thể nói rằng thái độ của Greg vượt quá sự lịch thiệp bình 
thường. Khi trận quần vợt kết thúc, cả Philip lẫn Stephany đều 
không nhìn thấy Greg kéo bạn chơi cùng đôi lại để hôn và chúc 
mừng thắng lợi. Nhưng khi đôi môi của họ chạm nhau, cái hôn trở 
nên háo hức và tham lam. 


Jilly giằng khỏi anh ta sợ bị nhìn thấy. 


- Xin chúc mừng người đồng đội yêu quý của tôi - Greg nói tỉnh bơ 
- Chị] chơi thật tuyệt vời. 


- Tôi cũng xin chúc mừng anh - cô nói nhỏ - Thật là tuyệt diệu 
được chơi cạnh một cầu thủ chuyên nghiệp... Tôi chỈ sợ là mình 
chơi tồi. Đã lâu tôi không chơi. 


- Đúng là có lẽ chị phải để tôi dạy chị mấy buổi, Jilly ạ. Tôi sẽ làm 
huấn luyện viên riêng cho chị. 


Ngụ ý của anh ta trắng trợn đến mức không thể không nhận ra. 


Bên trong người của Jilly căng lên, sẵn sàng ưng chịu. Mặc dù 
không nhìn, cô vẫn thấy cánh tay rám nắng phủ đầy lông vàng 
đang nắm lưới và cảm thấy mùi thân thể của anh ta ngay cạnh. Cô 
gắng sức nén ý muốn đụng chạm vào anh ta. Cô ta đi đến một 
quyết định. 


- Tốt thôi - Jilly nói bằng giọng bình thường - Thế anh lấy học phí 
có đắt không? 


- Rất đắt - Anh ta cười tự mãn - nhưng bảo đảm chất lượng cực 
cao. Rồi cô sẽ thấy. 


Rồi anh ta khoác vai Jilly với dáng vẻ ông chủ và dẫn cô rời sân. 


- Chào em yêu - Anh ta nói với Stepahny - Em nghĩ thế nào về cặp 
đánh đôi Marsdan — Stuart? 


Stephany tươi mặt lên khi thấy chồng và Jilly đi tới. Thật mừng là 
Greg thích cuộc chơi này, khi ý định tổ chức ngày quần vợt nảy 
trong đầu cô, cô không biết Greg sẽ tỏ thái độ như thế nào. Cô sợ 
là anh sẽ nổi giận khi biết phải chơi quần vợt với cánh nghiệp dư. 
Nhưng rồi cô vẫn quyết định liều vì sợ rằng Greg sẽ buồn chán vì 
không có việc gì làm. Cô không biết làm gì để giải trí cho anh ta và 
hoàn toàn không tin là anh ta cảm thấy thú vưi với cô. Đặc biệt là 
sau cái đêm tân hôn tồi tệ ấy... 


Stephany đỏ bừng mặt. Cô vội cúi đầu xuống và vờ vuốt ve con 
chó Kaizer. “Thật nhục nhã - cô nghĩ - mình đã gần bốn mươi mà 
hiểu biết còn ít hơn nhiều đứa con gái mươi tuổi. Làm sao mình lại 
không đáp lại được những âu yếm của Greg nhỉ?! Mình yêu anh ấy 
đến thế kia mà!” Cô giận dữ với bản thân, nhớ lại những cái hôn 
vội vã, những động tác vụng về rõ ràng chẳng mang lại cho Greg tí 
khoái cảm nào. Stephany là một phụ nữ quá trung thực để có thể 
tự lừa dối và an ủi mình về mặt này. Từ đêm hôm đó, cô cứ lặp đi 
lặp lại với trong đầu: “Mình chẳng được tích sự gì cả!” Cộng thêm 


vào những dẫn vặt tư tưởng là những khó chịu do đợt kinh nguyệt 
vào giữa lúc thời tiết quá nóng nực gây ra. 


Điều duy nhất an ủi cô là thái độ tuyệt vời của Greg. Kiên nhẫn và 
đầy thiện chí, anh giống như một người đã làm chồng mươi mười 
lăm năm hơn là người mới cưới vợ vài ngày trước. Anh an ủi cô và 
lập tức đồng ý bỏ dở cuộc chu du trên du thuyền để trở về khu 
dinh thự. Anh sẵn lòng tới trụ sở của hãng để luận bàn công việc 
với Bill, và khi từ đó trở về đã tặng cô một bó hoa đẹp. Stephany 
nhìn Greg đang thao thao tán chuyện với Jilly và vợ chồng 
Resesord và tim cô lại tràn ngập yêu thương. “Em sẽ đền bù xứng 
đáng cho anh những gì mà anh chưa đạt được ở em, anh yêu ạ - Cô 
nghĩ - những bài học tình yêu - đó chính là thứ em cần. Em nhất 
định học anh để cho anh. Em muốn sao cho mọi chuyện của chúng 
ta đều tốt đẹp”. Greg bắt gặp ánh mắt cô và mỉm cười âu yếm. Cô 
lại thấy một niềm phẫn chấn mới. 


- Xin mời mọi người vào nhà tắm rửa và uống rượu ướp lạnh - Cô 
vui vẻ nói với Greg và khách khứa. 


Trời gần tối, chủ và khách nằm trên những chiếc ghế phô tơi ở 
hàng hiên nhìn quả cầu lửa màu da cam chìm xuống cảng. Trong 
nhà tràn ngập tiếng nhạc. Trong máy hát là chiếc đĩa có bài “Dạ 
khúc nhỏ”. Stephany thỉnh thoảng lại khe khẽ hát theo một đoạn. 
Cô chẳng hề thua kém vợ chồng Stella và Rege Reserford: họ liên 
tục đùa cợt và kể chuyện tiếu lâm. Chỉ có Philip là lặng lẽ mặc dù 
bản tính ông chẳng phải là người ít lời. Bây giờ mọi người đều im 
lặng. Rốt cuộc, Greg lên tiếng: 


- Có ai muốn uống nữa không? - Anh ta đứng dậy đi về phía cánh 
cửa phòng khách. Ngay sau cánh cửa ấy là một cái bàn trên chất 
đầy đồ uống. 


- Rót cho tôi với nhé - Estella và chồng hầu như đồng thanh nói. 


- Thế còn anh, Philip? — Greg hỏi. 


“Greg là một vị chủ nhà tuyệt vời, rất quan tâm và chu đáo với 
khách” - Stephany tự hào nghĩ đúng vào lúc anh ta quay về phía cô 
với nụ cười đặc biệt của mình. 


- Em có uống không, em yêu? 
- Cảm ơn anh, rót cho em một cốc nước khoáng. 
Greg vào phòng khách để rót đồ uống vào các cốc. 


- Ngày hôm nay thích thật đấy - Estella vui về nói - các anh chị 
biết không, tôi chưa bao giờ tập quần vợt một cách bài bản. 


Rege lập tức châm chọc vợ: 


- Em thân mến ạ, anh cần phải nói rằng ngay cả hôm nay cũng 
chẳng phải ngoại lệ. 


- Thôi đi anh Rege - Stephany cười vang - Đừng có mà nói như 
thế. Hôm nay Estella chơi tuyệt hay: chị ấy chiến đấu như một con 
sư tỬ. 


- Đúng thế, đúng thế! - Greg từ phòng khách nói vọng ra. 


- Ít ra thì tôi cũng đã gắng sức - Estella không tự ái với chồng — 
Anh cũng biết em định nói gì rồi đấy: có phải ngày nào em cũng có 
cơ hội chơi quần vợt với nhà cựu vô địch đâu. 


Sự im lặng căng thẳng lập tức chụp xuống làm Estella hoảng hốt. 


- Ôi, tôi đã nói cái gì ấy nhỉ? - Chị ta lính quýnh - Tôi không muốn 
nói anh ấy là “cựu vô địch” đâu. Nào, ai đó giúp tôi thoát khỏi tình 
trạng xuẩn ngốc này đi! 


Nhưng chẳng ai chịu cất lời cả. Greg bước ra mang theo cốc của 
Estella. Trên môi anh ta nở một nụ cười, nhưng mắt thì lạnh lẽo. 


- Mời chị Estella. Chị muốn nói là đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi 
trở thành vô địch Wimbledon chứ gì? 


- Xin lỗi anh, Greg. - Estella lắp bắp. 
- Ồ, không sao đâu - và anh ta lại quay vào phòng khách. 


- Để tôi phụ với anh, Greg! - Jilly nói rồi đứng bật dậy. “Cái con 
mụ Estella này ngu như bò!” - Cô ta cảm thấy mình cần phải an ủi 
Greg sau sự sỈ nhục tình cờ kia nên cũng vào phòng khách. 


- Greg chẳng phải cựu kiếc gì cả - Stephany nói bằng giọng hơi to — 
Anh ấy còn chưa có ý định từ bỏ thể thao đỉnh cao. Có vậy không, 
anh yêu? 


- Không đời nào - Greg đáp trả lại từ phòng khách - Tôi không thể 
cho phép mình làm điều đó. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi vợ và gia 
đình kia mà! 


Mọi người đều bật cười ha hả. Sự căng thẳng tan biến. 


Jilly bước vào phòng khách tranh tối tranh sáng. Trông thấy cô ta, 
Greg nhướng mày như hỏi rồi mỉm cười một mình. Mặc dù về bản 
chất là một con thú và kẻ săn gái, anh ta vẫn có thể tự hào là suốt 


đời anh ta chưa ép buộc một người đàn bà nào. Họ luôn luôn tự 
nguyện đến. Riêng về Jilly thì ngay từ đầu, anh ta đã biết là cô sẽ 
tự đến. Anh ta tiếp tục rót Whisky vào cốc của Rege, nhấm nháp 
cảm giác về ưu thế và chiến thắng của mình. 


Jilly đứng trước mặt Greg, lòng háo hức ước anh ta sẽ thích mình. 
Greg cảm thấy mùi cơ thể, hương thơm từ tóc cô và nhìn thấy 
những đường nét thân thể cô hiện rõ qua chiếc áo dài mỏng để 
trần vai. Anh ta chìa tay vuốt mấy đầu ngón tay lên ngực cô. Anh 
ta vừa chạm vào, hai đầu vú đã lập tức cương nhanh. Greg nhanh 
chóng cảm thấy bị kích thích. Còn Jilly thì bắt đầu thở hổn hển. 


- Stephany! - Lại giọng của Estella. Jilly và Greg nhìn nhau không 
dám động đậy: họ quá căng thẳng - Thế chị có cảm thấy ghen 
không khi có hàng đám đông đàn bà đến sân quần vợt không phải 
để xem thi đấu mà để mồi chài anh ấy? 


- Dĩ nhiên tôi ghen! 


- Stephany - Chị là một phụ nữ trung thực - Rege nói vẻ tán đồng 
- Chị chẳng hề giấu diếm điều gì, đúng không? 


- Giờ có được một phu nữ trung thực là rất hiếm. 


Jilly nghe câu đó của chồng và hiểu rằng nó giành cho cô ta. 
Nhưng cô không đủ sức chống lại sức hút bởi lửa của Greg toàn 
thân cô bắt đầu run giật vì hồi hộp. Cô không nhớ trước đây đã có 
lần nào cô cẩm thấy tình trạng này chưa. Greg mở một chai nước 
khoáng, một tay rót chẩy òng ọc vào cốc, tay kia tụt dải đeo của 
chiếc áo dài khỏi vai Jilly, kéo tuột luôn cái nịt ngực, lột trần đôi 
vú cô ta ra. Hơi thở của Jilly gấp gáp, đôi mắt bình thường sáng 
màu gio thẫm lại. Cô ta kéo tuột hẳn cái nịt vú của mình xuống. 


Thời điểm nguy hiểm. Greg cảm thấy một cơn thèm muốn dâng 


trào. Tất cả các sợi lông trên tay và trên người anh ta đứng dựng 
lên. Anh ta nhanh chóng kéo dải đeo áo của Jilly về vị trí cũ, quay 
đi và nhìn vào các đồ vật xung quanh: bằng cách đó, anh ta nén 
cơn thèm khát. Sau đó, không nhìn Jilly, anh ta cầm hai cốc của 
Rege và Stephany bước ra ngoài hiên. Ngay sau đó, Jilly cũng bước 
ra. Nếu Philip có nhận thấy ánh lấp lánh nguy hiểm trong mắt vợ 
thì ông cũng thấy nên im lặng là hơn. 


- Vậy là ngày mai anh chị sẽ bay đi Eden? 


Ngày vui kết thúc. Vợ chồng Reserford đã về từ hơn một giờ trước. 
Philip đã mấy lần định kéo vợ về, nhưng Jilly cứ lơ ông đi. Giờ 
đây cô lại khơi chuyện mới: 


- Thế các bạn định ở đó bao lâu? 


- Một tháng - Stephany trả lời, mặt tươi như hoa - Chỉ mỗi hai 
chúng tôi ở vùng hoang vu ấy. Dĩ nhiên có cả Katie, Chris, Sam và 
những người vẫn trông coi Eden nữa. Nhưng thực tế thì sẽ chỉ có 
hai chúng tôi, những con chó đingô hoang và những khoảng trống 
mênh mông. 


- Greg, anh sẽ thích Eden cho mà xem - Jilly thích thú nói. 


- Mình rất mong là anh ấy cũng sẽ yêu Eden như mình - Stephany 
tiếp lời - Đó là nơi duy nhất mà sống ở đó mình luôn cảm thấy 
hạnh phúc. 


- Em yêu, anh có một ý rất hay - Cảm thấy mình bị dồn vào chỗ 
cùng đường, Greg nảy ra một ý định tuyệt vọng. Mặc dù biết là rất 
nguy hiểm, anh ta vẫn quyết định thử vận may - sẽ thế nào nếu 
chúng ta mời Philip và Jilly cùng đi Eden nhỉ? 


Stephany chằm chằm nhìn anh ta, không đủ sức giẫu cơn sốc và 
giận dỗi. Greg vội vã mở đầu cuộc rút lui: 


- Dù chỉ là hai tuần cuối cùng thôi. 


- Philip không đi được đâu - Jilly nói bằng giọng hờ hững - Anh ấy 
lại sắp phải đi New York rồi. 


- Vậy thì Jilly đi. Chị ấy có thể bay một mình đến với chúng ta. 
Điều đó sẽ làm em dễ chịu vì em sẽ không phải nhìn mỗi cái mặt 
mo của anh trong suốt một thời gian dài. 


Greg huy động toàn bộ vẻ duyên dáng của mình để thuyết phục 
Stephany mời Jilly đến Eden. Jilly cảm thấy đất dưới chân mình 
đang chuồi đi. 


- Thôi, đừng có mà bàn chuyện vớ vẩn nữa - cô ta kêu lên - đây 
đang là tuần trăng mật của các bạn kia mà. 


Stephany mỉm cười yếu ớt. Greg cầm tay cô nâng lên môi, nói bằng 
giọng nho nhỏ: 


- Toàn bộ cuộc sống chung của chúng ta sẽ là một tuần trăng mật 
dài không dứt, phải không em? 


- Anh chỉ khéo tán - Stephany nói. 


- Anh chỉ muốn trong chuyến đi này em có bên cạnh mình hai 
người mà em yêu quý nhất thôi. Anh muốn em hạnh phúc. 


Stephany tự mắng mình là đã tỏ ra ngu ngốc và ích kỷ như vừa rồi. 
Cô hồi tưởng: 


- Trời ơi, không biết đã bao nhiêu lâu em và Jilly không ở cùng 
nhau ở Eden rồi. 


- Gó quỷ biết là đã bao nhiêu năm rồi - Jilly nói. 
- Ý của anh thế nào, Philip? 


- Thôi thì để Jilly quyết định - Philip rất buồn rầu thấy rằng mình 
không có cách nào ngăn cản sự phát triển của sự việc - Tôi sợ là 
tôi phải từ biệt các bạn đây: lẽ ra tôi đã phải đi ngủ từ lâu. Jilly, 
nếu em muốn ở lại một lúc nữa thì gọi tắc xi mà về nhé. 


- Không sao đâu, cứ để Jilly ở lại đây nói chuyện và uống một vài 
li nữa - Greg vội vàng nói - Tôi sẽ dắt con Kaizer đi dạo để các cô 
nói chuyện với nhau, sau đó tự tôi sẽ đưa Jilly lại nhà. Anh đừng 
lo cho chị ấy. 


Anh ta tiễn Philip ra cửa. 


- Vậy đến với bọn mình nhé, Jilly - Stephany đã quyết định. Nếu 
Greg muốn có Jilly bên cạnh thì cô sẵn lòng. Rõ ràng là anh ấy 
mến cô ta. Anh ấy sẽ có người tán chuyện khi buồn. Vả lại Jilly có 
thể chơi quần vợt với Greg, điều mà cô không làm được. 


- Mình còn nghĩ đã. Trong lòng Jïilly, những cảm xúc trái ngược 
đang vật lộn với nhau. Đúng lúc đó, Greg trở vào phòng đứng vào 


sau lưng Stephany, mắt nhìn thẳng vào cô ta với vẻ cười cợt khêu 
gợi. 


- Thôi được, mình sẽ đến. 


Jilly cũng đi bước quyết định. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 4 


Một đám mây bụi đỏ tràn qua vùng lãnh thổ phía Bắc khô cằn và 
bị nung nóng. Greg ngồi sau tay lái chiếc “Landrover”, cạnh anh ta 
là Stephany. Sau họ là Katic Backlain - người quản gia thâm niên 
bốn mươi năm của Eden. Bà ngồi thẳng đuỗn, ánh mắt bất động 
nhìn về phái trước. Mặc dù đã bảy mươi tuổi, bà vẫn nhanh nhẹn 
và cầm trong tay khẩu súng trường cỡ 5,56 ly với vẻ rất thành 
thạo. Dưới chân bà là đôi thổ săn được buộc vào nhau - bằng 
chứng bà chẳng phải là lính mới trong lĩnh vực săn bắn! 


Thảo nguyên tràn đầy ánh nắng trải rộng ngút tận chân trời. Greg 
đang vui vẻ. Cuộc sống ở Eden dễ chịu hơn so với anh ta hình 
dung. Stephany nhìn trộm chồng xem vẻ mặt anh ta thế nào. Cô đã 
biết cách theo dõi tâm trạng của chồng mà không chạm đến những 
gì cô coi là thuộc về riêng tư. Cô nghĩ, chắc trong quá khứ, có 
chuyện gì đó đã xẩy ra với anh ấy. Thôi, cứ để thời gian trôi qua 
rồi có ngày anh ấy sẽ tự kể. Bằng tình yêu của mình, cô sẽ cố gắng 
làm cho anh quên đi những điều không hay đã xẩy ra trong quá 
khứ. 


Thình lình động cơ ô tô ngừng bặt. Chiếc xe dừng lại giữa con 
đường trống trải, khô cằn. 


- Katie, bác đổ xăng vào xe lâu chưa? - Stephany hỏi - xe hết xăng 
à? 


- Không, nghe tiếng máy thì không phải do hết xăng, - Greg nói — 
Có thể là cái bơm khí bị hồng. Hoặc bộ chế hòa khí bị cặn làm tắc. 
Anh buộc phải tháo cái khỉ gió đó ra và làm sạch vậy. 


Anh ta xuống xe, vặn lưng. 


Katie khinh bỉ nhìn anh ta. Sau đó bà mới đưa ra dự đoán của 
mình: 


- Gái nút hơi. 
- Gái gì? Cái gì? Katie? 
- Gái nút hơi. 


- Thôi bà đừng lo - Greg rút đầu khỏi nắp máy - Tôi nghĩ là bộ chế 
hòa khí. 


Katie đường hoàng đưa mắt nhìn Stephany rồi với sự nhẹ nhàng 
bất ngờ, bà nhảy ra khỏi xe, bước lại dùng khuỷu tay gạt Greg 
sang một bên. 


- Cái nút hơi trong ống dẫn xăng - Bà khăng khăng - Anh rồ máy 
suốt làm cho nó bị quá nóng. Tránh ra, để tôi tự xem. 


- Anh yêu ạ, Katie rất am hiểu chuyện máy móc, - Stephany lo lắng 
nói. Cô luôn luôn cảm thấy sợ sệt trước Greg và không chịu thấu 
mỗi khi có ai đó tỏ ra không kính trọng anh ta. Về phía Katie thì từ 
năm mươi năm trước bà đã thôi không tôn trọng toàn thể giống 
đực, bất kể là người hay vật, và bà không giành cho người Greg 
Marsdan chút ngoại lệ nào. 


Katie thò đầu vào nắp xe và loay hoay với cỗ máy. 


- Tôi nói đúng - Bà nói - Nghỉ thôi. Chẳng làm øì được đâu, phải 
chờ cho máy nguội bớt. 


- Tại sao bà lại không mở một xưởng sửa chữa ô tô nhỉ? - Greg 
châm chích. Vừa mới tới Eden, anh ta đã nhận thấy mối ác cảm 
của người đàn bà này đối với mình. Tất cả các cố gắng lấy lòng bà 
ta đều thất bại. 


- Anh chẳng phải bận tâm, con trai ạ, tôi đủ sức mở xưởng nếu tôi 
muốn - Bà nói giọng chân thật - Chỉ có điều hiện thời công việc đó 
không mang lại lời lãi. Bọn ăn bám bây giờ hoàn toàn không muốn 
làm việc —- khác hẳn chúng tôi trước kia - Giờ thì chúng chỉ chăm 
moi túi người khác. 


Stephany càng lo lắng hơn. Greg thường đau đớn trước những lời 
bóng gió về tiền bạc. 


- Anh yêu - cô nói bằng giọng vui vẻ - chúng ta đi dạo đi. 


- Nếu em muốn. Quả thật là bà ta hiểu công việc đang làm đấy 
chứ? - Greg hỏi khi họ đã đi được một đoạn, nhưng bằng giọng đủ 
to để Katie có thể nghe thấy. 


- Anh yêu ạ, lúc nào cũng có thể trông cậy ở Katie. 


Greg mỉm cười, thúc nhẹ khuỷu tay vào hông cô và lại một vẻ mặt 
rất tức cười. Stephany cố gắng nén cười và vùng chạy. 


- Effi - cho đến giờ, Katie vẫn gọi cô bằng cái tên thân mật hồi bé 


ấy - Đi vào dưới bóng cây ngay, nếu không da cô sẽ rộp hết lên vì 
nắng cho mà xem. Cô có nghe tôi không đấy? 


Cười khúc khích như hai đứa trẻ, Greg và Stephany bước tới một 
bóng cây lớn. Tâm hồn họ phơi phới. Stephany tựa lưng vào thân 
cây. Greg tiến sát lại, chống hai bàn tay bên cạnh đầu cô. “Trời ơi, 
anh ấy mới đẹp làm sao!” - Stephany nghĩ, mắt nhìn chồng đầy 
ngưỡng mộ. Như đọc được ý nghĩ của vợ, Greg cúi xuống để hôn 
lên đôi môi đang hướng lên. Đúng lúc đó vang lên một tiếng nổ và 
phát đạn rít gió ngay trên đầu Greg. 


- Trời đất, quỷ thần ơi - vẻ hoảng sợ của Greg trông thật tức cười 
- cái con mụ già này nguy hiểm quá! 


- Chúng ta phải tỏ ra đứng đắn trước mặt Katie, anh yêu ạ! — 
Stephany nói vẻ nghiêm túc - Em nghĩ là bà ấy chẳng thích thú gì 
những trò âu yếm của chúng ta đâu. 


Stephany rất sung sướng là đã nghe linh cẩm mách bảo, bỏ đở 
chuyến đi chơi trên du thuyền để đưa Greg về Eden. Ở đây bao giờ 
cô cũng tìm thấy sự yên ổn. Cả lần này nữa, ngôi nhà đá mến 
khách phủ đầy cây xanh đứng giữa những khoảng mênh mông 
cũng đã không phụ lòng cô. Greg tìm được nhiều việc để làm. Anh 
ta vui thích ở nhiều giờ liên tục ngoài sân quần vợt, tập đập bóng 
vào tường trước sự chứng kiến của đám trẻ con thổ dân: chúng rất 
sẵn lòng đi nhặt bóng hộ anh ta. Anh ta ngạc nhiên một cách hài 
lòng thấy ở Eden một bể bơi tuyệt đẹp và càng ngạc nhiên hơn 
nữa khi biết Stephany không hề biết bơi: hồi nhỏ, chẳng ai để tâm 


dạy cô cả. 


Dĩ nhiên, Stephany buộc phải chấp nhận một thực tế là không phải 
tất cả mọi thứ ở Eden đều có ý nghĩa với Greg như đối với cô. Anh 
ta cũng để thời gian nói chuyện với thổ dân, và cô cảm thấy không 
được hài lòng khi anh ta toàn dùng ngôn ngữ mệnh lệnh đối với 
họ. Với Stephany, họ đã trở thành một bộ phận của thế giới trong 
cô từ ngày cô còn bé. Cô đã lớn lên giữa những chuyện kể của họ 
về thời đại vĩ đại của các linh hồn, khi mà hồn ma của Tổ tiên lang 
thang trên mặt đất. Stephany đặc biệt thân thiết với hai anh em 
thổ dân Cris và Sam. Sau khi Max chết, họ đã chuyển đến ở hẳn 
trong địa hạt Eden. Người anh là Cris có rất nhiều khả năng thần 
bí của bộ tộc mình. Stephany và anh ta hiểu nhau mà không cần 
lời nói. Ngoài Stephany, Cris là người duy nhất mà con ngựa King 
yêu mến của cô tuân lệnh. Con ngựa khổng lồ đó đã hai mươi tuổi 
và vẫn rất sung sức. Nó là một trong những trung tâm thu hút 
Stephany quay trở về với Eden. 


Stephany đi vòng quanh nhà một lượt trước khi đi ngủ. Katie mệt 
mỏi sau những sự kiện trong ngày đã đi ngủ, nhường quyền đi 
kiểm tra cho Stephany. Khi thấy mọi việc đều bình thường, 
Stephany trở về phòng ngủ. Greg đã cởi quần áo, nằm gối đầu lên 
hai tay trên chiếc giường của Max Harper và đợi vợ. 


- Anh yêu, em sợ là tối nay chúng ta đành phải dùng đèn dầu vậy 
vì Katie quá mệt đã đi ngủ, mà bà ấy là người duy nhất biết dùng 
máy phát điện. 


- Có lẽ nó cũng bị nút hơi đấy - Greg lười biếng nói. 
Stephany lấy cái áo ngủ và định vào phòng tắm. 


- Stephany! - Cô quay đầu và nhìn anh ta. - Lại đây với anh. 


Cô bước lại giường vẻ sợ sệt và ngồi xuống. Đặt cây đèn dầu lên 
bàn cạnh giường, cô nghiêng người định thổi tắt ngọn lửa, nhưng 
Greg nắm lấy vai cô ngăn lại. 


- Anh muốn ngắm em - Anh ta thì thầm. 


Greg nhổm dậy kéo khóa phéc mơ tuya sau lưng và chậm rãi cởi 
bỏ chiếc áo dài khỏi vai cô. Sau đó, anh ta dịu dàng hôn lên cổ, lên 
vai cô, dùng tay gạt mớ tóc dày rồi khẽ lướt đầu lưỡi quanh vành 
tai cô, liếm đái tai. Anh ta dùng cả hai tay từ từ tụt chiếc nịt ngực 
để đôi vú của cô lộ ra. 


- Em nhìn chúng này - Anh ta thì thào - Chúng đẹp làm sao! 


Tay anh ta bắt đầu ve vuốt, âu yếm đôi bầu mượt như lụa của cô. 
Anh ta sờ tìm đôi đầu vú, khẽ bóp chúng, làm cho chúng cương 
lên, nhô hẳn ra ngoài quầng màu hồng. Cúi đầu xuống, anh ta 
ngậm lấy một đầu vú và dùng đầu lưỡi lượn quanh. Đúng lúc đó, 
anh ta cảm thấy Stephany cứng người lại vì sợ hãi và căng thẳng. 


Một cơn giận dữ bùng lên trong người Greg. “Mẹ kiếp, chẳng hiểu 
cái gì xẩy ra với mụ đàn bà này?” - Suốt đời, Greg chưa hề làm 
tình với người đàn bà nào mà lại không bứt rứt thèm muốn anh ta, 
và không cảm thấy tột đỉnh khoái cảm ngay khi tiếp nhận cái hôn 
đầu tiên của anh ta. Anh ta học được cách kiềm chế trước những 
khoái cảm đang dâng lên đỉnh điểm của người đàn bà để rồi lại 
đưa cô ta đến tận cùng sự thèm muốn, bởi điều đó mang lại cho 
anh ta sự thích thú vì cảm giác làm chủ trước những tấm thân đàn 
bà mềm mại, dễ bảo. Anh ta thích làm cho người đàn bà phải rên 
rỈ, quẳn quại và van nài: “Nữa! Nữa đi! Xin anh đừng có dừng 
lại!”. Cảm thấy dưới tay mình tấm thân đàn bà căng lên và nỗi sợ 
trong mắt cô ta như hiện đang xẩy ra - là điều không chịu nổi với 
Greg. 


Tuy nhiên, sự căm tức cũng đủ để người ta làm cái gọi là giao 
hoan, mà Greg lại là con người cứng rắn. Anh ta nhẫn nại giúp 
Stephany cởi hết quần áo, đặt cô nằm xuống giường. Để cô bình 
tĩnh hơn, anh ta thổi tắt đèn. Sau đó, huy động toàn bộ kinh 
nghiệm và nghệ thuật sẵn có, anh ta vuốt ve toàn bộ thân thể cô, 
bền bỈ mở rộng con đường vào lòng cô, cho đến khi bản thân anh 
ta cũng gần như không kiềm chế nổi nữa, nhưng đưa được cô vào 
tình trạng sẵn sàng tiếp nhận. Sau vài lần cử động, thì bắt đầu sự 
thoái trào nhanh chóng, tế nhạt và thất vọng. 


Trong những thời điểm như thế anh ta luôn luôn cảm thấy thỏa 
mãn - ngay cả lần này cũng vậy, nhưng tim anh ta vẫn lạnh lẽo. 


Stephany nằm cạnh anh ta, mệt lẳ và buồn bã. Cô chỉ thấy cảm 
giác đau xót và thất vọng. Cô bị hành hạ bởi ý nghĩ cô không thấy 
hưng phấn. Cô càng lo sợ với ý nghĩ dày vò: “Mình là người đàn bà 
không hoàn toàn!” Cô nhìn trần bằng ánh mắt bất động, cố gắng 
bình tĩnh lại. 


Cuối cùng cô nói: 

- Anh tha thứ cho em. Xin anh tha thứ. 
- Anh đã nói với em là... 

- Em biết. 

- Em ngủ đi 


- Em yêu anh, Greg ạ. 


- Và anh cũng yêu em. Chúng ta ngủ nhé. 


Với niềm hy vọng và nỗi buồn, thầm lặp đi lặp lại mấy lời ấy, 
Stephany lại qua một đêm không chợp mắt. 


Từ trên không rất khó nhìn thấy Eden. Là điểm có người ở duy 
nhất giữa thảo nguyên trải dài hàng trăm dặm chung quanh, nó chÏỈ 
là một chấm nhỏ trên cái nền đỏ của thảo nguyên trơ trụi kéo xa 
hết tầm mắt. Tuy nhiên viên phi công lái máy bay đã nhiều lần bay 
đến đây. Thời tiết đang đẹp, không có gió, nên chiếc máy bay nhỏ 
nhắn bay đến nơi đã định nhanh chóng và an toàn. 


Stephany vội vàng ra đón bạn khi máy bay hạ cánh. 


- Thế nào Jilly? Mình rất mừng là cậu đã đến. Ở đây chúng ta sẽ 
rất vui. 


Từ máy bay Jilly nhảy thẳng vào vòng tay của Stephany. Nhìn qua 
vai bạn, cô ta thấy Greg đang bước những bước dài từ nhà ra 
đường băng để chào cô. Cô ta mỉm cười. 


- Đúng, bạn yêu quý ạ. Mình tin chắc mọi chuyện sẽ tuyệt vời. 


Mấy tiếng đồng hồ sau, khi những tia nắng mặt trời đã dịu đi và 
bắt đầu một buổi hoàng hôn đẹp như trong phim, Stephany và Jilly 
ngồi cạnh nhau trong vườn hoa hồng. Không khí trong vườn ngát 
hương mùa hè. 


- Gậu biết không, Jilly - Stephany đăm chiêu nói - nếu trước đây 
mình có chút nghi ngờ vào việc Greg cưới mình, thì giờ đây chúng 
hoàn toàn tan biến. 


Jilly lạnh người. 
- Cậu định nói gì? 


- Anh ấy đối xử với mình tuyệt vời. Anh ấy rất ân cần, ở với anh 
ấy rất vui. Anh ấy luôn cố gắng để mình hạnh phúc. Chắc cậu 
không đoán nổi anh ấy định tổ chức cái gì cho hai chúng ta đâu. 


- Cái gì vậy? 
- Đi săn cá sấu 
- Cái gì? Khiếp! Nhưng mà hình như cậu... 


- Không chịu được khi thấy động vật bị giết chứ gì? - Stephany 
tiếp lời bạn rồi mỉm cười - Đúng là thế. Nhưng khi nảy ra ý đi săn, 
Greg không biết điều đó. Anh ấy say mê với kế hoạch đó đến nỗi 
mình không nỡ làm anh ấy cụt hứng. 


Đi săn cá sấu. Jilly cố kìm cơn rùng mình. 


- Thế giờ anh ấy đi đâu? - Cô ta hỏi, cố gắng để giọng bình 
thường. 


- Anh ấy đang cố gắng liên lạc với Darvin qua vô tuyến điện để 
thuê một người dân đường cho chúng ta. 


- Qua vô tuyến điện à? Nghĩa là cho đến bây giờ vẫn chưa có điện 
thoại? 


- Chỗ này xa quá, bởi vậy buộc vẫn phải dùng một trạm thu phát 
tín hiệu cũ với chiếc máy phát điện đạp chân. 


- Khi nào thì chúng ta đi săn? 


- Khi nào Greg thỏa thuận xong với họ. Anh ấy không thể tin được 
là mình sống gần khu cá sấu như vậy mà đến giờ vẫn chưa đến đó 
làn nào. Anh ấy đang nóng lòng đến đó. 


- Cậu có thích cuộc đi săn ấy không, Stephany? 


- Mình ấy à? - Stephany thở dài - Mình sợ chết khiếp những con 
quái vật ấy... nhưng có lẽ một người đàn bà đang yêu thì sẵn sàng 
làm tất cả vì người yêu của mình... 


Mặt trời Eden rơi vào vùng hoàng hôn đỏ thắm. 


Đêm buông xuống mỗi lúc một dày đặc. Mọi người lần lượt về 
phòng mình. Cạnh cánh cửa kính phòng Jïilly có một bóng đen 
thoáng qua rồi lập tức biến mất. Không một tiếng động nào trong 
đêm tối. Toàn bộ ngôi nhà chìm trong giấc ngủ. 


Trong chuồng sau nhà, con ngựa King cựa quậy vẻ lo lắng. Từ chỗ 
cột của mình, nó ngửi thấy một mùi lạ làm nó bồn chồn. Người 
đứng sát nó thì thầm mấy lời bằng cái giọng thổ dân như hát: 


- Gvandalan, jarraman, bana nato, barra. Bình tĩnh nào, ta cũng 
ngửi thấy nó. 


Bên ngoài có tiếng bước chân se sẽ. Chỗ cửa một bóng đàn ông 
hiện ra rồi lên vào trong chuồng, nhẹ nhàng đi sâu vào trong chỗ 
xếp cô khô rồi tan biến vào trong bóng tối. Rồi tiếng chân ai đó lại 
vang lên. Một người đàn bà xuất hiện ở cửa. Cô ta ngừng lại một 
thoáng ở đó rồi đi sâu vào trong bóng tối. Dừng lại giữa chuồng 
ngựa, cô ta đứng quay mặt ra cửa như chờ ai đó. Người đàn ông 
nhẹ nhàng lên đến sau cô ta rồi bằng một động tác nhanh nhẹn và 
thô bạo ôm lấy cô ta ghì vào mình. 


- Ái! Greg... - Jilly thổ ra với một tiếng rên. 


Trong chuồng ngựa không có đèn nhưng nấp sau cột buộc King, 
Cris nhìn rất rõ Greg đang ghì Jilly vào mình. Anh biết rằng giữa 
những tiếng động mà ngựa tạo nên, chẳng ai nghe thấy những cử 
động của anh. Anh cũng biết rằng khác với anh, những đôi mắt 
sáng màu không được luyện tập của người da trắng chẳng nhìn 
thấy gì trong đêm tối cả. Cris nhẹ nhàng lên đi. Trong chuồng bây 
giờ chỉ còn bầy ngựa ở lại chứng kiến tấn bi kịch vĩnh cửu của 
quan hệ loài người. 


Từ phía sau, hai tay Greg tóm lấy hai vú Jilly, sờ nắn đầu vú 
cương cứng vì ham muốn. Giằng khỏi Greg, cô ta quay mặt lại và 
gắn chặt vào môi anh ta một cái hôn thèm thuồng. 


- Ö, không - Greg rít lên trong cơn cảm khoái! 


Anh ta bế cô lên mang vào sâu trong chuồng ngựa rồi đặt xuống 
một đống cỏ phẳng mượt. Cô ta vươn hai tay ôm lấy mặt Greg, cô 


ta phủ đầy ngực Greg những chiếc hôn dịu dàng, nhẹ nhàng như 
sự đụng chạm của những cánh bướm. Chẳng lẽ có thể so sánh 
những điều đang diễn ra với những cố gắng của anh ta để làm tình 
với con cá chết Stephany ấy! 


Cả hai cùng tận hưởng giây phút khoái lạc vô biên mong đợi từ 
lâu. Sau đó, khi đã mệt mỏi, họ nằm rất lâu, vẫn ở trong nhau. 


Một lúc sau, hồi tỉnh lại, họ bắt đầu nói chuyện hổn hển giống một 
trong lúc những con ngựa chung quanh nháo nhác cả lên vì những 
hành động dữ dội của con người. 


- Biết không, em gợi tình kinh khủng. 
- Ôi, Greg, em không kìm lâu hơn được nữa. 
- Anh cũng nhớ thèm em. 


- Em có cảm giác là em chết. Greg, khi em hình dung cảnh anh 
đang chạm vào Stephany, em cảm thấy buồn nôn. 


“Mình cũng vậy” - Greg thầm nghĩ. 
- Nhưng chuyện này không kéo dài mãi được đâu. 
- Em yêu anh quá. Chúng ta làm gì bây giờ? 


- Hãy tin anh, em bé. ChỈ cần em tin anh. Vậy nhé? 


Ở đầu kia của khu trang trại, Cris ngồi bên đống lửa và cảm thấy 
sự bí mật vĩnh cửu của cái ác trong con người đang lớn lên, lớn lên 
trong bầu không khí nóng nực và ẩm ướt. 


- Jilly, chúng mình biết làm gì để giúp vui cho bạn ở Eden nhỉ? 


Stephany cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng không hiểu 
sao xuất hiện ở bữa ăn sáng. Greg ngồi đối diện với cô ở đầu bàn 
kia, suốt bữa chỉ im lặng mặt cau có. Jilly lơ đễnh rót cà phê đen 
vào chén và không hề đụng tới chút thức ăn nào, mặc dù Katie đã 
chuẩn bị cho bữa sáng những món ngon tuyệt. Stephany bắt đầu 
cảm thấy lo lắng từ tối hôm trước khi suốt bữa tối, Greg và Jilly 
không hề nói với nhau một lời nào. Họ rất ít nhìn nhau, và nếu ánh 
mắt của họ tình cờ gặp nhau thì họ vội vàng quay đi. Là một bà 
chủ thiếu kinh nghiệm, Stephany không hiểu cái gì ẩn đằng sau 
thái độ lạ lùng ấy và vẫn cố gắng để làm dịu bớt căng thẳng. 
Những lo ngại trước đây lại trỗi dậy trong cô. Mình đã đúng khi lo 
ngại rằng họ không hợp tính với nhau - cô đau khổ nghĩ. Mình 
thấy rõ là họ cố gắng làm ra vẻ bình thường như thế nào, dĩ nhiên 
vì mình, nhưng họ không làm nổi. Những lo ngại của cô càng được 
khẳng định khi Jilly viện lý do đau đầu về phòng nằm rất sớm còn 
Greg thì lang thang quanh nhà và ngoài sân rất lâu. Rõ ràng là anh 
ấy không ngủ được. Stephany lo lắng: "Chẳng lẽ Jilly làm cho anh 
ấy khó chịu? Cô ta chỉ vừa mới đến thôi mà? ". 


- Giúp vui cho mình ư? - Jïilly cười đột ngột - cậu đừng lo cho 
mình, Stephany ạ. Ở Eden thiếu gì việc làm .Mình sẽ tự tìm được 
thứ tiêu khiển! 


Cô ta nhìn thẳng trước mặt rồi lại bật cười vô nguyên cớ. 


siỞ đây cậu có thể bơi lội thỏa thích, hoặc lang thang ngoài cánh 
đồng. Có cả một thư viện dành cho cậu - Stephany nói bằng giọng 
vui về nhưng trong lòng cô nặng trĩu, bởi mặc dù rất yêu Eden và 
ở đây cô tìm thấy sự nghỉ ngơi cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô 


không tin những điều nêu trên có thể làm cho một người như Jilly 
thích thú. Rồi trong đầu cô lại nảy ra một ý mà cô cho là hay hơn. 


- Mà cậu cũng đừng quên sân quần vợt đấy nhé. Mình chơi quá 
kém, trong khi cần có ai đó giúp nhà vô địch của chúng ta luyện 
tập. 


- Thôi em đừng có nhắng lên nữa, Stephany - Gương mặt đang tươi 
của Stephany lập tức xịu xuống, điều đó càng làm Greg tức giận - 
hôm nay em làm sao thế? Em cứ quấn quít quanh chúng tôi như gà 
mẹ dẫn gà con ấy. Jilly có phải là còn bé đâu - Stephany nhận thấy 
miệng anh ta mím lại khi nói câu này - cứ để cho chị ấy tự chọn 
lấy những việc chị ấy thích làm! 


- Vâng Greg, dĩ nhiên rồi. Em biết... Em chỉ muốn... - cô ngừng lại 
không nói hết câu. 


Greg nhìn có vẻ căm tức. Đấy, cô ta ngồi, cầm tì vào hai tay chống 
lên đùi. Trời ơi, cô ta giống một nữ sinh trung học hơn là một 
người đàn bà. Tìm hiểu Stephany kỹ hơn ở đây, tại Eden, nơi cô có 
thể xử sự hoàn toàn tự nhiên có thể là chính mình, Greg mới thấy 
là Stephany thiếu kinh nghiệm và quá ngây thơ. Điều đó chẳng làm 
làm cho anh ta vui mừng. Anh ta đã phải bỏ ra bấy nhiêu sức lực 
để lọt vào thế giới giàu sang, xa hoa, bởi thế anh ta cảm thấy tức 
giận tất cả những kẻ có được những cái đó mà không biết tận 
hưởng. Lễ ra cô ta có thể đứng vào hàng đâu tiên của những "phụ 
nữ thượng lưu anh ta khinh bỉ nghĩ. Nhưng giờ đây anh ta biết là 
cô không có những phẩm chất ấy. Anh ta đành từ bỏ ý định nung 
nấu trước khi cưới là sẽ biến cô thành một phụ nữ thượng lưu 
sang trọng lịch thiệp, xứng đáng làm phu nhân ngài Greg Marsdan. 
Sự vỡ mộng đó anh ta coi là sự xúc phạm và không có ý định tha 
thứ cho Stephany. 


Anh ta nhìn Jilly. Đấy mới là một người đàn bà chứ: Cương quyết, 
tự tin, rực rỡ và gợi tình! Đúng, gợi tình! Dù chỉ mặc chiếc áo 
khoác buổi sáng và mặt không chút son phấn dưới ánh mặt trời 


chiếu rạng, trông vẫn tuyệt đẹp. Anh ta lặng lẽ nhìn cô bề chiếc 
bánh mì trắng thành những miếng nhỏ và bỏ chúng vào miệng... 
những động tác nhanh nhẹn của những ngón tay, những cử động 
của đôi môi làm những chiếc răng trắng thấp thoáng khiến anh ta 
lại thấy bị kích thích nhẹ nhàng. Jilly ngước mắt lên bắt gặp ánh 
mắt của anh ta. Một tia lửa điện phóng giữa hai người. Stephany 
vẫn ngồi ở tư thế cũ. Greg cảm thấy bực tức: "ChỈ có quỷ mới chọn 
cô thôi, Stephany ạ. Ôi, giá mà tôi không phải âu yếm cô nhỉ? ". 


Ngày qua ngày, Stephany nhẹ người khi thấy quan hệ giữa Greg và 
Jilly dường như tốt lên. Nhưng cô không thể không nhận thấy sự 
gượng gạo xuất hiện mỗi khi cả ba người cùng có mặt. Cô tự trách 
mình là không biết cách kéo họ xích lại gần nhau. Bởi vậy, cô cố 
gắng tìm một cách để cho Greg và Jilly có nhiều cơ hội tiếp xúc 
riêng với nhau hơn - cô cho rằng như thế họ sẽ hiểu nhau. Cô rất 
mừng khi thấy họ tổ ra rất vui vẻ và tự nhiên khi trở về sau khi đã 
chơi quần vợt, đi dạo quanh trang trại hoặc đi chơi bằng ô tô ra 
thảo nguyên. Chỉ khi có mặt cô, họ mới trở nên gượng gạo và giữ 
kẽ. Với bản tính luôn tự hạ mình, Stephany không nghỉ ngờ gì cả. 
Có thể là giữa hai con người hấp dẫn, thú vị nổi bật như thế, cô 
Stephany nhạt nhẽo buộc phải nhận vai trò người thứ ba - người 
thừa: Đó là định mệnh của cô. 


Còn một điều làm cô suy nghĩ không ít nữa là Greg hoàn toàn 
không quan tâm đến cuộc sống của thổ dân Eden. Anh ta không 
dành thì giờ để tìm hiểu cuộc sống cũng như học hỏi những kinh 
nghiệm bổ ích của họ. Thậm chí giờ đây ở anh ta còn xuất hiện vẻ 
căm thù thật khó giải thích. Một lần Gregvà Stephany sửa soạn dạo 
chơi bằng ngựa sau khi Jilly nài nỈ rằng đôi vợ chồng mới nên 
dành nhiều thì giờ ở bên nhau hơn, kẻo cô ta cảm thấy mình là con 
chim cúc cu nhưng vào tổ người khác. 


Stephany bảo Cris chuẩn bị ngựa. Đúng giờ đã định họ ra khỏi nhà 
đến chỗ Cris đang cầm cương con Keng. Bên cạnh anh ta là Sâm; 
cũng giữ một con ngựa khác mà Greg chọn để - cưỡi. Buổi sáng 
tuyệt đẹp, khoảng không gian mênh mông quanh trang trại như 
mời gọi họ lên ngưa để phi vào nơi bất tận. Stephany sung sướng 


nghĩ rằng suốt mấy giờ sắp tới, cô sẽ được ở bên Greg, chỉ hai 
người với nhau thói. Nhưng khi cô vừa cầm lấy dây cương từỪ tay 
Cris và nhẩy lên mình ngựa thì tâm trạng lâng lâng của cô bị phá 
tan bởi giọng nói cáu kỉnh của Greg: 


- Đồ quỷ tại sao mày đứng trố mắt ra như thế? 


Stephany lo ngại quay đầu nhìn lại. Cris đứng sau cô nhìn Greg 
bằng cái nhìn vô cảm. 


- Còn mày nữa, đồ lừa. Mày nhìn đi đâu đấy? 


Không hiểu tại sao Greg lại trút giận xuống cả Sam, mặc dầu anh 
ta vẫn đang đứng bất động cạnh con ngựa. 


- Ê, cả hai chúng mày đi làm việc đi? Quân lười biếng, vô công rồi 
nghề. Suốt ngày chỉ biết ườn ra dưới bóng râm và lâng láo nhìn 
khắp nơi... 


- Greg! - Stephany kêu khẽ. Nếu như những lời đó dành cho cô thì 
có lẽ cô đã không dám phản ứng lại, bởi chỉ một cái sầm mặt của 
anh ta đã đủ làm cô hoảng hồn. Nhưng im lặng nghe lời sỉ nhục 
hai người bạn thổ dân là việc quá sức cô. Ghé xuống ôm lấy bờm 
ngựa, Stephany nói với Cris bằng tiếng của thổ dân: cô xin lỗi anh 
ta về việc vừa xảy ra và nói rằng chuyện tương tự sẽ không bao 
giờ lặp lại nữa. Cả Cris lẫn Sam đều im lặng. 


- Em xong chưa, Stephany? 


Tiếng gọi giống như mệnh lệnh đó vọng lại từ bên kia sân, nơi 
Greg đang cưỡi ngựa đi ra với về ngạo mạn. Vội vàng chào Cris và 
Sam, Stephany thúc ngựa đuổi theo Greg và họ ra khỏi khu vực 


trang trại. Greg đang gắng sức xắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu. 
Đúng vào lúc lên ngựa, anh ta tình cờ nhìn thấy đôi mắt của Cris. 
Những gì trong đó làm anh ta hoẳng sợ: "Hắn biết! - Ý nghĩ kinh 
hoàng lóe lên trong đầu Greg - Con lừa này biết chuyện mình với 
Jilly!" Anh ta không dành thì giờ để nghĩ xem tại sao Cris biết. Mặc 
dù sông trong thành phố, Greg cũng nghe về những khả năng đặc 
biệt, nhất là sự thấu suốt siêu nhiên của thổ dân. Toàn bộ ý nghĩ 
của Greg quay cuồng quanh câu hỏi: "Liệu hắn có nói cho Stephany 
biết không?". 


Greg hoàn toàn tin chắc rằng Cris còn chưa nói gì với Stephany. 
Cần phải suy nghĩ từ từ - anh ta tự nhủ, cố gắng nền cơn hoảng 
loạn - cô ta còn chưa biết gì. Chắc chắn là vậy, bởi Stephany không 
phải là loại đàn bà đủ khả năng để chơi trò chơi hai mặt. Một số 
phụ nữ làm ra vẻ không biết gì về sự ngoại tình của chồng, cố 
gắng xử sự như chẳng có chuyện gì xảy ra, hi vọng bằng cách đó 
giành lại tình yêu của chồng, không Stephany vẫn yêu anh ta điên 
dại như trước. Chưa có gì làm phương hại đến tình cẩm của cô. 
Tuy nhiên, Greg giật mình hiểu ra rằng mọi chuyện có thể sẽ thay 
đổi, vốn là kẻ luôn tận dụng mọi cơ hội ngủ với đàn bà, Greg coi 
Jilly cũng chỉ một trong những cơ hội đó. Cho đến bây giờ anh ta 
không hề nghĩ rằng mối quan hệ nhất thời này mặc dù thật ngọt 
ngào, nhưng có thể đe dọa vị trí mà anh ta vừa đạt được. Anh ta 
hiểu rằng mối quan hệ mà anh ta coi là sinh hoạt bình thường, đối 
với Stephany là không thể chấp nhận được. Đó là điều duy nhất 
mà cô ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ. Anh ta tin rằng vì tình yêu điên 
dại, cô có thể nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ việc gì xảy ra do lỗi 
anh ta: dù đó là việc mất chiếc Rolls - Royse trắng hay hãng 
"Harper Mining” bị phá sản. Anh ta cũng tin chắc rằng bất cứ vụ 
ngoại tình nào khác cũng có thể suôn sẻ. Nhưng với bạn gái thân 
nhất của Stephany, trong khi anh ta còn chưa hoàn thành nghĩa vụ 
chăn gối thì... 


Greg cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau cổ. "Nếu Stephany biết... Sự 
mạo hiểm vẫn làm cho những cuộc chung đụng với Jilly thêm 
phần khoái cảm giờ đây làm anh ta kinh hoàng - Làm sao để khỏi 
mất hết... Greg mới quen Stephany mấy tuần, nhưng thời gian đó 


cũng đã đủ để anh ta quen mùi xa hoa mà tài sản và tiền bạc của 
cô cho phép - sẽ ra sao nếu giờ đây mình lại mất tất cả những thứ 
đó?”. Người đầm đìa mồ hôi, anh ta cố gắng xua đi cơn sợ và tập 
trung suy nghĩ phải làm gì để thoát ra khỏi cái bẫy mà tự anh ta 
đưa mình vào. Trong thời gian đó, Stephany chốc chốc lại nhìn 
trộm Greg bằng ánh mắt lo âu, hi vọng bằng cách nào đó kéo anh 
ta thoát ra khỏi tình trạng câm lặng u ám. "Tại sao anh ấy lại buồn 
bã thế nhỈ?- Stephany tự hỏi - Giá mà mình biết được? ". 


Thấy Greg không hạnh phúc ở Eden, Stephany ngày càng chiều 
chuộng anh ta. Giờ đây cô không dám trái ý anh ta điều gì, ngay cả 
khi biết chắc chồng không đúng. Vài ngày sau cuộc dạo chơi ngựa 
buồn thảm đó, thế giới bên ngoài bỗng nhiên đột nhập vào cuộc 
sống bình lặng ở Eden. Trạm thu phát tín hiệu cũ đặt trong bếp 
bỗng nhiên sột soạt rồi phát ra tiếng nói. Đó là Bill Macmaster từ 
Sidney gọi tìm Stephany. Người ta lập tức chạy ra bể bơi gọi 
Stephany lúc đó đang ngồi xem Greg và Jilly lặn ngụp về: 


- Stephany đấy à? Chú Bill đây. Cháu nghe nhé, chú rất lấy làm tiếc 
phải làm phiền cháu mặc dù đang là tuần trăng mật. 


- Không sao đâu, chú Bill ạ. Có chuyện gì thế, chú nói đi. 


- Gó thể xảy ra chuyện tương đối nghiêm trọng. Chú muốn để cháu 
nắm được tình hình. Chú cần các chỉ thị của cháu phải hành động 
thế nào. Chú nhận được một số thông tin thú vị từ một người đang 
làm việc cho một trong những chủ trung gian lớn: Một số lượng 
tương đối cổ phiếu của "Harper Mining” sắp bị tung ra thị trường. 


- Tung cổ phiếu của chúng ta ra thị trường à? Vì lẽ gì? 


Liếc mắt, Stephany trông thấy Greg đã theo cô trở về, tới trạm thu 


phát chụp đôi tai nghe thứ hai để nghe câu chuyện. 


- Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của hoàn cảnh thôi. Mà như thế 
thì sẽ không ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu - Bill trấn an cô - 
nhưng chú không nghĩ bây giờ là lúc để cho cổ phiếu của chúng ta 
lang thang trên thị trường quốc tế. 


- Không. Dĩ nhiên là không - Stephany bắt đầu phân tích tình hình, 
gương mặt cô trở nên đăm chiêu. Bây giờ điều cực kỳ quan trọng 
đối với chúng ta là giữ gìn lòng tin đối với hãng, bởi những 
chương trình mới của chúng ta còn đang ở giai đoạn lập kế hoạch. 


- Đúng nhất là những mũi khoan thăm dò của chúng ta chưa mang 
lại kết quả gì. 


- Theo cháu hiểu thì chú định mua những cổ phiếu đó. 


- Đúng vậy. Mặc dù điều đó sẽ ngốn mất nhiều vốn của chúng ta vì 
cổ phiếu của hãng đang được giá - nếu cháu muốn, chú có thể 
cung cấp cho cháu những số liệu cuối cùng - nhưng chúng ta có 
thể chịu đựng được, nếu điều đó là cần thiết. 


- Gòn sau đó, nếu muốn, chúng ta có thể lại đưa chúng ra bán từ từ 
và như thế hoàn lại vốn mà không bị nguy cơ tụt giá cổ phiếu và 
hãng chúng ta bị mất uy tín, đúng không nào? Chú nghĩ phải đấy 
Bill ạ. Chúng ta sẽ mua vào. 


- Stephany! - Greg nói. Stephany ngạc nhiên thấy anh ta tự chuyển 
nấc phát sang nấc nhận. Mắt anh ta long lanh. Mấy ngày nay mới 
thấy ở anh ta vẻ linh động như thế - Stephany này, em để anh lo 
vụ này cho nhé? 


- Anh định nói gì, Greg? 


- Em đã nói là anh cần đóng một vai trò thực sự trong "Harper 
Mining" phải không nào? Thế mà đây lại là cơ hội đầu tiên của anh 
em yêu, hãy cho phép anh quyết định thay mặt em - thay mặt 
chúng ta. 


Stephany khó xử. Tim cô rộn lên vì biểu hiện tình yêu của Greg. 
Tuy nhiên đây là một việc nghiêm túc, mà anh ta lại không có kinh 
nghiệm trong kinh doanh. Trong khi cô còn đang đắn đo thì tiếng 
Bill lại vang lên: 


- Stephany, Stephany? Cháu biến đi đâu đấy? 
Greg thản nhiên chuyển máy sang nấc phát và nói: 


- Chào Bill, Greg đang nói đây. Tôi sẽ lo vụ này. Chúng ta sẽ không 
mua cổ phiếu, tránh đổ vào đấy số tiền đang cần để phát triển sản 
xuất tôi đã có sẵn phương án đây. Chúng ta hoàn toàn có thể để 
cho thị trường tự định giá cổ phiếu của chúng ta. Nhu cầu đối với 
cổ phiếu của "Harper Mining" sẽ không giảm đâu: vị trí của chúng 
ta đang vững chắc. Còn nếu người ta mua ồ ạt thì giá của chúng sẽ 
tăng lên. 


Một khoảng im lặng như nhà mồ. Sau đó Bill nói: 

- Cho tôi nói chuyện thêm một phút với Stephany. 

Greg ngắt nút phát, nói: 

- Ông ta muốn bàn thêm với em. Em sẽ ủng hộ anh chứ, em yêu. 


Anh ta củng cố lời nói âu yếm của mình bằng một nụ cười. 


- Greg em... 


Stephany biết rằng anh ta nghĩ không đúng, rằng anh ta quyết định 
một cách ngu ngốc, chỉ đơn giản muốn làm trái ngược với cô và 
Bill để bằng cách đó chứng tỏ sự độc lập của mình trong việc giải 
quyết công việc cua hãng. 


- Mọi chuyện không đơn giản thế đâu - Rốt cuộc cô nói - Nếu cổ 
phiếu của chúng ta... 


- Anh muốn em ủng hộ anh, Stephany! - Anh ta cắt ngang giọng 
ngọt ngào, nhưng gương mặt trở nên lạnh lùng, còn ánh mắt thì 
toát ra vẻ đe dọa - Bởi vì nếu em không ủng hộ anh thì... 


- Ôi? Greg... 


Giọng Stephany như khóc - Greg hiểu rằng mình đã thắng. Anh ta 
lập tức nối lại liên lạc với Sidney. Bill sững sờ im lặng nghe 
Stephany chỉ thị rằng trong trường hợp này cần phải làm theo 
quyết định của Greg. 


Khi ông lớn tiếng phản bác thì người ta ngắt nút thu. Ông chỉ còn 
cách im lặng nghe lời rao giảng của Greg về thị trường cổ phiếu, 
về tầm quan trọng của việc giữ được tự chủ trong kinh doanh. Rốt 
cuộc Bill chẳng biết làm gì khác ngoài việc phục tùng. Ông chỉ là 
một người điều hành, trong khi Stephany là chủ hãng và là chủ 
tịch hội đồng quản trị. Vậy nên một khi cô ta đã quyết định như 
vậy thì tất cả những gì ông có thể làm là thực hiện quyết định của 
CÔ ta. 


Bill làm đúng như chỉ dẫn, nhưng đó là một trong những thời điểm 
nặng nề nhất trong sự nghiệp kinh doanh của ông. Bởi về lý 
thuyết, Greg có thể đúng, nhưng linh cảm nghề nghiệp của Bill 


mách bảo ông rằng cần phải lựa chọn phương án thận trọng hơn. 
Chưa đến một ngày sau, sự việc xảy ra đã khẳng định sự đúng đắn 
của ông. Khi cổ phiếu của hãng xuất hiện trên thị trường. Số lượng 
lớn đột ngột và chúng cộng với cơn sốt kèm theo trên thị trường 
chứng khoán đã gây ra sự khủng hoảng lòng tin đối với hãng. Các 
nhà đầu tư hoảng hốt, vội vã bán tống bán tháo cổ phiếu của 
“Harper Mining", giá của chúng tụt xuống rất nhanh. May mà tình 
trạng này diễn ra không lâu: đó là nhờ uy tín khá vững chắc của 
hãng trong giới làm ăn và nhờ đầu óc nhanh nhạy của Bill tự quyết 
định mua cổ phiếu qua những nhân vật thứ ba (trung gian). Sự tụt 
giá cổ phiếu được chặn lại, hãng qua khỏi cơn lao đao. Tuy nhiên, 
đối với "Harper Mining", đây là sự kiện tồi tệ nhất mà Bill nhớ 
được kể từ khi ông bước vào con đường doanh nghiệp. Hãng chịu 
những thiệt hại nặng nề về thời gian và tiền bạc, nhưng điều chủ 
yếu là uy tín của hãng bị giảm sút, mà uy tín là điều quý giá nhất 
đối với họ. Cái giá phải trả lớn đến mức Bill sẽ thấy sung sướng 
hơn nếu ý kiến của mình sai lầm. 


Thông báo cho Stephany về những điều xảy ra, Bill không cần phải 
giải thích chỉ tiết. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, cô lập tức 
hiểu tất cả. Đối với cô việc nghe hãng chịu những thiệt hại không 
những về tài chính mà còn cả về uy tín là một cực hình. Nhưng cô 
còn đau khổ hơn.khi thấy Greg bị bẽ mặt vì đã ra một quyết định 
sai lầm chỉ để thỏa mãn cái ý muốn thể hiện tính độc lập của 
mình. Cô không thể buộc mình giận anh ta mà tiếp nhận thất bại 
của anh ta như của mình. Còn Greg thì lại giận dữ với Stephany, 
với Bill, với tất cả, trừ bản thân mình. 


- Cô chẳng chịu giải thích với tôi cho ra đầu ra đũa? - Anh ta tức 
tối la mắng cô khi tin đữ vừa loan tới Eden - cô chỉ co rúm người 
lại như một con chuột mất hồn. Cả cái thằng cha Macmaster ấy 
nữa; chắc chắn hắn phải gây ra một cái gì đó ở Sidney nên mọi 
chuyện mới đảo ngược như thế. Trời ơi, Stephany, tôi không thể 
để cho mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế được. Tôi cần toàn quyền 
hành động. Khi ở đây, tôi như một võ sĩ quyền Anh đấm bằng một 
tay, còn tay kia bị trói ra sau lưng. Khi chúng ta quay về, cần phải 
để mọi người thấy rằng tôi không quen đùa cợt, cô cần phải chứng 
tỏ cho họ biết rằng thực tế là như vậy! 


Rồi không thèm nhìn Stephany đang chết lặng vì sự thô bạo của 
mình Greg bỏ đi tìm Jilly, biết rằng cô ta sẽ đón nhận anh ta âu 
yếm hơn nhiều so với Stephany. Hai anh ả lên chiếc Landrover 
dường như để đi ngắm cảnh thiên nhiên, nhưng thực ra là để tiếp 
tục thảo luận câu hỏi giờ đây trở thành mối lo của cả hai: Làm gì 
đây? Giờ đây, Jilly rất quyến luyến Greg, người gây cho cô ta 
những tình cảm mạnh hơn nhiều so với bất cứ người đàn ông nào 
cô gặp trước đó. Nếu không mất tỉnh táo vì dục vọng thì hẳn cô ta 
đã thấy là Greg tỏ ra lạnh nhạt với bất kỳ một kế hoạch nào dành 
cho cả hai trong tương lai. Jilly không thể hình dung trước được 
cô ta có thể tránh được bao nhiêu đau thương mất mát, nếu như 
cô ta hiểu được rằng trong đầu Greg lúc nào cũng chỉ thường trực 
một câu hỏi gây hoảng loạn: "Ta biết làm gì bây giờ?" và anh ta 
đang nhanh chóng tiến tới cái giới hạn mà bước qua nó, ngay 
những con người kiên định hơn anh ta nhiều cũng dễ dàng có 
những hành động nguy hiểm và khủng khiếp... 


- Nó kia? 


Luồng đèn pha cực mạnh xé toạc bóng tối của đêm miền nhiệt đới. 
Con cá sấu khổng lồ bị chiếu sáng sững lại một giây sau đó quay 
ngoắt lại, nhảy từ bờ xuống nước. Ngọn lao lớn xuyên thủng làn 
đa nó. Nhưng nó không dừng lại mà lặn mất tăm. 


- Chúng ta để con vật khốn kiếp ấy thoát mất rồi! 


Cuộc săn cá sấu đang trào sôi nổi. Trên chiếc ca nô lớn chất đầy 

dụng cụ đi săn có người dẫn đường tên là Jo Rider, con trai ông ta 
tên là Mlak và anh chàng thổ dân Denny. Phút cuối, Stephany thay 
đổi ý định, không tham gia vào cuộc đi săn, nhưng Greg và Jilly thì 


đang ngồi trên thuyền sau những người thợ săn. 
- Đằng kia, một con nữa? nào, Malk? 


Đèn pha lôi từ trong bóng tối ra một con cá sấu đang trườn trên 
mặt bùn đặc sánh. Malk lăm lăm ngọn lao rồi phóng phập vào 
hông cá sấu. Con vật bị thương nặng quẳn quại, choãi bốn chân, 
cố gắng quay đầu hòng dùng hàm răng kinh khủng của mình rút 
ngọn lao ra. 


Nhìn thấy những chiếc răng trắng nhọn, Greg lại cảm thấy cơn 
kích thích quen thuộc và nghĩ về Jilly, về những phút giây ân ái 
với cô ta. Trước đó đã bị không khí của cuộc săn kích động, anh ta 
như bị điện giật trước sức mạnh khủng khiếp của những con cá 
sấu và bị mê hoặc bởi khả năng giết chóc của chúng. Giờ đây, với 
sự chú ý đến căng nhức, anh ta nhô người về phía trước. Theo 
những mệnh lệnh gãy gọn của Rider, những trợ thủ của ông tung 
thòng lọng thít lấy hàm con vật. Nhưng cuộc vận lộn chưa kết 
thúc. Dựng thân trên cái đuôi con quái vật chồm người lao vào 
Malk. May mà Denney nhanh tay dùng cây sào hất nó ra mới cứu 
đước chàng trai khỏi cái chết cầm chắc. 


- Trời ơi? - Greg kinh khiếp thở dài. 
Rider phì một cái vui vẻ. 


- Những con cá sấu này sẵn sàng xé xác tất cả, kể cả chính chúng - 
ông nói, mắt đầy tự hào nhìn cậu con trai lúc này đang lôi con cá 
sấu lại sát thuyền rồi trói nó vào một tấm ván - Chủ yếu chúng ăn 
cá, nhưng cũng không chừa cua, chuột túi, bò và thậm chí cả trâu. 
Người cũng không thoát. Chúng tiến công tất cả khi chúng đói. Giờ 
đang là mùa chúng đói. Năm ngoái, cá sấu hay tiến công người đến 
nỗi có lẽ sẽ đến lúc đối tượng được đưa vào sách đỏ không phải là 
chúng mà là chúng ta. 


Greg đăm chiêu gật đầu. 
Rider nhìn Greg hỏi: 
- Như thế là đủ hay ông còn muốn săn một con nữa? 


Greg nhìn Jilly. Mắt cô ta sáng lóe. Anh ta cảm thấy cô căng thẳng 
và kích động như thế nào. 


- Tại sao lại không nhỉ? - Anh ta nói giọng vui vẻ. 


Ở lại trong lều, Stephany lo lắng cựa quậy trên chiếc ghế ngựa của 
mình. Bao giờ họ mới trở về? Cô chẳng có lý do gì để hối hận về 
quyết định rời Eden đi săn cá sấu ở khu vực sông Aligator. Greg và 
Jilly say mê kế hoạch này đến nỗi Stephany cũng bị lây cái nhiệt 
tình của họ. Ngoài ra, cô còn hi vọng rằng một chuyến đi đầy 
phiêu lưu như thế sẽ giúp Greg quên đi cú thất bại ở hãng và anh 
ta sẽ lại vui vẻ, lại mỉm cười với cô. Vả lại cô cũng thích đi cắm 
trại. Cô thích một cuộc sống đơn giản, hoang dã, ngủ trên ghế 
ngựa, tắm giặt dưới sông, phơi quần áo trên những chiếc dây phơi 
tự tạo và nấu nướng giữa thiên nhiên. 


Nhưng cô không chịu được việc giết chết thú vật. Cả con người cô 
chống lại cái đó: là một phụ nữ, theo bản năng, lúc nào cô cũng 
sẵn sàng cứu những sinh vật bị bỏ rơi. Vẻ thích thú mà Greg thể 
hiện trong cuộc đi săn những con bò sát ấy và cái chết của chúng 
là chiếc chìa khóa để cô khám phá những góc tối trong tâm hồn 
anh ta, chỉ ý nghĩ ấy thôi cũng làm cô run bắn. Trời ơi, cô biết làm 
gì đây? 


Rốt cuộc Stephany cũng nghe thấy họ đang trở về. Cô vội ra đón 
Cris cũng bước từ bóng tối ra bờ sông để giúp neo buộc ca nô và 
khiêng các con vật săn được lên bờ. Rider vui về chào cô: 


- Bà Marsdan! Mời bà lại đây. Bà xem: Đấy một trong những con 
vật này đã táp một cú vào ca nô đây này. Tí nữa thì cướp mất của 
tôi đứa con trai nối dõi tông đường! 


Những con cá sấu lần lượt được khiêng lên. Stephany run bắn 
người khi thấy chúng thật to lớn. 


- Bà nghĩ là chúng to quá cỡ? Bà còn chưa biết đấy thôi, ở đây có 
một con cá sấu lưng lược gọi là Gindy Baru. Đó là con vật mà tôi 
chẳng mong ai gặp phải nó trong đêm tối. Nó khoảng bảy mươi 
tuổi rồi và đài phải đến gần chục mét. Tôi săn lùng nó mấy năm 
nay. Người ta nới rằng nó đã ăn thịt bẩy người. 


- Jo - Stephany khẽ trách - những chuyện của ông làm tôi sởn gai 
ốc. 


- Chẳng sao đâu em yêu ạ, em sẽ được an toàn - Greg lại gần và 
trấn an cô. Anh ta đang phấn chấn sau cuộc săn đêm - Anh sẽ bảo 
vệ em. 


- GhỈ có điều ông phải cẩn thận - Rider căn dặn - Nếu quá chủ 
quan thì sẽ có lúc sẽ thấy mình nằm trong bụng cá sấu đấy. 


- Greg. Anh yêu.... Stephany thở dài - chúng ta đừng giết chúng 
nữa nhé. Được không anh? 


Greg mỉm cười: 


- Em đừng lo lắng, Stephany. Để rồi anh sẽ tìm một trò tiêu khiển 
nào đó khác vậy. 


Chiều tối hôm sáu, Stephany tay cầm máy ảnh ngồi trên mũi chiếc 
ca nô êm ả lướt mặt đầm lầy. Cô lại cảm thấy hạnh phúc. Dù sao 
thì Greg cũng yêu cô thực sự. Anh đưa cô đi lần này không phải để 
săn cá sấu, mà để cô có thể chụp những cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. 
Anh quyết định bất chấp sự phản đối của mọi người. Cô nghe 
tiếng anh tranh cãi với Rider. Ông này kiên quyết phản đối việc 
Greg tự điều khiển lấy ca nô đi đạo trong đầm lầy trước khi trời 
tối có một tiếng đồng hồ. Và Greg cũng đã phải nổi giận với Cris 
để buộc anh ta phải chuẩn bị ca nô cho cuộc dạo chơi. Vì một lý 
do bí ẩn nào đó, người thổ dân này cứ lần khân với việc thực hiện 
mệnh lệnh của Greg, hòng kéo dài sự việc cho tới lúc trời quá 
muộn để có thể đi chơi. Nhưng rốt cuộc Greg đã thuyết phục được 
cả hai người. 


Mặt trời lọt vào các giải màu vàng chói, da cam và nâu. Cây cối 
bao quanh hồ nổi bật lên trên nền đồ như lửa của hoàng hôn. Hình 
thù kỳ lạ của chúng giờ trông thật kinh dị. Ngồi đằng sau 
Stephany, Jilly cảm thấy nao nao. Sự thèm khát Greg trong cô ta 
mạnh đến mức cô ta lấy làm ngạc nhiên là Stephany chẳng hề 
nhận thấy gì cả. Không thể tiếp tục mãi thế này được - cô ta tuyệt 
vọng nghĩ, mắt nhìn Greg đang ngồi điều khiển ca nô. Anh ta nhìn 
có vẻ lơ đễnh vì đang bận với những ý nghĩ trong đầu. 


Lạch nước mở rộng dần và họ đang đi trên một phá rộng. Chiếc ca 
nô của họ chuyển động hầu như không để lại dấu vết gì trên mặt 
bùn đặc, đen như dầu lửa. Chung quanh đầy những vật nổi gồ, 
thỉnh thoảng lại mở những con mắt đen. Nhưng Stephany không 
nhận thấy điều đó: mắt cô bị những hình thù kỳ lạ của cây cối hút 
chặt. Tại một chỗ, bức thành cây ấy bị đứt, tạo thành một lỗ hổng 
làm khung cho một cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Màu sắc của nó 
trên tục thay đổi như trong kính vạn hoa. 


- Mọi người nhìn kìa! Đằng kia! Greg, chúng ta dừng lại chỗ này 
được không? 


Stephany hồi hộp lấy máy ảnh, khi ca nô dừng hẳn lại cô lên phim 
và vội vàng chụp cảnh tượng huy hoàng đó. Quá vui thích, cô 
đứng hẳn dậy để có thể lấy toàn cảnh. 


Cô nhận thấy là Greg đã dời chỗ mình đến đứng sau lưng cô. Đúng 
lúc đó, cô nhìn thấy mặt nước xao động nhẹ. 


- Greg, trời đất ơi, cá sấu! Chắc là con cá sấu Gindy Baru mà Rider 
đã kể. 


Con quái vật bơi thẳng về phía ca nô, đôi mắt đen sáng lóa không 
rời Stephany. 


- Greg... 


Stephany hơi quay lại phía anh ta. Đúng lúc đó, cô bị một cú xô 
vào giữa hai bả vai. Chới với trong không khí, cô rơi xuống làm 
nước bắn tung tóe và lập tức chìm xuống đáy. 


Trong cơn hoảng loạn, cô hít phải nhiều nước và cảm thấy phổi 
mình co thắt lại. Cô vùng vẫy chân tay la hét và ngoi đầu lên khỏi 
mặt nước. 


- Greg? - Cô nghe thấy một giọng đàn bà khác - Stephany, 
Stephany? 


Miệng sào lên điên dại, Stephany cố nhoài người về phía ca nô. Cô 
nhìn thấy Greg vẫn đứng bất động. Mắt anh ta cháy lên ngọn lửa 
lạnh lùng mà trước đó cô chưa từng thấy. Cô hiểu rằng số phận 
mình đã được định đoạt. 


- Jilly, Jilly, cứu mình với! 


Cô chuyển cái nhìn sang Jilly lúc này đang ngồi như hóa đá giữa ca 
nô vì khiếp hãi. 


Con cá sấu tấn công cô từ phía sau, cắm phập đôi hàm khủng 
khiếp của mình vào vai và tay cô. Răng của nó làm rách mặt và cổ 
cô, máu từ các vết thương phụt ra. 


- A-a-a-. al... 


Mắt mở to như sắp bật tròng, Stephany từ từ chìm xuống nước 
cùng con cá sấu đang cắn chắc lẫy cô. 


Jilly bỗng thoát ra khỏi sự tê liệt do quá sợ. Cô ta đứng bật dậy 
tóm lấy tay Greg. 


- Greg, vì Chúa, hãy cứu lấy cô ấy. Cô ấy không biết bơi. 


Greg không động đậy. Tuyệt vọng Jilly vớ lấy cây sào, vươn người 
qua thành ca nô để đánh con cá sấu. Nhưng Greg tóm lấy vai, lẳng 
cô ta xuống lòng ca nô, giằng cây sào quẳng nó ra khỏi ca nô. Sau 
đó, Greg đứng dậy, vớ lấy khẩu súng trường, bình tĩnh quay lại 
nhìn xuống nước. 


Con cá sấu vẫn ngậm chặt quật đi quật lại con mồi. Đôi chân trần 
của Stephany chao đảo trong nước, thỉnh thoảng gương mặt đẫm 
máu của cô lại nhô lên khỏi mặt nước. Trên đó là cô đau đớn và 
kinh hoàng không tả xiết. Cô tiếp tục nuốt phải nước, những tiếng 
kêu của cô nhỏ dần đi và những động tác vùng vẫy cũng yếu dần. 
Cuối cùng, theo bản năng, con cá sấu lặn xuống một lần nữa để 
giết chết hẳn con mồi. Vào lúc mặt trời đã khuất sau chân trời, để 
rớt lại những chùm tia đỏ thắm, Stephany biến hẳn dưới quầng 


nước sới sục đặc bùn và máu. Tất cả đã kết thúc, Bóng tối trùm 
xuống khắp nơi. Greg chậm rãi quay lại, lẫy một phát súng lên 
trời. 


- Quỷ tha ma bắt? - Rider rên rỈ trong cơn giận dữ bất lực khi 
Greg và Jilly quay về khu cắm trại. Những kể đáng nguyền rủa, tôi 
đã nói trước với các người... 


- Rider, tôi mất vợ rồi? - Vừa quay về, Greg kêu lên như vậy - 
chúng ta đang để uổng phí thời gian. Có thể cô ấy đang còn sống. 
Chúng ta phải làm gì? 


- Bắt liên lạc với Darvin. Nhưng chắc gì những người cứu nạn tới 
được đây trước khi trời sáng. Anh nói là còn sống ư? Này chàng 
trai, nếu anh thật sự yêu vợ thì hãy cầu Chúa để cho sự việc không 
phải như vậy. 


Và sau đó là sự im lặng chết chóc của đêm tối dài dằng dặc. Chỉ có 
ở phía xa, giữa những làm cây rậm rạp, ngọn lửa nhẳy múa trên 
đống lửa thiêng liêng mà Cris đốt lên để gọi về và sưởi ấm cho linh 
hồn của Stephany. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 5 


Sáng hôm sau, mặt trời màu đỏ máu lên rất chậm vẻ như rất miễn 
cưỡng. Có cảm tưởng nó bất động giữa những dải sương mù dày 
đặc bao quanh khu đầm lầy. Rôden và những người thợ săn của 
ông dậy trước bình minh để chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm cứu nạn. 
Sự cần thiết phải hành động được tất cả mọi người trong trại tuân 
thủ trừ Jilly và Cris. Jilly vẫn nằm sấp trong lều của mình vừa nức 
nở, vừa rên la, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái gì đó như mê sảng. 
Tình trạng của ả kéo dài suốt như vậy từ khi Greg đưa ả về trại 
đêm qua. Rõ ràng ả không có khả năng tham gia vào nhóm cứu 
nạn. Còn Cris thì không chịu rời khỏi đống lửa mà anh vẫn giữ cho 
cháy suốt đêm, mặc cho Rider và Greg hết khuyên nhủ đến đe dọa. 


Khi trên trời đêm xuất hiện những tia sáng đầu tiên. Greg đã dẫn 
một nhóm tìm kiếm lên đường. Y làm như rất nôn nóng đi cứu 
Stephany và không chịu nghe bất cứ lời can ngăn nào. 


- Ông cần phải ở đây để đón những người cứu nạn - Rider nới với 
y. Bởi chỈ có ông mới tả rõ cho họ được nơi xẩy ra chuyện đó để 
họ có thể bắt tay vào việc. 


- Rider, tôi muốn là người đầu tiên tìm thấy vợ tôi - Greg nói với 
về chân thành khiến bao nhiêu nghỉ ngờ cửa Rider tan biến cả - 
Ông cũng có thể nói được tai họa xẩy ra ở đâu. Cứ sau một khoảng 
thời gian nhất định, tôi sẽ bắn một phát súng để các ông biết tôi 
đang ở đâu. Bây giờ tôi không thể ngồi yên được! 


Rider không thể không đồng ý với điều đó. Mặc dù rất tức giận 
Greg và cho rằng tự anh ta rước họa vào mình nhưng Rider vẫn 
thấy cảm thương. Ông hiểu rằng ngồi trong trại để đợi những 
người thợ rừng từ cacadu, những nhóm cứu nạn và những người 
tình nguyện tới lẻ tế là một việc chẳng lấy gì làm dễ chịu. Hơn 
nữa, tiếng gào của mụ đàn bà và sự im lặng thần bí của thằng thổ 
dân kia có thể làm bất kỳ ai cũng phải sởn gai ốc. So vai lại, Rider 
nghĩ rằng Greg đã giành được việc làm dễ chịu hơn cả trong buổi 
sáng hôm nay, mặc dù điều đó chẳng có gì đáng ghen ty. 


Mãi xế trưa, chính quyền ở Darvin mới cử một đội cứu nạn khá 
đông tới vùng đầm lầy hẻo lánh ấy. Giữa trưa, Greg trở về trại sau 
những tiếng đồng hồ dùng sào khua khoắng nơi Stephany ngã 
xuống nước và các vùng chung quanh. Người y rất bẩn thỉu. Trả 
lời câu hỏi của Rider, y chỉ nhún vai chán nản. Người chỉ huy 
nhóm cứu nạn không hề tổ ra có chút gì thông cảm với kể mà theo 
lời kể của Rider, đã gây ra cái chết khủng khiếp của người đàn bà 
ấy bằng những hành động bướng bỉnh, ngu ngốc. Tuy nhiên, ông 
ta cũng không đang tâm đánh kẻ đang gặp tai họa nên chỉ hỏi Greg 
vài câu ngắn về vị trí chính xác của chiếc thuyền khi Stephany bị 
ngã. Sau đó Greg bực tức và chán chường giở máy bộ đàm ra để 
liên lạc với Bill và thông báo cho ông biết tin dữ. 


Bill, Bill'! - Có chuyện gì xẩy ra vậy? 


Gia đình Macmaster rất quý trọng các ngày chủ nhật. Điều đó thật 
dễ hiểu bởi ngày thường, Bill suốt ngày cặm cụi ở bản doanh của 
"Harper Mining", kể cả buổi tối. Nhưng chủ nhật thì bao giờ ông 


cũng dành trọn cho cái gia đình nhỏ của mình. Ông và Rina chỉ có 
mỗi cậu con trai tên là Tom. 


Rina hiểu có chuyện gì đó đã xẩy ra khi thấy Tom xuống phòng ăn 
một mình, mặc dù rất háu ăn, nhưng thằng bé ít khi rời bố khi ông 
ở nhà. Rina vội gác việc dọn bàn, lên phòng khách xem có việc gì 
xây ra. 


Bà thấy Bill ngồi bất động trên đi văng, tay cầm ống nghe lúc này 
chỈ còn phát ra những tiếng tút... tút... Rina chạy bổ lại, đỡ vội lấy 
cái ống nghe đang chuội khỏi tay chồng, đặt nó lên máy. Mặt BilI 
xám ngoắt, trong đôi mắt ông đọng lại những giọt nước mắt và về 
khủng khiếp. Rina chưa bao giờ thấy chồng ở trạng thái đáng sợ 
như vậy. Bà run lên mặc dù biết chắc cả hai con người yêu mến 
nhất của bà đều nguyên lành ngay cạnh bà. 


- Gó chuyện gì xẩy ra vậy anh? - Rina hỏi lại và cầm lấy tay BilI. 
Ông dần dần hồi tỉnh. Ánh mắt ông đã có thần hơn. Nhưng ông 
nhìn bà cứ như lần đầu tiên trông thấy bà trên đời. 


Em sẽ không tin nổi đâu - Ông nói rồi đưa tay chùi nước mắt - Em 
không thể... 


- Gái gì, cái gì BilI? Nói ngay đi nào. 


Nhưng Bill vẫn ngồi với vẻ như ông vừa đột nhiên bị điếc, đầu lúc 
lắc, ông chậm rãi nhắc đi nhắc lại chỉ một câu: 


- Em không tin nổi đâu... Em... Không... thể tin... 


Một ngày sau người ta mới đưa được chiếc ca nô cánh chìm tới nơi 
xây ra tai nạn. Chúng là phương tiện đi lại tốt nhất trong vùng 
đầm lầy, Bill cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy chúng lao 
đi trên đầm: họ sẽ tìm được bà ấy, ông nghĩ. Ngoài ra hôm nay sẽ 
có một trong những người lãnh đạo của hãng "Atarper Mining” tới 
đây để trực tiếp chỉ huy công việc tìm kiếm. Sẽ có thêm nhiều 
người nữa đến. "Còn có cơ để hy vọng” - Rider nghĩ mình cũng 
chưa có ý định buông xuôi! 


Ông còn thấy nhẹ nhõm vì đích thân Greg đứng ra chăm sóc "mụ 
đàn bà" ấy (ông gọi Jilly như vậy. Ông không hiểu chuyện gì xẩy 
ra, nhưng chiều tối qua, khi công việc tìm kiếm không thể tiến 
hành được nữa). Greg mang một chai rượu vào lều mụ ta và một 
lúc sau khi y bước ra thì tiếng nức nở, rên rỈ rốt cuộc ngừng bặt. 
"Khá lắm, anh bạn". Ông nói với Greg, nhưng y chỉ phẩy tay và bổ 
đi. Sau đó Greg thông báo cho Rider hay rằng y sửa soạn cho Jilly 
rời khỏi trại, khi chồng cô ta bay tới Darvin để mang cô ta về nhà. 


Suốt ngày hôm ấy, những chiếc ca nô cánh chìm đi lại không mỆt 
mỏi, mỗi lúc càng mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm, nhưng vẫn 
chẳng tìm thấy gì cả. Rốt cuộc Rider cảm thấy chán ngấy việc ngồi 
ở trại bèn trao lại cho con trai quyền phối hợp hoạt động của 
những người cứu nạn, tự mình chỉ huy một nhóm đi sục sạo. Suất 
mấy giờ liền, họ kiên nhẫn tiến dần lên phía trước, xem kỹ lưỡng 
mỗi hõm nước do họ gốc cây tạo nên, dùng sào dài đò các vực 
nước sâu, lật từng mảng cỏ, từng chiếc lá, từng đống bùn, từng 
mô đất. Chẳng hề có dấu vết nào cả. Sự tự tin của Rider mỗi lúc 
một giảm sút trước buổi hoàng hôn đang buông xuống. Khi hoàng 
hôn nhường chỗ cho bóng đêm, niềm hy vọng cuối cùng của Rider 
tắt ngấm. Trở về trại, ông gặp Greg cũng vừa cùng một nhóm tìm 
kiếm trở về. Chẳng ai trong số những người cứu nạn lên tiếng hỏi 
người khác về kết quả tìm kiếm. Nhưng mỗi người đều giữ trong 
lòng mình dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh. 


- Nghĩa là tất cả đã kết thúc? - Malk hỏi Rider sau khi nghe bố thổ 
lộ nỗi thất vọng. 


- Ít ra là kết thúc đối với người đàn bà bất hạnh đó - Rider cau có 
nói - Nhưng chưa phải thế là xong. Bây giờ người ta sẽ không tìm 
kiếm bà ta nữa mà là những gì còn lại của bà ta. Có lẽ chỉ có mấy 
cái xương. 


Bình minh. Sương mù là là trên mặt sông bao phủ lên toàn bộ cây 
cối. Có tiếng khóc khàn khàn, lạ tai của một con chim cô đơn nào 
đó. Một bóng người mờ ảo trong sương đang dùng chiếc sào đẩy 
con thuyền gỗ đi men theo bờ đầm lầy. Tên ông là Dave Wells, 
trước đây làm nghề tìm đá quý, giờ sống ẩn dật. Nhiều năm qua, 
ông sống ở đây trong cô đơn tuyệt đối. Những kẻ phiêu lưu từ xa 
đến đây không bao giờ thu hút được sự chú ý của ông. 


Ông thường lánh vào một nơi nào đó cho đến khi họ đi hẳn, giờ 
đây, như thường lệ, ném lưới đánh cá và đồ đi săn vào ông chiếc 
thuyền gỗ, ông đi tìm thực phẩm dự trữ cho mình. 


Bỗng nhiên ông để ý đến một vệt đỏ nổi lên giữa đám bùn nâu trên 
bờ đất. Đổi hướng để nhìn rõ xem đó là cái gì ông nghe phía trước 
có tiếng nước vỗ ì oạp nặng nề và bỗng trông thấy một con cá sấu 
cực lớn đang trườn đi trong nước. Xem ra nó cũng đang chú ý đến 
cái vật lạ kia. Bơi lại gần hơn Dave thấy một mô đất phủ bùn màu 
sẵm, bên trên có những vết loang đỏ tươi, còn bên cạnh - thật 
khủng khiếp - có một vật gì đó nom như cánh tay người. Con cá 
sấu cũng đang bơi vào bờ. Dave cố gắng hết sức ghé sát thuyền 
vào cái vật bất động kia khó khăn lắm ông mới nhận ra đó là thân 
hình của một người, nói rõ hơn là thân hình một người đàn bà. Chị 
ta nằm sấp, úp mặt xuống đất, vươn tay về phía trước, các ngón 


tay bám chặt vào bùn bẩn, rõ ràng chị ta đã bò lên từ đầm lầy, 
trước khi bị ngất đi. Dave dùng hết sức để gỡ chị ta ra khỏi đám 
bùn đặc quánh rồi nhấc cái thân thể bất động ấy lên. 


- Hôm nay mày phải nhịn bữa sáng nhé. Ông nói to với con cá sấu 
lúc này đã leo lên được bờ đất và đang hùng hổ bò tới chỗ họ. 


Thở một cách nặng nhọc, Dave đặt người đàn bà vào lòng thuyền, 
nhẩy xưống và đẩy thuyền ra khỏi bờ. 


- Đừng lo gì cả, con ạ, ông nói với thân hình bất động kia - Việc gì 
già Dave này cũng làm được tất. Rồi đâu lại vào đấy cho mà xem. 
Thế đấy, ta lên đường nhé. 


Cứ thế Dave tiếp tục nói chuyện với người ông tìm thấy không hề 
biết chị còn sống hay đã chết, cho đến khi ông về được tới túp lều 
bí mật giữa rừng của mình. Chật vật lắm ông mới đưa được chị 
vào nhà. Ông thận trọng cắt hết những mẩu vải còn sót lại trên 
người chị, cẩn thận lau rửa và ủ chị trong chiếc chăn ấm. Đến lúc 
đó ông mới hy vọng là có thể chị sẽ sống. 


Đến trưa, khi mặt trời lên cao sưởi ấm cho túp lều, thân thể người 
đàn bà ấm dần lên. Ông nhận thấy ở cổ tay chị mạch đã đập nhè 
nhẹ. Dave hất chiếc mũ phong trần của mình ra sau gáy, thở phào. 
Chị ta còn sống. Thật là tuyệt vời! 


Đến nửa đằng kia của túp lều, ông lấy cái đèn dầu, thắp lên và 
đem treo phía trên giường, nơi người đàn bà nằm. Trong ánh sáng 
vàng vọt của ngọn đèn, ông lấy cái hộp sắt tây, moi ra một cuốn 
chỉ khâu làm từ ruột cừu và một chiếc kim thô. Ông đứng lặng một 
giây, đăm đăm nhìn người đàn bà bằng đôi mắt đầy thương xót. 
Sau đó ông bắt tay vào việc. Tốt hơn hết là làm việc đó ngay bây 


giờ, khi chị còn chưa tỉnh. Ông cúi người trên mình người đàn bà, 
bắt đầu thận trọng khâu những mảnh da thịt rách nát với nhau. 


- A... a... a! Chị rùng mình, rên lên và bám chặt vào vai ông. Dave 
vẫn tiếp tục khâu như không có chuyện gì, xẩy ra. 


- Gố lên, cố lên con ạ... ông lẩm bẩm - Già Dave này sẽ sửa sang lại 
cho con. Chỉ cần chịu khó một lúc nữa thôi. 


Cuối cùng công việc đã hoàn thành. Đứng lên, ông mệt mỗi xoa 
mặt. Sau đó ông lẫy cái lọ con cạnh chân giường, rót ra tay một 
thứ keo màu vàng vàng đặc quánh thận trọng bôi một lớp dày lên 
vết thương của chị. Từ khi ông còn đang khâu vết thương, người 
đàn bà lại ngất đi một lần nữa. Đợi lớp keo khô bớt, ông đắp chăn 
cho chị, nhẹ nhàng âu yếm như bà mẹ. Trước khi đi ngủ, ông còn 
ngồi bên chị rất lâu. 


Stephany không biết chị đã lay lắt bao lâu giữa cái sống và cái 
chết, lúc tỉnh lúc mê bởi sự đau đớn khôn cùng. Dần dần, chị bắt 
đầu nhận biết được đôi tay chẳng chịt gân, một tay nâng đầu chị, 
tay kia đưa chén nước cho chị uống. Chị nhận biết được khuôn 
mặt hiền hậu thỉnh thoảng lại thấp thoáng trước tầm mắt chị. Chị 
cảm thấy lòng mình ấm áp, yên ổn khi ngày cũng như đêm, người 
kia không lúc nào rời chị. Khi hai mắt đã quen với cảnh vật xung 
quanh, chị nhận thấy mình đang ở trong một căn nhà nghèo nàn, 
trần thấp lè tè, ngốn ngang đồ đạc. Một người đàn ông đang ngồi 
nhìn chị với ánh mắt đầy thương cảm. 


- Thế nào con! - Ông khẽ hỏi - Ta rất mừng là con đã tỉnh - Mấy 
hôm trước đây ta còn không chắc là con có sống nổi không. Tên ta 
là Dave Wells, hiện thời thì con chỉ cần biết thế thôi. Con cố gắng 
nuốt cái này đi và cứ nghỉ ngơi nhé. 


Những ngày sau ông dần dần kể cho chị nghe từng đoạn một về 
chuyện đã xẩy ra, nhưng chị không hiểu gì lắm, vì trong trí nhớ 
của chị có những lỗ hổng lớn, thậm chí chị cũng không nhớ mình 
tên là gì. 


- Từ hôm ta vớt con lên đến nay đã được hơn một tuần rồi đấy. 
Quả thật là một chuyện thần kỳ. Bọn cá sấu già ấy thường có thói 
quen giẫu con mồi một thời gian trước khi ăn thịt. Nếu ta không 
lôi con ra khổi cái kho dự trữ của nó thì bây giờ con đã không ở 
đây rồi. Xương hàm của con bị vỡ, vì vậy con cố gắng đừng nói 
năng øì cả. Nếu có cái gì đó trong người bị gẫy, tốt nhất là chớ 
động đậy, rồi nó sẽ liền lại thôi - Nhiều năm về trước, hồi còn làm 
ở mỏ đá hồng ngọc, ta đã rút ra được kết luận ấy. Còn bây giờ thì 
hãy uống một chút mừng già Dave, nào!... 


Dần dần, chị bắt đầu lại sức, mặc dầu trí nhớ của chị chưa được 
phục hồi hẳn. Một lần chị cố gắng đưa tay xoa khắp người và phát 
hiện ra mình đang mặc bộ quần áo đàn ông, chiếc quần dài và áo 
SƠ mi. 


- Đó là quần áo của ta - Dave giải thích - Quần áo của con hầu như 
chẳng còn gì, ngoài mấy mẩu giê rách nát, nhưng ta vẫn còn giữ 
để cho con dễ nhớ lại con là ai. 


Thế nhưng những mẩu vải thấm máu và dính đầy bùn đất đã 
không nói được với chị điều gì. 


- Con có muốn đi lại một chút không? bây giờ lúc nào chị cũng cảm 
thấy đau. 


Dần dần, dựa vào cánh tay rám nắng mạnh mẽ của Dave, chị bắt 


đầu tập đi. Đêm đêm, nằm trên giường, chị đưa tay sờ trên mặt, 
trên cổ, trên ngực và đùi, nơi vết thương đã liền sẹo, thô nhám, 
sần sùi. Dave liên tục động viên chị: 


- Thế là con khỏi nhanh đấy, con ạ, - Ông nói - Chỗ nào cũng liền 
sẹo cả rồi. Gái thứ cao đán ông bạn thổ dân cho đã giúp con chóng 
khỏi. Bọn họ chế thứ cao này từ các loài hoa và đất sét, tuy mùi 
hơi hôi một chút nhưng mà tốt lắm. Nhờ nó mà con không bị 
nhiễm trùng. 


Một lần Dave đến gần giường chị với về mặt láu tỉnh và tự mãn: 


- Hôm nay ta phải vào thành phố, hay ít ra cũng phải đến cái làng 
ngay trên đường tới đó. Ta sẽ kiếm cho con một ít quần áo. Bây 
giờ con đã sắp khỏi hẳn rồi. Chúng ta sửa sang cho con sớm chừng 
nào thì con càng chóng liên lạc được với người thân và bạn bè con 
sớm chừng ấy. Đừng lo ta chỈ vắng nhà vài tiếng đồng hồ thôi. Ta 
sẽ trở về nhà trước khi trời tối. 


Sau khi Dave lên đường chị nằm rất lâu, trong đầu chỉ quanh quần 
một ý nghĩ: Người thân ư! Bạn bè ư! Tại sao những từ ấy lại làm 
cho chị run lên và có cảm giác rằng ở nơi đây chị mới được yên 
thân! Chị đã lạc đến đây như thế nào! Chị là ai? "Thậm chí mình 
cũng không biết được mặt mũi mình ra sao" - Chị nghĩ ngợi với 
một nỗi tuyệt vọng âm thầm. Trong túp lều của Dave không hề có 
một mảnh gương nào. "Mình là ai?" Đầu chị cứ ong ong lên vì câu 
hỏi đó. 


Cuối cùng, mệt mỏi vì những ý nghĩ lộn xộn, chị quyết định ngồi 
dậy. Dave sắp về rồi, chị phải ra cái thùng gỗ, múc nước đổ vào 
siêu để đun lên, chuẩn bị pha trà chờ ông về. Lê bước một cách 
chậm chạp bước ra cửa. Đứng lặng trên ngưỡng cửa, tâm hồn rách 
nát của chị thoáng sống dậy trước quang cảnh một ngày đẹp trời. 


Mặt trời rực rỡ trên bầu trời cao quang mây, chim chóc líu lo trong 
vườn cây. Cái hang tồi tàn của Dave khác gì chốn thiên đường. Để 
cho những mầm hy vọng yếu ớt đầu tiên hé nở trong trái tim mình, 
Stephany bước ra ngoài đó tới gần chiến thùng gỗ đựng nước đặt 
Ở góc sân, ngay dưới ông máng dẫn nước thô kệch. 


Vào đúng khoảnh khắc ấy chị trông thấy cái bóng rung rinh giữa 
những vệt ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót trong thùng nước. 
Một khuôn mặt méo mó khủng khiếp đang nhìn chị. Ở một góc nào 
đó thẳm sâu trong ký ức thoáng hiện lên cảm giác sợ hãi khôn 
cùng. Không có lẽ mặt mũi chị lại như vậy! Chị ép mình trấn tĩnh, 
hai tay bám chặt vào cái thùng gỗ đến nỗi ngón tay trắng bệch ra. 
Cố chờ cho mặt nước yên lặng trở lại. Lần này thì không thể nhầm 
được rồi. Trên làn nước phẳng như gương hiện ra một khuôn mặt 
quái dị đến nỗi Stephany không nhận ra chính chị. Những chiếc 
răng sắc như dao bài của con cá sấu già đã cào rách một nửa da 
mặt chị thành những dải nhỏ, bây giờ chúng đã liền vào nhau, tạo 
thành những vết sẹo nhỏ đỏ hỏn. Số phận mỉa mai độc ác đã để 
nửa mặt kia hoàn toàn nguyên vẹn, không sây sát gì, và bây giờ 
đây nó giống như bức tranh biếm họa cay độc nhìn chị. Ở nửa mặt 
bị thương mí mắt và khóe miệng trễ xuống giống như bị bại liệt. 
Đó hoàn toàn là một khuôn mặt không quen biết, khuôn mặt của 
một bà già, một mụ phù thuỷ. 


- Không! - Tiếng thét của Stephany xuyên qua vòm cây Nghe tiếng 
thét man dại đầy tuyệt vọng đó, chim chóc sợ hãi bay vụt lên trời, 
những con thú nhỏ vội vàng trốn vào hang. 


- Không! Không! Không! 


Một niềm tuyệt vọng đen thẳm bao trùm lấy chị. 


Vài tiếng sau Dave trở về nhà và tìm thấy chị bên cạnh thùng 


nước. Co đúm người lại, chị lặng lẽ khóc, thỉnh thoảng lại lầm 
bẩm những tiếng gì không rõ. Ông nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết 
đỡ chị dậy, và dẫn vào nhà. Ông đặt chị xuống giường và ngồi 
xuống bên cạnh. 


- Ta biết rằng con đau khổ lắm, con yêu quý. ạ. Nhưng mà phải 
khắc phục thôi. Bởi vì khi đã vượt qua được một tai họa như vậy 
thì bao giờ cũng nhẹ nhõm hơn và không còn gì đáng sợ nữa. Con 
đã lãnh đủ với con cá sấu ấy. Con sống sót. Điều đó phải có một ý 
nghĩa nào đó. Con được cứu sống để làm một điều gì đó. Hoặc cho 
một người nào đó. Bây giờ con cần phải tìm hiểu xem. Cho ai, vì 
điều gì? 


Giọng nói của Dave vọng vào tâm trí chị một cách khó khăn. Vì 
điều gì! và cho ai! Chị đáp lại: 


` 


- Thậm chí con cũng chẳng nhớ con tên là gì. 


- Nhưng con có đeo nhẫn cưới. Có lẽ là con có chồng.Ta thấy trong 
thành phố rất nhiều cảnh sát. Những người gác rừng đang tìm 
kiếm một người nào đó, ta nghĩ rằng họ tìm con. 


- Dave, con sợ đi khỏi nơi đây lắm. Con không biết nên đi đâu, phải 
bắt đầu từ cái gì. 


Dave lặng đi một lúc trước khi trả lời, và khi ông cất tiếng nói, 
trong giọng ông rung lên những nốt buồn. 


- Hãy chờ đợi, con yêu quý ạ, hãy chờ đã. Mọi cái đều có thời điểm 
của nó. Ta sẽ cho con một cái tên, nếu con muốn. Ngày xưa trước 
khi ta cảm thấy chán ghét cuộc đời này, ta đã từng phải lòng một 
cô bé người vùng Maun Aida. Cô ta tên là Tara, con gái ông chủ 


quán bia. Con biết không, mẹ cô ta cả đời chỉ được xem mỗi bộ 
phim độc nhất là "Cuốn theo chiều gió”. Ta rất thích cái tên đó, nó 
rất hợp với cô bé. Tình yêu của chúng ta kéo dài cho đến cái ngày 
khủng khiếp đó, khi cô bé bỏ đi Town Svin để lấy một lão hàng thịt 
làm chồng. Dave phá lên cười để giấu sự xúc động. Cho nên, nếu 
con muốn, ta sẽ gọi con là Tara. 


Chị mỉm cười biết ơn và xiết chặt tay ông. 


- Bây giờ chúng ta phải chữa cho con khỏi hẳn và giúp con trở lại 
cuộc sống bình thường Tara ạ. Tất nhiên, con có thể ở đây yên ổn 
với ta, cho đến cuối đời. Nhưng con đến đây từ nơi ấy: - Ông hất 
hàm về phía cửa - Vậy thì con cũng phải tìm câu trả lời cho câu 
hỏi của mình ở nơi ấy. Chuyến đi của ta hôm nay thành công lắm, 
ta kiếm cho con được một ít áo quần để thay thế cho những thứ cũ 
rách này. 


Ông tới bàn và mở cái gói ra. Trong đó có một cái áo dài màu 
hồng, một cái nịt ngực, một chiếc mũ rơm, một khăn quàng nhỏ và 
thậm chí có cả một đôi giầy. 


- Ôi Dave, bác kiếm đâu ra những thứ này thế? 


- Ta tìm được trên dây phơi ở sân sau và cả trên ghế bành ở ngoài 
thềm của một ngôi nhà - Dave trả lời với ánh mắt vui về - Tất 
nhiên là ta chẳng biết con mặc cỡ nào, nhưng dù sao đi nữa thì con 
cũng có cái mà mặc khi trở về thành phố. 


Một tuần sau chị cùng Dave đứng bên đường cái chờ vẫy xe tải - 
Phương tiện giao thông duy nhất mà người ta có thể mong đợi, 
giữa vùng sa mạc mênh mông này. Sau những cuộc nói chuyện rất 
lâu với Dave, một kế hoạch đã nẩy sinh trong đầu chị. Xuất phát từ 
một nỗi lo sợ bí hiểm không giải thích được. Chị không thể đến 
nhờ cảnh sát hoặc những người gác rừng ở đây giúp đỡ. Chị chỉ 
biết rằng chị phải đi, càng xa càng tốt. Rồi điều gì xảy ra - chị 
chưa biết, nhưng chị biết rõ phải bắt đầu từ điểm gì và quyết định 
sẽ theo hoàn cảnh nào mà hành động. 


Mặt trời trút lửa không thương xót, chiếc mũ rơm mà mấy ngày 
trước Dave kiếm về cho chị tỏ ra rất có ích. 


Hơn nữa, cùng với mái tóc rậm chị chải rủ trước trán, chiếc mũ đã 
giúp chị giấu đi khuôn mặt dị dạng của mình. Chị vụng về sửa lại 
chiếc áo dài màu hồng rộng lùng thùng, thoáng rùng mình trong bộ 
quần áo lạ. Xe sắp đến kia rồi - Dave nói. Đôi mắt rất tỉnh của ông 
nhìn xuyên đám bụi màu đỏ còn nhỏ xíu ở phía chân trời: đó dấu 
hiệu chứng tỏ có một chiếc xe tải đang chạy đến - Xe sẽ chở con 
đến Darvin, sau đó, đi tiếp đến đâu thì tự con phải quyết định lấy. 


Ông quay lại phía chị với nụ cười dịu dàng, làm cho những nếp 
nhăn càng rõ hơn trên khuôn mặt rám nắng của ông. Ông cho tay 
vào túi và lấy ra một cái hộp sắt tây trước đây có lẽ là hộp đựng 
chè, nay khó xác định hình thù. 


- Ta cho con - ông nói, giọng tỉnh bơ và ấn cái hộp vào tay chị - 
quà chia tay của ta đấy. Trong cái hộp là này là những mơ ước xa 
xưa của ta mà đã đến lúc ta phải quên đi. Con cứ mở ra mà xem. 


Chị mở nắp hộp - bên trong trên lớp giẻ bẩn thỉu là những viên 


hồng ngọc tuyệt đẹp: Viên nhỏ nhất cũng bằng móng tay đàn ông, 
viên to nhất phải bằng nắm tay đứa bé mới đẻ, viên nào cũng đẹp 
tuyệt vời. 


- Con soi lên ánh sáng mà xem - ông kiêu hãnh nói - Giống hệt như 
đốm lửa trong đêm tối. Những viên đá này sẽ giúp con. 


- Dave, con không dám nhận đâu. 


- Con cứ cầm lẫy, cầm lẫy. 


Dù sao đi nữa ta cũng chẳng cần chúng làm gì. Khi đào được 
những viên đá này, ta định dùng chúng để dưỡng già, vì thế ta đã 
bán hết những thứ khác trừ mấy viên đá này. Nhưng bây giỜ... 

Ông mỉm cười với về mãn nguyện - bây giờ thì ta không cần chúng 
nữa, con yêu quý ạ. Ta đã có đủ mọi thứ cần thiết. Ta không có ý 
định chuyển đi sống ở nơi khác. Riêng đối với con, những viên đá 
này sẽ rất có ích. 


Mắt Stephany nhòa đi, không biết nói gì hơn, chị chỈ im lặng gật 
đầu. 


- Gòn điều này nữa Tara ạ, khi tới Darvin con đừng có ngại mặc cả 
nhé. Đừng để người ta bịp mình. 


Chiếc xe tải đã tới gần, làm tung lên từng đám bụi lớn. Với phong 
thái lịch sự kiểu xưa, Dave bỏ chiếc mũ phong trần của mình 
xuống: 


- Vậy là vĩnh biệt con, Tara nhé. Hay làm ơn giúp ta điều này nữa: 
nếu có người nào đó có ý định tìm ta thì con chớ có bảo là ta ở đây 


nhé. Và con cũng đừng quay lại đây tìm ta. Con cứ ra đi đừng 
ngoái lại, đừng nhớ tiếc gì cả, được chứ con? 


- Vâng ạ - chị cười qua làn nước mắt. 
Chiếc xe tải dừng lại, trùm lên họ một lớp bụi mồng. 


- Vĩnh biệt bác Dave! - Chị nói, gắng hết sức để ghìm nước mắt - 
Xin cảm ơn bác về tất cả mọi điều. 


- Tara, nhớ nhé - Ông gọi với theo chị - Cho một điều gì đó - Hoặc 
là cho ai đó. Rồi con sẽ biết được là cho ai và cho điều gì. 


Người lái xe tải tổ ra mừng vì có khách đi cùng; dọc đường có 
người để nói chuyện cho đỡ buồn tẻ. Mặc dù phải tập trung hết 
tâm trí để giữ cho chiếc xe dài dằng dặc của mình bám vững mặt 
đường ở những đoạn cua gấp anh ta đã kịp liếc mắt nhìn người 
đàn bà mấy lần: mà những gì anh ta trông thấy đều hợp sở thích 
cả. Khi ngồi vào ca bin chị đã cố giấu khuôn mặt dị dạng của mình 
bằng cách đội nghiêng chiếc mũ. Chị ngồi ở tư thế mà người lái xe 
chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt lành lặn của chị đang chìm đắm 
trong một nỗi buồn mà anh ta không thể nào hiểu nổi. 


- Cô làm gì ở đây một thân một mình thế? - Anh ta hỏi - Hỏng xe 
có phải không? 


Chị gật đầu. 


- Gì chứ chuyện đó thì khỏi lo - Anh ta nói tiếp - Tôi sẽ chở cô đến 
tận Darvin. Tôi rất mừng vì có bạn cùng đi hơn nữa, lại là bạn gái. 


Không có tiếng trả lời. Người lái xe có đủ kinh nghiệm trong việc 
tán tỉnh phái yếu nên quyết định nói thẳng, không vòng vo gì nữa: 


- Chúng ta có thể tán chuyện với nhau rất vui vẻ, cô em ạ. Đường 
đến Darvin nào phải là ngắn ngủi. Thiếu gì cách tiêu khiển cho đỡ 
buồn chán. - Anh ta im lặng, rồi đặt tay lên đùi chị, véo mạnh một 
cái - Chúng ta có thể tiêu khiển thời gian một cách tuyệt vời. Anh 
ta ngạc nhiên thấy cơ bắp của chị co rúm lại và trở nên cứng như 
sắt dưới tay mình. Chậm rãi một cách cố ý, chị từ từ quay mặt 
sang phía người lái xe. Trông thấy khuôn mặt dị dạng của chị, nụ 
cười sỉ tình trên mặt anh ta lập tức biến mất. Bây giờ anh ta chỉ 
cảm thấy xấu hổ, giận dữ và thất vọng. 


- Thế có nghĩa là đến tận Darvin - Cuối cùng, anh ta nói vậy. 


Ở sân bay Darvin, người bán vé bỗng chú ý tới một phụ nữ ăn mặc 
lịch sự đang chậm rãi bước vào phòng vé mắt nhìn quanh như thể 
chị ta chưa thật tin rằng đây chính là nơi mình cần đến. Không 
giống những người đàn bà Úc khác, chị ta đội một chiếc mũ lông 
có lớp chàng mạng khá dày che kín mặt. Chị ta bước tới gần quầy 
bán vé với dáng đi thẳng căng như thể vừa trải qua một tai nạn 
nặng nề. Có thể vì thế mà chị ta đeo mạng che mặt chăng? - Người 
bán vé nghĩ thầm. Nhưng dù sao đi nữa thì chị ta cũng có một nét 
gì đó thật lôi cuốn và hấp dẫn. 


Chị dừng lại giữa phòng bán vé để xem bảng giờ bay, sau đó tiến 
đến bàn của anh ta. 


- Xin ông bán cho một vé đi Town Svin - giọng chị cất lên rất trầm 
và nghe khàn khàn lạ tai. 


- Thưa bà, vé một chiều hay hai chiều ạ? 


Người đàn bà ngập ngừng rồi trả lời: 


- Một chiều thôi. 


Người bán vé bấm máy tính rồi thông báo giá vé với người đàn bà. 


- Xin bà cho biết họ tên. 


Người đàn bà chưa trả lời ngay. Chị mở túi xách để lấy tiền. 
Người bán vé vô cùng sửng sốt khi thấy túi chị đầy ắp đô la. Chị 
ngẩng lên, không chú ý tới về mặt của anh ta và kiêu hãnh trả lời: 


- Tên tôi là Tara Wells. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 6 


Ngồi trông máy bay, Tara Wells thở phào nhẹ nhõm. Chị cởi giầy 
ra bỏ dưới gầm ghế phía trước, nhắm mắt lại và ngả đầu trên ghế. 
Vai trò người đàn bà vô danh đeo chàng mạng không làm cho chị 
thích thú tí nào. Nhưng như thế vẫn còn hơn chịu đựng những ánh 
mắt sợ hãi, thương xót hoặc những cái nhìn phỉ báng công khai từ 
mọi phía đổ vào mình như khi chị thử đi ngoài phố mà không che 
mặt. 

Còn nay mai... Chị nghĩ về cuộc sống tương lai của mình, nét mặt 
chị trở nên cứng rắn và cương quyết như nét mặt của người phụ 
nữ mang tên Stephany Harper trước đây. 


Sau khi rời khỏi túp lều của Dave, chị đã trải qua một con sốc tình 
cảm dữ dội, sau đó chị thấy mình như một quả chanh bị vắt hết 
nước, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình mạnh mẽ cứng rắn 
hơn nhiều. Suốt dọc đường đến Darvin, ngồi trên chiếc xe tải, chị 
tưởng như mình đang ở trong một giấc mơ khủng khiếp. Trong trí 
nhớ của chị những chỉ tiết của tai họa mà chị vừa trải qua vụt lóa 
lên, gợi lại những đau đớn khôn cùng. Tia chớp đầu tiên hiện lên 
trước mắt chị, khi chiếc xe tải khổng lồ đi qua một đoạn khe nhỏ 
chảy qua đường, cách chỗ người lái xe cho chị lên đi nhờ một 
quãng không xa lắm. Khi những đám nước do bánh xe làm tung lên 
bắn vào cửa kính. Tara rụt tay lại và thét lên ; chị tưởng nước sẽ 
tạt vào mặt, phủ đầu, té vào mắt và tràn vào miệng mình. Chị thở 
dốc và run lên cầm cập cố gắng lắm chị mới trấn tĩnh được. Thấy 
ánh mắt tò mò của người lái xe nhưng chị không tài nào đủ sức để 
giải thích cho anh ta hiểu được. 


Sau chỉ tiết đầu tiên ấy, những hồi ức khác nhau, cứ từ từ như 
những tên trộm trong đêm vắng, lần lượt hiện về không thương 
xót. Chị nhớ lại ánh hoàng hôn trên đầm lầy, cẩm thấy như dưới 
chân mình là đáy con thuyền gỗ, trên tay chị là chiếc máy ảnh... 
Vừa uống nước vừa ngoi lên mặt đầm, chị trông thấy đôi mắt lạnh 
lùng của kể sát nhân Greg! Chồng của tôi! Lạy Chúa! sau lưng y là 
người đàn bà mặt tỉnh bơ và ngồi im như khúc gỗ khi chị cất tiếng 
kêu cứu! Rồi sau đó chị cảm thấy một cơn đau khủng khiếp do 
những lưỡi dao cạo gây nên, cái đau ấy cào xé cánh tay chị, rồi 
máu nóng xối ra từ vết thương trên mặt, chị cảm nhận được làn 
nước mà chị từ từ chìm xuống, cuối cùng là đêm đen và sự quên 
lãng... 


Trong khi chiếc xe tải chạy trên con đường xuyên qua sa mạc 
phương Bắc, chị đã chắp nối từng mẩu hồi ức rời rạc thành bức 
tranh toàn vẹn về cuộc sống trước đây của mình. Cho đến khi xe 
tới Darvin chị đã nhớ lại chắc chắn rằng trước đây chị là Stephany 
Harper. 


Nhưng Stephany Harper không còn nữa. Chồng chị muốn chị chết, 
và đã giết chị. Cả người run lên trong cơn nức nở, chị nhận rằng, 

giờ đây, chị là một người đàn bà không có khuôn mặt, không tên, 

không có cả quá khứ. Chồng chị đã cướp hết tất cả những thứ ấy 
rồi. Bây giờ chị không là ai, không là cái gì cả. 


Cùng với những mẩu hồi ức nhảy nhót trong đầu, giọng nói của 
Dave vang lên như một sự trớ trêu cay đắng". “Con được cứu sống 
vì một cái gì đó, hoặc cho một ai đó". Được cứu sống ư? Để trở về 
với chồng, kẻ gây ra tai hoạ cho chị chăng. Chị mỉm cười phẫn nộ, 
bộ mặt méo mó của chị co rúm lại đau xót. Đừng hòng! Hắn sẽ 
không có được cơ hội để giết ta một lần nữa đâu!”. Chị được hồi 
sinh ư? Để làm gì? Tại sao số phận lại gỡ chị ra khổi móng vuốt 
của thần chết làm gì. Giá cứ để chị chết đi vẫn hơn bắt chị phải 
chịu đựng nỗi đau này? 


Chị kinh tổm tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay và ném nó xuống 


đường. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chị lặp đi lặp lại câu hỏi đó khi 
ngồi trong ca bin chiếc xe tải. Sự đau đớn khôn cùng và cơn giận 
dữ tột độ vò xè tâm can chị. Tại sao hở Greg! tôi đã từng yêu anh 
đến nỗi khó có người đàn bà có thể yêu đến thế. Tại sao anh lại 
mong cho tôi chết đi? Tại sao anh căm thù tôi đến vậy? Chị đắm 
mình trong vực thẳm của đau buồn và oán hận cho đến khi chạm 
tới đáy vực để tìm thấy sợi chỉ nhỏ cứu mạng. Níu lấy sợi dây đó, 
chị dần dần trấn tĩnh lại. Ta được cứu sống để làm một điều gì 
đấy - chị phẫn nộ nghĩ thầm - Chính Dave đã nới với ta điều đó. 
Chắc có lẽ ta được cứu sống để tìm hiểu xem vì lẽ gì? Rồi tiếp đó 
thì sao? Câu trả lời không phải chờ:lâu; Báo thù! Ta phải trừng 
phạt hắn! Chị thầm tính những cách trả thù. Tuy thế đầu óc chị 
vẫn sáng suốt và lạnh lùng. Chị thoáng nghĩ phải báo cảnh sát 
nhưng lập tức từ bỏ ý định đó. “Như thế thì vẫn chưa đủ - Chị 
nghĩ - Nếu thế thì ta sẽ không bao giờ biết được vì lẽ gì. Mà ta rất 
cần phải biết! Ta nhất định phải biết!. 


Người đàn bà xuống xe ở Darvin lảo đảo lê bước như vừa trải qua 
một trận đau ốm kéo dài. Chị cảm thấy như từng tế bào thần kinh 
của mình đang bị bóc trần ra. Tuy nhiên trong thâm tâm chị cảm 
thấy một cốt lõi sắt thép: Giờ đây chị đã có một mục đích, và sự 
cảm nhận ấy đã đem lại cho chị sức mạnh cần thiết để giúp chị 
vượt qua bất kỳ thử thách nào. Chị rất cần sức mạnh ấy, bởi đó là 
thứ duy nhất chị còn giữ được. Chị biết rằng đối với chị thế là đủ 
lắm rồi. Chị trải qua thử thách đầu tiên khi bán những viên hồng 
ngọc của Dave lấy tiền mặt. Chị buộc mình phải vào tất cả những 
trại lính cũ mà bây giờ là những cửa hàng của những người buôn 
đá quý, vàng bạc để định giá món hàng, chịu đựng những ánh mắt 
tò mò, những câu lục vấn thô lỗ để tránh bán hớ. Đến cuối ngày, 
chị hoa cả mắt vì mệt mỏi. Trong tiệm kim hoàn, nơi cuối cùng chị 
quyết định bán, chị bị một cơn sốc và phải chạy vụt ra ngoài để 
thở khí trời. Người chủ tiệm lo lắng đuổi theo chị. 


- Ê, bà kia - ông ta gọi - Chưa lấy tiền đã vội chạy đi đâu đấy. Mấy 
viên đá của bà tốt lắm - Bà có bị làm sao không? 


Chị từ chối sự giúp đỡ của ông ta, cầm lấy tiền và bổ đi, cảm thấy 
hình như sức lực mình sắp cạn. Số tiền nhận được vượt quá mức 
tưởng tượng của chị. Đến khu buôn bán vàng bạc này như kẻ hành 
khất không có một xu dính túi, ra khỏi nơi đó chị đã có trong tay 
một khoản tiền lớn, đủ giúp chị làm bất cứ điều gì. Ta có thể bắt 
đầu sự nghiệp mới được rồi, - Chị nghĩ. Sự nghiệp mới của riêng 
ta, của "Tara Wells. 


Xuồng máy cập bến Orphey, một đảo nhỏ giữa đại dương xanh 
rờn bóng dừa, với những bãi tắm cát trắng ngời lên dưới ánh mặt 
trời nhiệt đới, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn niềm nở đón khách. 
Một phụ nữ nhỏ nhắn từ ngôi nhà lớn, tay cầm chiếc ô sặc sỡ, vội 
vàng giúp Tara bước lên bờ. 


- Xin chào mừng chị đã đến bệnh viện của bác sĩ Marsall! 


Người đàn bà chừng năm mươi tuổi, nở nụ cười thân ái, niềm nở 
chào đón Tara. 


- Tôi là Elisabeth Maysen, hay cứ gọi tắt là Lizzie cũng được. Còn 
chị là Tara có phải không! 


- Vâng. 


- Bác sĩ Marsall đang bận khám cho bệnh nhân, nên không thể ra 
đón chị được. Tôi là nhân viên của ông ấy. Làm sao mà chị đến 
được đây. 


- Tôi đọc báo, thấy có nói đến bệnh viện này. Tôi đến đây bởi vì... 
nếu tôi không nhầm thì ở đây chuyên giải phẫu... chỉnh hình? 


- Đúng đấy Lizzie vui về trả lời. Bác sĩ Marsall nổi tiếng toàn quốc 
về lĩnh vực này. Ông ấy được một bà cô họ để lại cho một gia tài 
lớn. Nhẽ ra có thể sống an nhàn, nhưng ô ông ấy lại mở bệnh viện 
tư này, chữa bệnh cho thổ dân không lấy tiền. Ông ấy là một 
người như vậy đó. 


Lizzie dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ và mở cửa: 


- Đây là nhà của chị. 


Đó là một ngôi nhà nhỏ có phòng khách với bộ bàn ghế bằng mây, 
phòng ngủ và khu vệ sinh rất tiện lợi dành cho một người. Cách 
ngôi nhà không xa lắm có một bể bơi. Một số bệnh nhân đang bơi 
lội, một số khách chậm rãi dạo chơi trên bờ, nhiều người quấn 
băng đi khập khiễng, hoặc què tay, cụt chân. "Đại hội những người 
trên ghế, - Tara cay đắng- nghĩ thầm, - cầu Giời cho ta được rời 
khỏi đây càng nhanh càng tốt". 


Bác sĩ Marsall lập tức khám cho bệnh nhân mới của mình. Ông là 
một người đàn ông cao lớn, nét mặt hiền hậu. Thấy chị có vẻ lo sợ, 
ông không hỏi han dài dòng mà tiến hành khám ngay, dùng kính 
lúp xem xét kỹ những vết sẹo trên mặt, trên cổ và trong người chị. 
Thỉnh thoảng ông lại ghi chép điều gì đó vào sổ. 


Cuối cùng, ông ngẩng lên và nhìn chị bằng cặp mắt hiền hậu. 


Tara ngần ngừ. 


- Tôi biết là chị nói rất khó khăn, vì dây thanh quản bị tổn thương 
nặng. Nhưng tôi rất cần biết điều gì đã xảy ra với chị. 


- Đó là một tai nạn giao thông. 

- Lâu chưa? 

- Cách đây chừng sáu tuần lễ. 

Bác sĩ biết chắc là chị ta nói dối. Nhưng ông vẫn hỏi tiếp. 
- Ghị có thể kể rõ hơn được không? 


- Một ông già bạn tôi, có quen những người thổ dân và học được 
những bài thuốc của họ, đã chữa cho tôi bằng loại keo gì đó làm 
từ đất sét với phấn hoa dại. 


- Ở đây chúng tôi cũng sử dụng loại thuốc đó. Ông già kia có lẽ rất 
thành thạo nghề y, xương hàm của chị bị vỡ nhưng bây giờ đã 
lành lại rồi. 


Tara vội nói: 


- Tôi muốn ông giúp cho để có được một bộ mặt dễ coi. Hơn thế 


nữa, tôi muốn trở thành một người khác hẳn - Thành một người 
đàn bà hoàn toàn mới lạ. 


Trên đảo Orphey, giữa cảnh rừng nguyện thuỷ, Tara cảm thấy 
mình chẳng khác nào Eva nơi vườn thiên đường, yên ổn và thanh 
thắn. Có được cảm giác đó, bên cạnh tác động của thiên nhiên, 
công lao lớn thuộc về bác sĩ Marsall. Càng gần ông, Tara càng thấy 
rõ rằng sự quan tâm săn sóc của Marsall với bệnh nhân không chÏỈ 
đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là bản tính nhân hậu 
của ông, là lòng thương cảm đối với những người đang cần đến sự 
giúp đỡ. Một lần Tara bắt gặp ông đi đánh cá về đang loay hoay 
kéo chiếc xuồng cao su lên bờ. Chị định bỏ đi thì ông lên tiếng: 


- Khoan hãy về, chị lại đây đã. 


Tara miễn cưỡng lại gần - ông kiêu hãnh chỉ cho chỉ xem hai con 
cá lớn. 


- Chị xem, kết quả của hai giờ lao động đấy. Ở đây, giải trí bằng 
cách đi đánh cá có một ý nghĩa thực tế là tiết kiệm được tiền mua 
thức ăn cho bệnh nhân. - Ông đưa tay chỉ quanh mình - chị thấy 
phong cảnh Orphey thế nào? 


Tara đưa mắt nhìn quanh, đầu óc chị trống rỗng, đã từ lâu chị 
không chuyện trò với ai cả. 


- Tôi thấy cũng dễ thương . 


- Chị biết không, tôi rất tự hào về hòn đảo này của mình. Đó là nơi 
chữa bệnh tuyệt vời, đặc biệt là đối với các bệnh nhân của tôi. À, 
quê chị ở vùng nào? 


- Tôi sinh ra ở một vùng thôn quê, xa lắm. 


- Còn tôi là dân thành phố. Gia đình chị có đông không? 


- Tôi chẳng còn ai cả. 


- Thôi được tôi sẽ không hồi chị những câu hỏi tương tự với điều 
kiện chị không gọi tới một cách trịnh trọng là “bác sĩ Marsall nữa" - 
Hãy gọi tới là Dan thôi nhé. 


“Dan" - Chị thầm nhắc lại tên đó vài lần - Cái tên thật hợp với 
người đàn ông da sạm gió biển, mặc quần soọc và may ô đang tươi 
cười đứng trước mặt chị. 


Được thôi, tôi sẽ gọi anh là Dan "Không hiểu điều gì đã xảy ra ra 
với chị ta?" Dan nghĩ. Là người rất nhạy cảm với tai họa của người 
khác, ông đoán biết Tara đang có điều gì rất đau khổ. Nhiệm vụ 
của ông là phải dùng chế độ ăn kiêng, thể dục chữa bệnh và bơi 
lội để đem lại trạng thái bình thường cho cơ thể chị, rồi sau đó 
làm giải phẫu chỉnh hình. Cần phải chuẩn bị tỉnh thần cho chị. Tối 
hôm đó, sau khi nghiên cứu những tấm phim chụp hình xương sọ 
của Tara, ông làm nhiều mẫu mặt bằng thạch cao để lựa chọn. 


Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi xảy ra tai họa, Tara ngủ say và 
không mơ thấy Greg. Thay vào. đó, một khuôn mặt đàn ông với đôi 
mắt nâu hiền và nụ cười cởi mở hiện lên hỏi chị có cùng đi đánh 
cá không... 


Theo ý kiến của nhiều người Hunters - hill là khu phố cổ rất đẹp 
của Sidnây - Tuy nhiên, đối với Jilly ngôi biệt thự lớn tráng lệ mà 
ä đang sống với chồng, quả là một nhà tù không hơn không kém. 
Sau khi ả từ Eden trở về, Philip vốn trước đây đã bận bịu lại càng 
bận bịu hơn, dường như ông muốn tạo cho ả điều kiện để ở nhà 
một mình. Cả hai người không nói một lời nào về cái chết của 
Stephany. Sau cái đêm khủng khiếp đó, lúc nào Jilly cũng bị ám 
ảnh bởi cặp mắt cầu khẩn tuyệt vọng của Stephany trước khi bị 
con cá sấu dìm hẳn xuống nước, và tiếng kêu thất thanh: "Jilly cứu 
tôi với" nhưng ả cầu cho Stephany chết đi, bởi càng ngày ẳ càng 
say mê Greg. Ả ghen tức với những người trong gia đình Harper. 
Thật bất công! Họ cầu gì được nấy. Jilly nghĩ về người cha đã tự 
sát sau khi hợp đồng của ông với Max Harper bị thất bại. Sau vụ 
đó Max Harper kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Rồi ả bắt bạn 
với Stephany. Stephany lớn - tuổi hơn, chân thành và tốt bụng hơn 
Jilly. Chị thật trái ngược với người cha lạnh lùng sắt đá và ích kỷ. 
Chị thật lòng quý Jïlly. Còn tình cảm của Jilly với chị thật phức 
tạp. Ả vừa yêu quý, vừa ghen ghét, vừa căm giận bạn. Ả ghen ghét 
Stephany vì chị giàu có và vì chị kiếm được gã chồng điển trai. 
"Greg” - ả lặp đi lặp lại cái tên đó như một cái máy và nhớ lại 
những điều y bắt ả học thuộc lòng: Stephany chết vì một tai nạn 
rỦi ro, cô ta tự ngã xuống nước. Giờ đây Jilly như phát rồ vì cô 
đơn và ham muốn điên cuồng mà không có cách gì thỏa mãn. Ả 
nức nở khóc và lẩm bẩm nguyền rủa. Chai rượu uống đở trên 
bàn... Ả vung tay về phía đó. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 7 


- Sắp đến lúc bác sĩ phẫu thuật cho chị rồi đấy. Chị đã sẵn sàng 
chưa! 


— Lizzie vừa xoa bóp cho chị vừa hỏi. 

- Chưa, có lẽ là chưa, Lizzie ạ 

— Tara thành thật trả lời. 

- Chị không tin tưởng bác sĩ chăng?- Ông ấy là người tốt. 


- Dan không đơn thuần là một bác sĩ. Ông ấy là một con 
người tuyệt vời. Chị biết không, một lần tôi hỏi vì sao ông sống 
độc thân mãi, ông ấy trả lời là cũng mấy lần ông ấy có ý định cưới 
vợ. Nhưng không lần nào thành công. Chị thấy đấy. Ở đây phong 
cảnh đẹp, quả là một nơi nghỈ mát tuyệt vời. Nhưng chung quanh 
toàn là những bệnh nhân tàn tật, bác sĩ chăm sóc họ hết cả thì giờ 


- Dan hoàn toàn quên mình vì công việc 


- Chưa có người đàn bà nào tự nguyện gắn cuộc đời mình với ông 


ấy.Lắng nghe Lizzie, Tara cựa quậy người dưới tay bà. 
- Chết, tôi không làm chị đau chứ? 


- Ô không, không sao. 


Tara vội vàng đáp.Tara quả là chưa sẵn sàng để làm phẫu thuật, 
bởi vì chị không biết mình có chấp nhận được kết quả của ca mổ 
không? Bề ngoài cơ thể chị đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Thực hiện 
chương trình điều trị của Dan, hàng ngày chị tập luyện, ăn kiêng 
với thức ăn chủ yếu là cá và hoa quả tươi. Thậm chí, chị bắt đầu 
khắc phục nỗi sợ hãi đối với cái bể bơi. Nỗi sợ hãi đó chính là 
chiếc chìa khoá giúp cho Dan khám phá bí mật về người nữ bệnh 
nhân mà càng ngày ông càng thấy quý mến. Một lần Lizzie thuyết 
phục Tara đến bể bơi xem một cậu bé cụt tay biểu diễn trò bơi lội. 
Dan phát hiện ra rằng khi cậu bé kiêu hãnh đập nước tung 
toé bắn cả vào người xem thì Tara bất giác lùi lại theo bản năng 
với vẻ kinh hoảng hiện rõ trên mặt. 


- Chị không sao chứ?Ngay lập tức Tara trấn tĩnh lại: 
- Không sao, có điều, tôi vẫn thường... sợ nước. 

- Ö thế thì phải có giải pháp gì đó, 

- Ông nói vui. 


- Bơi lội là một khoản bắt buộc trong chương trình điều trị 
của chúng ta. Chúng tôi sẽ giúp đỡ chị. 


Thế rồi họ giúp Tara làm quen với nước, lúc đầu chị chỉ ngồi trên 
bờ, dùng hai chân nghịch nước, bây giờ Tara đã có thể ngâm mình 
trong bể mà không cảm thấy sợ hãi. Dan hứa bao giờ mổ xong sẽ 


tập bơi cho chịỊ.Tara hàng ngày lục lọi tài liệu tra cứu của bệnh 
viện, gửi mua mỹ phẩm và các bộ tóc giả trong thành phố để hoá 
trang thử, cuối cùng chị chọn được mẫu mặt thích hợp và giải 
thích để Dan hiểu rõ yêu cầu của mình. Chị muốn làm thế nào đó 
để càng ít giống Stephany càng tốt. Có một bộ tóc giả làm chị 
giống hệt Stephany vừa đội vào chị đã phát hoảng, vội vàng bỏ ra. 
Nhưng chị cẩn thận cất bộ tóc ấy, “để thỉnh thoảng nhớ lại trước 
đây Stephany có bộ mặt thế nào?” - Chị nghĩ. 


Buổi chiều, trước ngày mổ một đêm, chị một mình đi bộ ra bờ biển 
vắng, để rồi trầm ngâm với những ý nghĩ của mình. Đang 
đắm mình trong suy tưởng, bỗng chị nghe giọng nói của Dan vang 
lên từ sau lưng. - Chị cho phép tôi ngồi chung với chứ? Lizzie bảo 
tôi là chị vừa ra đây.Ông ngồi xuống bên cạnh và nhìn chị bằng đôi 
mắt hiền hậu mà nghiêm nghị. Cái nhìn của ông đầy thông cảm. 
Gió vờn nhẹ trên tóc ông. 


- Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng. Tôi muốn nói thẳng với chị 
một điều... bao giờ tôi cũng thẳng thắn với bệnh nhân của mình. 
Chị phải biết rằng, một khi chúng tôi dù đã làm phẫu thuật cho chị 
thì, sẽ không có đường để quay lại nữa mà cũng không có gì để 
đảm bảo là sẽ thành công mỹ mãn. Tôi không phải là ông thánh, 
mặc dầu Lizzie khẳng định điều đó.Ông im lặng, nhẹ nhàng cầm 
lấy tay chị và giữ yên trong bàn tay mình. Tara cảm thấy như được 
tiếp thêm sức lực. Chị nói: 


- Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Dan ạ. Tôi đã sẵn sàng. 


những đều nhận thấy hình như thần kinh của ông rất căng thẳng, 
không giống như thường ngày, khi ông mổ những bệnh 

nhân khác. Đến cuối cùng, khi ca mổ kết thúc, ông tháo đôi găng 
cao su ra, thấy hai tay ông run rẩy vì mệt mỏi. Suốt bấy nhiêu năm 
làm bác sĩ, chưa bao giờ ông có hiện tượng như vậy. Vài tiếng sau, 
khi đã tắm rửa và nghỉ ngơi. Dan vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện 
đó. Câu giải đáp thật đơn giản: đối với ông, bệnh nhân này rất 
quan trọng, quý giá hơn tất cả. Thế mà ông có biết gì về chị ta 
đâu! Cố nén xúc động, ông nhấc máy điện thoại: 


- Alô, tôi là bác sĩ Marshall gọi từ đảo Orphey đây. Cho tôi được 
nói chuyện với thiếu uý Johneson. 


Trong khi chờ nối máy Dan nghe rõ tiếng tim mình đập trong buổi 
đêm yên tĩnh.- Alô, Sam đấy à, Dan Marshall đây. Anh có thể giúp 
tôi về trường hợp mất tích không. Ô không, không, không phải là 
bạn tôi. Đó là một nữ bệnh nhân. Có một thời gian chị ta bị mất trí 
nhớ. À vâng, tất nhiên, chiều cao khoảng năm phút tám đuyma, 
cân nặng khoảng một trăm ba mươi phuntơ, tóc hung, mắt 
xanh da trời...Đêm ấy, khi đi thăm bệnh nhân, ông xem lại y bạ 
của chị lần nữa “Em là ai! - ông thầm hỏi thân hình quấn băng 
đang nằm mê man bất động - Chính em có biết em là ai không? 
hở Tara!” 


% % % 


Greg Marsdan không cẩm thấy chút phân vân nào khi cho xe chạy 
trên con đường cao tốc đến Hunters - Hill. Y tin tưởng rằng y đã 
hành động một cách thông minh và thận trọng. Sau một khoảng 
thời gian như thế, một cuộc viếng thăm nhà bạn gái tốt nhất của 
vợ mình chắc chẳng gây cho ai nghi ngờ. Thật thương hại cho 
Philip, ông ta lại đi New York. Greg cười khẩy, hắn cho chiếc Rolls- 
Royce phóng rất nhanh lướt qua khu vực phụ cận buồn tẻ của 
Sydney. 


- Trời đất ơi, Gregl 


- Vừa nghe có tiếng ô tô từ con đường trước nhà vọng lại, Jilly đã 
bay ra khỏi nhà. 


- Ê, cô bé, để anh tắt máy đã nào. 

- Ôi, Greg em nhớ anh quá! Chút nữa thì em phát điên vì cô đơn. 

Greg nhìn ả. Quả thật về ngoài của ä có cái gì đó điên dại, khuôn 
mặt mèo hình trái tim của ả đỏ lên, đôi đồng tử nở rộng ra trong 
mắt vẻ hơi điên dại đó làm Greg rất thích. Y bắt đầu thấy thèm 


muốn. Y nhìn quanh. Ngôi nhà lớn hoàn toàn khuất sau những tán 
cây rậm rạp sẽ chẳng ai nhìn thấy gì sất. Y thò tay và lướt mu bàn 
tay trên ngực ả. Sau đó, y ôm lấy eo ả kéo lại ghì thân thể mình 
vào chỗ mềm bên trên hai đùi ả. Jilly cảm thấy rõ cơn dục vọng 
sôi sục của y và ả suýt rên lên vì thèm muốn. 


- Chúc mừng em đã trở về, 
— Greg nói. 


- Chúng ta vào nhà đi. 


% % % 


Dan cho phép mình được tự hào vì lần mổ thứ nhất cho Tara đã 
thành công mỹ mãn. Thế nhưng kết quả đó chỉ mới là cơ sở cho 
đợt mổ tiếp theo. Khi ấy mới là lúc tạo nên khuôn mặt mới. Khí 
hậu thần tiên ở đảo Orphey quả là thích hợp để cho vết mổ chóng 
lành. Nhưng nóng bức như thế này mặt mũi quấn đầy băng thì 
thật bất tiện. Đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nhưng sự gan 
góc của Tara làm cho ông vô cùng xúc động. 


- Gó đau lắm không?- Một lần ông hỏi chị. 
- Cũng hơi hơi đau. 


- Chị nói cứng thế thôi, chứ tôi biết là đau khủng khiếp. 

Chị nằm yên không động đậy. 

- Điều quan trọng là phải ngủ yên. Tôi sẽ bảo Lizzie mang đến cho 
chị một ít thuốc giảm đau. 

BỊ cách ly với thế giới bên ngoài bởi bức tường trắng của băng 
gạc, Tara vẫn nghe rõ trong giọng ông sự quan tâm đặc 
biệt đối với chị 


- “Ông ấy không hờ hững với mình”. - Chị nghĩ bụng và 
một mầm vui sướng nhỏ nhoi, nảy nở trong lòng chị. Y nghĩ đó 
nghìn lần có tác dụng hơn bất kỳ thứ thuốc giảm đau nào. 


Giai đoạn giải phẫu thứ hai bắt đầu. Bây giờ đối với Tara, ngày và 
đêm chìm trong màn mây ấm áp, những cơn đau nối tiếp những 
đợt mê man triền miên. Có khi chị thấy mình còn nằm trong túp 
lều của Dave, chị lẩm bẩm và khóc trong mơ. Mỗi lần như vậy, khi 
tỉnh lại chị đều thấy Dan bên cạnh, đang đọc bệnh án của chị, 
hoặc đang xem mạch cho chị. Sau những cơn ác mộng, sự hiện 
diện của ông đem lại cho chị sự yên ổn về tỉnh thần, trong ánh 
sáng lờ mờ của đêm nhiệt đới, ông thường đi thăm bệnh nhân và 
bao giờ cũng vậy, ông đến phòng chị sau cùng để ngồi lại lâu hơn 
bên giường chị. Những lúc đó, chị hiểu rằng sự đau đớn mà chị 
đang phải chịu đựng chính là cái giá mà chị phải trả, để trở thành 
một “tôi” mới mẻ. “Ta sẽ trở thành người mà ta muốn” - Chị kiêu 
hãnh nghĩ vậy. Chị sẽ trở thành người đàn bà với khuôn mặt mới, 
sẽ làm lại cuộc đời - Hãy cứng rắn! Phải cứng rắn mới được! 


Khi sắp sửa tháo băng, Dan còn nóng nảy, hồi hộp hơn cả Tara— 
kết quả điều trị thật tuyệt vời. Điều ông lo lắng là không biết Tara 
sẽ phản ứng thế nào trước khuôn mặt mới của mình. Chị chưa hề 
được nhìn thấy mặt mình, vì từ khi mổ xong chị bị quấn băng kín 
mít. Buổi chiều trước hôm tháo băng, ông dẫn chị đi dạo. Trước 
mắt họ, hoàng hôn trải màu xanh tím trên mặt biển, vào chân họ. 
Dan ngồi im lặng rất lâu. 


- Tara, ngày mai chúng ta sẽ tháo băng - Cuối cùng ông lên tiếng — 
Tôi muốn chị chuẩn bị trước tỉnh thần để đừng bị xúc động đột 
ngột.Chị nín thở lắng nghe. 


- Khi tháo băng ra, chị sẽ thấy một khuôn mặt lạ, trên đó chỈ còn 
đôi mắt là của chị. 


“Một khuôn mặt lạ...” Câu nói đó cứ luẩn quẩn trong đầu chị suốt 
cả đêm. Sáng hôm sau, khi chị vừa tỉnh dậy, Dan đã đến ngôi nhà 
nhỏ của chị. 


- Chị có ngủ được không? 
- Tôi ngủ không được yên lắm. 
- Tôi cũng thế 


- Rồi ông đột ngột nghiêm giọng - chúng ta bắt đầu làm ngay 
nhé.Tara ngồi căng thắng trên chiếc ghế mây, chờ đợi, Dan kéo 
chiếc bàn con đến gần, đặt dao kéo lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh chị 
và bắt tay vào việc. Ông dùng kéo cắt lớp băng ở ngoài và thận 
trọng gỡ từng lớp gạc. Tara ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, 
nhưng khi cảm thấy hơi thở của ông trên má mình, chị hiểu rằng 
những lớp băng đã được tháo hết. Chị nghe thấy giọng Dan như từ 
nơi nào đó xa xăm vọng lại. 


- Ghị phải biết rằng tôi không hề biết chị trước khi xảy ra tai nạn, 
không biết khuôn mặt và giọng nói của chị như thế nào. Cho nên 
tôi chỉ cố gắng thực hiện các yêu cầu của chị. Bây giờ chị có thể 
mở mắt được rồi đấy.Chị mở mắt ra, Dan cầm chiếc gương trước 
mặt chị. Chị xúc động quá không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt 
của người trong gương quả là đẹp một cách kỳ lạ, không còn bóng 
dáng của những vết sẹo. Thậm chí cái nhìn buồn rầu, lo lắng, đặc 
trưng cho nét mặt Stephany cũng biến mất 


- Bây giờ, khuôn mặt của một thiếu phụ trẻ đang nhìn chị.Chị rụt 
rè đưa tay lên mặt, thận trọng sờ làn da mịn màng không một nếp 
nhăn tuổi tác. Nom chị trẻ ra hàng chục tuổi.- Nếu có thể...- Dan 
do dự nói,- Nếu chị thích thì xin hãy gật đầu một cái. 


Tara ngạc nhiên, mắt long lanh nhìn ông và hăng hái gật đầu. Dan 
phá lên cười và đập tay xuống bàn như đứa trẻ được cuộc. Cảm 
thấy tâm hồn nhẹ nhõm, lần đầu tiên Tara mỉm cười. Rồi chị khóc 
vì sung sướng và nhảy bổ vào ôm chầm lấy Dan. Không nói nên 
lời, họ nép chặt bên nhau, ngồi như vậy rất lâu trong yên lặng. Giờ 
đây, Tara thực sự bắt đầu một chương trình hành động mới. Trong 
vòng mấy tuần lễ liền, chị tập thể dục, khiêu vũ và cả học bơi. 
Đầu tiên chị tập cho mình bình tĩnh khi ở dưới nước, sau 
đó hoàn toàn tin tưởng vào làn nước trong xanh. Trước đây ch] 
chỉ thực sự cảm thấy thoải mái và tự do khi phi ngựa, giờ đây chị 
đã có cảm giác đó khi bơi dưới nước. Sau đợt tập bơi và khiêu vũ 
thân hình chị trở nên uyển chuyển tự tin... Chế độ ăn kiêng hợp lý 
làm chỉ gầy đi trông thấy. Cùng với việc làm mất đi trọng lượng 
thừa của cơ thể, chị đã xoá đi dấu vết của một Stephany vụng 
về, cục mịch ngày xưa.Trong ngôi nhà nhỏ của mình, Tara đọc báo 
chí và sưu tầm những mẩu tin những bài nhỏ viết về “sự kiện mất 
tích của chính mình, đại loại như bài “Cái chết của Lọ Lem giàu có 
vẫn là điều bí ẩn”... Khát vọng trả thù của chị không những không 
giảm đi mà trái lại càng ngày càng sôi sục. Chị đọc đủ loại báo chí 
xuất bản hàng ngày để nghiên cứu kỹ càng về các trào lưu mốt 
trong giai đoạn này. Chị xem kỹ những bức ảnh chụp những mẫu 
trang phục mốt nhất, thầm chọn để sau này mua quần áo mới. Lần 
đầu tiên có điều kiện để trau chuốt, chị thề rằng sẽ truy 
thu tất cả những gì trước đây chị đã bỏ qua. Cuộc họp của ban 
giám đốc hãng “Harper Mining” không diễn ra suôn sẻ. Thực ra thì 
sự suy giảm lãi suất trong hoạt động hàng năm qua không phải là 
lớn lắm. Tai hoạ là ở chỗ khác. Ngồi ở vị trí của mình ở đầu chiếc 
bàn gỗ sồi lớn, Bill Macmaster cố kìm mình và nhìn nguyên nhân 
gây ra những rắc rối. 


- Thôi được Greg. Có thể là chúng tôi chưa chú ý lắng nghe đúng 
mức những đề nghị của anh. Bây giờ chúng tôi sẽ nghe anh thuyết 
trình lại một lần nữa.Greg ném cho ông cái nhìn giận dữ rồi khinh 
bỉ qua những người đang ngồi quanh bàn. Một lũ bị thịt. Già cốc 
đế! Mặt y đỏ vì tức tối. Khi Stephany làm cho hắn trở thành thành 
viên ban giám đốc hãng, hắn nghĩ rằng hắn sẽ được đóng một vai 
trò thật sự đáng kể. Cuộc đời sẽ cho hắn cơ hội để trở thành không 
phải là một ngôi sao tennis về già mà là một cái gì đó có ý nghĩa 


hơn. Và hắn đã sẵn sàng đưa cả hai tay để chụp lấy cơ hội ấy. Y đã 
có những cố gắng đặc biệt khi ra sức tìm hiểu các hoạt động kinh 
doanh, nhưng y không vì thế mà dừng lại. Để cho bọn kế toán làm 
điều đó - Y nghĩ - Còn mình sẽ là người đưa ra “các phương 
hướng và kế hoạch hoạt động”. Quả thật đầu y đầy ắp những dự 
định. Những người ngồi xung quanh lịch sự nghe, thảo luận và 
cuối cùng gạt bỏ tất cả những gì y đưa ra. Kế hoạch cuối cùng của 
Greg cũng vừa chịu chung số phận đó. 


- Các ông đã nghe cả rồi, các ông cần biết thêm điều gì nữa?! 
- Y bùng lên 


- Những mỏ ở đó đang ngồi đợi được moi lên mặt đất. Chẳng có ai 
định làm điều đó cả. Chúng có thể trở thành của chúng ta mà 
chẳng tốn kém gì lắm. Vậy mà các ông cứ ngồi ì ra ở đây, không 
chịu nhúc nhắc chân tay. 


- Thế ông có chịu động não một chút để nghĩ xem tại sao các đối 
thủ của chúng ta không vồ vập những mỏ đó không? 


Câu hỏi đó của một thành viên ban giám đốc rõ ràng là để giễu cợt 
Greg. Bill thấy đã đến lúc phải kết thúc câu chuyện xuẩn ngốc này: 


- Greg chẳng lẽ anh nghĩ rằng mỗi người chúng tôi ở đây không 
suy nghĩ tí nào về việc khai thác những nguồn lợi đó. Vấn đề ở đây 
không phải là phương diện kỹ thuật, cũng không phải giao thông, 
vốn đầu tư hay lực lượng nhân công gì cả. Vấn đề là ở 

chính trị, anh hiểu chưa? Tình hình chính trị ở các vùng ấy không 
ổn định. Vào bất kỳ thời điểm nào cũng có thể bùng nổ... Nếu 
chính quyền mới được thiết lập sau những chuyển biến ấy, lại có 
chủ trương quốc hữu hoá các cơ sở công nghiệp thì “cốc mò cò 
xơi”, chúng ta trắng tay. Kế hoạch của anh chỉ là một sự 
phiêu lưu, không hơn không kém.- Xéo mẹ các ông đi! 


- Greg đứng bật dậy, đưa ánh mắt căm thù lướt qua ban giám đốc 


- Các ông chỉ là những thây ma.Rồi y bỏ ra khỏi phòng, không 
thèm nhìn ai.- Mary, cô gạch câu cuối cùng trong biên bản đi 


— Bill thản nhiên nói 


- Chúng ta tiếp tục cuộc họp, thưa các ngài. 


Mỗi một ngày trên đảo Orphey đến với Tara như một món quà mới 
rực rỡ, đầy niềm vui. Chị hiểu trong niềm vui đó người đàn ông có 
tên là Dan Marshall chiếm một vị trí rất lớn. Chị không 

nhận ra rằng chị đã quen với bóng ông đi lại giữa những dãy 
nhà, chị chờ tiếng bước chân của ông đi tới, để được thấy nét mặt 
ông với nụ cười rất đặc biệt. Sau mỗi buổi làm việc, ông lại dẫn 
chị đi dạo chơi, giữa cảnh rừng nhiệt đới thần tiên. Những khi đó 
nom họ chẳng khác nào A dam và Eva trước khi phạm tội ăn trái 
cấm.Buổi chiều, thường thường họ cùng ngồi với nhau bên 
bờ biển, nướng những con cá mà Dan bắt được và ăn với nhau. 


- Chị không từ chối dùng bữa tối với tôi chứ ạ?Bằng một cử chỉ 
trang nhã rất vui nhộn, ông giơ cao một con cá mà ông vừa săn 
được bơi lại gần chị. 


- Cho vàng tôi cũng không từ chối đâu 


- Chị trả lời ngay tức khắc với giọng trịnh trọng cố ý.Họ cùng lên 
bờ, ông nhóm lửa, bỏ tất cả vào cái tủ lạnh mi ni xách tay rồi lại 
ra biển, Dan thích nướng cá bằng vỈ và ông làm việc đó với về hào 
hoa hiếm có. Một lần Tara hỏi. 


- Có phải tất cả các bác sĩ đều là đầu bếp cừ không? 


- Một người đầu bếp vĩ đại như anh thì không đâu đào tạo được, 
chỉ có thể là thiên tài bẩm sinh thôi. 


- Thế nào em cũng phải tập nấu ăn mới được. 


- Anh tưởng cứ là phụ nữ thì ai cũng phải biết nấu nướng chứ? 
Tara bối rối im lặng. Làm sao chị có thể giải thích cho Dan biết chị 
không biết làm một việc gì cả, bởi vì xưa nay chị muốn 
điều gì đã có ngay người thực hiện. Dan vội chuyển chủ đề câu 
chuyện. 


- Nếu em muốn quay một con thỏ chẳng hạn, xin cứ điện cho anh. 
Còn anh, anh hạnh phúc biết bao nếu được thưởng thức quả trứng 
ốp lết đầu tiên do em tự rán.Đó là lần đầu tiên ông bóng gió nói 
đến tình cảm của mình đối với chị. Chị ngồi im không nói gì. 


- Chúa ơi! 


— Dan nói 


- Anh không hề biết rằng phụ nữ ngoài bốn mươi lại có thể đỏ 
mặt như vậy. Hay đấy chỉ là ánh phản chiếu của bếp lửa mà thôi! 
Tara không nhịn được, phá lên cười.Dan lấy từ túi đựng lưới đánh 
cá ra một con trai biển hình trăng trông óng ánh xù xì. 


- Quà tiễn biệt, 


- Chị gợi đến cuộc chia tay sắp tới cả hai cùng bối rối. 


- Nó sẽ giúp em nhớ đến đảo Orphey và nhớ anh, Dan ạ. 


- Em đẹp quá. 


- Anh phải tự hào về điều đó, vì chính anh đã tạo ra gương mặt 
em. 


- Này em, 
- Dan vội vã nói 


- Khuôn mặt mới chỉ là cái bóng của em thôi. Em vẫn nguyên vẹn 
là người đàn bà đã đến đây mấy tháng trước, xin đừng quên điều 
đó.- Dù sao đi nữa thì cũng phải chia tay nhau. 


- Giá mà em tin anh đến độ nói cho anh biết em đang chạy 
trốn điều gì, em sẽ đi đâu, em còn tiền nong gì không? 


Giọng ông giận dữ. Tara cũng phát cáu: 
- Mọi việc của em đều ổn cả. Vả lại em có phải trẻ con nữa đâu. 


- Anh sẽ cảm thấy thiếu vắng em nhiều lắm đấy. - Ông cay đắng 
nói. - Có lẽ, em cũng biết rằng anh đối với em... không giống như 
đối với những người khác.Tara hít vào thật sâu, cảm thấy tim 
mình nghẹn lại: 


- Dan, có những việc mà em phải làm một mình. Tha lỗi cho em vì 
em không thể nói với ai, cho dù là anh đi nữa. Vậy cho nên anh 
đừng hỏi em thêm điều gì nữa được không?...Ngày chia tay đã 
đến gần. Dan giữ lời hứa, nhưng lòng ông đau đớn vì không tìm 
được câu trả lời cho những câu hỏi về người đàn bà mà càng 

ngày ông càng yêu tha thiết. Trong khi đó Tara rào chắn 


trái tim mình để xua đuổi hình ảnh Dan. Sau buổi chiều Dan thổ 
lộ tình cảm, chị hoảng sợ quyết tâm của mình yếu ớt đi, những kế 
hoạch của chị có phần mờ nhạt hơn dưới ánh sáng của bức tranh 
về cuộc sống thanh bình hạnh phúc trên đảo. Để củng cố ý chí của 
mình, hàng giờ liền chị đọc lại những mẩu báo cáo đã sưu tầm và 
chị đã đạt được kết quả. Hình ảnh tàn ác của Greg đã giết chết 
những mầm mống tình yêu mới mẻ của chị đối với Dan. 


Giờ chia tay đã đến 

- Tara buồn rầu hơn Lizzie, cười với bà qua làn nước mắt 
- Nhưng khi chị tạm biệt Dan, mắt cả hai đều ráo hoảnh. 
- Thôi nhé, Tara, Ông nói 

- Em có thấy sợ không? 

- Cũng hơi sợ. 

- Vậy thì em đừng đi nữa.Tara nhướn lông mày không nói. 


- Em hãy hứa với anh rằng khi nào em cảm thấy cần, em sẽ 
gọi điện cho anh, anh sẵn sàng... 


- Mọi việc của em sẽ tốt thôi Dan ạ.“Tara không bao giờ gọi điện 
- Chị nghĩ 


- Ta sẽ chứng minh rằng, tự ta sẽ làm được tất cả. Cuộc đời ta 
trước đây ta đã quá ỷ lại vào đàn ông. Bây giờ ta đã đổi khác rồi”. 


Chị cất tiếng: 
- Vĩnh biệt anh. 
- Chúc em may mắn, Tara ạ 


Ông nhẹ nhàng nâng cằm chị, để hôn chị lần đầu tiên mà cũng là 
lần cuối cùng. Không nói một lời, chị lặng lẽ bước xuống 
chiếc xuồng máy. Đứng bất động trên xuồng, chị không một giây 
rời mắt khỏi bóng dáng người đàn ông cao lớn cô đơn trên bờ, cho 
đến khi nó mờ dần rồi khuất hẳn. 


Chương 8 


Hôm nay Bill Macmaster đến hãng rất sớm. Ông đang đứng 
bên cửa sổ nhìn ra vịnh thì điện thoại réo. Ông cáu kỉnh nói vào 
ống nghe: 


- Tôi nghe đây, có việc gì đấy? 


- Xin ngài thứ lỗi, ngài Greg Marsdan chờ ngoài này đã hơn nửa 
tiếng.- Tôi biết rồi! Thôi cho ông ấy vào.Greg mặc bộ com lê mỏng 
cắt khéo, chiếc áo sơ mi sáng và chiếc cà vạt màu vàng chanh hơi 
nhạt. Y quyết định không phải chào hỏi trịnh trọng làm gì. 


- Tôi không ngờ được gặp anh hôm nay, Greg ạ. 
- Bill mềm mỏng nói. 


- Tôi có thể giúp anh điều gì đây?Greg gieo mình xuống ghế bành, 
đưa cặp mắt băng giá nhìn BiII. 


- Stephany mất đã lâu. Báo chí đã thôi làm om sòm, bây giờ có thể 
nghĩ rằng Stephany không bao giờ tồn tại cả.“Không biết hắn 
định nói gì?” 


- Bill khó chịu nghĩ thầm và nói thành tiếng: 
- Chưa ai quên cô ấy cả! 

- Nhất là tôi. 

- Câu nói vang lên đầy giả tạo làm Bill nhăn mặt. 


- Thưa ông Bil, thật khó tin rằng ba cuộc tìm kiếm của 
công ty chúng ta lại không đem lại kết quả gì.“À, hắn muốn nói 
đến điều đó”. 


- Bill nghĩ bụng và cơn tức giận của ông càng tăng. 


- Một công ty khổng lồ với khả năng to lớn, đã từng khám phá ra 
các mổ vàng, mỏ sắt, uran và dầu lửa, mà lại không tìm 
thấy vài mầu xương hay sao?Bill không kìm nổi nữa: 


- Thế đấy tên đạo đức giả khốn kiếp! 
- ông gầm lên. 
- Thì ra mày 


- Thế đấy tên đạo đức giả khốn kiếp! 


- ông gầm lên. 


- Thì ra mày chỉ cần giấy tờ chứng nhận Stephany đã chết để sục 
cái mõm vào đống tiền của nó hả! Còn tao, tao yêu nó như yêu con 
đề. 


- Ông im lặng một lúc rồi dịu lại nói. 


- Thật tiếc là anh chưa có đủ thời gian để hiểu Stephany 
hơn. 


- Tôi không có ý định... 


- Anh hãy nghe cho hết đã. Vâng, tôi cũng muốn chôn cất Stephany 
tử tế, nhưng dù sao tôi cũng rất vui mừng là không tìm thấy xác cô 
ấy. Anh có biết tại sao không! Bởi vì trong vòng bẩy năm tới anh 
không có được một giây sống yên ổn. ChỈ sau bảy năm đó, theo 
luật lệ, anh mới được thừa hưởng gia tài của Stephany, một 
gia sẵn vào hàng lớn nhất nước Úc. Nhưng ở đây có một chữ 
“nhưng” nho nhỏ, con trai ạ! Mà anh không thể ngờ được đâu! Bill 
im lặng rồi nói tiếp, có lễ ông bắt đầu thấy thú vị bởi câu 
chuyện này: 


-Xin anh biết cho rằng, trước khi cưới một ngày, tôi đã thuyết 
phục Stephany thêm một điều nhỏ vào bản di chúc. Trong trường 
hợp cô ấy chết trước anh, mà anh lấy vợ khác thì anh mất quyền 
thừa kế.Greg ngồi im trên ghế bành, không tin ở tai mình 
nữa. Bill ngả lưng trên ghế sau cơn căng thẳng. 


- Vậy cho nên anh lo kiếm việc làm đi là vừa. Do những... những 
đóng góp to lớn của anh đối với công ty, có lẽ chúng tôi sẽ kiếm 
người thay thế vai trò của anh. Và biết đâu, việc kiếm sống lại 
chẳng đem đến cho anh những thay đổi dễ chịu?! Greg bật dậy 


như con báo và lao ra khỏi phòng. 


Tại sân bay Mascot ở Sydney cuộc sống không một giây ngừng 
náo nhiệt. Đối với người đàn bà vừa sống tách biệt với xã hội văn 
mỉnh như Tara, cảnh ồn ào của cái tổ kiến 


- người này làm ch] bị choáng. 


- Gô có đi tắc xi không?Không nghĩ ngợi, Tara thở phào nhẹ nhõm, 
ngồi xuống ghế sau của chiếc tắc xi cũ kỹ. 


- Chị về đâu! Tôi cần đến... 
— Tara lúng túng. 


- Tôi cần đến một nhà trọ nào đó, rẻ tiền thôi. Ông có thể chỉ hộ 
được chăng”. 


Chiếc xe dừng lại trước một nhà trọ nghèo nàn ở khu lao động mà 
Tara chưa từng biết bao giờ.Nhà trọ ở góc phố, Tara nhìn thấy ông 
chủ đang rót bia cho đám khách hàng ồn ào, phần lớn là đàn ông 
mặc áo may ô, bụng phệ, mắt đồ ngầu vì hơi men. Ông chủ gật 
đầu chào chị: 


- Người đẹp cần thuê phòng chăng? 
- Đúng vậy. 
- Năm mươi đô la một tuần... 


- Tôi đồng ý. 


- ...Trả trước một tháng và một trăm đô đặt cọc. 


- Nhưng tôi chẳng có tiền đặt cọc, và trả trước như thế 

thì quá nhiều. Tôi chỉ trả trước hai tuần thôi.Thế là chị thuê một 
phòng trên gác, tuy chật chội, bẩn thỉu và hầu như không có đồ 
đạc gì, nhưng được cái có cửa sổ nhìn ra biển.Đêm đó, trên 

chiếc giường hẹp thô kệch, Tara cố gắng lắm mới không bật 
lên khóc. Chị đã trở về thành phố quen thuộc, với những kỉ 
niệm sướng vui, đau buồn còn chưa phai mờ trong tâm trí.Biết 

bao điều nhỏ nhặt thường ngày chị không để ý, bây giờ chị 
cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Vốn là chủ nhân của hai toà nhà lớn với 
nhiều người hầu hạ, chị thấy quá lúng túng khi phải vào các 
siêu thị để mua những thứ cần thiết. Trở về nhà, chị phát 
hiện ra mình đã đặt túi thực phẩm đúng hang ổ của một gia 
đình gián. Chị dùng tay bắt những con gián xuống sàn và vụng 
về gạt đổ hộp giấy đựng sữa. Cái hộp bị rách, sữa chảy lênh láng 
khắp bếp. Chị ngồi phịch xuống giường, lòng đầy chán nản.Ông 
chủ quán trọ mang lên cho chị bàn chải, thuốc sát trùng, xà 
phòng. Chị lao vào dọn đẹp, việc mà Stephany chưa phải mó tay 
bao giờ. Tối đó chị ngủ say sưa với giấc mơ của một người hài 
lòng với sự hiện diện có ích của bản thân mình.Dần dần, cuộc sống 
của chị đi vào nền nếp. Căn phòng được quét dọn sáng sủa hẳn ra. 
Chủ nhà mang cho chị màn cửa, và một ít đồ đạc nên phòng bớt vẻ 
trống trải. Một lần, đi đổ rác sau quán trọ, chị bắt gặp một con 
mèo hoang ốm yếu đói khát. Bế nó lên, chị cảm thấy nó run bần 
bật trên tay mình. Đưa về nhà, chị cho nó ăn uống, làm cho nó một 
chỗ nằm bằng báo cũ và đặt tên nó là Maxi. Chị phì cười: liệu có 
buồn cười không khi chị lấy tên ông bố, một nhà doanh nghiệp cỡ 
bự, để đặt tên cho con mèo con run rẩy này? 


Trước đây, chị chưa bao giờ đám cười cợt với bố. Con mèo khoan 
khoái, no nê, gừ gừ khe khẽ trên đầu gối chị. 


- Ô! Maxil 


- Chị thở phào. 


- Chúng mình đã tìm thấy nhau, và điều đó thật thú vị. Bởi vì 
không có mi, ta biết chuyện trò cùng ai. 


Nói chung, Greg thấy thích bi-a. Một người đã quen với sự chạy 
nhảy và những cú đập toé lửa trên sân quần vợt sẽ thấy trò chơi 
này nhạt nhẽo và thiếu hẳn tính năng động. Nhưng trong dinh thự 
nhà Harper có một bàn bỉ-a tuyệt vời bằng gỗ đỏ, phủ dạ 
màu xanh xám. Hơn nữa, phòng chơi bi-a lại được trang bị rất 
hoàn hảo nên mỗi khi có bạn chơi thú vị Greg cũng không từ chối 
chơi một vài ván.Vả lại y cũng cần phải giải trí. Mọi việc tiến triển 
không như y dự kiến. Đã nhiều tháng trôi qua sau sự kiện khủng 
khiếp kia, y vẫn chưa đưa được cuộc sống trở lại bình thường. Y 
vẫn Ở vào tình trạng không ổn định: không tự do, cũng chẳng 
có vợ; không phải là cộng sự của Stephany, cũng chẳng phải 
người thừa kế của chị. Y ở vào một tình thế ngu xuẩn của một kẻ 
bị trói cả hai tay. Mặc dù cảm thấy khó chịu với cuộc sống độc 
thân, nhưng Greg dứt khoát không lún sâu vào mối quan hệ với cô 
ä Jilly quá ư trần tục. Trong chuyện chăn gối, Jilly là người đàn bà 
hợp khẩu vị y. Chỉ nghĩ đến ả, y đã thấy nổi cơn thèm muốn. 
Nhưng y chỉ muốn dừng lại ở đấy trong mối quan hệ với ả. 
Sau khi từ Eden trở về, Jilly trở nên quá ham hố. “Khi nào chúng ta 
lại gặp nhau?”, “Tại sao anh không gọi điện?”, “Ôi, Greg, em thấy 
còn chưa đủ...”. Hình như Jilly không hiểu ra một điều: người 
cầm đũa chỉ huy dàn nhạc là Greg chứ không phải là ả. Bởi vậy, y 
cố ý tạo ra giữa hai người một khoảng cách, làm như y rất bận 
công việc. Đồng thời, y lại cũng không muốn mất hẳn Jilly. Cần 
phải giữ ả trong vòng kiềm toả sắt thép để có thể tin chắc được 
rằng bí mật khủng khiếp kia sẽ chẳng bao giờ bị tiết lộ. Bởi thế, 
gặp gỡ với Jilly đúng ở mức cần thiết để có thể dắt mũi ả mà 
chẳng bao giờ cho ả cẩm giác thật sự thoả mãn.Greg làm cho Jilly 
điên đầu bằng vẻ bận rộn của mình, nhưng thực tế cả ngày y 
chẳng biết làm gì. Y không thể quay về với cuộc sống độc thân 
phóng đãng trước kia: Nó không hợp với vai một người chồng đau 
khổ vì mất vợ mà y đã chọn cho mình. Đối với hãng “Harper 
Mining” thì y là một con số không. Người ta đã tỏ rõ cho y hiểu 
rằng y là kẻ bị thất sủng, bị quẳng khỏi cuộc chơi. Trưa hôm ấy, vì 
quá buồn chán, Greg tới câu lạc bộ chơi vài séc tennis. Đã lâu y 
không tập luyện và mất hẳn phong độ, nhưng bao giờ cũng có 


những người lấy làm hân hạnh được so vợt với nhà cựu vô địch 
nổi tiếng. Y nhìn Lou Jackson dễ dàng hạ đối thủ của mình trong 
một trận đấu tập và trong y lại bùng lên niềm khao khát tranh đấu. 
Sau khi chơi mệt, y mời Lou một vại bia.- Lâu nay anh sống thế 
nào, Greg? 


- Lou thể hiện sự thông cảm của mình bằng cách như vậy. 
- À, cũng thường thường. 


- Thật mừng là anh quay lại với chúng tôi. Anh sẽ tiếp tục 
chơi chứ? 


- Không, anh bạn ạ. Tôi làm sao đua được với cánh trẻ các anh. 
- Vậy anh định sẽ làm gì? 

Greg cố gắng trả lời vẻ bình thường và bất cẩn: 

- Đành phải tìm các thú tiêu khiển khác vậy. 

- Ồ, kìa 


- Lou nhướng mày đầy vẻ ngụ ý và hất đầu về phía cửa. Greg nhìn 
theo ánh mắt Lou. Đứng ở cửa là cô ả người Pháp trẻ tuổi đã 
chung chăn gối với y đêm độc thân cuối cùng. Là một người say 
mê quần vợt, cô ta luôn luôn bám theo các cầu thủ nổi tiếng. Ả 
bám lấy Greg cũng như bất kỳ một người chiến thắng nào khác. 
Nhìn nụ cười giễu cợt trên mặt Lou, Greg nghĩ chắc cô ta cũng đã 
ngủ với hắn rồi. Ý nghĩ này kích thích hắn một cách lạ lùng. Hơn 
nữa, đã mấy ngày nay chưa đến Hurters 


- HiII.Nhưng y làm bộ thờ ơ và quay mặt về phía quầy rượu. 
Chẳng việc gì phải chia sẻ với Lou những ý nghĩ của mình. Y biết ả 
kia sớm muộn rồi cũng sẽ lại nhảy vào giường của y và y đã hình 
dung cảnh đó xảy ra như thể nào. Y lên xe về nhà, sau đó cô ả sẽ 
bắt tắc xi đến dinh thự Harper khi đám gia nhân đã đi ngủ. Mọi 
việc sẽ kỳ thú. 


Đêm hôm đó, Greg chơi bi-a cùng cô bạn người Pháp của y. Khi ả 
đến, một chai sâm banh ướp lạnh đã mở chờ sẵn, trong phòng 
khách chỉ bật ngọn đèn mờ, từ chiếc may quay đĩa vang lên một 
bản nhạc êm dịu. Lúc muốn, Greg cũng có thể tỏ ra là người lãng 
mạn. Nhưng cô khách của y lại có sẵn một dự định khác. Đề nghị 
của cô ẳ là ân ái ngay trong phòng bi-a làm y bị bất ngờ. 


- Đánh bi-a cởi quần áo ư? Một cái gì mới mẻ quá đấy! 
- Greg ngạc nhiên. Ả mỉm cười. 

- Em sẽ dạy anh cách chơi. 

- Nhưng anh chưa biết luật chơi đó. 


- Em sẽ chỉ dẫn cho anh.Dáng vẻ bà chủ của ả làm Greg thấy hay 
hay, y vào phòng bi-a và ngoan ngoãn xếp các quả cầu theo lệnh 
của ả.- Luật chơi rất đơn giản, mỗi lần anh đánh một quả cầu lọt 
xuống giỏ, em sẽ cởi bỏ một thứ gì đó. Nếu em đánh được... 


Greg không cần giải thích nữa. Y thấy trò chơi này thật 

thú vị. Trước tiên y nhìn kỹ xem cô ta mặc gì. Trên người cô ả 
chiếc áo trắng, chiếc quần chật màu đỏ, đôi hoa tai và giày cao gót. 
Và chắc là chẳng có nịt vú gì cả. Y cười khẩy, cẩn thận đặt quả 
cầu trắng vào chỗ, rút hai cây gậy từ giá ra, đưa cho cô ẳ một cây. 


- Thế nào? Ta bắt đầu thôi chứ? Y nói. 


hồ và sơ mi thì ả mới phải gỡ đôi hoa tai và chiếc khăn. Quyết 
định bằng mọi giá buộc ả phải cởi quần trước, Greg tập trung hết 
sự chú ý vào cuộc chơi. Và đánh lọt quả cầu đỏ xuống lỗ. 


- Thế nào? Gởi áo ral 


- Y ra lệnh.Dưới ánh mắt của y, ả chậm rãi cởi từng nút áo. Về 
chuyện nịt vú thì y đúng hoàn toàn. A ném cái áo xuống sàn và 
đứng thẳng trước mặt y. Đôi vú ả không to, nhưng đường nét rõ 
và chắc. Y nhớ rõ sự mượt mà của chúng. Đôi núm vú thẫm, to hơi 
vềnh lên và chúng gần như tì vào ngực y. Y thò tay. Cô ả lùi lại và 
trâng tráo nói: “Không được sờ! Luật chơi không cho phép!”. Ả cúi 
xuống để nhằm đánh một quả cầu. Hai bầu vú ả đung đưa như hai 
quả lê. Giữa bàn tạo thành một quầng sáng, trong đó da ả sáng lên. 
Toàn bộ phần còn lại của căn phòng đều chìm trong bóng tối. Y 
cảm thấy kích thích dâng lên. Greg kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi 
ả lại đánh trượt sau đó bằng một loạt cú đánh chính xác, y lùa hết 
những quả cầu còn lại xuống lỗ. Thở hổn hển, y quay lại phía ả. Ả 
CƯời giễu: 


- Anh chơi gian lắm!Không nói một lời, y bốc ả lên bàn. Y lập tức 
ngập vào ả và hầu như kết thúc ngay. Sau đó, y lại xin lỗi về hành 
động trẻ con của mình. Họ còn chơi rất lâu nữa và lần nào cũng 
không theo luật của trò bi a. 


Dọn dẹp sửa sang xong căn phòng, Tara chuẩn bị thực 
hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch đó chưa được chị suy nghĩ thật 
chỉ tiết, song mục đích của nó đã quá rõ: tìm hiểu lý do và sau đó 
là báo thù. Chị đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch rồi, nhưng trước 
hết phải làm một vài việc không kém phần quan trọng.Các phụ 
huynh học sinh ít khi quan tâm đến các trận đấu bóng đá của con 
cái. Thế mà thứ bảy ấy, trên sân bóng của một trường nội trú nổi 
tiếng dành cho nam học sinh ở Sydney, Dennis Harper 


không phải là người duy nhất để ý đến một người đàn bà cao lớn, 
cân đối, tay cầm máy ảnh bấm liên tục mỗi khi cậu dẫn bóng. 
Dennis chỉ kịp nhận ra vẻ mặt hiền hậu của người thiếu phụ. Suất 
cả tuần sau đó, cậu không thể không nghĩ ngợi về người đàn 

bà bí ẩn đó. 


Thứ bảy tiếp theo, Dennis không nhịn được, đem chuyện đó kể 
với Sara, nhưng Sara không phát biểu điều gì nên cậu cũng bỏ qua 
không nhắc tới nữa. Khác với Dennis, Sara không để ý đến người 
thiếu phụ ngồi ở hàng ghế thứ ba trong buổi biểu diễn nghệ 
thuật ở trường cô. Bà ta bấm máy ảnh lia lịa khi cô chơi biểu diễn 
dương cầm. Cô cũng không nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang 
lên từ hàng ghế thứ ba, cũng không để ý đến ánh mắt sáng ngời 
nhìn cô khi cô chào khán giả.Đêm ấy, Tara đứng vuốt ve Maxi bên 
cửa sổ và hồi tưởng lại sự kiện trong ngày.Ô, Maxi, mới có mấy 
tháng thôi mà chúng nó lớn ghê quá. Giá mà mi nhìn thấy Dennis 
đã cao vổng lên như thế nào. Và cả nàng công chúa bé bỏng của ta 
nữa. Nó xinh quá đi mất. Cả một bản nhạc rắc rối như thế mà nó 
chỉ chơi sai có ba nốt mà thôi! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 8 


Hôm nay Bill Macmaster đến hãng rất sớm. Ông đang đứng 
bên cửa sổ nhìn ra vịnh thì điện thoại réo. Ông cáu kỉnh nói vào 
ống nghe: 


- Tôi nghe đây, có việc gì đấy? 


- Xin ngài thứ lỗi, ngài Greg Marsdan chờ ngoài này đã hơn nửa 
tiếng.- Tôi biết rồi! Thôi cho ông ấy vào. Greg mặc bộ com lê mỏng 
cắt khéo, chiếc áo sơ mi sáng và chiếc cà vạt màu vàng chanh hơi 
nhạt. Y quyết định không phải chào hỏi trịnh trọng làm gì. 


- Tôi không ngờ được gặp anh hôm nay, Greg ạ.- Bill mềm mỏng 
nói.—- Tôi có thể giúp anh điều gì đây? 
Greg gieo mình xuống ghế bành, đưa cặp mắt băng giá nhìn Bill. 


- Stephany mất đã lâu. Báo chí đã thôi làm om sòm, bây giờ có thể 
nghĩ rằng Stephany không bao giờ tồn tại cả. 

“Không biết hắn định nói gì?”- Bill khó chịu nghĩ thầm và 
nói thành tiếng: 


- Chưa ai quên cô ấy cả! 


- Nhất là tôi.- Câu nói vang lên đầy giả tạo làm Bill nhăn mặt. 


- Thưa ông Bil, thật khó tin rằng ba cuộc tìm kiếm của 
công ty chúng ta lại không đem lại kết quả gì. 

“À, hắn muốn nói đến điều đó”.— Bill nghĩ bụng và cơn tức giận 
của ông càng tăng. 


- Một công ty khổng lồ với khả năng to lớn, đã từng khám phá ra 
các mỏ vàng, mỏ sắt, uran và dầu lửa, mà lại không tìm 
thấy vài mầu xương hay sao?Bill không kìm nổi nữa: 


- Thế đấy tên đạo đức giả khốn kiếp! 
- Ông gầm lên. 

- Thì ra mày 

- Thế đấy tên đạo đức giả khốn kiếp! 
- Ông gầm lên. 


- Thì ra mày chỉ cần giấy tờ chứng nhận Stephany đã chết để sục 
cái mõm vào đống tiền của nó hả! Còn tao, tao yêu nó như yêu con 
đề.—- Ông im lặng một lúc rồi dịu lại nói. 


- Thật tiếc là anh chưa có đủ thời gian để hiểu Stephany 
hơn. 


- Tôi không có ý định... 


- Anh hãy nghe cho hết đã. Vâng, tôi cũng muốn chôn cất Stephany 
tử tế, nhưng dù sao tôi cũng rất vui mừng là không tìm thấy xác cô 
ấy. Anh có biết tại sao không! Bởi vì trong vòng bẩy năm tới anh 
không có được một giây sống yên ổn. ChỈ sau bảy năm đó, theo 


luật lệ, anh mới được thừa hưởng gia tài của Stephany, một 
gia sẵn vào hàng lớn nhất nước Úc. Nhưng ở đây có một chữ 
“nhưng” nho nhỏ, con trai ạ! Mà anh không thể ngờ được đâu! Bill 
im lặng rồi nói tiếp, có lẽ ông bắt đầu thấy thú vị bởi câu 
chuyện này: 


-Xin anh biết cho rằng, trước khi cưới một ngày, tôi đã thuyết 
phục Stephany thêm một điều nhỏ vào bản di chúc. Trong trường 
hợp cô ấy chết trước anh, mà anh lấy vợ khác thì anh mất quyền 
thừa kế. Greg ngồi im trên ghế bành, không tin ở tai mình 
nữa. Bill ngả lưng trên ghế sau cơn căng thẳng. 


- Vậy cho nên anh lo kiếm việc làm đi là vừa. Do những... những 
đóng góp to lớn của anh đối với công ty, có lẽ chúng tôi sẽ kiếm 
người thay thế vai trò của anh. Và biết đâu, việc kiếm sống lại 
chẳng đem đến cho anh những thay đổi dễ chịu?! Greg bật dậy 
như con báo và lao ra khỏi phòng. 


% % % 


Tại sân bay Mascot ở Sydney cuộc sống không một giây ngừng 
náo nhiệt. Đối với người đàn bà vừa sống tách biệt với xã hội văn 
minh như Tara, cảnh ồn ào của cái tổ kiến- người này làm chị bị 
choáng. 


- Gô có đi tắc xi không? Không nghĩ ngợi, Tara thở phào nhẹ nhõm, 
ngồi xuống ghế sau của chiếc tắc xi cũ kỹ. 


- Chị về đâu! Tôi cần đến... 
— Tara lúng túng. 


- Tôi cần đến một nhà trọ nào đó, rẻ tiền thôi. Ông có thể chỉ hộ 


được chăng”. 


Chiếc xe dừng lại trước một nhà trọ nghèo nàn ở khu lao động mà 
Tara chưa từng biết bao giờ. Nhà trọ ở góc phố, Tara nhìn thấy 
ông chủ đang rót bia cho đám khách hàng ồn ào, phần lớn là đàn 
ông mặc áo may ô, bụng phệ, mắt đỏ ngầu vì hơi men. Ông chủ 
gật đầu chào chị: 


- Người đẹp cần thuê phòng chăng? 

- Đúng vậy. 

- Năm mươi đô la một tuần... 

- Tôi đồng ý. 

- ...Trả trước một tháng và một trăm đô đặt cọc. 


- Nhưng tôi chẳng có tiền đặt cọc, và trả trước như thế 

thì quá nhiều. Tôi chỉ trả trước hai tuần thôi.Thế là chị thuê một 
phòng trên gác, tuy chật chội, bẩn thỉu và hầu như không có đồ 
đạc gì, nhưng được cái có cửa sổ nhìn ra biển. Đêm đó, trên 
chiếc giường hẹp thô kệch, Tara cố gắng lắm mới không bật 
lên khóc. Chị đã trở về thành phố quen thuộc, với những kỷ 
niệm sướng vui, đau buồn còn chưa phai mờ trong tâm trí. Biết 
bao điều nhỏ nhặt thường ngày chị không để ý, bây giờ chị 
cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Vốn là chủ nhân của hai toà nhà lớn với 
nhiều người hầu hạ, chị thấy quá lúng túng khi phải vào các 
siêu thị để mua những thứ cần thiết. Trở về nhà, chị phát 
hiện ra mình đã đặt túi thực phẩm đúng hang ổ của một gia 
đình gián. Chị dùng tay bắt những con gián xuống sàn và vụng 
về gạt đổ hộp giấy đựng sữa. Cái hộp bị rách, sữa chảy lênh láng 
khắp bếp. Chị ngồi phịch xuống giường, lòng đầy chán nắn. 


Ông chủ quán trọ mang lên cho chị bàn chải, thuốc sát trùng, xà 
phòng. Chị lao vào dọn đẹp, việc mà Stephany chưa phải mó tay 
bao giờ. Tối đó chị ngủ say sưa với giấc mơ của một người hài 
lòng với sự hiện diện có ích của bản thân mình. Dần dần, cuộc 
sống của chị đi vào nền nếp. Căn phòng được quét dọn sáng sủa 
hẳn ra. Chủ nhà mang cho chị màn cửa, và một ít đồ đạc nên 
phòng bớt vẻ trống trải. Một lần, đi đổ rác sau quán trọ, chị bắt 
gặp một con mèo hoang ốm yếu đói khát. Bế nó lên, chị cảm thấy 
nó run bần bật trên tay mình. Đưa về nhà, chị cho nó ăn uống, làm 
cho nó một chỗ nằm bằng báo cũ và đặt tên nó là Maxi. Chị phì 
cười: liệu có buồn cười không khi chị lấy tên ông bố, một nhà 
doanh nghiệp cỡ bự, để đặt tên cho con mèo con run rẩy này? 


Trước đây, chị chưa bao giờ dám cười cợt với bố. Con mèo khoan 
khoái, no nê, gừ gừ khe khẽ trên đầu gối chị. 


- ÔI Maxil 
- Chị thở phào. 


- Chúng mình đã tìm thấy nhau, và điều đó thật thú vị. Bởi vì 
không có mị, ta biết chuyện trò cùng ai. 


% % % 


Nói chung, Greg thấy thích bi-da. Một người đã quen với sự 
chạy nhảy và những cú đập toé lửa trên sân quần vợt sẽ thấy trò 
chơi này nhạt nhẽo và thiếu hẳn tính năng động. Nhưng trong dinh 
thự nhà Harper có một bàn bỉi-da tuyệt vời bằng gỗ đỏ, phủ 
dạ màu xanh xám. Hơn nữa, phòng chơi bi-da lại được trang bị 
rất hoàn hảo nên mỗi khi có bạn chơi thú vị Greg cũng không từ 
chối chơi một vài ván.Vả lại y cũng cần phải giải trí. Mọi việc tiến 
triển không như y dự kiến. Đã nhiều tháng trôi qua sau sự kiện 
khủng khiếp kia, y vẫn chưa đưa được cuộc sống trở lại bình 
thường. Y vẫn ở vào tình trạng không ổn định: không tự do, 


cũng chẳng có vợ; không phải là cộng sự của Stephany, cũng 
chẳng phải người thừa kế của chị. Y ở vào một tình thế ngu xuẩn 
của một kể bị trói cả hai tay. Mặc dù cảm thấy khó chịu với cuộc 
sống độc thân, nhưng Greg dứt khoát không lún sâu vào mối quan 
hệ với cô ả Jilly quá ư trần tục. Trong chuyện chăn gối, Jilly là 
người đàn bà hợp khẩu vị y. Chỉ nghĩ đến ả, y đã thấy nổi cơn 
thèm muốn. Nhưng y chỉ muốn dừng lại ở đấy trong mối 
quan hệ với ä. Sau khi từ Eden trở về, Jilly trở nên quá ham hố. 
“Khi nào chúng ta lại gặp nhau?”, “Tại sao anh không gọi điện?”, 
“Ôi, Greg, em thấy còn chưa đủ...”. Hình như Jilly không hiểu ra 
một điều: người cầm đũa chỉ huy dàn nhạc là Greg chứ không phải 
là ả. Bởi vậy, y cố ý tạo ra giữa hai người một khoảng cách, làm 
như y rất bận công việc. Đồng thời, y lại cũng không muốn mất 
hẳn Jilly. Cần phải giữ ả trong vòng kiềm toả sắt thép để có thể tin 
chắc được rằng bí mật khủng khiếp kia sẽ chẳng bao giờ bị tiết lộ. 
Bởi thế, gặp gỡ với Jilly đúng ở mức cần thiết để có thể đắt mũi ả 
mà chẳng bao giờ cho ả cảm giác thật sự thoả mãn.Greg làm cho 
Jilly điên đầu bằng vẻ bận rộn của mình, nhưng thực tế cả ngày y 
chẳng biết làm gì. Y không thể quay về với cuộc sống độc thân 
phóng đãng trước kia: Nó không hợp với vai một người chồng đau 
khổ vì mất vợ mà y đã chọn cho mình. Đối với hãng “Harper 
Mining” thì y là một con số không. Người ta đã tỏ rõ cho y hiểu 
rằng y là kẻ bị thất sủng, bị quẳng khỏi cuộc chơi. Trưa hôm ấy, vì 
quá buồn chán, Greg tới câu lạc bộ chơi vài séc tennis. Đã lâu y 
không tập luyện và mất hẳn phong độ, nhưng bao giờ cũng có 
những người lấy làm hân hạnh được so vợt với nhà cựu vô địch 
nổi tiếng. Y nhìn Lou Jackson dễ dàng hạ đối thủ của mình trong 
một trận đấu tập và trong y lại bùng lên niềm khao khát tranh đấu. 
Sau khi chơi mệt, y mời Lou một vại bia.- Lâu nay anh sống thế 
nào, Greg? 


- Lou thể hiện sự thông cảm của mình bằng cách như vậy. 
- À, cũng thường thường. 


- Thật mừng là anh quay lại với chúng tôi. Anh sẽ tiếp tục 
chơi chứ? 


- Không, anh bạn ạ. Tôi làm sao đua được với cánh trẻ các anh. 
- Vậy anh định sẽ làm gì? 

Greg cố gắng trả lời vẻ bình thường và bất cẩn: 

- Đành phải tìm các thú tiêu khiển khác vậy. 

- Ö, kìa 


- Lou nhướng mày đầy vẻ ngụ ý và hất đầu về phía cửa. Greg nhìn 
theo ánh mắt Lou. Đứng ở cửa là cô ả người Pháp trễ tuổi đã 
chung chăn gối với y đêm độc thân cuối cùng. Là một người say 
mê quần vợt, cô ta luôn luôn bám theo các cầu thủ nổi tiếng. Ả 
bám lấy Greg cũng như bất kỳ một người chiến thắng nào khác. 
Nhìn nụ cười giễu cợt trên mặt Lou, Greg nghĩ chắc cô ta cũng đã 
ngủ với hắn rồi. Ý nghĩ này kích thích hắn một cách lạ lùng. Hơn 
nữa, đã mấy ngày nay chưa đến Hurters 


- HiII.Nhưng y làm bộ thờ ơ và quay mặt về phía quầy rượu. 
Chẳng việc gì phải chia sẻ với Lou những ý nghĩ của mình. Y biết ả 
kia sớm muộn rồi cũng sẽ lại nhảy vào giường của y và y đã hình 
dung cảnh đó xảy ra như thể nào. Y lên xe về nhà, sau đó cô ả sẽ 
bắt tắc xi đến dinh thự Harper khi đám gia nhân đã đi ngủ. Mọi 
việc sẽ kỳ thú. 


Đêm hôm đó, Greg chơi bỉi-a cùng cô bạn người Pháp của y. Khi ả 
đến, một chai sâm banh ướp lạnh đã mở chờ sẵn, trong phòng 
khách chỉ bật ngọn đèn mờ, từ chiếc may quay đĩa vang lên một 
bản nhạc êm dịu. Lúc muốn, Greg cũng có thể tỏ ra là người lãng 
mạn. Nhưng cô khách của y lại có sẵn một dự định khác. Đề nghị 
của cô ả là ân ái ngay trong phòng bi-a làm y bị bất ngờ. 


- Đánh bi-a cởi quần áo ư? Một cái gì mới mẻ quá đấy! 
- Greg ngạc nhiên. Ả mỉm cười. 

- Em sẽ dạy anh cách chơi. 

- Nhưng anh chưa biết luật chơi đó. 


- Em sẽ chỉ dẫn cho anh.Dáng vẻ bà chủ của ả làm Greg thấy hay 
hay, y vào phòng bi-a và ngoan ngoãn xếp các quả cầu theo lệnh 
của ả.- Luật chơi rất đơn giản, mỗi lần anh đánh một quả cầu lọt 
xuống giỏ, em sẽ cởi bỏ một thứ gì đó. Nếu em đánh được... 


Greg không cần giải thích nữa. Y thấy trò chơi này thật 

thú vị. Trước tiên y nhìn kỹ xem cô ta mặc gì. Trên người cô ả 
chiếc áo trắng, chiếc quần chật màu đỏ, đôi hoa tai và giày cao gót. 
Và chắc là chẳng có nịt vú gì cả. Y cười khẩy, cẩn thận đặt quả 
cầu trắng vào chỗ, rút hai cây gậy từ giá ra, đưa cho cô ả một cây. 


- Thế nào? Ta bắt đầu thôi chứ? Y nói. 


hồ và sơ mi thì ả mới phải gỡ đôi hoa tai và chiếc khăn. Quyết 
định bằng mọi giá buộc ả phải cởi quần trước, Greg tập trung hết 
sự chú ý vào cuộc chơi. Và đánh lọt quả cầu đỏ xuống lỗ. 


- Thế nào? Cởi áo ral 


- Y ra lệnh.Dưới ánh mắt của y, ả chậm rãi cởi từng nút áo. Về 
chuyện nịt vú thì y đúng hoàn toàn. A ném cái áo xuống sàn và 
đứng thẳng trước mặt y. Đôi vú ả không to, nhưng đường nét rõ 
và chắc. Y nhớ rõ sự mượt mà của chúng. Đôi núm vú thẫm, to hơi 


vềnh lên và chúng gần như tì vào ngực y. Y thò tay. Cô ả lùi lại và 
trâng tráo nói: “Không được sờ! Luật chơi không cho phép!”.Ả cúi 
xuống để nhằm đánh một quả cầu. Hai bầu vú ả đung đưa như hai 
quả lê. Giữa bàn tạo thành một quầng sáng, trong đó da ả sáng lên. 
Toàn bộ phần còn lại của căn phòng đều chìm trong bóng tối. Y 
cảm thấy kích thích dâng lên. Greg kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi 
ả lại đánh trượt sau đó bằng một loạt cú đánh chính xác, y lùa hết 
những quả cầu còn lại xuống lỗ. Thở hổn hển, y quay lại phía ả. Ả 
CƯời giễu: 


- Anh chơi gian lắm!Không nói một lời, y bốc ả lên bàn. Y lập tức 
ngập vào ả và hầu như kết thúc ngay. Sau đó, y lại xin lỗi về hành 
động trễ con của mình.Họ còn chơi rất lâu nữa và lần nào cũng 
không theo luật của trò bi da. 


Dọn dẹp sửa sang xong căn phòng, Tara chuẩn bị thực 
hiện kế hoạch của mình. Kế hoạch đó chưa được chị suy nghĩ thật 
chỉ tiết, song mục đích của nó đã quá rõ: tìm hiểu lý do và sau đó 
là báo thù. Chị đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch rồi, nhưng trước 
hết phải làm một vài việc không kém phần quan trọng.Các phụ 
huynh học sinh ít khi quan tâm đến các trận đấu bóng đá của con 
cái. Thế mà thứ bảy ấy, trên sân bóng của một trường nội trú nổi 
tiếng dành cho nam học sinh ở Sydney, Dennis Harper 
không phải là người duy nhất để ý đến một người đàn bà cao lớn, 
cân đối, tay cầm máy ảnh bấm liên tục mỗi khi cậu dẫn bóng. 
Denmnis chỈ kịp nhận ra vẻ mặt hiền hậu của người thiếu phụ. Suất 
cả tuần sau đó, cậu không thể không nghĩ ngợi về người đàn 
bà bí ẩn đó. 
Thứ bảy tiếp theo, Dennis không nhịn được, đem chuyện đó kể 
với Sara, nhưng Sara không phát biểu điều gì nên cậu cũng bỏ qua 
không nhắc tới nữa. Khác với Dennis, Sara không để ý đến người 
thiếu phụ ngồi ở hàng ghế thứ ba trong buổi biểu diễn nghệ 
thuật ở trường cô. Bà ta bấm máy ảnh lia lịa khi cô chơi biểu diễn 
dương cầm. Cô cũng không nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang 
lên từ hàng ghế thứ ba, cũng không để ý đến ánh mắt sáng ngời 
nhìn cô khi cô chào khán giả.Đêm ấy, Tara đứng vuốt ve Maxi bên 
cửa sổ và hồi tưởng lại sự kiện trong ngày.Ô, Maxi, mới có mấy 
tháng thôi mà chúng nó lớn ghê quá. Giá mà mi nhìn thấy Dennis 


đã cao vổng lên như thế nào. Và cả nàng công chúa bé bỏng của ta 
nữa. Nó xinh quá đi mất. Cả một bản nhạc rắc rối như thế mà nó 
chỉ chơi sai có ba nốt mà thôi! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 9 


Thật lạ lùng khi tình cảm đối với một vùng đất lại phụ thuộc vào 
sự hiện diện hay vắng mặt của một người nào đó. Trước đây Dan 
Marshall hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc trên hòn đảo Orphey, nơi 
bệnh viện tư của ông hoà hợp với cảnh trí thiên nhiên hoang dại. 
Nhưng bây giờ đây phong cảnh thần tiên ấy ông thấy sao mà đơn 
điệu, buồn thảm. Để chóng quên Tara, hay ít ra để có thể nghĩ về 
cô như một điều gì đã qua, ông làm việc nhiều hơn, nhận 
thêm nhiều bệnh nhân. Ông đạt thêm những thành tựu mới 
trong lĩnh vực giải phẫu chỉnh hình. 

Ông không giấu được tự hào khi bệnh nhân, một cô gái bị máy 
cày nghiền nát chân từ bệnh viện của ông đã đến thẳng sàn nhảy 
disco để vui về cùng bè bạn. Thế nhưng nỗi buồn không rời bỏ 
ông, mà ông lại không có ai để san sẻ. Bà giúp việc Lizzie không rời 
mắt khỏi ông. Mặc dù không giúp gì được bà vẫn cố gắng đùa để 
ông vui lên. Dan thường mỉm cười cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn 
buồn bã. Cho dù cố gắng làm việc nhiều đến mấy đi nữa, ông vẫn 
không thể nào quên được Tara. Hình ảnh cô, - khi đi dạo, khi bơi 
lội, hụp lặn dưới nước cùng ông, lúc trắm tư bên bếp lửa, — lúc 
nào cũng thấp thoáng trước mắt Dan. Từ khi cô ra đi, chưa một 
lần nào ông ra biển bơi lội. Giống như con ốc nhỏ, càng ngày ông 
càng thu mình vào cái vỏ đơn độc.Đến bây giờ ông mới giũ bỏ 
được mối tơ vò này? Mà ông yêu Tara mới dễ dàng làm sao! Sự 
bình thắn, sự gan góc của cô làm ông kính trọng, tính vui vẻ, 
lòng yêu đời của cô làm ô ông cảm mến. Ông âu yếm nhớ lại vóc 
dáng cao lớn nhưng kiều diễm trên nền cát đảo vàng mịn, ánh mắt 
thẳng thắn cùng cái miệng nhạy cảm của cô đã từng làm ông run 
lên cảm động. Ông không bao giờ quên được cô, điều đó đã rõ 
ràng. Ông thở dài bắt đầu đọc những giấy tờ của mình- Phải, con 
đường hãy còn xa vời vợi. 


Đã hơn hai mươi năm nay Joanna Randell lãnh đạo hãng mốt lớn 
nhất Sydney. Vốn trước đây là người mẫu, cho đến nay bà vẫn giữ 
được những nét hấp dẫn và tinh tế. Mái tóc của bà màu hung, cái 
nhìn của đôi mắt nâu sẫm càng trở nên sắc sảo.Trong văn phòng 
của mình, Joanna đang làm công việc với một người cộng sự. 
- Thưa bà Randell hiện nay một thị trường mới đã mở ra, đặc biệt 
là ở Anh và ở Mĩ. Chúng ta phải xây dựng cho được người đàn bà 
kiểu mới của thập kỷ 80, đó là hình ảnh người đàn bà đi làm ở các 
công sở. Khách đặt hàng của chúng ta phát hiện ra rằng đã xuất 
hiện tầng lớp phụ nữ mới đang làm nên sự nghiệp của mình. 
Nhiều phụ nữ có chức vụ cao, và họ có nhiều tiền mà họ cần tiêu 
xài cho bản thân. Tôi nhắc lại, một thị trường vô cùng mới 
mẻ.Người đàn ông đưa tay với một tấm ảnh trên bàn đưa cao 
Joamna. 

- Hãy lấy bức ảnh của cô gái này làm ví dụ. Phải nói là rất hấp dẫn 
- Nhưng cô ta quá trẻ. Mười chín, hai mươi tuổi là cùng - Khách 
hàng của chúng ta là những phụ nữ làm công tác quản lý, họ có độ 
tuổi từ hai mươi lăm cho đến bốn mươi. Chúng ta không chỉ cần 
những cô gái đẹp. Người mẫu bây giờ cần phải toát lên về thông 
minh tự tin, có trình độ học vấn.Joanna sững sờ 

- Típ người mẫu kiểu mới ư? Phải chăng thời đại của các bà lão đã 
đến. Một ý nghĩ ăn sâu vào óc bà. “Ta cần phải chiến thắng” 

- Bà tự thề với mình. Bà phải tìm ra người mẫu mới thật nhanh 
chóng. 

- Bà sẽ bước ra sàn diễn cùng người ấy. 


Maytie, viên quản lý già của gia đình Stephany, soi lại gương lần 
cuối cùng trước khi ra khỏi toà biệt thự để đi dạo buổi chiều như 
thường lệ. Ra đến cổng, ông không trông thấy chiếc tắc xi nào, 
mặc dù ông đã gọi điện đặt từ hai mươi phút trước. Bỗng ông kinh 
ngạc nhìn thấy một người đàn bà đang đứng phía ngoài cổng. Ở 
nơi mà những chiếc xe hơi sang trọng không phải là vật lạ lùng 
này, chẳng có ai đi bộ bao giờ, có chăng chỉ là những người dắt 
chó đi dạo 

- Người đàn bà này không có xe, cũng không có chó. Mà rõ ràng 
cũng không phải là khách đến thăm, vì không thấy chị ta có ý định 
bấm chuông.Maytie chăm chú nhìn người đàn bà. Chị ta rất ưa 
nhìn. Có lẽ ông đã gặp chị ta ở đâu rồi thì phải, bởi vì ông nhận 
thấy có nét gì đó rất quen thuộc. Nhưng thật khó nói đó là điều gì, 
vì người đàn bà đeo kính râm và lại quay mặt đi 


- Maytie đang bận nhưng ông vẫn gọi giật người đàn bà lại 

- Xin lỗi bà? 

- Gì ạ? 

- Giọng nói có về khàn khàn. 

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Chả là tôi đang đợi taxi. Chẳng hay bà 
có nhìn thấy chiếc xe nào không? Dường như nghe câu hỏi đó, 
người đàn bà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Chị lắc đầu: 

- Không, hình như không thì phải. Tôi đứng đây cũng đã lâu rồi. 

- Họ hẹn 20 phút sau sẽ cho xe tới mà đến bây giờ cũng 
chẳng thấy. Trước đây tôi vẫn đi ô tô buýt vào trung tâm, nhưng 
thời buổi bây giờ có lẽ đi taxi vẫn yên tâm hơn.Ông chăm chú nhìn 
người đàn bà lần nữa, nhưng chị cứ nhìn đi đâu đó như cố ý tránh 
cặp mắt của ông. Đột nhiên một chiếc xe từ đầu phố chạy đến, 
Maytie mở cửa xe và hỏi. 

- Chị có cần đến nơi nào đó không? 

- Không, không, xin cảm ơn! Cuối cùng, người đàn bà ngẩng đầu 
lên và mỉm cười.Tara đứng giữa đường nhìn theo chiếc xe chở 
Maytie cho đến khi nó khuất hẳn. Maytie không nhận ra chị? Bây 
giờ chị có thể yên tâm rồi, bởi vì nếu Maytie mà còn nhầm 
tưởng chị là người qua đường thì sẽ không ai nhận ra chị 
được cả. Chị trầm ngâm dựa lưng vào bức tường. Chính chị cũng 
không biết được điều gì đã xui chị đến đây, để từ ngoài nhìn lại 
ngôi nhà của mình. Chị đã đến và có cơ hội để kiểm tra ấn tượng 
về bề ngoài của mình trước một trong những người thân cận nhất. 
Vậy là Stephany đã biến mất không để lại dấu vết. Chỉ còn lại 
Tara, với vẻ ngoài làm cho cả những ông già như Maytie cũng phải 
chú ý. Chị so vai vì lạnh. Buổi tối thường có những cơn gió lạnh 
đột ngột. Ngày có thể rất nóng, nhưng đêm đến có khi lạnh thấu 
xương. Đã đến lúc phải về thôi. Ngẩng lên nhìn những vì sao đang 
lấp lánh như kim cương, chị chuẩn bị quay gót thì có ánh đèn pha 
của một chiếc xe hơi từ trên dốc đi xuống. Chị vội nép mình 
vào giàn hoa dưới bức tường để từ ngoài đường người trên 
xe không nhìn thấy chị. Chiếc xe hãm phanh rồi dừng lại trước 
cổng sắt. Mặt người lái xe nhìn rất rõ. Đó là Jilly! Ả bước ra khỏi 
xe và bấm nút máy nói. Qua tiếng nói được truyền qua cái máy 
nhỏ màu đen ở cổng, Tara kinh ngạc nhận ra giọng Greg hỏi. 

- Anh yêu, em đây, Jilly đây. Em đến rồi, mở cổng mau 
lên. - Giọng Jilly vang lên quyết liệt và đầy khêu gợi. 


Tara nghe thấy tiếng cánh cổng mở ra. Jilly cho xe vào trong, rồi 


cánh cổng từ từ khép lại. “Jilly? Sao lại là Jilly? Thế là thế nào...?” 
Tara sững sờ không hiểu nổi. Chậm rãi, như thả nổi từ dưới nước 
lên, những bức tranh của quá khứ hiện về: Jilly trong đám cưới lí 
nhí nói mấy câu chúc mừng trong khi Greg ôm hờ ả, Jilly 
chơi quần vợt với Greg, hai người ôm hôn nhau chúc mừng 
chiến thắng. Rồi đêm ấy, khi họ tán gẫu chuyện với nhau rất 
lâu, ánh mắt Jilly như nuốt chửng Greg. Những ý nghĩ mới gợi lên 
nỗi đau xác thịt, chọc vào não Tara làm chị đau buốt. Đêm ấy Jilly 
không muốn về sớm nên Philip phải về một mình, sau đó Greg tiễn 
Jilly lâu một cách đáng ngờ... Rồi Jilly đến Eden. Chính Jilly đi 
bơi, đánh tennis với Greg, trong khi chị buồn bã và cô đơn. Rồi 
cuộc đi săn cá sấu! Với một sự rõ ràng đáng sợ, giống như một 
bằng chứng cuối cùng khó chối cãi, trong ký ức chị hiện lên 
hình ảnh mà chị thường cố gắng gạt đi. Đó là vẻ mặt của 
Jilly khi ả ngồi trong thuyền, bất động, hoảng sợ nhưng cặp 
mắt lại đầy ham muốn chưa thoả mãn.Tara thét lên man đại. Cả 
người run cầm cập, chị bỏ chạy. Đi đâu? Đi đâu mà chẳng được, 
miễn là rời khổi nơi này. Được vài bước, chị đột ngột dừng lại, 
nôn thốc, nôn tháo. Rồi chị lại vùng chạy tiếp cho đến khi kiệt sức 
và ngã lăn ra đất.Chị bị dập chân đau điếng nhưng lẫy bình tâm 
lại. Lết lên vỉa hè, chị ngồi dựa lưng vào tường, lấy trong túi ra 
chiếc mùi soa giấy, vụng về lau vết nôn mửa còn giây trên miệng, 
trên áo quần và vết bụi đất trộn với máu ở trên đầu gối. Chị cứ 
ngồi như thế không biết bao lâu. Cuối cùng, mặc dầu vẫn rất buồn 
nôn, người run cầm cập vì lạnh, chị buộc mình phải đứng dậy để 
về nhà. Suốt đêm, nằm co quắp trên chiếc giường hẹp, chị cố gắng 
quên đi ngón đòn mới của số phận. Chị không ngờ sự phản bội 
mới này làm chị cay đắng hơn cả khi biết người chồng mà chị yêu 
quý hết lòng lại căm thù chị đến mức có thể giết chết vợ. 

- Tôi đã yêu bạn biết bao 

- Chị rên rỉ nhắc đi nhắc lại, 

- Sao bạn nỡ căm thù tôi đến thế, Jilly? Jilly là người bạn gái duy 
nhất của chị, cho nên sự tan vỡ làm chị đau khổ tưởng chừng 
không chịu đựng nổi. Nằm đó tơi bời trong đau đớn, chị nghĩ 
rằng chị không thể, mà có khi không muốn cố gắng được nữa... 
Tìm đâu ra được người mẫu mới bây giờ? Ngồi trong văn phòng 
của mình, Joanna Randell tuy chưa hẳn đã mất hy vọng nhưng 
cuối cùng mệt mỏi và chán nản. “Ta đã xem xét hết lượt phụ nữ ở 
Sdney từ độ tuổi hai mươi cho đến sáu mươi rồi còn gøì?”. 

- Bà u ám nghĩ. Bà đã sử dụng các mối quen biết của mình để 


tìm người mẫu mới nhưng chưa có kết quả. Biết bà tuyển 
chọn nhân tài mới, nhiều phụ nữ gọi điện, viết thư, xin đến gặp 
mặt ở hãng và thậm chí đến cả nhà riêng, đến nỗi cuối cùng bà 
phải ra lệnh cho thư ký chỉ tiếp những người được lựa chọn và 
đăng ký trước. 


Bà đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa bật mở, Jeyson bước vào. 
Bà vui vẻ đón chào người thợ ảnh của mình. Anh ta là một người 
tài hoa có thẩm mỹ tỉnh tế, rất vui tính và miệng lưỡi sắc sảo. Anh 
ta có dáng người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, mái tóc lưa thưa màu 
nhạt lù xù như lông nhím trên đầu, đôi mắt sáng và rất ranh mãnh. 
- Xin chào mẹt 

- Anh ta chào lớn và hôn vào má bà như thường lệ 

- Đủ rồi, Jeyson ạ, kẻo người ta lại tưởng tôi là mẹ của anh thật 
đấy. Công việc thế nào? 

- Có một đơn đặt hàng làm lịch mẹ ạ, nhưng người ta đòi hỏi phải 
có ảnh của những cô gái đẹp hạng nhất.- Hiểu rồi, trứng lại đòi 
khôn hơn vịt. 

- Hơn nữa, họ đòi hồi phải có ảnh cho đủ bốn mùa, mùa thu và 
mùa đông thì cần phải có những khuôn mặt già hơn. 

- Trời ơi, cả anh nữa cũng nói đến điều ấy sao? 

- Joanna như rên lên.Suốt cả nửa giờ đồng hồ Jeyson toát cả 
mồ hôi hột để làm cho Joanna vui lên mà vô hiệu. Ra khỏi 
phòng, anh vừa đi vừa vò đầu. Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng 
nói tự tin vang lên: 

- Dù sao đi nữa tôi cũng vẫn muốn gặp bà Joanna Randell. 

- Tôi đã giải thích cho chị hiểu là bà Randell không bao giờ tiếp 
người nào không được hẹn trước. 

- Người nữ thư ký mệt mỗi đáp. 

Jeyson đưa cặp mắt chuyên môn đánh giá người đàn bà đứng cạnh 
bàn rồi nói với người nữ thư ký. 

- Chỉ có bọn tép riu thì mới phải hẹn trước, riêng cô đây thì ngay 
cả nhà vua có lẽ cũng muốn được gặp. Tôi tên là Jeyson. Hôm nay 
chúng ta đi ăn tối với nhau chứ? Không đợi trả lời, anh cầm tay 
người phụ nữ đang ngạc nhiên dẫn đến trước cửa phòng sếp, lấy 
chân đá cửa rồi kêu lớn: 

- Joanna, cô người mẫu mới đây rồi!Anh đẩy người đàn bà vào 
phòng rồi đóng cửa lại. 

-Tuyệt vời! 

- Anh nói với người thư ký đang sửng sốt 


- Cằm hơi mỏng một tý, nhưng tôi sẽ sửa được, miệng hơi rộng, 
nhưng dù sao vẫn đẹp tuyệt vời, con mắt thì giống y như mắt đào 
Bamby! Trời đất quỷ thẩn ơi, tôi phải lòng rồi! 

- Đã ra đến cửa anh bỗng quay lại hỏi: 

- Cô vừa nói cô ta tên gì ấy nhỉ? 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 10 


- Tôi cần một hãng quảng cáo có đủ khả năng sau nửa năm lăng xê 
được ảnh tôi lên bìa tạp chí “Vogue” 

Joanna không bao giờ quên giây phút khi người đàn bà ấy lần 
đầu tiên đến trước bàn làm việc của bà. Cao lớn, cân đối, với 
phong cách xử sự lịch thiệp, và cái chính là chị ta không còn trẻ 
mà thật lạ lùng cũng không phải là bà già, khuôn mặt đẹp, dáng 
người tuyệt mỹ, ngoài ra còn một cái gì đó nữa. “Cái gì đó” được 
thể hiện trong đôi mắt to sáng, vừa có vẻ bí ẩn vừa buồn buồn, 
trên nét mối gợi cảm, đồng thời rất nghiêm nghị, dường như đang 
che giấu những tình cảm mà chị ta không muốn lộ ra. 

Ngoài những cái đó, ở người đàn bà này toát lên một ý chí vững 
chắc, đúng kiểu “người đàn bà kiểu mới” mà Joanna tìm kiếm bấy 
lâu nay. Joanna nhướng mày, ngắm nhìn ảo ảnh trước mắt 
mình và nói: “Mời ngồi” 

- bà ta vẫn còn đủ tỉnh táo để vui sướng nhìn nụ cười ngượng 
ngùng trên mặt người đẹp khi chị ta đưa mắt nhìn quanh để tìm 
ghế hoá ra những cái gì thuộc về con người đều không xa lạ với 
ch] 

- Chỉ đến khi đã ngồi yên trên ghế, Joanna mới lấy lại phong thái 
của con người công việc. Bà lập tức vào thẳng vấn đề: 

- Gô từ đâu đến? 

- Từ Kwinsland, ở đó có hòn đảo Orphey. 

- Chị đã từng làm việc ở những đâu? 

- Tôi đã làm một vài năm ở Anh, sau đó ở Bắc Úc. 

- Bây giờ cô muốn thử vận may ở thành phố lớn nhất 
nước Úc chăng? 

- Đúng thế đấy ạ.Tara ngạc nhiên và vui sướng nhận thấy 
mình nói chuyện với Joanna một cách tự tin và thoải mái. 
Chị đã chuẩn bị trước một câu chuyện rất chỉ tiết về mình: 
trước đây đã từng làm người mẫu ở những thành phố khác nhau, 


bây giờ chị đến Sydney để lập nghiệp thực sự. Chị đặt tất cả vào 
ván bài để gây ấn tượng cho Joanna, buộc bà chỉ có thể nhận 
lời chứ không thể từ chối. Trước đó Tara phải bỏ ra mấy tuần liền 
nghiên cứu các tạp chí thời trang đi từ cửa hàng này đến cửa hàng 
khác, chọn quần áo để tạo cho mình một vẻ bên ngoài hợp 
thời, trể trung, nhưng không có vẻ cưa sừng làm nghé, có 
sức gây ấn tượng, nhưng không kệch cỡm, nhố nhăng. 


Chị tiêu những đồng tiền cuối cùng vào việc trang điểm và uốn tóc 
ở hiệu mốt nhất Sydney. Rồi đến cái ngày mà chị cho rằng đã có 
thể xuất hiện trước mắt Joanna. Sau khi suy nghĩ rất lâu, chị quyết 
định đến thẳng chỗ bà làm việc, không cần gọi điện trước xin hẹn 
gặp sợ rằng đến phút cuối có thể sợ hãi mà đổi ý. Đó là một cuộc 
liều lĩnh, hoặc là sống, hoặc là chết. Dọc đường khi chen chúc giữa 
dòng người sang đường, chị chỉ muốn từ bỏ ý định để quay về. 
Nhưng khi đã bước chân vào phòng tiếp khách của hãng mốt, chị 
buộc mình phải quên đi cơn nôn nao đang trào lên từ dạ dày. 

Chị thản nhiên nhìn những bức ảnh của người mẫu nổi 
tiếng treo kín các bức tường. Đến gần người thư ký, chị tự thề với 
mình là chưa đạt được sự chấp nhận của bà giám đốc Joanna lừng 
danh thì quyết chưa rời khỏi nơi này. 


Thầm trở về quá khứ, Tara thường cảm thấy rằng cái “tôi” mới mẻ 
của chị, giống như con Phượng hoàng được sinh ra từ những ngọn 
lửa, cuối cùng đã thiêu cháy Stephany. Sau khi phát hiện ra sự 
phản bội của Jilly, chị cảm thấy như mình đang chết dần. Nhưng 
hôm sau chị đã thức dậy thành một người hoàn toàn khác. Sợi chỉ 
mỏng manh nối chị với con người trước đây có tên là Stephany đã 
đứt hẳn. Cuối cùng, chị đã hiểu mình phải báo thù như thế nào. 
Cần phải bắt Greg chịu đựng tất cả những gì mà chị đã trải qua: Y 
sẽ phải say mê người đàn bà không thèm yêu y, tình yêu của y sẽ 
bị ruồng bỏ và khinh bỉ, bị coi rẻ hơn đám bụi dưới chân người. 
Người đàn bà ấy sẽ là chị. Chị sẽ lừa y vào cái bẫy mà trước đây y 
giăng ra trước Stephany. Chị sẽ giết chết con tim y rồi bỏ mặc y 
trơ trọi ở đó, như y đã từng giết chết chị về mặt thể xác. Đó sẽ là 
một đòn trừng phạt nên thơ, một ngày hội thực sự, và chị sẽ được 
thích thú tận hưởng sự báo thù của mình. 


Để đạt được điều đó chị cần trở thành người đàn bà mà Greg yêu 
thích. Gó nghĩa là cần phải gây được ấn tượng thật mạnh. Cần 


phải trở thành người đẹp kiểu những người mẫu thời trang trong 
các hoạ báo mốt. Chị phải trở thành người mẫu quảng cáo mốt. 
Chị đã có vẻ hấp dẫn, dáng người, chiều cao, bây giờ lại xuất hiện 
cơ sở và ý chí để thực hiện điều đó.Trước hết, phải chụp thử vài 
kiểu ảnh, - Giọng nói của Joanna đưa chị trở về thực tế. Nói 
chung Joanna thấy có khá nhiều chỗ đáng nghỉ ngờ liên quan đến 
cuộc xuất hiện bí ẩn này. Chẳng hạn người đàn bà nói chị ta ngoài 
hai mươi, nhưng không nêu rõ độ tuổi của mình. Chị ta bảo đã 
từng làm người mẫu nhiều năm, nhưng trình độ chuyên môn của 
chị ta xem chừng chỉ ở mức sơ đẳng. “Nhưng mình có tìm được ai 
đâu! 

- Bà u ám nghĩ vả lại, mình có mất gì đâu cơ chứ!”. Bà cúi người 
trước máy điện thoại tự động: 

- Gắm cho tôi máy của Jeyson nhé! 

- Điều đó hoàn toàn không cần thiết, vì tôi vẫn còn ở đây chưa đi 
đâu cả. —- Giọng Jeyson vang lên trong máy. 

- Xin chào anh Sam. Dan Marshall ở đảo Orphey đây. Có tin gì mới 
về người đàn bà mất tích của tôi không? Dan tưởng rằng ông sẽ 
lấy lại được trạng thái thăng bằng của tâm hồn, nếu gạt được hình 
ảnh Tara khỏi trí nhớ của mình. Để làm được điều đó, ông trở lại 
những thói quen cũ như săn bắn dưới nước chẳng hạn. Nếu gặp 
bệnh nhân, dù đàn ông, đàn bà hay trẻ con, ông lại nướng cá để ăn 
với họ bên bờ biển. Thậm chí ông còn đi nghỉ, điều mà mấy năm 
qua ông không hề làm. Nhưng dù lên rừng xuống biển, đi đến đâu 
đi nữa thì cuối cùng vẫn quay về một ý nghĩ 

- Tara. Tất cả đều vô ích, ông không thể nào quên được chị. Ông 
quá yêu nên sự mất mát trở thành nỗi đau hàng ngày, mỗi sáng mở 
mắt ra là ông đã nghĩ về chị rồi. Ông không biết gì về chị, thậm chí 
gạt chị ra khỏi đầu và dứt chị ra khỏi con tim ông. Ông chỉ biết hi 
vọng rằng nhờ một phép lạ nào đó, một ngày kia Tara sẽ quay trở 
lại. Vì thế ông gọi điện cho trung sĩ Sam Johneson, hi vọng biết 
thêm những tin mới.... 

- Tôi sợ rằng tôi không có điều gì mới để thông báo cho anh. 

- Sam nói 

- Đó là một vùng rộng lớn, cả một đạo quân có lạc vào cũng khó 
mà tìm nổi. Mà anh lại cho tôi biết quá ít đữ kiện. 

- Đúng thế thật. Nhưng tôi có thể cung cấp thêm cho anh vài điều, 
mà biết đâu lại có ích. 

- Dan suy nghĩ rất nhiều. Căn cứ vào những ghi chép của mình, 
các bức ảnh và đặc điểm các vết sẹo của Tara, ông có thể nêu lên 


khoảng thời gian xẩy ra tai nạn. Tất nhiên, đó chỉ là điều phỏng 
đoán, nhưng nó rất có cơ sở.- Vậy là... 

- Ông nói với Sam. 

- Anh phải tìm một người đàn bà bị tai nạn nặng, nhưng không 
phải là tai nạn giao thông ở thời điểm từ... 

- Ông nêu lên hai con sỐ 

- Chẳng nhẽ chừng ấy dữ liệu mà còn ít ử? Trở về nhà, Dan lơ 
đãng lần giở tạp chí “Y học hôm nay”. Có thông báo về 
một hội thảo tổ chức ở Sydney. “Đừng lạc hậu với thời 
cuộc, phải biết những gì mới mẻ nhất”. - Dan tự nói với mình. 

- “Y học hôm nay” - nghề cũng kêu đấy chứ?Trong văn phòng của 
mình, nằm trong toà nhà chính của công ty “Harper Mining”. Bill 
Macmaster giải quyết một vấn đề mà ông hi vọng rằng sẽ đặt dấu 
chấm hết cho quan hệ giữa ông và Greg Marsdan. Greg ngồi yên 
trên ghế, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng không trông thấy phong cảnh 
tuyệt đẹp - Y quá choáng váng trước những gì mà Bill vừa nói. 
Bỗng y đột ngột quay lại, mắt cháy lên cơn giận dữ, giọng lạc đi: - 
Đơn giản như thế mà xong à? Hoá ra tôi đã bị khai trừ ra khỏi ban 
giám đốc, cũng không còn lương thưởng gì cả! Tôi tin rằng 
các ông không có quyền làm điều đó. Stephany đã có những chÏỈ 
thị rõ ràng... mà tôi thì vẫn là chồng cô ấy. Y nhìn Bill với đôi mắt 
thách thức.- Điều đó đã được quyết định tuần trước, trong cuộc 
họp của Ban giám đốc, biểu quyết trăm phần trăm. 

- Giọng Bill hoàn toàn bình tĩnh và thản nhiên, nhưng đã lâu ông 
mới lại có cảm giác hài lòng như bây giờ. 

- Tôi cam đoan với anh rằng quyết định này hoàn toàn đúng theo 
pháp luật, phù hợp với chỉ thị của Stephany trước đây. Anh có thể 
tham khảo ý kiến của luật sư 

- Ông im lặng trước khi giáng đòn tiếp theo. 

- Tại sao anh lại không nhờ Philip Stuart nhỉ? Ông ta là luật sư rất 
giỏi đấy!Tuy nhiên, Greg không cắn câu, y quay trở lại. vấn đề: 

- Tại sao tôi không được báo trước về cuộc họp? 

- Đây chỉ là phiên họp thường kỳ, thời gian đã báo từ lần 
họp trước. Nhưng cả lần ấy anh cũng không đến, nếu không anh 
đã biết rồi. Vả lại, sự có mặt của anh cũng chẳng thay đổi được 
điều gì.Greg im lặng sau đó lẩm bẩm như bây giờ với chính mình 
“Quỷ tha ma bắt, nhưng ít ra cũng phải thanh toán mọi khoản chỉ 
tiêu chứ!”. Giọng Bill vẫn bình thản và khúc chiết: 

- Lương cho những người phục vụ và mọi khoản chỉ tiêu cho nhà ở 
vẫn do hãng đài thọ. Tất nhiên là không kể các khoản anh tiêu 


riêng. Từ nay trở đi, đó là vấn đề mà anh cần tự lo lấy. Greg đỏ 

mặt tía tai. 

- Anh vẫn có thể sống ngôi nhà của Stephany. - Bill dừng lại một 

lát, dường như để nhấn mạnh câu tiếp theo 

- Vâng, hiện nay thì anh vẫn có thể... Greg bật dậy, giận dữ đi đi 

lại lại trong phòng: 

- Ông chưa bao giờ đồng ý với việc tôi lấy cô ấy, đúng không? 

Bill không trả lời, chỉ chăm chú và thần nhiên nhìn Greg. 

- Có phải thế không, trả lời đi, đồ chó mái! Bill lặng lẽ rời khỏi bàn, 

ra mở toang cánh cửa: 

- Tôi cho rằng, chúng ta không còn điều gì để nói nữa! 

- Ông kết luận và mời khách ra khỏi phòng. 

- Nữa! Nữa đi! Cứ thế! Bây giờ thì lên trước! Thoải mái hơn tí nữa, 

nghĩ về một điều gì đó vui sướng và trượt dần về phía ống kính. 
Rơi vào tay Jeyson, Tara nhanh chóng đạt được những thành 

công mới. Là một người có kinh nghiệm, Joanna cho Tara xuất 

hiện trước công chúng từ từ, từng bước một. Khi Tara vừa mới 

đến, bà đã biết rằng chị chẳng có kinh nghiệm gì cả, nhưng bà 

không lo lắng, bởi điều đó có thể sửa chữa được. Chỉ cần một thời 

gian ngắn là Tara sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về nghề 

làm người mẫu, đặc biệt là trong cử động. Vì vậy bà bắt chị phải 

dự một số lớp khiêu vũ cổ điển, disco, nhạc jazz....Hiện tại, Tara 

đang tập dượt để ra mắt trong chương trình đầu tiên của mình với 

thời gian trọn một ngày. Chị sẽ biếu diễn giới thiệu các mẫu trang 

phục ban ngày và buổi tối. Jeyson quyết định sẽ làm việc cùng chị 

trên một đường phố đông đúc ở trung tâm Sydney. Tara tỏ ra là 

một học sinh sáng ý nhưng có những lúc chị hoang mang cực độ. 

Những lúc đó, mặc dù rất nghiêm khắc và đòi hỏi tính nghề nghiệp 

rất cao, J eyson bao giờ cũng sẵn lòng giúp đỡ bằng những câu 

chuyện tiếu lâm để chị bớt căng thẳng. Tara ngoan ngoãn thực 

hiện mọi yêu cầu của Jeyson, nhưng đến cuối ngày chị cảm thấy 

không thể nào chịu đựng thêm nữa. 

- Jeyson, tôi lạnh và mệt lắm rồi. Tôi muốn về nhà. . 

- Chị dựa lưng vào cột đèn đường và nhắm mắt lại.- Ô, nàng công 

chúa. —-Jeyson giả vờ sợ hãi. 

- Ta làm một kiểu ảnh bên cột đèn đường nhé. Đứng dựa 

lưng như thế! Đừng có mở mắt ra! Thoải mái, các cơ thư giãn. 

Cứ tưởng tượng là cô đang sắp hiến thân cho người tình. Người 

ấy làm cho cô phát cuồng, có cảm thấy không? Tốt lắm, 

đừng làm mất cảm giác ấy, cứ nghĩ về anh ta, quỷ bắt tôi đi, tôi 


căm thù hắn quá. Mặc dù rất muốn Jeyson im đi, Tara vẫn đỏ mặt 
nhớ lại cảnh đáng xấu hổ của chị khi chăn gối cùng Greg. 

- Thế, thế, cô đỏ mặt lên đấy à? Tuyệt vời? Cô biết không, 
cô chẳng giống ai cả. Tôi vừa động đến sex, cô đã đồ mặt tía tai 
lên rồi. Nào, bậy giờ hãy nghĩ về một điều gì đó thật buồn thảm 
xem nào. Buồn thật sự ấy. Hãy làm cho con tim đáng thương của 
cô vỡ ra thành ngàn mảnh...Qua ống kính, Jeyson thấy Tara như bị 
thôi miên, từ mắt chị mấy giọt lệ ứa ra và từ từ lăn xuống. 

- Huyền diệu quá! Tuyệt vời! Tara Wells, tôi yêu em rồi đấy! Nhẽ 
nào em lại bóp vỡ trái tim người đàn ông sinh ra để dành cho em? 
Chỉ đến lúc không còn phim nữa, Jeyson mới nhận ra là Tara đã 
kiệt sức. 

- Thôi, tán nhăng tán cuội như thế là đủ rồi. Về thôi, mai lại tiếp 
tục làm việc. 

Jeyson rất khó tính trong việc chọn rượu. Anh không bao giờ 
uống rượu mạnh, chỉ uống rượu nho, sâm banh hoặc rượu liker 
các loại. Thế nhưng hôm nay phải tự thưởng cho mình một 
suất rượu xứng đáng để mừng sự kiện Tara xuất hiện trên bìa 
tạp chí “Vogue”. Tiệc rượu tổ chức trong xưởng làm việc của 
Jeyson đang độ vui về. Say sưa với thắng lợi, Joanna và Tara đang 
lật giở từng trang trong tạp chí. Joanna hân hoan: 

- Thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị cô Tara, nữ hoàng 
kiều diễm của thế giới thời trang vừa xuất hiện! Xin mời nâng cốc 
chúc mừng tất cả chúng ta. 

- Vì chúng ta! 

- Tara đáp lời, chạm ly với Joanna. 

- Thế còn tôi? Thế không ai chúc mừng Jeyson, người đã tạo ra các 
ngôi sao à? 

- Vì anh, Jeyson 

- Chị nghiêm chỉnh nói 

- Xin cảm ơn vì tất cả 

- Sáu tháng ròng, ngày nào cũng như ngày nào... 

- Joanna lại lần giở những trang tạp chí. Thế mà cuối cùng, kết 
quả thật không tồi. Tara cười sung sướng, tận hưởng bầu không 
khí thân ái mà chị cảm nhận được giữa các đồng nghiệp của mình. 
- Có được ngày hôm nay là nhờ các vị đã chỉ bảo cho. Tôi đã học 
tập được ở các vị rất nhiều điều.Joanna trìu mến nhìn chị: 

- Ngay từ hôm đầu tiên khi cô bước chân vào phòng tôi đã thấy ở 
cô có một cái gì đó rất khó nắm bắt và bí ẩn. Dù sao đi nữa thì cô 
cũng không giống ai cả. 


- Đúng đấy! 

- Jeyson cướp lời. 

- Vô tuổi 

- sự từng trải và thông thái trên nền của tuổi trẻ. Đó là một thứ 
rượu cocktail kỳ diệu.- Tôi đã đọc những nhận xét của cô ghi bên 
lề bản hợp đồng với hãng truyền hình 

- Joamna nói tiếp 

- Thật đáng khâm phục. Cô đã chú ý đến tất cả những điểm cần 
lưu ý. Cô học ở đâu cách làm hợp đồng thế?Tara cười lảng: - Có lẽ 
đó chỉ là bản năng của tôi.- Nói tóm lại là, nếu cô chán nghề làm 
người mẫu, cô có thể làm việc ở các văn phòng. 

- Làm việc ở văn phòng ư? 

- Jeyson kinh hoàng hỏi. 

~ Thôi đi, mẹ ơi 

- Cô ấy vừa mới xuất hiện, lạy Chúa! 

- Anh ta xán lại gần Tara và xoa đầu gối chị. 

- Hãy quên bà già này đi và đến với anh... 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 11 


Lại cuối một ngày khổ ải. Trong phòng hoá trang, Tara nhìn mình 
trong gương vẻ chê trách: chị nhận thấy những dấu hiệu của sự 
mệt mỏi. “Bạn thân mến ạ, hôm nay bạn phải đi ngủ sớm hơn thôi 
. Chị nghĩ. 


Về nhà, ăn tối xong là lên giường ngay, với một quyển sách”. Chị 
cầm cái xắc lên, đưa mắt nhìn quanh kiểm tra lần cuối, tắt 
đèn rồi bước sang phòng chụp yên lặng, rộng thênh thang của 
Jeyson.Mặc dù cảm thấy mệt nhưng Tara hài lòng với mình. Sau 
buổi sáng vui vẻ để mừng thành công bước đầu, chị lại sẵn sàng 
đứng vào làm mẫu chụp ảnh. Cho đến bây giờ Jeyson vẫn còn 
đang say sưa. Anh không tuý luý nhưng rõ là vẫn ở trạng thái rất 
kích động. Chị dừng lại ở cửa, trìu mến nhìn anh đi lại trong 
phòng, tắt các đèn chiếu và dọn dẹp. Anh vẫn chưa nhận ra chị. 
Anh bước lại chỗ chiếc xe đạp có động cơ vẫn dùng làm giá đỡ 
chân máy trong thời gian chụp ảnh, leo lên yên xe, tay cầm cốc 
sâm banh.Tara tới đứng trước mặt anh. 

- A, cô nhân sư, xin chào 

- Anh thốt lên vui về 

- Này, bây giờ anh biết rõ gương mặt em không kém mặt anh, 
nhưng vẫn có một cái gì đó cứ trượt đi, không nắm bắt được. 
Trong ánh đèn nhẹ, trông em chừng khoảng hai mươi tuổi. 
Nhưng dưới ánh nắng mặt trời thì... ba lăm? hay hăm chín? Tara 
đứng bất động. _ 

- Em im lặng, hả? Ô, dĩ nhiên rồi, em là nhân sư mà. Vẻ đẹp đàn bà 
vĩnh cửu mang theo bí mật của mình vào cõi bất tử. Cái cô bé 
trong tranh của Leonardo cũng tương tự giống em.Anh nhìn 
thẳng vào mắt chị. Tara gặp cái nhìn ấy và cảm thấy 
ngượng. 

- Anh biết gì về em? Chẳng øì cả. Anh có cảm tưởng như anh đã 


biết em hàng thế kỷ nay, vậy mà trên thực tế chẳng biết gì ngoài 
đôi mắt và nụ cười mê hồn. Với anh, em là một câu đố, Tara ạ, và 
hình như càng ngày, em càng làm anh quan tâm hơn.Điều mà 
Jeyson ngụ ý không thể nào hiểu nhầm đi được. Tara nén tiếng thở 
dài. Chị lờ mờ nghỉ ngại rằng một cái gì đó có thể xảy ra, nhưng 
không hoàn toàn tin chắc. Trước đây chị chưa từng gặp người nào 
nói đùa và cợt nhả liên tục như Jeyson nên chị không tài nào xác 
định được anh nói đùa hay nghiêm túc. Chị chuẩn bị tỉnh thần để 
trả lời xứng đáng sự thách thức. 

- Tại làm sao mà anh lại luôn nghĩ đến em 

-Jeyson cười mỉm 

- Chính bởi tại cái điều khiến bất cứ chàng trai nào cũng nghĩ về 
các cô gái từ thời Adam và Eva, Romeo và Juliette...Linh tính mách 
bảo cho Tara hiểu rằng đã đến lúc thay đổi đề tài câu chuyện, 
trong khi những lời sẽ làm họ khó xử còn chưa bật ra. 

- Jeyson, anh có biết anh là ai không 

- Ch] nói nhẹ nhàng 

- Anh là một kẻ lãng mạn. Anh nhìn thấy ở một nữ công nhân bình 
thường những điều mà cô ta không có. 

- Ô, đó là bí mật của tôi 

- Jeyson nói với nụ cười buồn bã mà Tara chưa từng thấy trên 
gương mặt anh. Rõ ràng là anh đã tiếp nhận tín hiệu không lời của 
chị. Anh sẽ không lấn tới, Jeyson vui về nâng cốc: 

- Vì chúng ta, và vì những điều bí mật được bảo vệ kỹ lưỡng.Tara 
mỉm cười dịu dàng rồi đi ra cửa. 

- Chúc anh ngủ ngon, Jeyson. 

- Này. Tiếng gọi của anh làm chị sững lại ở cửa và quay người lại. 
- Đúng là em không thích cưỡi chiếc xe đạp của anh đấy chứ? Chị 
lắc đầu: - Không, đã đến lúc em phải về.Còn lại một mình trong 
phòng, Jeysơn nâng cao cốc rượu, rồi làm đúng như tục lệ xưa khi 
người ta từ biệt nhau, anh từ từ buông mấy ngón tay: cốc rượu rơi 
xuống vỡ tan ra từng mảnh. Tara bước dọc các phố, xuyên qua các 
đám đông để về nhà. Bước khởi đầu trong sự nghiệp làm 

người mẫu thành công kiếm được nhiều tiền, chị chuyển từ 
nhà trọ tồi tàn tới một căn hộ mới ở khu vực Elizabeth-Bay 
sang trọng mà cư dân của nó được hưởng một trong những đặc ân 
trong cuộc sống Sydney: đó là cảnh trông ra vịnh. Cảm thấy người 
đau nhức nỗi buồn và trong tim đầu đầy ắp những ý nghĩ cả về 
Jeyson cả về những rắc rối của tình yêu . Chị lên tầng bằng thang 
máy và vào căn hộ mới của mình.Một tiếng “meo” chào mừng 


vang lên. Chú mèo, ngày nào gầy còm thảm hại, giờ đây đã trở 
nên béo tốt, to lớn chạy ra cửa đón chị. 

- A, Maxi, xin chào em bé? 

- Chị âu yếm vuốt tai rồi bế nó áp vào ngực 

- Thế nào? Ngày vừa qua bình thường cả chứ? Chị tụt giày rồi đi 
qua phòng trải thảm vào phòng khách. 

- Tao tiết lộ cho thấy một bí mật nhé, Maxi: Nhìn mặt, 
người ta đoán tao hai mươi tám tuổi, nhưng đến cuối những 
ngày làm việc như ngày hôm nay thì đôi chân tao tỏ ra là đã bốn 
mươi! 

- Chị thả con mèo xuống thẳm rồi lại bật máy quay đĩa. Từ khi 
chuyển chỗ ở, Tara lại được thưởng thức âm nhạc. Giờ đây, sau 
khi đã thần tốc làm quen với disco và jazz, thị hiếu âm nhạc của 
chị phong phú lên rõ rệt và không chỉ còn giới hạn ở nhạc cổ điển 
như trước kia nữa. Chị] đặt đĩa có bài hát “Anh không còn tặng hoa 
cho em nữa” rồi thở dài buông mình xuống chiếc đi văng rộng nhìn 
quanh.Mọi thứ đều làm chị hài lòng. Vật duy nhất nổi lên trong 
căn phòng yên tĩnh, trang nhã là tấm thảm dày màu san hô treo 
trên bức tường trắng. Chung quanh toàn là kính và crôm đúng theo 
phong cách Ý. Về hiện đại được làm dịu bởi những tấm ri đô dài 
buông từ trần đến tận sàn, che cái mà Tara đặt tên là “Khung cửa 
diệu kỳ”. Đó không đơn giản là một cái cửa sổ: toàn bộ bức tường 
thứ tư của căn phòng được làm bằng kính mở ra cảnh tượng tuyệt 
vời của vịnh biển. Chính điểm này của căn hộ đã hấp dẫn Tara. 
Chị ngồi hàng giờ liền ngắm bức tranh đa sắc rộng lớn trải 
trước mắt. Dù là trời, trong xanh hay phủ đầy mây, mặt nước vịnh 
phản chiếu lại nó trung thành như một người tình chung thuỷ. 
Những tia nước mưa cũng mang lại cho chị niềm vui như những 
tỉa nắng mặt trời. Ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đẹp -Không còn một 
thú nghỉ ngơi nào hơn thế được nữa. 

- Hôm nay tao đã phải làm việc cật lực, Maxi ạ 

- Chị nói với con mèo đang ngồi thờ ơ 

- tao phải làm việc như một con chó. Mà, đó là đùa thôi, bé con. 

- Nhưng Maxi không có phẳn ứng gì ngoài việc nhìn theo cô chủ 
đang đi xuống bếp: nghĩa là sắp được một bữa ngon lành! 

- Thế nào, mày nghĩ thế nào về căn nhà mới của chúng ta? 

- Tara tiếp tục, tay mở một hộp thịt 

- Hơi đắt một tí, nhưng tao nghĩ là chúng ta xứng đáng được ở 
đây. Chúng ta kiếm được tiền. Lần đầu tiên trong đời, tao có 
những cảm xúc... những cảm xúc tuyệt vời. Giá mà mày cũng có 


được những cảm xúc như thế.Chị âu yếm đặt chiếc đĩa xuống sàn 
cạnh con mèo. Vậy chúng ta tìm cho mày một công việc gì đó nhé? 
Hay là tìm cho chú mày một bạn gái để mày có bạn trong thời gian 
tao bận đi làm? Chỉ có một điều mày phải ghi nhớ, Maxi. Đừng 
bao giờ bỏ tao. Không có mày tao sẽ cô đơn khủng khiếp.Vừa trò 
chuyện, chị vừa dọn dẹp căn hộ của mình. Chăm lo nhà cửa là 
một công việc hoàn toàn xa lạ với Stephany Harper nhưng Tara thì 
đã thạo. Chị vào phòng ngủ, thay tấm áo dài bằng áo choàng trong 
nhà.Khi công việc dọn dẹp đã xong, chị quay ra phòng đợi. Chị lấy 
cái túi mua trên đường về rồi vào phòng ngủ mở nó ra. Trong tay 
Tara là hai tấm hình phóng to được lồng khung. Tara đau đáu nhìn 
chúng. Trên tấm thứ nhất là một cô gái ngồi sau đàn dương cầm. 
Đầu cô hất lên như đang trong một cảm hứng bay bổng. Tấm thứ 
hai chụp một học sinh trung học đang đá bóng. Sara và Dennis. 
Con mèo bực bội nhảy từ lòng Stephany xuống - mấy giọt nước 
mắẵn mặn vừa rơi vào đúng mũi nó. “Chẳng còn bao lâu nữa đâu, 
các con yêu thương của mẹ ạ!” Chị thì thầm, hôn lên bề mặt lạnh 
nhẫn của những tấm ảnh. Và chị nhắc đi nhắc lại lời nguyền, cái 
lời nguyền buộc chị phải tạm thời chịu đựng: “Hãy vững vàng! 
Hãy vững vàng! Đó là tất cả!” Một lát sau, Tara đã nấu sôi nước, 
pha trà, đặt tách trà lên khay rồi ngồi xuống bên chiếc bàn con 
mà chị dùng làm bàn viết. Tara vẫn ghỉ nhật ký đều. Hôm nay, 
chị đã đạt được mục tiêu đầu tiên của mình - trở thành một người 
đàn bà sang trọng. Bây giờ, cần phải bắt tay vào thực hiện kế 
hoạch trả thù. Bắt đầu giai đoạn hoạt động tích cực nhất. 
Bên cạnh cuốn nhật ký là tờ báo thể thao “Sport Review”. Một đầu 
đề “Nhà vô địch và hoạt động từ thiện”. Trong bài có viết: “Greg 
Marsdan - cựu vô địch Wimbledon sẽ tham gia trận đấu quần vợt 
từ thiện. Tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ các vận động viên bị 
chấn thương. Người ta dự tính rằng giới thượng lưu của Sydney sẽ 
có mặt tại trận đấu này. Sau trận đấu, “ngôi sao” quần vợt sẽ gặp 
gỡ với các vị khách danh dự. Bên cạnh cốc sâm banh, Marsdan vẫn 
còn rất đau khổ sau cái chết bi thảm và bí ẩn của người vợ, bà 
Stephạny Harper, người thừa kế một gia tài lớn...”.Tara vớ lấy cái 
kéo. Chị cẩn thận cắt rời bài báo và tấm ảnh, sau đó điền tên vào 
ô trống bên cạnh trong tờ báo dành cho những người có 
nguyện vọng mua vé xem trận đấu. Rồi chị đặt mẩu báo vào cuốn 
nhật ký. Từ tấm ảnh, Greg nhìn chị. Anh ta đẹp, đầy sức sống và 
tội lỗi. Tất cả vẫn như trước. “Trả thù! Trả thù! Trả thù!” Thái 
dương chị đập rần rật. 


Trên sân Greg Marsdan đang trình diễn nghệ thuật thượng 
đẳng, như hồi anh ta chơi ở giải Wimbledon. Cú phát bóng mạnh 
đến nỗi nếu đối thủ có kịp đưa vợt đỡ thì nó cũng suýt bật khỏi 
tay anh ta. Những cú đập tay phải bóng đi sát biên và chạm sân 
cách vạch sau chỉ vài milimét. Những cú hất xoáy điệu nghệ, 
bóng bay bổng qua đầu đối thủ rồi rơi xuống góc xa. Những 
cú đập tay trái cũng còn mạnh hơn cú đập tay phải của nhiều đối 
thủ khác. Mỗi cú đập đều đẹp đếẽ, chính xác, Marsdan lại thêm 
điểm, sân vận động cuồng nhiệt reo mừng đấu thủ yêu 
mến của mình.Than ôi, toàn bộ điều đó đang diễn ra không phải 
trên thực tế mà trong tâm tưởng Greg. Y biết rằng phong độ của 
mình xuống lắm rồi và đã lâu y không chơi. Trước đây, y chơi 
trong câu lạc bộ khá đều đặn và đã lâu y không chơi. Trước đây, y 
chơi trong câu lạc bộ khá đều đặn và một lần còn thắng Jackson, 
điều làm y vô cùng thoả mãn. Giờ đây, y định sẽ bừng sáng trở lại 
trong trận đấu từ thiện này. Y nghĩ y sẽ đánh tơi tả cậu bé người 
ta chọn làm đối thủ cho y. Những người tổ chức trận đấu đã tế nhị 
chọn một cầu thủ đủ mạnh để trận đấu khỏi tẻ nhạt, nhưng không 
mạnh đến mức có thể chơi nghiêng ngả với nhà vô địch. Greg còn 
nghĩ rằng một trận đấu từ thiện sẽ nâng cao uy tín của y, và tại 
cuộc chiêu đãi sâm banh sau trận đấu, y sẽ có cơ hội tiếp xúc với 
những người giàu có và hùng mạnh của Sydney. À biết đâu lại có 
một Stephany Harper nữa rơi vào tay y, lần này một Stephany gợi 
tình hơn.Nhưng trông thấy đối thủ của mình trong buồng thay 
quần áo, Greg cảm thấy mọi chuyện có thể rất tồi tệ. Thằng nhãi 
ấy rõ ràng là tập trung hết sức chuẩn bị cho trận đấu. Chỉ nhìn 
những ngón tay hắn xiết cái vợt thì biết. Và hắn lao ra sân như 
được cởi xiềng. Trong vòng năm phút đầu tiên, Greg gần như bất 
lực hoàn toàn. Ngay từ đầu, y hiểu rằng sẽ không tránh khỏi thất 
bại. Bởi thế, y chỈ cố gắng sao cho tỉ số không quá nhục nhã. 


“Bốn mươi - mười lăm” - Giọng trọng tài vang to trong sự 
im lặng. Mọi người tập trung theo dõi hai đấu thủ đang chuyển 
động nhanh nhẹn trên sân, nhưng sự chú ý chủ yếu dành cho thân 
hình cao lớn, mềm dẻo, toát ra vẻ tự tin của Greg. Khác với chàng 
trai bên kia lưới Greg cảm nhận quá rõ sự có mặt của khán giả, 
của đàn bà đủ các lứa tuổi đang háo hức theo dõi y chơi, ồ lên ầm 
ï sau mỗi cú đập của y. Tất cả đều ủng hộ Greg. Tất cả mong y 
chiến thắng. Y mỉm cười sang bên phải, bên trái mỗi lúc có thể. 


Điều chủ yếu là y biết mình không thể để mình trông giống một kẻ 
bại trận đáng thương.Giữa những người ủng hộ Greg, có một trái 
tim căm thù y tột độ. Tara ngồi cùng Joanna theo dõi trận đấu. Lần 
xuất hiện đầu tiên của Greg mà chị rất sợ đã qua đi không mấy 
đau đớn, bởi lối ra của các đấu thủ cách xa chỗ chị ngồi và cái 
thân hình khoác đầy khăn bông và lủng lẳng vật ấy chỉ gợi nhớ kẻ 
đã định cướp đi của chị cuộc sống và suýt nữa thì đã thành công. 
Nhưng khi y lại gần, chị cảm thấy trong mình đảo lộn hết cả và 
suốt thời gian diễn ra trận đấu sự có mặt của y khiến chị cảm thấy 
hồi hộp. 

- Anh ta đã từng lập được một sự nghiệp rực rỡ 

- Tiếng của Joanna vọng đến tai chị 

- Hồi còn trẻ, anh ta cực kỳ triển vọng. Nhưng sau đó, có chuyện 
gì đó xảy ra.- Bà dừng lại rồi cười 

- Chắc gì anh ta sẽ buộc được mình bừng tỉnh, nếu mà cô hiểu 
được ý tôi định nói.Tara cảm thấy tim nhói đau, như có một 
cục nước đá thúc vào ngực.- Dù sao đi chăng nữa thì anh ta 
cũng chẳng trở thành cái gì cả 

- Joamna ngáp và nhìn đồng hồ và bây giờ anh ta cũng chẳng ra gì. 
Cô cứ nhìn anh ta mà xem. Tôi đúng là điên rồ để cô lôi tôi đi 
xem trận đấu xuẩn ngốc này giữa lúc bận nhất trong ngày. 
Nếu bóng đá thì lại là chuyện khác.- Phần thắng thuộc về 
Witman. TỈ số trận đấu hai - không.Tara hít một hơi thật sâu.- 
Joamna, bà nói là bà từng gặp Greg Marsdan à? 

- Cũng như phần nửa phái đẹp của châu lục này, cô bạn thân mến 
ạ! Tôi trông thấy anh ta một hoặc hai năm gì đó về trước tại một 
buổi giống như hôm nay, hoặc một cuộc trình diễn mốt từ thiện. 
Vậy thì sao? - 

Anh ta là người thế nào? 

- Greg ư? Đó là một con mèo hoang có cái mẽ ngoài hào nhoáng. 
Một lần anh ta đã gặp may, cưới được một bao tải tiền tên là 
Stephany Harper. Chắc cô cũng đọc báo về sự kiện đó. Cô 

ta bị chết trong tuần trăng mật... Cá sấu... Thật khủng 
khiếp.“Đúng vậy, đó là một cơn ác mộng” - Tara nghĩ thầm. 

- Hồi ấy mọi người đều nói rằng anh ta lấy cô ta vì tiền 

- Joanna tiếp tục nói 

- Tôi không quen người đàn bà ấy. Bà ta không thích giao tiếp 
mặc dù với tiền của mình, bà ta thừa sức tung hoành trong xã 
hội thượng lưu. Nhưng dẫu sao tôi cũng rất thương bà ta khi nghe 
kể chuyện. Mà cũng phải nói là tôi sẽ không ngạc nhiên tí nào nếu 


có người tuyên bố rằng chính anh ta đã kết liễu tính mạng của vợ. 
- Bà uể oải quay lại 

- Này, ngoài tôi và cô, trên sân vận động này không có người đàn 
bà nào lại không sẵn sàng lao đầu vào tàu hoẳ nếu Greg Marsdan 
thích vậy. Cô cứ nhìn họ mà xem! Họ không chỉ nghĩ về “ngôi sao 
tennis vĩ đại” mà còn cả về cái anh ta có trong quần nữa. 

- Suyt 

- Người bên cạnh khó chịu nói. Tara hơi đỏ mặt. Joanna liếc xéo 
sang chị.- Không thể tin được! Cả cô cũng thế à? Sao, chúng ta tới 
đây vì Greg Marsdan à? 

- Dĩ nhiên là không! 

— Tara giận dữ đáp. 

- Tôi thích tennis, chỉ đơn giản vậy thôi. 

- Rõ rồi 

- Joanna bỗng nảy ra một ý 

- Cần phải bảo Jeyson chụp cho cô vài kiểu trên sân quần vợt. Nhớ 
nhắc tôi đấy nhé.Tara mỉm cười và lại hướng sự chú ý xuống sân, 
nơi tấn bi kịch sắp kết thúc. Greg thua tuyệt đối. Người xem 
thương hại cho kẻ chiến thắng một tràng vỗ tay lẹt đẹt. Greg rất 
biết thủ vai của mình. Anh ta nhiệt liệt chúc mừng chiến thắng 
của đối thủ, gửi nụ cười tới tất cả mọi người. Rồi hai đấu thủ rời 
sân. 

Sau đó, tại buổi chiêu đãi, Tara cảm thấy hoàn toàn bình thản. Sự 
hồi hộp trước đó biến mất, giờ đây chị sẵn sàng đối mặt với bất kỳ 
diễn biến nào của sự việc mà chị cảm thấy nhất định sẽ 
xảy ra. Hoàn toàn không biết gì về vai trò mà bà sẽ phải đóng 
trong tấn kịch sắp tới. Joanna mang hai cốc sâm banh đầy lại chỗ 
Tara. 

- Đã mất hàng đống tiền mua vé thì đừng nên bỏ phí chút đồ uống 
không mất tiền 

- Bà vui vẻ nói. Nhưng uống một ngụm, bà nhăn mặt. 

- Không phải là loại ngon, cô thấy thế nào? 

- bà khinh bỉ nhìn quanh. Gian phòng dần dần đầy người.Bỗng có 
tiếng lao xao đám đông dấu hiệu có sự xuất hiện của một 
nhân vật quan trọng. Greg Marsdan bước vào phòng. Anh ta 
chưa tắm rửa và thay quần áo, hi vọng gây ấn tượng cho các nữ cổ 
động viên bằng hình ảnh của “ngôi sao” và bằng cái mùi đàn ông 
của mình. Lặng đi một tí, tiếng ồn ào lại nổi lên. Những phụ nữ 
hâm mộ vây kín lấy Greg. Joanna “phù” một tiếng khinh bỉ. 

- Anh ta cũng sẽ thành công như vậy nếu ở truồng mà đến! Cô cứ 


thử nhìn những con ngỖng cái đang vươn cổ ra kia.Tara chăm chú 
nhìn những øì đang diễn ra ở đầu phòng bên kia. Greg cho chữ ký, 
miệng huýt sáo theo thói quen. Dường như y cảm thấy cái nhìn 
của chị và ngẩng đầu lên. Y nhìn, còn chị quay đi với về hờ hững 
cố ý. Chị biết rằng y nhìn chị và căng người ra đợi y bước 
lại.Tiếng Joanna lại lọt vài tai chị: 

- Thấy nói Greg Marsdan luôn luôn thích những người mới, nhất là 
khi sự việc lại điễn ra trước mắt mọi người. Và tôi nói sự chống 
cự chỉ càng kích thích anh ta. Sau này đừng có mà trách là tôi 
không nói trước nhé. Đừng có nhìn về phía đó 

- bà nhìn qua vai Tara 

- Đấy, hắn đến đây, như ong ngửi thấy mùi mật hoa. 

- Xin chào 

- Một giọng nói mềm mại, với những “sắc thái” không lẫn vào 
đâu được vang lên... Tara lạnh lùng quay lại phía anh ta. 
Chị nhìn thấy chính đôi mắt đã chiếu vào chị trong cái giây phút 
khủng khiếp, khi con cá sấu dìm chị xuống đáy đầm lầy. 

- Tên tôi là Greg Marsdan. Hình như chúng ta còn chưa quen nhau? 
Anh ta cười như một cậu bé.“Con người này mưu giết mình. 
Hắn đã huỷ hoại cuộc sống của mình. Đó là người chồng mà 
mình yêu quý nhất trần đời. Đó là con người mà...”. 

- Chưa 

- Tara trả lời với nụ cười mê hồn, tay chìa ra 

- Tôi còn chưa có được niềm hân hạnh ấy! 

Thư ký đúng là thân phận con lừa - Susi, nữ nhân viên giỏi nhất 
của Joanna nghĩ. Một mình trong văn phòng, điện thoại thì không 
ngừng gào réo, từ ngày hôm qua đến gìờ chưa dọn dẹp được gì, lại 
còn phải sắp xếp đống hoa mà hầu như cứ cách năm phút người ta 
lại gửi đến một bó. Thành ra cô cứ phải chạy lên chạy 

xuống. Susi nhẹ cả người khi thấy Joanna, đúng vào lúc người 
ta mang đến một lẵng hoa mới nữa và chị ký nhận. 

- Ái chà chài 

- Hoa nhiều đến nỗi làm Joanna ngạc nhiên. Nói chung bà đã 
quen nhận được hoa, nhất là sau những buổi trình diễn mốt thành 
công như hôm qua. Nhưng không nhiều đến như thế này. Bà vẫn 
còn ngắm hoa khi Tara bước vào. Joanna hài lòng nhận thấy Tara 
cũng sững sờ. Bà nói ngay: 

- Tất cả đều gửi cho cô đấy. 

- Sao, tất cả à? 

- Hầu như. Ở đây có một số lẵng hoa của các nhà tạo mốt. Một số 


khác do những người quen biết gửi tới chúc mừng thành 
công. Nhưng hầu hết - Joanna đưa tay xoay một vòng bao quát 
tất cả những bó hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa cúc và hoa lay ơn 
- là hoa gửi tặng cô, và cô thử đoán xem ai là người gửi chúng 
nào.Tara bước lại lẵng hoa gần nhất, nhìn tấm bưu thiếp 

cài vào đó: “Rất mong cô nhận lời đi ăn với tôi hôm nay 
hoặc bất kỳ hôm nào. Hàng ngày!”. Thay cho chữ ký là chữ “G” 
đơn giản. Tim chị nhảy lên . Thắng lợi! Bề ngoài vẫn giữ vẻ thản 
nhiên, cô quay sang Joanna. Bà ta tổ vẻ rất ngạc nhiên: 

- Chuyện gì xảy ra với cô hai ngày cuối đây ấy nhỉ. Tôi thấy sau 
buổi chiêu đãi, hai anh chị ra về với nhau.- 

Anh ta tiễn tôi ra xe... 

- Ra xe?? Cô đã có xe từ bao giờ vậy? 

- Từ ngày hôm qua. Tôi nghĩ một người mẫu thời trang hạng nhất 
có nghĩa vụ phải thành công rực rỡ tại cuộc trình diễn chính của 
thành phố cần phải có xe hơi. Nếu chúng ta thành công, nghĩa là 
tôi xứng đáng có nó. Nếu chúng ta thất bại thì tôi lại càng cần nó. 

- Kinh khủng! Thoạt tiên là căn hộ mới, bây giờ lại xe hơi mới. Cô 
cần phải thuê một người đại diện giỏi thôi.- Phải là giỏi nhất! — 
Tara trả lời rồi thân ái ôm lấy Joanna. 

- Thôi được, nhưng tôi biết làm gì với tất cả những thứ này. Người 
tình của cô làm tôi không còn điều kiện làm việc ngày hôm nay rồi. 
- Ô bà quên chúng đi - Tara khoát tay bất cần - quẳng quách chúng 
đi. Hoặc cho bất kỳ cô bé nào thích chúng, cả anh ta cũng chẳng 
phải là người tình của tôi. Tôi đã trở về nhà một mình sau khi từ 
chối đi ăn với anh ta.- Ô là là! Té ra họ ở đây cả! . Jeyson ùa vào 
phòng, ầm ï như mọi khi 

- Cần phải dọn dẹp đống của này đi. Ai là người hâm mộ mẹ 
đến nhường này, già ơi! 

- Anh cúi người bên các lẵng hoa, đọc các bưu thiếp. Mặt anh dần 
sa sầm xuống. Anh đi giật lùi ra và dừng lại ở cửa: 

- Nếu anh biết em ham mê tennis đến như vậy thì anh đã mua một 
cây vợt. - Nói đoạn, Jeyson bước ra ngoài. 

- Anh ta điên rồi . Joanna nói vẻ buồn rầu . Nhưng thây kệ Jeyson. 
Còn chuyện của cô với Greg Marsdan đến đâu rồi? - Chuyện của tôi 
và Greg Marsdan ấy à? 

- Tara bình tĩnh hỏi lại.Joanna không ưa loanh quanh. 

- Gô có thích anh ta không? Tara quay đi, không biết phải trả lời 
thế nào, Joanna không chịu lùi. 

- Tôi biết là cô cần đàn ông. Và chắc là cô đã có. 


Tara nhìn bà, từ miệng chị thốt ra từ “không” một cách thẹn 
thừng. Joanna ngạc nhiên thật sự. 

- Tôi không có thời gian - Tara nói - Và nếu thực lòng thì tôi cũng 
chẳng muốn.Joamna huýt sáo. 

- Cô có biết là cô liên tục làm tôi ngạc nhiên không? Hiện tại các cô 
gái xếp hàng chạy theo đàn ông, vậy mà người mẫu khá nhất của 
tôi lại giữ quan điểm cơ bản như thế... thật từ thời cổ đại. Khó mà 
tin được.Bà ngừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp: 

- Và tôi cũng không tin anh ta được. Greg Marsdan không phải là 
người thích các cô gái khiêm tốn và nhút nhát. Cô phải cẩn thận 
đấy cô bạn quý ạ. Trong cái thế giới kinh tổm này cần phải cảnh 
giác. Hãy thông tin luôn luôn cho mụ già này, được không? Hãy 
nói cho tôi biết mỗi khi cô sửa soạn gặp Greg Marsdan, thế 
nhé.Tara mỉm cười bí ẩn: 

- Nhất định rồi, tôi hứa với bà. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 12 


Tara cho xe chạy dọc Liverpool. 

Line chật hẹp. Tim cô rộn lên vì kích động. “Xong rồi! Hắn đã cắn 
câu!” - Chị nghĩ. Cảm giác sung sướng của thắng lợi đang trào 
trong chị. Chị nhớ lại buổi trình diễn mốt tối hôm qua, một Gala- 
mốt được Joanna chuẩn bị rất kỹ lưỡng để giới thiệu những 
mô đen mới nhất của các nhà tạo mốt. Bởi chỗ ngồi không nhiều 
lắm. Gala hứa hẹn nhiều cảnh ngoạn mục và chỉ có khách mời chứ 
không bán vé nên giấy mời đúng là quý như vàng. Cảm thấy ngôi 
sao của mình đang lặn, Greg Marsdan thấy rất vinh dự khi nhận 
được một chiếc. Đó là dấu hiệu chứng tỏ y vẫn được coi là một 
thành viên của xã hội thượng lưu. Y không biết rằng chính người 
sẽ trở thành ngôi sao trong buổi tối hôm ấy đã quan tâm hết mức 
sao cho tên y được ghi vào danh sách mời.Tara rất mong muốn 
Greg có mặt tại buổi trình diễn. Là phát hiện lớn mới nhất trong 
giới người mẫu Sydney, Tara sẽ được trình diễn những mốt 
mới và gây ấn tượng mạnh nhất. Mà cái mẽ bề ngoài và kiểu cách 
là miếng mồi câu Greg hiệu quả nhất. Đúng! Rất nên để y có mặt 
tại cuộc trình diễn. Ý định đó nảy ra trong đầu chị khi họ nói 
chuyện với nhau bên ly sâm banh tại cuộc chiêu đãi sau trận 
quần vợt từ thiện. Chị thấy rằng mình đã làm y thích, đã khơi 
dậy trí tò mò, bởi thế chị giữ đến cùng dáng vẻ Mona Lisa, cố gắng 
càng tỏ ra bí hiểm càng tốt. Chỉ khi tin chắc rằng mình đã gây 
được ấn tượng cho y, chị mới ra về. - Giờ đây tôi đã hiểu tại sao 
đàn bà lại cứ vo ve cạnh anh ta như thế. - Joanna nói - Anh ta 
duyên dáng không thể tả được, đến lũ chim cũng phải rời ngọn cây 
mà bay tới với anh ta.Bà nhìn Tara đầy ý nghĩa rồi nói thêm với nụ 
cười thông hiểu: 

- Vậy cho nên hãy cẩn thận đấy con chim nhỏ ạ. Sau những điều 
mà cô ứng trước cho anh ta ngày hôm nay, tôi cuộc là anh ta sẽ 
không để cho cô yên đâu. 


Tara không trả lời, làm như không nghe thấy gì.- Thôi được, thôi 
được, tôi hiểu 

- Rốt cuộc Joanna nói - Tôi chỉ muốn nói một điều là cô không 
được để thanh danh của mình bị hoen ố, mà với một kẻ như thế 
thì đó là điều không tránh khỏi đâu. Hay để nửa năm nữa nhé? Ít 
nhất thì cũng đừng lại gần anh ta trong cuộc trình diễn, nếu không 
tôi sẽ lột da cô ra đấy. 

Thâm tâm Tara rất mong Joanna nói đúng, rằng Greg sẽ không để 
cho chị yên. Chị hi vọng rằng mảnh giấy vuông, khung chữ vàng 
trên cóin dòng chữ: “Gala Mốt” và “Cô Tara Wells” sẽ lôi 
được con chồn ra khỏi hang. Nhưng càng đến gần giờ diễn, chị 
càng thấy lo lắng, một phần vì hồi hộp với những màn trình diễn 
của mình. Chuẩn bị cho lần ra sân đầu tiên, cả người chị căng lên 
để có thể xuất hiện trước mặt Greg với dáng vẻ đẹp nhất. Do biết 
rõ sơ đồ rạp nên chị biết vị trí bàn của Greg. 

Than ôi! Bước từ sau cánh gà ra, chị nhận ra ngay rằng bàn đó bỏ 
trống. Có thể như thế lại tốt hơn. Trong phòng trang điểm Tara 
buồn rầu nghĩ khi chuẩn bị cho lần trình diễn tiếp theo. Cần phải 
tập trung toàn bộ sự chú ý cho điều mà vì nó mình có mặt ở đây. 
Chung quanh chị, những người mẫu khác rối rít cả lên. Những 
người thợ quần áo, trang điểm, làm đầu, khẩn trương chuẩn bị cho 
họ xuất hiện trước công chúng.Vai trò của Tara tại cuộc trình diễn 
này là xuất hiện ở cuối của ba phần trình diễn, thực hiện những 
tiết mục phức tạp , nửa đi, nửa khiêu vũ và giới thiệu những mô 
đen đẹp nhất. Chị đã hai lần ra sân khấu, hai lần mỉm cười rạng rỡ 
với công chúng rồi quay vào, trong lòng thất vọng buồn bực vì 
không thấy Greg đến. 

Lần thứ ba, chị không nhìn về phía bàn của y nữa. Đúng lúc đó thì 
y xuất hiện và say mê nhìn chị được hai người đàn ông kèm đi 
trong luồng đèn như một mũi tên bạc. Trên người chị là một chiếc 
áo đài dạ hội, dưới ánh đèn nó ánh lên như kim loại và hút chặt 
ánh mắt mọi người.Mặc dù bận túi bụi, Joanna vẫn để ý 
thấy Tara quay trở vào với tâm trạng cực kỳ phấn chấn và có vẻ 
phải cố nén cơn bột phát tình cẩm vì vui mừng chiến thắng. Bà coi 
đó là trạng thái tự nhiên do thành công các buổi trình diễn. Tại 
buổi chiêu đãi tiếp liền sau đó, Tara lại có cơ hội để chọc tức ngài 
Marsdan thêm chút nữa. Không hiểu từ đâu y thò mặt ra khi chị 
đang nhảy điệu đầu tiên với Jeyson và thô bạo cướp lấy chị, không 
thèm để ý đến những lời phản đối của anh chàng lùn. Tara trả thù 
hộ Jeyson. Sau khi nói “Xin lỗi, tôi ra ngoài một giây”, chị nhanh 


chóng rời sàn nhảy về, bỏ y lại một mình, không hề để cho y có cơ 
hội hiểu điều gì đã xảy ra. 


Đó là một bước mạo hiểm có tính toán; dĩ nhiên, y có thể tức giận 
trước những hành vi như thế và chị sẽ chẳng bao giờ trông thấy y 
nữa. Nhưng chị hi vọng là y không tức giận đến mức đó mà ngược 
lại, trí tò mò bị kích thích bởi sự biến mất bất ngờ của chị.Và đấy 
những bông hoa chứng tỏ chị đã không nhầm trong những tính 
toán của mình. Cảm thấy rất hài lòng, chị nhẩm trong đầu câu trả 
lời cho lời mời của y: “Thứ sáu, chín rưỡi, ở Solanz Rovena-Plays” 


Điện thoại réo inh ỏi, nhưng người quản gia đạo mạo không vội 
nhấc máy. 

- Dinh thự Harper đây. Xin chào. 

Maytie rất tự hào với cung cách nói chuyện điện thoại của mình. 
Ông tin rằng có thể trả lời một cách đường hoàng, dù cho người 
gọi có là ai. Tuy nhiên thậm chí cả ông cũng không làm dịu cơn 
giận dữ của người đàn bà đã hai tuần nay gọi điện liên tục mà 
không gặp được Greg. Jilly thì cứ tin chắc là Greg cần phải có mặt, 
thậm chí ngay cả lúc vắng ả, bởi thế ả kiên trì gọi điện đến 
mức với kinh nghiệm ngoại giao đầy mình như Maytie cũng 
phải bất lực. 

- Không, rất tiếc là hiện giờ ông ấy không có nhà. Bà có nhắn lại gì 
cho ông ấy không? Thưa bà, tôi thề với bà là tôi sẽ báo lại tất các 
cuộc điện thoại mỗi khi ông ấy xuất hiện. Tôi sợ là tôi không giải 
thích được lý do ông ấy không liên lạc với bà. Hay là tôi báo lại là 
bà lại gọi tới nữa nhé? Không, rất tiếc là tôi không thể nói cho bà 
bao giờ ông ấy trở về. Ông ấy không có lịch thời gian, về và đi bất 
kỳ lúc nào. Tôi thưa lại để ông ấy gọi điện cho bà nhé?Cứ như thế 
kéo dài mãi đến lúc Jilly trút lên đầu Maytie tất cả sự thất vọng vì 
không liên lạc nổi với Greg. Sau khi lệnh cho Maytie nói lại cho 
Greg để y gọi điện ngay sau khi về nhà, Jilly dập máy. 

- Cô có biết cô là một phụ nữ rất đẹp không.Greg và Tara đi ăn tại 
một trong những nhà hàng sang trọng và lớn nhất Sydney. Tara 
cảm thấy rõ ràng thắng lợi của mình. Tim chị nảy lên những lời y 
nói. Đây là lần đầu tiên y nói như vậy. Trong một thoáng, mắt 
chị bùng lên ngọn lửa giống như ngọn lửa đang cháy trong mắt y. 
Nhưng chị vội cụp xuống, cúi đầu trả lời khiêm tốn: “Cảm ơn”. 

- Chắc tất cả đàn ông đều nói với cô điều đó 

- Y kiên trì tiếp tục. 


- Ồ, không phải tất cả, chỉ một số người... 

- Thế ? Một số là bao nhiêu? Chị làm ra về như đang đếm. 

- Anh đợi tí nhé. Một lần... và lần đó... cả lần đó nữa... 

- Hừm - Greg nhếch mép cười 

- Cả cái anh chàng đó cũng vậy à? Nhưng mà thôi, kẻo tôi lại phát 
ghen với tất cả bọn họ 

- Anh ghen à? - Môi Tara vờ nở thành một nụ cười e thẹn. 

Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi, ngài Marsdan ạ.Greg chằm 
chằm nhìn chị qua bàn. Chiếc áo dài dạ hội màu xanh làm nổi bật 
đôi mắt và làn da nâu của chị. Thân hình mềm mại, đẹp thể hiện 
sức sống tràn trề của chị. Tara đáp lại y bằng cái nhìn cởi mở. Sau 
cuộc gặp gỡ với Maytie, chị không còn sợ bị lộ tẩy nữa, 
nhất là trước những người chỉ biết yêu bản thân mình như Greg. 
Bất cứ người chồng nào cũng có thể cảm nhận sự có mặt của vợ 
qua hàng ngàn chỉ tiết vặt vãnh không thể nào sửa được. 

Bất cứ người chồng nào, trừ Greg! Hơn nữa, chị đã chuẩn bị 
kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ này. Tara không ngạc nhiên trước ấn 
tượng mà chị gây được với Greg, bởi chị đã nghĩ rất kỹ để chọn 
chiếc áo dài “đao phủ” - Vật hy sinh chị đã biết rõ: chị chọn kiếu 
áo dài rất hấp dẫn, nhưng trang nhã, không một chút gì cải lương, 
không quá lộ liễu, bởi người như Greg sẽ không cắn một lưỡi câu 
như vậy. Chiếc áo dài của Tara là một trong những kiểu mới nhất 
của một nhà tạo mốt nổi tiếng ở Sydney mà Joanna thửa về 
hàng lô để những người mẫu của bà có thể trưng diện ở những 
nơi cần thiết. Chất vải sáng bóng liên tục thay đổi màu sắc tuỳ 
thuộc vào ánh đèn từ màu xanh lam cho đến màu ngọc bích. Giờ 
đây, trên nền ánh sáng của bóng điện treo phía trên của bàn, nó trở 
lại màu xanh đa trời nguyên thể.Tara bắt gặp cái nhìn của Greg và 
đỏng đảnh quay đi làm ra về thờ ơ. Còn Greg thì cảm thấy không 
nên vội vàng. Y rót bia cho chị, miệng nói huyên thuyên, nhưng 
mắt y không rời nổi chị. Tara hiểu điều gì ẩn sau cái nhìn từ sau 
hàng mi nằng nặng kia: Y cắn câu rồi. Y trắng trợn nhìn ngắm chị. 
Chiếc áo dài thắt lại ở eo lưng thành hình chữ V, hơi ép vào bộ 
ngực đẹp. Trên cổ chị là một sợi dây chuyền bàng bạc - ánh kim 
loại lành lạnh tương phản với làn da mềm mà y rất thèm được hôn 
lên. Hễ đầu chị hơi cử động là hai chiếc hoa tai bạc lại bắt 
đầu nhún nhảy. 

Y muốn giật phắt chúng đi và chiếm đoạt Tara tại chỗ, ngay trên 
sàn này. Chị chậm rãi vắt hai chân lên nhau và thính giác nhạy bén 
của y bắt được tiếng đôi tất mỏng chà vào nhau và chiếc quần lót 


lụa xát khẽ vào lần áo dài. Đối với con người đầy nhục cảm 
như Greg, những tiếng động đó chính là tiếng gọi của bản chất 
đàn bà trong con người Tara. Một sự hành hạ ngọt lịm mà y 
không thể không đáp lại. Y muốn lột trần Tara hàng tuần 
liền, muốn ôm ấp trong giường hàng tháng trời. Y có cảm giác như 
toàn bộ kinh nghiệm tình dục của y từ trước đến giờ chỉ là sự 
chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Tara. Y dường như đã cảm thấy đôi 
môi đỏ kia âu yếm thân hình y, và đôi mắt xanh sâu thẳm ấy mờ 
đi trong cái ôm ghì cháy bỏng ân ái. Cô ta cần phải thuộc về y! Y 
sẽ không để cô ta thoát.Y chộp lấy câu nói cuối cùng của 
Tara, cố ý cho giọng nói của mình có được âm điệu gợi tình. 

- Gô nói rằng chúng ta hầu như chưa quen nhau ư? Vậy mà tôi lại 
có cảm giác là tôi biết cô đã lâu. Gó lẽ đó là như người ta thường 
nói: “dejà vu”.- Hay, có thể là cuộc gặp gỡ của chúng ta là tiền 
định. 

- Cô có bạn trai hoặc chồng chưa? Tara im lặng một lát, lựa chọn 
kỹ lưỡng từng từ. 

- Tôi đã từng có một người mà tôi rất yêu. Anh ấy đúng là hoàng 
tỬ trong truyện cổ tích mà tôi mơ ước từ thời thơ ấu. 

- Tôi thấy là cô rất yêu anh ấy 

- Greg vui vẻ nói 

- Rồi sao nữa?Giọng Tara lạnh lùng và vô cẩm: 

- Niềm mơ ước trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi đã tỉnh 
ra 

- Chị hướng thẳng cái nhìn vào mặt y: 

- Còn anh? 

- Tôi ấy à? - Y ngạc nhiên ra mặt. 

- Ô không, xin đừng có hỏi vậy. Như thế là không trung thực. 

- Tại sao lại không trung thực? Hoàn toàn trung thực. Tôi 
đã kể chuyện của mình rồi cơ mà. 

- Thôi được... Chắc cô cũng đã biết tôi cưới và đã mất vợ. Nhưng 
chẳng nên nói về điều đó. Chẳng có gì là nghiêm trọng cả.Chẳng 
có gì là nghiêm trọng. Tara gắng kìm mình. Đối với con 
người như mày thì chẳng có gì là nghiêm trọng. Y đã chịu một thất 
bại trên lãnh địa của mình mà không hề hay biết. Y nói tiếp với nụ 
cười chân thành: 

- Tôi là con người luôn đi tìm cái gì đó không bình thường... và khi 
tìm được là tôi đi đứt. Bây giờ tôi cũng đi đứt, vì có cô đang ở 
đây.Tara không nói gì. 

- Tình yêu đó là điều bí ẩn nhất của cuộc sống. Tôi không nói về 


tình dục đó là điều vặt vãnh. Những khi người ta nghĩ về nhau, 
kính trọng nhau, cảm thấy sự gần gũi thật sự... Tara, điều tôi 
mong muốn nhất trên đời này là chúng ta trở thành những người 
bạn. 

Lần đầu tiên trong đời Tara cảm thấy vui thích thực sự khi chơi trò 
vờn một gã đàn ông, tung mồi ra nhử hắn như nhử một con cá. 

- Ghỉ đơn giản là bạn bè thôi à? 

- Chị nói hầu như không nghe thấy. 

- Cô nói sao? 

- Greg đưa tay chị lên môi hôn rất khẽ. Y hoàn toàn hài lòng. “Nếu 
đã kéo được cô ta vào trò chơi thì có thể coi mọi việc đã xong. 

- Y nghĩ . Con bé này không thoát khỏi tay mình! Nhưng còn phải 
vất vả chút nữa, ở đây có một cái gì đó 

- Ý nghĩ của y dừng lại một thoáng ở điều mà y chưa nhận 
thức rõ ràng được. Nhưng với sự tự tin thường nhật, y bỏ qua 
chướng ngại vật đó 

- Trước đây mày luôn thành công, cả lần này nữa, mày cũng sẽ 
thành công”.Sự im lặng bị phá tan bởi một lời chào. 

- Chào Gregl- Phill - Greg hoàn toàn không muốn một cuộc 
gặp gỡ với con người này, đặc biệt là bây giờ. 

- Ánh đèn mờ quá làm tôi không nhận ngay ra anh - 

Philip rất muốn đi ngang qua, lờ Greg đi. Nhưng ông lại gạt phắt 
cái ý nghĩ mà ông cho là không xứng đáng và ích kỷ ấy.Greg dành 
cho Philip nụ cười đáng mến nhất của mình. “Đây đúng là một dịp 
may hiếm có để đánh tan những nghỉ ngờ của Philip về quan hệ 
giữa mình và Jilly”.Y quay sang Tara vẻ âu yếm và bao dung, điều 
mà y thấy không lọt qua mắt Philip.- Tara đây là ông Philip Stuart, 
một người bạn cũ của vợ tôi. Còn đây, xin giới thiệu với anh 
Philip, cô Tara Wells.Philip nghĩ thầm: “Thì ra đây là nạn nhân mới 
nhất! Thật dễ hiểu tại sao Jilly lại phát khùng lên thậm chí 
gầy SỌp đi như vậy. Thật tội nghiệp! Cô ấy bị cho nghỉ hưu 
rồi. Vì cái “ngôi sao - người mẫu” này đây”. Tim ông lại dấy lên 
niềm thương cảm. Giờ đây ông mới hiểu điều Jilly phải chịu đựng. 
Ông chào Tara lịch sự nhưng lạnh lùng. Còn Tara thì xử sự đúng 
như cách mà chị cho là tự nhiên: im lặng. Chị đang để hết tâm trí 
vào Greg nên sự xuất hiện của Philip là một bất ngờ lớn. Và chị 
cũng còn chưa quen hoàn toàn với việc những con người từ cuộc 
sống cũ lại xuất hiện trước mặt chị. Hơn nữa, chị sửng sốt thấy 
Philip thay đổi quá nhiều, trước đây ông mảnh dẻ, giờ thân hình 
đã sổ ra, gương mặt một thời rất có nét, giờ đầy những nếp nhăn. 


Trông ông như người không bao giờ biết nụ cười là gì. Tội nghiệp 
Philip! Lại thêm một nạn nhân nữa của thói dâm đãng của Greg. 
Trái tim chị chia sẻ những nỗi đau của ông, nhưng chị vẫn ngồi 
im, bình thản, giữ trên mặt một nụ cười xã giao. 

- Jilly thế nào, Philip? 

- Greg vui về hồi. 

- Hình như bình thường, ít ra là như thế trong lần cuối cùng tôi 
gặp cô ấy! 

- Ông chằm chằm nhìn Greg 

- Thời gian cuối đây tôi đi liên tục, chúng tôi hầu như không gặp 
nhau. 

- Tiếc quá nhỈ 

- Giọng ngạc nhiên và cảm thông của Greg vang lên có về hoàn 
toàn tự nhiên 

- Đúng vậy - Philip nói - Thôi, tôi phải đi đây. Chúc một buổi tối 
thú vị. Rất mừng được làm quen với cô, cô Wells ạ.Philip bao giờ 
cũng biết giữ phẩm cách 

- Tara nghĩ. Chị trìu mến nhìn theo ông. 

- Philip là một người rất tốt - Greg nói - vợ chồng Stuart là bạn 
thân nhất của vợ tôi. 

- Anh kể cho tôi nghe về vợ anh đi, Greg. Chị ấy là người thế nào? 
Greg im lặng sắp xếp ý nghĩ rồi nói bằng giọng chậm rãi, 
cảm động. 

- Cô ấy là một người dễ thương trung thực và yêu mạnh mẽ hiếm 
có. Đó là một trái tim rộng rãi nhất mà tôi từng gặp.. Đến bây giờ 
tôi vẫn cảm thấy rất thiếu vắng cô ấy...Anh ta căng người lên và 
mấy giọt nước mắt rơi ra.Nước mắt! Những giọt nước mắt cá sấu! 
Tara nghĩ, gắng kìm cơn cuồng nộ trong mình. Chị sẵn sàng thọc 
dao vào “trái tim trung thực” ấy. Nhưng chị tiếp tục ngồi im để 
nghe tiếp. 

- Thế nhưng chính cô ấy lại là kẻ thù tệ hại nhất của bản thân. 
Greg lại nói - Có lẽ không nên làm như vợ mình là hơn cả mức 
hoàn thiện. Điều đó làm phụ nữ sợ, bởi họ phải chiến đấu với vị 
thiên thần vừa biến mất - Y im lặng một lát - Cô biết không, thật 
lạ lùng. Mới nhìn cô tôi sửng sốt bởi bề ngoài cô rất gợi nhớ 
Stephany. Nhưng cô ấy... mà thôi, so sánh thì quá nực cười. Cô ấy 
là một cơn vịt xấu xí, còn cô là một con thiên nga, mà cô ấy luôn 
ước muốn trở thành...Y ngừng lại đợi cho người hầu bàn rót đầy 
hai cốc, sau đó nâng cốc bằng động tác duyên dáng. 

- Vì chúng ta, Tara! Vì sắc đẹp của cô! Vì tương lai, cho dù nó có 


mang đến cái gì. 

- Vì chúng ta! .. Tara lặp lại lời chúc, nhưng với nghĩa riêng của 
mình. “Vì chúng ta” Chị nghĩ thâm thù. Người hầu bàn lại mang 
đồ ăn tới. Miệng mỉm cười dịu dàng, Tara cầm lấy dao cắt đầu con 
cá hồng và lại thầm cho động tác của mình một ngụ ý kín đáo. Bữa 
ăn kết thúc. Chiếc Rolls-Royce trắng chở họ về phía nhà Tara. Việc 
đi trên chiếc xe mà chị đã chọn tặng Greg với cả tình yêu là một 
thử thách mới nữa với Tara, khi mà những nhát dao đâm 
được thay bằng những mũi kim châm. Chiếc xe dừng lại cạnh 
một trong những khu nhà ở lớn ở Elizabeth-Bay. Greg ra khỏi 
xe, vòng sang bên kia mở cửa cho Tara. 

Họ đứng đối mặt nhau ở chỗ sang đường. Ngọn gió biển ấm áp sẽ 
lay động tóc; không khí chung quanh tích đầy những câu hỏi không 
bật thành lời, những dục vọng, những ham muốn. 

- Cảm ơn anh về buổi tối tuyệt diệu này - Tara cụp mắt xuống. 

- Ê - Y đỡ lấy cằm chị, nâng mặt chị lên. 

- Tôi còn phải về nhà, nhưng đường xa lắm. Chẳng lẽ cô không 
mời tôi một tách cà phê? - trong mắt y là tiếng gọi và một lời hứa 
hẹn. Chị lùi lại. 

- Ô không! Hôm nay thì không được đâu! Từ sáng đến giờ 
tôi nhiều việc quá.Sự im lặng trĩu xuống. Greg duyên dáng rút lui. 
Miệng mỉm cười luyến tiếc, y gật đầu. 

- Thôi được! Gó lẽ lần sau nhé?- Có thể. Chúc anh ngủ ngon, 
Greg.Chị đứng lại cho đến khi chiếc Rolls-Royce biến sau khúc 
ngoặt. Sau đó chị vội đi về pháo đài của mình - về căn nhà cách 
đây vài khu phố. Chị còn chưa sẵn sàng cho y địa chỉ thật. Còn 
sớm quá. Về nhà thật thích. Ở nhà chị chẳng cần màn kịch nào 
hết. Maxi rất không hài lòng thấy nữ chủ nhân hôm nay khi 
run lên, khi khóc, khi cười, khi tự độc thoại rõ trong đó 
những lời nguyền rủa, đe doạ và hứa hẹn đan xen lẫn nhau 
Những người giúp việc cho Jeyson luôn luôn vất vả mỗi khi sếp 
của họ vật vã đau đớn để hoài thai cho một ý tưởng sáng tạo mới. 
Khi đó những yêu cầu điên khùng nhất bỗng chốc được huỷ 
bỏ bằng lời khó chịu. Toàn phòng chụp sôi lên sùng sục cho đến 
khi đề tài mới tìm được hình hài mà vị bạo chúa nhỏ cảm thấy 
chấp nhận được. Buổi chụp ngày hôm nay sẽ phải ghi những cảnh 
siêu duyên dáng của những kiểu áo buổi tối. Jeyson cố gắng hình 
dung những con người vào ban đêm, những con người tận hưởng 
bóng tối, khi những người khác đã ngủ được mấy giấc rồi. Thực 
hiện kịch bản cuối cùng, Tara và người cặp đôi với chị toát mồ hôi 


hột để làm hài lòng Jeyson và thổi sức sống vào giấc mơ sáng tạo 
của anh ta.- Cô là một con dơi hút máu - Jeyson gầm ghè. Những 
sợi tóc thưa thớt trên đầu anh ta dựng đứng hết cả lên. —- Cô là một 
con dơi hút máu tuyệt vời giống cái, và hắn ta chỈ còn việc dâng 
hiến cho cô. Cô hãy cắn ngập vào cổ hắn! Nào! Nào! Nào! 

Nằm trên tấm thảm bất động, Tara ngoan ngoãn vươn 
miệng tới chỗ cục gồ trên cái cổ ám nắng. 

- Không, không, không phải thế - Jeyson gào —- Cắn! Cắn đi! Quỷ 
tha ma bắt cô đi! Hãy cắm nanh của mình vào cổ và đừng có nghĩ 
gì đến hắn. Hắn được trả tiền vì điều đó Tôi cần để hắn đau! Thế! 
Tốt hơn rồi đấy. Lại một lần nữa đi! Và đưa mắt nhìn lên! Quay 
cằm tí nữa, tôi không nhìn thấy mắt cô. Sao, có chuyện gì? Cô nhìn 
tôi đây này và tập trung tư tưởng vào. Đấy, lại không phải thế 
rồi... Tara chán ngấy với cái cổ đàn ông khoẻ mạnh mà trước đó 
một lát chị còn thấy hơi thích thú khi cắn. Bỗng Jilly Stuart lặng lẽ 
xuất hiện sau Jeyson. Tara bật dậy khỏi cảnh chụp và lùi sang bên 
cạnh.- Tôi phải đánh phấn lại một chút 

- Chị nói bừa, lấy tay quệt trán như để lau mồ hôi.- Thôi được, 
tạm nghỈ năm phút - Jeyson đồng ý. - Kìa, son phấn kia. Có điều 
nhanh nhanh lên. Tôi cần trên tấm thảm của cha kia phải có máu, 
máu thật sự sau những nhay cắn ái ân. Tara! Có thể làm được điều 
đó không? Jeyson hùng hục đi lại trong phòng miệng tung ra 
những mệnh lệnh: 

- Những tấm vải trang trí này cần phải dẹp bỏ. Thay màu hồng đi. 
Tôi cần màu xanh da trời và một ít xanh lá cây để làm tăng hiệu 
quả của cảnh tượng.Lọt vào giữa cảnh lộn xộn ấy, Jilly lúng 
túng đứng sững. Cô ta không biết phải hỏi ai. Trong lúc đó 
Tara chăm chú nhìn cô ta. Cũng giống như Philip, thời gian 
vừa qua để lại cho Jilly những dấu ấn nghiệt ngã. Cái tự tin của 
loài mèo thường khi vẫn đập vào mắt người khác đã nhường chỗ 
cho những ánh mắt thất thần, mờ đi như khói làm Tara liên tưởng 
đến một con vật vô chủ như Maxi hồi chị nhặt nó về. Vẻ chải 
chuốt xưa không lưu lại dấu vết gì. Tóc cô ta cuộn thành một búi, 
còn son phấn thì có lẽ cô ta trang điểm trong bóng tối. Nhưng cũng 
còn những nét của Jilly trước kia. Chẳng hạn cách hất tóc xoà 
xuống mắt và kiểu hất đầu như con ngựa chuẩn bị chồm vó 
phóng đi. “Rốt cuộc thì mày thoát ra khỏi Greg Marsdan mà 
vẫn nguyên vẹn, không phải chịu số phận rùng rợn của tao” 

- Tara nặng nề nghĩ. Và chị kiên quyết tiến lên. 

- Cô muốn gặp tôi chăng? 


- Gô là Tara Wells phải không? Tên tôi là Jilly Stuart. Chúng ta nói 
chuyện với nhau một lát được chứ? Căn cứ vào trạng thái kích 
động của người đối thoại và ánh mắt sáng loá của cô ta, Tara 
hiểu rằng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, cô ta đã dùng một loại 
thuốc nào đó. Nhưng chị không để cô ta dễ dàng thực hiện được 
dự định của mình. 

- Cô từ báo hay từ tạp chí đến? 

- Không, không, - Jilly vội trả lời 

- Tôi... tôi là bạn gái của Greg Marsdan. 

- Tôi hiểu.- Bạn gái gần gũi.Tara im lặng. Bạn gái gần gũi, chị nghĩ: 
Vậy thì sao? - Cô cũng biết đấy 

- Jilly lúng túng vần vò khăn tay - cách đây không lâu, cô đã gặp 
chồng tôi là Philip Stuart. 

Tara làm ra vẻ đang cố nhớ lại. 

- Vâng, vâng đúng là như vậy. Greg đã giới thiệu tôi với ông ấy 
trong một tiệm ăn. Lại im lặng. Lưỡi Jilly như dính vào hàm ếch. 
Rốt cuộc cô ta cũng gặng ra được. 

- Cô là bồ của Greg à? 

- Xin lỗi chị! 

- Sự vô sỈ đó làm Tara cảm thấy giận dữ và khinh bỉ.. 

- Tôi biết là hai người vẫn gặp nhau - Jilly tiếp tục.- Ô... - Tara cố 
gắng nói bằng giọng lạnh lùng, xa lạ 

- Chúng tôi gặp nhau sau một trận tennis. Sau đó, đi ăn một 
lần cùng nhau, chỉ có vậy.Jilly hoàn toàn mất tự chủ. 

- Gô nói dối! 

- Ä ta hét lên 

- Gô đừng quên là tôi biết rõ Greg Marsdan. Hắn không thể 
bỏ qua người đàn bà đẹp nào. Và nếu người đàn bà nói rõ là 
“không” thì hắn sẽ không hoài hơi tiêu tốn thời gian. Không còn 
nghỉ ngờ gì nữa, cô là người tình của Greg.Mặc dù phòng chụp ảnh 
rộng lớn đang ồn ào nhộn nhịp, những cái đầu vẫn quay về 

phía họ. Mọi người lắng tai nghe — Tara không thích điều 
đó. 

- Chị nghe này, chúng ta có thể nói chuyện ở một nơi nào 
khác, được không? Và nói một cách bình tĩnh. Gần đây có một bar, 
tôi hi vọng ở đó không đông người lắm. 

- Tara nhẹ nhàng đề nghị. 

- Tôi chỈ còn phải chụp hai ba kiểu ảnh nữa thôi. Nếu chị muốn, 
chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.Jilly chụp lấy lời đề nghị đó như bám 
lấy một cọng rơm: - Tôi sẽ đợi cô ở đó. Tara mỉm cười và trở lại vị 


trí của mình. 

Cơn hứng khởi sáng tạo của Jeyson kéo quá dài, Tara xong 
việc muộn hơn chị tưởng rất nhiều.Thầm rủa Jeyson, chị vội vàng 
chạy đến bar, bụng nghĩ chắc Jilly không đợi nữa. Nhưng sự lo 
lắng đó là hão huyền. Jilly đã tìm được nơi rất hợp với bất kỳ kẻ 
nghiện rượu nào và đang cảm thấy vui vẻ. Cứ nhìn vẻ bề ngoài 
cũng có thể đoán được ả ta đã nốc khá nhiều.- Tôi xin lỗi là đã 
đến muộn 

- Tara nói khi tới bên bàn Jilly. 

- Công việc kéo dài hơn tôi tưởng. Thật may là chị chưa bỏ đi. Tôi 
cứ sợ là chị chờ đợi phát chán. 

- À chuyện vặt! - Jilly phẩy tay bất cần. Ả ta bắt đầu mềm môi 

- Cô uống gì? - Rồi thành thạo vẫy tay gọi bồi bàn.- Cho tôi xin 
một cốc bia. 

- Bia và whisky - Jilly ra lệnh. Rồi nhìn thấy trước mặt mình cả 
một hàng ly rỗng, ả thanh minh: 

- Tôi chỉ uống khi tôi buồn chán thôi. Khi Philip đi vắng, trong nhà 
trở nên quá trống vắng và cô quạnh. 

- Vâng, tôi hiểu - Tara nói vẻ thông cảm. Nhưng chị lập tức quay 
trở lại với đề tài bỏ dở: - Nhưng chị có Greg rồi cơ mà? - Thật 
thế ư? - Jilly nheo mũi rồi nói với giọng khoe khoang: - 
Vâng, vâng. Dĩ nhiên! Anh ta cần tôi. Ngoài ra - giọng ả lại thay 
đổi 

- tôi cũng cần anh ta. Vâng! Greg Marsdan là một thứ nha phiến. 
Một dạng như thế - ảẳ ta tợp một ngụm lớn mặt nhăn lại, cảm thấy 
whisky lan toả toàn thân.Tara mở lại cuộc tiến công. 

- Anh ta... Kể cho tôi nghe chút ít về người vợ. Theo tôi hiểu thì 
chị và bà ấy là chỗ bạn thân thiết của nhau? 

- Từ thời thơ ấu. Cha chúng tôi ở cạnh nhau. Những mối lợi chung 
liên kết họ lại. - Bóng tối của quá khứ lướt qua bộ mặt của Jilly. 
Ô! đúng rồi, một sự kiện trong quá khứ cũng bật ra trong ký ức 
của Tara, chỉ có điều trong một cách hiểu hoàn toàn mới. Bố của 
Jilly đã tự sát sau khi vụ làm ăn với Maxi Harper bị đổ bể! Chẳng 
lẽ cô ả vẫn ghi nhớ điều đó sau ngần ấy năm trời. Chẳng vì thế mà 
ả ta kết án tử hình Stephany? Chao ôi, Jilly! 

- Nghĩa là chị đã quan hệ vớÏ Greg sau cái chết của vợ anh ta? Tôi 
hiểu thế có đúng không? 

- Tara thận trọng tung miếng mồi câu. Jilly nghĩ một lát rồi nói: 

- Vâng đĩ nhiên là vậy. Nhưng tôi không muốn nói chuyện về cô ta 
nữa. Những chuyện như thế làm tôi buồn nôn 


- Tôi xin lỗi 

- Tara nói giọng lạnh băng.Jilly nhìn chị vẻ nghỉ ngại. 

- Cô biết không, Stephany cũng thích bia. Cô ta bao giờ cũng thích 
bia hơn là rượu trắng và sâm banh.Chắc trong tiềm thức của Jilly 
vừa mới sống dậy một ký ức nào đó. Tara vội vàng đưa cô ả quay 
lại với ngày hôm nay. 

- Thế chị định nói gì? 

- Cái gì? À! Tôi muốn nói là Greg chưa bao giờ yêu Stephany.Trên 
mặt Tara có thể thấy được cảm xúc đang xâm chiếm chị: 
“Chưa bao giờ ư?”. 

- Đúng là như thế - Jilly tiếp tục. 

- Anh ta nói với tôi như vậy. Thế nên yêu anh ta, tôi không phản 
bội ai cả. Anh ta là một ky sĩ tự do 

.- Thế còn Stephany thì sao? 

- Stephany gì ở đây? 

- Gô ta có yêu Greg không? 

- Yêu ấy à? Có thể là yêu đấy. Nhưng điều đó... Chẳng thay đổi 
được gì cả? - Đúng thế đấy! 

- Jilly chưa say đến mức không hiểu là điều vừa nói thật tồi tệ. Ả 
ta vội nói: - Nhưng bây giờ cô ấy chết rồi, đúng không? Mà với 
người chết thì đằng nào chả thế. “Nếu như mày biết sự thật!” 

- Tara nghĩ.Bỗng Jilly nhìn đồng hồ. 

- Mấy giờ rồi nhỉ?- Gần bảy giờ. 

- Trời đất, tôi chậm mất rồi, phải chạy thôi. 

- Chạy ư? 

- Vâng 

- Gương mặt Jilly rạng vẻ đắc thắng, đôi mắt mèo màu 
vàng loé lên - Greg đang đợi tôi ở nhà. Tôi phải vội lên mới 
được.Tara hỏi nhanh: 

- Chị đi ô tô đến đây à. 

- Đi tắc xi. 

- Để tôi chở chị về bằng xe của tôi 

- Tara nói và không quên hỏi 

- Chị sống ở đâu nhỉ? 

- Thật thế chứ? Cô chở tôi về thật chứ? Nhà tôi ở khu Hunters — 
Hill. Greg bao giờ cũng giận dữ chỉ khi tôi muộn giờ. - Ả cười hì 
hì, hệt một nữ sinh trung học đang yêu.Greg đi đi lại lại trước cửa 
nhà Stuart. Sự kiên nhẫn của y đang cạn dần. “Con chó cái khốn 
nạn! 

- Y tức tối nghĩ 


- Còn cái gì nó không làm để gặp được mình, vậy mà lại không về 
nhà đúng giờ hẹn!”. Y rất ghét việc gõ vào những cánh cửa câm 
lặng khi chẳng ai ra đón y cả. Y đã quen và nghiện điều ngược lại: 
Sự chào đón nồng nhiệt và những tràng pháo tay. Mặt bệch ra vì 
giận dữ, y cố nén mình chờ đợi.Trên xe về Hunters — Hill, Tara có 
điều kiện làm thân với Jilly. Chị moi được hết các chỉ tiết quan hệ 
giữa ả và Greg mà chẳng gặp khó khăn gì. Khi gần đến nhà Stuart, 
họ đã trở thành những bạn gái, ít ra là trong trí óc mụ mẫm của 
Jilly. Chui ra khỏi xe gắng gượng để người khỏi chao đảo, ả rối rít 
cảm ơn và nồng nhiệt thể hiện tình bạn: 

- Chúng ta đừng để mất nhau, nhé! Cô hãy gọi điện cho tôi. Số điện 
thoại của tôi có trong danh bạ đấy.“Ô! Ta sẽ gọi! Ta sẽ gọi!” 

- Tara nghĩ.Qua những hàng cây, chị thấy ở cuối con đường nhỏ 
chiếc Rolls-Royce trắng và thân hình cao lớn, gân guốc của Greg 
tựa vào cánh cửa. 

- Chị nên vội lên, Jilly ạ, người ta đang đợi chị kia kìa 

- Chị vui vẻ nói . Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Tara mở máy cho 
xe chạy, đầu không hề ngoái lại. Cùng lúc đó, Jilly đi ngược lên 
phía trên, lòng lo âu trước lần gặp gỡ mới. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 13 


Nếu chỉ nói rằng đêm ấy không yên tĩnh thì vẫn còn chưa đủ. Tara 
không thể nào ngủ được, chị ôn lại trong đầu cuộc gặp gỡ với 
Jilly, và những điều mới mẻ chị vừa biết đã ghép những ô nhỏ mới 
vào bức tranh đó, mà lâu nay chị cố gắng giải đáp. Vừa chợp mắt 
một tí, chị đã giật mình tỉnh dậy, toàn thân rã rời. Chị quyết định 
đến hãng sớm để những người hoá trang có thêm thì giờ xoá các 
dấu vết của một đêm nặng nề trên mặt chị. Tuy thế, khi Jeyson 
xuất hiện, chị vẫn chưa chuẩn bị xong, điều đó làm cho chị càng 
lúng túng. Từ khi chị ngăn được không cho Jeyson tỏ tình, anh 
không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Nhưng anh vẫn không giấu 
giếm cảm tình đối với chị, và khi có cơ hội lại châm chọc Greg. Có 
lẽ anh vẫn chờ đợi. Điều đó làm cho quan hệ giữa họ có một sự 
căng thẳng nào đó chưa hề có từ khi họ quen nhau, làm cho Tara 
thấy khó xử.Sáng ấy, Jeyson đâm bổ vào phòng hoá trang chật 
chội, không thèm gõ cửa, làm cho không khí càng thêm căng thẳng: 
- Nicol, chị sắp xong chưa? Sao lâu thế? 

- Năm phút nữa nhé, hay là anh muốn để những quầng đen dưới 
mắt lại? 

- Thôi được, chỉ năm phút thôi đấy nhé. 

- Anh giận dữ lao ra khỏi phòng, Tara nhắm mắt lại.Lại có tiếng 
øõ cửa. 

- Thôi đi, Jeyson, đã hết năm phút đâu 

— Nicol vui về nói ra. 

- Cút đi! Cửa mở. 

- Tôi không nghe nhầm chứ? Hình như tôi nghe bảo “vào đi” thì 
phải 

- Một giọng nói êm ái quen quen vang lên 

— Tara, xin chào em.Tara mở mắt ra và bắt gặp ánh mắt của người 
mà chị buộc mình quên lãng. 

- Xin chào anh Dan. 


- Chị trả lời yếu ớt. 

Nom ông rất tươi tỉnh trong bộ com lê trang nhã, chiếc áo sơ mi và 
cà vạt tuyệt đẹp. Trên khuyết áo cắm bông cẩm chướng đỏ, biểu 
tượng yêu đương và hy vọng ấy có lẽ nhiều hơn cái mức mà chị 
có thể chịu đựng. Vóc dáng cao lớn của ông choán hết cả căn 
phòng bé nhỏ, đôi mắt nâu mở to trìu mến nhìn chị. 

Vừa lúc đó Jeyson lại nhảy bổ vào phòng, không thèm để ý đến 
Tara và Dan, anh nói với người thợ hoá trang: - Khi nào cô người 
mẫu này tiếp xong bạn bè và nhớ ra rằng đây không phải là khách 
sạn thì nhờ chị nhắc hộ cho là hôm nay chúng tôi vẫn phải làm 
việc.Giọng anh ta đầy ghen tuông và tức giận. Tara vội vàng lục túi 
tìm danh thiếp. 

- Xin lỗi anh Dan, 

- Chị nói khẽ và chìa cho ông mẩu giấy nhỏ. 

- Chiều nay gặp nhau nhé, tám giờ có được không? Từ lúc đó cho 
đến tám giờ tối, Tara còn phải trải qua một ngày làm việc nặng nề 
và dài đằng dặc. Sau đó chị vào cửa hàng, mua vội mấy thứ đồ ăn 
đủ cho hai người, thậm chí vẫn còn kịp trang điểm trước khi Dan 
đến. Đúng tám giờ, ông bấm chuông, sau khi đã đếm bước rất lâu 
trên các đường phố lớn thuộc khu Elizabeth - Bay. Khát vọng gặp 
mặt Tara đã trở thành nỗi đau đớn thể xác. Mà không hiểu sao, 
ngày chờ đợi cuối cùng này lại nặng nề hơn cả mấy tháng không 
được gặp Tara gộp lại.Mấy tháng đợi chờ vô vọng không những đã 
làm cho ông kiệt sức, mà còn bắt buộc ông từ bỏ ý định quên Tara 
và những gì liên quan đến chị. Ông đến Sydney tìm Tara, để nói 
rằng ông yêu chị và thuyết phục chị chấp nhận tình yêu của ông. 
Ông đến từ chiều hôm trước, đã trải qua một đêm dài trăn trở, 
giống như cậu học trò nhỏ trước một kỳ thi khó.Gặp Tara, ông 
sững sờ. Nom chị rạng rỡ đến nỗi ông nghẹn thở, không thốt nên 
lời.- Ô, anh Dan, xin mời anh vào.Chị dẫn ông vào phòng khách, hi 
vọng ông sẽ phát hiện ra khung cửa sổ tuyệt vời của chị. 

- Phong cảnh tuyệt quá! 

- Dan thốt lên làm chị đỏ mặt vì hài lòng. Trong khi Tara chuẩn 
bị đồ uống. Dan đi lại trong phòng cảm thấy dễ chịu trong 
khung cảnh gia đình ấm cúng. Ông cố nén sự vui mừng khi thấy 
con trai biển mà ông tặng chị hồi ở đảo Orphey nằm trang trọng 
trên bàn.Trong bếp, Tara đứng dựa lưng vào tường, hít một hơi dài 
để trấn tĩnh. Sự xuất hiện đột ngột của Dan làm cho chị hoàn toàn 
bị động. Dĩ nhiên, gặp lại Dan thật vui mừng 

- vẫn khuôn mặt sống động và đẹp đẽ ấy, vẫn đôi mắt nâu ấy, vẫn 


đôi vai rộng và vóc người cân đối, gân guốc. Nhưng hình như Dan 
có gầy đi. Việc gì đã xảy ra với ông? Phải hỏi Dan về điều đó 
mới được. Tới đó chị vội vàng ngừng lại. Hoá ra chị cũng 
không vô tình với Dan chăng? Không, không, không thể để 
chuyện đó xảy ra được. Tất cả những gì chị đã nghiền ngẫm và bắt 
đầu thực hiện, không thể dừng lại được, nếu dính chuyện yêu 
đương sẽ hỏng việc mất.Vừa lúc đó chị giật mình, thấy Dan đã vào 
bếp và đang chăm chú nhìn chị bằng cái nhìn ranh mãnh mà chị đã 
từng quen thuộc. Ông đưa mắt ngắm gian bếp gọn gàng với ngăn 
tủ xếp đầy những hộp nhỏ đựng gia vị. 

- Có cần anh giúp không? 

- Anh mở giúp em cái hộp này. 

- Chị lại gần bếp xem món thịt đã được chưa. 

- Hình như sau khi ở Orphey về, em đã trở thành bà nội trợ giỏi 
nhất thì phải. 

- Có lẽ 

- Chị bật cười. 

- Thực ra mà nói thì những hộp gia vị kia có ý nghĩa trang trí 
nhiều hơn. Nhưng hy vọng anh sẽ được ăn bữa tối với các món 
không tồi lắm.Chị rời bếp vào phòng khách, bày bát đĩa đựng rau 
tươi, bánh mì và bơ lên chiếc bàn ăn đặt cạnh cửa sổ. 

- Em biết không, em đã trở thành một nhân vật nổi tiếng. Bà Lizzie 
phát hiện ra ảnh em trên bài tạp chí, và bây giờ hình như anh là vị 
bác sĩ duy nhất trong vùng đặt tạp chí mốt “Vogue” đấy. 

- Anh mà lại đọc hoạ báo “Vogue”! 

- Tara phá lên cười. 

- Thật không thể tin nổi. 

- Em biết không, em chưa bao giờ đẹp như bây giờ. 

- Thì em chẳng bảo là nhẽ ra anh phải đòi em tiền công cao hơn là 
gì. 

- Ồ không, anh không nói về mặt thể xác. Ở em đã xuất hiện một 
cái gì đó... rất mới mẻ. Một sự tự tin vào bản thân, sự yên tĩnh 
tâm hồn. Gái đó là thành tựu của riêng em.Tara cảm thấy thật 
thoải mái, yên bình và dễ chịu. 

- Em có hạnh phúc không? 

- Ông hỏi và im lặng một lát. Chị cũng ngồi yên, cân nhắc câu trả 
lời: 

- Vâng, vâng, hình như có. Em rất yêu công việc của mình. 

- Gái đó thì nhìn những bức ảnh của em cũng rõ. Nhưng anh không 
chỉ hỏi về công việc và những thành công của em... 


- Em hiểu - công việc là vấn đề không phải là nhỏ, nhưng 
chưa phải là tất cả.Dan không nghĩ được hình thức nhẹ 

nhàng hơn cho câu hỏi tiếp theo. 

- Em có nhiều bạn bè không? 

- Ông hỏi thẳng. Ông cần phải biết điều đó, mặc dù ông không có 
quyền hỏi.Tara đứng lặng bên chiếc tủ lạnh- chị định lấy 
chai rượu vang. “Hay là nói dối!”. Nói dối là một nghệ 
thuật mà Stephany không nắm được, nhưng Tara Wells thành 
thạo một cách tuyệt vời. Tuy nhiên, nhìn vào mắt ông, chị từ bỏ ý 
định đó. Nỡ lòng nào nói dối con người ít khi nghĩ đến bản thân 
mà chỉ tìm mọi cách để làm ch] sung sướng hơn.- Nói chung thì 
chưa có.Dan cười lớn 

- “Chẳng biết anh ta vui mừng hay không tin” - Tara nghĩ bụng. 

- Không nhã... anh lại tin em. Tara ạ, anh cũng đã... nghĩ về em rất 
nhiều.Tara đeo găng tay để xem món thịt quay trong lò sấy. Mặt 
chị nóng bừng, nhưng chị cố gắng hỏi với giọng lạnh lùng có thể 
làm cho người khác phát điên: - Anh vẫn còn chưa nói với em, anh 
đến Sydney làm gì? 

- Gó một hội nghị về ngành y, nhưng thực ra, anh đến để gặp em, 
Tara ạ. Có Chúa chứng giám, anh đã cố gắng hết mức, 
nhưng không được. Anh cần phải tìm em. Mà bây giờ, khi em đã 
nổi tiếng, thì làm việc đó không khó lắm. - Ông im lặng một lát, 
rồi dè đặt hỏi: - Ở Orphey, giữa chúng ta đã có một cái gì đó, đúng 
không nào?Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Tara cố gắng nén 
tình cảm, để không nói một câu gì đấy có thể phá vỡ bầu không 
khí thân mật giữa họ. Nói thế nào đây để Dan hiểu lòng chị, mà 
vẫn không để lộ mục đích bí mật mà chị đang theo đuổi? Chị đang 
suy tính thì vừa lúc đó, chuông báo của bếp lò vang lên. 

- Hình như món thịt được rồi đấy!... 

- Tara vui vẻ reo lên. Dan nhún vai, cơ hội đã bị lỡ.- Phòng rửa 
mặt của em ở đâu? - Đi qua phòng ngủ và rẽ phải anh ạ.Dan đặt 
chiếc cốc xuống bàn rồi ra khỏi bếp. Tara lại bếp lò tận dụng cơ 
hội làm cho thần kinh của mình đỡ căng thẳng: chị lấy thịt bỏ ra 
đĩa để mang sang phòng khách. Bỗng chị dừng lại như bị điện giật: 
Mấy bức ảnh Sara và Dennis! Đi qua phòng ngủ, thế nào Dan 
chẳng nhìn thấy mấy bức ảnh ấy treo trên đầu giường chị. Chị 
hoảng sợ dừng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng đi vào buồng ngủ. 
Cửa phòng rửa mặt hé mở nhưng chị không nhìn rõ Dan. Nhẹ 
nhàng, không tiếng động và rất nhanh chóng chị gỡ mấy khung 
ảnh và cất vào ngăn bàn. Sau đó, chị vào bếp và tiếp tục bày biện. 


Khi Dan quay lại 

- chị đang khe khẽ hát bài gì đó, giọng như một phụ nữ vô tư nhất 
đời. Nhưng bây giờ ông đã biết thêm hai đứa trẻ của chị. Lòng ông 
nặng trĩu, vì đến tên chúng ông cũng không dám hỏi.Từ giây phút 
đó trở đi, câu chuyện như có sự thoả thuận của đôi bên, chỉ động 
chạm đến những vấn đề chung chung.- Em thật may mắn vì đã 
kiếm được một chỗ ở tuyệt đẹp.- Lúc nào em cũng rất yêu 
vịnh Sydney, vì vậy thường cố gắng thuê nhà ở những nơi có 
thể nhìn thấy nó. Nếu không được ngay trên bờ vịnh thì cũng 
không xa lắm. “Hoá ra em là người Sydney, 

- Dan nghĩ. - Có lẽ Sam Johneson phải bắt đầu tìm kiếm tung 
tích em từ thành phố này.” Ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình 
thản như cũ. 

- Anh sinh ra ở Sydney này, và sống ở đây cho đến khi mở bệnh 
viện ở Orphey. Thế mà, em biết không, chưa bao giờ anh đi xem ở 
nhà hát ca kịch cả.- Khủng khiếp! 

- Tara giả vờ nhăn mặt. 

- Thế thì trong khi anh còn đang ở đây phải cố gắng mà đến đó 
mới được. Bây giờ đang công diễn một số nhạc phẩm mà em rất 
yêu thích. 

- Em rất yêu âm nhạc, có đúng không? 

- Em nghĩ, có những lúc nhờ âm nhạc mà em không phát điên lên 
đấy. 

- Thế thì anh có một đề nghị: Nếu anh kiếm được vé thì em đi xem 
với anh nhé? 

- Ông do dự nhìn chị.Tara vui về trả lời: 

- Rất vui lòng. 

- Tốt lắm, tạm thời ta quyết định như thế đã. 

- Dan cầm ly rượu giơ lên: 

- Vì ca kim, vì âm nhạc và vì một buổi tối tốt đẹp, xin nâng cốc. 

- Vì tất cả những điều đó 

- Tara đáp lại. “và vì cả chúng ta nữa” Chị muốn nói tiếp. Từ tận 
đáy lòng, Dan cũng mong muốn điều đó. Thế nhưng, lời chúc ấy 
không được ai nói ra, giống như ước nguyện suýt thành 
nhưng cuối cùng vẫn chìm trong im lặng. 

Cố gắng đứng yên trong tư thế cần thiết với một trình độ 
chuyên môn điêu luyện mà chị đã đạt được sau những tháng ngắn 
ngủi vừa qua, Tara lơ đãng đưa mắt nhìn con đường thoai thoải 
xuống dốc và mất hút ở đoạn ngoặt cây cối um tùm xanh 
mướt. Bỗng chị kinh hoàng nhận ra chiếc “Rolls-Royce” mui 


trần chạy từ đoạn rẽ ngoặt ra. Phát hiện nhóm chụp ảnh của chị, 
người lái xe lập tức tăng tốc độ lao đến. Vài giây sau Greg đã dừng 
xe ở lề đường phía đối điện với nhóm chị. Bề ngoài Tara vẫn có vẻ 
bình thản, nhưng ruột gan chị thắt lại. Chị chưa gặp lại Greg từ 
bữa trưa ấy, một phần do chị muốn y cảm thấy chị không phải là 
người dễ dãi, nhưng chủ yếu vì tiếp xúc với y quả là một sự tra 
tấn. Do đó, chị cố ý kéo dài thời gian chờ đợi. Y không thể tìm chị 
ở nhà vì không biết địa chỉ, còn trong danh bạ điện thoại vẫn chưa 
có tên chị. Chị hoàn toàn tin tưởng các bạn gái ở hãng. Chị đã dặn 
trước, nên không bao giờ họ để lộ địa chỉ của chị. Nhưng chị hoàn 
toàn không ngờ rằng y có thể tìm chị ở bãi chụp, có đến hàng 
trăm người biết các địa điểm, nơi người ta chụp hình chị.Các 
đồng nghiệp ngạc nhiên thấy chị rời vị trí và bước đến cái 
thang mà Jeyson đang ngồi chễm chệ. 

- Jeyson, anh phải cho máy nghỉ tí chứ. 

- Cái gì, cái gì! Tôi đã chụp được kiểu nào đâu. 

- Thôi được, cho tôi nghỈ năm phút nhé. 

- Chị nói vội rồi quày quả bước đi. 

- Chuyện gì đã xảy ra vậy? 

- Nhìn thấy chiếc xe “Rolls” màu trắng có Greg ngồi sau tay lái và 
dáng Tara hối hả chạy lại với hắn như thể đời chị chỉ phụ thuộc 
vào đó, mặt anh ta tái đi vì giận đữ.Greg vẫn ngồi yên trên xe, 
chẳng có cử chỉ nào tỏ ra chào đón Tara. Y lạnh lùng nhìn 
thẳng phía trước mặt. Hôm nay là lần thử thách cuối cùng. Thử 
thách cuối cùng, và thế là đủ y thầm hứa với chính mình như vậy. 
Tai hoạ ở chỗ là y không thể nào chịu đựng nổi những người đàn 
bà không khuất phục y, mặc dù y cũng rất khinh bỉ những ả dễ 
dãi.Tara chạy đến gần chiếc xe rồi vừa thở vừa ngồi xuống bên 
cạnh.- Tôi tìm cô suốt cả thời gian qua. Cô biến đi đằng nào vậy? 
Tara lặng lẽ cúi đầu không trả lời. 

- Tôi nhờ bao nhiêu người nhắn cô là tôi muốn gặp. Tôi đến ngôi 
nhà ấy thì mới biết là cô không sống ở đấy! 

- Thì tôi đâu có nói là tôi sống ở đấy! Hôm ấy tôi đề nghị anh cho 
tôi xuống đâu đấy để tôi còn đi dạo một lát đấy chứ.Y cất giọng 
cứng rắn và băng giá: 

- Nếu cô muốn thoát khỏi tôi thì cứ nói thẳng ra. Tôi không phải là 
thằng ngu, nên thế nào tôi chẳng hiểu được. 

- Ô không, vấn đề không phải ở đó 

- “Cần phải mềm mỏng hơn mới được, nếu không sẽ tuột mất 
hắn” 


- Ghị thầm cảnh cáo mình. 

- Đơn giản là tôi bận quá. Nào chụp ảnh, nào quay phim, 
vô tuyến, làm bìa lịch... Thật là cuộc đời chó má. Tôi có biến 
mất thật, nhưng... vẫn nghĩ về anh đấy.Greg dịu giọng lại. Rõ ràng 
là Tara rất vui vẻ gặp lại y. 

- Ta đi uống ly cà phê chứ? 

- Tara, Tara, nhanh lên! 

- Giọng Jeyson vang lên cáu kỈnh. 

- Hiện giờ đang bận làm việc, nếu không tôi rất sẵn lòng. 

- Thế thứ bảy hoặc chủ nhật tới, cô có rỗi không? 

- Cho đến bây giờ thì vẫn rỗi 

- Tara không để lộ tình cảm, nhưng linh tính mách bảo chị rằng 
điều đó sắp xảy đến rồi. 

- Thế thì ta nghỉ hai ngày ấy với nhau nhé. Ở nhà tôi.Tara ngạt thở: 
- Ở nhà... vợ anh ấy à? 

- Phải. 

- Chẳng khó khăn gì cũng nhận ra là y phật ý vì câu hỏi. 

- Tôi cũng chẳng biết nữa 

- Chị trả lời do dự. 

- Gô không phải lo lắng gì về danh tiếng của mình đâu. Nhà tôi lúc 
nhúc đầy tớ, lại có cả lão quản lý già. Lão ngu ngốc lắm, nhưng có 
lẽ cô sẽ thích đấy.Chị quyết định: 

- Thôi được, tôi đồng ý. 

- Tuyệt quá, tôi sẽ đón cô vào lúc mười giờ sáng nếu cô chịu vén 
bức màn bí mật, cho tôi biết địa chỉ thật của cô. 

- Tôi sẽ gọi điện cho anh để thoả thuận sau. 

- Thế nhé, đừng có thay đổi ý định đấy. 

- Y tặng chị một nụ cười mê hồn. “Chúa ơi, dù sao đi nữa Greg 
vẫn là người đàn ông đẹp nhất trần gian. Không biết rồi ta có 
kham nổi điều này không?” 

- Hẹn đến thứ bảy nhé. 

- Y gửi cho chị một cái hôn gió rồi nổ máy phóng đi. Tara ngoảnh 
lại: mấy đồng nghiệp của chị vẫn đứng yên ở tư thế cũ, nhưng 
Jeyson đã biến mất. Phía xa xa một bóng người nhỏ bé 
đang khập khiễng như bỏ chạy. 

- Jeyson, ê, Jeyson! Đừng bỏ về thế! 

- Vẫn đi đôi giày cao gót, chị vội vàng chạy xuống đốc đuổi theo 
anh ta 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 14 


Dan đi đi lại lại rất lâu trước nhà hát ca kịch, một toà nhà giống 
như con chim khổng lồ vừa đáp xuống mặt đất. Ông chìm 
đắm trong những suy nghĩ về Tara. “Thật khó mà nghĩ ra điều gì 
buồn cười và ngu ngốc hơn việc càng ngày càng say mê người đàn 
bà bí ẩn, người thậm chí chịu không tiết lộ cả tên thật của cô ta là 
gì với mình”, ông giận dữ mắng mình.Vừa lúc đó, ông nghe 
thấy tiếng bước chân vội vã sau lưng. Ngoảnh lại, ông trông 
thấy Tara, mặt đỏ bừng và hồi hộp một cách khác thường. 

- Em cứ sợ là anh đã bỏ về 

- Chị thở phào, và Dan thấy lòng mình dịu lại, vì thấy chị rất lo 
lắng 

- Em sẵn sàng bóp chết Jeyson, không hiểu tại sao hôm nay anh ta 
bắt em lặp đi lặp lại các kiểu ảnh đến mấy lần. 

- Chị vừa nói vừa thở 

- Tha lỗi cho em nhé.Tara níu chặt lấy tay Dan. Cảm thấy bàn tay 
ấm áp và mạnh mẽ, chị chỉ muốn ấp nó vào ngực và không rời ra 
nữa. Nhưng rồi sực tỉnh chị vội vàng rút tay ra. 

- Không muộn quá chứ anh? Mấy giờ rồi?Dan xem đồng hồ: 

- Anh sợ là vở diễn đã bắt đầu rồi. Anh không thuyết phục được 
họ chờ em đến rồi mới mở màn. 

- Ông mỉm cười. 

- Vậy cho nên phải chờ đến giờ giải lao thôi em ạ. 

- Phù, thật không may! Em rất thích vở này, bỏ phần một thế nào 
được. 

- Nếu vậy thì để lần sau ta xem từ đầu nhé. Bây giờ ta nghĩ ra kế 
hoạch gì đó thay thế, được không? 

- Tuyệt lắm! 

- Anh muốn mời em đến một chỗ, tất nhiên nếu em không 
phản đối. Nơi mà Dan mời Tara đến cách đó không xa lắm, nhưng 
hoàn toàn là một thế giới mới lạ. Dan rất tự tin, hướng dẫn người 


lái xe tắc xi len lồi trong những ngõ nhỏ, cuối cùng họ dừng lại 
trước một quán bia tồi tàn. 

- Đây là chỗ mà trước đây ngày nào bố anh cũng đến ngồi. Một góc 
nhỏ của thời thơ ấu. 

- Dan gọi hai vại bia rồi trầm ngâm kể về thời ông còn nhỏ. 

- Em biết không, đằng sau nhà anh có một mảnh sân hẹp, đến nỗi 
từ bên này anh có thể nhổ nước bọt qua bên kia. Chiều thứ bảy và 
chủ nhật nào bọn anh cũng lặn xuống vịnh để tìm những đồng xu 
do khách du lịch ném xuống. Ông già anh thường khoe 
khoang với bạn bè: “Thằng Deny nhà tôi là thằng bé gan góc 
nhất trong vùng”, bởi anh không sợ cá mập, và luôn... kiếm đủ 
tiền cho ông ấy hút thuốc.- Tiếc là lúc đó chúng ta chưa quen nhau, 
nếu không em đã đi mò xu với anh rồi. - Tara dịu dàng nói. 

Dan cầm tay chị. Họ ngồi yên, nép vào nhau, tim họ đổ dồn. Từ 
trước tới giờ, chưa lúc nào Tara nếm trải sự gần gũi với đàn ông 
dường ấy, một cảm giác hoàn toàn tin cậy, yên ổn trước một tâm 
hồn cứng rắn và tràn đầy yêu thương. - Dan, - chị thì thầm, — 
chúng mình quay về khách sạn của anh đi. Dan sững sờ nhìn chị. 
Nhưng khi hiểu rằng chính chị muốn điều đó, ông tỏ ra vui sướng 
một cách chân thành. Ông nghiêng người cúi hôn chị và họ còn 
nắm tay nhau ngồi như vậy rất lâu.Cuối cùng, họ về đến khách 
sạn. Dan mở cửa. Qua ô cửa sổ có thể nhìn rõ những vì sao lấp 
lánh trong đêm.- Đừng bật đèn, - Tara nói. 

Chị bước ra ban công, tận hưởng sự huyền diệu của trời đêm. 
Dan bước lại gần, đặt tay lên vai chị, xoay người chị lại và 
kéo vào lòng. 

Chị cảm nhận được thân thể gân chắc và hơi ấm của đôi tay đang 
ôm vòng quanh eo mình. Ông âu yếm giữ chặt chị trong tay, đoạn 
cúi xuống hôn chị. Tara sung sướng rưng rưng nước mắt. Một nỗi 
buồn nhẹ nhàng xen lẫn niềm vui sắc nhọn xâm chiếm chị. Sự 
đụng chạm với thân thể Dan gây cho chị một cảm giác lạ lùng 
chưa từng thấy bao giờ. Chị quay hẳn người lại và nhón gót lên 
hôn ông một nụ hôn thực sự, hút chặt lấy đôi môi mà bây giờ chị 
mới hiểu ra rằng chị đã khát khao ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Chị 
ôm lấy mặt ông, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên vâng trán rộng, cặp 
lông mày mịn, vuốt những lọn tóc quăn tít sau tai và chiếc cằm 
nhẫn nhụi của ông. Dan âu yếm vuốt ve cổ và vai chị, không 
ngớt thầm thì những lời yêu đương. Làn da mịn màng của chị 
dường như đốt cháy trong ông, ông thấy ham muốn chị một 
cách cuồng nhiệt. Nhưng ông buộc mình phải kiên nhẫn chờ 


đợi. Ông luồn tay dưới làn áo mỏng của chị và xúc động tận tâm 
can khi nhận ra những núm vú đang cứng dần lên khi ông chạm 
tay vào. 

Tara rùng mình, chị hít một hơi thật sâu, nép sát vào ngực Dan và 
đón nhận một khoái cảm thực sự. Chị ôm chặt lấy Dan để trút hết 
làn sóng cảm xúc tuyệt vời đang dâng trào trong lòng mình. Chị để 
ông dẫn đến giường, Dan đặt chị ngồi xuống và cởi áo sơ mi. Với 
một sự âu yếm và kiên nhẫn vô biên, ông vuốt ve chị, hôn lên cổ, 
lên mặt, đôi mắt, hai vai, không một chút vội vàng. Tara vừa lo 
ngại trước những động chạm của ông, vừa cảm thấy bình tĩnh, tin 
tưởng. Chậm rãi và khá vụng về. Ông lúng túng cởi chiếc áo trên 
người chị. Chị vội vàng giúp ông, chui ra khỏi chiếc áo và căng 
người chờ đợi ông cởi chiếc nịt ngực.Sau này, Dan vẫn thường nhớ 
lại lần đầu tiên ông được nhìn thấy vẻ tuyệt mỹ của bộ ngực trần 
đang sáng lên dưới ánh trăng lấp lánh như thế nào. Đó là bộ ngực 
tròn trĩnh một cách lý tưởng với hai núm vú hướng về phía ông 
như một lời kêu gọi không lời. Ông cúi xuống, dịu dàng đặt môi 
lên làn da mềm mại, cảm thấy nó mịn màng như nhung, sau đó 
ông hôn lên đôi núm vú bé nhỏ. Ông bỏ hai tay chị lên vai mình rồi 
chậm rãi đầy chúng xuôi xuống lưng, “ôi, ta yêu đến tận từng tế 
bào của anh ấy” - Tara thầm nghĩ. 

Ông ngẩng đầu lên, để lần nữa bắt gặp đôi môi đang chờ đón của 
chị, rồi nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống giường. Lúc này chị chỉ còn 
một ý nghĩ còn mạnh mẽ hơn cả bản thân chị: “Ôi Dan, em muốn 
anh quá, hãy nhận em đi...” Bỗng chị giật mình nhớ ra, chuyển 
từ trạng thái yêu đương sang hoảng sợ. “Cái gì? Ta yêu anh ấy, 
thèm muốn anh ấy đến mức đau đớn thế này ư? Ô, lạy Chúa, 
không thể được!” Tara chợt hiểu ra rằng đây là lần đầu tiên trong 
đời chị yêu thật sự một người đàn ông, lần đầu tiên chị cảm nhận 
một tình yêu và có sự đòi hỏi xác thịt dường ấy. “Nhưng không 
phải bây giờ, cũng không phải cùng anh ấy, nếu không ta sẽ làm 
hỏng hết mọi việc mất.”Chị lạnh người vì sợ hãi và thất vọng. 

- Danl 

- Chị] kêu lên - Dan! 

- Anh đây, em yêu. 

- Ông trả lời lo lắng. 

- Có chuyện gì vậy!Chị vội vàng bật dậy mặc quần áo, lại trở 
thành người đàn bà lúng túng vụng về mà chị ngờ đã vĩnh viễn 
nằm lại dưới đầm lầy. 

- Em rất tiếc 


- chị lí nhí nói.Dan nằm yên không động đậy. 

- Có chuyện gì vậy?- Ông khẽ hỏi. 

- Xin em. Nếu điều này có một ý nghĩa nào đó đối với em, thì hãy 
tin anh.. 

- Em tin tưởng anh.- Tara trả lời 

- Đó là một sự nhầm lẫn 

- Chị đã mặc xong quần áo và vội vàng bước ra cửa. Dan nhổm 
dậy, chạy ra ngăn chị lại. 

- Nhầm lẫn à? 

- Ông giận dữ quát lên 

- Anh chẳng hiểu gì cả. Em không tin anh đến mức không thể nói 
cho anh biết đó là chuyện gì sao? 

- Chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tha lỗi cho em! Em 
thật không phải với anh. 

- Chị cay đắng nức nở, nỗi đau mất mát quá lớn khi chị tự tay đứt 
bỏ ông ra khỏi trái tim mình, chị gạt Dan đang cố giữ chị lại, xoay 
chìa khoá và bước ra ngoài. 

- Taral 

- Tiếng kêu ai oán đuổi theo chị khi chị đã ra đến hành 
lang.Tha lỗi cho em, Dan ạ, và... vĩnh biệt! 

Hôm ấy, Tara bỏ đở buổi chụp ảnh. Jeyson nói với chị: 

- Tôi không hiểu hôm nay cô bị làm sao. Cô nghĩ ngợi điều gì đó 
chứ không tập trung làm việc. Vẻ sinh động của cô hôm nay chẳng 
khác nào ở cái xác đã chôn được hai năm nay rồi. 

- Anh ta cầm tay chị. 

- Hay cô nghỉ ngơi vài ngày nhé? Nghỉ thêm cả ngày thứ hai nữa 
đi, nhưng đến sáng thứ ba thì phẩi tươi tỉnh. Đâu lại vào đó thôi, 
cô bé ạ. Đừng quên là tôi rất yêu em đấy.Tara lái xe về nhà trong 
tâm trạng trống rỗng, chán nản. Ngày mai chị sẽ gặp Greg, chị hy 
vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ đưa chị chóng tới đích hơn. Tuy 
nhiên, tiếp xúc với y trong hai ngày ròng sẽ là một thử 
thách thật sự, hơn nữa chị sẽ còn phải giáp mặt với những người 
hầu, đặc biệt là Maytie. Ơn Chúa, thời gian này Sara và 
Dennis đang ở trường, chúng sẽ vắng nhà. Bây giờ chị phải 
chuẩn bị tỉnh thần, phải rũ bỏ sự căng thẳng thần kinh và trở 
thành Tara để mười giờ sáng ngày mai đến chỗ hẹn gặp Greg.Sáng 
hôm sau, một hồi chuông điện thoại lảnh lót đánh thức chị dậy 
lúc mới sáu giờ. Chị uể oải đưa tay với ống nghe: 

- Tôi nghe đây. 

- Chào cậu Tara, tớ đây. 


- “Tớ” là ai? 
- Jilly đây mà, Tara tớ rất ngại vì đánh thức cậu dậy sớm thế này, 
nhưng quả là tớ đang ở trong một tình huống khó xử quá. 
- Cậu đang ở đâu? 
- Ở đồn cảnh sát. Cậu có thể bảo lãnh cho tớ ra được không? 

- Ừ... tất nhiên... Thế này nhé... độ nửa tiếng nữa tớ sẽ đến. 
- Cảm ơn. Rất cảm ơn, cậu đúng là một người bạn tốt, Tara ạ. 
- Nửa tiếng sau Tara đến đồn cảnh sát. Nom Jilly chẳng có vẻ gì là 
hối hận cả 
- Chẳng có gì nghiêm trọng - ả trơ tráo nói khi cùng Tara 
bước xuống thang gác. 
- Ừ thì tớ có say và cư xử không phải lối, nhưng đó đâu phải là tội 
ác. Tớ rất biết ơn cậu, quả thật tớ chẳng biết gọi điện cho ai nữa. 
Philip đi vắng, còn bạn bè thì bỏ tớ hết cả rồi. 
- Thế tại sao cậu không gọi điện cho Greg? 
- Tớ không thể. Thú thực, tớ như thế này không phải là lần đầu. 
Những lúc ấy Greg dữ dằn lắm, thậm chí còn độc ác là khác. 
- Ẳ đưa tay sờ má, như thể nơi đó còn hẳn cái tát nảy lửa. Họ đã 
ra đến chỗ đỗ xe, Tara giúp Jilly ngồi vào. 
- Lâu lắm rồi, Greg không ngủ với tớ. - ä quay hẳn sang phía Tara. 
- Cậu biết không, từ khi Stephany chết tới giờ, tớ đã phải chu cấp 
cho anh ấy. Thế mà anh ấy đối xử với tớ như thế đấy. 
- Nước mắt ả tràn ra, ả nức lên khóc cho số phận mình. Nhưng rồi 
ả lập tức đổi giọng: 
— Ô, tớ có thể kể rất nhiều điều về Greg nếu như tớ muốn. 
- Ẳ nói, giọng đe doạ - 
- Nhưng tớ sẽ không nói. Ô Tara này, giữa cậu và Greg thật sự 
không có chuyện gì cả chứ? Thật đáng sợ nếu đánh mất người 
mình yêu.Tara ngồi thẳng người, cố gắng để không bật ra những 
lời khinh bỉ. Sự yếu đuối đáng xấu hổ của Jilly càng làm cho đòn 
trừng phạt đến gần. Chị liếc mắt nhìn thân hình nhàu nát, mái tóc 
rối tung, tấm áo bẩn thỉu đã rách toạc, cái đầu gối trần lòi ra ngoài 
mảnh tất thủng do Jïilly say rượu bị ngã. Trong ánh sáng ban mai, 
mặt Jilly nom xám ngoét với cái nhìn đờ đẫn tăm tối. 
- Cậu cứ yên tâm, 
— Tara nói 
- Tớ sẽ đưa cậu về tận nhà. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 15 


- Mười giờ. Anh chính xác đến kinh ngạc, Greg ạ. 

- Theo đúng đơn đặt của bà Wells, chiếc Rolls-Royce cùng với lái xe 
đã có mặt. Greg đùa. Greg cho xe chạy chầm chậm. Cuối cùng họ 
đến trước cánh cổng quen thuộc. Greg dùng bộ điều khiển từ xa 
mở cổng. Toà nhà lớn màu trắng lại hiện ra trước mắt Tara. 

- Trên đường đi, tôi chưa kịp báo cho cô là tôi đã chuẩn bị trước 
một điều bất ngờ: cô sẽ được gặp các con của Stephany. 

- Tara ngồi chết lặng. 

- Tôi đã xin phép để đón chúng về.Tara không nói được một lời 
nào. Greg ném cái nhìn sang phía chị và nhận thấy có một điều gì 
đó khác lạ. Y vội nói. 

- Hi vọng là cô không phẳn đối. 

- Y thổ dài. - Cô là người phụ nữ đầu tiên mà tôi dẫn về đây 
kể từ khi Stephany chết. Cho nên... xin cô đừng ngạc nhiên nếu 
thấy các con của Stephany có vẻ lạnh lùng. Ra khỏi xe, Tara nhìn 
thấy bóng một cô gái thấp thoáng trên ban công có lẽ là Sara. Chị 
đứng bất động, cố gắng ghìm con tim đang dập rộn lên. Vừa lúc đó 
Maytie bước ra để cất vali. Greg giới thiệu Tara.Không nghỉ ngờ gì 
nữa, đó chính là người đàn bà mà ông đã gặp ở đây mấy tháng 
trước. Ra thế đấy, có lẽ chị phải lòng Greg nên hôm đó đến để xem 
hắn sống ở đâu.Tara thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó một con chó 
săn lớn vừa sủa vừa chạy trong nhà ra, mừng rỡ lao thẳng 
vào Tara, suýt làm chị ngã, Gres ngạc nhiên nhìn cảnh ấy. 

- Cũng hơi lạ đây! 

- Y chậm rãi nói 

- Tên nó là Kaizer, con chó của Stephany. Thường thì nó không 
thân thiện với người lạ đâu. 

- Ô, tôi biết cách chiếm cảm tình của loài chó mài 

- Tara thắn nhiên nói. Tuy nhiên chị cúi xuống vuốt ve, tìm cách 
vỗ về con vật đang mừng rỡ như phát rồ.Tara đưa mắt nhìn 


quanh. Tất cả vẫn y nguyên như trước, trừ chị. Chị trở thành 
người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Greg dẫn chị lên gác, vào 
phòng khách, đặt vali của chị vào trong góc rồi đi ra. Tara bước lại 
gần cửa sổ, háo hức hít không khí trong lành. Bỗng có tiếng gõ nhẹ 
vào cửa. 

- Mời vào. 

Cửa mở, trên ngưỡng cửa là Dennis. Cùng một lúc, chị cảm thấy 
những tình cẩm trái ngược: vừa vui mừng, vừa lo sợ bị 
phát hiện. Chị muốn ôm chặt con vào lòng, nhưng biết rằng mình 
không có quyền làm thế. 

- Gô là Tara Wells phải không ạ? 

- Demnis vui về hỏi.- Còn cháu chắc là Dennis? 

- Giọng chị nghe hoàn toàn xa lạ. 

- Cháu biết rõ cô là ai. Chị gái cháu vẫn thường sưu tầm các bức 
ảnh của cô đấy. Cô có muốn cháu dẫn cô đi xem nhà không? Tara 
nhìn con. Cậu bé đã cao vổng lên, nhưng dường như mọi thứ vẫn 
còn như cũ: cặp mắt thân ái sáng ngời, mái tóc cắt ngắn, thậm 
chí trên mặt vẫn những nốt tàn nhang ấy. Duy chỉ có nét buồn 
trong cái nhìn là mới, nhưng cậu không có về là đang đau 
khổ. “Chỉ ít lâu nữa thôi chúng ta sẽ lại sống cùng nhau, con 
trai yêu quý ạ”. 

- Đi tham quan có người hướng dẫn ư? Rất vui lòng. Họ đi qua 
hành lang, rồi xuống cầu thang và dừng lại trước chân dung Maxi 
Harper. 

- Đấy là ông ngoại cháu 

- Demnis hất hàm. 

- Người ta bảo là cháu giống ông, nhưng cháu không nghĩ như thế. 
Cháu không quá kiêu hãnh như vậy. Cháu không quan tâm đến tiền 
bạc và quyền lực, cháu chỉ cần sống cho thoái mái thôi. 

- Dennis, cháu không phản đối việc cô đến đây chứ?- Cháu thì 
không. - Cậu trả lời sau một phút ngần ngừ 

- Còn Sara, chị cháu, thì có vẻ đau khổ thật sự.- Theo cô hiểu 

thì cả hai chị em đều không yêu chú Greg đúng không? - 
Cũng không có gì đặc biệt lắm. 

- Gậu im lặng ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định là có thể tin cậy 
chị được. - Cô biết không, chú ấy là sai lầm của mẹ cháu. Dường 
như mẹ cháu không tìm thấy những gì mà mong muốn trong cuộc 
đời. Mẹ cháu thường để cho người khác thao túng. Còn Sara, chị 
cháu, thì lại là việc khác. Chị ấy cũng ngang bướng như ông già 
Maxi vậy.- 


Còn cháu thì giống ai? 

- Lòng Tara tràn ngập tình yêu đối với cậu bé chân thành này. 
Cháu giống bố cháu à? 

- Ô không, có lẽ là không. Ông ấy là người chồng thứ hai của mẹ 
cháu, một nhà bác học, người Mỹ. Bây giờ ông ấy ở Hoa Kỳ.Tara 
thấy Dennis đã tha thứ cho vai trò bạn gái Greg của chị và có thể 
làm bạn thực sự với cậu. 

- Đây là buồng ngủ của mẹ cháu phải không? 

- Sao cô đoán được? 

- Theo cái cách mà cháu nhìn vào cánh cửa - Chị mỉm cười. 

- Nhẽ ra cháu rất vui lòng dẫn cô vào xem, nhưng bây giờ thì chưa 
được. Chị Sara cháu mỗi lần về nhà đều trốn biệt trong 
đó, mở nghe những bản nhạc của mẹ cháu, 

- Cậu nháy mắt một cách đồng loã với chị 

- Cô có muốn xem qua phòng của cháu không? 

- Thế mà cô cứ nghĩ là cháu sẽ không mời đấy! 

- Vâng, những lúc mời khách thăm nhà, người ta thường 
bỏ qua phòng cháu vì nó luộm thuộm lắm.Dennis cho Tara xem 
những mô hình máy bay đủ loại.Chị hiểu là cần phải khen ngợi 
cậu. 

- Chẳng nhẽ tất cả những thứ này là do cháu làm ra à?- Đúng 
đấy! - Dennis đỏ mặt sung sướng. 

- Sau khi học xong trung học cháu muốn trở thành phi công thử 
nghiệm cô ạ.- Nhưng cháu vẫn còn khối thời gian để lựa 
chọn và quyết định tương lai của mình. 

- Ô, cô nói cứ như là mẹ cháu ấy! Dù sao đi nữa thì cháu 
cũng quyết không để phí một giây nào. 

- Nói đoạn, cậu bước tới bàn, cầm một bức ảnh đưa cho Tara. 

- Đây là ảnh mẹ cháu.Đó là hình ảnh của một người đàn bà hoàn 
toàn khác, không hề có gì chung với chị. Tara hỏi một câu mà chị 
muốn hỏi đã lâu: - Thiếu mẹ các cháu sống thế nào? 

- Dạ, cũng chẳng có gì khủng khiếp. Vì mẹ cháu trước đây 
bận lắm, ít khi có nhà. Có một lần mẹ cháu đưa bọn cháu đi trượt 
tuyết, thật tuyệt vời. Đặc biệt thú vị là cháu bị ngã gãy chân, phải 
nằm trên giường. Nhờ vậy mà mẹ cháu nghỉ việc ở nhà, đọc 
sách và chơi với cháu suốt ngày. Trước đó, cháu cứ như 
thằng ngốc ấy, không nghĩ là mẹ lại yêu cháu đến vậy!Cậu 
ngoảnh mặt lại phía chị và sôi nổi nói:- Cháu nhổ toẹt vào những 
gì mà người ngoài nói! Cháu không tin là mẹ cháu đã chết. Một 
ngày nào đó, mẹ cháu sẽ trở về, và lúc đó sẽ có một vài kể khốn 


khổ đấy.Cậu bước vội ra cửa sổ, giấu không cho chị biết là cậu 
đang khóc. Tara cấu mạnh vào tay mình để không bật khóc lên 
cùng con trai. Chị lại gần chỗ Dennis đứng, đặt tay lên đôi vai 
xương xẩu của con trai, im lặng kéo cậu vào lòng. Họ đứng như 
thế một lúc lâu Giống như Tara, Philip Stuart biết thế nào là lạc 
lõng trong ngôi nhà của chính mình. Khi Jilly gọi điện thoại tới 
New York cho ông, ông đã thấy hi vọng rằng ông vẫn cần cho ả. 
Họ thoả thuận với nhau rằng lần này ông sẽ không đến câu lạc bộ 
như mọi lần, mà về thẳng nhà vì như Jilly nói, họ cần “bàn bạc 
những việc quan trọng”. Nghĩ rằng Jilly sẽ chờ đón mình, về đến 
nhà ông rất ngạc nhiên thấy ả đã ngủ, nhà tối om. Trong tủ lạnh 
trống trơn, không tìm ra dù là một mẩu pho mát khô nào. Ông rón 
rén vào phòng ngủ, nhưng thấy mình đã thận trọng vô ích 

- Jilly ngủ mê mệt, trong phòng nồng nặc whisky. Sôi lên vì tức 
giận và thất vọng, ông sang ngủ ở một trong những phòng dành 
cho khách.Sáng hôm sau ông dậy thật sớm, định lặng lẽ ra khỏi 
nhà nhưng khi đi xuống bếp, ông ngạc nhiên thấy Jilly đang 
pha cà phê và rán bánh. Philip ngồi xuống ghế. 

- Cà phê chứ? 

- Cảm ơn, anh sẽ không từ chối. 

- Rồi ông đợi cho Jilly lên tiếng trước, nhưng ẳ vẫn im lặng. 

- Em cần gì hả Jilly? 

- Philip cay đắng nghĩ rằng cuộc sống chung của họ đã kết thúc. 
Jilly rút một điếu thuốc, toàn thân run lên, nhưng giọng ả rất bình 
thắn: 

- Li đị. 

- Tốt thôi. Thế việc gì phải mất nhiều thời gian thế? Từ lâu lắm rồi 
anh đã chờ đợi điều này. 

- Thế anh không tức giận à? 

- Dù sao đi nữa thì Jilly cũng thấy tự ái vì vẻ thờ ơ của Philip. Ông 
nhếch mép cười. 

- Em ạ, anh quá mệt mỏi rồi. Cho đến giây phút cuối cùng, anh vẫn 
cố gắng chấp nhận mọi điều với hy vọng là tới một lúc nào đó em 
sẽ sáng mắt ra mà nhận rõ bộ mặt thật của Greg Marsdan. Mặc dù 
cấp dưỡng cho tình nhân của vợ mình một thời gian dài như thế 
kể cũng thật vô đạo. 

- Hoá ra từ trước tới giờ anh vẫn nhìn qua kẽ ngón tay à? 

- Có lẽ như vậy . Philip nghĩ ngợi rồi trả lời 

- suốt cả cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh hiểu rằng em rất đau 
khổ vì không có con. Nhẽ ra, anh không nên cưới một người trẻ 


hơn mình quá nhiều làm vợ. Nhưng thôi, ta kết thúc ở đây. Anh 
nghĩ rằng em nên thuê luật sư đi. Mọi giấy tờ phải bàn bạc thật 
kỹ. Vừa qua anh đã chẳng vui vẻ gì khi phải bảo Greg. Anh sẽ 
không bao giờ làm việc đó khi chúng mình đã bỏ nhau. Duy chỉ có 
một điều mà anh muốn khuyên em. Anh không biết việc gì đã xảy 
ra khi em ở Eden và Stephany chết. Nhưng em nên thận 
trọng. Anh nghĩ rằng Greg Marsdan dám làm tất cả mọi điều. Jilly 
trả lời bằng giọng lạnh lùng giận dữ. 

- Đừng có dạy tôi, Philip! Không cần nói với tôi bằng cái giọng mà 
anh vẫn khuyên bảo khách hàng. Tôi sẽ lấy Greg Marsdan 
làm chồng! chẳng ai có thể ngăn tôi làm điều đó. 

Greg rất phấn khởi trước thắng lợi sáng nay và tin chắc là sẽ thành 
công. Đón bọn trễ về nhà là cả một ý đồ: y sẽ có vẻ một người chí 
thú gia đình, chứ không chỉ đơn thuần là một gã đàn ông chuyên 
rúc váy. Thực tế thì ở thời điểm này, y đúng là một người đàn ông 
đứng đắn với ý định nghiêm chỉnh. Y thầm mỉa mai như vậy! Y có 
thể tha lỗi cho Tara vì chị đã không ngủ với y ngay từ lần gặp đầu 
tiên. Thôi được, y trọng Tara vì điều đó. Nhưng ngồi ngay cạnh 
tấm thân kiều diễm ấy, cặp mông và đôi vú ấy, y suýt xuất tỉnh, 
mặc dù chỉ mới buổi trưa. Y gác hai chân lên nhau và nhìn chiếc 
bàn ăn dài. 

- Sau bữa ăn ta sẽ làm gì: bơi thuyền, câu cá, hoặc chơi tennis? 

- Đừng có đi câu cá, 

- Dennis ngây thơ can thiệp làm Greg phát khùng: 

- Ai hỏi mày mà nói! Tara quay lại hỏi Dennis. 

- Cháu không thích đi câu sao? 

- Gháu không thích bắn giết. 

- Người ta bắn giết để tồn tại, mày phải nhớ điều đó, Dennis ạ. Đó 
là quy luật của tự nhiên: Chỉ có những kể mạnh mới sống sót. Tara 
không nhịn được nữa: 

- Có một số người bắn giết vì những lý do khác Greg ạ! 

— Chị nhìn thẳng vào mắt hắn. 

- Chúng chỉ đơn giản là những kẻ khát máu.Nhưng Greg vẫn 
không tha Dennis: 

- Nào, mày cứ nhìn vào cái đĩa mà xem, mày tưởng mày đang ăn 
thịt con bò cái chết vì già yếu à? Vừa lúc đó Sara bước vào, cúi 
đầu, mắt không nhìn ai cả, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. 

- Cháu đã nói là chị ấy sẽ xuống khi nào cảm thấy đói mà 
lại Dennis thì thầm. 

Tara đưa mắt nhìn con gái với vẻ dò xét. Sara cũng lớn thêm, vóc 


người hình như đẫy ra, giống hệt như người mẹ vào độ tuổi ấy. 
Mái tóc dày của nó chải rũ trước trán, che kín cả mắt.. 

- Chào cháu 

- Tara mềm mỏng nói. 

- Sara, đây là cô Tara Wells 

- Greg nói với cái giọng mà y đã nói với Dennis 

- Cô ấy là người mẫu nổi tiếng, cháu đã xem qua tỉ vi. Chào cô ấy 
đi. 

- Tôi biết rõ bà ấy là ai rồi! 

- Sara lạnh lùng đáp và quay sang Tara: 

- Tôi và em tôi được nghỉ học để chào đón bà đấy.Tara cố gắng gây 
cảm tình với con gái mình. 

- Cháu xinh lắm. 

- Đâu cói 

- Gâu trả lời gắt gỏng và rõ ràng 

- Tốt, giống hệt mẹ tôi.Greg không nhịn được nữa: 

- Gô Wells là khách của nhà ta. 

- Y lên giọng đe doạ 

- Hơn nữa mày cũng biết là tao không thích nhắc đến mẹ mày. 
Nếu mày không tỏ ra lễ độ thì cút khỏi đây ngay!Sara bật dậy, 
giọng run lên, nhưng mắt nhìn thẳng thách thức: 

- Xin đừng ra lệnh cho tôi! Đây không phải là nhà ông! Ông đừng 
có doạ tôi! - Rồi quay người chạy ra khỏi phòng.“Giỏi quá! Sara” 
- Tara nghĩ. Thầm tự hào về đứa con, chị cảm thấy một niềm 
vui thích rất trẻ con dâng lên và biết rằng Demnis cũng cảm 
thấy như thế. Greg cau có ngồi im rồi tuyên bố ngắn gọn: - 

Bây giờ thì đi bơi thuyền, chỉ hai người thôi. 

- Nhưng mà anh Greg này, 

- Tara cố gắng lấy giọng bình thản nhất 

- tôi nghĩ rằng anh là một người chủ gia đình xứng đáng. Hơn 
nữa, tôi lại rất muốn đi cùng Dennis, nếu không thì bố con anh cứ 
việc đi với nhau.Greg đành phải đồng ý. Trong khi dạo chơi trên 
biển Dennis hỏi. 

- Cô Tara này, sao cô lại thích chú Greg? 

- Có nhiều người làm cho cô thấy thích, như cháu chẳng hạn. 

- Chị không trả lời thẳng vào câu hỏi và làm như vô tình, đưa tay 
vuốt tóc cậu. Dennis lao mình xuống biển như con cá. Greg nhìn 
Tara với con mắt của một kẻ sành sỏi. Chị mặc bộ đồ tắm sặc sỡ. 
“Đẹp đấy, một thân hình tuyệt mỹ!”. 

- Nào, ta đi chứ? 


- Chị thản nhiên nói, nhưng đôi tai lão luyện của Greg không thể 
không nắm bắt được những nốt khêu gợi. Y cởi chiếc áo may ô 
ném xuống sàn gỗ, rồi chậm rãi cởi quần bò. Chiếc khoá quần rất 
khó mở vì dương vật y đã cứng đơ. Y ngạc nhiên thấy Tara không 
những không đỏ mặt quay đi như những người đàn bà khác, trái 
lại chị tò mò theo dõi rất chăm chú. Khó khăn lắm y mới ngăn 
được cơn kích thích, máu nóng đồn lên đầu dương vật căng lên 
như khúc gỗ, mãi y mới cởi được quần và đứng trước chị trong 
chiếc quần bơi màu đen. Tara chăm chú nghìn Greg, - thầm đánh 
giá đôi vai rộng, những bắp thịt cuồn cuộn trên ngực, trên tay, cái 
hông đẹp, cái bụng rắn chắc và chỗ nổi gồ lên dưới quần bơi. 
Không ngượng ngùng vì chẳng có tình cảm gì nhưng chị thấy thích 
thú vì thấy mình có quyền lực với hắn. Thân thể chị không chịu 
nghe theo lý trí và con tim, đáp lại lời kêu gọi của thân thể Greg, 
một ngọn lửa bốc cháy trong chị, hai đầu vú cứng lên, chị cảm 
thấy giữa hai chân ấm nóng và ẩm ướt. Điều mà Greg 
không làm nổi cho Stephany khi chị yêu hắn thiết tha, thi y lại 
làm được với Tara khi chị căm thù hắn tột độ. 

- Dennis, bơi thi nhé 

- Chị lao xuống nước và vui về hét lên. Greg vội vã lao xuống 
nước. Y cáu kỉnh khi người khác đùa cợt với y. Y đuổi theo Tara và 
Dennis. Y biết rằng Tara cũng thèm muốn y, nhưng có điều gì đó 
cẩn trở chị. Thôi được, y không phải chờ đợi lâu đâu, y sẽ thoả 
mãn dục vọng của mình, và khi đó sẽ biết tay y. Thấy Greg bơi lại 
gần, dường như đọc được ý nghĩ của hắn Tara suýt reo lên vì vui 
sướng. Gắn câu rồi! Bây giờ y khó mà thoát khỏi tay chị 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 16 


Có những lúc, khi cậu đang chìm đắm trong cô đơn, cậu sẽ vô cùng 
sung sướng, nếu có người nào đó đến tìm cậu để xem cậu đang 
sống như thế nào. Hi vọng vào điều đó Dennis rảo bước trên con 
đường nhỏ trong vườn, dẫn đến gốc liễu già mà Sara vẫn thích náu 
mình. Trở về nhà sau buổi đi dạo không thấy Sara trong nhà, cậu 
đoán chắc rằng chị gái cậu đang ở đúng cái nơi mà cành cây rủ loà 
xoà xuống sát mặt đất, tạo thành một chỗ trú ẩn tuyệt vời. 

Cậu vén những cành liễu xanh nhạt đang rủ xuống như cái ri 
đô, rồi chui vào bóng râm mát rượi. Sara đang nằm trên phiến đá, 
chẳng khác nào nàng tiên cá; cạnh cô là con chó Kaizer. Dennis 
lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. 

- Chị cũng thích cô ấy, có đúng không nào? 

- Cậu vào đề thẳng 

- Chị cứ giả vờ thế thôi, chứ em thì em biết. Việc cô ấy là bạn của 
Greg không có nghĩa là cô ấy cũng giống hắn. 

- Ô Dennis. 

- Sara thở dài rất điệu như diễn viên nhà hát, 

- mày còn bé quá để bàn luận về những vấn đề như vậy.Dennis 
cao thượng bỏ ngoài tai nhận xét đó. 

- Sara này, chị có cảm thấy cô ấy trông giống ai đó không? 

- Mày định nói gì? 

- Em đã gặp cô ấy rồi. Chị nhớ không, em đã kể cho chị nghe rằng 
có lần một bà lạ mặt đến trường để chụp hình em khi em chơi 
bóng đá. Người đó chính là cô ấy đấy. Lúc nãy đi bơi, em có hỏi, 
cô ấy bảo là em nhầm. Nhưng em biết rõ đúng là cô ấy mà. 

- Thôi đủ rồi, Dennis 

- Sara thấy cần phải lên lớp cho cậu em trai ngay 

- Mày không điên đấy chứ hả? Vì lẽ gì mà Tara Wells phải đến cái 
trường hôi thối ấy để chụp hình trận đá bóng ngu xuẩn của chúng 
mày? Mụ ấy cũng giống tất cả lũ bồ bịch khác của Greg, tao đã 


thấy rõ cái cách mụ ấy nhìn Greg rồi, chỉ chờ để chưi vào chăn 
thôi.- Đâu phải thế! Lúc nào chị cũng nghĩ đến tình dục, bởi vì... 
gọi là thế nào ấy nhỉ... chị đang trải qua giai đoạn dậy thì. 

- Không phải 

- Sara phản đối 

- Dù sao đi nữa Greg cũng không có quyền dẫn bồ về nhà! 

- Nói đến đó cô bé bật khóc 

— Tao căm thù! Tao căm thù chúng nó, một lũ đếu cáng!Dennis ôm 
lấy vai Sara vỗ về. Tay kia cậu vuốt ve bộ lông mịn của con Kaizer. 
- Tại sao mày không ghét cô ấy, mà lại nhận cô ấy như người nhà 
hả? Con chó im lặng liếm tay Dennis, nhưng chôn sâu bí mật mà 
nó biết rõ tận cùng đáy tâm hồn chó của nó.Trưa hôm ấy, ăn cơm 
xong, Tara đi tìm con gái mình. Nghe tiếng nhạc vọng qua khe cửa, 
chị đoán Sara ở trong phòng ngủ. Chị gõ cửa và bước vào, Sara 
nhảy phắt dậy, tắt máy và vội vàng nhặt những đĩa hát vứt bừa 
bãi trên sàn nhà. 

- Bà muốn gì? 

- Sara không giấu giếm cơn giận dữ. 

- Cô đến xem cháu thế nào. Sao cháu không đi bơi thuyền? 

- Tara không biết mình đã chạm vào nỗi đau đang nhức nhối.- 
Không ai có quyền bước chân lên con thuyền của mẹ tôi! Luật sư 
của nhà tôi nói rằng ông ta không có quyền chạm tay vào... “Khổ 
thân con tôi, nó muốn chiến đấu bằng thứ vũ khí của người lớn”. 
- Bà là nhân tình của ông ta chứ gì? 

- Không bao giờ! 

- Câu trả lời vang lên với sự căm thù không giấu giếm làm cho 
chính Tara cũng sững sỜ. 

- Greg không phải là nhân tình của cô, và dưới mái nhà này sẽ 
không bao giờ xảy ra điều gì mà mẹ cháu không thích, cô xin hứa 
với cháu như vậy. 

- Cháu không hiểu nổi 

- giọng Sara đã dịu lại. Một người đàn bà như... cô, thì có gì chung 
với Greg Marsdan? - Đừng xét sự vật qua những biểu hiện bên 
ngoài, cháu ạ. Mọi việc không phải bao giờ cũng như người ta 
tưởng đâu. Ô Sara! Cô rất muốn trở thành bạn cháu, nếu cháu 
không phần đối. 

- Việc gì cô phải quan tâm đến cháu? 

— Mặt Sara tối lại vì khó chịu đối với bản thân. 

- Cô thì xinh đẹp như thế còn cháu thì... Nghe giọng buồn bã của 
con gái, tim Tara thắt lại. 


- Khi bằng tuổi cháu, cô cũng lúng túng và hay xấu hổ lắm. Hơn 
thế nữa, cô rất béo và đau khổ về điều đó. Hồi ấy cô tin 
chắc rằng sẽ không có ai yêu mình một cách thực sự.Chị] im lặng, 
Sara gắng hết sức chăm chú nghe, mắt đăm đăm, nhìn tấm thảm 
trên sàn. 

- Thế đấy cô làm bộ như không để ý đến điều gì cả. Thế nhưng dù 
sao đi nữa cô cũng không tránh được những người xấu. Họ lừa dối 
cô, và cô rất đau khổ vì điều đó. Mãi sau này rất lâu, cô mới thoát 
khỏi sự sợ hãi và cảm giác bất lực yếu đuối, cháu ạ 

Sara đắm mình trong suy nghĩ. 

- Nhưng bây giờ cô biết rõ là cô rất đẹp chứ? 

- Cũng thỉnh thoảng thôi 

- Tara mỉm cười. — 

Cô có vẻ dễ coi nhất khi không cần nghĩ về mình, mà tập trung sự 
quan tâm về một người nào đó. 

- Mẹ cháu cũng giống hệt như thế 

- Tuyên bố của Sara làm chị giật mình. 

- Mẹ cháu xấu xí và nghĩ rằng người ta thích mẹ chỉ vì bà ấy là cái 
bao tải tiền mà thôi. 

- Cháu ạ, sắc đẹp chân chính là một cái gì đó ở tận trong tâm hồn, 
sắc đẹp đã có sẵn ở đó, cái chính là ta phải tự tin. Nói như vậy 
không có nghĩa rằng vẻ đẹp bên ngoài không có vai trò gì. Ví dụ 
nếu cháu chải lật mái tóc ra đằng sau, thì ai cũng nhìn thấy 
cái mặt đáng yêu của cháu. Hoặc thỉnh thoảng diện một chút 
cũng không sao. Một cái váy đẹp hoặc chiếc quần độc đáo nào đó 
chứ cháu lúc nào cũng cái quần bò với cái áo phông này, nom cứ 
như bộ đồng phục không bằng.Tara dừng lại ở đó 

— “Ta còn khối thời gian” —- chị nhủ thầm. 

- Thế nào Sara, cô và cháu sẽ là bạn của nhau chứ. 

- Gó thể lắm, - cuối cùng cô bé đáp với nụ cười yếu ớt. 

Đang cùng Dennis xem những đoạn phim câm của gia đình bỗng 
Tara nghe thấy có tiếng người gọi. 

- Maytie!Chị rất ngạc nhiên vì nhận ra giọng Jilly. 

- Thưa bà Stuart... 

- Giọng nói nghiêm khắc của Maytie vọng vào. 

- Xin lỗi vì tôi đến không báo trước. Tôi cần nói chuyện với Gresg. 
Anh ấy đâu rồi? 

- Ẳ phá lên cười rồi nói to lên như hét: 

- Ông chủ đâu rồi? “Nó say hay sao ấy” 

— Tara ngh1. 


- Ông ấy đang ở trên gác, thưa bà. 

- Maytie cố giữ giọng đĩnh đạc. 

- Tôi sợ rằng ông ấy chưa dặn tôi là bà sắp đến. 

- Thôi đừng vớ vẩn nữa, Maytie 

- Jilly giận dữ quát. 

- Vào báo với ông chủ là tôi ở đây. Nhớ bảo là có việc quan trọng 
nhé!Tara bước ra khỏi phòng; Dennis theo sau chị. 

- Chào cậu, Jilly 

- Ch] nói 

- Cháu chào cô Jilly. 

- Đang xoa phấn lên mặt, Jilly chết lặng với hộp trang điểm trên 
tay. Mắt ẳ tròn xoe vì bất ngờ. 

- A, Jilly!Greg vội vã xuống thang gác. Sự xuất hiện của Jilly làm y 
mất giấc ngủ trưa. Bây giờ bằng mọi cách y phải ngăn chặn 
không cho Tara và Jilly tiếp xúc với nhau.- Một sự bất ngờ thú vị 
quá. 

- Y vui về reo lên 

- Phải điện thoại báo trước chứ. Xin giới thiệu: Tara Wells, còn 
đây là Jilly Stuart. Jilly là bạn cũ của gia đình, Tara, tôi cần bàn 
bạc với Jilly một vài việc.Y lập tức nắm tay Jilly vào phòng ăn. Ở 
đây, y nhanh chóng bỏ cái mặt nạ lịch thiệp và điên khùng nhảy xổ 
vào Jilly: 

- Mẹ kiếp, cô có ý thức được cô đang làm điều gì không? 

- Tôi làm gì ấy à? 

- Jilly cũng hét lên, tuy không được kiên quyết lắm, nhưng cũng 
không chịu nhún. 

- A, đồ chó khốn kiếp, đ... mẹ anh, con kia ở đây làm gì? Greg 
kinh tởm nhìn ả: 

- Cô say rồi. 

- Thế thì sao? Trả lời tôi một câu thôi: anh bồ bịch với nó hả? 

- Không, Không! 

- Y giật mình đã để cho ả đe doạ nhưng cố gắng bình tĩnh nói: 

- Anh chỉ ăn trưa vài lần với cô ta mà thôi. “Cần phải mềm mỏng 
một tí, chứ quả bom này chỉ cần xoè một que diêm thì...”.- Nào bé 
con, lại đây với anh. Thỉnh thoảng anh cũng cần phải gặp gỡ với 
người này người nọ chứ. Để cho người ngoài khỏi nghi ngờ chúng 
mình ấy mà. 

- Y hôn ả vào gáy, xoa lưng, xoa đùi làm cho ả dịu lại. 

- Em nghe đây, chẳng nhẽ em lại có thể nghĩ là anh lòng thòng với 
một người đàn bà khác trong nhà vợ anh, trước mắt lũ con của cô 


ta mà được sao! Mà ta đã thoả thuận với nhau là em sẽ không đến 
đây cơ mà. Chả gì thì em vẫn còn chồng em chứ. 

- Ôi Greg! - Jilly tươi tỉnh hẳn lên... 

- Thì em đến đây để báo cho anh tin mừng. Chúng ta không cần 
giấu giếm gì nữa, vì Philip đã đồng ý li dị rồi. Chúng ta sẽ lấy nhau 
anh ạ. 

- Bằng một giọng lanh lảnh ả hát vang một đoạn nhạc đám cưới, 
rồi quay lại nhìn mặt y. 

- Ơ, anh làm sao thế? Cười lên xem nào! 

Ở trên gác, Tara nhanh chóng thu dọn hành lý. Chị tin rằng đêm 
nay thế nào Greg cũng sẽ mò vào phòng chị, mà chị vẫn 
chưa nghĩ ra cách gì đáng tin cậy để ngăn chặn. Sự xuất hiện của 
Jilly thật là cái cớ tuyệt vời để bỏ về. Hơn nữa, để họ ở lại với 
nhau sẽ có một ý nghĩa: Công bằng tuyệt đối! Càng ngày càng thấy 
rõ rằng Jilly đã tham gia vào cái gọi là “tai nạn rủi ro” dạo nọ. Tự 
chui vào cái bẫy mà họ tự giăng ra, họ sẽ tiêu diệt nhau với sự ác 
độc và điên cuồng mà họ đã hại chị. Tara sử dụng họ để làm công 
cụ trả thù chính họ. Ý nghĩ đó thật ngọt ngào. Thậm chí đó không 
phải là sự trả thù - đó là công lý!Chị bước xuống lầu với sự tháp 
tùng của Demnis. Đúng lúc đó Greg bước vội đến. 

- Thế này là thế nào? 

- Tôi nghĩ là tôi nên về thì hơn. Tôi đã nhờ Dennis gọi tắc xi rồi. 

- Jilly là bạn thân của vợ tôi, là mẹ đỡ đầu của Sara, là một thành 
viên trong gia đình. 

- Rõ rồi - Tara cố ý lạnh lùng.Có tiếng còi tắc xi ngoài cổng, Greg 
xách vali cho chị, cố gắng vớt vát một lần nữa: 

- Cô không muốn tôi chở về à? Xin tha lỗi... cô ấy... say ấy mà.- 
Tôi cũng đoán thế.- Tôi sẽ gọi điện cho cô nhé?- Tuyệt vời 

- Chị ngồi vào xe - Đến Elizabeth-Bay, chị nói với người lái 
xe. 

Greg trở vào nhà trong cơn tức giận điên cuồng.Ngồi trong phòng, 
Jilly đắc thắng nghe thấy tiếng xe tắc xi xa dần. Không nén được 
hí hửng, ả tự rót một ly whisky. Đưa ly rượu lên miệng, ả nghe 
thấy Greg đã vào và đang đóng cửa phòng. Ả vui vẻ quay 
lại. Không biết là y đang giận dữ, ả không kịp giơ tay để đỡ cú tát 
lệch người. Ả giật mình, ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan ra từng 
mảnh.- Đừng bao giờ vác mặt đến đây mà không báo trước! Nghe 
chưa? Hơn nữa lại say bí tỈ. Giữ chặt Jilly, Greg lại tiếp tục 
đấm đá túi bụi. Đầu Jilly quay cuồng, thậm chí ả không chống 
đỡ. Trong cơn điên cuồng y giật cái áo trên người ẳ ra, xé thành 


từng mảnh nhỏ.Dưới làn áo hầu như không có đồ lót “Đồ khốn 
kiếp, mày chuẩn bị đến đây để thoả cơn rửng mỡ, này thì nhận 
đi!” 

- Y tiếp tục giật những mảnh giẻ còn lại trên người ả.Cuối cùng ả 
hoàn toàn trần truồng với đống giẻ tung toé dưới chân. “Tốt lắm, 
nhưng chưa phải bây giờ” - Y vẫn còn say máu lắm. Y xoay người 
ả lại và đấm như điên vào lưng ả.Cố gắng thoát khỏi cánh tay sắt 
của Greg, J illy vừa vặn vẹo, vừa gào thét, vừa cào vào ngực y, vừa 
cắn xé.Cổ y rách toạc ra, máu chảy ròng ròng. Ả cắn ngập răng vào 
cổ tay y - Bây giờ Greg quay ra chống đỡ, cuối cùng cuộc vật lộn 
trở thành một trò chơi còn kích thích hơn cả những thủ pháp gợi 
tình thông thường... Sau đó chúng nằm lăn trên sàn, xây xát, rớm 
máu, no nê như hai con vật. Từ trên tường, chân dung Stephany 
chăm chú nghìn xuống cảnh tượng mà cặp mắt ngây thơ của chị 
trước đây chưa từng thấy bao giờ. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 17 


Ngồi trên xe tắc xi, Tara cấm mình nghĩ đến Greg và Jilly. 

Ngược lại, chị sung sướng hồi tưởng về hai đứa con, nhớ lại từng 
câu đối thoại với chúng. Chiều nay chị sẽ nghỉ ngơi thoải mái, đọc 
sách chuyện trò với con mèo Maxi, kể cho nó nghe về cuộc phiêu 
lưu của chị, khoe với nó về Dennis và Sara. Tất nhiên, chị sẽ ngắt 
điện thoại.Về đến cổng nhà, chị trả tiền tắc xi và đứng một 
lát để hít thở không khí. Đêm xuống rất nhanh, trời lấp lánh 
muôn vạn vì sao. Chị đang định vào nhà thì bỗng một bóng người 
bước lại gần. 

- Dan. 

- Chào em. 

- Em cứ tưởng... em nghĩ anh đã rời khỏi Sydney rồi. 

- Con người cũng có lúc thay đổi kế hoạch của mình chứ! 

- Ông cười. Tara không biết nên nói gì. 

- Anh đợi đã lâu chưa? Dan thấy không có lý do để nói dối. 

- À, nói chung thì suốt cả ngày hôm nay. Anh đã nghĩ là 
em đi pícních ở đâu rồi. 

- Anh có muốn lên nhà uống một tách cà phê không? 

- Không! - Ông nói về u ám. 

- Mà cũng được. Nhưng đầu tiên anh cần hỏi em một điều này. Em 
chỉ cần trả lời “không” hoặc “có” mà thôi.Sau lưng họ, ánh đèn 
ngoài bến cảng sáng lấp lánh. Không khí như chứa đựng sự yên 
lành. Tara có cảm tưởng như chị đã chờ đợi giây phút này từ triệu 
năm về trước và không thể nào ngăn chặn được sự phát triển đầy 
bi kịch của sự kiện. - Tara, em yêu quý, xin em hãy làm vợ của 
anh. 

- Em không thể 

- Chị trả lời trước khi suy nghĩ rất lâu. 

- Tara, anh yêu em, lẽ nào anh chưa nói với em về điều đó? Anh 
muốn ở bên cạnh em, sống với em cho đến hết đời. Anh muốn 


cưới em làm vợ. Em phải biết là anh không định lùi bước đâu. 


Tara nhắm mắt lại. Ôi, giá như chị có thể thư giãn, ngả đầu trên 
ngực ông, nép sát vào ông để tận hưởng cái cảm giác được 
che chở, không đấu tranh, không chống cự nữa... 

- Em tưởng rằng ở Orphey, chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi 
cơ! 

- Mặc dầu rất kiên quyết, chị cảm thấy nước mắt đang tràn ra. 

- Ôi, em mệt mồi quá.... Em đã nói với anh rồi... 

- Em chưa nói với anh điều gì cả! 

- Dan nổi giận thực sự. 

- Anh đã chán ngấy tận cổ cái về bí mật của em! Em sung sướng vì 
điều đó chăng? Anh biết là có một điều gì đó đã xảy ra, em đang 
theo đuổi một việc gì đó mà anh không được biết, nhưng anh có 
những linh cảm xấu. Đừng nói dối anh, Tara. Em làm anh lo lắng. 
Tara, anh muốn sống với em đến tận ngày cuối cùng của đời 
anh.Giọng âu yếm của Dan làm chị cảm thấy mềm yếu hẳn đi. Chị 
thốt lên: 

- Dan, em có những nghĩa vụ của em chứ! 

- Nghĩa vụ à? Vậy thì chúng ta phải gộp các nghĩa vụ lại và cùng 
chia sẻ chung. Để giúp đỡ nhau. Đó chính là muối của tình chồng 
vợ, có đúng không nào? Lạy chúa, tình yêu của Dan mới mạnh mẽ 
làm sao! Chưa có một người đàn ông nào chỉa sẻ với chị một tình 
cảm như vậy. Chị cảm thấy đất nứt ra dưới chân mình. Chị phải 
bỏ chạy. Chẳng nhìn rõ mọi thứ trước mặt, chị bước về phía cổng 
nhưng Dan đã chặn chị lại. Ông nắm lấy vai chị và nâng cằm chị 
lên, làm cho chị phải nhìn thẳng vào mặt ông. 

- Tha lỗi cho anh và xin được hỏi một câu: Em có người đàn ông 
nào khác không? 

- Về một nghĩa nào đó thì có thể nói là có. 

- Chúa ơi! - Giọng ông nghe đau đớn và giận dữ: 

- Thế em có yêu anh ta không? 

- Dan, xin hãy để cho em được yên. Anh về đảo và quên em đi. Em 
không yêu anh đâu! Nhìn mặt Dan có thể hiểu niềm hi vọng 
trong trái tim ông đang chết dần 

.- Anh không tin em đâu Tara ạ. 

- Thế em cần phải làm gì để anh tin đây?Trái tim chị tưởng chừng 
hoá đá. Thổ một cách nặng nhọc chị theo dõi thấy nỗi đau đang vò 
xé ông. Ông bước mấy bước vào đêm tối, rồi dừng lại. Ôi, giá như 
ông quay lại... Nhưng ông đi thẳng. Tấm lưng cúi gù xuống khuất 


vào bóng đêm. 


Trở về nhà, Tara gieo mình xuống giường, nằm như thế hàng tiếng 
đồng hồ. Thời gian chậm chạp trôi đi, trong đầu chị chỈ vang lên 
một ý nghĩ: Ta đã đánh mất tình yêu chân chính duy nhất trong 
cuộc đời ta. Vừa ngu ngốc vừa không cần thiết cho ai cả. 

Đã mấy lần Greg gọi điện cho Tara. Bây giờ, sau khi đã tìm cách 
đuổi Jilly về nhà, có cơ hội để nghĩ về Tara. Y ngạc nhiên thấy 
mình nghĩ về chị rất nhiều, chưa bao giờ có một người đàn bà nào 
làm y khao khát như vậy. Y muốn làm tình với chị, hơn thế nữa, y 
muốn có chị bên mình, y khao khát nụ cười, tình yêu của chị, chứ 
không chỉ đơn giản là thèm muốn thể xác . Y muốn chị đồng tình 
và nghĩ tốt về y. Greg quay số mãi nhưng không có người cầm 
máy. Y định lao xe đến nhà Tara, nhưng lại sợ chị gọi điện đến khi 
y đang ở trên đường. Vì vậy y ở lại, kiên nhẫn nằm trên đi văng 
với một chai whisky, bên cạnh điện thoại. Tiếng chuông vang lên 
vào lúc hơn một giờ rưỡi, khi Greg đã mất hết hi vọng. Vừa nghe 
thấy hồi chuông tim Greg đập dồn. Y biết rằng người gọi điện 
là Tara. 

- Anh Greg đấy à? 

- Vâng.- Công việc thế nào? 

- Tôi đang nghĩ về cô đây. Suốt từ lúc ấy tới giờ. 

- Nghe có vẻ... cảm động quá.- Tara, tha lỗi cho tôi. Chiều nay... 
dilly... 

- Quên điều đó đi anh ạ. 

- Bao giờ thì ta gặp nhau? 

- Greg, tôi nghĩ... từ nãy tới giờ tôi cứ nghĩ là tại sao 
chúng ta không đến một nơi nào đó thật xa... 

- chị ngừng lại làm y nín thở. Anh nghĩ sao nếu chúng ta đến 
Eden.Eden? Y chưa hề nghĩ đến điều đó. Đầu óc y căng thẳng cân 
nhắc các đữ kiện. 

- Theo như lời anh kể, 

- chị tiếp tục nói, thì đó là chốn tuyệt vời để hai người có thể gặp 
riêng nhau. 

- Tại sao ta không đến Bill- Mountain vài tuần? Ở đó còn hơn... 
Tara ngắt lời y: 

- Cả anh lẫn tôi đều có quá nhiều người quen. Khó mà dứt ra được 
khỏi những người hâm mộ anh. Greg cân nhắc. Ở đó quả thật 
họ sẽ chỉ có hai người với nhau, nhưng ở đó cô ta đừng hòng 
trêu chọc đùa cợt y vì chẳng có chiếc tắc xi nào đợi sẵn cả. 


- Tốt lắm. Ngày mai ta sẽ đi nhé. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện báo 
cho bà Katie, quản gia ở đây, là chúng ta sẽ đến. 

- Ôi Greg, vậy thì tuyệt vời! Hẹn đến mai nhé! Chúc anh ngủ 
ngon.Greg đặt máy xuống và cảm thấy mình đang ở trên chín tầng 
mây.Ở đầu kia của thành phố, Tara cũng suýt nhảy lên vì sung 
sướng. Chị đã đạt được điều mà chị muốn. Mà mọi việc mới dễ 
dàng làm sao! Kế hoạch chị thai nghén rất lâu bỗng nhiên được 
thực hiện quá dễ dàng. Greg đã bị chị rủ rê về cái nơi mà hắn gây 
ra tội ác, cũng là nơi mà chị sẽ trả thù. Trong cái đêm buồn bã ấy, 
chị đã chuẩn bị đánh đòn quyết định cuối cùng. Cú đòn phải thắng 
lợi bởi vì nó đã phải trả giá bằng tình yêu của Dan và cả những gì 
chị yêu quý nhất.Sáng hôm sau, ở sân bay, trước khi bay đến 
Darvin để bay tiếp đến Eden Tara gọi điện cho Jilly.- Alô, Jilly 
đấy à? Tara đây. Tớ muốn nói với cậu một điều. Tớ muốn 
nói thật với cậu... 

- Lại còn sự thật nào nữa đây? 

- Jilly linh cảm thấy một tai hoạ. 

- Tớ đang cùng Greg ở sân bay. Bọn tớ sắp đi Eden. 

- Làm gì có chuyện đó! - 

Jilly kêu lên. 

- Năm phút nữa bọn tớ sẽ cất cánh. 

- Bây giờ mấy giờ rồi! Cậu đã nói là giữa cậu và Greg không có gì 
cơ mài! 

- Tiếng nức nở của Jilly át mất những tiếng cuối cùng. 

- Tớ lừa cậu đấy! Tớ sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa 
chúng ta. Nhưng bây giờ tớ với Greg công khai gặp nhau rồi. Chào 
cậu nhé! 

- Đừng đi... 

- Nhưng Tara đã đặt máy rồi. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 18 


Chiếc máy bay nhỏ hạ cánh xuống khoảng trống bằng 
phẳng ở Eden, làm cho bụi bay tung lên. Những người ra đón : 
Katie, hai anh em Cris và Sam - lặng lẽ theo dõi cửa máy bay mở, 
rồi Greg Marsdan nhảy ra. Y quay lại định đỡ một người đàn bà 
cao lớn, đội chiếc mũ rộng vành, nhưng chị đã tự mình uyển 
chuyển bước xuống. Ba người đi đón lặng lẽ bước tới.- Xin chào 
Katie - Greg thận trọng chào bà quản gia. Y biết rằng không nên 
làm phật ý bà già này. 

- Bà chẳng già đi chút nào cả. Xin phép giới thiệu với bà cô Tara 
Wells, Cris, Sam, công việc thế nào? 

- Xin chào. 

- Katie lạnh lùng đưa mắt thản nhiên nhìn Tara. Chị thở phào 
nhẹ nhõm. Đó là một trong những thử thách gay go nhất, 
vì người đàn bà này biết chị từ khi còn nhỏ, và đã sống cùng chị 
hai mươi năm liền 

- Tôi đã được báo trước là bà đến. Mời bà đi xem phòng. Tara vui 
sướng bước vào ngôi nhà cổ của mình. Ta đã về nhà! Chị cảm thấy 
rất vững tâm.Katie dẫn họ lên gác hai. 

- Chúng tôi không sử dụng đến tầng hai này, kể từ khi xảy ra tai 
nạn ấy. 

- Chắc thời gian ấy bà thấy nặng nề lắm? 

- Tara mềm mồng nói. - Tôi biết bà và bà Marsdan rất gần gũi 
nhau. 

- Tôi và Stephany Harper - bà cố tình nhấn mạnh trọng âm ở từ 
“Harper” chẳng khác gì mẹ con. Bà giận dữ mở cửa căn phòng bên 
phải và không nhìn thấy mặt Tara 

- Đây là phòng của bà.Greg nhăn mặt. Y thấy cần phải khẳng định 
mình, chẳng øì thì y cũng là chủ cái nhà này.- Bà Katie này, tôi đã 
báo cho bà chuẩn bị căn phòng trước đây của Stephany cơ mà. Tôi 
muốn khách phải được sử dụng những gì tốt nhất của nhà 


ta.Katie biết rằng không thể bảo vệ được căn phòng của 
Stephany nữa, liền đi tiếp mấy bước và mở toang một cánh cửa 
khác. 

- Phòng ấy đây! Phòng này thì đồ đạc lúc nào cũng sẵn sàng. Như 
từ trước vẫn vậy.Bà ta mở tiếp cửa phòng tiếp theo. 

- Gòn anh muốn ở phòng của ông Max thì đây! Buổi sáng khoảng 
nửa tiếng nữa thì xong.Greg quay sang Tara, sợ rằng Katie có thể 
làm chị phật ý.- Đừng để ý đến bà ấy, Tara ạ. Bà ấy đã nuôi dạy 
Stephany vì mẹ cô ta mất sớm - Y im lặng một lúc, rồi quyết định 
nói thẳng với Tara - chắc bà ta cho là anh có lỗi trong cái chết của 
Stephany. Bà ta vẫn chưa nguôi chuyện ấy. Cho nên, nếu em muốn 
làm thân với Katie thì đừng gọi Stephany là bà Marsdan nhé!- Được 
rồi! - Tara cố gắng đáp với giọng bình thản. 

- Anh sẽ ở phòng của ông già Max, cần gì em cứ gọi nhé. 

- Y nói thêm với giọng âu yếm, 

- Anh rất mừng là em đã đến đây, Tara ạ.Y cầm tay chị và nâng lên 
môi hôn. Tara nhìn y, vẻ mặt y rất dịu dàng và tình cảm, mắt long 
lanh đắm đuối. Những chiếc hôn của y nhẹ nhàng như cánh bướm 
đậu xuống tay chị. Tara cảm thấy một sự hồi hộp khó giải thích, 
và bỗng hiểu ra rằng có người đang nhìn họ: Cris đang mang 
nốt hành lý lên phòng. 

- Em xếp dọn đồ đạc đi nhé, anh xuống nhà xem cơm nước thế 
nào.Tara quay mặt đi khi Cris mang vali vào phòng. Chị biết rằng 
mình không thể nhìn vào mắt người đầy tớ ấy và tiếp tục 
mang mặt nạ. Khi Cris đi ra cửa, anh dừng lại một chút, dường 
như để cảm nhận sự tồn tại của chị. Tara lạnh người. Chị lo sợ bị 
phát hiện đến ngạt thở. Nhưng đồng thời, chị cũng thấy vững tâm 
- một cảm giác mà chị không giải thích nổi 

— khi có người đầy tớ thổ dân ấy ở bên cạnh. Chị đặt một đĩa hát 
lên chiếc máy hát nối với hệ thống loa ở tất cả các phòng. Bản 
nhạc tuyệt vời của Mozart vang lên như những tiếng chim hót. 
Tara nằm im. Chị đã trở về ngôi nhà của mình. 


Hôm ấy tại hãng mode "mốt", giám đốc Joanna Randell đang buồn 
phiền vì Tara đột nhiên gọi điện xin nghỈ vài ngày mà không nêu rõ 
lý do. Tara chỉ nói rằng chị sẽ không có mặt trong thành phố. 
Jeyson cũng rất cau có. Anh ta không yên lòng ngay cả khi Joanna 
nói rằng dù Tara nghỉ chụp mấy ngày thì tiền lương của anh ta 
vẫn không thay đổi. “Tội nghiệp anh chàng, chắc đang phát điên 
lên gì ghen đây” 


- Joanna thương hại nghĩ. Cũng như những người khác trong 
hãng, bà biết tình cảm vô vọng của Jeyson với Tara, nhưng chẳng 
giúp gì được.Giữa lúc Joanna đang bàn với nhân viên quảng cáo 
thì cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào. Cô thư ký của 
bà bối rối theo sau 

- Bà là Joanna Randell? Tôi muốn trao đổi với bà một việc quan 
trọng.Joanna lặng đi một giây trước khi trút cơn cuồng nộ lên đầu 
người khách lạ dám tự tiện vào phòng làm việc của bà. 

- Này ông... 

- Bà khởi đầu bằng giọng đe nẹt. 

- Tôi là bạn của Tara. Tôi đến đây vì một việc rất quan 
trọng.Giọng nói uy quyền, mạnh mẽ và tự chủ của ông lập 
tức làm Joanna chùng lại. 

- Tên tôi là Dan Marshall. Bà cho phép tôi ngồi chứ ạ? Rồi không 
đợi bà trả lời, ông ngồi xuống và nói rất nhanh. 

- Thưa bà Randell, tôi sống ở Bắc Úc. Vừa qua tôi đến Sydney dự 
một cuộc hội thảo y học và có gặp Tara. Trở về nhà, tôi nhận được 
những tin tức rất quan trọng khiến tôi phải đáp máy bay 
quay lại đây ngay. Chuyện liên quan đến Tara. 

- Nhưng anh có quen biết cô ấy không? 

- Tôi quen cô ấy từ lâu. Thưa bà Randell, tôi biết Tara rất tin cậy 
bà. 

- Hừm... - Joanna do dự 

- Gũng có lẽ ở chừng mực cô ấy tin tưởng người khác. 

- Gô ấy có kể cho bà nghe về bản thân mình không? 

- Tại sao ông lại hỏi tôi điều đó? 

- Vì tôi yêu Tara. Tôi đã ngỏ lời cầu hôn với cô ấy. Nhưng cô ấy 
hay gặp gỡ một người đàn ông nào đó. Tốt muốn biết đó có là phải 
Greg Marsdan không? 

- Ông Marshall này, ông có vẻ là một người lịch sự, đáng không? 
Vậy ông cần phải biết rằng tôi chẳng bao giờ can thiệp 

vào cuộc sống riêng tư của các nhân viên hãng chúng tôi. 

- Thế giả sử tôi nói với bà rằng trên đời chẳng hề có ai tên là Tara 
Wells thì sao? 

- Sao? - Joanna sửng sốt 

- Ông muốn nói Tara Wells không phải là tên thật của cô ấy ư? 

- Và không phải chỉ có thế mà thôi. 

- Vậy thì... cô ấy là ai? 

- Dan không trả lời ngay. Nhưng khi ông nói hết, Joanna vẫn 
chẳng hiểu gì cả 


. Bà không hiểu ư? Đó không phải là Tara Wells nào cả. 
Đó. là Stephany Harper. Stephany không chết đuối, cũng không bị 
cá sấu ăn thịt như người ta nghĩ. Cô ấy chỉ bị trọng thương đến 
biến dạng của khuôn mặt đi mà thôi. Vì thế, cô ấy đã đến một 
bệnh viện làm phẫu thuật chỉnh hình để thay đổi hoàn toàn, sau đó 
trở về Sydney và tự xưng mình là Tara Wells. 

- Hà, ông tưởng là tôi có thể tin vào câu chuyện cổ tích của ông ư? 
Nếu đó là Stephany Harper thì cô ta đã phải gần bốn mươi tuổi 
rồi.Joanna cảm thấy lúng túng trước câu chuyện khó hiểu. Rốt 
cuộc bà quyết định chọn lối thoát tiện lợi nhất: 

- Thưa ông Marshall, tôi rất bận. Bởi vậy, nếu ông... 

- Bà nên gọi tôi là bác sĩ Marshall 

- Dan đính chính - chính tay tôi đã phẫu thuật chỉnh hình cho Tara 
Wells. Bà có thể kiểm tra lại điều đó qua Hiệp hội ngành y liên Úc. 
Chính tôi đã tạo ra Tara Wells. 

- Vậy ra ông là bác sĩ? 

- Có Chúa chứng giám điều đó. Trước đây, tôi chưa bao giờ để lộ 
bí mật của bệnh nhân, cũng chưa bao giờ phải lòng bệnh nhân của 
mình. Nhưng...tôi cho rằng Tara đang gặp nguy hiểm. Dan kể tóm 
tắt cho Joanna nghe về chuyện thay hình đổi dạng của Tara, về 
một kế hoạch nào đó mà chị kiên trì theo đuổi, không chịu từ bỏ 
dù phải hi sinh cả tình yêu, về lời thú nhận của chị về một người 
đàn ông nào đó. Ông nói rằng, ông cảm thấy chị không yêu người 
đó, nhưng vẫn gặp hắn vì một mục đích khó hiểu. 

- Tôi cho rằng cô ấy định tự thực hiện cuộc phán xử trả thù cho 
những gì mà mình phải chịu đựng mà không muốn nhờ đến sự 
giúp đỡ của bất kỳ ai. Tôi chẳng biết như thế là ngốc nghếch hay 
gan góc, nhưng đối đầu với kể đã một lần giết mình thì thật nguy 
hiểm. Vậy nên xin bà nói cho tôi biết, Tara thường gặp gỡ với 
người đàn ông nào?Joanna chỉ còn đủ sức để thì thào rất khẽ: 

- Greg Marsdan.Dan bật ngay dậy: 

- Tôi có thể gặp hắn ở đâu? 

- Tôi nghĩ Greg Marsdan vẫn sống ở biệt thự của gia đình Harper 
Darling-Point. Rất có thể Tara cũng đang ở đấy. 

- Cảm ơn bà Randell. Bà đã giúp tôi rất nhiều 

Mọi việc diễn ra tốt đẹp quá! Tara nghĩ như vậy khi đi trong hành 
lang toà nhà ở Eden để xuống bếp. 

- Phải công nhận rằng Greg đã thay đổi hẳn thái độ và tỏ ra rất 
quan tâm đến chị.Khi Tara vào bếp, chị bắt gặp Katie đang lúng 
túng giấu chai rượu heres vào tủ. Chị bước đến, đặt mấy cái đĩa 


mà chị bưng từ bàn ăn xuống để lấy cớ vào bếp. 

- Tôi vừa định lên để dọn xuống đấy, 

- Katie nói với giọng đề phòng 

- Bà cứ bỏ xuống đây. 

- Tôi muốn xuống để cảm ơn bà đã cho ăn một bữa trưa rất ngon, 
bà Katie ạ.Greg bước vào làm câu chuyện của họ bị gián đoạn.- A, 
thì ra em ở đây. Anh muốn hỏi xem em định làm gì bây giờ. Gó 
muốn cưỡi ngựa ngắm phong cảnh không? 

- Ô, hay lắm, em thích cưỡi ngựa từ bé.“Cưỡi ngựa từ bé! - Katie 
thầm nhếch mép 

- Giá mà ả được nhìn thấy Stephany cưỡi con King, phi ngựa 
như gió từ thuở cô ấy mới lên năm lên sáu. Về mặt này thì 
khó có ai sánh bằng”. Bỗng một nỗi sợ hãi xâm chiếm bà: 

- King là con ngựa của Stephany, đừng có quên đấy. Từ dạo ấy đến 
bây giờ chưa ai cưỡi được nó đâu.- Chẳng ai thèm cưỡi con King 
đâu, Katie ạ 

— Greg khó chịu nói. 

- Thiếu gì ngựa cơ chứ. Anh sẽ bảo Sam thắng cho em một con 
ngựa hiền lành, Tara ạ. Tara cười thầm. Khi Sam dẫn ngựa ra, chị 
cầm lấy dây cương, vỗ vỗ lên bờm nó, rồi nhẹ nhàng nhảy lên 
lưng nó. 

- Ô! - Mắt Greg sáng lên vì kinh ngạc 

- Có việc gì mà em không làm được, hở Tara?Chị nhìn thẳng vào 
mắt Greg: - Đó chính là điều mà ta còn phải chờ, Greg ạ.Chị cho 
ngựa đi nước kiệu vài bước trước khi chuyển sang phi nước 
đại lướt qua Greg đang lúng túng tại chỗ. Chị nghe thấy tiếng y gọi 
từ sau lưng. “Ê - đợi anh đã!”.Tara không trông thấy Katie, khi bà 
từ trong bếp tò mò ra xem “cô ả Sydney” cưỡi ngựa như thế nào. 
Bà xuất hiện đúng lúc Tara vững chân trên bàn đạp, hai cùi tay 
khép chặt, rạp mình trên lưng ngựa, giục nó phóng nhanh 
hơn. Một cú sốc làm máu dồn lên mặt, bà bật lên tiếng rên khàn 
khàn. Bà tựa lưng vào chiếc cột rồi ngồi phịch xuống thềm. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 19 


Mặc dù Greg cố gắng hết sức- y là một tay đua ngựa khá dũng 
cảm và nhanh nhẹn- con ngựa cái Tara cưỡi vẫn phóng Ở 
phía trước. Cho đến khi họ dừng ngựa ở rặng cây ven bờ sông thì 
rõ ràng là Tara đã thắng cuộc.Tạm lỏng dây cương, dẫn ngựa 
xuống bờ sông cho nó uống nước rồi thả nó dưới bóng râm. 


- Thật tuyệt quá! 


- Chị đến bên Greg. Y không hề tỏ ra quan tâm chăm sóc ngựa, 
mặt y tối sầm 


- Đừng có nói với em rằng anh là một trong những người 
đàn ông thường không chịu nổi khi thua phụ nữ. Đó chính là 
nguyên nhân làm cho Greg bực mình nhưng hắn kịch liệt phản đối: 


- Tất nhiên là không phải thế 
- Y cố tạo ra một nụ cười trên mặt. 


- Giữa phong cảnh này trông em đẹp lắm. Giống hệt như khi em 
đứng im mẫu ở Sydney. Em học cưỡi ngựa ở đâu thế? Em quả là 
đầy những điều bất ngờ.Tara phá lên cười: 


- Đàn ông các anh không thể biết hết mọi điều đâu. Phụ nữ chúng 


em thỉnh thoảng phải dùng những mẹo vặt. 


- Ô, anh yêu em biết mấy khi em cười. Mà em có hay cười lắm 
đâu. Em thật tuyệt vời. Y kéo ch] vào lòng và hôn chị. Khi môi họ 
gặp nhau, Tara cuồng nhiệt đáp lại làm Greg kích thích đến tột 
đỉnh. Đó là lần đầu tiên y hôn chị, kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Tara 
hé môi đón cái hôn, nép chặt vào người y, với sự đắc thắng của 
người đàn bà. Chị cũng thèm muốn y. Chúa ơi, chị thèm muốn y 
đến thế! Đột nhiên chị đột ngột đẩy Greg ra, làm y sửng sốt: - Sao 
vậy em? Chị không trả lời, chỉ nhìn y bằng đôi mắt thách thức. Y 
cầm tay chị và kéo lại gần. Cúi sát vào mặt chị, y nói: - Những 
người đàn bà đỏng đảnh chỉ tổ làm anh phát cáu. Tự em rủ anh 
đến Eden, cho nên đừng có nói với anh rằng em đến đây để phi 
ngựa. Anh đến đây cũng không phải để hít thở không khí trong 
lành. Rất khao khát em mà không chiếm được em điều đó làm anh 
phát điên lên đấy 


- Gree, anh cũng biết là tình cảm của em đối với anh như thế nào. 
- Chị cúi đầu - Nhưng em... 
- Nhưng làm sao? 


- Mỗi lần anh chạm đến em là em lại nghĩ đến vợ anh. Khi anh ôm 
em, tưởng chừng như anh phản bội chị ấy. 


- Hoá ra là như thế. 


- Tha lỗi cho em, Greg! Em không thể không nghĩ về chị ấy được.. 
Greg suy nghĩ một cách căng thẳng. Làm thế nào để thuyết phục 
Tara rằng hồn ma Stephany không hề là tình địch của cô? Y chưa 
bao giờ kể thật với ai về tình cảm của y đối với vợ, trái lại, lúc nào 
cũng đóng vai người chồng trẻ phiền muộn mất vợ để gây cho 
người khác mối thương cẩm. Thế nhưng Tara lại khác, cô là điều 


quan trọng nhất đối với y bây giờ. Y cần phải đánh liều kể thật tất 
cả với cô, cho dù có thể mất cô đi nữa, rằng y đâu có phải là con 
người hoàn hảo mà bấy lâu nay y vẫn đội lốt. Y phải kể hết với cô. 
Y cần phải xứng đáng với tình yêu của Tara. 


- Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe sự thật. Anh lấy Stephany chẳng 
qua cũng chỉ vì tiền. Hồi đó công việc của anh đã đến độ gay go, 
anh bị ngã, chấn thương đầu gối, và chơi không được khá như 
trước nữa. Cạnh tranh lại rất đữ dội. Y im lặng, Tara đứng yên, 
như hoá đá, như nuốt lấy từng lời của Greg. 


- Anh gặp Stephany trong một buổi họp mặt với mục đích từ thiện 
ở nhà cô ấy và hình như là cô ấy có thích anh, lúc ấy anh nghĩ: 
“Tại sao lại không nhỉ?” Hai tháng sau bọn anh làm lễ cưới. Nhưng 
anh nói với em rằng: thậm chí 

với cả tiền tài và địa vị của mình, Stephany chỉ là một người đàn 
bà hạng hai thôi. Cô ta đã già rồi, lại béo j. Hơn nữa lại lãnh cảm! 
Lần nào cũng vậy, trước khi làm tình với vợ, anh phải uống rượu 
say, chứ máu lạnh như cô ấy thì có dùng đèn cồn hâm đến hai 
ngày cũng không nóng lên được. Lạy Chúa, anh đã căm thù mụ vợ 
già của anh biết mấy! Tara cúi đầu như thể bão tố sắp đổ xuống 
đầu mình. Y không trông thấy mặt chị, đột nhiên, y dịu giọng, 
chạm khẽ vào tay chị và âu yếm nói: 


- Em là tất cả những gì mà vợ anh không có được. Tara, anh yêu 
em!Không nói một lời, chị bật dậy, chạy đến gần con ngựa, nhảy 
lên lưng nó và phóng nước đại điên cuồng. Greg định đuổi theo 
nhưng y nén lại mặc cho Tara trở về một mình. “Cứ đợi một thời 
gian” - y thầm nhủ. Có lẽ những điều mới mẻ về cái “tôi” của y đã 
làm chị choáng váng. Y biết chắc rằng, y đã đi một nước cờ thắng 
lợi 


- Chính Tara đã nói rằng chị có những tình cảm nào đó đối với y - 
Đúng là chị thèm muốn y, muốn hiến dâng cho y, muốn được y 
chiếm đoạt. Một người hiểu biết đàn bà như y không thể nhầm lẫn 
được - Gres chậm rãi lên ngựa để về nhà.Vừa phóng ngựa như ma 
đuổi, Tara vừa khóc vừa nguyền rủa tâm địa đen tối của Greg, kẻ 


đã lừa dối chị một cách hèn hạ như vậy. Giờ đây, khi chính miệng 
y đã tự thú nhận với chị, không còn phải nghỉ ngờ gì nữa về sự 
khốn nạn của y. Chị hoảng sợ bởi thân thể chị đã khao khát đáp lại 
cái hôn của y, giờ đây chị hiểu rằng có thể sử dụng điều đó để 
trừng phạt Greg. Chị sẽ dành cho mình quyền được sử dụng y, rồi 
y sẽ phải nếm trải nỗi đau mà chị đã từng chịu đựng khi tình yêu 
nồng nhiệt của y bị hắt hủi và bị vứt bỏ như miếng giẻ rách. Chị 
không phải chịu đựng lâu nữa đâu, lưỡi kiếm trừng phạt sắp bổ 
xuống rồi.Khi Katie tỉnh dậy sau cú sốc, bà biết rõ là phải làm gì. 
Chân vẫn còn run rẩy, bà khập khiễng đi vào nhà. Việc thứ nhất là 
bà vào bếp, rót một cốc rượu Heres, uống cạn. Rượu làm cho 
bà bình tĩnh lại. Bà rót thêm một cốc nữa rồi mang đến 
phòng Stephany. Bà phải tìm ra bằng chứng để giải đáp sự 
bí mật đang nặng tru trong lòng bà. Bởi vì có những điều 
mà bác sĩ chỉnh hình dù giỏi đến đâu cũng không thay đổi 
được. Chính Katie đã dạy Stephany cưỡi ngựa. Phong cách cưỡi 
ngựa của từng người cũng khác nhau, như nét chữ, khó mà giấu 
được Tara chính là Stephany. Katie nghĩ vậy. Chỉ cần chứng minh 
điều đó nữa mà thôi. Đặt cốc rượu lên chiếc tủ con kê cạnh 
giường, Katie bắt đầu cuộc tìm kiếm. Mở ngăn kéo tủ, bà thấy 
những đồ lặt vặt: mấy chiếc quần lót, nịt ngực, một chiếc quần bò. 
Trong ngăn khác có mấy chiếc quần soóc cắt rất khéo và một chiếc 
áo tắm rất đẹp. Katie lặng người suy nghĩ.Stephany không biết bơi, 
chị thường không bao giờ đến gần mép nước. Hồi còn nhỏ, có lần 
Stephany bị con chó săn đẩy ngã xuống bể bơi và suýt chết đuối, từ 
đó chị rất sợ nước. Katie tìm mác quần áo để xem cỡ số và nghỉ 
ngại nhớ rằng Stephany không hẹp hông, khó có thể mặc vừa cỡ 
này.Chẳng lẽ bà đã nhầm? Bà mở tiếp chiếc vali. Trong đó có vài 
đôi giày gót thấp, xăng đan, một cái áo len và mấy quyển hoạ báo 
thời trang. Stephany không bao giờ đọc loại sách vớ vẩn thế này — 
Katie nghĩ bụng. Dưới đáy vẫn còn có một bộ tóc giả nom rất 
giống tóc của Stephany. Hi vọng của Katie gần như tan thành bong 
bóng xà phòng. Nếu người đàn bà ấy là Stephany thật thì việc gì 
chị phải đội tóc giả? Điều đó hoàn toàn không hiểu được. Katie 
đóng vali lại trong nỗi hoang mang cực độ.Thôi, thế là hết. Katie 
đang định ra cửa thì chợt thấy ví trang điểm của Tara trên chiếc 
giá gương trong nhà tắm. Bà bước tới, kéo chiếc phecmơtuya 
thấy ở trong đó có mấy hộp kem, thỏi son, chì kẻ mắt. Lấy những 
thứ đó ra, Katie thò tay sờ đáy và cẩm thấy cái gì cưng 

cứng ở dưới. Bà lôi ra một cái gói nhồổ bọc mùi soa lụa. Bên trong 


là hai bức ảnh của Sara và Dennis.- Lạy Chúa, mấy đứa trẻ này, — 
Katie sững sờ ngồi bệt xuống sàn nhà tắm và bật khóc. 


Trong tay bà đã có chứng cớ đây rồi - Lạy Chúa lòng lành! Ôi, Effi! 
Bỗng bà sững người khi nghe tiếng vó ngựa đang phóng về phía 
chuồng. Những người đi dạo đã trở về. Katie vội vàng gói mấy cái 
ảnh nhét vào ví trang điểm, đặt lên giá gương. Bà dừng lại một 
chút để sửa tấm vải trải giường bị nhàu rồi chạy vội ra khỏi 
phòng. Bà quên bằng cốc rượu mình để trên chiếc tủ con ở cạnh 
giường. 


*% *% 


Đêm ở chốn thanh vắng này thật dịu dàng, thấm đượm biết bao 
mùi hương nhẹ nhàng và những tiếng động khe khẽ. Greg và Tara 
cùng đi dạo trong vườn hoa hồng. Sau chuyến dạo chơi bằng ngựa 
Tara về thẳng phòng mình tắm rửa và đề nghị đừng làm phiền 
chị. Chẳng biết làm gì hơn, Greg đành sửa soạn để gặp chị vào 
bữa ăn tối.Chưa bao giờ y chú ý đến việc ăn mặc trước khi đi 
gặp phụ nữ. Trước đây, khi danh tiếng của y còn lẫy lừng, sau 
mỗi trận đấu y cho rằng càng đẫm mồ hôi, càng bụi đất thì y càng 
hấp dẫn. Nhưng Tara đâu có giống những người đàn bà khác- Y 
mỉm cười nghĩ vậy khi cạo râu, tắm và mặc quần áo rất cẩn thận. 


Khi xuống ăn tối, y vẫn chưa dám chắc là Tara có ra gặp mặt mình 
không. Y thở phào nhẹ nhõm khi Tara tươi tắn xuất hiện. Nom chị 
rực rỡ trong bộ váy buổi tối lộng lẫy. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. 
Chắc Katie đã cố gắng đặc biệt. Tuy nhiên, câu chuyện quanh bàn 
ăn vẫn có vẻ hơi gò bó, y cảm thấy rất rõ quan điểm “Hãy tránh xa 
tôi” của chị. Vì vậy y rất vui mừng khi tối ấy chị đồng ý đi dạo với 
y trong vườn.Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ. Tara lên 
tiếng trước: 


- Eden - Chị mơ mộng nói 


- Nơi đây thật xứng đáng với tên gọi của nó. 


- Vậy thì tối nay em định làm gì? Greg rất sợ làm phật lòng Tara, y 
muốn Tara cảm thấy rằng ý muốn của chị là trên hết. 


- Greg... — Chị] nói 
- Cảm ơn anh đã thẳng thắn với em, chiều nay 


. Em là người đàn bà duy nhất mà anh không thể nói dối. 
Anh muốn em biết rõ anh là người như thế nào. Cho dù có mất em 
đi chăng nữa 


- Anh đã không mất em. - Giọng Tara cứng rắn. - Em rất trọng sự 
trung thực. Có tiếng Katie vang lên trong đêm tối: - Anh chị có cần 
gì nữa không? 


- Không. Cảm ơn bà Katie. 
- Cảm ơn bà vì bữa tối ngon lành. — 
Tara nói với theo. 


- Em biết không, bà ấy vẫn còn nhớ Stephany đấy. Bữa ăn hôm nay 
toàn là những món mà trước đây Stephany yêu thích. 


- Thế ư?- Đúng thế đấy - Greg cười lớn 


- Bà ấy già quá rồi. Cần phải kiếm một cái nhà con con ở Darnia 
cho bà ấy về hưu thôi. 


- Greg! Nhưng hơn bốn mươi năm qua, Eden là ngôi nhà duy nhất 
của Katie cơ mài! - Anh rất lấy làm tiếc, nhưng thời gian có thương 


hại ai đâu. 


- Greg thản nhiên nói.Tara im lặng. Thái độ vô tâm của Greg đối 
với Katie gợi chị nhớ lại sự thờ ơ của y đối với khổ đau và tình 
cảm của người khác. Y chỉ quan tâm đến bản thân y mà thôi. Tự 
nhiên chị cảm thấy rất mệt mỏi.- Tha lỗi cho em Greg nhé, em vào 
nhà đây. Em mệt quá. 


- Một thoáng giận dữ hiện lên trên mặt Greg. Lại dền dứt! Chị còn 
vờn y đến bao giờ nữa? Tara dường như đọc được những ý nghĩ 
của Greg. 


- Anh không phản đối chứ? 


- Anh phản đối - Y nói thật lòng - Mà cũng... không phản đối.Cố 
gắng biến thành trò đùa, Greg tự nhủ phải kiên nhẫn chờ đợi, dù 
sao thì họ cũng mới đến Eden có một ngày.Về phòng, Tara định 
nghỉ ngơi một lát. Bữa ăn tối hôm nay là một thử thách quá căng 
thẳng đối với chị. Nhìn mắt con người ngồi đối diện mình, con 
người dễ thương, trung thành, yêu mến và săn sóc chị hết lòng, rồi 
so sánh với con người cách đây chưa lâu đã phá vỡ lòng tin của 
chị, đã làm mọi điều để giết chị - tim chị như vỡ ra từng mảnh 
trước những tình cẩm trái ngược. “Có thể là có hai con người 
mang tên Greg Marsdan chăng, giống như việc có hai Stephany 
Harper vậy. Có thể với Tara Wells thì hắn thể hiện những mặt tốt 
đẹp của mình là con người mà hắn muốn trở thành. Hắn đã chân 
thành với mình khi thú nhận động cơ vụ lợi cuộc hôn nhân với 
Stephany. Nhưng cho dù bây giờ hắn có trở nên tốt như thế thì 
cũng đã muộn rồi. Điều đó không đủ để đền bù cho những gì mà 
hắn gây nên cho mình” 


Không, chị không thể yếu lòng dù rằng nụ cười của y lấp lánh tình 
yêu đối với chị, dù rằng y rất điển trai dưới ánh nến bên bàn ăn 
hoặc lúc ngồi trên ghế đá dưới bầu trời đầy sao. Y rất đẹp, nhưng 
số phận của y đã được định đoạt rồi.Chị biết rằng chị không 
thể chịu đựng được lâu. Chị không thể đóng kịch mãi là chưa 


bao giờ tới Eden. Chị không thể giả vờ vui về mãi với con người 
mà chị căm thù tận xương tuỷ. Chỉ còn thiếu một ô nhỏ trong bức 
tranh ghép - Ngày mai Jilly sẽ đến. Lúc đó sẽ đầy đủ các nhân vật, 
vở kịch sẽ mở màn. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 20 


Mặt trời mới mọc biến bình nguyên xung quanh Eden thành một 
cảnh tượng thắm đỏ như màu máu. 


Bình minh rực rỡ toả đầy ánh sáng và hơi ấm xuống các khe núi, 
những mương rãnh của bình nguyên và trên những mồm núi đá 
mấp mô.Chỉ có tiếng khóc khắc khoải đứt đoạn của một loại chim 
gì đó phá vỡ bầu không khí đầy im lặng. Không gian dường như 
nín thở chờ đợi những sự kiện hồi hộp của ngày mới.Tara ra khỏi 
phòng, thận trọng nhón chân đi qua cửa phòng Greg. Chị xuống 
gác, đi qua sân về phía chuồng ngựa. Tara lần lượt đi qua từng con 
ngựa, chào chúng như chào hỏi những người quen cũ. Lũ ngựa 
nhận ra chị, sung sướng phun phì phì và hí lên khe khẽ. Giữa 
những người bạn trung thành và thân ái ấy, tâm hồn tan nát của 
Tara dường như sống lại. Sau đó chị bước đến ngăn chuồng cuối 
cùng, vẫn dùng để nhốt con ngựa đực King cao lớn. Tara đến gần 
cửa và chăm chú nhìn. King đang đứng im lặng giữa ngăn chuồng, 
nhưng hai tai nó vềnh lên một cách căng thẳng, toàn thân nó run 
lên vì tập trung chú ý. Tara bước vào chuồng, lại gần con ngựa, cất 
giọng rất nhẹ nhàng và bình thẳn: - Chào King, bạn thân mến 
của ta. Mày có nhận ra ai đã đến không? Chị đưa tay vuốt ve 
cái cổ nhẫn nhụi, ấm áp của con ngựa. King rùng mình như bị điện 
giật, chị cảm thấy những thớ thịt rắn như đá của nó run rẩy dưới 
tay mình.- Mày có nhớ tao không hả King? Còn tao thì nhớ mày vô 
kể. Mày đã nhận ra tao rồi chứ hả? Con vật cao lớn cúi đầu, úp 
mui vào bàn tay Tara rồi nó ngẩng cái đầu to lớn của mình, đưa 
mõm lên ngang môi chị, thận trọng phì một cái qua lỗ mũi. Tara 
sung sướng cười lớn, vì đó là cách loài ngựa chào hỏi nhau, còn 
đối với con người thì đó là sự ban tặng bất ngờ của chúng mà ít ai 
có diễm phúc được đón nhận. Chị ôm chặt lấy cổ King và áp má 
vào bờm nó. Đối với Katie khi bà bước vào chuồng ngựa, cảnh 


tượng đó là một bằng chứng mới chứng minh rằng Tara chính là 
Stephany. Trong số những người ở trại, chỉ có Cris là dám lại gần 
King để thắng cương hoặc dẫn nó ra bãi chăn. Ngoài Stephany ra, 
không ai đám vồ vập và săn sóc nó như thế. Katie không nhịn được 
nữa. 


- Effi?— Tara giật mình. Chị không ngờ Katie có thể phát hiện ra 
khi mới sáng tỉnh mơ chị đã chạy qua cái sân mênh mông để ra 
chuồng ngựa. Chị ép mình quay lại mỉm cười: - Katie! Xin chúc bà 
một buổi sáng tốt lành! Katie chằm chằm nhìn chị như nhìn một 
bóng ma.- Hồi tôi còn ở quê, tôi vẫn hay dậy sớm như thế này. 


- Tara nói tiếp.- Tôi thì tôi biết rồi 
- Katie trả lời đầy ngụ ý. 


- Một con ngựa tuyệt diệu, có phải không bà? Tôi không thể không 
thử làm bạn với nó xem sao.Katie cất tiếng nói với một giọng chậm 
rãi và rõ ràng, như thể bà đang nói với một con ngốc.- King chỈ 
thuộc về Stephany. Ngoài ra không ai đụng được vào nó cả. Đó là 
quà bố tặng Step. Chính Step đã luyện nó. Trừ Cris ra, không ai 
dám đến gần. Nó không bao giờ chấp nhận người đàn bà khác. 
Trước đây là thế mà sau này cũng vậy. 


- Tôi vẫn thường dễ hoà hợp với loài ngựa 
- Tara phản đối 


- Không hiểu sao tôi vẫn có năng khiếu đó, bà Katie ạ! 


- Cô tưởng là cô qua được mắt tôi hả? Tôi biết là cô vẫn sống. Tôi 
biết là cô sẽ trở về, vì đêm nào tôi cũng cầu khẩn Chúa trời.Tara 
muốn nói một điều gì đó nhưng Katie vẫn tiếp tục. 


- Nghe đây, cô không lừa được tôi đâu. Không ai biết rõ bằng tôi 
cái cách Stephany ngồi trên ngựa như thế nào. Stephany có một 
phong cách riêng. Những kẻ ích kỷ như Greg Marsdan thì không 
nhận thấy, còn tôi thì có bị mù đâu! Cô không tin tôi là cô sai lầm 
đấy. Tôi không hiểu những thay đổi của cô. Hãy kể đi, Efi! Trước 
đây cô vẫn kể hết với tôi cơ mà.“Kể hết đi, Effi!” Tara nghe những 
lời đó như tiếng vọng của thời gian. Chị nhớ lại thời thơ ấu của 
mình ở Eden, hồi ấy Katie luôn luôn ở bên chị, giữ gìn chị từng li 
từng tí. Tình thương của bà thật vô hạn, nhưng đó là thứ tình 
thương làm cho người ta yếu đi. “Bà đã quá chiều chuộng tôi, Tara 
oán trách, - và xem xem điều gì đã xảy ra. Nhẽ ra phải giúp tôi 
khắc phục nỗi sợ nước sau cái lần ấy thì bà lại canh giữ tôi. Cho 
nên khi tôi bị chồng ném xuống nước thì tôi không bơi được”. 


- Kể đi Effil Tara nhìn bà như người xạ lạ: 
- Tôi không hiểu là bà nói gì. Tôi là Tara Wells. 


Mắt Katie sáng lên. Bà đã cố gắng thiết lập lại mối quan hệ cũ và 
vai trò đỡ đầu của mình nhưng không thành công. Thế nhưng ý 
thức độc lập của bà đã bắt bà phải chấp nhận ý thức đó trong tâm 
hồn người mà bà hết lòng yêu mến.-Thôi được - Bà hồi hộp nói- 
chắc cô có những lý do đặc biệt, cho nên tôi sẽ im lặng. Nhưng dù 
cô có làm điều gì đi nữa, thì tôi cũng luôn luôn ở bên cạnh cô, để 
giúp đỡ cô khi cần thiết. 


Katie đi rồi, Tara quay lại với King và ngả đầu vào cổ nó. Chị cảm 
thấy lòng mình cay đắng và trống rỗng. Một lát sau chị nghe tiếng 
lanh canh sau lưng. Đó là Cris đang vác bộ yên cương của King. 
Anh ta mở cửa chuồng của King đi vào, miệng thì thầm bằng 
thứ tiếng của mình: “Umtacura, Pichi Malla, varlur nào nào, cậu 
bé của tôi”. Cầm chiếc yên trên đôi tay gầy gân guốc của mình, 
anh ta ném dây cương cho Tara. Chị mỉm cười, cảm thấy giữa họ 


có một mối liên hệ ngầm nào đó rất ấm áp, dễ chịu. Chị nói đùa: 
“Cris, sao anh biết là tôi muốn cưỡi ngựa?”. Đôi mắt to, gợi cảm 
của anh ta sáng lên đáp lại chị, Tara vội nói: 


- Đây là con ngựa của Stephany, có phải không? Tôi nghe nói rằng 
trừ bà ấy ra, chưa ai có thể cưỡi được nó cả. Hay là tôi lại cưỡi 
con ngựa cái hôm qua? Vẫn thản nhiên như thường lệ, Cris đi 
ngang qua Tara rồi đặt cái yên lên lưng King một cách nhẹ 
nhàng và chính xác. Thắng yên xong Cris nâng từng chân ngựa 
kiểm tra móng của nó rồi trao dây cương cho Tara. 


- Xong rồi, mọi việc ổn cả, Cris ạ. Tôi đi đây.Cris lùi sang một bên, 
con ngựa mang Tara trên lưng lao như tên bắn “ngựa yêu quý của 
ta, hãy chạy nhanh, nhanh hơn nữa”. Chưa bao giờ có cuộc đua 
ngựa nào lại quan trọng và Tara như vậy. Chị cần phải giải toả 
sự căng thẳng mà chị phải chịu đựng từ khi trở lại Eden. 
Hơn nữa, chị cần có thì giờ để suy ngẫm tiếp về kế hoạch tiếp theo 
của mình. Mọi việc đang đi tới cao trào của nó, kết cục có thể 
xảy ra trong vòng những ngày tới, vì vậy, chị cần phải trấn tĩnh, 
sẵn sàng và tự tin- Ngoài ra, chị cần phải tránh đi một lát, để Greg 
hoang mang không đoán ra việc gì. Có thể y đã từng nghĩ rằng chị 
không có lối thoát ở Eden, y có biết đâu rằng giữa không gian 
mênh mông này, người đàn bà có thể giấu được một đạo quân, nói 
gì đến bản thân và một con ngựa. Sẽ chẳng bao giờ y tìm nổi chị ở 
nơi đây. Chị hoàn toàn tự do.Tuy nhiên, cho dù đang phi ngựa rất 
nhanh, Tara vẫn không quên một phần khác trong kế hoạch của 
mình. Chị tin rằng nhất định hôm nay Jilly sẽ đến, thói ghen tuông 
điên cuồng sẽ không cho phép ảẳ ngồi yên ở Sydney trong khi Greg 
hú hí với tình địch của ả ở Eden. Tara kiên quyết tránh mặt, khi 
Jilly đến, để cho ả và Greg, lúc này đã là kẻ thù có thể vật lộn cắn 
xé nhau. Tuy thế, chị vẫn cần biết bao giờ Jilly đến, bởi vậy chị cố 
gắng quanh quẩn, không đi quá xa. Khi chị nghe thấy tiếng động 
cơ máy bay thì mặt trời đã lên cao và trút lửa xuống đồng cỏ. 
Phong cảnh đã mất vẻ óng ả của buổi sáng. Từ chỗ náu mình trên 
đỉnh đồi có cây cối bao phủ, Tara đưa mắt nhìn cảnh tượng ở phía 
dưới, giống như vị thần bất tử từ đỉnh Olimpic ngó xuống loài 
người. Khi máy bay vừa hạ càng và dừng lại, Jilly đã nhảy 
xuống đất. Người phi công xuất hiện, trao cho ả chiếc vali, phẩy 


tay, rồi cánh cửa sập lại. Jilly buồn bã đứng một phút, sau đó xách 
hành lý, mệt mỏi đi về phía ngôi nhà. Greg chạy bổ ra đón ả. Y thô 
bạo nắm tay ả lôi về phía chiếc máy bay. Những tiếng kêu chói tai 
vọng đến chỗ Tara ẩn mình: 


- Gô đến đây làm quái gì hở? 


- A, đồ khốn kiếp! Anh ăn nói với tôi như thế đấy hả? Nắm chặt 
lấy Jilly như một con nô lệ, Greg kẻo ả chạy dọc theo thân máy 
bay, cố gắng lôi ả đến cửa. Y ấn ả vào cánh cửa không thương xót, 
nhưng máy bay đã nổ máy và bắt đầu chuyển động. Mất thăng 
bằng, cả hai ngã lăn ra đất, may mà cánh máy bay và bánh xe 
không đè phải. Chiếc máy bay chạy qua rồi cất cánh, trùm lên họ 
một đám bụi màu đỏ.Gres là người tỉnh lại trước, y hất Jilly sang 
bên như hất con rắn độc. Từ trên cao Tara nhìn họ qua đám bụi 
như tấm màng bằng máu: cả hai đang chuyển động về phía ngôi 
nhà như hai con bù nhìn, vừa đi vừa chửi rủa và giơ quả đấm đe 
doạ nhau. Sau đó, Tara nhảy lên mình ngựa và phóng như bay vào 
khoảng không bao la trước mặt. - Greg, đồ chó! Đau quá!Jilly gào 
lên khi Greg giận dữ nắm tay ả lôi vào nhà, làm ả va vào tường, 
vào cửa đau điếng. Y không trả lời, nhưng nghe hơi thở đồn dập 
và nhìn đôi môi mím chặt của y, ả biết là y giận lắm. Nỗi lo sợ của 
ả lớn dần, khi họ vào đến phòng khách ả liền rống lên như điên 
đại: 


- Nó đâu? Đừng có chối rằng nó không có đây, tôi đã biết cả rồi! 


- Tôi không hiểu là cô nói gì 


.- Đồ đối trá hôi thối! Đồ khốn nạn! 


- Ai nói cho cô biết tôi ở đây? 


- Greg cố nén giận. 


- Việc gì anh phải biết điều đó?Bỗng dưng, Jilly cảm thấy sợ hãi, ả 
không dám thú nhận với Greg rằng cách đây đã lâu ả đã tìm Tara 
định đánh ghen, nhưng sau đó lại trở thành người bạn tin cậy của 
cô. Ả biết rằng nếu biết điều đó y sẽ nổi giận. Ả lập tức tấn công: 


- Tara đâu rồi? Tôi cần nói với nó vài điều. Từ lâu, tôi đã định nói 
chuyện với bà lớn ấy. 


- Jilly... 


- Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Greg cảm thấy sợ hãi. Bằng bản 
năng, y cảm nhận được sức mạnh phá hoại của Jilly, y biết rằng ả 
có thể phá vỡ tất cả những gì gắn bó y với Tara. Y không thể cho 
phép ả tước đi cái mà phải gian nan lắm y mới giành được. 


- Jilly, hãy vì Chúa... 


- Ghúa à!... Jilly giận đữ hét lạc cả giọng 


- Anh thì biết gì về Chúa! Chính anh đã.... 
- Im ngay! Jilly lại dùng chiến thuật cũ: 
- Anh có bao nhiêu cả thảy? 


- Cái gì?- Những người đàn bà khác, 


- Jilly cười khẩy - bạn gái, đĩ đượi... Greg cảm thấy điên 

khùng lên khi tên Tara được nhắc tới trong đám đó. Nhưng y 
lúng túng không biết trả lời Jilly thế nào, có nên đe doạ ả nữa 
không. Y thầm tính cách đẩy ả rời khỏi đây trước khi Tara biết là ả 
đến. 


- Không có gì đâu, Jilly ạ. 

- Y cố gắng làm chủ tình thế 

— Nghe anh... 

- Đồ dối trá khốn kiếp!Greg đến sát bên ả: 
- Jilly, đừng gào lên nữa! 


- Tại sao lại không cơ chứ? Anh sợ mọi người sẽ biết rõ 
Greg Marsdan là người như thế nào ư? Ả cười vào mũi y, rồi quay 
người đến bàn rượu, rót cho mình một cốc whisky. Ả nâng cao cốc 
như thể nhạo báng chào y, rồi uống cạn một hơi. 


- Tara đâu rồi? Tôi cần gặp cô ta ngay!Sự kiên nhẫn của Greg đã 
cạn. 


- Cô ta không có ở đây. Mà giả sử có ở đây, tôi cũng không cho 
phép cô vào gặp. Hãy hiểu điều đó, Jilly ạ. Hãy cố gắng hiểu lấy 
bằng đầu óc ngu độn của cô. Cô đã làm cho tôi chán ngấy rồi. Lúc 
nào cũng say, cãi nhau, người cô lúc nào cũng sặc mùi rượu. Mọi 
điều giữa chúng ta giờ đây đã hết rồi. Cô đừng hy vọng nữa.Y im 
lặng rồi ném cho ả một cái nhìn khinh miệt: 


- Tôi ghê tổm cô!Jilly thấy nghẹn thở như bị người ta đấm vào 


bụng. 


- Thế nào, anh phải lòng nó đấy à? 


- Phải.- Không! 


- Jilly thất vọng gào lên. 


- Tôi không tin! 


- Cô phải tin thôi. 


- Greg nói, 


- Còn bây giờ tôi muốn cô phải xéo khỏi nơi đây ngay, cút ra khỏi 
nhà tôi, khỏi cuộc đời tôi! Ngày mai, từ Pain-Cric sẽ có chuyến bay. 
Tôi sẽ bảo người nhà chở cô đến đó. Và nói chung từ nay, tôi 
không muốn trông thấy mặt cô nữa. Nếu cô có chết, thì tôi cũng 
chẳng gửi thiếp đến chia buồn đâu. Tôi không muốn dính đáng sì 
đến cô nữa, hiểu chưa?Y dừng lại để xem bài diễn văn có tác dụng 
như thế nào. Nhưng Jilly không tiếp nhận một lời nào của y. Mặt ả 
đồ hồng, ả ngẩng cao đầu thách thức.- Những lời vừa rồi của anh 
không phải dành cho tôi đâu Greg ạ! Dành cho ả kia đấy. Anh sẽ 
đuổi nó ra khỏi nhà và ấn nó vào cái máy bay dính cứt của anh.- 
Nếu không thì sao? 


- Nếu không thì... 


- Jilly phá lên cười, nhe hai hàm răng trắng và sắc. 


- Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ đến đồn cảnh sát. Bởi vì tôi thấy lương tâm 
cắn rứt quá. Có lẽ tôi sẽ phải kể về một buổi dạo chơi đầy lãng 


mạn bằng thuyền. Không biết cảnh sát và những ả bồ bịch của anh 
sẽ phản ứng ra sao, khi biết anh bạn điển trai của họ trong tuần 
trăng mật đã đẩy cô vợ giàu có xuống đầm lầy, trong khi đó lại kéo 
cô bạn thân thiết của vợ vào giường nhỉ? 


". 


- Greg thậm chí không thốt ra được câu chửi nào.Cảm thấy mình 
đang giành phần thắng, Jilly lại nốc cạn thêm một cốc whisky nữa. 


- Gô ngốc lắm, đồ chó cái không óc ạ. 

- Greg nói khẽ. 

- Cô không hiểu là cô cũng bị liên quan à? 
- Ồ không! 

— Mắt Jilly sáng loé lên. 


- Chính anh mới sa lầy, anh bạn ạ. Ha ha! Giá mà anh thấy được 
cái mặt anh bây giờ nhỉ? Thật đáng công tôi đánh liều đến đây. 


Ả lại rót thêm một cốc nữa. Ả hiểu rằng ả đã thắng cuộc. Ngồi lên 
mép bàn, ẳ tiếp tục nói: - Anh và tôi không phải là những người 
duy nhất biết chuyện xảy ra. Tôi đã kể cho Philip nghe rồi. 


- Philip? Tại sao? 


- Tại vì anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh có thể không tin, nhưng sự 
thực là như thế. Anh ấy rất không ưa anh. Hơn nữa anh ấy lại là 


luật sư danh tiếng nhất ở Sydney. Anh ấy sẽ cứu tôi và bỏ tù 
anh.Cúi sát mặt Greg, ả đắc thắng nói tiếp: - Anh sắp nguy rồi, cậu 
bé của tôi ạ. Tôi thì cùng lắm chỉ bị buộc tội che giấu, - ả suy nghĩ 
một giây, - tôi sẽ nói rằng anh đe doạ giết tôi, nếu tôi nói ra. Vâng, 
vâng... Tôi sẽ nói đúng như vậy đấy.Greg chết lặng. Jilly vẫn 
tiếp tục chửi rủa, không hề biết Greg chuẩn bị đánh mình. Cú 
đánh trượt qua mặt, ả ngã lăn ra sàn, chiếc cốc vỡ tan. Ả thận 
trọng ngồi chống tay giữa đám mảnh vụn, không dám nhìn Greg. 


- Em nghĩ rằng chỉ cần làm lễ ở nhà thờ là đủ, có phải không? 


- Ả cẩn thận dùng lưỡi kiểm tra xem hàm răng có còn nguyên vẹn 
không và cảm thấy vị máu mặn chát ở góc mép 


- Chúng ta sẽ sung sướng. Philip có nói rằng nếu em bỏ anh ấy để 
lấy anh thì sẽ không được hưởng gia tài nữa. Nhưng thôi được. 


TÃ đứng dậy một cách khó nhọc, rồi nhìn thẳng vào mặt Greg. 


- Với số tiền của Stephany, chúng ta sẽ tha hồ tiêu pha. Thôi đừng 
cứng đầu nữa, anh bạn nhỏ ạ.Greg đã lăm lăm khẩu súng trường 
trong tay. Bằng một động tác bình tĩnh và chính xác, y lên đạn 
và đặt khẩu súng cạnh mình. Y mỉm cười: 


- Jilly, tôi rất khâm phục những điều mà cô đã tính toán. Nhưng sợ 
rằng cô đã bỏ qua một vài chỉ tiết, cô bạn nhỏ ạ 


- Y nhại lại cách xưng hô của ả một cách giễu cợt. 


- Tôi đã gặp Bill Macmaster vài hôm trước đây. Hình như ông ấy 
bảo rằng Stephany đã thêm một mục mới đặc biệt trong di chúc. 
Biết đâu, họ đã nghĩ về cô? Tóm lại nếu tôi lấy vợ khác thì tôi 
chẳng được một xu nào cả! Cho nên chúng ta đừng có bàn về đám 


cưới nữa, được chưa?Y mỉm cười, mãn nguyện là đã trả thù trọn 
vẹn.Mặt Jilly tràn đầy thất vọng. Ả liếm môi như thể môi bị khô vì 
tro bụi. Cười đắc ý, Greg bỏ ra khỏi phòng. Bỗng y nghe như có 
tiếng bước chân người đi qua phòng lớn. Hình như có ai đó 
vừa nghe trộm ngoài cửa? Y lập tức đuổi theo và thấy Katie đang 
hối hả dùng bộ đàm để liên lạc với Pain-Cric. 


- Eden gọi Pain-Cric, Eden gọi Pain-Cric, Pain-Cric có nghe rõ 
không?Greg rón rén đến sau lưng bà, tay lăm lăm khẩu súng. 


- Tara đâu?Katie hoảng hốt nhìn y, hàm tự nhiên cứng lại. “Con 
mụ này hình như có biết điều gì đó. 


- Y nghĩ bụng. 
- Cần phải bình tĩnh trước khi ta biết rõ đó là chuyện gì”. 
- Cô ấy không có trong phòng. Tôi đang tìm cô ấy. 


- Cô ấy... Cô ấy cưỡi ngựa đi đâu ấy.Máy bộ đàm trên tay bà bật 
tách một cái và lên tiếng: - Pain-Cric nghe đây. Hai người cùng 
đứng yên không động đậy. Greg đưa mắt gườm gườm nhìn 
Katie, bà không dám động tay vào máy. 


- Bà bảo Sam và Cris đem cái xe “Landrover” đến đây. Hỏi họ xem 
có ai biết cô ấy ở đâu không.Giọng nói vẫn vang lên. 


- Alô. Eden đâu? Pain-Cric gọi Katie đây.Katie ngồi thu mình như 
con thỏ trước mõm chồn. 


- Nào nhanh lên 


- Greg bỗng gầm lên. 


- Mụ có nhanh lên hay là định ngồi ỳ đây cho đến tối hả? Greg giật 
cái micrô ra khỏi máy bộ đàm, mở máy và gỡ bộ phận gì đó cho 
vào túi. Cái máy im bặt.Trước nhà, Katie, Sam và Cris đứng yên 
bên chiếc xe hơi. Họ có vẻ căng thẳng và bối rối. 


- Ai trong số các người trông thấy cô Tara sáng nay? Họ nhìn nhau 
rồi cùng lắc đầu. 


- Quỷ tha ma bắt các anh đi, sáng nay cả mấy người đều ngủ quên 
à? 


- “Hãy bình tĩnh, đừng làm chúng nổi giận” 
- Greg nhủ thầm. 


- Thôi được, chúng ta sẽ đi tìm cô ấy bây giờ. Chắc cô ấy chỉ 
quanh quẩn đâu đây thôi.Y gập khẩu súng, đưa cho Sam để anh ta 
bỏ vào trong xe hơi. 


- Chúng ta sẽ bắn dăm phát chứ? Chúng ta sẽ mang vài con thỏ về 
cho bà, Katie ạ.Katie tái mặt hoảng sợ nhìn y. Cố gắng nở nụ cười 
thật tươi, y lên xe cùng Cris và Sam rồi ra hiệu cho xe chạy. 


Jilly vẫn đứng ở phòng khách - ả vẫn còn run rẩy trước những 
điều Greg vừa nói. Một điều đặc biệt trong di chúc của Stephany 
ư? Thậm chí từ dưới mộ mình, Stephany vẫn tiếp tục theo dõi, 
trừng phạt ả, giống như trước đây Max đã từng đối xử với cha ả? 
Ả biết rằng ä đã vĩnh viễn mất Greg. Y vừa thú nhận với ả là y yêu 
Tara, thế mà trong những phút. cuồng nhiệt nhất y cũng chưa bao 
giờ nói với ả một lời yêu. Á chẳng qua chỉ là trò giải trí trong tay 
mà thôi.Ả loạng choạng đến gần chai rượu rót một cốc đầy. Áp cốc 


rượu vào ngực, ả buồn bã nghĩ về tượng lai của mình. Ả đã mất 
Greg, và Philip - nguồn cung cấp tài chính của ả - cũng chối bỏ 
ả.Điều ả còn có khả năng làm được trong lúc này là đưa cốc rượu 
lên môi. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 21 


Trên chuyến bay từ Mỹ trở về, Philip hoài hơi tìm nguyên nhân 
của chuyến đi này của mình. Ông chẳng có công việc gì ở Sydney 
hết. Giờ đây, toàn bộ hoạt động của ông triển khai trên thị trường 
Mỹ. Hơn nữa, nhờ điện thoại và fax, lúc nào ông cũng có thể duy 
trì được sự có mặt của mình ở Sydney. Ông thích cuộc sống ở Mỹ. 
Ông bắt đầu có bạn bè, người ta đã bắt đầu mời ông đến nhà 
chơi. Nói chung, ông đã quyết định là chuyển sang ở hẳn ở Mỹ 
sau khi hoàn thành các thủ tục li dị với Jilly.“Jilly - đó chính là 
nguyên nhân” - Ông tự nhủ. Khi ra đi sau lần nói chuyện cuối 
cùng, Philip thành thực hi vọng rằng giờ đây ông có thể được 
hưởng trạng thái thanh tĩnh trong tâm hồn sau mấy tháng trời 
đằng dặc căng thẳng đầu óc và thậm chí dằn vặt, đau đớn. Ông 
cảm thấy quan hệ giữa ông và Jilly đã đi tới hồi kết thúc. Mặc dù 
không thể nói là ông mong muốn cuộc hôn nhân của họ chấm 
dứt, nhưng ông đã ở vào giai đoạn mà một quyết định, đù là 
không mấy dễ chịu vẫn tốt hơn nhiều so với tình trạng lửng lơ và 
những mối dẫn vặt ngấm ngầm. Bởi thế, ông đã đi Mỹ với tâm 
trạng của một người nếu không phải là hoàn toàn tự do, thì cũng 
thoải mái hơn bất kỳ lần trở về Úc nào.Những sự tự do của ông 
liệu có thực tế không? Một con người sẽ cởi bỏ gánh nặng như thế 
nào sau khi đã mang nó trên mình mười bảy năm trời? Là một 
luật sư giàu kinh nghiệm, ông biết rằng nếu có mở toang 
cửa nhà tù ra thì sáng hôm sau, người ta sẽ vẫn thấy ba phần tư số 
tù nhân vẫn có mặt trong đó. Philip phát hiện ra rằng ông không 
thể buộc mình rũ bỏ thói quen chăm lo cho Jilly, nhận về mình 
trách nhiệm và đời sống của cô ta. Ông biết Greg Marsdan là một 
kẻ táng tận lương tâm và ngày càng lo lắng vì ý nghĩ Jilly đang 
trong tay hắn.Đó chính là nguyên nhân thật sự của chuyến trở về 
này. Lý trí và mức độ căng thẳng trong lịch làm việc của ông đều 
chống lại hành động này, nhưng ông tự khẳng định với bản thân là 


ông chỉ cần tự mắt mình trông thấy Jilly an toàn khoẻ mạnh lần 
này nữa rồi vĩnh viễn xoá bỏ hình ảnh cô ta khỏi ký ức và chuyên 
tâm hoàn toàn vào công việc. Ông đã mấy lần gọi điện về nhà 
cũ nhưng chẳng ai nhấc máy cả. Chuyện đó cũng thường 
tình bởi trước đây, khi ông đi vắng Jilly vẫn thường lang thang bất 
cứ đâu, miễn khỏi phải cô đơn một mình trong ngôi nhà rộng. 
Nhưng Philip cảm thấy lo lắng. Ông gọi điện cho một đồng 
nghiệp ở Sydney, yêu cầu ông ta đến nhà mình để lại một mảnh 
giấy nhắn Jilly gọi điện cho ông ở New York. Thậm chí ông còn đề 
nghị ông bạn ghi lại số điện thoại của ông, phòng khi Jilly quên. 
Nhưng Jilly vẫn im lặng. Không nén nổi lo lắng, ông đã bước lên 
chuyến máy bay này, mặc dù thầm rủa mình là ngu ngốc.Có một 
cái gì đó vô vọng trong ngôi nhà nhỏ không. Khi chiếc tắc xi dừng 
lại trước nhà, Philip hiểu rằng Jilly không phải đi vắng mà đã từ 
bỏ hẳn ngôi nhà này. Một lần nữa tự nguyền rủa mình vì chuyến 
đi xuẩn ngốc, Philip mở cửa bước vào nhà và thoáng rùng mình vì 
hơi lạnh lẽo của một nơi đã lâu không có người ở. Mất một lúc lâu 
ông mới tìm thấy lá thư từ biệt. Ông mở phòng bì. 


“Anh Philip thân mến.Em không biết đến khi nào anh mới trở về 
và khi nào mới đọc lá thư này, nhưng điều đó không quan trọng. 
Em chỉ muốn anh biết rằng em rời nơi đây đến sống với Greg 
Marsdan, người mà em sắp cưới làm chồng, điều mà hình như 
anh đã hoài nghi khi em nói với anh. Anh đừng theo em làm gì, 
em sẽ không ở đây nữa đâu. Em sẽ cho người về lấy đồ đạc khi 
biết chắc chắn nơi em và Greg sẽ sống. Em lấy làm tiếc về nhiều 
điều mà em gây ra và hi vọng rằng rồi đây anh sẽ có thể nghĩ về 
em với những ý nghĩ tốt đẹp.Hôn anh /illy Tái bút: Anh hãy 
chúc em may mắn nhé!” 


Philip ngồi trong phòng với trái tim nặng trĩu. Thế đấy, ông đã đi 
Mỹ để thoát khỏi Jilly, vậy mà rốt cuộc chính ông lại bị trả thù 
một cách cay đắng. Cô ta đã làm con tàu hi vọng của ông đắm hẳn. 
Ông chẳng thể làm gì được, cô ta thậm chí còn không muốn 
để ông biết nơi ở mới. Nhưng lấy Greg ư? Ông thổ dài. 
Philp làm luật sư cho hãng “ -Harper Mining” từ khi bước vào 
nghề. Hãng luật của ông đặt trụ sở rất gần trụ sở “Harper Mining”. 
Ông biết rằng trong di chúc của 5tephany có một điều khoản do 
Bill Macmaster nài ép đưa vào và được các luật sư giỏi nhất soạn 
thảo. Điều khoản đó không bao giờ cho phép Greg cưới Jilly. Thôi 


chẳng làm gì được nữa rồi, Philip nhìn quanh thầm nghĩ phải gọi 
người đến để đóng hòm những đồ đạc của Jilly. Ông sẽ mang các 
vật dụng của ông đi khi nào ông bán được ngôi nhà này. Rất có thể 
ông sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa. Ông sẽ chuyển sang 
sống ở Mỹ. Ông mệt mỏi quay điện thoại để đặt vé máy bay bay đi 
New York.Thật là một vật nặng nề chết tiệt! Katie nguyền rủa bộ 
yên ngựa của mình khi ráng sức vác nó đến chuồng ngựa. Khi 
chiếc ô tô của Greg vừa khuất khỏi tầm mắt, bà vội vàng 
thắng con ngựa của mình đi tìm Stephany. Tìm cô giữa cái 
bình nguyên mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy bể 
nhưng Katie biết rõ những chỗ mà Stephany yêu thích 


Hơn nữa, lên ngựa yên tâm hơn là ngồi bó tay ở nhà. Katie âu 
yếm vỗ vỗ vào lưng rồi thắng yên cho con ngựa cái già hiền lành 
của mình. Sống suốt đời ở miền hoang dã này, Katie cưỡi 
con ngựa nào cũng được, nhưng để làm yên lòng Cris, người lúc 
nào cũng chăm chăm giữ gìn bà như một vật báu cổ, bà đã chọn 
con ngựa này cho riêng mình. Pagsy mặc dù không được thông 
minh lắm, nhưng nó không bao giờ chồm đứng dựng lên, 
không đá hậu, không lắc mình, không hất người đang cưỡi 
xuống.Dẫn con ngựa ra khỏi chuồng, Katie nhảy lên lưng nó nhẹ 
nhàng đến ngạc nhiên và họ lên đường. Ở đằng xa, trên nền trời đã 
xuất hiện những dấu hiệu không lành. Không khí màu sáng rực 
đậm đặc hơn, thẫm đi rồi chuyển từ màu vàng sang màu vàng 
xỈn.Con ngựa cảm thấy không khí thay đổi bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn 
lo lắng. Hai tai rũ ra phía sau và chuyển sang nước đi nặng nề, 
lười biếng. 

- Mày nghĩ sẽ có bão ư, Paggy? 

- Katie hồi 

- Nhưng có thể nó sẽ không tràn đến đây đâu. Còn xa lắm. Tốt 
nhất là nhanh chân lên nào!Không nghĩ đến những nguy hiểm có 
thể xảy đến với chính mình, người đàn bà thân già lão thúc ngựa 
lao về phía trước.Cơn bão tiến đến gần mỗi lúc một làm cảnh vật 
thay đổi. Mây đen cuồn cuộn kéo tới, những khoảng trời vàng rực 
đông lại thành màu nâu. Gió mạnh lên, làm những hàng cây 
rung lên bần bật và bốc lên những đám cát lẫn đất đỏ. Mặt trời 
mất dạng nhưng vẫn chiếu sáng vài đụn mây bằng cái màu ma 
quái. Trời như sắp sập. Từ phía tây bắc vọng lại tiếng gầm gào của 
cơn bão mới nổi đang lao thẳng về hướng Eden.Ở một nơi cách 
Eden rất xa, đến mức Tara chưa từng bao giờ rời nó xa thế, chị 


đang phi như bay trên hông con King, miệng van xin con vật gắng 
hết sức để chạy về đến nơi trú ẩn trước khi cơn bão đến hoặc 
trước khi bóng tối trùm xuống rất nhanh. Con ngựa lao như gió, 
chân hơi chạm xuống mặt đất gồ ghề phủ đầy những lá, đất và các 
bụi cây nhỏ, rậm rạp. Tara phi ngựa giữa tim bão như một thiên 
thần đang sôi hận thù, kêu gọi tất cả sức mạnh thiên nhiên giúp 
mình đạt được tới đích.Trong phòng khách của Eden, Jilly uống 
đẫy rượu, khóc, ngủ lịm đi, sau đó tỉnh lại và lặp lại chu trình đó 
từ đầu. Những giờ đằng đẳng cô đơn, gương mặt bị đánh sưng 
húp, cuộc đời tan vỡ đẩy ả vào tình trạng tuyỆt vọng cùng cực. 
Ả uống nhiều whisky đến nỗi không còn biết øì chung quanh 
nữa, cứ lang thang trong phòng, lầm bẩm nói chuyện một mình, 
thỉnh thoảng lại cười lên ha hả. Bức ảnh Stephany lồng khung để 
trên lò sưởi làm ả chú ý. Ả lại gần và nhìn nó Ha, Stephany, mày 
vẫn còn trả thù tao phải không? 

- Ẳ nói bằng cái lưỡi líu lại. 

- Tao đã từng thề sẽ tính sổ với lũ Harper vì tất cả những gì chúng 
mày đã làm với cha tao. Nhưng chính điều đó lại xẩy ra đến với 
tao. Nhưng tao có bao giờ muốn chuyện đó xảy ra với mày đâu 
Stephany, tao không bao giờ nghĩ là nó lại khủng khiếp đến như 
vậy. Trời ơi - ả khóc nức lên, cũng giống như mỗi khi ả 

hình dung lại gương mặt đầy máu của Stephany. 

- Tao sợ quá - ả lầm bẩm, cảm thấy thật thương bản thân mình 

- Hãy giúp tao đi Stephany, tao không biết phải làm gì...Trời sẩm 
tối. Jilly chỉ có một mình. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên. Con 
King đã lao về đến nhà và vẫn còn dư sức để nhảy vọt qua hàng 
rào sân chuồng ngựa, đúng như cái cảnh mà nó thường 
làm. Tara cúi xuống ôm cổ nó để thể hiện lòng yêu mến và biết 
ơn của mình. Sau đó, chị vội tháo yên cương lau sạch mồ hôi và 
bọt rồi phủ lên người nó một tấm vải để tự nó dịu đi. Rồi chị 
mang thức ăn và nước đến, thêm cho nó nhiều lúa mạch để 
thưởng những cố gắng của nó trong ngày.Khi đi qua sân để vào 
nhà, chị hiểu mình đã về rất kịp thời. Cơn bão đang tràn đến rất 
nhanh. Nhưng cơn bão này chắc gì đã đáng sợ hơn kẻ đang đợi chị 
ở nhà. Chị nghĩ thầm và ngầm chuẩn bị cho cuộc đối mặt. 

- Mày... mày là đồ chó! Mày là con bò cái hôi thối, ghê tởm! 
- Jilly đứng trước mặt chị trong hành lang, tay xiết chặt cái cốc.- 
À, nghĩa là cậu biết răng tôi sẽ trở về? Dáng về tự tin của Tara chỈ 
càng làm Jilly điên tiết. Khi chị đi qua, ä tóm lấy tay chị.- Mày đã 
làm gì, cái đồ thối thây kia? - Jilly gào điên loạn - Mày vờ kết bạn 


với tao để dấm đúi dan díu với Greg sau lưng tao! Tại sao? Tao 
không hiểu nổi. Tara không phản ứng lại, chị chỉ hỏi: 

- Greg đâu rồi? 

- Đi tìm mày rồi. Hắn mang cả súng. Hay là hắn đi săn... 

- Tôi đi uống một tách trà đây 

-Tara đi về phía nhà bếp 

- Mang cho cậu một tách nhé? 

- Chị hỏi vọng lại.- Nghe đây. Quay lại ngay! 

- Jilly ra lệnh một cách vô nghĩa 

- Tara, tao muốn nói chuyện với mày.Ở nhà bếp, Tara bổ găng tay 
và roi ngựa xuống rồi với gương mặt và trái tim lạnh như đá, chị 
vơ lấy cái ấm đun nước. Rõ ràng là kế hoạch của chị đã thành 
công, Greg và Jilly đã cắn xé nhau. Cái môi sưng vều và những vết 
thâm tím trên má, trên cổ Jilly nói lên điều đó. Chị cũng biết tâm 
trạng điên khùng của Greg một khi hắn đã vớ lấy súng để 
đi giết những con vật vô hại. Nhưng cả Greg, cả Jilly đều không 
hề gợi được ở Tara sự thương cảm. Kế hoạch và mục đích của chị 
không gì có thể xoay chuyển . nổi. Jilly vội vàng, lảo đảo vào bếp, 
tiến lại phía Tara, đánh đổ cả rượu trong cốc. Ả đang khùng. - 
Không, mày đừng chạy trốn tao. Mày phải trả lời tao mấy câu hỏi 
đã, Tara. Tại sao mày lại báo cho tao biết mày đến đây cùng Greg? 
Tại sao? “Rồi bạn sẽ biết ngay đây thôi, bạn thân mến ạ” 

- Tara nghĩ thầm. Rồi chị nói: 

- Tớ nghĩ là cậu có quyền được biết sự thật. Cậu coi tớ là bạn, tớ 
nghĩ là không nên vụng trộm sau lưng cậu. Cậu nghĩ là Greg 
thuộc về riêng cậu... Tớ nói cho cậu biết, bởi nếu cậu hỏi chính 
Greg, thì anh ta sẽ nói dối... 

- Nghĩa là... đó là sự thật? Nghĩa là giữa cậu và Greg có một cái gì 
đó? Chuyện đó lâu chưa? - Cũng khá lâu rồi.Tara cố ý không nói 
hết ra, mà cứ đi lại trong bếp chuẩn bị pha trà, bằng cách đó làm 
Jilly càng thêm căng thẳng. - Khá lâu là bao nhiêu? 

- Tớ không nhớ rõ. Điều đó với tớ chẳng quan trọng lắm. 

- À, thế đấy hải! 

- Những lời nói của Tara đạt được mục đích làm Jilly điên lên 

- Nghĩa là đối với mày đây chỉ là trò chơi? Tất cả chỉ là trò chơi? 
Mày chỉ cần thoả mãn tính đồng đảnh của mày, vậy mà đang tâm 
cướp người đàn ông của tao, phá nát cuộc đời tao.... 

- Thế Stephany có thể nói như thế về cậu được không, Jilly. 

- Câu hỏi vang lên như từ miệng quan toà. Jilly thót tim lại. 

- Gái gì? Stephany à? Tao không hiểu, tao không hiểu mày. Tao 


không hiểu tại sao mày lại cướp Greg của tao. Tao đã làm gì mày 
nào?Tara chằm chằm nhìn Jilly bằng cái nhìn phán xét. Jilly hoảng 
sợ và càng trở nên điên khùng, dữ dội hơn. 

- Đó là mày! Mày có lỗi! Mày đã chen vào giữa tao và Greg. Mọi 
chuyện giữa tao và anh ấy đều tốt đẹp trước khi mày xuất hiện, 
anh ấy đã yêu tao... Ả tiến lại phía Tara, miệng gào: 

- Cút đi! Cút ngay! 

Ả vung tay đấm, nhưng cú đấm không trúng mặt Tara mà trượt 
xuống vai.- Tớ không nghĩ là Greg sẽ thích thú nếu tớ kể cho anh 
ấy nghe những gì cậu nói - Mắt Tara thẫm lại vì ghê tởm..- 
Greg!... — Jilly lập tức hiểu ý nghĩa những lời nói của Tara. 

- Greg, cái con lừa ấy, hắn cần có mặt ở đây. Hắn đâu rồi? 

- Ô, nếu anh ta quan trọng đến nhường ấy đối với cậu thì cậu có 
thể thắng yên, lên ngựa mà đi tìm anh ta đi 

- Tara nói giọng mỗi lúc một thêm lạnh lùng. Sự giễu cợt trong 
lời khuyên ấy càng làm tăng cảm giác bất lực và sự sợ hãi của 
Jilly. Tiếng gió rú rít ngoài cửa sổ chứng tỏ rằng cơn bão đã tràn 
đến Eden. Jilly nhìn kể gây ra những đau khổ của mình. Tara vẫn 
đứng, môi nở nụ cười dễ thương. 

- Jilly, cậu uống trà với gì đây? Gầm lên vì giận dữ và sợ hãi, Jilly 
hắt số whisky còn lại vào người Tara. 

- Vứt mẹ trà với cháo của mày đi. Vứt mẹ nó đi! Vứt đi! Vứt đi! 


Cơn bão giận dữ ụp xuống Eden. Nó di chuyển với tốc độ khủng 
khiếp, bể gãy các cành cây, tung lá và bụi đầy không khí. Cái giật 
ghê người của cơn bão làm căn nhà tràn ngập những âm 
thanh từ tiếng rít, tiếng rên đến tiếng gào rú. Tiếng sét tiếp liền 
sau tỉa chớp nhanh đến nỗi giữa chúng không có khoảng cách 
nào về thời gian. Mưa xối xả trút xuống mái nhà như muốn đè 
bẹp nó xuống mặt đất.Katie về được tới Eden ngay trước khi cơn 
bão tràn tới. Linh cảm đặc biệt đã cứu bà, mách bảo cho bà khi 
nào thì cần phải quay về. Bà đã phi ngựa nhiều, do đó trút bớt 
được sự căng thẳng mặc dù không tìm thấy Effi. Bà hài lòng với 
con ngựa già Pagsy và hài lòng với bản thân mình: Một cuộc phi 
ngựa trong những điều kiện khó khăn như thế ở lứa tuổi bà.Khi 
trận mưa bắt đầu xuống cũng là lúc bà buộc ngựa vào chuồng, săn 
sóc nó những thứ cần thiết. Vừa bước vào nhà, bà lập tức nhìn 
thấy người mà bà đã tìm suốt ngày vừa qua. 

- Effi, vậy mà tôi cứ tưởng cô lạc mất rồi! Tôi đi tìm cô cả ngày! 
Tara cảm động trước sự trung thành của người phụ nữ già. 


- Ö bà Katie, bà biết rồi đấy, khi trước đây tôi... Làm sao tôi có thể 
đi lạc được. Katie hừm lên một tiếng khi nhận ra ẩn ý trong lời nói 
của Tara. 

- Này, cô biết là chúng ta có một vị khách bất ngờ không. Jilly 
Stuart đã đến rồi đây!- Vâng, tôi nhìn thấy cô ta đến và nghe 
tiếng cô ta cãi nhau với Greg, cô ta đang ở đây này —- Tara mở 
cửa căn phòng dành cho khách, Katie nhìn thấy Jilly nằm soài trên 
giường, đầu ngặt ra phía sau, thở một cách nặng nhọc - Tôi buộc 
phải cho cô ta đi nằm. Hình như cô ta uống cả ngày, rồi phát ra 
một cơn khùng ở bếp, sau đó quy hẳn. Thôi để cho cô ta ngủ ở đây 
nhé. - Tất nhiên.- Và còn điều này nữa, bà Katie, bây giờ bà đã biết 
chuyện øì đang xảy ra ở đây. Tôi muốn bà tin tưởng ở tôi hoàn 
toàn. Mọi việc đều đang dưới sự kiểm soát của tôi. Tôi biết tôi 
đang làm gì và tôi cần phải làm điều đó.Gương mặt của Katie rạng 
lên. 

- Ôi Effi! Đó chính là cô, đúng không Effli? Cô sẽ không bỏ đi nữa 
chứ? 

- Tôi sẽ không đi nữa. Nhưng tôi muốn bà để mọi việc đấy cho tôi. 
Hôm nay bà không cần phải nấu bữa tối, bà về phòng mình nằm 
nghỉ đi. Tôi sẽ nấu cho. 

- Được. Katie vui sướng về phòng mình, định suốt tối hôm đó sẽ 
xem những ảnh cũ. Nhưng khi nằm xuống giường với hộp ảnh, bà 
mới cảm thấy bà mệt mỏi đến như thế nào sau ngày vừa qua và bà 
thiếp đi ngay lập tức, hệt như một đứa trẻ. Còn Tara thì thấy một 
sự mệt mỏi dễ chịu trong từng bắp thịt. Tâm hồn chị thanh 

thản. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu một bước mới trong kế 
hoạch của chị.Sau khi đã chắc là Jilly không bị sao, chị trở về 
phòng mình, vào buồng tắm, mở vòi nước vào bồn tắm. Chị 
lấy lọ nước tắm “Lalic” đổ một tí vào bồn nước âm ấm. Không khí 
lập tức tràn ngập mùi hoa hồng và xạ hương. Tara cởi bỏ toàn bộ 
quần áo đẫm mùi mồ hôi ngựa. Bồn nước đã chuẩn bị sẵn sàng. 
Bọt trắng xoá phủ kín. Tara quay trở vào phòng ngủ, chọn một 
băng nhạc. Tay chị cầm ngay lấy băng ghi những bài hát cổ của 
Pháp về những vui sướng và đau khổ của tình yêu “Plaisir 
d'amour”, 

- Chị hát “Ôi, tình yêu hạnh phúc tuyệt vời...”. Tiếng nhạc vẳng 
vào buồng tắm. Chị đóng các vòi nước, dùng khăn buộc tóc lại rồi 
trườn vào nằm thư thái trong bồn tắm. Tiếng nhạc và giọng hát 
tuyệt vời của người nữ ca sĩ tràn ngập hồn chị. 


Người bật chồm chồm trên nệm xe vì đường quá gồ ghề, Greg cố 
gắng phóng xe về hướng ánh đèn của Eden phía xa xa, 

mặc dù mắt y nhoà hẳn đi vì mưa tạt. Tim y giằng xé giữa sự tức 
giận và sợ hãi: cơn tức giận chết người đối với Jilly và nỗi lo sợ là 
Tara không quay về nhà kịp trước khi cơn bão ập đến. Y phóng xe 
như một gã điên, không buồn để ý ở ghế sau Sam và Cris ngã dúi 
dụi hết từ bên này sang bên kia, hệt như những con thỏ và chó 
dingô bị bắn chết dưới chân họ.Xe vừa dừng lại ở sân, y đã nhảy 
phốc ra.- Cho xe vào gara và treo mấy con thú xuống dưới hiên nhà 
- Y ra lệnh. Y chạy qua sân vào nhà, sẵn sàng gặp bất kể điều gì 
trừ chính thứ đang đợi y: Một bầu không khí im lặng hầu như 
tuyệt đối và bóng tối. Nhà bếp vắng tanh. Chẳng sao. Y không 
muốn ăn. Phòng khách, phòng ăn và thư viện cũng không có ai. 
Rốt cuộc y thấy Jilly trong phòng dành cho khách. Tiếng ngáy của 
ả cho thấy trong ngày hôm nay y không phải ngại ả sẽ làm phiền y 
nữa. Nhưng Tara đâu rồi? Y lo lắng chạy tới phòng chị. Trong 
phòng sáng đèn, có tiếng nhạc từ đó vọng ra.Mê đắm trong những 
bài hát kêu gọi tình yêu và khoan khoái vì làn nước ấm, lần đầu 
tiên trong đời Tara thả mình vào dòng chảy cuốn người ta đến ái 
ân. Thân thể chị thèm muốn Greg Marsdan và nó sẽ có được y. 
Nhưng chuyện đó phải xảy ra hoàn hảo. Chị nhẹ nhàng xoa khắp 
thân thể, âu yếm từng thớ thịt từng nếp gấp trên làn da. Tara chăm 
chút thân thể mình với cả tình yêu và lòng tự hào, chị kỳ cọ xoa 
kem từng xăng tỉ mét cho đến khi thân thể chị trở nên mềm mại, 
thơm ngát. Việc thoát khỏi cái chết đã đưa lại một ý nghĩa mới cho 
sự tồn tại vật chất của chị, dạy chị biết yêu bản thân, yêu cơ thể 
như đó là một lạc thú của cuộc đời. Nhưng sự âu yếm của một 
người đàn ông lại là chuyện khác. Chị muốn và sẽ sẵn sàng cho 
một cuộc ái ân khác hẳn những lần trước đây.Ở phòng bên 

cạnh, Greg cũng đang làm các việc chuẩn bị của mình. Thoạt 
tiên y sửa soạn phòng ngủ. Sau đó y xuống bếp, lấy trong tủ lạnh 
ra một chai sâm banh rồi mang nó cùng hai cái ly về phòng ngủ. Y 
cởi quần áo, đứng vào dưới vòi hoa sen, khoan khoái 

ngẩng mặt đón những tia nước và tận hưởng những cảm giác dễ 
chịu do dòng nước chảy trên mình. Tiếng những bài hát khêu gợi 
yêu đương từ phòng Tara vọng tới khiến y thấy ham muốn.Cơn 
bão ở Eden đang ở cực điểm của sức tàn phá. Nhưng đối với 
những người trong nhà, nó chẳng tạo được sự đe doạ nào. Tara đã 
chuẩn bị xong. Tiếng nhạc tình yêu mùi hoa hồng và mùi xạ hương 
ngào ngạt khiến chị cảm thấy thân thể mình tràn ngập những đợi 


chờ yêu đương. Chị lấy từ trong tủ ra một chiếc áo ngủ lụa màu 
trắng, đính nhiều đăng ten ở cổ và hai tay áo mặc nó vào, 
thắt chiếc thắt lưng lụa màu hồng. Trong gương, chị thấy một 
người đàn bà với đôi mắt cháy bỏng, làn da ửng hồng. Một người 
đàn bà tuyệt đẹp. “Mình đã sẵn sàng” - Chị nhủ thầm.Chị bước 
ra ngoài hiên. Ở đây cơn bão đang thể hiện toàn bộ sức mạnh của 
mình, những chớp lửa bùng lên trên trời, và dòng mưa như xối 
cũng không làm chúng bớt chợt sáng. Mạch đập của Tara tăng lên 
như đáp lại những nhịp điệu man dại của thiên nhiên. Chị 
bật cười vì kích động rồi quay vào nhà, tới phòng Greg.Quấn 
mình trong chiếc khăn tắm mềm, Greg vừa mới ra khỏi 
phòng tắm và đang đưa mắt nhìn quanh xem còn phải chuẩn 
bị gì nữa không. Khi nhìn thấy bóng hình màu trắng ngoài mái 
hiên, y như nghẹn thở, cô ta đẹp đến mức có thể coi là lý tưởng 
của sắc đẹp đàn bà. Trong khi y đang say sưa dõi theo Tara thì chị 
quay trở vào và bước vào phòng y. Y không nói nửa lời, bước tới 
nắm tay Tara, dắt lại ấn ngồi xuống một chiếc ghế. Những ngón 
tay ấm áp của chị như truyền điện sang tay y. Y lại mở chai sâm 
banh, nhưng lóng ngóng mãi vì mắt không rời nổi chị. Thơm ngát, 
rực rỡ tươi thắm, chị như mới được truyền cho sự hấp dẫn đặc 
biệt mà trước đó y không nhận thấy. Y hơi ngượng khi cảm thấy 
cái của mình dựng lên dưới tấm khăn. “Không được vội 

- Y ra lệnh cho mình - Mày đâu phải mới ở tuổi mười bốn”.Tara 
theo dõi Greg mở sâm banh: lần đầu tiên trong đời, chị cho phép 
mình chiêm ngưỡng thân thể đàn ông mà không cần giấu giếm. Y 
thật tuyệt vời: đẹp từ cái đầu đến tận những ngón chân. Vai y 
rộng, có những bắp thịt cuộn lên, vầng ngực y phủ những sợi lông 
màu vàng như những sợi vàng trên bàn người thợ kim hoàn. Bụng 
y phẳng và thon. Y mỉm cười trước cái nhìn của thị 

- Y thấy thích thú trước vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt chị. Rót đầy 
hai cốc sâm banh y đưa cho chị một cốc. 

- Vì em 

- Y thầm thì, tay nâng cao cốc của mình. Vì sức đẹp của em. Họ 
im lặng uống cạn. Lại rót và lại uống cạn. Rồi Greg đặt 
cốc xuống bước lại cầm lấy cốc của Tara, âu yếm nắm lấy hai tay 
chị. Sau đó hắn ghì chị vào mình và hôn. Cái hôn của y ấm và mềm 
như một thứ quả chín. Chị bắt đầu đáp trả. Sau đó Greg ấn ngửa 
Tara ra giường, mở tung hai vạt áo lụa. Y ve vuốt âu yếm bụng và 
hai đùi chị. Đôi tay và môi y đánh thức dậy trong chị những cảm 
giác mà chị không ngờ tới. Cơn kích thích của chị tăng mạnh.Sau 


đó đôi tình nhân mệt mỏi nằm lẳ trên giường như bị sóng biển vứt 
lên bến bờ vĩnh cửu được ánh sáng từ bầu trời trong vắt soi 
sáng.Rốt cuộc Tara đã trở thành một người đàn bà. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 22 


Dan thận trọng đến gần biệt thự nhà Harper. Bởi ở 
Sydney ông không có ô tô nên ông buộc phải đi tắc xi đến Darling- 
Point. Nhưng ông cho xe dừng ở cách xa và đi bộ một phần tư 
dặm. Vừa nhìn ông đã hiểu là ông đã thận trọng vô ích. Hình như 
trong dinh thự chẳng có ai cả. Dan bỗng cảm thấy lo lắng. Đây là 
sợi chỉ duy nhất để đi tìm Tara. Sẽ ra sao nếu nó bị đứt? Với sự 
kiên nhẫn đặc trưng cho nghề nghiệp, Dan chọn chỗ đứng đợi và 
quan sát. Cánh cổng sắt rõ ràng là khoá. Nhưng bức tường 
rào xung quanh dinh thự xây để trang trí hơn là để phòng chống 
các vị khách không mời. Dan không ngần ngại nhảy lên rồi sợ bị 
nhận thấy, ông nhảy ngay vào trong. Trước mắt ông là một 
thảm cỏ trải dài. Vườn trồng đầy cây nên nấp rất dễ. Dan 
thận trọng vừa di chuyển vừa nấp sau cái gốc cây và lùm cây, 
tiến dần về phía ngôi nhà. Ông đã xâm phạm vào lãnh thổ 
riêng, trong đầu ông thoáng qua ý nghĩ đáng sợ: những tít báo: 
“Viên bác sĩ ở Kvinsland bị bắt vì bị buộc tội đột nhập vào nhà 
người khác để ăn trộm”. Nhưng ông kiên quyết gạt những ý nghĩ 
đó ra khỏi đầu. Ông đến sát vách ngôi nhà mà vẫn không nhận 
thấy dấu hiệu gì của sự sống bên trong. Ông hơi ló đầu ra khỏi bụi 
cây đang ẩn nấp để quan sát. Sau ngôi nhà là một thảm cỏ 
thoai thoải trải xuống đến tận mép nước, ở đó neo chiếc du 
thuyền của nhà Harper. Tất cả các cửa sổ của toà dinh thự đều kéo 
kín rèm để che ánh sáng mặt trời gay gắt. Trên hiên, bàn ghế để 
lộn xộn. ChỈ ở sân trong có con chó chăn cừu ngồi vẻ uể oải lười 
biếng, mồm thở nặng nhọc vì trời nực.Bỗng con chó cựa quậy, 
ngẩng đầu lên đánh hơi. Trong nháy mắt nó đã chồm dậy vừa lao 
về phía Dan nấp vừa sủa nhặng lên.Dan rời chỗ nấp tiến ra đối 
đầu với con chó. Khi nó đã đến gần, ông dừng lại khuy một chân 
ngồi xuống ngang tầm với nó. 

- Mày giỏi lắm! Mày là một con chó rất khôn ngoan! 


- Ông cố nói giọng thật êm nhẹ và thân thiện.Thật lạ lùng, con chó 
bỗng dừng sững lại, mắt nhìn Dan không có vẻ gì là đe doạ nữa. 

- Tốt lắm, anh bạn! 

— Dan thân mật nói với nó. 

- Ông là ai? 

- Giọng nói gay gắt pha chút sợ sệt vang lên. Cậu bé đã lên khỏi bể 
bơi, tay xiết chặt chiếc khăn tắm như để tự vệ 

- Anh bạn trẻ, tôi thề là đã gọi chuông cổng nhưng chẳng ai ra mở 
cả 

- Dan bình tĩnh trả lời. 

- Ông có biết đây là đất tư nhân không? Không ai có quyền vào đây 
cả. 

- Cậu bé vẫn gay gắt nhưng không còn sợ nữa. 

- Tôi xin lỗi. Bình thường tôi chẳng bao giờ hành động 

như thế này. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.Cậu bé thận trọng 
đi qua bãi cổ tiến lại gần Dan. Dan không dám động đậy, sợ con 
chó sẽ nhảy bổ vào ông. - Ông cần gì? Tại sao ông lại vào đây? 

- Tên tôi là Dan Marshall. Tôi tìm một người tên là Greg Marsdan.- 
Ông ta không có ở đây. Ông là bạn của ông ấy à? 

- Không, không phải là bạn 

- Ông nói dứt khoát và vui mừng thấy vẻ nhẹ nhõm trên mặt cậu 
bé 

- tôi là bạn của cô Tara Wells.“Đây chắc là con trai cô ấy?” - Dan 
nghĩ thầm. 

- Tara? Ông là bạn của cô ấy à? 

- Gô ấy là một người bạn tốt của tôi. Tôi hi vọng là ai đó ở đây sẽ 
nói cho tôi biết là hiện giờ cô ấy ở đâu. Cậu có biết không?Dan 
cảm thấy hồi hộp, ông bất giác đưa tay về phía cậu bé. Lập tức có 
tiếng gừ của con chó. Cậu bé mỉm cười khoái trá. 

- Tên nó là Kaizer. Nó dữ lắm ấy 

- Cậu nói. 

- Ờ. Tôi cũng đoán ngay là vậy. Nhưng có lẽ nó hiểu tôi là bạn. Mà 
thực tế thì đúng như thế.Không ai bảo ai, cậu bé và Dan cùng đi về 
phía ngôi nhà. 

- Ông biết cô Tara lâu chưa? 

- Cậu bé có vẻ thích nói chuyện về Tara. 

- Gần một năm nay. 

- Ông làm quen với cô ấy ở đâu? 

- Tại bệnh viện của tôi ở Kvinsland.- Ở Bắc Kvinsland phải không? 
Nghĩa là ông là bác sĩ à? 


- Đúng thế.Dan cảm thấy có ai đó trên gác đang theo dõi họ. Ông 
nhìn lên và trông thấy một cô gái cũng như cậu bé này, ông đã 
nhìn thấy trên tấm ảnh để trong phòng ngủ của Tara tại căn hộ 
của chị ở Elizabeth-Bay. Gương mặt ngăm ngăm của cô đăm chiêu 
và buồn bã. 

- Đó là Sara, chị gái cháu. Còn cháu tên là Dennis. 

Họ bước lên những bậc đá của chiếc cầu thang. Cô gái không động 
đậy. 

- Sara, đây là bác sĩ Marshall. 

- Chào cô - Dan cố để giọng ông vang lên ấm áp và tự nhiên. 

- Ông ấy là bạn của cô Tara - Cậu bé tiếp tục. Sara tiếp tục nhìn 
ông vẻ nghi ngờ nhưng Dan thấy là cô đã bớt căng thẳng. Một linh 
tính nào đó thúc giục ông nói thêm: 

- Tôi không phải là bạn của Greg Marsdan, cô Sara ạ. Tôi chỉ cần 
tìm Tara.Sara chăm chú nhìn ông. Có vẻ như cô cảm thấy có thể tin 
tưởng ông được. 

- Mời ông vào - cô nói. Không khí trong phòng khách rất mát mẻ. 
Dan đưa mắt nhìn cách bài trí sang trọng của căn phòng. Một bức 
ảnh đặt trên bàn thu hút sự chú ý của ông. 

- Đó là mẹ cháu - Demnis dõi theo cái nhìn của ông giải thích 

- Người ta nói là mẹ cháu chết rồi, nhưng cháu... 

- Im đi! - Gương mặt Sara biến dạng đi vừa đau đớn - Dennis thôi 
ngay! Em đã hứa là sẽ không bao giờ nói về điều đó nữa kia mà.- 
Dennis này, thế hiện nay Tara và Greg đang ở đâu? 

- Lần này thì Dan không giấu được vẻ hồi hộp. 

- Họ đang ở Eden.- Ở Eden? 

- Đó là một trang trại của gia đình chúng cháu, ở miền Bắc. Trái 
tim Dan như vỡ ra. “Trời ơi, xa quá. Dài gấp mấy lần quãng đường 
mình đến Sydney!” Ông lúng túng không biết nên làm sì. 

- Bác sĩ Marshall - Dennis ngước nhìn ông, gương mặt cậu rạng 
lên một cái gì đó giống như niềm hi vọng. - Trước đây cháu đã 
trông thấy cô Tara. 

- Trước đây? 

- Đó là trước khi cô ấy đến đây nghỉ cuối tuần với dượng Greg. 

- Gô ấy nghỉ cuối tuần với Greg? 

- Dan ngạt thở vì ghen. 

- Không, cô ấy đi ngay sau khi ăn tối. Nhưng cháu nhìn thấy cô ấy 
trước nữa kia. Ở trường học. Một lần cô ấy đến chụp ảnh chúng 
cháu khi bọn cháu đang chơi bóng đá. Cháu nhìn thấy cô ấy ở rất 
gần. Cô ấy chụp ảnh cháu, cháu chẳng hiểu tại sao. Nhưng chính 


vì điều đó mà cháu nhớ. 

Đứng sau lưng em, Sara nghe với vẻ khinh bỉ nhưng rất chăm chú. 
- Khi cô ấy đến đây, cháu nhận ra cô ấy ngay. Cháu hỏi thì cô ấy 
lại chối. Nhưng không phải chỉ mình cháu nhận ra cô ấy. 
Kaiser cũng nhận ra. Cả ngày 

- càng gần cô ấy cháu càng có cảm giác là...Trong phòng bỗng trở 
nên rất im lặng. 

- Cảm giác gì? - Dan hồi gần như thì thào. 

- Rằng cô ấy là mẹ chúng cháu! Bác sĩ Marshall, tại sao cô ấy lại 
đến bệnh viện ở Kvinsland? Cô ấy bị sao vậy?Dan lưỡng lự, ông 
không muốn lộ bí mật quá sớm với bọn trẻ. Nhưng Demnis đã 
lại nói trước ông: 

- Ông nói rằng ông làm quen với cô ấy khoảng một năm trước? 

- Đúng thế.- Mẹ cháu cũng bị tai nạn theo như người ta nói, vào 
khoảng thời gian ấy. 

- Cậu dừng lại, mặt đồ lựng lên. 

- Ông đừng nghĩ là cháu phát điên... 

- Cháu không điên đâu, con trai ạ - Từ “con trai” bật khỏi miệng 
ông một cách tự nhiên.Dennis tái mặt, môi cậu run run như một 
đứa bé: 

- Cô Tara Wells là mẹ chúng cháu à?- Đúng.Dennis ngã xuống ghế 
và bật khóc. Sara như hoá đá, mắt trân trân nhìn vào khoảng 
không trước mặt. Sau đó cô bật lên một tiếng kêu đau đớn, nhảy 
bổ đến gục đầu vào ngực Dan, nức nở. 

- Nào nào - Dan an ủi cô gái. 

- Mọi chuyện ổn cả, bây giờ thì ổn rồi. Mẹ các cháu còn sống.Bao 
nhiêu mặc cảm tội lỗi và đau khổ mà Sara mang lâu nay trong 
mình tuôn trào ra trong chốc lát. Dan lặng lẽ đợi cho đến khi hai 
đứa con của Tara trút vội niềm đau xót. Khi cả hai đã khô nước 
mắt, ông quay lại với câu hỏi mà ông nóng lòng nãy giờ: 

- Làm cách nào đến Eden nhanh nhất? Sara suy nghĩ. 

- Chẳng có điện thoại.- Eden ở cách rất xa các khu dân cư 

- Demnis nói.- Thế máy bay thì sao? 

- Ở đó có một đường băng nhỏ. Một chiếc máy bay nhẹ có thể hạ 
cánh được.Đầu óc Dan suy nghĩ điên cuồng.- Bác sĩ Marshall 

- Sara đã bình tĩnh lại. Giờ cô là một người lớn 

- Chúng cháu sẽ đi cùng với bác. 

- Vâng, cho chúng cháu đi cùng với - Dennis van lơn.Dan nhìn 
chúng; hai cặp mắt, những con mắt của Tara nhìn thẳng vào mắt 
ông. Ông đầu hàng. 


- Thôi được - Dan mỉm cười - Các cháu đi chuẩn bị nhanh đi. 

- Vâng, vâng. Rất tốt, cảm ơn anh đã gọi điện. Và chúc thành 
công.Joanna Randel đăm chiêu đặt ống nghe xuống. Jeyson ngồi 
trên tay chiếc đi văng đối diện với bà, mày nhướn lên. 

- Tay bác sĩ anh dũng đó phải không? 

- Anh ta hỏi về châm biếm. 

- Ừ hình như Tara đang ở đâu đó trong một trang trại ở làng quê, 
gọi là Eden. Với Greg Marsdan.Dường như Jeyson đã chờ sẵn để 
nghe một cái gì như thế.- Chà chà, nhưng chúng ta sẽ không hỏi họ 
đang làm gì ở đó phải không, mẹ già? - Anh ta nói giọng vui vẻ. 

- Tôi không biết 

- Joanna còn chưa tĩnh trí lại sau cuộc viếng thăm của người bác 
sĩ và không biết có thể tin ở mức độ nào vào những điều ông ta kể; 
và bà kể lại hết với Jeyson. 

- Thậm chí nếu chỉ một nửa những gì ông ta kể là sự thật... 

- Đấy, mẹ lại thế rồi 

- Jeyson cười. Con chả đã nói với mẹ là không nên quá xúc 
cảm vì những việc như thế ở lứa tuổi của mẹ. Bây giờ con sẽ làm 
một cuộc cách mạng cho ý thức hệ của mẹ, nhờ đó tất cả các thế 
hệ tương lai sẽ tôn vinh con.Joanna chẳng còn lòng dạ đâu để đùa 
nữa.- Nói cho rõ ràng ra nào, Jeyson. 

- Được thôi. Vấn đề là ở chỗ toàn bộ chuyện này chẳng có g 
quan trọng. 

- Gái gì không quan trọng? 

- Cho đến cuối ngày và thậm chí ngay bây giờ trong tình huống... 
của con và mẹ thì Tara có là Stephany Harper hay không chẳng có 
øì là quan trọng. 

- Jeyson, anh có điên không đấy? - Joanna bắt đầu cáu.- Mẹ nghe 
này. Mẹ hãy nghe người phó nháy thân thiết của mẹ cho thật chăm 
chú. Dĩ nhiên về khía cạnh thần bí, về mặt chân lý tuyệt đối thì cô 
ta là ai không phải là không can hệ. Và bây giờ dĩ nhiên chuyện cô 
ta đang gặp nguy hiểm cũng can hệ và tay bác sĩ tốt bụng đang bay 
đi cứu nạn như một hiệp sĩ chân chính; nhưng ông ta rất có thể ở 
vào vai trò của thằng ngốc và sẽ chẳng khác gì một con rắn trong 
vườn địa đàng Eden chỉ tổ phá đám cái tuần trăng mật đang 
diễn ra ở đó. Nhưng đối với mẹ, Joanna và với con, Jeyson 
điều đó hoàn toàn chẳng có tí tỉ ý nghĩa nào sất.- Tôi chưa hiểu tí 
gì? - Bởi vì chúng ta thua rồi. Cả hai. Dù cô ta là ai, dù rốt cuộc cô 
ta sẽ ở lại với chàng hiệp sĩ đũng cảm nào thì cô ta cũng chẳng bao 
giờ là người mẫu nữa.Joanna trừng trừng nhìn Jeyson. Điều đó bà 


`1^ 


ì là 


chưa lường tới. - Còn về con... Ôi, cho dù cô ta chọn ai đi chăng 
nữa thì đó cũng không phải là thằng bé Jeyson này rồi. Con xuất 
hiện trên sân khấu trước hai thằng cha khoác lác, hai con số 
không, hai kể ty tiện ấy. Con không biết cái nút yêu của cô ta ở 
chỗ nào, con đã không bấm được nó - Anh ta cười cay đắng. - Còn 
mẹ, mẹ lựa chọn đi. Mẹ chọn ai trong họ? Kẻ nào sẽ chiếm được 
người đẹp. Bên phải con là siêu hiệp sĩ Greg Marsdan, một kẻ truy 
lạc khét tiếng, một kẻ lang thang chuyên rúc váy đàn bà. Một bên 
là bác sĩ Dan, ít lời nhưng là một đối thủ đáng sợ, thần tượng 
của các mệnh phụ thông thái. Mẹ chọn ai? Anh ta ngừng bặt. Khó 
khăn lắm những điều anh ta nói mới lọt vào đầu Joanna. Toàn bộ 
linh tính cho bà biết rằng đó là sự thật. Thêm nữa, bà biết Jeyson 
hiếm khi lầm. Bà chăm chú nhìn anh ta, không biết nói gì. 

Bình minh dâng lên Eden. Những ngôi sao nhạt dần đi trên nền trời 
không một vẩn mây. Không còn chút dấu vết gì của cơn bão dữ dội 
tối qua. Những đám mây đen nặng trĩu, những tia chớp, những 
tiếng sét đỉnh tai - tất cả đã biến mất. Thiên nhiên tươi mát rạng 
rỡ cứ như nó vừa được sáng tạo lại. Chỉ có chiếc cầu vồng khổng 
lồ vắt ngang qua trời là như muốn gợi nhớ những gì đã xảy ra hôm 
qua. Khi những tia sáng bình minh đầu tiên lọt qua cửa buồng ngủ 
của Greg, Tara tỉnh dậy ngay. Chị nhổm dậy, không buồn nhìn gã 
đàn ông đang ngủ say, bổ về phòng mình. Chị nhẹ nhàng mặc quần 
áo rồi xuống bếp. Tay chị cầm một chiếc lọ nhỏ mà chị vừa lẫy ra 
từ chiếc xắc trang điểm của mình. Tara mở tủ rượu, lấy từ đó ra 
chai rượu nho Hêrét mà Katie luôn luôn để ở đấy. Tara thận trọng 
đổ chất lỏng đựng trong cái lọ của mình vào chai, lắc đều rồi đưa 
miệng chai lên mũi ngửi. Chị hài lòng thấy mùi rượu hoàn toàn át 
mùi thuốc ngủ mà chị vừa đổ vào. Rốt cuộc chị đã dùng tới chỗ 
thuốc mà Dan trao cho chị hồi còn trên đảo Orphey. Chị biết rằng 
gần trưa Katie sẽ mò tới chai rượu của mình. Do đó, khi kế hoạch 
của chị đạt đến đỉnh điểm Katie sẽ ngủ say như chết và không can 
thiệp vào những øì xảy ra.Tara quẳng cái lọ vào thùng rác, 

lấy cái khăn to nhất rồi đi vào phòng khách. Trên chiếc bàn 
rượu bày đầy những chai whisky, brandy và các loại rượu khác. 
Tara hành động nhẹ nhàng để mấy cái chai khỏi va chạm vào 
nhau. Chị khệ nệ mang tất cả số rượu qua bếp, xuống nhà kho đặt 
khay rượu xuống sàn rồi trở ra khoá cửa lại, đút chìa khoá vào túi. 
Sẽ chẳng ai mò vào đây được nữa. Tara nghĩ một cách thoả mãn. 
Còn khi Jilly tỉnh dậy và theo thói quen đưa tay ra vớ chai rượu thì 
ả sẽ nắm phải khoảng không. Mà thiếu rượu thì khủng khiếp 


biết chừng nào đối với Jilly.Sau đó Tara ra lấy cuốn sổ tay ghi 
lại vài dòng: “Buổi sáng đẹp quá nên tôi cưỡi con King đi 
Devils-Rok. Đừng đánh thức mấy người đẹp đang ngủ. Tôi sẽ quay 
lại vào bữa chiều.Tạm biệt”Chị lấy găng tay, roi ngựa rồi ra khỏi 
nhà bằng cửa sau đi xuống khu gia nhân. Chị nhét mẩu giấy vừa 
viết vào cửa của Katie và đi xuống chuồng ngựa. Tara không ngạc 
nhiên khi thấy Cris đã túc trực sẵn ở đấy bên cạnh con King. Họ 
cùng thắng yên cương cho nó rồi Tara trước, Cris và King theo sau 
ra khỏi chuồng ngựa. Katie ngủ mê mệt sau chuyến đi ngựa nặng 
nề ngày hôm qua nên tiếng chân ngựa gõ lộp cộp chỉ đủ đưa bà trở 
lại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bà mơ hồ nghĩ chắc là Effi cưỡi 
ngựa đi dạo buổi sáng, bởi bà nghe chính âm thanh đó mỗi buổi 
sáng khi Stephany đến sống ở Eden. Chẳng việc gì phải dậy 
sớm. Bà nằm lắng nghe tiếng vó ngựa xa dần với cảm giác hài 
lòng, sau đó lại thiếp đi.Như mọi khi, ý nghĩ đầu tiên đến với Greg 
Marsdan mỗi khi y tỉnh dậy đều là về y. “Mày đã đạt được điều 
mày muốn, anh bạn. Mày chiến thắng rồi!”. Tự mãn, y bắt đầu nhớ 
lại diễn biến của tối hôm trước, lười biếng hình dung lại trong đầu 
những hành động của mình và của Tara. Y vươn tay ra để kéo Tara 
vào mình. “Lần này ta sẽ dạy cho em những lời đi kèm với ái 
ân”.Khi cánh tay y chạm vào khoảng trống, nơi đáng lẽ Tara phải 
nằm đó thì y hiểu y đã bị chơi xỏ. “Tại sao cô ta lại dám bỏ y lại?” 
Y hiểu ngay ra rằng Tara không có trong buồng tắm, cũng không 
xuống bếp để mang cà phê lên cho y. Cũng không phải chị lên ra 
ngoài phố để chuẩn bị cho y món quà để rồi lại quay vào trong 
chiếc áo lụa khêu gợi. Y sầm mặt nhổm dậy, cơn tức giận biến y 
thành một cơn hổ sẵn sàng giết người. Mặt trời đã lên cao. Sam 
nãy giờ cưa củi. Anh ta bắt đầu thấy lo lắng cho Katie, bởi 

trạng thái không bình thường của bà. Bà cứ khăng khăng 
cùng anh lôi những cành cây to chặt rơi từ trên cao xuống 
sang một bên để cưa ra làm củi. Đó là một công việc rất nặng 
nhọc. Kính trọng người già là luật thiêng liêng của bộ tộc, Sam đã 
mấy lần khôn khéo ngăn bà lại. Nhưng bà cứ thở hổn hển và nói:- 
Để việc đó cho tôi, Sam. Tôi còn đủ sức làm. Tôi không bị suy tim 
đâu.Thực tế thì sáng nay Katie cảm thấy bồn chồn. Cảm giác thích 
thú ban mai khi bà nghe thấy tiếng chân ngựa của Tara biến mất 
từ khi bà đọc mẩu thư chị để lại. Effi đến Devils-Rok làm gì nhỉ? 
Đến đấy và quay lại mất hơn một ngày. Chẳng ai đi ngựa đến đấy 
một mình cả. Và mặc dù Stephany thông thạo mọi con đường trong 
vùng nhưng biết đâu cô ấy chả quên sau bấy nhiêu thời gian vắng 


mặt.Katie cũng nhớ ra là do quá mệt mỏi và xúc động trong tối 
ngày hôm trước, bà đã không kịp kể lại cho Effi câu chuyện giữa 
Greg và Jilly mà bà nghe trộm được. Bà đã quá sung sướng khi 
Tara hầu như đã thú nhận mình là Effi. “Đúng là một mụ già xuẩn 
ngốc!” - Bà tự rủa mình. Bây giờ buộc phải đợi Effi quay lại thôi. 
Phải nghĩ cách làm sao qua được ngày hôm nay. Cần phải luôn 
luôn ở cạnh Sam trong khi cái tên Greg đó ở nhà. Bà không quên 
gương mặt hắn khi hắn vào bếp và bắt gặp bà đang liên lạc điện 
đài với Paint 

- Krik, bà cũng không quên là Greg đã làm hỏng điện đài để 
tách rời hẳn họ với thế giới bên ngoài.“Tôi muốn bà tin tưởng 
ở tôi hoàn toàn” 

- Effi đã nói như vậy. Chắc là cô ấy đang có một kế hoạch nào 
đấy. Cô ấy sẽ cho Greg ra bã. 

- Katie? 

- Tiếng gọi gắt gỏng của Greg cắt ngang những suy nghĩ của bà và 
làm bà hoảng sợ - Bà ở đâu thế! Mẹ kiếp, tôi tìm bà khắp nơi! 
Ngay cả dưới ánh mặt trời xế trưa chói gắt, mặt y vẫn tái vì cơn 
tức giận cố kìm nén. Katie tránh cái nhìn giận dữ của hắn. - Cô 
Wells đâu rồi? Cô ấy đi đâu? 

- Gô ấy đi trước lúc ăn sáng kia. Cô ấy bảo tôi không đánh thức 
ông dậy. 

- Cô ấy đi đâu? 

- Cô ấy cưỡi ngựa đi Devils-Rok.- Devils-Rok? 

- Giọng hắn run lên vì tức 

- Thế tại sao cô ấy lại biết là có Devil-Rok? 

- Tôi.... Tôi đã kể cho cô ấy - Katie bịa. 

- Thật là xuẩn ngốc. Phải mất ba bốn tiếng đồng đồ đi nhanh mới 
tới được đó. Cô ấy có thể bị lạc. Cô ấy có thể... 

- Y không muốn nghĩ tiếp về một cái gì đó đáng sợ hơn mà quay 
sang Katie: — 

Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì... 

- Hắn để lời đe doạ lơ lửng trong không khí và quay lưng bỏ 
đi.Katie bỗng cảm thấy mình rất già và rất ốm yếu. Sam thương 
cảm nhìn người phụ nữ già nhỏ bé. Thấy bà dường như sắp ngã 
anh vội tụt từ trên cây xuống khoác lấy tay đỡ bà.- Dìu tôi về 
phòng với, Sam. Không hiểu sao tôi thấy mệt.Sam đưa bà vào bếp, 
đỡ bà ngồi xuống ghế. Thoát khỏi cái nóng khủng khiếp ngoài trời, 
Katie cảm thấy dễ chịu hơn. 

- Tôi phải uống một cái gì đó 


- Bà nói với Sam - để an thần ấy mà. Anh có thấy cái chai 
trong tủ kia không? Mang nó lại đây cho tôi, lấy thêm cái cốc 
nữa. Đây không phải là lần đầu tiên bà dùng loại “thần dược” của 
mình trong buổi sáng hôm nay. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 23 


- Cris! Mẹ kiếp, anh chui vào cái xó nào thế? Cris! 


Greg lồng lộn khắp nơi tìm Cris để bảo anh ta thắng ngựa. Y không 
thể nào chịu nổi Tara lại chạy trốn khỏi y và tất cả các đường gân 
thớ thịt đều căng lên để lao vào cuộc truy đuổi. 


- Gris! Y vào chuồng ngựa, nhưng người thổ dân không có 
mặt ở đó. Miệng văng tục ầm ï. Greg vội vàng chọn con ngựa 
khoẻ nhất, thắng yên cho nó dắt ra ngoài sân và vọt lên yên...Y tức 
điên lên khi bỗng thấy Cris đường hoàng, đĩnh đạc đi ngay qua sân 
với vẻ thản nhiên thường khi. 


- Cris! Lại đây!Cris điềm tĩnh bước tới, dừng lại trước mõm ngựa 
của y. 


- Anh có biết Tara đi đâu không? Cô ấy đi về hướng nào.Cris nhún 
vai. 


- Gô ấy chưa thể đi xa được. Anh đã thắng yên con ngựa nào cho 
cô ấy? Cris im lặng hướng cái nhìn của đôi mắt to sáng loé vào 
y.Một điều gì đó bỗng loé lên trong đầu Greg. Y nhảy xuống ngựa 
ném dây cương cho Cris và quay bổ vào trong chuồng ngựa. Và y 
đã nhìn thấy điều mà trước đây y không nhận ra: con King 
không còn trong chuồng! Greg hộc lên một tiếng lao ra khỏi 
chuồng ngựa. Y lao tới ném mạnh cái roi vào người Cris. 


- Đồ ngu! Mày không biết là không ai cưỡi được con King à! Y tiến 
sát lại để đấm vào mặt Cris. Nhưng người thổ dân lặng lẽ ghì lấy 
tay y không cho đánh. Tay Cris cứng như thép. Greg hất tay Cris ra, 
giằng lấy dây cương rồi nhảy lên mình ngựa. Y thúc ngựa nhảy 
qua rào chuồng ngựa để đỡ tốn thời gian vòng qua cổng rồi phóng 
ngựa đọc tường nhà. Bỗng y thấy Jilly chạy ra. 


- Greg! Em cần nói chuyện với anh! 


- Giọng ẳ gay gắt. Như một người điên, ả lao thẳng tới không 
nghĩ đến chuyện con ngựa có thể giẫm bẹp mình. 


- Cô còn cần gì nữa hở đồ chó cái? 
- Tối qua tôi đã nhìn thấy các người! 
- Gương mặt sưng húp của ả có một vẻ đắc thắng quái dị. 


- Anh không ngờ, phải không? Các người cũng chẳng buồn kéo 
rèm cửa lại nữa. Tôi thấy hết. Tôi đã thấy anh làm tình với nó. 


- Cô ốm rồi, Jilly - y cố nói giọng bình tĩnh. 
- Tôi ốm ấy à? Để rồi xem ai trong chúng ra sẽ ốm. 
- Ả dần đần đi vào trạng thái điên dại - Tôi sẽ đến cảnh sát. 


Bây giờ tôi sẽ tung hê tất cả. Cần phải xử tử anh. Tôi mong muốn 
được thấy người ta treo cổ anh, thiêu anh trên đống lửa cháy nhỏ 
quá! Tôi muốn thấy anh đau đớn như chính anh đã làm tôi đau 
đớn. Được, tôi sẽ làm cho anh ngồi nhà đá đến mãn kiếp. Và anh 


sẽ không bao giờ được thấy nó nữa.“Không bao giờ được thấy 
Tara nữa...” 


- Greg gầm lên đến nỗi y không nhận ra giọng mình nữa: 


- Cút ngay! Nhìn vào mắt Greg, Jilly bỗng hiểu ra là y có thể giết 
chết ả. Ả vội quay người bỏ chạy. Giống như người đi săn truy 
đuổi con cáo, y thúc ngựa lao theo. Jilly chạy dọc theo nhà để máy 
bay, nghe sau lưng mình tiếng vó ngựa dồn dập khủng khiếp. Rốt 
cuộc ä chui tọt được vào khe hở giữa hai cái nhà và thoát 

được vào một cái sân nhỏ. Nhưng khi ả vừa dừng lại để lấy 
hơi thì khiếp hãi nhận ra con ngựa và Greg đang bay qua hàng rào 
như một cái bóng khổng lồ che lấp cả mặt trời. Jilly rú lên và chạy 
vòng quanh để trốn. Phổi ả thắt lại. 


Tiếng vó ngựa như đóng đỉnh vào tai ả.Greg cũng vừa gào thét vừa 
thúc giục, lùa theo Jilly. Y say máu. Y lùa cho đến khi Jilly ngã vật 
ra. Greg đắc thắng thúc ngựa thẳng vào ả.Đối với Greg đây không 
phải là Jilly nữa. Từ lúc lời đe doạ của ả thức dậy những gì đen 
tối nhất trong y, y không nghĩ về ả như một con người nữa. Ả trở 
thành một con vật nhơ bẩn cần phải tiêu diệt. 


Ba bước, hai bước, một bước... móng sắc của con ngựa sẽ 
cắm ngập vào thân hình nở nang nằm dưới đất. Nhưng Greg 
không ngờ tới một bản năng của loài ngựa: chúng không bao giờ 
giẫm chân lên người nếu chúng có thể tránh được. Greg cảm thấy 
con ngựa dưới mình căng lên tập trung tất cả sức lực và đến 
khoảnh khắc cuối cùng thì nó co hai chân trước lên và nhảy vọt 
qua người Jilly. Sẵn đà, nó lao tới nhảy luôn qua hàng rào của sân 
như vui mừng được thoát ra khỏi một cuộc săn lùng đẫm máu. 
Đầu óc Greg trở lại thường trực một ý nghĩ đuổi theo Tara. Y thúc 
ngựa phóng hết tốc lực về phía Devils-Rok 


Cris đứng cạnh cửa nhà kho nhìn theo cho đến lúc người ngựa của 
Greg khuất hẳn sau đường chân trời rồi mới mở cửa bước vào nhà 
kho. Trong đó, Tara và King đang lặng lẽ đứng đợi. Sự kiên nhẫn 

của họ đã được đền bù. Greg đang hấp tốc đuổi theo một cái bóng. 


Còn Tara thì tự do để bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình tại 
Eden. 


- Cảm ơn Cris - Chị nói và trao cương ngựa cho anh, bảo anh dắt 
con King đi sau khi đã vuốt ve âu yếm nó.Tara bước ra ngoài. Trên 
bình nguyên không có đám bụi nào bốc lên. Chị quay lại nhà bếp 
theo cửa sau. Sam đang đứng gác ở đấy. Katie ngồi ở bàn đang dốc 
nốt những giọt rượu cuối cùng và vẫn liến thoắng nói chuyện với 
Sam như nửa giờ trước. 


- Nó an thần, anh hiểu không? Vì thế mà tôi mới uống. Đó là thuốc 
bác sĩ bắt tôi uống kể từ cái đận tôi bị ngã ngựa. Rất công hiệu, 
nhưng tôi không thể nói là... 


- Katie làm một tợp nữa rồi mới nói lên câu... 
- là tôi thích uống... không.Bà lại uống một ngụm nữa 


.- GhỈ khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi, chỉ khi nào công việc không 
chạy... để bình tâm lại.Tara đứng ở cửa nhìn bà với vẻ trìu mến 
pha lần thương hại.- 


Ở đây không được chểnh mảng... Sam ạ. Anh cũng biết, ở đây... 
cần... cần phải làm việc... 


- Lưỡi Katie đã líu lại và mí mắt đã trĩu xuống.- Phải bắn 
thêm... một con... thỏ... cho bữa tối...Bà huơ huơ tay rồi gục đầu 
xuống bàn. 


- Sam, vào đây giúp tôi một tay 


- Tara đến sau lưng Katie luồn tay xốc bà dậy. Anh nâng chân bà 


ấy lên. Họ khiêng Katie lên khỏi chiếc ghế mà bà ngồi. 


- Các người làm... gì đấy - Katie mơ màng phản đối.Tara thấy 
thuốc ngủ đã có công hiệu. Đầu Katie lúc lắc hết phía này 
sang phía khác. Phải đặt bà vào giường thôi. Họ khiêng 
Katie đi. Katie tiếp tục cãi cọ phản đối. 


- Thôi đi Sam, tôi đã bảo là tôi tự đi được... Kìa... tôi đã bảo là tôi 
tự đi được kia mà...Sam nhìn Tara mỉm cười. Họ đặt Katie lên 
giường. Tara nới lỏng thắt lưng, Sam phủ cho bà một tấm mền 
mỏng. 


- Ngủ đi Katie - Tara thì thầm và cúi xuống hôn nhẹ vào gương 
mặt già nua gầy guộc 


- Tôi hứa với bà là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Khi bà thức dậy mọi 
việc sẽ đâu vào đấy. Bà hãy ngủ ngon nhé! - Tara gượng nhẹ đóng 
cửa phòng sau khi họ ra khỏi. Katie đã ngủ say. 


- Về bà ấy sẽ ổn thoả cả thôi. Sam ạ, bây giờ tôi muốn anh làm hộ 
một việc.Quay về phòng, Tara viết mấy dòng lên giấy rồi đưa cho 
Sam. 


- Việc này rất quan trọng, Sam ạ. Tôi muốn anh lấy chiếc 

ô tô phóng thẳng đến Darvin. Dọc đường không được dừng lại với 
bất kỳ lý do gì. Được không? Khi đến Darvin, anh đưa ngay tờ giấy 
này cho người chỉ huy cảnh sát tên là Jim Galli. Tôi rất hi vọng ở 
anh, Sam ạ. Anh phải làm được việc đó. Không được để ai và bất 
cứ điều gì làm lỡ việc.Sam mỉm cười, gật đầu rồi bước ra. Vừa lúc 
đó Cris xuất hiện ở cửa. Tara cảm thấy yên tâm khi nhìn vẻ bình 
thắn của anh. 


- Thế đấy, Cris, bây giờ mọi việc sẽ bắt đầu... Anh nghĩ sao, mọi 
việc sẽ trôi chảy cả chứ?Cris không trả lời. Anh chỉ chăm chú nhìn 


chị.- Anh sẽ không bổ mặc tôi chứ? Tối nay tôi sẽ cần đến sự giúp 
đỡ của anh... Khi mà... - chị không buộc được mình thốt ra tên 
của Greg - khi mà anh ta trở về....Qua ánh mắt Cris, chị hiểu rằng 
Cris biết bao giờ anh ta cũng biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế 
nào. Anh không bao giờ nói với ai về điều đó, bởi tri thức này 
thuộc về riêng anh. Tara thở ra nhẹ nhõm và bắt tay vào việc với 
sự hăm hở mới. 


Nằm co rúm trong khe hẹp giữa hai ngôi nhà mà ả đã bò vào đó 
sau hành động khủng khiếp của Greg, Jilly run lật bật vì sợ. Rốt 
cuộc, cơ thể ả không chịu đựng nổi sự căng thẳng, ả bắt đầu nôn, 
nôn mãi cho đến mật xanh mật vàng. Khi cơn nôn mửa chấm dứt, 
ảẳ tựa người vào tường và cảm thấy hoàn toàn kiệt lực. Sự 
điên khùng của Greg thì ả đã biết từ trước. Nhưng trước đây 
chính ä thường chú ý khơi gợi nó vì biết sau đó y dữ dội như thế 
nào trong chuyện ái ân. Quan hệ giữa ả và Greg càng xấu đi thì 
những cơn cãi vã đánh đấm nhau càng xảy ra thường xuyên hơn 
và sau đó họ làm tình càng dữ dội.Nhưng lần này thì mọi sự đều 
khác. Lần đầu tiên ả thấy rằng Greg chỉ có thể dịu cơn điên khùng 
đi nếu giết chết được ả chứ không phải chỉ đơn giản chiếm đoạt 
được thân thể ả. 


- Tôi không muốn chết - ả rên rỉ. Ả biết rằng ả phải tìm cách thoát 
thân trước khi Greg trở lại. Bây giờ y đang cuống cuồng đi tìm 
Tara, nên không có thời gian thanh toán ả. Nhưng tới đây... 


Gắng lắm ả mới đứng dậy nổi. Đầu gối và chân ả bị xây xát lúc 
ngã xuống đất nên ả không đi bình thường được. Khuỷu tay và 
mặt ả đều đập xuống đất cứng nên giờ đây máu rỈ ra trộn lẫn với 
đất cát. Những vết nôn mửa bết vào áo. Ả cảm thấy vị tanh lợm 
trong miệng. “Mình phải thoát khỏi đây. - Ả tự nói với mình - Cần 
phải thoát khỏi đây”, ả khập khiếng lết qua sân vào nhà. Trong 
phòng ngủ ả quáng quảng tống tất cả những gì của ả vào cái túi du 
lịch mà ả mang tới hôm qua rồi vội vã ra đường. Ả muốn lấy chiếc 
“Landrover” và đi Paint-Krik, chỉ cần thoát khỏi đây, ả sẽ chẳng 
bao giờ gặp lại Greg nữa. Ôi giá ngay từ đầu ả đã biết 
được sự nguy hiểm của hắn!Ả gần như kiệt sức khi đến được ga 


ra. Trong đó có chiếc máy bay nhẹ lúc nào cũng sẵn sàng cất cánh, 
nhưng chiếc ô tô thì ai đó đã lấy đi. Jilly hét lên chối tai vì thất 
vỌng. 


- Không! Không! Trời đất ơi - ả như con thú sa lưới, chẳng còn hi 
vọng nào thoát chết.Nhưng rồi trong đầu ả lại nảy ra một con 
đường thoát thân mới. Phải tìm được ai đó giúp ả. Phải tìm 
Katie, Sam hoặc là Cris và luôn luôn ở gần họ. Greg sẽ không dám 
động thủ khi có người khác ở đó. Ả quay vào trong nhà bỗng cảm 
thấy mình như một con chuột lọt vào bẫy. 


- Katie! - Ả gào - Katie! Lại đây! Giúp tôi với.Không ai trả lời. 


Trong nhà không hề có một tiếng động nào. Một cảm giác khủng 
khiếp xâm chiếm ả. Ngôi nhà dường như trống rỗng, nhưng 
trong đó vẫn cảm giác có sự có mặt đáng lo ngại của ai đó. 


- Katie! Katie! Trong cơn hoảng loạn, Jilly chạy từ đầu này sang 
đầu kia ở tầng một ngôi nhà. Chẳng thấy Katie đâu cả. Khi vào 
phòng khách, ả hơi nhẹ người khi nghĩ có thế làm một hai cốc 
rượu để giảm nhẹ cái đau ở chân. Nhưng ả kinh "hoàng nhận thấy 
chẳng còn chai rượu nào ở đó cả. Ả không tin nổi vào mắt mình 
nữa. Ả mở tung cửa tủ rượu nhưng trong đó cũng chẳng có gì cả. 
Trời ơi, làm sao ả sống nổi đây? Ả bổ ra hành lang lao xuống bếp. 
Ả sục sạo tìm trong tủ rượu nhà bếp hi vọng kiếm được nguồn 
rượu dự trữ của Katie. Nhưng ả chỉ tìm được một chiếc chai rỗng. 
Tức giận, ả ném chiếc chai xuống sàn, vỡ tan.Nhưng dẫu sao ả vẫn 
cố để không bật khóc, không đầu hàng. Chân tập tễnh, ả đi qua 
nhà ra sân. Ả đi lướt qua bể bơi, vườn hoa, bờ rào, những 
nơi Katie thường làm việc. Từ đó, ả lại đi dọc tường tìm 
trong những ngôi nhà dựng trong sân, hi vọng sẽ tìm thấy ai đó. 
Cuối cùng ả bước vào phòng Katie và bất ngờ thấy bà già ấy nằm 
ngủ trên giường. Nhưng những cố gắng của ả nhằm đánh thức 
Katie dậy đều không mang lại kết quả gì. Jilly tuyệt vọng. Chẳng 
còn cách nào khác, ä lại quay lên nhà trên. Khi qua sân, ả gần như 
phải bò và không nhìn thấy có một đôi mắt từ cửa sổ tầng trên 
lạnh lùng dõi theo ả, lựa chọn thời điểm để ra đòn quyết định.ChÏỈ 


còn lại một hi vọng mỏng manh. Giống như tất cả những ai đã 
từng về thôn quê hoang dã, ả biết sử dụng điện đài. Ả vào 
bếp, ngồi xuống trước chiếc máy phát tìm cách khởi động nó. 
Nhưng ả lập tức hiểu rằng điện đài đã bị hỏng. Ả buộc mình 
không được mất tự chủ và kiểm tra lại một lần nữa. Kết quả lần 
này đánh quy ả hoàn toàn. Ả bắt đầu tru lên như một con thú bị 
thương. 


- Mọi người đâu cả rồi? - Ả gào 


- Phải có ai đó ở đây chứ? Xin hãy giúp tôi... Có ai đó không? 
Bỗng ả nghe một giọng nói như mũi kim đâm từ sâu thắm 
của lương tâm từ lâu bị quên lãng. 


- Điều đó có đáng làm không, Jilly? Jilly mở to mắt. Ả rùng mình 
nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. 


- Ai đấy? Ai đang ở đấy? - ả hỏi. 


- Trời đất, cậu đừng có nói là cậu đã quên giọng nói của tôi - 
ä nghe giọng thì thầm, âu yếm. Nhưng chính giọng nói đó 
làm ả sợ thắt tim. Ả đã nhận ra giọng nói đó. Nhưng chẳng lẽ?.. 


- Cậu vẫn còn nhớ tớ, đúng không? Từ bé chúng ta đã là bạn tốt 
nhất của nhau. 


- Không! - Sao cậu lại có thể hành động như vậy, Jilly? 
- Không! - Mình lúc nào cũng yêu mến cậu.. 


Cậu là một phần cuộc sống của mình.- Stephany. Như một người 
mù, Jilly chạy trốn khỏi giọng nói trách móc. Ả khập khiễng 


chạy khỏi nhà bếp rồi chạy dọc hành lang. Nhưng giọng nói đó 
đuổi theo ả khắp nơi. 


- Mình và cậu, chúng ta giống như hai chị em. Mình đã tin cậu. 


- Thôi đi! Im đi! Jilly lấy hai tay bịt tai. Nhưng giọng nói vẫn tiếp 
tục. 


- Chẳng lẽ Greg lại đáng giá để cậu làm việc đó? Chẳng lẽ y đáng 
giá để gây ra tất cả những đau khổ đó? 


- Ôi trời ơi! Tôi xin cậu... 


Jilly vừa khóc vừa trở vào phòng khách. Nhưng giọng nói 
trách móc vang lên cả ở đây. 


- Tội nghiệp Jilly! Y đã phản bội cả hai chúng ta, đúng không nào? 


- Một tiếng thở dài vang lên - Thoạt tiên là mình, sau đó là 
cậu.Jilly không thể chịu đựng thêm được nữa. Cái đau ở chân 
thiêu đốt ả như lửa. Cả lương tâm ả cũng ở vào tình trạng như 
vậy. Ả kiệt lực ngã xuống ghế. 


- Hãy nghe tôi, hãy nghe tôi. - ä van lơn kẻ báo thù vô hình 


- Xin hãy nghe tôi đã! Ở trong phòng ngủ của Stephany, Tara nghe 
thấy tất cả. Chị cầm trong tay chiếc micro nối với chiếc máy 
cátxét, qua đó chị có thể truyền tiếng nói của mình đến mọi ngóc 
ngách của ngôi nhà. Và chị cũng nghe được mọi tiếng động 
trong ngôi nhà. Những tiếng lắm nhảm của Jilly nghe rất rõ.- 
Đó là đó là âm mưu của Greg. Tôi không biết là tối... tối hôm đó 
hắn chuẩn bị giết cậu trên đầm lầy. Tôi không biết là... “Đúng. 


Điều này thì có thể tin được. Jilly không phải là kẻ giết người”.- 
Sau đó... sau chuyện đó, hắn bắt tôi phải khai láo với cảnh sát.- 
Cậu đã sợ mất anh ta. 


- Ừ, mình sợ mất, mình yêu hắn quá. 

- Ngay từ đầu gặp gỡ. Lời dẫn dắt vang lên và Jilly lại mắc câu: 
- Ngay từ phút đầu tiên khi mình thấy hắn ở đám cưới. 

- Thế còn anh ta? 


- Trên sân chơi quần vợt. Hắn nhìn mình. Hắn chạm vào 
người mình. Mình muốn hắn là của mình.- Chỉ là của cậu thôi. 


- Đúng - Jilly lại thét lên hung dữ - chỉ của tớ thôi. Stephany, cậu 
có tất cả: tiền bạc, địa vị. Vậy mà mình chỉ có trên đời 
duy nhất một người đàn ông mà mình cần. Điều đó thật 
bất công. Tôi bao giờ cũng muốn trả thù cậu vì bố mình. 


Lúc nào cũng muốn! - Trong giọng của ả vang lên sự giận dữ và 
căm hận của một đứa bé bị chọc tức. Bỗng ả lại đổi giọng. 


- Nhưng tôi lại cũng luôn luôn cầu mong để điều đó đừng xảy ra. 
Stephany mình không muốn để điều đó... khủng khiếp như 
thế... Lúc nào tôi cũng nhìn thấy gương mặt của bạn...Jilly lại trở 
thành một đứa trẻ. 


- Ôi Stephany, mình sợ quá. Xin hãy giúp mình, xin bạn. 
Tôi không còn biết mình phải làm gì... Tôi không muốn chết... Xin 
hãy giúp tôi! 


Greg phi ngựa ngày càng xa xuyên qua thảo nguyên nóng 
bỏng hướng về phía Devils-Rok. Sau mấy tiếng đồng hồ đi đường 
rất vất vả, y ngồi trên mình ngựa không vững nữa. Từ tuần trăng 
mật đến giờ, y không đi ngựa xa như vậy. Giờ đây; thân thể y run 
lên vì căng thẳng. Nhưng nỗi đau bên trong của y, nỗi đau xuất 
hiện từ lúc y vươn tay ra mà không thấy Tara đâu, còn lớn hơn. 
Một ý nghĩ thường trực trong đầu y. Tại sao cô ta lại bỏ đi như 
thế? Tại sao cô ta lại chạy trốn y? Một người đàn bà được y yêu 
như tối qua thì con đòi hồi gì nữa. Nhưng điều tồi tệ nhất là y cảm 
thấy sau hành động đó có một điều bí mật gì đó đe doạ y: Tara 
đóng vai trò gì? và tại sao?Greg cảm thấy rằng nền tẳng sự sung 
túc của hắn và cả sự tồn tại của hắn nữa phụ thuộc vào một cái gì 
đó mà y chưa hiểu được. Trước đây y luôn là người chơi, hưởng 
khoái lạc và vứt bổ khi y muốn. Y không bao giờ và không muốn 
hình dung việc mình bị một người tình nào đó bỏ. Giờ đây y sợ 
điều đó phát chết. Đêm hôm qua y đã hiểu được điều y cảm thấy 
ít lâu nay y yêu Tara mạnh mẽ hơn bất kỳ một người đàn bà 
nào trước đó. Nhưng đối với Greg, đó không phải là một cảm xúc 
cao thượng mà chỉ là kết quả của sự ích kỷ. Y cảm thấy 
tình cảm dành cho Tara quyền sở hữu chị, một cẩm xúc giống 
như đối với thức ăn, nhà ở... không ai, ngay cả Tara, được phép 
tước đi của y cái quyền đó. Y thúc ngựa tàn nhẫn hệt như mức 
độ tàn nhẫn trong những ý nghĩ của y. Nhưng khi Devils- 
Rok hiện ra cách y vài dặm, y đã hiểu là Tara không có mặt ở đó. Y 
không hình dung được chị biến đi đâu.Chung quanh Devils-Rok 
trong phạm vi hàng dặm không hề có một nơi có thể trú nấp 
được. Chỉ có một khoảng không gian mênh mông trải rộng màu đỏ 
chết thỉnh thoảng mới điểm một bụi cây cằn cỗi. Trên cái nền ấy 
bất cứ ai cưỡi ngựa cũng bị nhận thấy lập tức. Nếu quả thật Tara 
có đến đây thì cô ta chỉ có thể nấp sau khối đá đằng kia để tránh 
nắng nữa mà thôi.Y cảm thấy một nỗi buồn, khi hiểu rằng y đã 
thất bại: sau khối đá chẳng có ai cả. Sườn trên của khối đá bị gió 
bào mòn thành những hình thù kỳ quái như quỷ. Chính vì thế mà 
nó có cái tên trên.Đây là nơi trú ngụ của Kulpunia. Linh hồn Dingo 
hùng mạnh, một sức mạnh độc ác. Ngay cả trong những ngày nóng 
nực nhất nó cũng làm không khí chung quanh khối đá mát lạnh. 
Bất ngờ với chính mình. Greg khom mình ẩn vào bóng mát 

của khối đá và cố gắng không nhìn lên những hình thù quỷ 
quái bên trên. Con ngựa cũng cảm thấy một nỗi sợ khó hiểu, nó 
cụp tai lại và đảo mắt vẻ kinh hãi.Giờ đây cuộc truy đuổi của y đã 


kết thúc, và y hiểu rằng y không tìm được Tara. Greg cho ngựa đi 
vòng quanh khối đá. Màu sắc của vách đá thay đổi phụ thuộc vào 
góc độ ánh sáng mặt trời chiếu vào chúng: từ màu đồ máu, màu da 
cam chói, màu vàng nhạt cho tới màu nâu thẫm và màu đen. Không 
thấy Tara đâu. Chỉ còn một hi vọng mà Greg không mấy tin tưởng 
là chị chui vào cái hang nhỏ dưới chân khối đá. Đó là một nơi linh 
thiêng từ bao đời nay của thổ dân. Họ để lại đây những hình vẽ và 
chữ viết bằng máu trên thành hang trong những lần đến đây để 
làm các thủ tục hành lễ thiêng liêng. Greg đứng trong lòng 
hang và thấy trong người hụt hẫng. Hang rỗng không. 


- Tara! Tara! Tara! - Tiếng hét thất vọng của y vọng ra từ trái tim 
đá, phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Tiếng hét đó vọng đi vọng lại, ngân 
mãi không dứt... 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 24 


Ai cũng công nhận Darvin - Thủ phủ của lãnh thổ phía Bắc là một 
thành phố tuyệt vời. Sau khi bị cơn cuồng phong Tracy tàn 
phá năm 1974, nó đã được xây dựng lại thành một thành phố giàu 
có và có quy mô to lớn. Các du khách tìm thấy ở đây nhiều điều 
thú vị. Nhưng đối với Dan Marshall thì việc phải dừng lại ở đây là 
một cực hình.“Không thể nói máy bay là phương tiện giao thông 
nhanh chóng. và tiện lợi nhất trên thế giới”. - Ông nghĩ khi đi cùng 
Sara và Dennis trên đường Sydney - Street. Chuyến bay của họ từ 
Sydney đến Eden thật vất vả và không tránh khỏi những trục trặc 
bất ngờ làm chậm lịch trình bay. Dan buồn nắn. Họ tới Darvin lúc 
trời gần tối và được thông báo rằng phải đợi hai tiếng đồng hồ 
nữa mới có chuyến bay tiếp. Để khỏi bồn chồn trong sân bay, 
Dan dắt hai đứa trẻ đi xem phố.Phố Smith Street chạy dài trước 
mắt họ. Đó là một đường phố rộng hai bên trồng cây. Trong bóng 
tối dần buông, những ngọn đèn đứng bắt đầu được bật lên trên 
nền hoàng hôn màu vàng, màu hồng và màu đồng cỏ. Dan nhìn hai 
đứa trẻ. Sara thích thú nhìn quanh. Cô vẫn còn giữ được vẻ sống 
động kể từ khi được ông nói cho biết Tara là ai. Còn Dennis mặc 
dù mệt mỏi sau chuyến bay, cũng tỏ vẻ hài lòng và đang chúi mũi 
vào cuốn quảng cáo du lịch mà cậu lấy trong sân bay.Dan cố giữ 
vẻ tươi tỉnh. 

Ông không hé lộ cho hai đứa trẻ biết những lo ngại của mình 
về mối nguy hiểm đang đe doạ Tara. Trong đầu ông không phải chỉ 
một lần xuất hiện ý nghĩ rằng ông đã tặng cho chúng một món 
quà vô giá là đã đưa mẹ chúng trở về từ thế giới của những 
người chết, nhưng giờ đây, số phận sẽ lại cướp mất của chúng 
người mẹ đó nếu những lo ngại tồi tệ nhất của ông là hiện thực. Ý 
nghĩ đó làm ông không yên, nhưng ông gạt nó sang một bên. Nghề 
nghiệp đã tạo cho ông khả năng đặc biệt đó. Tuy thế, nỗi lo sơ 
ngấm ngầm mà ông không tài nào thoát khỏi được... 


- Ta trở lại thôi các bạn - Dan nói, hai tay nắm tay Sara và Dennis, 
mắt đảo tìm tắc xi - Đến giờ quay lại sân bay rồi. Nhưng họ đã vội 
vàng vô ích. Khi đưa vé làm thủ tục bay, người ta lại thông báo 
rằng máy bay lại có trục trặc động cơ bay, họ không thể bay đi 
Eden trước sáng ngày hôm sau.Ngoài Dan ra, ngày hôm ấy ở 
Darvin còn một vị khách không còn bụng dạ nào để chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp của thành phố nữa. Sam phóng thẳng một mạch đến 
Darvin. Trên chặng đường dài dằng dặc ấy chiếc “Laudrover” 
không giở chứng lần nào. Vào thành phố, Sam dễ dàng tìm được 
Sở cảnh sát, nhưng anh ta không thế nào xin gặp được 
cảnh sát trưởng Jim Galli.- Ông ấy không có ở đây. Hôm nay là 
ngày nghỉ của ông ấy - Viên trung sĩ trực ban khá mềm mỏng, 
nhưng phiên trực của anh ta sắp hết và anh ta đã mệt mỏi - Mười 
giờ đêm ông ấy sẽ đến - Nhìn thấy vẻ lo lắng của người khách, 
anh ta đưa ra một giải pháp giúp đỡ. - Này, hay một người nào 
khác có thể giúp gì được anh chăng?Sam lắc đầu, tay siết chặt 
lá thư mà Tara đã đưa cho anh, “Anh phải đưa nó tận tay 
Jim. Không được đưa cho ai khác”. Sam hiểu chắc phải có nguyên 
nhân đặc biệt nên Tara mới nhấn mạnh như vậy. Anh bỏ lá thư 
của Tara vào túi áo, cài cúc lại phòng nó rơi ra rồi ngồi xuống ghế, 
sẵn sàng đợi.Hoàng hôn màu đỏ máu buông xuống Eden. Dường 
như nó biểu hiện tất cả những dục vọng sơ khai của vũ trụ. 
Những tia sáng mặt trời cuối cùng bị nền trời đỏ thẫm mất 
hết. Bầu không khí oi nồng ngưng đọng. Trong đó cảm thấy có 
điều bất thường đang treo lơ lửng trên Eden và tất cả các cư dân 
của nó đang chờ đợi những sự kiện của đêm tối. Đứng trong 
cánh rừng thưa trên ngọn đồi cao sau khu trại, Cris ngắm 
cảnh mặt trời lặn. Khi những ánh vàng cuối cùng đã bị bóng đêm 
làm tan biến hẳn, anh ta mới ra khỏi chỗ nấp của mình. Anh đốt 
lên một đống lửa ở khoảng trống rồi cất tiếng hát ngợi ca Gudach, 
nhà thông thái cổ xưa, người đã thực hiện một cuộc chu du mạo 
hiểm tới một ngọn núi xa xôi, nơi các bộ lạc nhìn thấy ánh sáng lạ 
trong bóng tối. Tại đó, ông đã dũng cảm tóm lấy một phần ngọn 
lửa trời ở hình dạng một tia sét, giấu nó vĩnh viễn trong một cây 
chết, nơi ngọn lửa đó ngủ cho đến tận ngày nay để cho những con 
người trên mặt đất có thể thắp sáng lên từ nó những ngọn lửa 
khi họ muốn. Khi đống lửa cháy bùng, ngọn lửa bắt đầu 
réo. Cris hiểu rằng linh hồn của tổ tiên lại một lần nữa giữ lời hứa 
của mình đối với thế gian. Cris đứng trước đống lửa và cởi hết 
quần áo. Theo những giới luật thiêng liêng, anh phải cởi bỏ khỏi 


mình tất cả những gì thuộc về văn minh của người da trắng trước 
khi bước vào điệu nhảy múa thiêng liêng. Anh dùng đất sét trắng 
tô những đường trên trán, dọc theo mũi và những dải rộng hai bên 
má. Sau đó hai tay anh vẽ những hình thù trên ngực, trên bụng, 
trên tay, trên đùi và đầu gối. Cuối cùng anh trang điểm mái tóc của 
mình bằng những mảnh xương và lông chim trắng. Sau đó anh 
buộc cái thắt lưng tượng trưng cho tỉnh thần dũng cảm của mình 
vào và sẵn sàng cho điệu múa hành lễ 


Ở giữa khoảnh rừng có một cây cổ thụ khổng lồ. Nó vươn cao một 
cách kinh dị. Trong ánh sáng của đống lửa, trông nó như một vị sứ 
thần từ cõi chết. Điệu múa hành lễ sẽ diễn ra quanh gốc của nó. 
Cris bước vào vòng múa và tiếng hát, giống như những tiếng vọng 
bay lẫn và bầu trời đêm. 

- Kylpernatoma, Bainame, Kyngur gar Vunalaminju, Vindana 
vungiana - con đang nói với Người, con xin người, đức Thắng phụ, 
hãy nghe lời con, hãy nhảy múa cùng con. Chúng con đang đi đâu 
và người đang dẫn chúng con tới đâu? Hãy chỉ cho chúng con con 
đường tiến lên qua hoang mạc này. Hãy làm cho chúng con không 
sa vào yếu đuối và sợ hãi. Ô, hỡi đấng thần linh, ngày hôm nay xin 
Người đừng bỏ mặc người đàn bà ấy trong công việc khủng khiếp 
của cô ấy! Hãy thu lại lời nguyền rủa và làm dịu cơn giận dữ của 
Người, và xin Người hãy tiêu diệt tên ác quỷ ấy, cái con người 
đang đe doạ tiêu diệt một trong những tạo vật của Người bằng cơn 
hung dữ và sự thèm khát giết chóc của hắn...Như một tên ác quỷ 
đầy thù hẳn, Greg thúc không thương tiếc con ngựa đã mệt mỏi 
lao đi như gió trong đêm tối. Tara ở đâu? Và giờ đây lại thêm một 
câu hỏi nữa: Eden ở hướng nào? Bình thường, toà nhà to lớn ấy 
được thắp đèn sáng trưng cả trong lẫn ngoài khiến cách đó mấy 
dặm, nó đã hiện ra trong đêm như một ngọn đèn biển dẫn đường 
cho những người lữ hành tới được đích trong đêm tối. Nhưng 
trước mặt Greg chỉ là màn đêm dày đặc. Cũng may cho y là con 
ngựa y cưỡi thông thuộc tất cả các lối mòn trong vùng, và nhờ bản 
năng đặc biệt của giống nòi, nó có thể tìm đường trở về nhà 
trong đêm mà không cần vật làm chuẩn nào. Nhưng chuyện 
gì đã xảy ra ở Eden. Tại sao không một ngọn đèn nào được bật 
lên.Khi đã về đến gần, Greg chỉ phân biệt được các đường nét 
chính của ngôi nhà, cái hình thù thâm thẫm của nó trên nền bóng 
tối còn đen đặc hơn. Y bỗng thấy nôn nao trước một nỗi sợ khó 
hiểu. Vào đến sân, y run rẩy xuống ngựa, nhưng đôi chân mệt mỏi 


dường như không chịu tuân theo ý chí của y. Y khó nhọc bước vào 
nhà. Trong bếp không có ai. Khi bật công tắc, y nhân thấy 
trong nhà không có điện. Miệng lẩm bẩm nguyền rủa, y tìm 
chiếc đèn pin dự phòng rồi bắt đầu sục sạo trong nhà.Trong 
phòng khách không hề có tiếng động nào, nhưng đôi tai 
căng ra của Greg cảm thấy sự có mặt của ai đó. Y bắt đầu TỌI đèn 
khắp các xó xỉnh. Luồng sáng rọi vào khuôn mặt của Jilly. Ả nhìn 
y với cái nhìn ngưng đọng, đôi đồng tử nở to, như một con thỏ, 
trước con rắn. Á co rúm người trên ghế, hai chân thu lại, toàn bộ 
dáng vẻ ả toát lên nỗi kinh sợ và tuyệt vọng. 

- Tara đâu? - Greg thô lỗ hỏi. 

Jilly không trả lời. 

- Tôi hỏi Tara đâu? 

- Y lao bổ về phía ả, tay vung ngọn roi ngựa để đánh. 

- Xin đừng đánh em nữa! - Jilly thoát khỏi tình trạng bất 
động trước thái độ đe doạ đó. Ẳ nói lắp bắp và giơ tay lên để che 
mặt. 

- Đừng! Greg! Đừng!- Cô đã nói gì với Tara? 

- Toàn bộ ý nghĩ của Greg bây giờ là Tara, là làm sao tìm lại 
được chị.- Không nói gì cả. Không nói gì cả! Em thề với anh. Em 
không gặp lại cô ấy! Cô ấy đi vắng cả ngày. Greg xin anh - Jilly 
van vỈ chìa tay và tóm lấy áo Greg 

- Greg hãy nghe em... 

- Cái gì?- Stephany đã đến đây! - Stephany! 

- Em nghe giọng nói của cô ta, rất rõ ràng. Đó là hồn ma của cô ta. 
Trong ngôi nhà này. - Stephany ư? Cô ta nói gì ấy nhỉ?... 

- Gô say rồi! - Y nói về không tự tin lắm.Trong ánh mắt Jilly lại 
cháy lên ngọn lửa quen thuộc.- Anh biết rõ là tôi không say, đồ 
khốn nạn. Anh đã giấu đi tất cả! cả ngày nay tôi không được uống 
một giọt nào!Nhưng Greg không nghe ả? 

- Tara đâu? Cô ấy ở đâu? 

- Tôi không biết. Tôi nhổ toẹt vào. 

- Tôi cấm cô lại gần cô ấy, nếu không tôi sẽ giết. - Y gào lên trong 
cơn giận dữ. 

Đáp lại, ả lại tóm lấy tay áo y. 

- Greg... đúng là... quả thật tôi có nghe giọng nói của Stephany. Cô 
ấy đã đến đây. Tôi không bịa ra đâu, không! Tất cả thế là hết. 
Chúng ta không thể giấu được chuyện đã giết chết cô ấy.Câu nói 
của Jilly làm Greg hơi tỉnh ra. Lần đầu tiên y chăm chú nhìn Jilly 
trong luồng ánh sáng đèn. Đầu y bắt đầu làm việc. 


- Còn ai biết cô đang ở đây? Ngoài tay phi công ra? 

- Không ai cả! 

- Cô có nói với ai là cô đi đâu trước khi lên đường không? 

- Không! Không ai cả. Em thề với anh, Greg! 

- Jilly lại bắt đầu lắp bắp, rời rạc khi cảm thấy mối nguy hiểm. 
Nhưng những lời ấy vừa ra khỏi đầu lưỡi, ả lập tức hiểu ra là 
mình đã phạm một sai lầm chết người. Luồng ánh sáng đèn 
chệch đi khi Greg đặt cây đèn xuống bàn. Chỉ có cái bóng đen đen 
như sứ giả của thần chết tiến về phía ä. 

- Không! Không! - Tất cả niềm hi vọng vào sự cứu giúp của Jilly 
đặt cả vào trong tiếng kêu ấy - Đừng giết em, Greg! - Bỗng đèn 
trong nhà bật sáng. Bất động trước cái chết khó tránh khỏi, Jilly 
nhìn thấy trước mắt mình Greg, tay đã chìa về phía cổ ẩ, sẵn sàng 
siết lấy nó. Bị ánh đèn bất ngờ, Greg cũng sững lại. Cả hai bất 
động trước hiện tượng lạ lùng. Cảnh đó kéo dài mấy phút. Sau đó 
Greg lại hộc lên, ra khỏi cơn sốc và tiến lên. Jilly nhìn thấy các cử 
động của y như trong một đoạn phim quay chậm, hệt như y đang 
chuyển động dưới nước. Ả không động đậy nổi dù chỉ một ngón 
tay, quá sợ hãi để phát ra tiếng kêu, - ả biết mình sẽ không thoát 
chết.Nhưng cũng lại bất ngờ như lúc bật sáng, đèn trong 
nhà vụt tắt, đìm căn phòng vào bóng tối còn đậm đặc hơn trước. 
Sau cú kinh động thứ hai ấy, các bắp thịt của Jilly nhũn ra, chân ả 
khuyu xuống và ä ngã xuống sàn hầu như không gây ra tiếng 
động nào. Việc đó dường như truyền cho ả đôi chút sinh lực và 
ả lăn mình đến sát tường. Khi Greg tiến sát lại để xiết đôi tay 
quanh cổ họng ả, tay y tóm phải khoảng không.Greg là một kẻ đi 
săn thiện nghệ. Y không sục sạo lung tung mà đứng yên nghe 
ngóng. Toàn bộ con người y biến thành một con thú mà bản năng 
sẽ mách bảo nơi ẩn náu của con mồi. Y sẽ ngửi thấy mùi nỗi kinh 
hoàng của Jilly và tìm thấy ả trong bóng tối dày đặc này. dily quá 
sợ hãi và ả đã tiêu hết chút sức tàn sau cử động vừa rồi. Ả co mình 
lại đưới bàn như một con thú nhỏ đáng thương lạc mẹ, cảm thấy 
cái chết đang tiến lại gần. 

- Jilly - Giọng Greg vang lên trong bóng tối nhẹ nhàng, dịu dàng 

- Anh không làm gì em đâu. Thôi đừng trốn anh nữa - Y ngừng lại 
căng tai sẵn sàng đón bắt bất cứ cử động nào của Jilly dù là nhỏ 
nhất - Em cũng biết là vì yêu em nên anh mới giết Stephany... 
Jilly, em ra đi. Chính lúc đó, đôi tai thính nhạy của Greg bắt được 
tiếng động khẽ ở cánh cửa sổ. Y quay mặt về phía ô cửa sổ mở ra 
hiệu. Cái gì thế nhỉ? Y nghe một tiếng động kéo dài, giống như 


một tiếng thở dài của một tâm hồn quá mỏi mệt vì những tội lỗi 
của mình. Tóc Greg dựng đứng lên, y cắn lưỡi suýt bật máu để 
khỏi phát ra tiếng kêu hoảng sợ, ánh mắt y bị gắn chặt vào ô cửa 
tối đen. Một cái gì đó đang chầm chậm tiến lại phía y.Một ngọn 
lửa nhảy nhót trong bóng tối ngoài hiên. Greg như hoá đá, y không 
cử động, cũng không kêu được. Ngọn lửa đi dọc hiên, gần dần lại. 
Rốt cuộc, nó dừng lại cạnh cửa sổ. Trong phòng có cảm giác như 
cả thế kỷ trôi qua. Jilly giờ đây có đôi chút ưu thế so với Greg. Ẳ 
ngồi dưới sàn và nhìn thấy điều khiến Greg sững lại. Bản thân ả 
cũng rất kinh hoẳng. Không khí trong phòng giống như trong một 
nấm mồ.Cánh cửa sổ từ từ mở ra từng xăng tỉ mét một. Greg và 
Jilly như hai kẻ bị thôi miên dán mắt vào tia lửa nhảy nhót và cái 
hình người mờ mờ sau nó. Hình người bất động vô thanh đó 
càng làm tăng vẻ kinh khiếp. Jilly bỗng hét lên: - Cứu tôi với! 
Cứu tôi với! - Ả chui ra khỏi chỗ nấp - Nó muốn giết tôi, nó muốn 
giết tôi, cứu tôi với! — Ả bò về phía đốm lửa.Bỗng ả thấy đốm lửa 
đó bay lên cao hơn và trở nên sáng hơn. Hình người ngoài cửa 
nâng cao ngọn đèn để soi sáng toàn bộ khung cảnh. Ánh sáng soi rõ 
Greg. Y đứng bất động, người co lại như một con hổ bị đồn vào 
đường cùng. Jilly nửa ngồi nửa nằm trên sàn mặt nhìn lên. Bỗng ả 
lại vật ra như vừa bị một cú đánh vào bụng 

- Stephany! Stephany! - Ả lắp bắp như một đứa trẻ đần độn và lại 
quay sang tìm đồng minh ở kẻ vừa sẵn sàng giết mình: Greg, em đã 
nói với anh rồi. Greg, đó là hồn ma.. Nhưng giọng nói cắt 

ngang ả là giọng nói của một người sống: “Đừng đánh lừa 
mình, Jilly. Tôi thề với bạn là tôi không phải là một hồn ma”.Đó là 
Stephany, nhưng dẫu sao giọng nói cũng vang lên có vẻ tự tin hơn 
giọng nói Greg từng nghe. 

- Gó chuyện gì thế, Greg? Anh không có gì để nói ư? 

- Giọng nói gay gắt pha chút giễu cợt - Anh đã nghĩ là mọi chuyện 
anh làm sẽ trót lọt cả phải không. Tiền của Stephany, gia sẳản của 
nhà Harper - Trong giọng nói xuất hiện nốt khinh bỉ - và cái thân 
xác đàn bà khốn nạn kia nữa. Đó là tất cả những gì mà một kể vô 
công rồi nghề cần phải không? Ngọn đèn được giơ cao để soi 
rõ một khuôn mặt. Cả hai kẻ kia kinh khiếp nhìn thấy... 

- Đúng Stephany đây. Tôi còn sống, Greg ạ. Tôi đã trở về.- Nhưng 
làm.... làm sao... - Đó không phải là một câu hỏi, đó chỉ là những 
âm thanh do một con thú cùng đường phát ra.- Anh không giết nổi 
tôi. Và cả con cá sấu nữa cũng vây.Giọng nói khàn khàn vang lên 
khi to, khi nhỏ.- Một ẩn sĩ già đã cứu sống tôi. Trên đời này còn có 


nhiều người tốt. - Jilly khiếp hãi đưa mắt nhìn Greg. Y 
đứng như trời trồng từ lúc nghe những âm thanh của giọng nói 
Stephany.Lời buộc tội không thương tiếc tiếp tục: 

- Anh muốn tôi chết, nhưng ông ấy lại muốn tôi sống. Ông ấy đã 
cho tôi cuộc sống, đã trao cho tôi những gì quý giá nhất của mình 
để tôi bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Người ta đã biến tôi thành một 
con người khác hẳn, sau sáu tháng trời đau đớn, khổ sở. Anh biết 
gì về những cơn đau, Greg? Về sự đau đớn? Im lặng. 

- Tôi đã phải chịu những cơn đau khủng khiếp. Nhưng có 
Chúa chứng giám, những chịu đựng của tôi có giá của nó. Tôi đau 
đớn nhưng đã vượt qua đau đớn. Tôi đã đấu tránh với bản thân 
mình và cái bóng ma của anh. Tôi suýt nữa chết vì căm thù và giận 
dữ. Nhưng tôi vượt qua tất cả để...Greg sững sờ vì về cuồng nộ 
của Stephany. Còn câu hỏi của Jilly vang lên thẳm thiết như tiếng 
chim non kêu cứu: 

- Nhưng để làm gì, Stephany? - Ha, để làm gì ư? Đến cảnh 

sát để tố cáo các người thì quá dễ dàng. Nhưng tôi muốn tiêu 
diệt các người!... Đúng theo cái cách mà các người đã tiêu diệt tôi! 
Không khí trong phòng tràn đầy thù hận. Giọng nói khủng khiếp 
tiếp tục: 

- Tôi đã yêu anh, Greg, yêu hơn bất kỳ người đàn bà nào khác từng 
yêu. Tại sao anh lại có thể hành động như vậy? 

- ánh đèn được quay về phía Jilly - Còn cậu nữa, Jilly, chúng 
ta thân thiết với nhau biết mấy, nhưng cậu đã bất chấp tất cả. 
- Một tiếng thở dài não nùng. 

- Các người là hai kẻ tôi yêu hơn hết trên đời. Vậy mà các người 
nỡ đang tâm.Rồi giọng nói trở nên kiên quyết hơn: 

- Nhưng các người cùng giúp tôi một điều. Sự thật trớ trêu là các 
người, những kẻ thù đáng nguyền rủa nhất của tôi, đã giúp tôi 
hiểu rõ tôi là ai, và tôi là gì trên đời này.Ngọn đèn lại được giơ cao 
lên soi rõ gương mặt của Stephany. 

- Tôi muốn cảm ơn các người dù chỉ về điều đó.Một động tác tay 
dứt khoát giật mớ tóc giả ra khỏi đầu.- Tara!- Tara! Tara! 

- Hình người nhại. 

- Đúng, Tara, người đàn bà mà các người cần. Khi cô ta không cần 
các người nữa, người đàn bà mà các người đã khinh rẻ khi cô ta 
còn là Stephany, người đàn bà chỉ cần các người yêu mến mình 
thật sự... 

- Cô... cô... đóng kịch! 

- Greg kêu lên đứt đoạn - Lừa đảo 


- Ö không! Tara Wells là một phần của tôi, luôn luôn cùng 
tôi, nhưng bên cạnh anh cái phần ấy không thức dậy. Anh đã làm 
gì để giúp tôi? Không một chút gì! Giọng nói thật cuồng nộ. Greg 
không biết nói gì để đáp lại. 

- Các người không thể trách cứ tôi điều gì được. Vậy mà tôi lại có 
cái để buộc tội các người đấy! - Chị cười cay đắng. - Tôi là người 
đàn bà bắt bồ và làm tình với chính chồng mình!Tiếng cười của 
chị đối với Greg như tiếng cười của quỷ ác. 

- Tara! Tara!- Tất cả kết thúc rồi, Greg - giọng chị bỗng trở nên 
nhỏ nhẹ mệt mỏi — Cảnh sát đã biết tất cả. Tôi đã cử Sam mang 
một bức thư cho Jim Galli, cảnh sát trưởng ở Darvin. Họ đang trên 
đường tới đây.Ánh sáng chao đảo, chị để cây đèn chạm xuống sàn. 
- Cảnh sát sắp đến rồi. Đến sáng, anh sẽ được đưa tới, nơi anh cần 
phải tới Greg ạ. Sau song sắt!Hai vai chị rũ xuống, toàn thân 
chị mềm dịu lại. Mọi chuyện đã xong, chị cảm thấy mệt mi rã 
rời. Thấy tình thế thay đổi Greg hành động ngay, y nhảy bổ về 
phía trước. 

- Đừng, Greg, đừng! - Jilly lao vào chắn trước y, nhưng thân thể 
nhỏ bé của ả không cẩn được y. Quảng ả sang một bên, y 
lao vào Stephany. Y đấm văng cây đèn khỏi tay chị. Cây 

đèn đập xuống thảm sàn, vỡ ra và lăn về phía tường để lại sau 
mình những vệt lửa. Những lưỡi lửa bùng to, bắt vào rèm 

cửa, thảm nhà và đồ gỗ. Greg quên tất cả vị khách đêm của 
y đã bị dồn vào góc tường, con đường thoát đã bị ngọn lửa do y 
gây ra và chính y cắt đứt. Chị đứng sát tường, nhìn thẳng vào y 
bằng cái nhìn không chút sợ sệt. Stephany? Vậy thì Tara ở đâu? Óc 
y như vỡ ra. Y nhảy qua vòng lửa tóm chặt lấy chị ấn như đóng 
đỉnh vào tường. Ở sát gần, y nhìn rõ gương mặt ấy. 

- Stephany - Y rít lên - Tara đâu? Cô đã làm gì cô ấy?Một ý nghĩ 
xuyên qua óc y, như tia chớp rạch đêm tối. 

- Cô đã giết cô ấy? Y khó nhọc thốt ra 

- Cô... cô...Phát điên lên, không hiểu mình làm gì, y đấm vào đầu 
chị. Sau đó những ngón tay y chụp lấy cổ họng chị và siết lại. Như 
trong giấc mơ, chị nghe thấy tiếng kêu cứu của Jilly.- AkkaiGần 
như bất tỉnh, mắt vẫn nhắm chặt, Tara cảm thấy thân thể gân 
guốc của Greg rời xa ra. Miệng hớp hớp không khí, chị mở mắt 
thấy Greg đang vật lộn với một thân hình lạ lùng giống như một 
bóng ma. Người đó trần truồng, thân hình đầy những hình vẽ bằng 
đất sét đang cố sức đẩy Greg qua vòng lửa vào giữa phòng. Hai 
người vật lộn, ưu thế khi thuộc người này, khi thuộc người kia. 


Nhưng người thổ dân nhỏ bé không thể là đối thủ của một kẻ to 
lớn, khoẻ mạnh như Greg. Y bắt đầu dồn Cris lại gần chiếc tủ kính 
bày vũ khí. Trong chiếc tủ ấy trước đây Max Harper để những vũ 
khí quý giá nhất của mình. Bằng một động tác nhanh, mạnh, Greg 
nâng bổng và đập người Cris vào cửa kính cửa tủ, sau đó quay anh 
xuống sàn. Khi Cris từ sàn nhổm dậy, y lấy từ chiếc tủ đã vỡ cửa 
ra một khẩu súng. Cris nhìn y không chút hoảng sợ. Tiếng súng 
vang lên đúng vào lúc Cris nhảy lên tiến công và cái thân hình bé 
nhỏ đen đúa nặng nề đổ xuống sàn.Cris nằm soài, máu phụt ra từ 
vết thương to tướng nơi ngực. 

- Cris, không, Cris!Tara lao về phía tấm thân bất động, miệng nức 
nở. Nhưng Greg đã bước ra cản đường chị với khẩu súng trường 
trên tay. Trong mắt y cháy lên ngọn lửa đáng sợ của sự khát máu. 
- Stephany? - Y hỏi với vẻ rất duyên dáng - Cô đấy phải không? 

- Y đưa tay để tóm lấy chị. 

- Lại đây nào, chóng ngoan. Nào, chào anh đi, hôn anh đi chứ!Tara 
ngoắt người bỏ chạy khỏi phòng trước khi Greg tóm được chị. Jilly 
còn lại một mình trong phòng khi Greg lao vào cuộc truy đuổi. Cô 
ả lao tới đi văng, vớ lấy chiếc gối và ra sức dập lửa lúc này đã lan 
khá rộng. Sau một hồi vất vả, ả đã dập được ngọn lửa, nhưng 
những đụn khói dày đặc dâng lên đầy phòng. Jilly quá mải bận để 
ý đến khói. Đến khi chóng mặt, ä nghĩ: “Mình phải thoát khỏi đây 
thôi” thì đã muộn. Khi ra gần đến cửa, một đụn khói nữa xộc vào 
miệng ả. Jilly xây xẩm mặt mày và ngã vật ra sàn. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 25 


Greg rón rén bước trên cỏ, hệt như người thợ săn đang lên đến con 
mồi. Giờ đây y không còn giống con người nữa. Tất cả những gì 
độc ác nhất, thú vật nhất trong y phát tiết hết ra ngoài lấn át tất 
cả. Y chỉ còn là một loài dã thú đang dõi theo con mồi. Những bản 
năng thần kinh của y trở nên đặc biệt thính nhạy. Chiếc mũi đánh 
hơi không phản bội y; y ngửi thấy mùi đàn bà.Y bỗng cảm thấy có 
cái gì đó dưới chân. Y cúi xuống và mấy ngón tay y đụng phải 
chiếc giày của Tara. Có lẽ khi chạy trốn, chị đã đánh tuột nó. Greg 
nhặt chiếc giày, đút vào túi như một chiến lợi phẩm, miệng mỉm 
cười với ý nghĩ đó. Y tiếp tục tiến, hi vọng tìm thấy Tara ở đầu kia 
sân. Nấp trong cái khe tường mà ban sáng chính Jilly cũng chưi 
nấp vào đó. Tara theo dõi Greg. Chị đợi Greg tiến lại gần. Chị cảm 
thấy cổ mình rất đau sau khi bị Greg bóp. Tim chị đập thình thịch 
trong ngực mạnh đến nỗi chị tưởng như tiếng của nó vang đi trong 
đêm tối như tiếng chuông đồng hồ thành phố. Tara căng tất cả các 
dây thần kinh của mình lên cố gắng không động đậy. Chị chỉ có 
một ưu thế nhỏ. Trước khi đuổi theo, Greg đã vớ lấy chiếc đèn pin 
trong phòng khách và giờ đây chị nhìn thấy ánh sáng lấp loá của 
nó mỗi khi y soi vào góc tối nào đó mà y nghĩ chị nấp. Nhờ đó, chị 
luôn xác định được vị trí của y. Chị hi vọng có thể lấn trốn được 
cho tới lúc có sự trợ giúp từ Darvin. Ở đó có Jim Galli. Lẽ ra ông ta 
phải có mặt ở đây rồi. Sam không thể phụ lòng tin của chị được. 
Chị biết Sam trung thành với mình vô hạn, cũng như Cris. “Nhưng 
ngay cả người trung thành nhất cũng có thể thất bại”. 

- Tara nghĩ. Tim chị thắt lại khi nghĩ đến cảnh Cris bị Greg 
bắn. Nếu cảnh sát không đến, một mình chị sẽ phải đối mặt 
với kẻ tử thù của mình và với Jilly, người giờ đây khó có thể coi là 
bạn chị. Hơn nữa, chị cũng phải chăm lo đến sự an toàn của Katie, 
sau khi thuốc ngủ hết hiệu lực.Greg dò xét kỹ lưỡng từng ngôi 
nhà trong sân, rọi đèn vào từng ngóc ngách có thể ẩn náu. 


Thần kinh căng thẳng của y phản ứng với bất kỳ tiếng động nào 
trong bóng tối. Y chỉ bật đèn khi thật cần thiết vì hiểu rằng đối với 
con mồi đang ẩn náu đâu đó, ánh đèn có thể là tín hiệu báo y đang 
tiến lại gần.Khi vòng qua một góc nhà, y va đầu vào các con thú 
bắn được từ ngày hôm trước. Y vội nhảy lùi lại. Mặt y đầy mùi 
máu và điều đó lại làm bùng lên trong y một cơn khát máu mới Lại 
vòng qua một góc nhà nữa. Greg nghe tiếng sột soạt khẽ ở phía 
bên phải. Y bắn ngay một phát ở tầm ngang đùi, nhưng không thấy 
có gì khác lạ tiếp sau đó cả. Chắc là một con vật nào đó - Greg 
nghĩ. Nếu đó là người thì phải nghe có tiếng ngã rồi. Loanh quanh 
ở chỗ đó y nhận thấy mình đang ở cạnh gian nhà để máy phát 
điện. Y lập tức hiểu tại sao Eden lại chìm trong bóng tối: máy phát 
đã bị tắt! Y mỉm cười đắc thắng, rồi xoay nút khởi động, lập tức 
ánh sáng của mấy ngọn đèn pha phá tan bóng tối chung 
quanh.Trong chỗ nấp của mình, Tara hết sức kìm không để 
những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra. Giờ đây, chị và cả khu 
nhà ở trong tay hắn. Ánh đèn soi sáng mọi thứ như giữa ban ngày. 
Trong cơn kinh hoảng, chị vội lao khỏi chỗ nấp, cố chạy thật xa 
trong khi Greg còn chưa kịp mò tới chỗ chị. Nhưng Tara đã chậm 
chân. Greg đã nhận thấy hành động của chị và y lập tức lao theo 
như một con chó săn thuần thục. Nghe tiếng chân nặng nề, dồn 
dập của y. Tara lao về phía vườn, nhào xuống phía dưới và lăn 
trên cỏ và lăn vào bụi hoa hồng rậm rạp gần nhất. Những khóm 
hồng được tỉa tót khó có thể là nơi ẩn náu, nhưng giờ đây những 
cành vươn cao của chúng tạo thành những chỗ tối lem nhem có 
thể nguy trang được cho Tara. Tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân 
của Greg. Tara cố gắng luồn vào giữa những chỗ rậm rạp nhất, 
răng cắn chặt để khỏi bật kêu vì những chiếc gai hồng sắc 
nhọn. 

- Stephany! Máu như ngưng đọng lại trong các mạch máu của 
Tara. 

- Stephany! - Đó giống như tiếng gào của một con thú. Tara dán 
chặt mình xuống đất 

- Mày ở đâu, đồ rác rưởi? Tao không còn cách nào khác là phải kết 
liễu đời mày.Phải nằm im không động đậy, Greg vẫn gọi.- Đủ rồi, 
Stephany. Đừng có mà ngu ngốc như thế. Tao biết mày đang ở đây, 
và mày biết tao sẽ tóm được mày. Mày còn trốn gì nữa? Mày đã 
hành động như một con lợn tồi tệ nhất và mày sẽ phải trả giá vì 
điều đó. Mày đã buộc tao phải nổi giận... nghe không... rất tức 
giận.Tara đang nghe giọng của một kể cuồng. Bị nỗi sợ hãi xâm 


chiếm, chị cảm thấy trong mình yếu đi một cách đáng sợ. Lần đầu 
tiên lòng dũng cảm rời bỏ chị. Chị không còn động đậy được nữa. 
Chỉ cần Greg tìm kỹ một chút, chị sẽ không tài nào thoát khỏi tay 
hắn. Greg dừng lại trên lối đi giữa vườn và lại cất tiếng gọi. Lần 
này, tiếng gọi của y đe doạ hơn. Tara nghe thấy tiếng hắn lên đạn 
cắc một cái. Tara lạnh người hay là y đã nhìn thấy? Nhưng chị 
không dám ló đầu lên để kiểm tra xem có đúng vậy không. 

- Mày ra ngay! - Greg gầm ghè - Mày không thoát nổi đâu. Tao sẽ 
tóm được mày. Lần này tao không để tuột đâu.Bỗng y quay người 
chạy về phía khu chuồng ngựa. Tiếng chân của y vang lên trên 
đường dẫn về phía đó. Sợ bị bẫy, Tara thận trọng ló đầu lên. Chị 
nhìn thấy bóng Greg đang xa dần. Khi y vừa khuất bóng vào sau 
cửa chuồng. Tara quyết định lợi dụng thời gian y không kiểm soát 
khu vườn không để phí một giây, chị bật dậy lao dọc theo 
những bụi hồng rậm rạp vào sâu trong vườn, cố gắng rời xa ngôi 
nhà sáng đèn tới chỗ chị có thể ẩn mình vào bóng tối dày đặc hơn. 
Hành động của Greg làm Tara thấy khó hiểu. Nhưng bỗng chị lại 
nghe thấy tiếng gọi của y, mỗi lúc một to. Lát sau, chị nghe có 
tiếng chân ngựa bước. Greg dẫn theo một con ngựa! 

- Mày nghe tao nói không, Stephany? Giờ thì tao nắm được mày 
trong tay rồi. Tao dắt theo con ngựa yêu quý hôi thối của mày đây. 
Tao sẽ đếm đến mười. Nếu mày không chịu ra, tao sẽ bắn con vật 
này. Mày nghe không, tao sẽ bắn con khốn nạn này.Tiếng cười 
khùng khục của Greg vang vọng khắp nơi. Tara nhìn thấy y đi 
dọc theo vườn hoa, tay đắt con ngựa King. Tới chỗ sáng trước ngôi 
nhà, y bắt đầu đếm. 

- Một... hai... ba...Ẩn mình trong bóng tối dày đặc của khu vườn, 
Tara cắm thấy cảm giác cay đắng của thất bại. Chẳng phải y 
thông minh gì, nhưng y quá khôn lỏi và độc ác so với chị. Con 
King rống lên những tiếng khắc khoải, lo lắng. Ngoài chị và Cris, 
chưa có ai chăn dắt con King nên việc bị một kẻ lạ dắt đi giữa đêm 
tối thế này làm nó rất khó chịu.- Bốn... năm... sáu... bảy...Tara 
đứng dậy và đi lại phía Greg. Chị chẳng còn hy vọng vào đâu được 
nữa. Chị đã thua cuộc, Greg đã nhìn thấy chị. Nụ cười đắc thắng 
nở ra trên mặt y. Y thôi đếm và nhìn Tara đang bước lại gần, 
miệng vẫn mỉm cười đểu cáng. 

- Lại đây - Y nói nhẹ nhàng - Tao muốn mày tự đi thẳng đến đây. 
Chân Tara như có đá đeo. Chị khó nhọc cất bước, Greg nhìn chị 
như một con mèo khổng lồ cho đến khi chị dừng lại ngay trước 
mặt và nhìn vào đôi mắt sáng màu trong có ngọn lửa đáng sợ của 


y. 
- Đấy như thế mới là biết điều chứ - Greg nói nhỏ - Mày phải biết 
luôn luôn vâng lời chồng chứ, đúng không? Tara đứng gần đến nỗi 
dường như cả thân thể chị cũng cảm được cái bất bình thường của 
y, xuyên thấu tâm địa đen tối và trống rỗng của y. Con ngựa vẫn 
rùng mình dưới bàn tay cứng của Greg. Nhưng chẳng hiểu sao 
Tara không thấy sợ. Lần đầu tiên sau tai nạn đáng sợ, chị có cảm 
giác rằng chị nhìn đúng bản chất của y tỉ tiện rỗng tuếch, chỉ 
mạnh mẽ trong cơn khùng giận. Vẻ khinh bỈ trong ánh mắt chị thôi 
thúc y hành động. 

- Tao sẽ giết mày, Stephany. Tao không thèm đùa. Mày sẵn sàng 
chết chưa? Mày đã viết di chúc rồi chứ? Đây, đây là món quà của 
người chồng yêu thương và goá vợ sầu thảm của mày!Với vẻ 

nôn nóng, y nâng khẩu súng chĩa thẳng vào mặt Tara, miệng 
cười đều giả.Nhưng đúng vào lúc Greg đã bắt đầu kéo cò thì khẩu 
súng bật văng khỏi tay y. Con King đã nhảy chồm lên dùng hai 
chân trước đạp văng khẩu súng. Một tiếng nổ vang lên, phát đạn 
bay vào trong vườn. Tiếng nổ lại làm con King đứng lên lần nữa và 
đạp vào người Greg. Y ngã lăn ra. Hăng máu, King lại đạp cho 
Greg một cú nữa, như muốn đóng đỉnh y xuống đất. 

- Stephany! Gọi nó lại đi! Bảo nó thôi đi! 

- Tiếng kêu thất thanh của Greg có thể làm cho con vật hung đữ 
hơn nữa. Hiểu điều đó, Tara vội vàng gọi: 

- King!Đã chồm hai chân trước lên không khí, con vật vẫn nghe lời 
chị. Nó chững lại rồi hạ nhẹ hai chân bên cạnh cái hình người nằm 
soãi trên mặt đất. Sau đó, như để thế hiện cá tính của mình, nó lại 
nhảy dựng lên, cất tiếng hí đắc thắng chói tai rồi nhẹ nhàng phi 
đi.Hầu như không còn khả năng cảm nhận gì nữa, Tara đứng theo 
dõi Greg lúc này đang cố đứng dậy. Y nhăn nhó vươn thẳng tấm 
lưng bị ngựa đập rất đau rồi dán mặt nhìn Tara, miệng thở nặng 
nhọc. 

- Cô trở về làm gì, Stephany? Tại sao cô lại cướp Tara của tôi? 

- Y bỗng mỉm cười giảo quyệt - Tôi phải giết cô, cô cũng hiểu điều 
đó.Tara lấy hết sức nói giọng thật bình tĩnh. 

- Greg, anh hãy nghe tôi. Cảnh sát sắp tới đây. Anh chẳng thoát đi 
đâu được đâu. Họ đã biết về anh tất cả, dù anh có lấn trốn thế nào 
thì rốt cuộc họ sẽ cũng bắt được. Mọi việc kết thúc rồi Greg ạ. Kết 
thúc rồiIGreg nhìn chị như một kể thù. Tara hiểu rằng y 

hầu như không nhìn thấy và không nghe chị nói! Lời nói của chị 
không đến được trí não y. 


- Đã đến lúc kết thúc trò chơi - Greg như nói với chính mình.Tara 
lại cảm thấy buồn nôn vì hoảng sợ. Chị thấy y vươn tới định tóm 
lấy chị. Chị vội bổ chạy, nhưng mới được vài bước thì Greg đã 
đấm chị một cú rất mạnh từ phía sau, làm chị ngã nhào xuống cái 
bể bơi mà nãy giờ họ đứng ngay trên bờ. Khi ngã, giống như trong 
giấc mơ, Tara thấy lại cảnh tượng khủng khiếp của lần ngã 
xuống đầm lầy. Thân thể cũng nặng như chì. Cũng như có bàn 
tay ai đó kéo chị xuống dưới, sâu mãi... sâu mãi... sâu mãi... chị 
hoảng hốt, hai lá phổi như nổ tung. Nước vào đầy miệng lúc này 
đang mở ra trong một tiếng thét vô thanh.Bỗng như một phép 
mầu, trong tiềm thức chị hiện ra những cảnh chị bơi lội ở đảo 
Orphey, những bài dạy bơi của Lissie và những tiếng đồng hồ lặn 
ngụp đầy hạnh phúc với Dan. “Mình biết bơi!”. - Chị kêu thầm. Co 
người lại Tara lật ngửa và đạp vào kẻ đang bám theo mình. Mặc 
dù sức cản của nước làm giảm nhẹ cú đạp. Tara vẫn cảm thấy 
chân mình chạm vào bụng Greg. Cánh tay đang ghì chị như một cái 
ngoạm nới lỏng ra. Tara giằng ra và vọt khỏi Greg, hai tay guồng 
nước tới tấp. Còn một chút nữa thôi chị sẽ chạm thành bể và thoát 
hiếm. Nhưng đang lúc đó một cánh tay mạnh mẽ tóm lẫy chị và 
giật ngược trở lại. Ôm lấy đầu và thân hình chị, Greg dìm chị 
xuống nước. Tara chống cự tuyệt vọng, giãy giụa điên cuồng trong 
tay hắn cho đến lúc một chị quay lại đối mặt với y. Greg hơi sững 
lại, vẻ điên khùng độc ác trên gương mặt y bỗng thay đổi. Cuộc 
vật lộn dưới nước đã xoá hết lớp hoá trang nãy giờ làm 

rõ gương mặt Tara. 

- Tara! - Greg kêu như khóc - Tara! Ôi, anh tưởng đã mất em!Y ghì 
chặt chị vào thành bể và hôn như mưa lên mặt chị. Tara kinh hãi 
lắc đầu lia lịa để tránh những cái hôn đầy dục vọng kinh tởm của 
y. Hai người giẳng co bên thành bể một lúc lâu. 

Bỗng có tiếng súng nổ và tiếng kêu của Greg bật lên ngay sau đó. 
Phát đạn bắn vào lưng hất hắn ép vào Tara mạnh đến mức chị 
ngạt thở 

.- A-a-a-a-al 

Gào lên vì đau, Greg oằn người ra sau, hai tay chấp chới đập nước. 
Trông y giống con cá mắc câu đang quẫy trong nước.Sững sờ, Tara 
kinh tổm nhìn máu loang ra pha lẫn vào nước trong bể, ngẩng lên, 
chị nhìn thấy Jilly đứng trên bờ cách đó mấy mét với khẩu súng 
còn toả khói trên tay. Ả không động đậy, mặt ảẳ vô cảm. Dường 
như Jilly không nhận thức được điều ả vừa làm.Greg ngoi lên ở 
một bên góc bể và nhoài vào bờ. Y quạt nước bằng một tay, cánh 


tay kia soãi ra bất động. Y bám được vào thành leo lên.Tara nhìn 
thấy vết thương to tướng trên vai y đang phụt máu. Y lảo đảo 
đứng lên rồi hầu như gập người làm đôi, y chệnh choạng 
chạy về phía sau của ngôi nhà.Tara cũng run rẩy leo lên bờ. Chị 
cũng há miệng thở gấp gáp. Khi hồi lại một chút, chị nhìn quanh 
và lại thấy Jilly vẫn đứng cầm khẩu súng hệt như khi vừa bắn 
xong. Tara khó nhọc bước lại, nhẹ nhàng gỡ khẩu súng ra và ném 
mạnh nó xuống hồ. Sau đó chị ấn Jilly ngồi xuống cỏ, hệt như làm 
với một đứa bé. 

- Cậu hãy ngồi dậy - chị nói - đừng đi đâu cả. Tôi sẽ trở lại.Rồi 
nhăn nhó vì đau, chị chạy theo Greg. Trên đường chạy y để lại 
những vệt máu dài. Vừa vòng qua góc ngôi nhà, Tara đã hiểu y 
định đi đâu. Trong ánh trăng, chị nhìn thấy ngôi nhà để chiếc 
máy bay nhẹ để dùng trong những trường hợp cấp bách. Chị 
nghe thấy tiếng khởi động động cơ rồi chiếc máy bay nhỏ từ từ lăn 
ra con đường dùng làm đường băng cất cánh.Không hiểu chính 
bản thân mình. Tara leo lên phía trước. Chị nhìn thấy qua lớp kính 
buồng lái hình người ướt át đẫm máu. 

- Greg, Greg đừng bay! Anh không lái được nữa đâu!Chiếc máy bay 
vẫn tiếp tục lăn bánh, khi đảo bên này, khi đảo bên kia. Tara chạy 
bên cạnh van xin kể đang ngồi trong đừng cất cánh. Chị không 
hiểu y có nghe thấy hay không? Nhưng khi chiếc máy bay tăng tốc 
lấy đà y có quay đầu nhìn. Tara bị bỏ lại sau nhưng chị vẫn tiếp 
tục chạy theo, miệng thở làn bụi do máy bay bốc lên. Rồi chị dừng 
lại bất lực nhìn chiếc máy bay ngóc đầu lắc lư bốc lên không 
trung.- Greg! Greg! Anh không cần phải chết! Greg!Đó là tiếng kêu 
vĩnh biệt của Tara. Chiếc bay nhỏ bốc lên bầu trời đầy sao. Một lát 
sau, không thể phân biệt được nó giữa các vì sao nữa, nhưng 

tiếng động cơ vẫn còn nghe rõ. Tara căng thẳng lắng nghe. 
Rồi điều chị lo sợ đã xảy ra: thoạt tiên là tiếng khục khặc của động 
cơ, sau đó là tiếng rít ngày càng to. Chiếc máy bay mất độ 
cao lao nhanh xuống dưới.Tara đứng im tại chỗ, nghe tiếng máy 
bay đâm ầm xuống đất và thấy một quả cầu lửa bùng lên. Cảnh sát 
trưởng Jim Galli ân hận là mình lại nghỉ đúng vào tối hôm đó. Đã 
lâu cảnh sát mới có dịp để hành động nhanh chóng, mạnh mẽ vậy 
mà nó đã lỡ mất. Dù sao, ông ta cũng phẳn ứng lập tức khi nhận 
được bức thư của Tara. Ông ta hiểu Tara hoàn toàn đúng khi muốn 
ông ta đích thân chỉ huy vụ này. Đọc thư, chắc chẳng ai trong số 
cấp dưới của ông ta chịu tin, hơn nữa đằng nào cũng phải có lệnh 
của ông ta họ mới hành động trong những trường hợp như thế 


này. Chắc ông ta sẽ phải ân hận mãi mãi vì tận sáng hôm sau, 
người của ông mới có thể tới Eden, khi chẳng thể làm gì được nữa. 
Và thêm vào đó, thay cái khoan khoái được bắt Greg Marsdan, ông 
ta buộc phải làm một công việc không mấy dễ chịu là xem xét cái 
thây cháy sém, biến dạng đến kinh tổởm của y. 

Một cảnh sát dẫn Jilly ra khỏi nhà đưa lên chiếc xe cảnh sát để 
đưa về Darvin. Lúc đã ngồi vào xe, Jilly ngoái lại nhìn khu trại 
rộng lớn, nơi những ngày đẹp đẽ nhất và cả những ngày đen tối 
nhất trong đời ä đã trôi qua. Cuối cùng Jilly nhìn Tara đang đứng 
cạnh Jim Galli, ánh mắt giao nhau nhưng mắt họ chẳng nói lên 
điều gì với nhau. Jilly vẫn ở trong trạng thái thẫn thờ mà ẳ rơi vào 
kể từ khi ả bắn Greg. Còn Tara - Chị còn biết nói gì? - Tôi vẫn 
chưa thể tin vào những việc vừa xảy ra 

- Jim nói với tiếng thở dài nặng trĩu - khi tôi nhận được bức thư 
của chị, tôi tưởng là kể nào đó muốn đùa cợt. Có Chúa chứng 
giám, tôi rất tiếc là đã đến muộn. 

- Anh đừng bận tâm làm gì, Jim - Tara nói nhỏ nhẹ - Tất cả đã 
được giải quyết xong xuôi. 

Hai viên cảnh sát khênh Cris trên một cái cáng. Anh rất yếu vì vết 
thương và vì mất nhiều máu. Sam đi bên cạnh cáng. 

- Xin đợi một phút! - Tara nói rồi bước lại nắm lấy tay Cris. Bàn 
tay bất động và lạnh. 

- Anh ta chẳng sao đâu - Viên cảnh sát an ủi chị. Tara nhìn vào 
mắt Cris. Ánh mắt Cris trả lời chị rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Tara cúi 
mình hôn lên trán Cris rồi đứng nhìn người ta nhẹ nhàng đưa anh 
Vào xe. 

- Tôi phải đi cùng họ - Jim nói 

- Nhưng trường hợp cần thiết, chị đã biết phải tìm tôi ở đâu rồi 
đấy.Ông ta lên xe đi khỏi. Tara nhìn theo một lát rồi quay 
xuống chuồng ngựa. Không cần để phải nhắc một lời, Sam 
lặng lẽ thắng yên cương cho con King.Tara cho ngựa đi chậm rãi 
trên đồng cỏ. Cuối cùng chị thấy tâm hồn thanh thắn sau bao 
nhiêu dằn vặt đau đớn. Đó là cái cảm giác của một người vừa 
thoát khỏi cơn bệnh nặng. Cơn bệnh làm cơ thể yếu đi, nhưng 
người bệnh biết chắc là mình đang bình phục. Tara không rõ cái 
linh hồn tội lỗi của Greg sẽ bị đày đoạ nơi đâu, nhưng sự điên 
khùng lạnh lùng, tính khí dữ dội tuyệt vọng của y đã chết cùng y 
và giờ đây chị hoàn toàn tự do. Nhưng chiến thắng của chị đã phải 
trả bằng một giá đắt. Chị đã mất tình yêu của Dan. Số phận thật 
trớ trêu cho chị gặp con người chung thuỷ ấy đúng vào thời điểm 


chị phải chối bỏ ông. 

- Tara cố gắng buộc mình không nghĩ về những gì buồn thẩm. 

- Ý nghĩ của chị hướng về phía tương lai đang chờ đón chị. Rốt 
cuộc chị sẽ có được cái hạnh phúc sống với hai con Sara và Dennis. 
Chị khao khát điều đó quá lâu rồi. Ý nghĩ về hai con khiến lòng chị 
ấm áp lên nhưng lại trào nước mắt. Cần phải để sự kiện đó diễn ra 
ở đâu nhỉ? Tara sung sướng lựa chọn trong đầu cái phương án 
cho cuộc gặp gỡ đó. Chị gạt hết phương án này đến phương 
án khác, cần phải chuẩn bị cho kỹ sao cho mọi chuyện phải diễn 
ra một cách tuyệt vời.ChỈ có một điều rõ ràng. Bây giờ không gì có 
thể ngăn cần chị trở lại với cuộc sống của Stephany Harper. Chị sẽ 
trở về với quá khứ, nhưng sau tất cả những gì chị đã chịu đựng và 
học hỏi được, chị đã trở nên mạnh mẽ sáng suốt hơn nhiều. Chị 
không còn là Stephany trước kia luôn luôn lo ngại một cái gì đó, 
luôn luôn sợ bị đánh lừa nữa. Và không bao giờ chị trở thành mồi 
của một gã đàn ông nào nữa. Chị sẽ đứng vững trên đôi chân 
của mình, sẽ tự quyết định mọi việc trong cuộc đời và sẽ trông cậy 
vào sức lực kinh nghiệm của chính bản thân mình. “Về quá khứ 
thế là đủ. Mình sẽ có tương lai”. Chị nghĩ.Có tiếng động gì đó xa 
xăm chầm chậm xuyên ngang những ý nghĩ mơ màng của chị. Tara 
ngạc nhiên lắng tai nghe tiếng động cơ máy bay mỗi lúc một gần 
lại. Chẳng lẽ lại... Không, chị không dám tin vào tình yêu mà chị 
đã gạt bỏ một cách phũ phàng lại có thể tha thứ cho chị và kiên trì 
tìm kiếm chị. Hay cánh nhà báo? Dĩ nhiên là không. Mặc dù chị đã 
biết câu chuyện này có thể là một vụ xì căng đan báo chí 
rất lớn, nhưng chị cũng không tin là đám phóng viên chuyên săn 
lùng xì căng đan lại có thể vượt một chặng đường dài như thế để 
đến đây. Tara cau mày phi ngựa trở về. Chiếc máy bay đã đến gần. 
Tara trao ngựa cho Sam. Chị muốn nhanh chóng biết vị khách 
không mời mà đến kia là ai. Chị chạy ra đường băng.Từ trên không 
Dan nhìn thấy hình người chạy về phía trước, nhưng ông không 
phân biệt được đó là đàn ông hay đàn bà. Sự lo lắng và nôn nóng 
làm cho ông cảm thấy đau trong người. Khi máy bay hạ thấp 
xuống gần mặt đất, ông nhìn thấy Tara và hiểu rằng mình không 
lầm, đó chính là Tara, bằng xương bằng thịt, khoẻ mạnh đang 
đứng trên đường băng. Sự nhẹ nhõm đến nhanh đến nỗi ông có 
cảm giác là không điều khiển nổi bản thân mình nữa. Ông lẩy bẩy 
khi đưa tay mở cửa cabin máy bay. Tara lo ngại nhìn chiếc máy 
bay đáp xuống và hãm máy dừng lại. Cánh cửa máy bay mãi không 
mở được. Rồi như trong một cơn mơ, chị nghe những tiếng kêu 


thất thanh vọng từ trong ra: 

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!Cánh cửa bật mở, từ đó, Dennis và Sara chen nhau 
lao ra. “Đây là một giấc mơ” 

- Tara nghĩ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Nhưng một 
sức mạnh vô hình thúc chị lao tới dang tay ôm lấy hai con. 

- Ôi mẹ. Con biết là mẹ còn sống mài! 

- Mẹ, chính là mẹ của con đấy phải không? 

- Các con yêu quý của mẹ! Họ cứ đứng như thế ghì chặt lấy nhau. 
Nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt họ. 

“Mình là người thừa. Họ chẳng cần mình” - Ý nghĩ đó loé trong 
đầu ông. Không có chỗ cho ông giữa người mẹ và những đứa con. 
Dan lúng túng đứng cạnh máy bay, và những lời vĩnh biệt đã hiện 
ra trong đầu ông.“Vĩnh biệt mãi mãi, trong khi em còn sống. 

- Ông sẽ nói như thế - Giờ đây, khi em bình an, và mọi chuyện 
đều tốt đẹp...”. 

- Ôi, anh Dan! Tiếng kêu đó xua tan tất cả những nghi ngờ và 
buồn thẳm trong ông. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 26 


Ngôi nhà lớn màu trắng đỏm dáng đứng trên mỏm núi đá nằm ven 
bờ Thái Bình Dương gợi cho người ta liên tưởng đến một con tàu 
đang thả neo chờ đợi. Từ phía bờ biển nhìn vào, tưởng chừng như 
những chủ nhân của ngôi nhà, do mệt mỏi bởi ánh nắng chói 
chang của mặt trời ban trưa, đang nghỉ ngơi đâu đó dưới bóng 
những cây cổ thụ bên bờ hồ nước trong xanh rộng lớn. Tuy nhiên 
suốt từ sáng trên con lộ dọc theo bờ biển, ô tô nối đuôi nhau chạy 
tới gần nhà. Cho tới giờ phút này, cuộc vui đang ở độ náo nhiệt 
nhất. 

- Em có thấy thoải mái không, em thân yêu? 

- Gó thoải mái không ? Chúng mình thử kiểm tra xem nhé. 

- Giá ở đây không đông người thế này thì anh đã kiểm tra ngay 
rồi.Dan Marshall tiếc rẻ đưa mắt nhìn đám khách khứa. 

- Chúng ta bày ra cái trò này để làm gì? Tại sao anh với 
em lại không đến một nơi nào đó mà tổ chức kỷ niệm với nhau, 
chỉ có hai ta thôi? 

- Trời ơi! - Người đàn bà ngồi cạnh chồng giả vờ nghiêm giọng 

- Chẳng nhẽ em vui về với bạn bè, người thân vài giờ đồng hồ mà 
anh cũng tiếc sao? Anh đã chẳng chiếm riêng em cả năm trời rồi 
còn gì? Xấu hổ cho anh quá, bác sĩ Marshall ạ.Thấy mình làm cho 
chồng bối rối, Stephany phá lên cười.- Không, không, vấn đề không 
phải là ở chỗ ấy 

- Dan phản đối - Xin thề danh dự! Chỉ có điều là nếu có thêm một 
ông khách nào đó xông vào bắt tay anh rồi khẳng định rằng anh là 
người tốt số, thì anh sẽ vặn cổ hắn ngay. Xin thề! Không, tất nhiên 
tự anh cũng biết mình đã gặp may 

- Ông vội vàng nói thêm, khi trông thấy Stephany nhướn 
mày một cách tỉnh quái 

- Thế nhưng cứ nhắc đi nhắc lại điều đó để làm gì? 

- Em không biết là anh có vui lòng không, - đột nhiên Stephany 


nghiêm giọng nói, 

- Nếu như em nói rằng người may mắn hơn cả là em. Em không 
tưởng tượng được em sẽ sống thế nào nếu thiếu anh. Bảy năm vừa 
qua thật hạnh phúc đối với em.Dan nhẹ nhàng chạm tay vào vai vợ 
và cảm thấy hơi ấm của thân thể chị qua làn vải mỏng. Mùi nước 
hoa của chị thoang thoảng, tự đáy tâm hồn ông dấy lên những 
tình cảm thật dịu dàng.Em ơi, hay là ta... 

- Con không làm phiền ba mẹ chứ? Con thật không muốn 
mang tiếng là thằng con riêng hay ghen. 

- Ô Dennis, con đấy à? 

- Stephany thở phào rời Dan ra 

- Lúc nào con cũng xuất hiện không đúng chỗ, đã đến lúc con phải 
hiểu điều đó rồi đấy. 

- Sao mẹ lại nói thế, mẹ yêu quý? Con lúc nào cũng trung thành với 
chính mình. Con vẫn làm cho ba mẹ thất vọng, có phải thế không 
ạ? 

- Chính thế! - Stephany gật đầu - nhưng chẳng nhẽ hôm nay con 
cũng làm thế hay sao? 


Trong cuộc chiêu đãi trọng thể vào loại bậc nhất trên bán cầu, 
kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ tìm được cơ 
hội ngồi riêng một chút với chồng!... À, thế Sara đâu rồi? sao con 
không tháp tùng chị? 

- Con có phải là vệ sĩ của chị ấy đâu? - Dennis lầu bầu, nhưng hiểu 
là mẹ nhắc khéo mình nên bỏ đi. 

- Mấy đứa trẻ thật không dễ bảo, - Stephany quay lại phía Dan với 
nụ cười của người có lỗi 

. Chúng nó đâu còn là những đứa trẻ - Dan phản đối - 
Chúng thành người lớn cả rồi. “Em bỏ được cái lối đối xử với 
Dennis như với con nít sớm chừng nào thì nó càng chóng chững 
chạc ngày ấy” 

— Dan định nói thêm câu đó nhưng thấy trên trán Stephany lờ mờ 
mấy nếp nhăn lo lắng, ông lại thôi. Ông không muốn Stephany mất 
vui trong ngày kỷ niệm của họ. Ông cầm tay chị, nâng lên môi, hôn 
vào những móng tay tô màu: - Người nào có ý định làm tình với vợ 
mình ở chốn này quả là một người may mắn. Thật là một thiên 
đường.Stephany đưa mắt nhìn quanh. Dan nói đúng, khu 
vườn họ đang ngồi quả là có một vẻ bí hiểm lạ lùng. Những cây 
cổ thụ sum xuê vươn cành dưới ánh mặt trời, toả bóng râm trên 
bãi cỏ. Stephany biết rõ từng cây và vô cùng yêu quý chúng. Chị đã 


dùng hết sức tưởng tượng và trí sáng tạo của mình để biến phong 
cảnh thiên nhiên nơi đây thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự 
một vùng cổ tích với vô số lối đi nhỏ, những ghế đá ẩn hiện, có 
dây hoa hồng quấn quýt xung quanh, càng về chiều càng toả 
hương làm ngây ngất lòng người. Đâu đó nghe tiếng đài phun 
nước róc rách khe khẽ, cùng với tiếng sóng biển ì ầm đánh vào 
vách đá ở phía dưới. Đằng trước nhà, hồ nước xanh ngời lên thấp 
thoáng sau những hàng cây. Nếu quên đi đám khách khứa sặc sỡ 
trong những bộ quần áo mùa hè, có thể nghĩ rằng Stephany và Dan 
là đôi tình nhân mới lạc vào chốn thiên đường. 

- Vâng, đúng là chúng ta đang ở trên vườn thượng giới - Stephany 
khẽ nói.Chị ngả người vào vai chồng. Dan ôm vợ vào lòng và bắt 
đầu hôn. Nhưng ông vội buông chị ra, mắt nhìn đâu đó qua vai 
Stephany. 

- Hãy can đảm lên, em yêu quý -. Dan thì thầm - Chúng ta lại sắp 
sửa bị tấn công rồi. 

- Bi! Rina! - Stephany mừng rỡ reo lên 

- Cháu rất mừng vì được gặp cô chú! Thế mà cháu cứ lo là cô chú 
sẽ không đến. 

- Sao lại thế, lẽ nào cô chú lại quên được ngày vui của cháu! 

- Bill cảm động kêu lên - Có điều chú giờ đã có tuổi rồi, đâu có thể 
chạy bán sống bán chết từ sáng để đến nhà cháu được. 

- Cháu đừng nghe ông ấy! - Bà Rina xen vào - Ông ấy lật đật đến 
sớm, nhưng cuối cùng hoá ra lại đến muộn quá. Xin chúc mừng các 
cháu. 

- Cảm ơn bà Rina - Dan cười lớn 

- Rất hân hạnh được gặp Bill - Dan cầm bàn tay già nua của Bill 
và chân thành lắc mạnh. 

- Thế là ông đã quyết định rằng hãng có thể vắng ông một ngày ư? 
- Ông nheo mắt hỏi trêu.- Thế nào, anh định sa thải tôi hả? 

- Bill đí ngón tay vào trán Dan - Xin anh biết cho, hãng 

“Harper Mining” còn lâu mới thiếu tôi được. Người duy nhất 
có thể đuổi tôi và có thể làm việc không có sự giúp đỡ của tôi là bà 
giám đốc hãng - vợ anh. 

- Thôi, thôi, chú Bill - Stephany vội vàng vui vẻ dàn hoà. 

- Chú đã biết là cháu không có ý định chia tay với chú. Thậm chí 
cháu chưa bao giờ có ý định đó. Tuy nhiên chúng ta đã miệt mài 
làm đêm làm ngày ở hãng thì đến ngày nghỉ phải xả láng một tí 
chứ. Hơn nữa hôm nay lại là ngày vui của cháu.Bill kéo Stephany 
lại gần và hôn lên trán chị: 


- Cháu muốn xoay bác thế nào thì xoay, Stephany ạ, cháu biết rõ là 
phải làm gì. 

- Ông quay sang với Dan như để làm lành - Cô ấy bao giờ cũng thế 
đấy, ngay cả ngày bé cũng vậy... Stephany, hôm nay cháu đẹp lắm, 
lộng lẫy quá - Ông âu yếm nói tiếp 

- Thật khó tin rằng hai đứa nhãi mà bác gặp ở ngoài kia, lại là con 
của cháu. 

- Đúng - Dan khô khan đáp lời - Dennis là anh bạn trẻ tuyệt vời 
luôn luôn theo kịp gót thời đại. Chúng tôi thường xuyên không biết 
mấy giờ đêm thì nó mới về nhà. Đám thợ may ở New 

York, Luân Đôn và Rôma làm việc không kịp để gửi quần áo mốt 
cho nó. 

- Thế còn Sara? Công việc của nó thế nào? - Rina hỏi. 

Stephany cười rạng rỡ. 

- Sara không hề thay đổi - Việc gì nó cũng cho là quan trọng. Nó 
đang chọn đường đi cho mình. 

- Nhất định là nó sẽ tìm được! - Bill khẳng định - Nó bao nhiêu 
tuổi rồi nhỉ. Hai mươi hai hay là hai mươi ba? Biết đâu nó lại theo 
chân mẹ? Như bông hoa nở muộn rực rỡ khoe hương sắc với đời. 
Một người hầu bê chiếc khay tới. Rượu sủi bọt trong những chiếc 
cốc lấm tấm những giọt nước như mồ hôi ở bên ngoài. Dan trịnh 
trọng đưa cho từng người những cốc sâm banh ướp lạnh.Ông cầm 
tay Stephany nói: 

- Xin chúc mừng những bông hoa nở muộn! Và nếu đó là mùa hè 
của phụ nữ thì tôi mong muốn rằng mùa đông sẽ không đến bao 
giỜ. 

- Xin chúc mừng hạnh phúc của Dan và Stephany! 

“Chẳng nhẽ cuối cùng ta đã gặp may? 

- Stephany thẫn thờ nghĩ - sau bảy năm chung sống với chồng, ta 
có thể nói rằng ta hoàn toàn tin tưởng anh ấy và yên tâm về tương 
lai được chăng?” Bỗng một nỗi sợ hãi cháy bỏng xâm chiếm 

tâm hồn chị. Mọi thứ trước mắt dường như bốc lửa. Chị 
cảm thấy mình sắp ngất, liền bíu chặt lấy Dan. Ông vội 
vàng nắm tay chị. 

- Không, không, em không làm sao đâu - Cố nén cơn chóng mặt, 
chị trả lời những câu hỏi rối rít của Dan 

- Tại nóng quá đấy anh ạ.Một lúc sau Stephany đã trấn tĩnh, khoác 
tay Rina, dẫn bà theo lối đi có hàng cây ra bờ hồ, nơi bữa tiệc 
chiêu đãi trọng thể sắp bắt đầu. Hai người đàn ông đi đằng sau họ. 
Bill cất tiếng phá sự im lặng: - Anh không quên chuyện gì sẽ xảy ra 


vào thứ hai tới chứ? 

- Không - Dan hít mạnh. 

- Trước khi rời nhà đến đây, tôi còn nhận thêm một tin xấu nữa, vì 
nó mà tôi đến muộn. Nhưng tôi sẽ báo cho Stephany biết tin này 
vào thứ hai. Khi cô ấy tới Sở. Còn sau đó thì... Anh nghĩ thế nào, 
cô ấy có đoán được điều gì sẽ xảy ra không? Cô ấy có nhớ ra hôm 
ấy là ngày gì không?Một phút im lặng 

.- Tôi không rõ. - Dan đột ngột dừng lại dưới một bóng cây đang 
trổ hoa. 

- Sao lại không biết? 

- Ông thử động não một chút, Bill ạ - Dan trả lời gắt gỏng không 
ngờ 

- Tôi không muốn động đến vết đau của cô ấy, ông hiểu không? 
Tôi cứ chờ để cô ấy tự nói ra, nhưng Stephany không nói gì cả, vậy 
đó. 

- Biết đâu cô ấy quên rồi? - Bill hy vọng hỏi.Dan lắc đầu: 

- Quên thế nào được! - Ông chỉ nói có vậy. 

- Thôi được - Bill nói với vẻ kiên quyết. 

- Trên lý thuyết thì Stephany không điều gì đe doạ. Trên lý 
thuyết.... Bill im bặt giữa chừng. Ông cùng Dan đứng một lúc 
trong im lặng, cảm thấy họ cũng bị ràng buộc bởi những sợi dây 
vô hình của nỗi lo lắng và sợ hãi ngày càng tăng lên. 

- Bill! Dan! Lại đây mau lên! - Giọng nói vui vẻ của Stephany từ 
phía hồ vọng lại 

- Nhanh lên, ai lại bỏ qua bao nhiêu tiết mục hay như thế bao giờ. 
Ngày trải dài lê thê. Bà quản giáo Hughes lê bước dọc theo hành 
lang, sau lưng bà ta là ả tù nhân nổi tiếng ngoan ngoãn mang số 
1930. Ả bê trên tay chiếc khay đựng thức ăn. Ở cuối hành lang, 
một nữ quản giáo khác đang đợi họ. Bà này mở cửa phòng, nháy 
mắt với nữ tù nhân mang số 498 rồi sập cửa, để hai người nữ tù ở 
lại với nhau. Làm sao mà một tù nhân gương mẫu như 1930 lại có 
thể say mê con mụ khốn nạn 498 được nhỉ? Hơn nữa số 498 sắp 
được ra tù rồi 

- Bà quản giáo không thể nào hiểu nổi điều đó. 

- Chị thân mến! 

- Mắt người nữ tù mới vào rân rấn nước.Người bạn gái của ả đỡ 
lấy cái khay, đặt lên bàn rồi lạnh lùng nói: - Vì Chúa, xin cô đừng 
có chảy nước mắt ra. Hay là cô muốn diễn trò cho hai con mụ chết 
tiệt ngoài kia nghe? Người nữ tù trẻ tuổi gieo mình xuống giường 
khóc nức nở: 


- Ôi chị Jilly, em sẽ nhớ chị lắm đấy. 

- Tôi cũng thế, - Jilly trả lời - nhưng không đời nào tôi lại giả vờ 
làm bộ là không muốn ra tù. Thậm chí là vì cô đi chăng nữa. Tôi 
thừa biết là ngoài kia công việc đang chờ tôi... chủ yếu là tôi rất 
nóng lòng gặp một con mụ. - Nói đến đó mắt Jilly sáng lên một 
ánh sáng lạ lùng. 

- Tôi đã mơ ước gặp mụ ta suốt mấy năm. Xin thề với cô là mụ ta 
sẽ chẳng vui mừng vì cuộc gặp gỡ này đâu. Tôi sẽ cho mụ biết tay! 
Jilly cố gắng nói thật nhỏ, nhưng hai bà quản giáo ở ngoài 
hành lang vẫn nghe rõ giọng thì thầm rin rít của ả ta. “Nó cứ rít 
lên như con rắn độc ấy. - Hughes kinh tởm nghĩ bụng - Làm sao 
mà Olivia lại có thể mê nó được nhỉ? Olivia cố gắng trẫn tĩnh: 

- Em không muốn mất chị đâu, Jilly ạ. Chị sẽ đi đâu, làm gì?- Cũng 
chưa biết - Jilly thản nhiên nói 

- Nước Úc rộng lớn lắm, tám hướng bốn phương tha hồ mà đi. 

- Đó chính là điều em sợ đấy! 

- Nỗi đau của Olivia lại bùng lên mạnh hơn, ả gục xuống giường 
trong cơn nức nơ.Jilly lướt ánh mắt nhìn Olivia, nhưng rồi cũng lại 
gần đưa tay vuốt tóc ả: 

- Đừng rống lên nữa, Olivia! - Jilly nói với giọng đe doạ 

- Gô không muốn làm hỏng cuộc gặp mặt của chúng ta đấy chứ? 
Ả đỡ lấy khuôn mặt của Olivia và hôn. 

- Ôi - Olivia thì thầm - Môi chị sao mà dịu dàng thế...Jilly ôm lấy 
cô gái và tặng thêm một cái hôn nữa. Sau đó ả bắt đầu nhịp nhàng 
xoa ngực Olivia, cảm thấy hai đầu vú dần cứng lên dưới tay mình. 
Olivia như chết giấc trong từng cử động của Jilly.“Còn kịp chán, — 
ả nghĩ bụng - Để đến khi nào không còn người chứng kiến chứ 
bây giờ hai con mụ chết tiệt vẫn nghe trộm ngoài kia”.- OK, thôi 
đủ rồi - Người quản giáo thứ hai nói. 

- Tôi sẽ đưa Olivia về, còn chị xem chừng 498 nhé.Còn đang 
mê mẩn tâm thần, Olivia ngoan ngoãn ngồi dậy, bước theo 
người quản giáo như bị say ma tuý. Đến ngưỡng cửa, ả như bừng 
tỉnh mộng, vội vàng chạy bổ vào:- Jilly! 

- Tiếng kêu của ả nghe như một lời van xin.Mặc dù rất thô lỗ, bà 
quản giáo cũng không phải là người độc ác. Bà ta đồng ý chờ thêm 
một vài phút nữa. 

- Olivia, tôi đã bảo cô rồi. Phải chia tay thôi. Tôi được ra tù sau 
bảy năm giam giữ. Còn cô, cô mới chỉ ngồi được có bảy tháng giời. 
Đủ rồi. Tôi chẳng hứa hẹn với cô điều gì đâu. Cuộc sống của tôi, 
tôi phải làm lại từ đầu. Hiện thời thì cô không nằm trong kế hoạch 


của tôi.Người quản giáo thứ hai kéo Olivia đi, tiếng kêu của ä xa 
dần rồi im hẳn.- Mày đúng là con mụ phù thuỷ không sai, Jilly ạ 
- Bà quản giáo Hughges nói - Chẳng nhẽ mày không nói được với 
cái con bò cái ấy vài lời nhẹ nhàng trước lúc chia tay hay sao? 
Jilly không thèm đưa mắt nhìn bà ta. 

- Bà đi đi — Ả nói. 

- Để tôi nghỉ tí. Ả ngồi cạnh bà ta và kéo chiếc khay lại gần. 

- Mày muốn ăn tối hả? Hughes hồi. Bà đưa tay mở cái lồng bàn. 
Trên đĩa có con gà, khoai tây rán và đậu hạt non hầm dừa, tất 
cả đều được rưới đẫm nước xốt. Thức ăn đã nguội nhưng 
trông vẫn còn rất ngon lành. Bà lấy hết sức nhổ toẹt vào đĩa thức 
ăn, rồi đi ra. Đến cửa, bà quay lại nhìn người nữ tù nhân. Mặt Jilly 
trắng bệch ra vì giận dữ. Á lao tới như con mèo dại, nhưng người 
quản giáo đã sập mạnh cửa và cài dây xích. 

- Mày hãy thưởng thức bữa tối đi, 498 ạ - Bà ta nhếch mép cười. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 27 


“Thứ hai, thứ hai... Bắt đầu một tuần lễ làm việc. Phải 

đến Sở thôi. - Stephany nghĩ bụng. 

Chị đang ngồi dưới ánh mặt trời buổi sớm ấm áp và đầy quyến rũ 
- Phải đi thôi, nhưng để muộn thêm năm phút nữa”.Trong cuộc 
sống bận rộn của mình, Stephany chỉ có thể cho phép mình nghỉ 
ngơi một chút dưới ánh mặt trời ban mai, sưởi nắng bên bờ bể bơi 
tuyệt đẹp trước nhà. Vì vậy suốt mùa hè kéo dài và rất nóng bức, 
một buổi sáng chị thức dậy lúc bình minh, khi mặt trời còn chưa 
trút lửa, bơi lội thoải mái trong bể bơi, rồi ăn sáng bên mép nước 
hoặc ở một góc nào đó trong khu vườn do chính chị thiết kế.Eden, 
công viên, vườn thiên đường... 

Những ý nghĩ của Stephany trôi theo dòng quen thuộc. Chị có lý 
không, khi cũng gọi tên ngôi nhà mới của mình là Eden, như tên 
ngôi nhà xưa của cha chị? Nằm trên ghế xích đu Stephany mơ 
màng nhắm mắt nhớ lại ngôi biệt thự xây bằng đá có những ban 
công hình bán nguyệt, với những gallery sang trọng ở tầng hai. 
Ngôi nhà đó đã được xếp hạng trong những danh lam thắng cảnh 
của vùng Bắc Úc. Đồ đạc trong nhà vẫn giữ nguyên phong cách cổ 
điển Anh, gian tiền sảnh lát đá hoa cương và phòng thư viện ốp gỗ 
sồi quả là có một không hai trong toàn bộ nước Úc này. Ngược lại, 
trong vườn lại tập trung đầy đủ các giống cây quý của phương 
Nam. Đặc biệt là vườn hoa hồng nổi tiếng, niềm tự hào của các 
chủ nhân Eden qua nhiều thế hệ. Vâng, đó quả là một ngôi nhà 
đáng giá. Nhưng tiếc thay, đó lại là một ngôi nhà không có 
hạnh phúc. 

Mồ côi mẹ khi còn là một đứa trẻ, Stephany đau khổ vì cô đơn, 
bởi Max Harper, bố chị - một con sư tử trong giới doanh 
nghiệp, ông vua dầu lửa, chủ các mỏ vàng và uran, hoàn toàn 
không để ý đến con gái, mà chỈ tập trung mở rộng “vương quốc” 
của mình. Cô con gái yếu đuối, cô đơn chỉ làm ông bố nhớ về 


người vợ yêu quý sớm qua đời. Ngày bé, chị đã có tất cả mọi thứ 
trừ những thứ mà tiền không mua nổi là tình yêu, sự yên ổn và 
lòng tin cậy. 

Ngày còn thơ ấu, cũng như sau này lớn lên, Stephany bám 
lấy Eden như người chết đuối bám lấy cọng rơm, vì chị chỈ có nó 
là chỗ dựa duy nhất. Eden chưa bao giờ phản bội và làm chị thất 
vọng. Dù chị có đi đâu chăng nữa, đi học ở trường nội trú, đi du 
lịch hay công cán cùng cha, lòng chị vẫn hướng về Eden. Thậm chí 
khi công ty “Harper Mining” đã chuyển về Sydney, Stephany vẫn 
coi mình là người Bắc Úc, cho dù chị rất khâm phục toà biệt 
thự mới mà cha chị cho xây ở bên bờ sông Darling. Nếu 
không kể đến thời gian hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi (lần thứ 
nhất sinh ra Sara, lần thứ hai sinh ra Dennis), có thể nói 
Stephany thường xuyên sống ở toà nhà mới này, thế nhưng mỗi 
khi có điều kiện, chị lại về thăm Eden. Chỉ ở nơi ấy chị mới cảm 
thấy thoải mái và yên tĩnh. Cho đến tận bây giờ... Stephany 
giở mình trên ghế xích đu. “Không nghĩ về điều đó! Không nghĩ 
về điều đó nữa! - Chị ra lệnh cho mình như vậy. - Ta đã bắt đầu 
một cuộc đời khác, tốt nhất là hãy nghĩ về nó. “Ô, Dan!” Stephany 
nhìn chồng qua hàng mi dày: ông cũng nằm trên xích đu, tắm mình 
trong ánh ban mai. Ông đã xen vào cuộc đời chị thật đột ngột, 
giúp chị thoát khỏi cơn khủng hoảng nặng nề và bắt chị tin 
tưởng vào tương lai. Mà điều đó lại xảy ra ở lứa tuổi mà nhiều 
người đàn bà cho rằng đối với họ, tất cả đã kết thúc — Stephany 
náo nức nghĩ. Mặc dù, như người ta vẫn bảo, “cuộc sống ở tuổi 
bốn mươi mới chỉ bắt đầu”.Stephany mỉm cười, đưa tay xoa tấm 
thân chưa có một biểu hiện nào nói lên tuổi tác của chị, và nhớ ra 
rằng, sự gần gũi với đàn ô ông trong mấy năm gần đây đã đem lại 
cho chị một nguồn khoái cảm khôn cùng. Ở toà Eden mới này chị 
thực sự cảm thấy mình đang sống ở thiên đường.Lấy Dan và bắt 
đầu cuộc sống mới, Stephany thấy tin tưởng ở mình hơn, và 
mặc dù muộn mẵn chị vẫn đủ sức để thay đổi nhiều điều. Nói 
chung, từ thuở mười bảy tuổi sau khi cha mất, chị đã làm chủ 
hãng “Harper Mining” khổng lồ với các công ty vệ tỉnh của nó, tuy 
nhiên, cho đến khi đạt được hạnh phúc trong hôn nhân, chị mới 
thực cảm thấy mình là chủ nhân và thực sự muốn lãnh đạo hãng 
theo ý muốn của mình. Trước hết chị xoá bổ bóng dáng của ông bố 
lừng danh bằng cách rời khỏi ngôi nhà xưa. Chị cùng Dan xây tổ 
ấm trên một khu đất mới ven thành phố, trên một mồm đá tuyệt 
vời. Chính tay chị thiết kế ngôi nhà theo phong cách thuộc địa cũ. 


Việc xây dựng ngôi nhà và vườn cây mới chiếm rất nhiều thì giờ, 
cho nên suốt mấy năm qua, Stephany không về thăm ngôi nhà cũ. 
Tuy nhiên, khi đặt tên cho ngôi nhà mới, trong đầu chị chỉ vang lên 
một tiếng “Eden”.Chỉ một tháng trước đây, Stephany mới quyết 
định sửa chữa ngôi nhà cũ. “Không biết bao giờ mới xong đây” — 
Stephany thầm nghĩ. Chị nhổm dậy và chạy sang với Dan. 

- Thế nào, anh chàng ngái ngủ? Dan nhấc chiếc mũ rơm cũ kỹ dùng 
che mặt ra và chỉ mở một mắt: 

- Xin bà đừng quấy rầy tôi, thưa bà Marshall - ông nói nhẹ 
nhàng.Stephany cười khanh khách, ngồi xổm bên cạnh và 
vuốt ve thân thể rám nắng của chồng. Chị nghịch đám lông vàng 
óng trên ngực ông, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên 

da thịt chồng, xuôi dần xuống phía bụng. Dan ngồi bật dậy nắm 
lấy tay chị: 

- Ấy, cư xử cho lịch sự tí chứ! - Ông nhăn nhó - Tốt hơn hết là em 
nhảy xuống nước cho bớt cơn đi. Ở đây có người đang phải chuẩn 
bị tỉnh thần cho một ngày làm việc căng thẳng bên bàn mổ đấy. 
Vừa nói Dan vừa đẩy Stephany đến gần bể bơi. Đứng trên bờ, họ 
giả vờ vật lộn, rồi Dan đẩy vợ xuống nước.Vừa sưởi nắng xong 
nên Stephany thấy hơi lạnh. Chị hụp xuống, ngoi lên há mồm hít 
không khí, vui vẻ bơi qua bờ bên kia rồi quay lại, cho đến khi 
sởn hết gai ốc lên. Bỗng chị phát hiện ra một bóng người 
đang đi qua thảm cỏ xanh đến chỗ họ. Ông già Maytie, quản gia 
lâu năm của gia đình Harper đang đẩy chiếc xe trên có đặt bữa ăn 
sáng của họ. Bữa ăn sáng được dọn ra trên chiếc xe đẩy rất 
cổ, với bộ đồ ăn bằng bạc, khăn ăn bằng lụa trắng như tuyết.- 
Maytie, chúc bác một buổi sáng tốt lành! 

- Vừa leo lên khỏi bể bơi, Stephany vừa kêu lên vui về - giá bác 
đưa cả telephone ra đây cho tôi nữa thì tuyệt quá.Maytie rất 
phẩn đối việc vừa ăn vừa nói chuyện qua điện thoại. Ông 
lạnh lùng đứng ưỡn người một lúc nhưng rồi cũng quay 
vào nhà. Sáng nào cũng lặp đi lặp lại chuyện đó.Stephany quấn 
chiếc khăn tắm, chạy đến với Dan, đứng sau lưng ôm lấy cổ ông, 
cắn nhay nhay vào tai, không cho ông đọc báo. 

- Em lại bắt đầu nữa đấy à? 

- Không đâu - Chị hạ giọng 

- Không phải em, mà là Maytie đấy. Anh phật ý điều gì? 

- Em làm ướt hết báo của anh rồi. Nào đi lại đây. 

- Dan cầm lấy khăn và lau lưng cho chị. Động tác của ông uyển 
chuyển và dịu dàng. 


- Ái chà! - Stephany lim dim mắt khoan khoái - Có lẽ trước khi vào 
ngành y, anh đã từng làm việc ở nhà tắm hơi chăng? 

- Gòn làm cả kẻ trộm, cướp đường và cướp biển ấy chứ. 

- Đồ ngốc! - Stephany phá lên cười 

.- Anh nói thật đấy. Ăn sáng xong, khi uống cà phê Dan bỗng hỏi: 

- Em cảm thấy trong người thế nào hả Stephany? 

- Anh định nói về cái gì? 

- Về cơn chóng mặt hôm qua của em ấy... Em có điều gì lo lắng 
không? 

- Có điều gì đâu! - Stephany vô tư trả lời 

- Em có thấy hối hận vì đã sửa chữa toà nhà ở Eden cũ không? Một 
bóng đen thoáng qua mặt Stephany, nhưng chị trả lời: 

- Đồ là nhà em cơ mà.Dan nghi ngại nhướn mày. 

- Vâng, vâng - Stephany gật đầu 

- Dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là nhà em.Dan cầm tay vợ, chậm rãi 
nói: 

- Anh biết là em rất khó chia tay với quá khứ, nhưng anh muốn em 
tin rằng bây giờ nhà của em là ở đây, ở Eden mới này.Stephany 
ngẩng mặt và âu yếm sờ cằm chồng. 

- Em cũng muốn thế, Dan ạ. Em cũng muốn những bữa ăn sáng chỉ 
có hai chúng ta... Thế nhưng... 

- Giọng Stephany run run.- Đôi khi em có những linh cảm lạ lùng. 
Em có cảm tưởng rằng một tai hoạ nào đó đang đến gần - 
Stephany buồn hẳn đi, mắt chị ngấn lệ 

- Dan ơi, chúng ta đã hạnh phúc biết mấy. Em chỉ sợ có kẻ nào đó 
phá vỡ hạnh phúc của chúng ta.Stephany rùng mình.- Hình như 
có người nào đang nguyền rủa em hay sao ấy 

— Chị mỉm cười yếu ớt và cố gắng trấn tĩnh. 

- Stephany - Dan rụt rè nói - em phải bớt công việc đi và chú ý đến 
bản thân một chút. Và để ý đến anh nữa. Mấy tháng qua em và anh 
chỉ được nghỉ ngơi với nhau có một ngày trọn vẹn, mà hôm đó lại 
có đến hơn trăm rưởi khách khứa!- Dan ơi, chủ tịch “Harper 
Mining” đâu có thể bỏ công việc được! - Gì chứ một ngày thì chắc 
chắn là chẳng sao. Như hôm nay chẳng hạn.Stephany mỉm cười 
đồng ý: 

- Thế anh định làm gì? 

- Thiếu gì kế hoạch! Thực ra anh chỉ muốn ở bên em thôi - Dan nở 
một nụ cười dễ thương 

- Chẳng nhẽ người phụ nữ giàu nhất nước Úc mà không dám 
thỉnh thoảng thưởng cho mình ít ngày nghỉ ư? 


- Thôi được, ta đã thoả thuận thế nhé. Stephany vừa cúi xuống 
để hôn chồng thì chuông điện thoại lại vang lên. 

- Em đừng để ý đến nó. Cho cái hãng của em xéo đi với quỷ sứ 

- Nhưng nhỡ là Dennis hoặc Sara thì sao? Stephany cầm máy. 

Chị nhận ra giọng Bill Macmaster. 

- Stephany phải không? Xin lỗi vì chú quấy rầy sớm thế 
này, nhưng chúng ta đang gặp phải một khó khăn nghiêm 
trọng. Cháu đến ngay Sở bây giờ, được không? 

- Nhưng chẳng nhẽ chú không tự giải quyết được hay sao? Cháu 
đang định nghỉ một ngày 

- Cháu với Dan... 

- Stephany, việc nghiêm trọng lắm.Stephany liếc nhìn Dan, ông sầm 
mặt lại vì hiểu chuyện sẽ kết thúc như thế nào.- Chú Bill, đừng 
làm cháu lo lắng. 

- Tôi nhổ toẹt vào cái lo lắng của cô - Bill nổi khùng 

- Vấn đề này là sự sống còn của cô! Thế nào, cô có đến ngay 
không? 

- Nói rồi ông cụp máy đánh sầm một cái. 

- Cái ông bạn già Bill này!- Dan cáu kỉnh 

- Lúc nào cũng đưa quyền lợi của “Harper Mining” lên trên 
hết.Bước chân vào toà nhà đồ sộ của hãng “Harper Mining” 
Stephany vẫy tay chào bà thư ký. 

- Thưa bà Harper, kế toán trưởng và trưởng phòng châu Âu muốn 
gặp bà. 

- Khi nào các bản báo cáo chuẩn bị xong thì bà mang vào ngay cho 
tôi, Hilary nhé. 

- Stephany ra lệnh.Qua phòng Bill, chị nghe thấy ông già 
đang quát vào máy điện thoại: 

- Nếu cần thì dùng cuốc xẻng đào họ tên chúng lên cho 
tôi. Tôi muốn biết thằng cha nào làm chuyện đó và mục đích của 
nó là gì? Đừng có tự bào chữa nữa! Bill vào phòng làm việc của 
Stephany, tay vung vẩy bản tin tổng hợp. Stephany lập tức đoán 
ngay ra vấn đề. 

- Có kể nào muốn tấn công hãng của ta hả? 

- Đúng thế, hơn nữa chúng giấu tung tích tài lắm. 

- Chú cho rằng chúng hành động thông qua những người mạo danh 
chăng? 

- Có thể. 

- Thế thì ai là kẻ đứng đằng sau lưng chúng? 

- Tại thời điểm này thì ta chưa biết. Nhưng tôi đã huy động các lực 


lượng của ta tập trung vào giải quyết việc này rồi.Stephany trầm 
ngâm nhíu trán lại: 

- Trong khi ta chưa biết được kẻ nào đang dốc tiền mua tín phiếu 
cổ phần của ta, thì chưa thể có các biện pháp để đối phó lại. Tuy 
nhiên chúng ta cần tính toán xem khả năng của chúng ta như thế 
nào.Chị ngồi xuống và ra hiệu cho BilI lại gần. Thế nhưng Bill có 
vẻ ngại ngần. Bước đến bên cửa sổ, ông làm bộ như đang ngắm 
phong cảnh bên ngoài. Một lúc sau ông nói: 

- Cháu đã đọc báo sáng nay chưa? 

- Báo à? Chưa... Bill im lặng lấy từ túi ra một mảnh báo 
gập tư và trao cho Stephany. Chị lập tức hiểu ra ông muốn nói 
gì. 
- Ö không, Bill, đừng... 

- Cháu cần phải bình tĩnh chịu đựng, cô bé ạ. Phải đánh 
trả hết mình. Đó là lối thoát duy nhất.Stephany giở mảnh báo. 
Trong mục “những chuyện đồn đại” chị thấy chính cái điều mà 
chị sợ nhất.“Một trong những sự kiện bí hiểm nhất xảy ra ở nước 
ta trong vòng mấy năm gần đây sắp sửa đi vào đoạn chót, bởi vì 
hôm nay Jilly Stuart sẽ được ra tù. Dân chúng Sydney có lẽ vẫn còn 
nhớ bảy năm trước đây chị ta bị xử theo hai điều luật: vì âm mưu 
giết người và tội giết người không cố ý.Toà đã chứng minh rằng 
Jilly Stuart có tham gia vào vụ hãm hại Stephany Harper - người 
thừa kế của một vị vua dầu lửa, lúc đó là bạn gái thân thiết của 
mình. Chị ta cũng bị buộc tội giết chồng của Stephany Harper, 

cầu thủ quần vợt nổi tiếng Greg Marsdan, người mà chị ta 
có quan hệ bất chính trong một thời gian. Những sự kiện rắc rối 
này đã làm dư luận chú ý và ồn ào lên trong một thời gian khá lâu. 
Trong quá trình xét xử đã lộ ra rằng bị cáo được mời đến thăm 
ngôi nhà, nơi bạn gái thân nhất của chị ta và Greg Marsdan đang 
hưởng tuần trăng mật. Vũ khí để giết Stephany Harper là một con 
cá sấu dài mười hai fut. Thế nhưng nạn nhân đã thoát chết và lại 
trở lại giữ chức chủ tịch hãng “Harper Mining”, một nhân vật chủ 
chốt trong giới doanh nghiệp, con sư tử trong xã hội thượng lưu. 
Kết hôn với bác sĩ nổi tiếng chuyên làm giải phẫu chỉnh hình Dan 
Marshall người đã trả lại cuộc sống và sắc đẹp cho chị, 
Stephany Harper đã...”Stephany kinh tởm ném tờ báo và nói với 
Bill: 

- Cháu hoàn toàn... bị bất ngờ.Bill hỏi lại, cố gắng dùng giọng nói 
thật nhẹ nhàng: 

- Nhưng cháu cũng đã biết được rồi cơ mà. 


- Cháu biết là Jilly sắp được thả ra. Ngoài ra cháu không muốn tìm 
hiểu gì thêm nữa 

- Chị thất vọng nói 

- Cháu tưởng là mọi việc đã kết thúc từ lâu rồi...Bill ho khan. 

- Chú cần phải báo với cháu điều này, Stephany ạ, chú rất lấy làm 
tiếc, nhưng hình như đó mới chỉ là đoạn mở đầu mà thôi... 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 28 


- Ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật, ôi mới vui làm sao... - VỪa tắm 
Jake vừa hát.Từ trong phòng ngủ vọng đến tiếng radio: 

- Bây giờ là bẳn tin cuối ngày và dự báo thời tiết. Hôm nay 
thứ Hai, độ ô nhiễm không khí ở Sydney vượt quá mức cho 
phép... 

- Thứ Hai! Thật là ghê sợ - Jake lẩm bẩm bởi lẽ anh ta muốn một 
tuần phải bắt đầu thật tuyệt vời.Jake rất thích tắm dưới vòi hoa 
sen mỗi buổi sáng. Anh ta là một người ưa sạch sẽ đến kinh khủng, 
nhưng không theo kiểu như những kẻ làm đỏm cầu kỳ mà là kiểu 
sạch sẽ của những con thú dữ: mèo, báo, sư tử, hổ. Điều đó làm 
cho anh ta đặc biệt lôi cuốn đối với phụ nữ. Họ có thể liếm sạch 
patê từ bụng anh ta, uống sâm banh từ rốn và hôn anh ta vào bất 
cứ chỗ nào mà không hề cảm thấy ghê một chút nào cả. Còn bây 
giờ Jake đang vươn vai và vỗ oàm oạp dưới tia nước mát lạnh và 
kỳ cọ những dấu vết của cuộc truy hoan đêm trước trên người. 

- Bây giờ ta là người độc thân và hoàn toàn tự do, - Jake suy nghĩ 
và lặng lẽ kỳ cọ tấm thân rắn chắc, vạm vỡ. Như mọi sáng theo 
bản năng của mình, Jake đo lại xem những bắp thịt có còn 
căng tròn như trước, bụng có phệ ra không. Mông có phát phì ra 
chút nào không. Jake có xu hướng béo ra, nhưng anh ta không hạn 
chế mình trong bất cứ điều gì. ChỈ còn con đường đấu tranh với 
việc phát phì bằng cách tăng cường luyện thể dục.Như mọi khi, 
anh ta hoàn toàn hài lòng về kết quả kiểm tra và bỗng nhớ lại đêm 
dữ dội vừa qua. Anh ta hài lòng tặc lưỡi.Ra khỏi nhà tắm, Jake 
vội vàng lau người và cuốn tấm thân rắn chắc vào chiếc áo 
tắm rộng thùng thình rồi trở lại phòng ngủ. Nếu như không tính 
đến sự luộm thuộm của kẻ độc thân thể hiện trên bàn - những 
đồng tiền, những chiếc cúc cài măng sét, đồng hồ... vứt bừa bãi, 
thì căn phòng hoàn toàn chẳng có gì đặc sắc. Nhưng ngược lại, đồ 
đạc trong nhà thì toàn là những thứ rất giá trị.Thà phải trả tiền đắt 


gấp ba miễn là được sống trong xa hoa tráng lệ - Jake tính. Đôi 
chân trần của anh ta mát dịu trên tấm thảm lông xốp rất hoà hợp 
với tấm rèm che Trung Hoa. Tường của căn buồng được phủ một 
lớp giấy bồi lụa mịn màng và óng ánh. Những cây mộc lan được 
bao quanh bởi những cành dễ quạt xanh đen và những cây bông 
vàng. Những đồ vật màu nâu nhạt, vàng trứng và xanh xám... cùng 
chiếc chao đèn san hô đỏ càng làm cho nội thất thêm sinh động. 
Jake cho rằng, gam màu mà anh ta chọn càng làm nổi bật sắc trắng 
mịn màng của làn da anh ta và rất hợp với mái tóc đen và cặp mắt 
xanh.Anh ta cẩn thận lựa chọn quần áo. Jake quan tâm đến 
việc mặc cũng không kém gì vẻ đẹp cân đối của thân thể. Những 
bộ com lê của anh ta thường được may theo kiểu truyền 

thống của người Anh. Còn trong việc lựa chọn áo sơmi thì anh 
ta thường theo thị hiếu của người Mỹ. Điều đáng nói là Jake ăn 
vận rất đắt tiền, nhưng không rực rỡ, thậm chí mốt mà anh ta 
chọn còn có vẻ hơi cũ, Jake rất không ưa những màu sắc điêm dúa 
mà chỉ thích sự giản dị tao nhã. Ngoài ra anh ta còn phải làm vẻ 
thế nào đó để mọi người sẵn lòng giao tiền của mình cho anh ta. 
Song chiếc khăn mùi soa sáng màu, hơi nhô lên từ túi ngực của 
Jake đã nói lộ ra ý muốn phô trương khoe mẽ. Bên trong chiếc 
quần của bộ y phục giản dị mà anh ta đang mặc luôn là chiếc quần 
tắm nhỏ rất mốt. Jake theo kinh nghiệm mà hiểu rằng: thậm chí cả 
một ngày có thể trôi qua một cách rất buồn tẻ nhưng đến tối mọi 
sự bất ngờ đều có thể xảy ra.Điện thoại bên giường đổ chuông, 
Jake nhấc máy: - Bảng tổng kết sáng nay đã được chuẩn bị, thưa 
ông Sanders. Và chúng tôi đã xoay được những số liệu cuối 
cùng về cổ phiếu của hãng “Harper Mining”.Jake mỉm cười: 

- Tốt, Anton đã đến văn phòng rồi chứ? 

- Đã mười phút rồi ạ! 

- Tuyệt, tôi sẽ tới đó ngay. Trước khi tôi đến, không được phát bất 
kỳ một tín phiếu nào, rõ chưa? Jake đặt ống nghe xuống và thâm 
tâm tự chúc mừng mình. Sau đó anh ta đứng dậy và rời khỏi 
buồng ngủ, vừa nhè nhẹ huýt sáo một bài hát mới: “Ngày xưa có 
một cậu bé...” 

- Gó thể ai đó giải thích cho tôi biết, tôi được gọi đến đây để làm 
gì? Sara bổ cuốn sách xuống và nhìn Dennis với về không tán đồng 
.- Đừng có nóng nảy như vậy, cậu em ạ! 

- Cô bình tĩnh nói - Phải biết kiềm chế chứ!Nhưng Dennis vẫn 
bướng bỉnh cãi: “Em mới ở Eden hôm thứ bảy, trong buổi lễ mừng 
mẹ! Khi đó em phải gắng lắm mới dứt khỏi công việc ở Pert. Vậy 


mà em mới quay lại đó một cái đã lại có lệnh gọi về. Mọi người 
định biến em thành cái bu-me-răng 

B) 

hay sao? Tại sao mọi người lại gọi em đến cuộc họp của gia đình?” 
- Chuyện này chẳng liên quan gì đến em đâu, - Sara cười mát 

- Bây giờ không chỉ có mình em là đem lại sự khó chịu 

cho dòng họ Harper. Em có nhớ cô Jilly không? Cô ấy đã đến nhà 
ta khi chúng ta còn nhỏ ấy. Jilly Stuart. Khuôn mặt xương xương 
của Dennis méo đi vì giận dữ: - Đồ chó cái ấy ư? Chị nhớ đến mụ 
ấy làm gì? 

- Ôi Dennis... - Sara nghẹn lời.Dennis nhìn chằm chằm vào Sara và 
nhìn thấy chị mình đang trong tình trạng suy sụp kinh khủng. 

- Có chuyện gì vậy, Sara? 

- Anh hỏi một cách lo lắng.Sara lấy hơi: 

- Chị cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Dennis này, có lẽ em 
uống một chút gì đi. Chị nghĩ như thế có ích cho em hơn.Cũng lúc 
đó, trong buồng ngủ ngay phía trên phòng khách, Stephany 
đang dỏng tai nghe lũ trẻ nói chuyện nhưng chỉ câu được câu 
chăng. Chị ngồi trước bàn phấn và lặng lẽ trang điểm. Chị làm việc 
đó một cách máy móc. Dan ngồi trên ghế bành và chăm chú nhìn 
theo chị. Như thường mọi thứ đều mỹ mãn cả. Chị trang điểm một 
cách thành thạo, sử dụng màu sắc hợp lý, nhẹ nhàng. Còn Dan thì 
sẵn lòng mà thề rằng, Stephany trang điểm cứ như cái máy tự 
động ấy. Những suy nghĩ của chị đang bay bổng đâu đâu, còn đôi 
mắt chị mà ông trông thấy qua gương thì đờ đẫn không hồn. 

- Stephany, - Dan lúng túng. 

- Xin lỗi em, nếu anh quấy rầy... nhưng bắt đầu lại từ đầu 
vẫn còn chưa muộn. 

- Làm lại từ đầu? - Stephany trấn tĩnh lại 

- Nhưng như thế nào? - Rất dễ, - Dan khàn khàn nói 

- Chỉ cần nhấc lấy ống điện thoại. Còn nếu em muốn, hãy đưa đây. 
- Ôi Dan - Stephany nói mệt mỗi. 

- Em thân yêu... 

- Dan giằng xé giữa mong muốn để chị được yên và việc cần phải 
hành động 

- Anh cảm thấy rõ ràng là em đã phạm một sai lầm kinh khủng. 
Em cần phải nghĩ kỹ hơn cho bước đi của mình. Em quyết định 
mọi thứ rất vội vàng... mà từ đó có thể có nhiều hậu quả xấu. 
Stephany ngừng trang điểm quay lại phía chồng. Khuôn mặt 
chị phờ phạc nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: - Em không có sự lựa 


chọn nào khác. 

- Em có rất nhiều khả năng! - Dan giận dữ - nhưng vì một nguyên 
nhân khó hiểu nào đó mà em không muốn thực hiện đó thôi, và em 
quyết định đầu hàng.- Công việc không phải do em, anh thân yêu 
ạ, và anh biết điều đó. Sự việc tự nó nói lên tất cả. 

- Stephany chìa tay ra phía chồng, mong tìm sự ủng hộ. Cầm tay 
chị, ông sửng sốt. Mặc dù cái nóng chiều thật ngột ngạt nhưng 
bàn tay chị lại lạnh lẽo lạ lùng. Dan lại thử thuyết phục 
Stephany một lần nữa. 

- Em này, nói chung không dứt khoát phải dính với chuyện đó làm 
gì... Nếu như anh chứng minh được điều đó? 

- Dan - Stephany đứng thẳng người lên, làm ra vẻ rất sảng khoái 
và bắt tay chồng. 

- Anh có nhớ từ trước khi anh bước vào cuộc đời em, em luôn trốn 
tránh một cái gì đó không. Còn bây giờ em không làm như vậy 
nữa. Em sẽ không trốn tránh điều đó. 

Stephany, Dan, Sara và Dennis đang nói chuyện trong phòng khách 
thì nghe phía dưới có tiếng người lao xao: 

- Chào ông Macmaster... Mời ông vào. Mọi người đang đợi ông 
trong phòng khách. Mời ông đi theo tôi.Tất cả lặng người đi trong 
căng thẳng. Tiếng bước chân gần lại và cuối cùng thì là Bill 
Macmaster cùng chiếc cặp trong tay. - Chào cả nhà, tôi đưa đến 
đây một... một người quen của các vị...Ông im lặng và lùi sang 
một bên. Từ sau lưng ông, Jilly bước ra. Ả mặc chiếc váy nhàu nát 
đã bạc màu, song cái nhìn của ả lại hết sức khiêu khích. Rất lâu 
chẳng ai nói một lời nào. Cuối cùng Jilly lên tiếng trước: 

- Thế nào, chẳng lẽ không ai muốn chào hỏi với tôi sao?Dennis là 
người đầu tiên dứt ra khỏi cơn sốc: 

- Tôi chỉ muốn tống cổ bà ra khỏi nhà, - anh giận dữ quắc mắt, 

- nhưng rất tiếc đây không phải là nhà của riêng tôi. 

- Dennis! - Dan nhắc. Còn Sara thì tiến lên phía trước, mắt cô ánh 
lên về thương hại: 

- Chào cô, cháu xin chúc mừng cô đã trở về... Jilly để cho Sara 
hôn mình, nhưng con tim của ả không hề xúc động một chút 
nào cả. 

- Còn chị, chị Stephany? — Ả lại hỏi khiêu khích. 

Stephany lặng người đi nhìn Jilly và không nói được lời nào. Còn 
Jilly thì vẫn trâng tráo. 

- Lạy Chúa! - Ả thốt lên 

- Có lẽ cuối cùng thì chị cũng nên giải thích cho tôi biết là tôi phải 


làm gì ở đây chứ?Dan vội vàng xen vào: 

- Đầu tiên tất cả chúng ta ngồi cả xuống. Dennis, con đi chuẩn bị 
cái gì đó để uống đi. Chúng tôi có thể giúp đỡ cô được gì nào, cô 
Jilly? 

Tiện thể cho phép được tự giới thiệu: tôi - Dan Marshall, 
chồng của Stephany. Ông dắt tay Jilly đến chiếc ghế bành, sau đó 
quay lại mời Stephany ngồi. Không khí dần dần dịu bớt đi. Tất cả 
những người còn lại đều tự ngồi xuống và đợi để ai đó bắt đầu câu 
chuyện. 

- BiI, tôi cho rằng ông phải bắt đầu đi thôi, - Dan nói. 

Bill im lặng chờ để Dennis rót xong rượu cho mọi người, sau đó 
ông nói chậm rãi: “Khi cha của Stephany, ông Max Harper, 
qua đời chúng tôi không tìm thấy di chúc của ông ấy. Bởi vậy mà 
tất cả những gì ông để lại mặc nhiên thuộc về Stephany. Cách đây 
không lâu, Stephany cho sửa chữa lại khu Eden cũ, nơi Max sinh ra 
và sống những ngày cuối cùng ở đó. Tuần trước công nhân bắt đầu 
sửa chữa thư viện, đó là căn phòng ưa thích của Max. Sau khi gỡ 
những tấm ốp, họ tìm thấy một chiếc hộp sắt mà không ai có thể 
ngờ nó ở đây. Và đây là những gì chứa trong đó”.Bill mở chiếc hộp 
và chỉ một tập giấy đã ố vàng. 

- Ở đây có một điều làm chúng ta quan tâm, - Bill nói - Ý muốn 
cuối cùng của Max Harper, đó là bản di chúc của ông ấy, 
không phải ngẫu nhiên mà tôi dẫn cô tới đây Jilly ạ. Và hôm nay 
tôi đã đợi cô ở cổng nhà tù không phải để làm một trò đùa độc ác. 
Cái này cũng có can hệ tới cô và tất cả chúng tôi dù ít hay nhiều 
đều nhất trí... cho rằng cô có quyền biết sự thật.Cặp mắt của Jilly 
sáng lên. Bill cầm tờ di chúc. 

- Tôi đã nhiều lần kiểm tra tài liệu này. - Bill nói - Chữ ký của 
người làm chứng của Max và nói chung tất cả những gì 
trong tờ giấy đáng ghét này. Đây chính là tờ di chúc của Max. 
Không có gì đáng ngờ về tính đúng đắn của nó. Tôi sẽ đọc di chúc, 
mà chính xác hơn là cái phần mà chúng ta quan tâm: “Tôi, Max 
Harper, - Bill bắt đầu chậm rãi đọc, - đang trong tình trạng hoàn 
toàn tỉnh táo và trí nhớ tốt, di chúc để lại tất cả tài sản của tôi cho 
con gái tôi là Stephany để con gái tôi toàn quyền sử dụng toàn bộ 
số tài sản đó... Song tôi hy vọng rằng Stephany sẽ quan tâm săn sóc 
em gái của mình là Jilly, đó là người mà trong chúc thư này tôi 
công nhận là con gái của tôi...”Một sự im lặng dường như kéo dài 
hàng thế kỷ. Bỗng Jilly đứng phắt dậy và chạy khỏi phòng ra vườn 
cùng tiếng kêu giận dữ: “Không, không!” 


Thời gian trôi qua mà Jilly vẫn chưa trở lại. Chẳng ai muốn xâm 
phạm vào sự cô đơn của ả. Nhưng khi trời nhá nhem, Stephany bắt 
đầu lo ngại và chị cầm chiếc khăn san bước ra khỏi nhà.Chị tìm 
thấy Jilly trên một mỏm đá. Ẳ ngồi đó nhìn ra biển. Đôi mắt ả ánh 
lên như mắt mèo trong đêm. Ả lầm bẩm ngắt quãng điều gì đó và 
không nhận thấy Stephany cho đến lúc chị quàng cho ả chiếc khăn 
san.Gió từ biển thổi vào thật mạnh. Jilly trông như một dây đàn 
đang căng ra hoặc một chú mèo hoang đang ở tư thế sẵn sàng lao 
tới. 

- Jilly... chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. 

Im lặng. - Đối với tôi đó cũng là một bất ngờ lớn. Nhưng 
tôi hy vọng là chúng ta sẽ dàn hoà với nhau. 

- Đừng hy vọng vô ích! - Jilly run run 

- Tôi, tôi không thể nói chuyện với chị. Việc chúng ta là chị em 
hoàn toàn không thay đổi được cái gì hết. Tôi cảm thấy là mình bị 
mất mát quá nhiều. Stephany rùng mình.- Tất cả đều có thể thay 
đổi được nếu như cô muốn... 

- Ôi tốt hơn cả là tôi chẳng biết gì. Tại sao ông ta lại viết điều đó 
trong di chúc? Tại sao ông ta không công nhận sớm hơn? 

- Em không hiểu, - Stephany thận trọng bước lên phía trước 

- Cha là một người chỉ yêu thương có bản thân mình, ích kỷ và 
không khi nào thừa nhận những thiếu sót của mình. Có lẽ ô ông ấy 
không muốn để mọi người biết là ông đã quyến rũ mẹ em... Ông 
ấy với cha - à... 

- Với cái người được gọi là cha tôi - Jilly nói cay độc. 

- ... Suốt đời họ là bạn của nhau... 

- Chị xem, ông ta thấy chúng ta cùng lớn lên, cùng trở thành những 
người bạn tốt của nhau, vậy mà không nói một lời nào... 

- Thôi quên Max đi, - Stephany nói kiên quyết 

- Tốt hơn cả là cô hãy nghĩ lại ngần ấy năm trời, chúng mình đã 
sống đúng như chị em 

- Rồi sao? - Jilly nổi nóng... 

- Để rồi chúng ta cùng yêu một người? Stephany tái mặt đi. 

- Greg Marsdan, - chị khó nhọc nói - đã... là một người 
không bình thường. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là mọi chuyện lại 
xảy ra như thế. 

- Ghị không có gì đổi khác cả! - Jilly giận đữ 

- Tôi không tin chị. Chị luôn luôn dung túng cho mọi người. “Con 
người không bình thường” ấy sống với chị chưa đầy một tuần đã 
bắt đầu xoắn lấy tôi. Và tất nhiên con người ấy cũng thật tuyệt vời 


khi ở... trên giường. Sự thật thì cứ là sự thật.Stephany tái mặt. 
Còn Jilly, ä vừa ý thức được thế mạnh của mình, lại vừa muốn 
xúc phạm Stephany hơn nữa. Ả tiếp tục: 

- Và hắn muốn cho chị chết, chắc hẳn chị còn nhớ điều đó? Gái lần 
hắn chở chúng ta trên thuyền và sau đó xô chị xuống hồ đầy cá 
sấu. Còn tôi thì ngồi không nhúc nhích bởi vì tôi cũng muốn vậy 

- Jilly thở hổn hển.- Jilly, 

- Stephany nói khẽ nhưng đầy tự chủ, - không lẽ cô cho 
rằng tôi không biết điều đó. Nhưng tôi đã cố tha thứ cho cô và bây 
giờ thì tôi cho mọi chuyện vào quá khứ rồi.- Và hoàn toàn là công 
cốc! 

- Jilly không những không dịu đi mà ngược lại, còn nổi đoá lên. 

- Từ nhỏ, tôi đã căm thù chị vì chị có nhiều tiền, mà tôi thì khi nào 
cũng thiếu. Đặc biệt là chị lấy được Greg Marsdan và đã làm tôi 
hoá dại. Không phải vì tôi cần anh ta... hơn nữa tôi biết rằng anh 
ta luôn luôn muốn ngủ với tôi, anh ta thèm khát điều đó. Không, 
chỉ đơn giản là vì Stephany với cái túi tiền to sụ đã lại nhanh chân 
hơn tôi. 

- Jilly lẽ nào cô không hiểu, chúng ta đang có cơ hội để làm lành 
với nhau cơ mà? 

- Stephany nhẹ nhàng. 

- Muộn rồi, - Jilly thét lên 

- Tôi không muốn làm em của chị. Tôi không cần sự thương hại. 
Chẳng lẽ chị không hiểu rằng điều đó càng làm tôi tức giận hơn à? 
Tất cả những năm tháng đó tôi ganh tị với chị, với tiền của chị, các 
mối quan hệ của chị, và cả với việc chị có một người chồng như 
vậy.... Và bây giờ bỗng nhiên tôi nhận ra là tất cả có thể thuộc về 
tôi! Về tôi, về tôi! 

- Trời ơi, mẹ nhìn chúng con đây này. Mẹ xem mụ ấy đưa chúng ta 
đến nông nỗi nào! Vậy mà mụ ta mới chỉ vừa xuất hiện thôi đấy. 
Mẹ nên biết là nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của 
chúng ta sẽ lộn tùng phèo lên cho mà xem. 

- Dennis tức giận nói. Nhưng cả nhà ai cũng mệt mỏi nên chẳng ai 
đáp lời anh cả.Cuối cùng với sự giúp đỡ của Dan, Stephany cũng 
thu xếp để Jilly ngủ tại phòng dành cho khách. Bill đã đi khỏi sau 
khi cố an ủi Stephany một cách vụng về và không quên nhắc chị 
phải có mặt sớm tại văn phòng.Chẳng ai muốn ngủ vì quá 

căng thẳng, họ ngồi cả trong phòng khách. 

- Mẹ ơi, - Sara ngập ngừng - mẹ có nhớ là con có nói với mẹ về 
việc học nhạc ở Adelade, cua học cấp tốc ấy mà. Có lẽ là con ghi 


tên đi học ở đó.Dan bất ngờ ngẩng đầu lên: 

- Con ra đi à? 

- Dạ... vâng. 

- Gon không nghĩ là bây giờ không nên bỏ mẹ lại một mình à? Mẹ 
cần có sự giúp đỡ của chúng ta. Ba cho rằng con cần phải ở đây 
càng lâu càng tốt.Sara thở dài và gật đầu vẻ đồng ý.- Còn tôi thì 
không dễ thuyết phục vậy đâu, 

- Dennis phẳn ứng - Mẹ hãy nghe con, phải thoát khỏi mụ ấy. Đó 
là con đường duy nhất đúng đắn. 

- Không, Dennis, - Stephany phản ứng nhanh chóng và kiên quyết 
- Không quan trọng là con có thích hay không thích việc 
này. Jilly là thành viên của gia đình chúng ta. Không ai 
trong chúng ta có thể xem thường chuyện đó. 

- Mẹ, con không thể tin cô ấy, còn mẹ? - Dennis kêu lên. 

Trong lồng ngực Dennis một cái gì đó như nghẹn lại. 

- OK, mẹ hãy làm như mẹ muốn và đừng lo lắng gì cả. Con sẽ 
không để tai hoạ đến với mẹ.Dennis ném cái nhìn thách thức sang 
phía Dan.- Con đi ngủ đây! - Anh nói và ào ra khỏi phòng. 

- Con cũng đi ngủ đi, Sara, - Stephany nói với nụ cười mệt mỏi, 

- Cả mẹ nữa, khuya lắm rồi. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 29 


Sáng hôm sau, trời âm u xám xịt. Stephany tỉnh dậy và cảm thấy 
đau đầu ghê gớm. Chị chẳng muốn ra bể bơi một chút nào, thậm 
chí cũng chẳng muốn ăn sáng ở ngoài vườn. Vội vã mặc quần áo, 
và bỏ mặc việc nhà, chị đi ô tô đến hãng.Stephany đến rất sớm, 
nhưng Bill còn đến sớm hơn. Cũng như chị, đêm qua ông khó ngủ. 
Ông chào chị nhẹ nhàng: - Cháu cảm thấy trong người thế nào, 
Stephany? 


- Mọi việc đều ổn, - Stephany trả lời uể oải 
- Công việc của chúng ta với những cổ phiếu như thế nào rồi? 
- Rõ ràng là đang có ai đó đang mua chúng. Tổ hợp của chúng ta... 


- Bill tìm lời - đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn 
công đã được chuẩn bị trước rất kỹ lưỡng. 


- Chú có thông tin gì không? 
- Họ sẽ đem đến ngay sau khi nhận được... Chú đã chỉ thị như vậy. 


- Có nghĩa là thất bại... - Stephany cảm thấy khó chịu trong người. 


- Ai đứng đẳng sau việc này, chú Bill? Người điều hành nhăn nhó: 
- Đầu tiên chú còn nghi ngờ, nhưng theo bảng tổng kết sáng nay 
thì đó chính là Jake Sanders.Stephany thở dài. 


- Chú... chắc chứ?- Chú sợ như thế. Theo lôgích thì vậy. Anh ta là 
người duy nhất có kiến thức, tài chính và độ xấc xược nữa để mở 
chiến dịch này. 


- Ghà! —- Stephany thở dài 


- Những gì người ta nói về con người này thì chúng ta đã biết. 
Nhưng cụ thể về anh ta thì chúng ta biết gì? 


- Y là người Anh sang đây để “chiếm tỉnh thuộc địa”. 


- Người điều hành bĩu môi - và đó đơn giản chỉ là một tên cướp 
kiêu ngạo đã làm giàu nhờ lừa lọc tiền của người khác. Các hãng 
miền Nam Úc đã mất vào tay y những khoản tiền lớn. Nói chung y 
là một con người bí ẩn. 


- Điều đó nghe tò mò và hấp dẫn đấy 


- GhỈ trong trường hợp cháu thích nguy hiểm thôi, mặc dù chú cho 
rằng cuộc sống của cháu đã có quá đủ gian nan. Nếu cháu muốn 
thì tự chú sẽ giải quyết cái thằng đê tiện này. 


- Không, - Stephany hất cằm về trước. 


Bill hiểu rất rõ động tác này - cháu chưa khi nào gặp kẻ 

cướp. Theo cháu cuộc chiến đấu với ngài Sanders sẽ giúp cháu 
tỉnh táo và khuây khoả.GCó tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ trễ 
bước vào. 


- Thưa ông Macmaster, ông yêu cầu mang đến những thông báo thị 
trường chứng khoán mới nhất phải không ạ.Stephany chăm chú 
nhìn cô gái, ngắm thân hình kiều diễm và đầy đặn của cô. Bộ đồng 
phục trang nhã càng tôn thêm về uyển chuyển rất đàn bà và mái 
tóc dày sáng màu. Bill vội vàng giới thiệu: 


- Đây là Cassy Johnes. Cô ấy bắt đầu làm việc chỗ chúng ta từ hai 
tuần trước. Cassy là người giúp việc của chú ở phòng phân tích. 
Cassy! Đây là bà Stephany Harper, sếp của chúng ta. 


- Xin chào bà Harper - Cassy nói 


- Ông Macmaster ạ, bản phân tích chỉ rõ cuộc chiến vẫn đang 
tiếp tục mặc dù giá cả có bất ngờ tăng vọt lên, Jake Sanders vẫn 
mua cổ phiếu. - Và khi giá cao đến cực điểm, anh ta sẽ bán chúng 
và thu tiền, 


- Stephany nói - Chúng ta đã trải qua những chuyện đó rồi, Bill 
ạ.Stephany ngạc nhiên khi Cassy đưa cho chị một tờ giấy khác. 


- Tôi đã nghiên cứu kỹ tình hình tài chính của chúng ta hôm nay. 
Tình hình cũng không được khả quan lắm. Stephany lướt nhanh tờ 
giấy và không khỏi ngạc nhiên vì sự chủ động và tầm bao quát của 
người nữ nhân viên. 


- Chà, - chị trầm ngâm nói 
- Ngài Sanders đã chọn thời điểm thích hợp để tấn công chúng ta. 


- Cảm ơn cô Cassy, tiếp tục làm việc đi. 


- Bill nói - Hãy phân tích vấn đề từ mọi khía cạnh, tất cả những gì 
mà cô thấy quan trọng. Cô được phép sử dụng mọi tài liệu.Cassy 
cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng. Stephany nhìn theo cô ta. 
Giống ở loài vật dường như ở từ người phụ nữ trẻ này toát ra một 
mùi gì đó rất dễ nắm bắt... mùi của con cái... Thậm chí Stephany 
còn cảm thấy có mùi xạ hương. - Chú chọn được người giúp việc 
tuyệt đấy, chú Bill ạ. 


- Stephany tặc lưỡi giễu cợt. 


- Cô ấy có trình độ nghiệp vụ cao - Bill thanh minh - và biết rất rõ 
công việc của mình. Có thể cô ta sẽ cho chúng ta biết điều gì đó 
thú vị liên quan đến việc Sanders... Cassy đã kịp làm quen với 
thương trường và chắc chắn là đã va chạm với nhiều thứ.- Cần 
phải tập trung lực lượng để đối phó với Sanders - Stephany nói.- 
Stephany...Chị hiểu là Bill muốn nói đến vấn đề tế nhị.- Chú định 
hỏi là cháu sẽ xử sự ra sao với Jilly chứ gì?- Đúng... gần như là 
thế. - Chú Bill, cháu không biết. Nhưng cháu nghĩ có lẽ phải chia 
cho cô ấy một phần tài sẳn trong hãng chúng ta để cô ấy có thể bắt 
đầu... 


- Không thể được! 
- Cơn giận dữ của Bill làm cho Stephany kinh ngạc. 


- Hãy nghĩ lại, tôi đã nhồi những gì vào đầu chị bấy lâu nay? Cổ 
phiếu cho ta quyền lực, bởi vậy mà phải giữ lấy chúng 
làm sao càng nhiều càng tốt. Chị đừng có quên tờ di chúc không 
bắt buộc chị phải chia cái gì đó cho Jilly. Ước nguyện của Max 
trước khi chết không có hiệu lực pháp lý. 


- Nhưng cô ta là em cháu, chú Bill ạ! 


- Trời đất ơi, em nào có ra em! Tôi nói cho chị nghe: nếu như tờ di 


chúc rơi vào tay tôi mà không có người làm chứng thì tôi đã đốt nó 
rồi. 


Thời gian đó, Philip Stuart ít khi ở Sydney. Ông có rất nhiều khách 
hàng ở Mỹ và ít khi trở về Úc. Việc chia tay với Jilly và sự rùm 
beng kinh tởm trên báo chí đã làm tổn thương Philip và bôi nhọ 
tên tuổi ông. New York là nơi rất phù hợp để ông tránh những cặp 
mắt tò mò của thiên hạ. Nhưng văn phòng luật sư chính của ông 
vẫn còn đóng ở Sydney cùng căn nhà tiện nghỉ trên đường 
Elizabeth Bay.Jilly... Philip đã dịu đi nhiều. Ông tựa hồ như 
đã gắn lại được những mảnh đời tan vỡ của mình. Ông đã làm 
dịu đi nỗi đau mà có lúc đã hành hạ ông đến mệt lử. Những người 
quen của ông ngày càng nhiều hơn và chân trời mới đang rộng mở 
ở phía trước. Philip đã có nhiều người đàn bà khác. Và điều đó 
chẳng có gì ngạc nhiên bởi ở lứa tuổi của mình trông ông còn rất 
đẹp. Đến bây giờ Philip vẫn còn tiếc là đã cưới người đàn bà trẻ 
như vậy. Có lẽ nếu như Jilly lấy được một người chồng trể thì 
cơn khát dục tình đã chẳng hành hạ cô ấy đến như vậy. Điều 
đáng tiếc lớn nhất, là ngay từ đầu cuộc tình với Jilly, Philip đã tin 
chắc rằng ông không có khả năng đáp ứng ả trong việc này và ông 
đành phải chịu cảnh của kẻ bị cắm sừng và nhắm mắt làm ngơ để 
Jilly thoả mãn xác thịt với những kể khác. Philip thậm chí cũng 
không nghĩ ra là bọn họ có thể chơi trò này. 


Sau vụ xì căng đan đó và sau khi không chịu nổi cơn sốc ông đã 
bỏ Jilly và sau đó ả ta phải ngồi tù với thời hạn mười năm. Philip 
thử sống cuộc đời độc thân, song ông cũng có một số cuộc gặp gỡ 
với những người đàn bà khác. Họ cũng rất dễ chịu và sẵn sàng 
thực hiện những ý muốn của ông. Nhưng càng ngày ông càng 
thấm thía một sự thật không chịu nổi. Ông vẫn còn yêu người vợ 
cũ của mình. Là luật gia, ông hiểu Jilly sẽ không ngồi tù cả mười 
năm, mà sẽ ra sớm hơn nhờ cải tạo tốt, sự việc xảy ra đúng như 
vậy. Ngày ra tù của ả đến gần và Philip cũng mất dần hứng thú, 
khả năng làm việc và mất ngủ. Ông sợ sự xuất hiện trở lại của 
Jilly, nhưng sẽ còn kinh khủng hơn nếu như cô ta không xuất 
hiện.Buổi sáng hôm sau ngày Jilly được trả tự do, có tiếng chuông 
điện thoại vang lên trong phòng của Philip. Ông nhấc máy và nghe 
thấy giọng nói không thể quên được của ả; giọng nói đầy quyến rũ 


không giống với những giọng phụ nữ khác. 
- Anh Philip phải không? 
- Đúng vậy. 


- Em đang ở chỗ Stephany. Có lẽ anh không dễ chịu lắm khi nghe 
em nói. Nhưng em... em cần một luật sư. Và hơn nữa, Philip... nếu 
anh, tất nhiên là quan tâm... Em cần có bạn. Anh giúp em được 
chứ:?.. .Philip không nói nên lời. Ông bỗng cảm thấy người run run. 
Ông đặt ống nghe xuống, quay mình ra phía sau người ướt đẫm 
mồ hôi. Ông nghĩ là cuộc sống của mình đã hoàn toàn trật khỏi 
luồng. 


- Philip? — Không nghe tiếng trả lời, Jilly hiểu là ông không muốn 
nói chuyện với ä. Song điều đó không có ý nghĩa gì cả. Ả tự cho 
rằng ẳ có đầy đủ quyền hành đối với Philip, không tính đến những 
chuyện qua. Ông sẽ đến chỗ ả! Jilly đặt ống nghe xuống và bỗng 
nhiên ả thấy lạnh trong căn phòng dành cho khách này. Chiếc áo 
ngủ mà Stephany đưa cho ả cũng không làm cho ả ấm lên chút 
nào. Tốt nhất là chui vào chăn...“Lần đầu tiên sau bảy năm 

trời mình mới được ngủ đàng hoàng như một con người”. - Ả 
tự nhủ. 


Jilly giật mình khi bất ngờ nhìn thấy Dennis. 
- Chào cháu Dennis! 
- Gô chọn nhầm người để bắt chuyện rồi đấy 


- Dennis bật ra luôn. - Cô phá nát cuộc sống của Philip còn chưa 
đủ sao? Cô còn định làm gì nữa? Trời đất, so với cô, những con cá 
mập vẫn còn là những thiên thần. 


Bên trong căng lên để đối phó, Jilly hỏi: 

- Tại sao cậu lại cư xử với tôi tồi tệ như vậy? 
- Bởi tôi biết là cô có thể làm những sì. 

- Chà, cậu biết cơ đấy? 


- Ả đán mắt vào Dennis.Dennis nhìn vào cặp mắt màu nâu sáng 
gần như vàng, giống mắt mèo của ả. Jilly bắt gặp cái nhìn đó. Ả 
đang ngồi đối diện với luồng ánh sáng và thân thể ả hiện rõ qua 
làn áo. Dennis nhìn thấy rõ hai gò vú ả và cái khe lõm xuống giữa 
chúng. Anh lặng cả người khi nhìn thấy hai núm vú ả lồ lộ ngay 
trước mắt mình. Lần đầu tiên trong đời, Dennis cảm thấy mình có 
uy lực đối với đàn bà và cảm giác đó đã mơn trớn lòng tự trọng 
của anh. Bỗng nhiên anh thấy nằng nặng ở vùng bẹn. 


Tuy nhiên, anh không làm sao đưa mắt nhìn đi chỗ khác được... 
- Bảy năm sau song sắt 


- Ả thì thầm - Cậu thấy thế nào, tôi có còn giữ được co người 
không? 


Ả uể oải vuốt ve mơn trớn lườn và cặp đùi. Những ngón tay ả ép 
chặt vào vùng bụng, sau đó từ từ trượt xuống phía dưới... 


- Tôi.... tôi không thích điều đó đâu! - Giọng Dennis lạc đi. 


Jilly đưa cặp mắt dày dạn kinh nghiệm của ả nhìn lướt qua quần 
Dennis và ả mỉm cười. 


- Có nghĩa là cậu không thích? - Giọng ả khiêu khích.Dennis đỏ 
bừng mặt. Jilly tiến lại gần anh đầy về khêu gợi. Dennis vừa kinh 
hãi vừa cảm thấy một sự ham muốn thiêu đốt. 


- Bảy năm thiếu đàn ông. - Ả thì thầm - điều đó thật là 
khủng khiếp. Cậu có hiểu tôi nói gì không?Tới sát Dennis, Jilly đưa 
tay nói lỏng chiếc cà vạt của anh. Sau đó ả đưa ngón tay út vào cổ 
áo và khẽ cù anh. Dennis run lên. 


- Gậu có hiểu - Jilly tiếp tục thôi miên Dennis 
- Cậu có biết gì về đàn bà không? 


Cậu có muốn biết thế nào là đàn bà không? Này, chúng ta có thể 
trở thành những người bạn tốt đấy Dennis ạ.Ả xoa tay nhè nhẹ lên 
ngực Dennis. “Ta chưa bao giờ làm tình với một đứa trẻ cả - Jilly 
thích thú nghĩ - Dĩ nhiên là nó cũng có thể xì xập được chút ít. Có 
lẽ nó cũng đã ngủ đôi lần với ba con bé nào đó. Nhưng mình sẽ là 
người đàn bà thực sự đầu tiên của nó”. Ả cảm thấy hồi hộp. Ả 
ngửi thấy từ người Dennis toả ra mùi đàn ông: mùi kem cạo râu 
trộn lẫn mùi mồ hôi giống đực: 


- Thứ mùi tuyệt diệu nhất trên đời.Jilly thèm khát hít hít. 
- Dennis! - Jilly đưa tay xuống khoá quần anh 
- Thôi đi! - Dennis quát và né người ra 


- Cô cuốn xéo ngay khỏi đây. Đi mà thuê khách sạn. Tôi sẽ cho cô 
tiền. 


- Kìa, Dennis yêu quý! - ả lại xán đến gần với sự trơ trến của một 
con cái. 


- Tôi sẽ dạy cho cô biết cách phải xử sự thế nào. 


- Dennis nắm tay ả và đẩy ra xa. 


- Có chuyện gì ở đây vậy? Đứng ở cửa, Dan thấy rõ là Jilly đang 
hoảng sợ. Ả nhăn nhó vì đau co rúm lại trên ghế và đang cố gắng 
một cách vô ích giằng ra khỏi đôi bàn tay hộ pháp của Dennis. 
Khuôn mặt của Dennis đầy giận dữ.Thấy Dan, Jilly lập tức nấc lên 
ai oán. 


- Dennis, thôi ngay đi! 


- Dan khinh bỉ nói - Lại bắt nạt phụ nữ hả? Không có thứ gì hèn 
hơn thế...Dennis thả Jilly ra và ả ngả người ra ghế. 


- Thật không thể tin được. - Dennis nói. 


- Nào chúng ta cùng xem xét nhé, 


- Dan nói - Chuyện gì xảy ra vậy, Dennis? 


- Chuyện gì à, có nói ra thì cũng không thể tin được đâu - Dennis 
nói. 


Rồi không kìm được mình anh chạy bổ ra khỏi phòng. Dan quay lại 
phía Jilly. Ả ngồi trên ghế trông như một đứa trẻ bị lạc. 


- Chuyện gì xảy ra vậy, Jilly? Jilly lắc đầu. 


- Cậu ấy không đánh tôi, chỉ đe doạ tôi thôi. Cậu ấy yêu cầu tôi rời 
khỏi đây. Cậu ta định đưa tiền cho tôi thuê phòng ở khách sạn. 
Nhưng tôi không bị mua chuộc bởi cái ví của cậu ấy. Nếu như tôi 
biết có thể đi đâu thì có lẽ tôi đã chẳng ở đây.- Jilly! - Đó là sự thật 
Dan ạ. Trong đời tôi chưa khi nào lại cẩm thấy cô đơn như bây 
giờ... Thậm chí cả khi ngồi sau song sắt. - 


Thôi đi nào... Jilly - Dan giúp ä đứng dậy và dìu đến cửa. 


- Cô cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta còn kịp để bàn bạc mọi thứ. 
Jilly đi theo ông vào phòng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Sự 
căng thẳng của ả biến mất và ả làm bộ như còn bé bỏng và yếu 
đuối lắm. 


- Tôi đi xuống để gọi điện cho Philip. 
- Ẳ nói một cách đau khổ. 


- Có lẽ tôi phát điên mất. Philip... ông ấy cũng như anh, không 
muốn giao du với tôi. 


- Gái đó không đúng đâu Jilly ạ! 
- Tôi... tôi là ai vậy? - Jilly hét lên 


- Tôi không có quá khứ chẳng có tương lai. Chỉ có sự trống trải 
cùng cực. Con người sống để làm gì hả Dan. Anh có biết để làm gì 
không? 


“Đúng, Stephany Harper quả thật là một người đàn bà theo đúng 
nghĩa của nó, —- Cassy nghĩ và thu dọn bàn làm việc. Macmaster 


không phải là người ngốc, nhưng cô sẽ xơi tái ông. Chỉ cần đọc 
lướt qua những tài liệu và ta sẽ kịp đánh dấu những cái cần thiết”. 
Gô ta chẳng học hành gì lĩnh vực kinh doanh nhưng làm những 
việc đó hoàn toàn thành thạo bằng khả năng trời phú của mình. 
Cassy trầm ngâm đặt tài liệu vào két sắt và khoá lại, sau 
đó tắt máy vi tính. Cô với chiếc áo khoác trên mắc và ngắm nghía 
mình trong chiếc gương lớn. “Người phụ nữ điển hình của công 
việc, - cô nghĩ một cách hài hước - Rất lịch sự trong bộ đồng phục 
màu xanh nõn, vừa phù hợp với công việc lại vừa thích hợp khi ra 
đường...”Cassy biết rằng mình xinh đẹp. Nhưng Stephany 
Harper... bà ta mới thực đặc biệt. Cassy buồn rầu nghĩ đến chiếc 
áo hồng của Stephany, chiếc váy ba màu cực mốt, đôi giày.... tất 
cả kết hợp với nhau hài hoà đến lý tưởng. Cassy có đủ thông minh 
để hiểu rằng: để có dung mạo riêng cho mình không đơn giản chỉ 
có tiền là đủ, mà còn phải cảm nhận được phong cách. Stephany 
Harper không phải là người đàn bà tuyệt hảo... Cassy nhận 
thấy những quầng đen nơi khoé mắt và nhìn chung là bà có vẻ 
không được bình tĩnh. Chính xác hơn là có điều gì đó đang âm 
thầm giày vò bà. Song điều đó cũng làm cho bà trở nên hấp dẫn. 
Còn ở tuổi hai tư của mình biết đến bao giờ Cassy mới có cái vẻ 
của một phụ nữ đang ở thời oanh liệttCầm chiếc túi xách, Cassy đi 
ra khỏi phòng và xuống thang máy. Cô ra phố và đi theo đường 
Bent, rẽ trái sang phố Spring và đi mãi vào trung tâm thành phố. 
Cô vừa đi vừa đắm mình vào suy tư mà không nhận ra là mình đã 
đến nơi. Cô rẽ vào toà nhà cao tầng, leo lên tầng tư và mở cửa căn 
phòng cuối hành lang. Cô quăng chiếc túi xách xuống bàn, cởi áo 
khoác treo lên mắc và bước vào phòng khách. Bất ngờ có ai đó từ 
phía sau xông ra ôm chầm lấy cô, dùng tay bịt miệng cô lại. Người 
đàn ông ghì chặt Cassy làm cô rất đau. Cô há miệng cắn vào ngón 
tay người đàn ông. 


- Ôi đồ quỷ, 
- Người đàn ông kêu lên và thả Cassy ra.Cô quay mặt lại đối thủ. 


- Ra là ngài Sanders, - Cassy nói 


- Tôi thường cắn tất cả những gì lọt vào miệng mình. 
- Được rồi, anh nhớ, 


- Anh nhếch mép cười - nói chung thì đàn ông không cẩn thận 
lắm. 


- Anh có biết mọi người nói như thế nào không? 


- Cô bước lại gần, ôm lấy eo lưng anh ta và khẽ hỏi - Nếu 
như chàng trai không có khả năng... 


- Anh hoàn toàn có khả năng, hãy tin như vậy đi, em yêu ạ! Cho 
đến nay chưa có ai than phiền anh về điều đó cả. - Và 
anh ta lại ôm choàng lấy Cassy. 


- “Anh sẽ chứng minh thế nào, anh yêu?” 


- Cô nhắc lại lời một bài hát quen thuộc và cọ cọ mũi vào ngực 
anh ta.- Đó, đó tôi yêu các cô vì cái đó... 


- Anh ta tuyên bố và cười vui vẻ. 
- Ôi các cô em thô tục...- Em mà thô tục? — 


Cassy giằng tay ra khỏi tay anh ta, - còn anh là con chó đực, một 
tên người Anh nhơ nhuốc, là đồ ăn cướp...Jake gầm gừ đe doạ và 
nhảy về phía Cassy, vặn tay cô ra sau lưng và chấm dứt cãi cọ 
bằng cái hôn liên tục vào môi cô và tấm thân mịn màng của 
cô như căng ra đáp lại sự đụng chạm này.Jake cười thầm: “thật 
đơn giản, có thể nói như vậy! Nếu biết ấn đúng chiếc nút 
cần thiết thì bọn đàn bà chỉ còn là cục sáp trong tay bạn”. Dường 


như đoán được những ý nghĩ của Jake, Cassy ngừng hôn và dịch ra 
một chút.- Em vẫn chưa tha thứ cho anh chuyện ban nãy đâu đấy. 


- Cô nói, nhưng trong giọng nói lộ rõ sự ham muốn mãnh liệt. Jake 
nhìn thấy đôi đồng tử mắt cô nở rộng ra và hiểu là cô không thể 
dừng được nữa.- Anh cũng không tha thứ cho những lời lăng mạ 
của em đâu. Theo anh thì ngay bây giờ em phải trả giá cho việc 
xúc phạm không những đến cá nhân anh mà cả cái dân tộc vĩ đại, 
có truyền thống từ xa xưa, thuở mà đất nước này còn đang mò 
mẫm trong bóng tối.Cassy đang bị kích thích mạnh, cô lại quàng 
tay qua cổ anh ta và nhướng cặp môi lên đòi hỏi. Jake xốc cô lên, 
bế vào phòng ngủ từ từ đặt cô nằm xuống tấm thảm phía trước lò 
sưởi. Liền đó anh ta lật người cô sấp xuống, kéo phecmơtua 
phía sau chiếc váy và cởi nó ra. Trên nền chiếc áo màu xanh, 
làn đa rám nắng của cô toát lên vẻ nền nã, kiêu sa, Jake nhẹ nhàng 
xoa làn da mịn màng rồi ấp tay lên mông cô. 


- Hôm nay chưa có thằng nào khen là em có cái rốn tuyệt vời đấy 
chứ? 


Nói đoạn anh ta giằng nốt khỏi người cô những mảnh vải cuối 
cùng và bắt đầu xoa mạnh lưng cô, từ đưới lên cao dần. Anh ta 
dừng lại chỗ vai và nắn bóp chỗ đó. Cassy cảm thấy vô cùng dễ 
chịu. Jake lật ngửa cô lên và ngắm nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô. 
Còn cô nằm soãi, hai chân doãng ra ngoan ngoãn chờ đợi ở anh 
một khoái cảm tột độ, Jake tiếp tục mơn trớn cho đến khi qua 
tiếng kêu rên của Cassy anh ta biết điểm cực khoái của cô đã đến 
gần, anh ta đột ngột dừng lại. Cassy hoảng hốt mở mắt. 


- Jake - cô lào phào 
- Có chuyện øì vậy? 


- Chẳng có gì đâu, cô bé. Chẳng qua anh muốn nhập vào với em 
làm một thôi. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 30 


Cuối cùng thì Jilly cũng tỉnh dậy. Kinh nghiệm nhiều năm trong tù 
giúp ả biết là trong nhà chỉ có mình ả. Chỉ có tiếng đàn dương cầm 
từ đâu đó vẳng lại giúp cho ả nhớ ra là trong biệt thự to lớn này 
còn có những người khác. Ả tò mò lần theo tiếng đàn và dừng lại 
trước căn buồng ở tít bên kia của toà nhà. Ả nhìn xuống. Đằng sau 
chiếc dương cầm đồ sộ ở góc phòng là Sara. Trông cô bé xíu như 
chim chích. Cô đánh đi đánh lại một đoạn của bản nhạc. Cuối cùng 
thì Sara cũng hài lòng dừng lại và chơi lại bản nhạc từ đầu. 

Âm thanh nhẹ nhàng và trong vắt của bẩn xô nát Bethoven 
bay đi khắp nơi. Tiếng nhạc tuyệt vời đó tác động tới tâm hồn đau 
đớn của Jilly. Nước mắt ẳ tuôn ròng. Trong ả dâng lên một nỗi 
buồn vô tận. Nhưng lập tức Jilly nén khóc. Không thể yếu mềm 
được. Chỉ có những kẻ không có lý trí mới hành động như vậy. 
Sara không biết là có người đang nghe cô chơi nhạc nên vẫn 
tiếp tục. Jilly đợi cho cơn xúc động dịu xuống và khẽ cựa quậy 
để thu hút sự chú ý của Sara. Tiếng đàn bỗng im bặt. 

- Đừng dừng lại, cứ tiếp tục đi. 

- Cháu... cháu chơi còn tồi lắm. 

- Khuôn mặt Sara phút chốc mất đi về lanh lợi... dáng vẻ của cô 
thật lúng túng. “Thật khó mà tin rằng đây là cô con gái 

đáng yêu duy nhất của người đàn bà giàu nhất nước Úc này - ả 
chợt nghĩ với niềm vui bí ẩn - nó cũng làm gợi nhớ lại hình ảnh 
của mẹ nó khi ở độ tuổi này”. 

Jilly nhớ rất rõ hồi ấy Stephany vụng về, rụt rè e thẹn và lại cao 
ngống. Hồi trẻ Stephany chưa có phong thái, chưa có về yêu kiều 
tao nhã, tự tin và giờ đây Sara cũng giống hệt như mẹ...Jilly nói: 

- Gô cho rằng cháu chơi rất khá!Sara cau mặt: 

- Gô xem, những buổi tập nhạc... và nói chung tất cả những gì ở 
đây, - cô chỉ tay - đều là mơ ước của mẹ cháu. Để chơi nhạc hay 
trước tiên phải có lòng say mê. Còn cháu thì không có.Jilly tiến lại 


phía cô: - Hôm qua chỉ có mình cháu chào cô. Cháu làm như vậy là 
thực bụng hay chỉ đơn giản để chọc tức Dennis? Sara cười bối rối: 
- Gả thế này và cả thế kia. 

- Nhìn chung thì có chuyện gì xảy ra với Dennis vậy? 

- Cậu ấy không thích mẹ lấy ông Dan. 

- Sao vậy? - Có lẽ chính nó cũng không biết mình muốn gì. 
Ở lớp học nó nghịch như quỷ, học hành chẳng đến nơi đến chốn 
nhưng cứ kêu tướng lên là có thành tích này nọ. Nhưng sau đó mẹ 
vẫn đưa nó vào làm ở hãng của mình. 

- Thế ở đó cậu ấy làm gì? 

- Jilly tò mò. Hơn nữa ả hiểu rõ luật của cuộc chơi là cần phải biết 
rõ đối phương. 

- Nó làm việc trong một chỉ nhánh của “Harper Mining” - 
Sara nói. - Nó có việc gì đó rất quan trọng ở Pert. Vậy nên nó rất 
không hài lòng vì những khúc mắc của chúng ta ở đây mà công 
việc ở Pert bị đứt đoạn. - Cô cho rằng cậu ấy cường điệu quá lên 
thôi. 

- Jilly cố gắng nhìn một cách chân tình và nói đầy vẻ quan tâm. 

- Cháu không nghĩ như vậy, - Sara trả lời 

- Không có những cái đó thì Dennis cũng đầy khó khăn rồi. 
Dennis chỉ thích tiêu phí mà không thích tích cóp. Điều ấy 
sẽ đưa nó đến tai hoạ. Như bây giờ... 

- Sara nghẹn lại.- Cứ tiếp tục đi, cháu có thể kể cho cô 
nghe tất cả 

- Jilly nhẹ nhàng.- Thôi... 

- Sara ngập ngừng, nhưng lại sợ làm phật lòng Jilly nên lại tiếp 
tục: 

- Dennis thích thể hiện mình, thích “mạo hiểm”. Nhưng nó luôn 
thất bại và bây giờ thì mắc nợ. Nó đã nợ tới vài ngàn đôla và rất sợ 
mẹ biết điều đó. Cô không được nói cho mẹ cháu biết điều này đấy 
nhé! 

- Không - Jilly khẳng định 

- Không khi nào.“Ta sẽ sử dụng thông tin này tốt hơn nhiều, - ả 
nghĩ - có ích lớn hơn nhiều.”- Còn cô... cô ở đấy thế nào... — Sara 
hỏi. 

- Trong tù à? - Giọng của Jilly lạnh băng 

- Kinh khủng! Cháu có hiểu không, ở trong tù tâm lý con người rất 
dễ bị thay đổi. Nếu như cháu ở đó ngần ấy năm như cô có lẽ 
người ta đã chôn sống cháu.Sara run người.- Nhưng cô cũng trả 
được món nợ của mình cho xã hội. Hình như nó được gọi là như 


vậy đấy. Còn bây giờ cô hoàn toàn tự do, 

- Jilly tiếp tục. - Nhưng bọn tội phạm lại nói rằng khi con người 
ngồi tù một thời gian dài thì rất khó định hướng ngoài cuộc sống. 

- Gô cho rằng đó là sự thực? 

- Sara ngắt lời. 

- Thôi thế là đủ rồi, chúng ta đi thôi cháu.Sự biến đổi của câu 
chuyện làm Sara kinh ngạc. 

- Chúng ta đi đâu? 

- Đi đâu cũng được. Chẳng lẽ chúng ta không có nơi nào để vui 
chơi khuây khoả sao? Mặt Sara trở nên lanh lợi: 

- Cháu biết có một chỗ, chúng ta đi thôi. 

Việc mà Joanna Radell - người lãnh đạo và là động lực của nhà 
mốt “Tara” - thích nhất là xem xét việc chụp mẫu. Bây giờ bà đang 
tranh luận say mê với nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Sydney, người đồng 
nghiệp của mình. 

- Không mẹ ạ, không thể khoác cho cô này chiếc váy màu huyết dụ 
kia được, 

- Jeyson giận dữ - cô ấy trông như quả mận chín quá vậy. 

- Jeyson, không được gọi tôi là mẹ nữa, nếu không tất cả mọi 
người đều nghĩ anh là con trai tôi đấy! Còn tôi thì không chịu được 
điều đó đâu, nghe chưa anh chàng lùn? Nhiệt huyết mãnh liệt của 
Joanna bắt nguồn từ bộ tóc huyền thoại hung đỏ vẫn giữ được vẻ 
óng ánh đáng kinh ngạc. Tuy vậy được như thế bà phải chịu ơn 
người thợ làm đầu chứ không phải là thiên nhiên.Sau khi lấy sức, 
bà tiếp tục tranh luận. 

- Này ngài Jeyson ạ, tôi tạo ra một gam màu mới cho mùa này, vậy 
mà anh thì cứ loay hoay với những thứ cũ rích! 

- Lời lẽ gì mà độc địa vậy bà? 

- Jeyson thốt lên. 

- Tôi đã nói với anh là màu da cam hoà rất tuyệt với màu huyết dụ 
- Joanna khẳng định. 

- Nhưng không phải màu da cam này và màu huyết dụ này, Jeyson 
phản đối 

- Hãy nghe tôi, cho phép tôi đưa cô ta ra khỏi cảnh một giây thôi... 
và bà sẽ tự thấy tôi là người đúng.- 

Này cô mặc màu huyết dụ ơi! - anh ta gọi 

- Cô biến đi đâu một chút đi được chứ. Tàng hình cũng được mà 
chui vào xó nào cũng được.Jeyson nở một nụ cười rạng rỡ với 
Joanna 

- Bây giờ tôi sẽ bố trí lại một chút. Cho tôi năm phút được chứ mẹ 


già? Xong tôi vào gọi. - Và anh ta phóng đi thay lại khung 
cảnh.Joanna cười, bước ra khỏi phòng chụp mẫu quần áo 
các loại. Những thành công của bà trên thương trường phụ 
thuộc vào công việc của phòng này.“Xưởng may, trường quay 
việc điều hành trung tâm mốt - phải chăng là quá nhiều đối 
với một người đàn bà” - Joanna nghĩ. Jeyson nhìn theo Joanna đi 
ra cửa với dáng đi uyển chuyển. 

“Nếu nhìn từ sau lưng người ta chỉ dám đoán bà ta khoảng hai 
mươi sáu tuổi không hơn - anh nghĩ 

- Nói chung trong mọi lĩnh vực bà lão của chúng ta đều ăn đứt lũ 
trẻ”.Vừa bước vào phòng mẫu thì có điện thoại gọi đến: - Joanna 
phải không? Bill Macmaster đây. Bà nghe đây tôi không muốn 
loanh quanh. Tôi rất tiếc, nhưng tôi sợ rằng việc thành lập 
một mạng lưới nhà mốt thời trang của bà có thể bị hoãn lại... 

- Có chuyện øì vậy, Bill? Tôi nghĩ là Hội đồng quản trị đã quyết 
định chỉ tiền rồi cơ mà. 

- Vâng, đúng là như vậy, nhưng vừa nảy sinh một số rắc rối. Bây 
giờ chúng tôi cố gắng để làm sao thu về càng được nhiều tiền mặt 
càng tốt...Joanna lập tức hiểu ra tất cả. 

- Này Bill, có phải đây là chuyện liên quan đến Jake 
Sanders không? 

- Vừa dứt lời bà bỗng nhận thấy một phụ nữ vừa ra khỏi thang 
máy vào phòng mẫu và ngắm nghía mình trong những chiếc gương 
treo la liệt trên phòng. Joanna sững lại người bỗng lạnh toát đi. 

- Cảm ơn Bill, tôi sẽ gọi lại cho anh sau.Bà vội nói rồi cúp máy và 
bước lại chỗ vị khách. 

- Nếu như tôi không nhầm thì cô là Jilly Stuart phải không? Jilly 
cười rất dịu dàng: - Chị Joanna thật là tuyệt. Không ngờ được gặp 
chị ở đây. Tôi nghĩ chị là một người quan trọng, không thèm đoái 
hoài gì đến những việc cụ thể cơ đấy. - Cô có hơi gầy đi Jilly ạ. 

- Joanna nói vẻ căm giận - giá mà cô teo tóp đi và.... tan biến hẳn 
trong không khí thì tốt biết bao nhiêu. 

- Chào bà Joannal 

- Joanna không để ý thấy Sara đã tới tự lúc nào. Khuôn mặt cô gái 
đỏ bừng lên do tức bực. 

- Chính cháu là người đã đưa Jilly đến đây đấy. Cháu nghĩ là 
những bộ quần áo mới sẽ làm cô ấy vui lên.- Chúng tôi không cần 
sự giúp đỡ của cô, Sara ạ! 

- Nếu sự thể đã vậy thì bà có thể ghi tiền mua hàng của cô ấy vào 
tài khoản của tôi cũng được. Bà không phải sợ tôi lừa đâu. Hơn 


nữa trung tâm mốt này cũng là của mẹ tôi - Sara tự ái nói giọng 
gay gắt và đe doạ.Lời doạ dẫm của Sara hoàn toàn không làm cho 
Joanna hoảng sợ, nhưng bà cũng có đôi chút lúng túng bởi bà vốn 
rất yêu con gái Stephany và không biết nên xử sự thế nào. 

- Cháu tin là cháu hành động đúng chứ, Sara? 

- Joanna hỏi giọng từ tốn.- Thôi được rồi, 

- Jilly xen vào - Không nên căng thẳng như thế Sara. Chính cô là 
người có lỗi trong chuyện này. 

- Thôi! - Joanna tuyên bố - Bây giờ cô cứ lấy tất cả những gì mà 
cô muốn đi, nhưng từ nay về sau, vì Stephany, tôi yêu cầu cô hãy 
đến nơi khác mà mua!Câu chuyện của họ bị ngắt quãng bởi Dennis 
ở đâu chạy đến. Anh cứng rắn nói với Jilly: 

- Mọi người nói cho tôi hay là cô ở đây —- Anh nói, không để ý đến 
những người xung quanh 

- Đây là số tiền hai ngàn đôla để thuê bất kỳ khách sạn nào mà cô 
thích trong vòng hai tháng.Dennis chìa tiền cho ả rồi tiếp: 

- Chỉ có điều cô hãy làm ơn ngay hôm nay thu dọn đồ đạc và cuốn 
xéo khỏi Eden. 

- Tôi sẽ rời khỏi Eden chỉ khi Stephany yêu cầu. Còn tất cả tuyên 
bố của cậu. Đồ hỉ mũi chưa sạch ạ, tôi thì nhổ vào. Hy vọng là 
chúng ta hiểu nhau. Chào bà Joanna.Jilly quay người lại tiến về 
phía cửa. 

- Cháu định nói là Stephany đã cho phép mụ ta sống ít bữa ở Eden 
ư? 

- Joamna ngạc nhiên. 

- Không phải là ít bữa. Dennis chua chát - mà là ở hẳn. 


Stephany đang ngồi trong văn phòng yên tĩnh của mình tít 
trên cùng toà nhà hãng “Harper Mining”. Cuối cùng chị đi 
đến quyết định. Sau khi ghi quyết định lên tài liệu để trên bàn, 
chị sang phòng của Bill. 

- Chú hãy chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và ngay hôm nay chuyển 
chúng tới Eden cho cháu, - Stephany nói 

- Cho người đưa đến cũng được nhưng tốt hơn hết là chú tự mang 
đến.Bill hết sức ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy. 

- Cái gì cái gì thế này? 

- Cuối cùng Bill thốt lên. 

- Chứng thư ghi nhận phần của Jilly 

- Stephany nói lạnh lùng và kiên quyết. 

- Nhưng... năm triệu đô la cơ à? - Bill, cháu không muốn nghe 


thêm cái gì nữa, Cháu đã quyết rồi. 

- Mẹ, mẹ cũng ở đây, - Dennis lao vào phòng và như mọi 
khi chẳng kịp gõ cửa 

- Mẹ nghe này, con vừa mới... Anh nghẹn lại vì cẩm thấy có cái gì 
không ổn. Sau đó anh giật lấy tờ chứng thư trên tay Bill và đọc to 
lên. 

- Mẹ, không thể như thế được! 

- Dennis bệch mặt ra vì cú sốc. 

Stephany nhìn chằm chằm vào con trai: 

- Xin lỗi Dennis - Chị nói - Việc này không có liên quan gì đến con 
ca. 

- Hãy nghe chú, Stephany - Billl năn nỈ - Hãng của chúng ta không 
thể cho phép mình làm thế. Để chiến đấu với Jake Sanders, chúng 
ta cần đến đồng xu cuối cùng. 

- Không sao, chúng ta sẽ thoát ra được, 

- không gì có thể làm lay chuyển được ý chí lạnh lùng của 
Stephany 

- Hãy làm như cháu quyết đi chú Bill.Và Stephany bước ra khỏi 
phòng.Dennis lại van nài lần cuối. 

- Bill, không lẽ bác đồng ý? 

- Hãng của chúng ta thuộc về Stephany, - Bill trả lời u ám - Chàng 
thanh niên ạ, nhìn chung nếu như mẹ cậu đã quyết định điều gì thì 
không thể nào thay đổi được nữa đâu.Bỗng nhiên trong đầu của 
Dennis hình thành một kế hoạch. Với những người trong gia 
đình thì tất cả đều đã rõ ràng! Jilly đã thuyết phục được họ. 
Dường như mụ ta đã làm cho họ say cả rồi. Bây giờ chỈ còn một 
người duy nhất có thể chống chọi lại mụ, đó là Dennis! Được rồi, 
Dennis đã rõ là phải như thế nào.Vội vã chia tay với Bill, Dennis 
phóng đi tìm thư ký của Stephany. 

- Bà nối dây với mẹ tôi đi, nhanh lên, - anh ra lệnh 

- Bà nói hộ rằng tôi rất cần gặp mẹ tôi sau một giờ nữa ở nhà tôi 
có việc khẩn cấp... 

- Nhưng bà ấy... 

- Bà cứ báo cáo lại như vậy! - Dennis bỏ đi. 

Khi về đến Eden, đầu anh như bị vỡ tung ra bởi những ý nghĩ hỗn 
loạn và tức giận. Anh quyết định phải làm cho Stephany 
thấy Jilly là người như thế nào. Mẹ đã thấy mụ ta là người đặc 
biệt nguy hiểm và cực kỳ giả tạo. Cảnh tượng ban sáng vẫn còn in 
đậm trong trí nhớ của anh và anh hết sức xấu hổ vì tình thế xuẩn 
ngốc mà Jilly đặt anh vào.Tất nhiên mụ ta đã chọn thời điểm rất 


thích hợp và nhìn chung là mọi việc thật bất ngờ... Dennis lầm 
bầm chửi rủa và nắm lấy tay lái chặt đến nỗi muốn gãy những 
ngón tay. Được rồi, bây giờ bắt đầu vào hiệp hai. Đã đến lúc phải 
đeo găng vào.“Jilly trạc tuổi mẹ mình, - anh nghĩ - nhưng chẳng ai 
nghĩ mụ đã bốn mươi tuổi”. 


Bộ váy mua chỗ Joamna càng tôn thêm dáng người Jilly, mang lại 
cho ả vẻ tân kỳ. Nhưng đó chưa phải là tất cả Jilly cẩn thận chăm 
chút về bên ngoài của mình. Tóc của ä mượt mà óng ánh. Ả đã làm 
đầu mới và cẩn thận trang điểm khuôn mặt. Khi Dennis bước vào 
phòng, ả ngẩng mặt lên nhìn anh. 

- Tôi trông thấy ai đây? - Ả giễu cợt. 

- Tại sao một nhà doanh nghiệp nổi tiếng lại có mặt ở nhà vào 
lúc này. 

- Sáng nay, tôi đã phải suy nghĩ một chuyện rất quan trọng.- Vậy 
chắc cậu phải mệt lắm, tội nghiệp!Dennis không thèm để ý đến 
giọng điệu châm chọc của ả. Tiến lại đi văng chỗ ả đang nằm, anh 
ngồi ghé xuống cạnh ä. 

- Gó lẽ tôi đã nghĩ xấu về cô, - Dennis cố sức nói bằng một giọng 
nhẹ nhàng 

- Và nói chung về tất cä.Jilly căng người ra như con mèo trước cú 
nhảy vồ mồi: 

- Được rồi, cậu đừng phạm những sai lầm như vậy nữa, 
được không? Dennis cúi xuống và định ôm lấy ả, Jilly phản ứng. 

- Dennis! 

- Sáng nay, cô chẳng nói là cô muốn chiếm được lòng tin của tôi... 
tình bạn của tôi cơ mà. Ta thử xem, được không? 


Dennis vụng về vươn tới để hôn ả. Ả cười khẽ làm cho anh hoàn 
toàn bối rối.- Chúng ta hoàn toàn không hiểu nhau, cậu bé ạ. 
Không lẽ cậu nghĩ rằng tôi muốn chiếm đoạt cậu sáng nay? Cậu 
đúng là một người hay suy diễn. Jilly giằng tay và ả đi ra phía cửa. 
- Tôi đi tắm đây. Tôi không chịu được khi người ta chạm móng 
vuốt và thoa nước bọt lên người tôi. Và cậu hãy nhớ: khi nào tôi 
muốn, tôi sẽ tìm một người đàn ông chứ không phải đứa trẻ miệng 
còn hơi sữa.Dennis ngồi lại trên đi văng. Chưa khi nào trong đời 
anh lại bị hạ nhục như thế. Như trong mơ, anh nghe tiếng 
bước chân của ả trên cầu thang và tiếng đóng cửa nhà tắm... 
Đúng là đồ đểu cáng! Ả lại thắng anh lần nữa. Vậy mà anh đã tin 
rằng nhất định ả sẽ cắn câu. Dennis hơi đỏ mặt nghĩ lại cảnh vừa 


rồi với mọi tình tiết. Nhớ lại những lời nói của ả, về mặt của ä và 
cái cách ả ra khỏi phòng với vẻ khinh thường như thế nào.Chẳng 
rõ Demnis ngồi bất động như vậy trong bao lâu. Sau đó, anh nghe 
thấy tiếng xe hơi từ xa vọng lại và anh bừng tỉnh. Mẹ đã về!Trong 
tích tắc, Dennis đừ người ra như bị bại liệt. Sau đó anh ra khỏi 
phòng chạy lên cầu thang. Vừa chạy anh vừa cởi com lê, cà vạt và 
áo sơmi. Đầu chụp chiếc mũ tắm cao su nên Jilly không 
nghe thấy gì ngoài tiếng nước rơi ào ào. Bỗng cửa bật mở và 
Denmnis bước vào buồng tắm. Anh hoàn toàn khoả thân và mỉm 
cười rất lạ lùng. Đứng dưới vòi nước ấm anh khẽ rùng mình, vuốt 
mớ tóc lên khỏi trán và với tay lấy xà phòng. 

- Thế nào, để tôi kỳ lưng cho cô nhé? 

- Anh hỏi một cách bông đùa.- Dennis, cậu làm sao vậy? 

- Jilly luống cuống - tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tốt hơn cả 
là cậu hãy vứt ý nghĩ đó khỏi đầu đi. Nói cho cậu biết, người đàn 
bà đã bảy năm ngồi tù hoàn toàn có có thể tự bảo vệ được mình. 
Dennis cười: 

- Tôi biết... 

- Rất tốt, vậy thì cậu ra khỏi đây đi.Dennis ngắt lời ả: 

- Tôi hình dung cảnh mẹ tôi sẽ phẳẩn ứng như thế nào khi nhìn 
thấy chúng ta ở đây. Có thể là bà ấy sẽ tống cô ra khỏi đây! 

- Thế thì chúng ta gặp may vì bà ta không có nhà. 

- Cô nhầm rồi, bà cô Jilly ạ! - Dennis nói 

- Mẹ tôi mới vào nhà và bây giờ đang lên cầu thang.Dennis hí 
hửng một cách độc địa, ấn hai ngón tay vào thái đương Jilly.- 
Đòm, đòm, thế là cô đi đời.Jilly điếng người. 

- Như thế đấy cô Jilly ạ! - Dennis tiếp tục 

- Người ta sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà.Vừa nói Dennis vừa suồng sã 
ôm lấy ả và sờ mó đẳng sau ả. Jilly tiến công Dennis nhanh như 
chớp và không một tiếng động hệt như một con rắn hổ mang. 
Tay ả bóp chặt cơ quan bảo tồn nòi giống của anh. Dennis hét lên 
vì sợ hãi và đau đớn, túm lấy hai vai ả và cố đẩy ra. Nhưng những 
ngón tay của Jilly càng xiết lại. Nước mắt Dennis ứa ra. Anh sẵn 
sàng đánh đổi tất cả để thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp này. Về 
phần mình, Jilly lại muốn củng cố thêm thắng lợi. 

- Cậu cũng có cái để mà mất đấy, Dennis ạ! 

— Ẳ rít qua kẽ răng. 

- Gái gì?Jilly nới dần tay: - 

Nếu tôi nói với Stephany là cậu đã tiêu hết tiền của mình và còn 
nợ ngập đầu nữa thì sao? 


- À... đồ chói 

- Cậu bé thân mến ạ, cậu hành động thật chẳng cẩn trọng một chút 
nào cả. Một con người mơ ước đến một lúc nào đó quản lý toàn bộ 
gia sản của dòng họ Harper lẽ ra không được phép hành động 
khinh suất như vậy. Tôi hy vọng chúng ta rồi sẽ hiểu nhau.Nhăn 
mặt khinh bỉ, ả thả Dennis ra. Dennis rời khỏi vòi hoa sen miệng 
rên rỈ vì đau đớn. 

- Sao, tôi làm cho “thằng bé” bị thương ư? 

- Jilly hỏi với vẻ thương hại đầy giễu cợt. 

- Tội nghiệp, tội nghiệp nó. Trông nó giống như con giun đúng 
không? Nhưng đừng lo, rồi nó sẽ lớn. À mà cậu nói 
Stephany đang lên đây à? Để tôi tính xem...Stephany đi lên cầu 
thang mỗi lúc một thêm bậc. Dennis biến đi đâu thế này? Và cái 
trò gì bí mật là gì vậy? Tại sao nó lại bắt mình bỏ dở công việc để 
về Eden? Gó lẽ Dennis đi tắm? Stephany gõ cửa. 

- Dennis! 

Cửa mở ra và Jilly xuất hiện trong chiếc áo choàng rộng. 

- Chào chị Stephany, sao chị về sớm vậy - ä khẽ hỏi. 

- Gô có biết Dennis ở đâu không? 

- Em ở trong nhà tắm. 

Thế nó đã về rồi à? - Ô tô của Dennis vẫn đậu dưới kia, có 
nghĩa là nó đang ở nhà. Thôi cô mặc quần áo vào và đi xuống 
dưới đi. Bill sẽ đến bây giờ. Chúng ta cần nói chuyện, 

- Stephany nói rồi quay người xuống cầu thang.Nấp sau cửa, 
Dennis ôm cuộn quần áo trên ngực và không thể tin là mọi việc đã 
êm thấm. Nhưng đó chỉ là sự an ủi yếu ớt và khi Jilly làm hiệu là 
có thể ra được, Dennis biến luôn về phòng mình như chó 
cụp đuôi. Nhìn theo anh, ä nhe răng: “Thế là một kẻ thù đã bị vô 
hiệu hoá”. 

Stephany đợi Jilly và Bill ở phía dưới. Cả ngày chị ở trong trạng 
thái đờ dẫn và không tin là mình hành động đúng. Chị cảm thấy 
cần phải có hành động gì đó. Cần phải cho Jilly biết là quyền lợi 
của cô ta đã được công nhận.Sau đó họ ngồi xuống bàn như buổi 
hôm nào khi Jilly xuất hiện ở đây. Và Bill lại là người nói trước. 

- Cô Jilly, thực hiện ý nguyện của cha cô, quyết định có 
những quan tâm vật chất và thể hiện một sự hào phóng chưa từng 
có đối với cô. Tôi tin là cô sẽ đồng ý với tôi khi biết điều đó. Đây là 
tấm ngân phiếu năm triệu đôla dành cho cô.Bill chờ xem thái độ 
của Jilly ngạc nhiên hay mừng rỡ, nhưng ả lại cụp mắt xuống nói 
nhỏ: 


- Quá nhiều.- Ồ không, 

- Stephany thốt lên - Cô cầm lấy đi, như thế mới công bằng. 
Stephany lại gần Jilly, cầm lấy tay ả. Đúng lúc này Dennis bước 
vào phòng. Stephany bực tức hỏi con trai: 

- Có chuyện gì vậy? Tại sao con lại gọi mẹ về gấp như vậy? 

- Xin lỗi mẹ con nhầm. Con nghĩ là con có thông tin về 
Jake Sanders, nhưng con đã nhầm. Con xin lỗi.Trong lúc đó Bill 
yêu cầu Jilly ký tên vào chứng từ. Jilly đọc một lượt sau đó ngẩng 
đầu nhìn Bill bằng cặp mắt giận dữ. 

- Tôi hiểu rồi, ông không tỉn tôi 

- Đây đơn thuần chỉ là thủ tục, Jilly ạ! 

- Nhưng vì cái “thủ tục” này tôi sẽ không thể đưa ra đòi hỏi nào 
với Stephany và không thể hy vọng được nhận dù chỉ một phần 
nhỏ tài sản của chị ấy. Dennis còn tỏ ra trung thực hơn khi quẳng 
cho tôi một xấp đôla và yêu cầu tôi thuê khách sạn mà Ở. 

- Bill... - Stephany nói yếu ớt. 

- Đó chỉ là thủ tục đơn thuần - người quản lý cắt ngang lời chị 

- Theo pháp luật chúng ta phải làm như vậy. 

- Vứt béng cái pháp luật của ông đi. Ông xúc phạm tôi quá rồi đấy. 
- Cô ấy đúng đấy, Bill ạ, - Stephany bỗng cảm thấy xấu hổ 

- Thôi bỏ cái giấy ấy đi. 

- Tôi không cần tiền. - Jilly nói - một khi các người đối xử với tôi 
thế...Stephany thất vọng: 

- Thế bây giờ cô muốn gì hở Jilly? 

- Tôi muốn làm em của chị. Tôi chỉ cần tình yêu và lòng tin chứ 
không cần tiền của chị. Tôi muốn chị cần đến tôi... như một thành 
viên của gia đình...Stephany thật sự cảm kích và xúc động. 

- Ôi, Jilly!- Bây giờ em sẽ cho chị thấy em nghĩ gì về năm triệu 
đôla của em nhé.Jilly nói rồi cầm lấy tấm ngân phiếu, xé nát ra và 
tung lên không, nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. 

- Đấy như thế đấy! - Ả thét lên. Stephany ôm lấy ả. 

Còn hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt họ ánh 
lên vẻ tức giận, căm ghét và sau đó chuyển sang thất vọng ghê 
sớm. 

Một chiếc xe du lịch màu đen tiến đến cổng nghĩa trang thành phố, 
lúc đó đã là hoàng hôn. Người gác nghĩa trang không ngạc nhiên vì 
sự xuất hiện của nó. Chiếc xe du lịch thường đến đây khi hoàng 
hôn xuống. Từ trong xe bước ra một người đàn ông lần nào cũng 
mặc áo mưa cao su màu đen. Người gác nghĩa trang tiến lại gần. 

- Chào ngài. Tôi đã săn sóc rất kỹ... 


- Anh có thể đi chỗ khác, - giọng người đàn ông đứt quãng. Vừa 
nói ông ta vừa đưa cho người gác tờ giấy bạc một trăm đôila. 
Người gác nghĩa trang cẩm ơn rối rít và lui gót. Người đàn ông rảo 
bước trên con đường quen thuộc dẫn tới một chỗ yên tĩnh, 
vắng vẻ. Người đàn ông đứng bên mộ và đắm người trong suy 
nghĩ và những lời cầu nguyện. Sau đó ông ta trở lại xe và đi khỏi. 
Nhưng suốt dọc đường đi, trước mắt ông cứ hiện lên lờ mờ hình 
ảnh đã ám ảnh ông ngày đêm trong suất bảy năm qua, phiến đá 
trên ngôi mộ với dòng chữ: 


GREG MARSDAN 
Chết ngày 12 tháng 7 năm 1978. 
Nhớ và yêu. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả : Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 31 


Bữa ăn sáng ở Eden nổi tiếng bởi yêu cầu khắt khe của nó. Maytie 
nhìn những lát bánh mỳ mới rán, những chiếc bánh sừng bò nở 
xốp, chiếc bánh mỳ trắng thơm ngon, những quả trứng và 
gật đầu hài lòng. Song ông thấy gia đình Harper hôm nay có vẻ 
gì khang khác. Ông lặng lẽ lui bước.Stephany đang cố thuyết phục 
Demnis giải thích sự việc bất thường ngày hôm trước. 

- Mẹ biết là con rất khó chịu khi cô Jilly sống ở đây, nhưng... 

- Thôi mẹ đừng bao che cho cô ấy nữa. 

- Dennis! - Dan cố thốt lên. 

- Con thì con muốn mặc kệ cô ấy, - Dennis tiếp tục một cách kiên 
quyết 

—Mẹ... 

- Tốt hơn cả là con hãy nghe lời mẹ, - Stephany nói và nhìn Dennis 
đầy ý nghĩa. 

- Con hãy tỏ ra biết điều và cư xử cho lịch thiệp. Đây là nhà của 
mẹ, mẹ không muốn biến nó thành bãi chiến trường. 

- Nhưng ai đó cần phải bảo vệ mẹ! 

- Dennis khinh khỉnh nhìn sang Dan. 

- Mẹ tự lo được điều đó con ạ. Mẹ không cần và rất khó chịu về sự 
can thiệp của con. Mẹ không thể và sẽ không làm cho Jilly phải 
đau đớn nữa, bởi cô ấy đã phải chịu đau khổ nhiều rồi. 

- Vâng và cô ấy lợi dụng điều đó để đóng kịch. Nếu không tại sao 
cô ấy xé toạc tấm ngân phiếu như vậy. Con lấy đầu ra mà thề cô 
ấy chẳng coi mẹ ra gì cả. 

- Dennis con có để cho mẹ giải thích rằng mẹ nghĩ gì chuyện vừa 
rồi không? Hay là con chỉ muốn tự nghe mỗi mình thôi? Dennis 
không hài lòng nhưng cũng im lặng.- Mẹ biết Jilly đã làm những 
gì... biết rõ hơn con nữa kia. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. 
Điều đó... điều đó giống như một sự điên rồ vậy. Mẹ và cô ấy, mỗi 
người mỗi kiểu, nhưng đều mắc cùng một chứng bệnh... 


Chứng bệnh đó tên là Greg, - chị tự nhủ - tại sao mọi người lại 
nghĩ rằng mình không thể tha thứ cho Jilly?” 

- Jilly đã phải ngồi tù bẩy năm, - chị nói thành tiếng- con thử nghĩ 
một chút về điều đó xem. Cô ấy đã trả xong mọi nợ nần. Con 
người có quyền bắt đầu cuộc sống lại từ đầu.- Mẹ thật là dễ tin 
người. Mẹ không nhận thấy một loạt những sự việc đập vào mắt à. 
- Sự kiện nào? - Stephany thốt lên- Con thử kể ra xem nào. Bỏ 
những chuyện xấu xa của Jilly mà con biết đi. Vậy thì cô ấy đã làm 
gì từ khi đến đây nào? Tại sao cô ấy lại phải chịu sự khinh ghét và 
căm thù ấy của con. Dennis nghiến răng ken két. Nếu như anh có 
thể nói tất cả. Anh chỉ cần nói đôi câu vạch trần Jilly thì có lẽ mọi 
người sẽ cho ả một cú đạp. Nhưng anh không nói được lời nào bởi 
chính anh lúc đó đã hành động như một thằng ngốc. Chuyện xảy 
ra lần sau còn tồi tệ hơn. Dennis rúm người lại vì bị nhục nhã và 
ngượng ngùng. 

- Đấy con thấy không, - Stephany mừng rỡ - con đã không buộc tội 
được cô ấy trừ những việc cũ mà chúng ta cần phải gắng quên đi. 
Mẹ hy vọng là con sẽ cố gắng quên đi Dennis ạ! Bầu không khí yên 
lặng bao trùm. 

- Gó lẽ chúng ta chuyển sang chuyện khác chăng? 

- Dan nghiêm nghị hồi. Sau đó ông cười gượng gạo và nói với 
Sara. 

- Khi nào con phải biểu diễn? Ba mẹ muốn được nghe con 
biểu diễn. 

- Theo dự định thì tháng sau, 

- Sara rõ ràng là không muốn tiếp tục chuyện này. 

- Theo dự định ư? - Stephany hiểu ngay vấn đề 

- Sao con chưa rõ à? 

- Dạ không. Ngày tháng đã định rồi. Đơn giản là con không 
tin chắc là mình sẽ tham gia biểu diễn. 

- Sao vậy? —- Stephany sửng sốt. 

- Dạ thưa mẹ... con chơi nhạc không đủ khá để có thể trở thành 
nghệ sĩ chuyên nghiệp. Lý do là vậy đấy. Mẹ xem, con đã học 
nhiều biết bao nhiêu, đã luyện tập biết bao nhiêu mà chẳng có 
hiệu quả... phí tiền vô ích. 

- Con... con chưa khi nào nói điều đó cho mẹ biết cả, - Stephany 
khẽ nói. 

- Con có nói đấy chứ, cả ngàn lần, nhưng mẹ không muốn nghe! 

- Gó nghĩa là con đường công danh đầy hứa hẹn của nữ 
nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới đã chấm dứt. Đúng 


vậy không Sara? - Dennis ngạo mạn hỏi. 

- Mày im đi! - Sara hét lên. 

- Sao chị lại khùng lên như quỷ thế? - Dennis cũng quát lại. 

- Con quỷ ấy chính là con đấy. Dennis ạ. 

- Dan nói. - Có nghĩa con lại là người có lỗi? 

- Dennis hậm hực 

- Ba không nghĩ là mối quan hệ của Sara với Jilly sẽ đưa chúng ta 
đến tai hoạ sao? 

- Dennis! - Cả Sara và Stephany cùng lên tiếng. 

- Từ khi Jilly ra tù, nhà ta cứ như là nhà thương điên vậy! 

- Sara tuyệt vọng kêu lên. 

- Đúng vậy! - Dennis tán đồng 

- Và mụ ấy không cuốn xéo đi chỉ vì quá muốn để điều đó xảy ra. 
- Này các con, có lẽ chúng ta ngừng đi thôi! - Stephany vỗ võ trán. 
Vẻ mặt chị phờ phạc. 

- Thôi được rồi, tranh luận với mẹ chẳng ích gì, như nói với cái 
đầu gối còn hơn! - Dennis phẩy tay.Dennis đẩy chiếc bàn ra 
nhưng chưa kịp đứng dậy thì Jilly bước vào phòng đầy về buồn 
bã. “Cô ta đã đứng bao lâu ngoài cửa?” - Mọi người trong phòng 
hỏi. 

- Xin lỗi, tôi không muốn nghe trộm, - ẳ nói. 

- Giời ạ! - Dennis bỏ chạy ra khỏi phòng. 

- Đừng tức giận nó, Stephany, - ả nói - Tôi là người có lỗi chứ 
không phải Dennis. Tôi là vị khách không mời mà đến và 
cũng chẳng dám hy vọng gì hơn. 

- Ô Jilly... Không phải vậy... tôi tin... 

- Không, chị Stephany. Tôi không muốn mang đến cho mọi người 
những điều không hay. Dan ủng hộ Stephany. 

- Jilly, tất cả chúng ta đều cần có thời gian. Jilly cười yếu ớt: 

- Chúng ta không có đủ thời gian. Tôi ra đi là hơn. 

- Nhưng đi đâu... cô đi đâu? 

- Stephany xúc động. 

- Đi đâu mà chả được. 

- Jilly 

- Có lẽ khi nào đó chúng ta sẽ hoà hợp, còn tạm thời thì tốt hơn cả 
là mỗi người một con đường riêng của mình. 

- Jilly, không nên thế! Jilly buồn rầu nhìn Stephany. 

- Thế chị bảo tôi phải làm gì? 

- Và ä bước ra khỏi phòng khách.Ngập ngừng một chút, Sara đi 
theo ä. 


- Ôi anh Dan! - Khuôn mặt Stephany có vẻ bình tĩnh, nhưng Dan 
hiểu là chị sắp oà khóc. 

- Sara thì bỏ học, Dennis trở nên không chịu nổi... Có chuyện 
gì xảy ra với chúng ta vậy? 

- Nghĩa là họ đang âm mưu một cái gì đó! 

- Cầm ống nói trong tay Jake suy nghĩ.- Em không hiểu, tại sao 
hãng “Harper Mining” lại đe doạ ngừng buôn bán cổ phiếu? Họ có 
lợi lộc gì trong chuyện này? 

- Giọng nói của Cassy đầy vẻ băn khoăn.Jake cười lớn. 

- Chẳng có gì đâu. Nếu họ làm như vậy, trong vòng hai ngày anh sẽ 
phải tuyên bố rõ ý định của mình. Có nghĩa là chơi bài ngửa với 
họ. Thế mới là khôn khéo.- Bà ấy rất thông minh, phải không anh? 
- Hẳn vậy, nhưng em cũng chẳng kém, chính em đã hỗ trợ anh rất 
nhiều. 

- Anh yêu... nhưng em cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy vì bà Harper 
và ông Bill Macmaster rất tử tế với em...“Không một con đàn bà 
nào có thể bắt ta phục tùng được” Jake nghĩ và nói lớn: “thế 
thì chẳng cần em làm điều đó nữa. Nhưng theo anh. Em tự quyết 
định xin việc ở đây đấy chứ. Gó phải anh cùng nghĩ chuyện đó với 
em đâu, đúng không nào? Khi ấy anh không ép buộc em, và bây giờ 
cũng vậy”. 

- Nếu như em không giúp anh, thì anh có yêu em không? Jake đọc 
thấy nỗi lo trong giọng của Cassy, anh ta nói: 

- Ngay bây giờ anh cũng chẳng yêu em. Yên lặng. Sau đó Cassy gọi 
khẽ: 

- Anh JakelJake vui vẻ nhe hàm răng trắng của mình ra 

- Mình gặp nhau tối nay nhé? — Cassy hỏi. 

Jake cố ý không trả lời ngay, để câu hỏi treo lơ lửng một lúc rồi 
mới đáp. 

- Anh còn chưa biết là tối nay anh sẽ làm gì.Có tiếng gọi chuông 
ngoài cửa. 

- Anh phải đi đây, sẽ gọi lại sau.Sanders giả bộ không nghe thấy 
tiếng kêu “Jake” và dập máy. 

- Vào đi Anton, - Jake mở cửa. 

Nhưng đó không phải là viên luật sư của anh ta mà là một người 
phụ nữ lạ, Jake nhanh chóng ngắm qua cô ta băng cái nhìn của 
một kẻ lõi đời. Chiếc váy tuyệt vời xế thấp làm tôn thêm vẻ đẹp 
thanh tú của người. phụ nữ. Với thân hình sọn gàng, cân đối, kiều 
diễm, J ty có cái vẻ kênh kiệu, ngạo mạn của một người đẹp. Ả 
biết rõ về tuyệt mỹ của thân hình ä dưới lớp váy màu nâu đỏ. 


Không biết cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Mà thôi, điều đó có gì là quan 
trọng? Jake bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt phương của người phụ nữ 
và đôi mắt ấy như bùng lên một ngọn lửa. Mùi nước hoa của cô 
ta toả ra ngào ngạt. Jake cảm thấy nóng rần rật ở vùng 
bẹn... Nhưng anh ta cố tự kiềm chế và nói: 

- Bà là Jilly Stuart phải không? Tôi hy vọng là có thể chúc mừng bà 
về khoản tiền năm triệu đôla.Jilly gật đầu, nhưng rõ ràng là 
câu nói trên không gây được ấn tượng đối với ả. 

- Stephany đang rất lo lắng, Sanders ạ. Anh nắm thông tin rất 
vững.Anh ta cười. 

- Hãy nói thế này. Tôi là người sáng ý. Hãy gọi tôi là Jake nhé. Tôi 
có thể giúp cô được gì nào? 

- Tôi có một đề nghị công việc với anh, 

- Mồm của ả trông giống như cái bẫy nâng lên sập xuống. Jake 
nhìn ä như người bị bỏ bùa.Jilly tiếp tục: 

- Nếu như chúng ta hợp tác với nhau, nhất định chúng ta 
sẽ có được cái mà chúng ta cần: Đó là Stephany Harper!Jake khéo 
léo giấu nỗi mừng và ngạc nhiên: 

- Tôi cần gì năm triệu của cô. Cô có đề nghị gì khác hơn không? 

- Tôi nghĩ điều đó là đương nhiên. Với tư cách là em gái Stephany, 
tôi có thể cung cấp thông tin cho ông. 

- Cô hy vọng thu được lợi lộc gì từ liên minh... của chúng ta? 

Jilly liếm môi.- Rất lớn! 

- Ẳ hét lên, và từ mắt ả ánh lên những tia lửa vàng 

- Tất cả những gì mụ ta có, lẽ ra cũng phải thuộc về tôi! Tất nhiên 
tôi sẽ rất khó khăn để chiếm lấy hãng, nhưng tôi quyết tâm đạt 
được điều đó... cùng với anh hoặc là không có anh. 

- Tôi rất vui mừng là chúng ta cùng chung một chiến hào, - Jake, 
nói vẻ hài hước và cười 

- Chúng ta phải thoả thuận bằng văn bản không? 

- Và ký bằng máy nữa chứ! - Jilly hùa theo và nhìn thẳng vào mắt 
Jake 

- Hay là anh nghĩ ra được điều gì đó ít đau đớn hơn? “Không 
nhanh như vậy đâu, thưa bà, làm quái gì mà vội vậy” - 
Jake chột dạ nghĩ. Sự linh cảm đã mách bảo cho anh ta thấy trước 
mặt anh ta là một người đi săn đang rình rập con mồi. Cần phải 
suy tính cẩn thận, trước khi chui vào chuồng của con quỷ cái 
này...- Nhìn chung, không phải là tôi không tin tưởng 

- Anh ta lại ngừng nói 

- tôi còn chưa biết là có đáng để bỏ công chiếm đoạt lấy 


“Harper Mining” không. Tạm thời tôi đang có một việc tài chính 
rất lớn. Tôi đang gom tiền để quay vòng. Nếu như thành công thì 
việc của cô chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng tôi và cô cứ việc 
mà tiến hành nó một mình. 

- Rõ rồi, - Jilly dầu mồm độc địa 

- Anh dao động vì một nguyên nhân nào đó chứ gì? 

- Đúng, vì một nguyên nhân rất chính đáng, cô Stuart rất thân mến 
ạ, - Jake lại cười 

- Stephany là một người dũng cẩm, kiên trì đến kinh ngạc. Trong 
cuộc đấu, vòng tay của bà ta cứng như thép nguội mặc dù bà ta 
luôn đi găng da mềm mại.Jilly vội vã: 

- Thế còn, nếu như... nếu như vòng tay thép ấy bị yếu đi? Anh sẽ 
hành động ra sao trong trường hợp đó? 

- Sẽ là một thằng điên, một thương gia hạng bét khi không biết lợi 
dụng những điểm yếu của đối phương. Nhưng cô ngụ ý gì khi nói 
đến cái yếu đi đó? 

- Ô, tôi không biết! - Jilly cười một cách vô tư 

- Đơn giản là trong, đầu tôi chợt nảy ra một ý nếu bỗng nhiên tôi 
gạt được Stephany ra khổi công việc một thời gian thì sao? Jake 
bất giác rung người lên: - Cô không tự đánh giá quá cao thực lực 
của mình đấy chứ? 

- Ô tôi thì tôi không nói như vậy đâu, - Jilly tiến sát lại Jake 

- Mà này, anh có thể thử tôi, không đúng thế sao 

“Khi con người cảm thấy khó chịu thì cần phải giải khuây!” 
Dennis tự nhủ và phóng như bay dọc theo bờ biển hướng về 
Sydney. Mỗi loài thú đều có một nơi nào để trú ngu. Để được yên 
tĩnh, Dennis không nghĩ đến việc vùi đầu vào cát như một 
con đà điểu. Anh không muốn khơi lại vết thương trong lòng. 
Ngược lại, anh có ý định gác bỏ công việc hôm nay và sử dụng thì 
giờ tuỳ thích. Và cái chính là để quên Jilly đi... “Angelo còn có 
những thú vui hơn mình”, - Dennis nghĩ. Anh làm quen với người 
phục vụ bàn Angelo trong một quán ở trung tâm thành phố cạnh 
toà nhà chính của hãng “Harper Mining”. Anh thường vào đây 
uống một cái gì đó trước giờ làm việc. Angelo phục vụ anh cũng 
như mọi người và sẵn sàng ngồi tán hươu tán vượn nếu anh cần. 
Họ cùng tuổi với nhau. Một trong những phẩm chất của Angelo là 
cái gia đình Harper hùng mạnh là vậy mà chẳng hề làm cho anh 
ngợp. Dần dà, họ trở thành bạn. Và Angelo kể cho Dennis nghe 
ước mơ trở thành võ sĩ quyền anh nhà nghề của mình. Nhưng 
bố Angelo lại phản đối kịch liệt. Dennis lắng nghe những câu 


chuyện cãi cọ của người hầu bàn cùng cha hắn với một sự cảm 
thông. Những cái đó làm anh liên tưởng đến những xích mích va 
chạm của anh với Dan. Và Dennis cũng thường đến cung thể thao 
của Has, nơi Angelo tập luyện để động viên và góp ý cho bạn.Và 
hôm nay, anh lại phóng xe như bay đến đó. Bước vào sân, 
Dennis như mụ người đi vì sự lộn xộn bát nháo, những bóng người 
thấp thoáng và thứ mùi rất đặc trưng: mùi vải bạt, mùi da, mùi 
nhựa tổng hợp và mùi mồ hôi của các vệ sĩ. Dennis lập tức nhận ra 
Angelo đang tập với một võ sĩ khác ở võ đài phía xa. Và rõ là đối 
phương lớn tuổi, nặng cân và có kinh nghiệm hơn Angelo.Cách 

đó không xa, Tony Taylor ăn vận không thể chê vào đâu 
được. Y là ông bầu của Angelo. Bên cạnh y là hai kẻ giúp việc là 
Chikka và Jakko. Phía sau nữa là Has, ông chủ nhà thi đấu và cũng 
là huấn luyện viên của Angelo. Rõ ràng là ông ta đang lo lắng, vì 
học trò của ông bị dính đòn quá nhiều. 

- Angelo, cố phòng ngự tốt hơn 

- Thỉnh thoảng ông ta lại kêu lên.Những cú đấm của đối phương 
vẫn bao bọc lấy Angelo như trước. Rõ ràng là Angelo đã quá mệt. 
Anh cúi gằm đầu xuống ngực, khó nhọc giơ hai nắm tay lên che 
mặt 

.- Này, thế là đủ rồi đấy, ông Has ạ! 

- Không kiềm chế được nữa, Dennis hét tướng lên. 

- Lại còn trò gì nữa đây? 

- Taylor hồi ngọt xớt, mặt làm vẻ ngạc nhiên 

- Ai vậy? 

- Ông định làm trò gì với Angelo vậy, ông Taylor? Định để cậu ta bị 
đánh vỡ đầu chắc? Cậu ấy đã bị thương rồi kia kìa! - Dennis phẫn 
nộ tiến lại. 

- Không, nếu bây giờ anh ta không học chịu đòn thì không thể nào 
trở thành võ sĩ được! 

- Taylor nói nhưng rồi y cũng để cho Angelo nghỈ năm phút.Angelo 
ngã phịch xuống thảm. Dennis tiến lại võ đài, nhưng thấy Angelo 
quay đầu nhìn sang hướng khác. Anh nhìn theo và phát hoảng. 
Stephany đang đi trong nhà thi đấu như là một hình ảnh tương 
phản với sự bẩn thỉu luộm thuộm ở đây. 

- Mẹ... Mẹ làm gì ở đây thế? 

- Denmnis lắp bắp. 

- Tìm con - Ch] cao giọng 

- Sáng nay con cần phải đến văn phòng của mẹ để họp. Chúng 
ta đang trải qua một cơn nguy cấp, hay là con không biết 


điều đó? 

- Con không muốn có mặt ở đó. 

- Nghĩa là con không muốn lĩnh lương mỗi tuần nữa chứ gì? 
Dennis nhìn vào đôi mắt đau khổ và giận dữ của mẹ và lùi bước.- 
Vâng, vâng... Xin lỗi mẹ hôm nay con đã không đến họp. Con cứ 
nghĩ là đằng nào thì mẹ cũng chẳng thèm nghe một lời nào của con 
ca. 

- Gon nghĩ gì lạ vậy, Dennis? Đương nhiên là mẹ rất coi 
trọng những ý kiến của con. Nhưng sẽ thật là tốt nếu như con cư 
xử có trách nhiệm hơn, chỉ thế thôi 

- Stephany cười khi nhận thấy sự bối rối hiện rõ trên mặt con trai 
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều sau, OK?Dennis nhẹ 
cả người khi thấy mẹ đi ra. Nhưng Stephany lại dừng ở chỗ cửa: 

- Còn việc tiếp tục hợp tác với hãng nữa hay là thôi. Tới một lúc 
nào đó nó sẽ trở thành tài sản thừa kế của con và Sara. Nhưng nếu 
con cứ phung phí cuộc sống bằng những trò vớ vẩn, con nít ấy thì 
con phải chịu lấy hậu quả. Mẹ sẽ không làm được gì để cứu giúp 
con đâu. Hãy nghĩ kỹ điều đó đi Dennis ạ!Stephany rời khỏi phòng 
tập.Bất ngờ bên tai Dennis vang lên một giọng ngọt xớt: 

- Thật là sướng khi mẹ cậu quan tâm đến con trai như vậy. Chuyện 
gì xảy ra thế? Cậu quên tiền ăn sáng à? Dennis quay lại và chạm 
mặt với Taylor. - 

Tôi cũng muốn góp phần - Denmnis thốt lên. 

- Góp phần... góp phần ư? 

- Đúng vậy, để tạo sự nghiệp cho Angelo. Tôi cũng muốn 
thành ông bầu của cậu ấy. 

- Muốn trở thành người cộng sự của tôi không dễ đâu, cậu bé ạ 

- Đầu của Taylor là cả một cỗ máy vi tính; y nhanh chóng tính 
toán, cân nhắc nên đồng ý hay phản đối lời đề nghị của Dennis 

- Đúng là không dễ đâu. 

- Bao nhiêu? 

- Đối với một chàng trai đầy hứa hẹn như anh chàng này thì... hai 
nhăm ngàn. 

- Được rồi! - Dennis đồng ý. Từ phía sau, Angelo kéo tay áo anh: 

- Dennis, nhưng cậu moi đâu ra một đống tiền như vậy? 

- Đừng nghĩ ngợi gì cả, ngoài quyền Anh ra Angelo ạ - Dennis an 
ủi bạn 

- Bây giờ thì đích thân tớ sẽ chăm lo cho cậu. 

Jilly rời khỏi phòng của Jake ở khách sạn và rất hài lòng với kết 
quả đạt được. Đúng, anh ta thật là bình tĩnh và xử sự thật lạnh 


lùng với ả... Không hẳn là để giữ khoảng cách. Khuôn mặt anh ta 
rất lạ, tựa như là anh ta đã biết cái gì đó và đang muốn thử ả. 
Nhưng Jilly biết cách đánh giá không bao giờ sai ấn tượng mà ä 
tạo ra được với đàn ông. Và ả biết rõ là Jake thích ẳ. Bây giờ thì ả 
đang vội rẽ đến Rox, một quận khác của Sydney. Ở đó có một 
khách sạn tồi tàn mà ả đã thuê một phòng từ sáng sớm ngay sau 
khi rời khỏi nhà Stephany. Giờ đây, ả cần phải chuẩn bị cho cuộc 
gặp gỡ với người đàn ông tiếp theo, người mà sẽ giúp ả thực hiện 
những toan tính của ả. Đó là Philip, người chồng cũ. Philip 
tội nghiệp! Jilly cười và nhớ lại mọi việc. Chỉ một cú điện thoại là 
cái pháo đài đó đã đổ sụp. Từ đó, vừa cầu mong Philip giúp đỡ, ả 
rắp tâm giữ ông ở một khoảng cách nhất định để kích động. Cuối 
cùng thì ả cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến. Trên đường đến 
gặp Jake ả đã gọi điện cho Philip để hẹn gặp vào thời gian thuận 
tiện... Vào hoàn cảnh phù hợp Jilly không chỉ đóng kịch tuyệt 
vời mà còn là một đạo diễn có hạng. Ả hiểu rằng không thể 
dễ dàng xử lý ngay tại Eden. Ả thường thành công trong việc điều 
khiển Philip như một con rối. Một khách sạn tồi tàn bẩn thỉu, đầy 
ruồi, muỗi và gián chắc chắn sẽ làm thức dậy trong ông tình 
thương đối với người đàn bà tội nghiệp bị mọi người ruồng 
bỏ.Jilly đã đoán đúng. Khi đến, Philip tái mặt đi vì phiền muộn. 
Khi bước vào phòng, khó nhọc lắm ông mới thốt nên lời: 

- Tôi ngạc nhiên và phân vân không biết có nên đến không. 

Jilly nhận thấy Philip rất gầy và già đi nhiều. Ả hài lòng tự nhủ là 
năm tháng đã rất độ lượng với ả. 

- Em sợ anh không đến - Jilly khẽ nói và cụp mắt xuống 
- Em cũng không dám trách gì anh nếu như anh không đến gặp 
em. 

- Anh không thể bỏ mặc em lúc hoạn nạn được. Qua giọng nói của 
em, anh cảm thấy em cần được giúp đỡ. 

- Vâng! - Jilly ngẩng đầu nhìn ông 

- Nhưng bây giờ khi em nhìn thấy anh... anh có biết em vừa cầu 
xin anh đến mà không hiểu được là em có lỗi với anh biết bao.- 
Kầa! Jilly! Nhưng tại sao em lại ở đây, ở chỗ tồi tệ như thế này. 

- Đó là tất cả những gì mà em có thể cho phép mình - Jilly lại cúi 
đầu. 

- Anh sẽ giúp em rời khỏi đây. 

- Không Philip, em không muốn làm phiền anh đâu. Anh sẽ không 
khi nào quên được... 

- Dường như không giữ được mình, Jilly vờ vặn tay tuyệt vọng. 


- TỪ ngày ấy... biết bao thời gian đã trôi qua... 

— Philip run run.“Thế là đổ rồi, con bồ câu non ạ!” - ẳ nghĩ. 

- Anh có còn căm thù em không?Trên mặt Philip lộ rõ vẻ mệt mỏi: 
- Anh đã cố thử, nhưng không lúc nào là anh không nghĩ đến em. Ả 
nhìn thẳng vào mắt Philip. Điều đó như tăng thêm sức cho ông. 
Ông tiến lại ôm chầm lấy ả. Một tiếng rên bật ra từ ngực 
ông và phút chốc, Jilly hiểu rằng đã lâu lắm rồi ông không có đàn 
bà. Không tin đây là sự thực. Philip xoa đôi vai ả, khẽ vuốt má ä, 
sau đó kéo sát ả vào ngực và hôn lên tóc. Jilly ngẩng đầu lên, hôn 
Philip và ả cảm thấy nước mắt đang chảy trên mặt ông. Còn ông 
thì đang cố nén tiếng thổn thức tự đáy lòng.Jilly đìu ông lại chiếc 
giường hẹp. Họ nằm xuống đó và ả cởi áo dài ra. Philip kinh ngạc 
thấy dưới áo dài ả không có gì cả ngoài thân thể ả. Ông ngắm nhìn 
rất lâu tấm thân trần. Hơi thở của ông nhanh hơn rồi trở nên ngắt 
quãng. Cuối cùng ông sờ lên ngực ả, và lập tức thân thể ông rung 
lên vì chứng co thắt. Sau đó, Philip ôm thật chặt lấy Jilly, không 
rời ra chút nào cho đến khi mọi việc xong xuôi.Sau đó ông nấc lên 
và khẽ nói: 

- Hãy tha lỗi cho anh... Anh không biết việc đó xảy ra như thế nào. 
Anh thèm muốn em đến nỗi... Không thể kìm giữ được nữa... 


Cơn tức giận bất lực và sự chán ngán thiêu đốt Jilly, nhưng ả vẫn 
thể hiện mình là một người tình tỉnh ý biết an ủi bạn tình vụng về 
và vội vã. Ả ôm lấy Philip vỗ về ông bằng những điều mà mọi 
người đàn bà đều làm trong những trường hợp tương tự.Như 

một con quỷ, trước khi rời Philip, ả đã hoàn toàn mê hoặc 
được ông và từ nay trở đi, ông sẵn sàng làm tất cả vì ả, chỉ cần ả 
ban tặng cho ông một nụ cười. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả : Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 32 


- Chú cho là cháu đã thoát nợi 

Bill Macmaster nói chuyện với Stephany Harper trên tầng thượng 
toà nhà chính hãng “Harper Mining”. Thái độ của ông đối với tin 
Jilly đã bỏ đi hoàn toàn ngược với Stephany.- Nhưng cháu không 
thể để như thế được chú Bill ạ! Lại phải đề nghị cô ấy một lần 
nữa. Và lần này thì không kèm theo điều kiện nào cẩ.Bill cụt hứng: 
- Không, không được! 

- Nếu chú cứ quan tâm tới hãng chúng ta như vậy, thì có lẽ cháu 
đành bỏ tiền túi của cháu ra vậy.Bill thở dài: 

- Như thế cũng không được, - Bill phẳn đối quyết liệt 

- Thế thì chị hãy cho tôi về hưu! 

- Hãy bình tĩnh nào chú Bill. Chú thừa biết là cháu cần chú đến 
như thế nào! 

- Vậy cháu định làm gì, Stephany? Stephany lập tức trả lời: 

- Cần phải tìm một lối thoát nào đó. Chưa khi nào trong cuộc đời, 
cháu rơi vào tình cảnh như thế này. Cha cháu là người ăn ốc 
còn cháu phải đổ vỏ.BilI gật đầu buồn bã. 

- Phải thừa nhận là gia đình Harper phải có nghĩa vụ đối với Jïlly. 
- Stephany tiếp tục. 

BiII lại gật đầu: 

- Chú đã nghĩ trong đầu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Jilly đưa đơn 
đến toà án đòi phần thừa kế của mình.Bill à lên một tiếng: 

- Một nửa ư? 

- Đúng, một nửa toàn bộ gia sản của cháu! - Stephany khẳng định. 
- Nếu như cô ấy muốn phá hoại cuộc sống của chúng ta, cô ấy sẽ 
kiện chúng ta ra toà và sẽ cho hãng chúng ta tiêu luôn. Tốt hơn cả 
là tự cháu sẽ đề nghị cô ấy nhận những thứ mà cô ta có quyền 
được hưởng. Hay là chú đã nghĩ ra giải pháp nào khá hơn? 

- Làm sao mà có thể nghe ra ngay được! Nhưng cháu phán xét mọi 
người hoàn toàn theo ý chủ quan của cháu. Cháu rất thẳng thắn 


mà không muốn nhận thấy là còn gì những người xấu, bọn cặn bã, 
và những kẻ bịp bợm. 

- Cháu không tranh luận với chú điều đó, chúng ta hãy tạo cho Jilly 
một cơ hội và tin rằng cô ta sẽ khá hơn. 

- Chú có một đề nghị với cháu thế này: Tạm thời cứ để kệ Jilly đó 
và chúng ta hãy bắt tay vào việc đi. Chúng ta đến đây để 
làm việc và nhận lương kia mà.Một nụ cười gượng gạo trên 
khuôn mặt khắc khổ của Bill. 

- Vâng thưa ngài! 

- Chị cũng nở nụ cười, và nghĩ thầm “Thật là vàng mười. Trong 
khi chú ấy còn ở cạnh mình, mình...”Có tiếng máy réo trên bàn 
của Bi. 

- Có việc gì vậy? - Ông hỏi vào micrô. 

- Dạ có một ngài muốn được gặp cô Harper. Tên ngài ấy là 
Sanders. Stephany và Bill đưa mắt nhìn nhau và không tin ở tai 
mình nữa. 

- Hãy tống cổ hắn đi! - Bill ra lệnh. 

- Từ từ đã nào! - Stephany cười và tiến lại máy đàm thoại nội bộ 
- Mời anh ta vào văn phòng của tôi, Hilary. Tôi sẽ đến đó bây giờ. 
Bill hãy còn tức giận: - Đồ quái thai đáng nguyền rủa! Hắn cần cái 
gì mới được chứ? Ai mà biết được? Stephany nhanh chóng nhìn 
mình một lượt qua gương. 

- Sẽ không có chuyện gì nếu như chúng ta làm rõ được sự 
việc.Stephany đi về phòng mình. Người đàn ông ngồi đó lịch sự 
đứng dậy khi thấy chị bước vào phòng. Stephany đi lại chiếc bàn 
làm việc của mình và nhìn về phía người lạ mặt. Anh ta mặc bộ 
comple màu xám sẫm thật đẹp và chiếc áo sơmi trắng như tuyết rõ 
ràng là được may đo. Chiếc cà vạt màu đỏ tươi và chiếc khăn mùi 
xoa nhô ra trên túi áo ngực càng làm cho bộ comple thêm đẹp. Vẻ 
ngoài của Sanders thanh lịch một cách cổ điển: làn da trắng 
mịn, mái tóc xoăn đen dày. Ngồi xuống bàn, Stephany nhìn 
anh ta và chút nữa thì quên bằng tất cả trên cõi đời này. Đôi mắt 
của anh ta xanh một cách lạ thường, và căn cứ theo nụ cười rạng 
rỡ kia, Sanders hiểu rõ là chúng sẽ gây một ấn tượng như 
thế nào với những người xung quanh. Stephany cố lấy bình tĩnh 
và nói một cách lạnh băng: 

- Mời ngồi! Tôi chỉ có thể nói chuyện được năm phút. 

- Cảm ơn bà. - Sanders nói ngắt quãng nhưng nghe vẫn ngọt tai 

- Sự thực là tôi không ngờ có thể gặp được bà. 

- Hãy cho phép tôi được hỏi là điều gì đã khiến ông đến đây? 


- Vì tính tò mò của tôi, - anh ta cười một cách vô tư. Và sự bình 
tĩnh của anh ta chọc tức Stephany. 

- tôi có mua vài cổ phiếu của hãng này nên tôi muốn được xem nó 
tí chút từ phía bên trong. 

- Một vài cổ phiếu? 

- Stephany cảm thấy nghẹt thở vì sự trơ trẽn của anh ta. 

- Vâng, tôi quyết định là cần phải đảm bảo ít nhiều cuộc sống già 
nua trong tương lai, - Jake yếu điệu nhún vai. 

- Có lẽ ta không nên tán gẫu nữa mà vào việc đi thôi? - Stephany 
cắt ngang, 

- điều đầu tiên là ông đã xía vào việc của hãng chúng tôi. Tôi còn 
chưa rõ là ông muốn giành quyền kiểm soát nó hay chỉ đơn giản là 
làm suy yếu nó. Và tôi không chịu được điều đó! Điều thứ hai. Dù 
ông hành động với mục đích gì đi chăng nữa thì ông cũng sẽ chẳng 
gặt hái được gì đâu.Jake nhìn chị mê mẩn: 

- Tại sao bà lại tin như vậy? 

- Đừng mơn trớn mình bằng hy vọng hão huyền: ông là người đầu 
tiên xía vào hãng của tôi. Đối với ông cái chính là phải ngoạm lấy 
một mẩu nhỏ và biến vào trong bụi cây! Ông lại muốn đánh đu với 
tôi cơ à? Jake chăm chú theo dõi đối thủ của mình.“Giời ạ, cô ta 
thật tuyệt!” - anh ta sững sờ nghĩ.Cả trên thương trường cũng như 
trong tình ái, Jake luôn khao khát quyền lực. Chỉ có những 
người đàn bà có lý trí thực sự mới cuốn hút được anh ta. 
Một thắng lợi dễ dàng không thể mơn trớn được lòng tự ái của 
Jake. Đôi khi anh ta có cảm tưởng là số phận an bài suốt đời anh 
ta không tìm được vị nữ hoàng chiến tranh của mình. Jake mơ ước 
gặp được một người đàn bà có sức mạnh nội tâm hệt như anh ta. 
Nhưng không một ai trong số họ đáp ứng được đòi hỏi ấy. 
Anh ta có thể bể gãy mọi sự kháng cự. Không lẽ, không lẽ 
cuối cùng trước mặt anh ta đã xuất hiện một đối thủ xứng đáng. 
- Bà hãy làm ơn nói... 

- Jake cố gắng lấy lại bình tĩnh 

- Cứ giả dụ là tôi muốn giành quyền kiểm soát cổ phiếu... Bà nghĩ 
thế nào về đề nghị của tới trở thành bạn hàng của bà? 

- Đương nhiên là không được! 

- Sự quyết liệt trong câu trả lời của Stephany đã làm Jake chấn 
động 

- Như trong mọi trận đấu, người chiến thắng sẽ được tất cả. 

- Còn kẻ chiến bại, thưa bà Harper? Chị đứng dậy, rời khỏi bàn 
tiến lại phía Jake. 


Anh ta vội vã đứng phắt dậy. Jake không bao giờ chịu được khi 
người đàn bà đứng cao hơn anh ta. Vậy mà chiều cao của Stephany 
không thua kém gì sáu phút của anh ta. Anh ta cũng không biết là 
vô tình hay cố ý mà chị tiến lại gần đến nỗi mà anh ta cảm thấy 
mùi nước hoa của chị. Jake nhìn thấy dưới lần vải mỏng là đường 
cong quyến rũ của bộ ngực tuyệt vời. Bỗng anh ta cảm thấy thèm 
khát được đưa tay lên mà sờ nắn. 

- Kể chiến bại ư ngài Sanders? 

- Stephany hỏi. 

- Có quan trọng gì! Bởi đẳng nào thì người đó cũng không phải là 
tôi. Thôi chào ông.Không tiễn khách, chị biến mất qua cửa 
ngách dẫn sang phòng Bill. Đang nghiên cứu tài liệu gì đấy, BiIl 
ngừng công việc nhìn gò mà ửng hồng và khuôn mặt xúc động của 
chị một cách lo lắng. 

- Hy vọng là y không làm cháu tôi rối trí? - Bill hỏi. 

- Không mẫy may! Ngược lại, anh ta còn mang đến cho cháu một ý 
tưởng hay.Ngồi xuống bàn làm việc của Bill, Stephany quay điện 
thoại. 

- Chúng ta cần phải thổi phồng vụ này, Bill ạ! 

- Trong lúc chờ tổng đài nối dây, chị vui vẻ nói. 

- Sao? Sao? 

- Suyt... 

- Stephany ra hiệu cho Bill và nói chuyện điện thoại: 

- Thị trường chứng khoán đấy phải không? Có phải ông Henry đấy 
không? Stephany Harper nói đây. Chỗ tôi mọi việc đều ổn cả. 
Nhưng tôi muốn biết là ông có thể đi ăn trưa với tôi vào tuần tới 
không. Chỗ chúng tôi có nảy sinh một số khó khăn với ông 
Jake Sanders của hãng “Sanders Enterprises”. Ông ta muốn mua 
những cổ phiếu của chúng tôi, và tôi nghĩ là có lẽ ở thị trường 
chứng khoán... vâng, vâng vì lợi ích của những cổ đông, ông có 
thể buộc anh ta phải giải trình, tuyên bố công khai về những dự 
định của mình. Rất cảm ơn ông Henry. Chúng ta sẽ gặp nhau tuần 
tới. Stephany bỏ ống nghe xuống. Mắt chị ánh lên niềm vui sướng. 
- Thế là chúng ta đã thả mèo vào chuồng bồ câu của ngài Sanders 
rồi đấy! - Chị tuyên bố 

- Chúng ta sẽ cho anh ta thấy. 

- Hay quá, như vậy là hôm nay cháu đã qua được một thử thách - 
Bill nói khẽ 

- Còn một việc nữa thế này. Dennis vừa mới ở đây. Cậu ta muốn 
vay của hãng 25 ngàn đôla. Cháu tính sao đây? 


Có đến nửa tá nữ tù nhân ngồi đằng sau tấm kính chắn đạn lớn 
trong phòng gặp gỡ thân nhân ở nhà tù nữ của Sydney quận 
Nulava. Một số cố gắng giấu nỗi lo lắng, một số khác thì không 
thế. Phía đằng sau là bà quản giáo đứng nhìn một cách khoan 
dung. Đặc biệt có một phạm nữ làm bà chú ý hơn cả: đó là người 
phụ nữ cao, gầy gò ngồi ghé xuống một đầu ghế mắt đắm nhìn ra 
cửa nơi thân nhân vào thăm. “Olivia tội nghiệp. Có chuyện gì xẩy 
ra với nó vậy không biết. Trông nó mệt mỏi quá. Chắc cả đêm 
trước nó thức trắng... Cứ cắn móng tay thế kia thì chả mấy chốc 
mà cụt cả. Mọi người nói là bạn gái của nó sẽ đến. Cái đồ đếu 
cáng. Mà sao Olivia lại không hiểu là cái hôn của loài chim ăn xác 
chết chẳng khác gì cái hôn của tên phản chúa nhỉ?”Olivia cựa 
mình trên ghế. Tại sao Jilly lại không đến nhỉ? Bỗng nhiên 
cánh cửa để thân nhân vào thăm bật mở, một bà quản 
giáo xuất hiện. Bà ta lùi sang một bên, nhường đường cho đám 
đông người đi vào. Chẳng bao lâu tất cả tù nhân đã trò 
chuyện rối rít với thân nhân, còn Olivia vẫn ngồi đó. Đôi gò má 
nóng bừng lên vì nhục nhã và tuyệt vọng.Jily đã hứa là sẽ đến cơ 
mà!Jily xuất hiện khi mà thời gian để gặp gỡ thân nhân 
còn có một nửa. Ả lướt vào phòng với một về ngạo mạn cứ như 
là đi chơi vậy. Bà quản giáo à lên ngạc nhiên. Jily đã làm lại tóc, 
ăn mặc diêm dúa đắt tiền.- Ai thế này? Trông cô thật là tuyệt Jilly 
ạ, - Bà quản giáo nói.Jilly ném một cái nhìn khinh thị về phía bà 
ta.- Cô thay đổi ghê thật, Jily ạ. Thôi được rồi, đến chỗ bạn cô đi, 
cô chỈ còn có mười lăm phút nữa thôi... tôi nhắc vậy mặc dù biết 
rõ là cô chưa quên những quy định của chúng ta. Jily ngồi xuống 
ghế. Cái nhìn thất vọng của Olivia, đôi má gầy hõm của ả 
này càng chẳng gợi cho ả một cảm thông nào. 

- Công việc thế nào, Olivia? 

- Thế chị nghĩ sao? 

- Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không tôi bỏ đi bây giờ - Jilly thờ ơ 
đáp. 

- Ôi chị Jilly! Đừng! Em sẽ không sống nổi đâu! 

- Như thế thì tốt hơn. Còn bây giờ hãy nghe tôi đây. Tôi đến thăm 
cô nhưng không phải là cuộc viếng thăm của giới thượng 
lưu. Cô. còn phải ở đây bao lâu nữa? 

- Ba tháng. Có chuyện gì vậy chị? 

- Thế khi nào người ta có thể thả cô nếu có sự bảo lãnh?- Nếu có 
bảo lãnh thì em có thể được ra ngay từ bây giờ. Nhưng không thể 
thế được đâu. Em không có luật sư, mà giả sử có thì em cũng 


chẳng có tiền để trả cho người ta.Jily bỗng giống như con mèo đã 
no mỡ và cá. 

- Tôi có một người có thể giúp cô ra tù. 

- Ai vậy? 

- Chồng cũ của tôi, Philip Stuart. Tim Olivia đập rộn lên vì ghen 
tức. 

- Chị và anh ta đã quay lại với nhau rồi hả? Giữa hai người còn cái 
øì chung nữa đâu? 

- Còn một cái chung là sự quan tâm đến cô. Có nghĩa là thế này... 
Nếu như tôi giúp cô ra khỏi đây... 

- Em sẵn sàng làm tất cả. 

- Đúng, cả hai ta cùng hiểu rằng, mọi cái đều có cái giá chung của 
nó. 

- Olivia nhìn vào mắt ả: 

- Stephany Harper à? 

- Còn ai nữal 

- Em đồng ý. 

Mình rất lấy làm tiếc Angelo ạ.Dennis chán chường ngồi 
trong quán rượu của bố Angelo là Vitorio. Angelo cười nhân ái: 
- Thôi cậu đừng có suy nghĩ gì cả. Đợi vài hôm cậu lại xin bà ấy 
lần nữa xem sao.Dennis không đủ sức để thú nhận là cả tuần qua 
anh chỉ làm có mỗi một việc là lạy van Stephany cho anh hai mươi 
lăm ngàn đôla như anh đã hứa với Taylor. Cuối cùng thì Stephany 
phát khùng lên và cấm anh nói về việc “đầu tư tài chính” khi có 
chị. 

- Tai hoạ là ở chỗ... 

- Dennis than thở: 

- trong tình trạng hiện nay thì khó có thể xin được cái gì. 

- Thế không thể kiếm tiền nơi khác à? 

- Ai lại đám đưa một khoản tiền kếch xù như vậy cho mấy thằng 
nhãi, hả — Vitorio, cha của Angelo chen vào: 

- Tốt hơn cả là thà không có tiền còn hơn là để mất nó! 

- Bác Vitorio ạ, cũng như cháu, bác biết rõ là Angelo đáng được 
hưởng một số phận khá hơn. 

- Dennis nói. 

- Đúng đấy bố ạ! - Angelo ủng hộ, 

- hơn nữa Taylor cũng không phải là kẻ qua đường, mà là một nhà 
kinh doanh. Ông ta sẽ chẳng hợp tác với con nếu như không thấy 
những khả năng của con. 

- Mày đừng có ảo tưởng Angelo! 


— Vittorio đỏ mặt lên vì giận dữ 

- Mày đã hại bản thân mày! Vì cái quái gì? Mày là thằng con duy 
nhất của tao. Tao sẽ cho mày cái quán của tao. Nó mang lại nhiều 
lợi, mày sẽ sống không phải quan tâm lo lắng gì cả. Vậy mà mày 
lại giở giói lên võ đài, ở đó chúng nó sẽ đánh nát óc mày ra. Đến 
khi nào mày mới quên cái trò bốc biếc ấy đi mà chí thú làm ăn hả. 
Vittorio ném cái khăn lau ướt xuống bàn. 

- Nhưng đã có khách đâu, - Angelo phẩn ứng yếu ớt, 
nhưng rồi cũng cầm lấy giề và lau bàn 

.- Lúc nào cũng tớn lên với bốc, - Vittorio càu nhàu 

- Gòn cái thằng cha Taylor nữa. Hắn cho rằng mày là của riêng 
hắn chắc. Nhưng hắn nhầm rồi. Mày là con tao, là của tao.Angelo 
cười hiền hậu: 

- Đúng vậy thưa bố.Sự chịu đựng của anh đã làm người cha dịu 
đi.Dennis đứng dậy ra về. Angelo lo lắng nhìn theo anh: 

- Hy vọng là cậu không bỏ đi vì ông già tớ.Dennis cười. 

- Tớ sợ là ông lão nói đúng đấy. Taylor không đối xử tử tế với cậu 
đâu 

.- Nhưng tớ cần một ông bầu bảo trợ và tổ chức cho tớ thi đấu.- 
Tớ sẽ làm điều đó. - Dennis tuyên bố dứt khoát 

- Tớ đã nói với cậu là tớ sẽ kiếm được tiền và nếu tớ đã hứa, tức 
là tớ sẽ làm.Angelo tròn mắt nhìn Dennis. 

- Nhưng bằng cách nào? 

- Tớ sẽ nghĩ ra một cái gì đấy! - Dennis giật lấy chiếc khăn lau và 
ném ra xa. 

- Cậu vứt mẹ cái trò nhẳm này đi. 

- Nhưng bây giờ tớ không dọn đẹp thì sau đó vẫn phải làm thôi 

- Sau hằng hay. 

- Không được. Sau đó tớ còn phải đi đến khu tập luyện thể thao. 

- Thế thì bạn bè quái gì cậu? - Dennis thốt lên 

- Tớ đang cần có người để giải khuây, hiểu chưa.Angelo lại cười. 
- Gó lẽ mẹ cậu không phản đối để cậu thôi công việc. Còn tớ chỉ 
thử lơ đễnh một chút thôi, - anh ta nhìn về phía Vittorio, 

- thì tớ sẽ phải chịu ngay mười lăm hiệp với ông già, mà tớ 
thì sợ ông ấy hơn cả Muhammed Ali. 

Một giờ sau, Dennis đã dạo bước trên đường Bent. Trong khi ngồi 
ở quán rượu đợi Angelo lo phục vụ khách hàng, Dennis đã nghe ra 
được một cách. Ý nghĩ thật là tuyệt! Nó sẽ giải quyết được mọi 
vấn đề. Dennis biết là mình không nhầm về tương lai tuyệt vời của 
Angelo. Nhưng cần phải chứng minh điều đó và tìm một khả năng 


cần thiết. Và Dennis rất muốn thử nghiệm cái mà anh nghĩ ra. Toà 
nhà đồ sộ của hãng “Harper Mining” vào lúc này trở nên vắng 
ngắt. Thậm chí phòng của Bill Macmaster cũng tối mò mặc 
dù người quản lý luôn tự hào là chỉ có Stephany đến sớm hơn ông 
và ngồi lại lâu hơn. Dennis vẫy người bảo vệ mở cửa cho anh. 
Thang máy đưa anh lên tầng thứ 24.Rời khỏi thang máy, anh bước 
ra hành lang nhập nhoạng và thấy cửa của một phòng còn mở, 
Dennis lặng lẽ tiến lại gần... Cassy Johnes đang lục lọi, tìm kiếm 
giấy tờ gì đó dưới ánh sáng đùng đục của ngọn đèn bàn. Cô ta 
không để ý đến xung quanh. Rồi bỗng nhiên cô ta ngẩng đầu lên la 
hoảng hốt vì bất ngờ. 

- Xin lỗi, - Dennis nói. 

- Tôi không muốn làm cô hoảng sợ. 

- Không, có gì đâu! 

- Cô ta lúng túng thu dọn giấy tờ và xếp vào cặp. 

- Cô đừng ngại gì, cứ làm việc đi. Tôi không thích làm gián đoạn 
công việc của mọi người. 

- Tôi không nghĩ là có ai đó sẽ đến đây muộn thế này. Tôi... tôi 
muốn làm nốt một số việc mà ban ngày chưa kịp làm.Dennis nhận 
thấy là Cassy có vẻ rất lúng túng và không dám nhìn vào mặt 
anh.“GCó lẽ cô ta là một cô gái nhút nhát”, - anh nghĩ. 

- Chắc cô muốn tìm cái gì đó liên quan đến Jake Sanders? —- Anh 
hỏi. 

- Vâng gần đúng như thế, - Cassy trả lời quanh co. 

- Anh... hình như anh cũng quan tâm đến điều đó? 

- Vâng —- Dennis trả lời. 

- Tất cả hãng chúng ta chỉ loay hoay quanh chuyện đó 
thôi.Anh bất giác ngắm nhìn thân hình cân đối, xinh xắn của cô 
gái, mái tóc sáng của cô... thậm chí đã muộn lắm rồi mà trông cô 
vẫn còn tươi tắn và chỉnh tề. Anh muốn nói chuyện với cô 
lâu hơn, còn cô rõ là muốn nhanh chóng ra về. 

- Thôi được rồi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, - Cassy nói. Cô 
gái thu dọn ca táp và đi ra cửa. Khi đi ngang qua Dennis, Cassy 
nhìn thẳng vào mặt anh. Thiếu chút nữa Dennis ngộp thở trong đôi 
mắt ấy... 

- Hay là ngày mai chúng ta cùng ăn trưa với nhau nhé. - Dennis 
buột miệng nói. Cassy cười nghĩ là anh đùa. 

- Chúc anh ngủ ngon! - Cô nói.Dennis đứng nhìn theo cô rất lâu. 
“Quỷ tha ma bắt anh đi, Dennis”. 

- Cassy nghĩ khi đi dọc hành lang - Việc gì anh ta cần gấp đến 


như vậy? Anh ta dẫn xác đến đây vào buổi tối để làm gì nhỉ? Cô 

ta chắc còn ngạc nhiên hơn nhiều, nếu như nhìn thấy Dennis 
ngồi sau bàn, cần cù tập ký chữ ký của Joanna Radell. 

Màn đêm buông xuống miền duyên hải phía tây nước Úc thật đột 
ngột.Trên nền trời cao màu sắc cứ đổi thay: lúc da cam, khi đỏ và 
cuối cùng là bóng đen bao trùm.Những chủ nhân của Eden cũng đã 
ngủ cả. Nhưng giấc ngủ của họ thật nặng nề. Dan bỗng tỉnh giấc 
và phát hiện là Stephany nằm cạnh đã thức dậy. 

- Có chuyện øì vậy, em yêu? Dan bật đèn ngủ ở đầu giường, 
Stephany nheo nheo mắt. Nhìn qua cũng đủ biết là chị vừa mới 
dậy. Stephany vò nhàu tấm ga trải giường. 

- Em mơ một giấc mơ kinh khủng phải không? Hết lòng thương 
yêu Stephany, Dan biết rõ những nỗi kinh hoảng của chị. Chị gật 
đầu. 

- Đây không phải là lần đầu chứ? Em hay thấy ác mộng từ khi Jilly 
rời khỏi nhà tù, đúng không? Stephany im lặng gật đầu. Sau đó chị 
nói một cách đau khổ: 

- Mọi việc đang yên lành, bỗng nhiên đảo lộn cả. Tại sao vậy? 

- Đảo lộn cái gì? Mọi việc vẫn ổn cả đấy chứ. 

- Vâng... nhưng Sara đe doạ bỏ học nhạc, thậm chí không muốn 
nghe một cái gì cả, cứ hục hặc với em đến mười ngày nay 
rồi. Còn Dennis thì cứ làm cho em điên lên vì những câu chuyện 
xoay quanh hai mươi ngàn đôla bí hiểm của nó, có vẻ là con rất 
cần... 

- Hãy bình tĩnh, Stephany! - Dan nói âu yếm nhưng dứt khoát 
-Sara đã nửa năm nay tìm kiếm mà không chọn được nghề 
nào. Còn Dennis... Dennis vẫn nghịch ngợm như vậy.Cả hai đều 
cười buồn bã; Stephany đã bình tâm và lại nằm xuống gối. Dan âu 
yếm gạt những sợi tóc loà xoà trên mặt chị.- Và em lo lắng cả vì 
chuyện Jilly, đúng không? Stephany gật đầu đau khổ. - Thuở ấu 
thơ, bọn em thường chơi trò chị em. Lúc đó không có gì tuyệt hơn 
thế. Còn bây giờ khi mọi việc đã rõ ràng... thì điều đó chẳng vui vẻ 
gì.Dan nghĩ ngợi đôi chút: 

- Không nên dẫn vặt mình như thế. Thật khó mà vui về được với 
Jily. Thực sự mà nói em hành động chưa cân nhắc lắm... — 
Dan ngắc ngứ, không biết là có nên tiếp tục hay không... 

- Gái gì ạ? 

- Jilly là người đàn bà rất dễ xúc động. Trước kia nhất định là thần 
kinh cô ấy đã từng có vấn đề. Mà bảy năm tù giam kia là liều 
thuốc tồi tệ nhất đối với cô ấy. 


Ngược lại, - giọng ông trở nên rầu rĩ, 

- Để bệnh tình trầm trọng hơn thì khó mà nghĩ ra loại thuốc đặc 
hiệu nào công hiệu hơn thế. 

- Em cho rằng anh đã không công bằng đối với cô ấy. Có lẽ là cô ấy 
cần có thời gian để hoà nhập vào cuộc sống sau một thời gian bị 
cách ly. Và sau đó cô ấy không đơn giản là chỉ bực mình. Cô ấy đã 
có lý trong chuyện tiền nong. Thật là sai lầm khi em đồng ý để Bill 
đặt điều kiện cho cô ấy 

- Em vẫn tin cô ấy? 

Stephany nghĩ ngợi: 

- Thực ra thì không... và không khi nào tin cả. Nhưng em hiểu là 
cô ấy không thích chuyện đó. Một tình huống không lối thoát. Em 
không biết là phải làm gì. Bỗng nhiên một người em gái xuất hiện 
còn em thì không thể tìm được tiếng nói chung với cô ấy. Dan đau 
đớn nhìn Stephany trong cảnh suy nhược như vậy. Ông ôm lấy 
ch], ghì sát vào mình. Sau đó ông nói: 

- Có lẽ, cần phải nói chuyện với cô ấy. Bây giờ cô ấy sống ở đâu? 

- Theo Sara thì ở một cái xó xỈnh nào đó rất bẩn thỉu ở Rox. Có lẽ 
là em cần phải gặp cô ấy để một lần nữa đề nghị cô ấy cầm tiền 
mà không đặt một điều kiện gì cả.- Ấy, ấy em cần phải cứng rắn 
hơn. Và em đừng có quên là cô ấy đã một lần xử sự thế nào với 
em. Thôi ta tạm quên Jilly đi.Dan hôn lên đỉnh đầu Stephany. 

- Em không thể, em cần phải gặp cô ấy 

- Môi Stephany mím lại thành một đường thẳng. 

- Em nghĩ làm thế em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn chăng? - Dan âu yếm 
hỏi. 

- Trong mọi trường hợp, em không muốn cảm thấy mình là người 
có lỗi. - Thật là ý nghĩ hay. Ai mà biết được? Cũng có thế là chúng 
ta nhầm về chuyện Jilly.Stephany ngẩng đầu nhìn Dan.“Anh ấy 
thật là kỳ diệu - chị nghĩ Đó là người duy nhất hiểu 
mình”.Stephany âu yếm vuốt má ông, rờ những nếp nhăn, 
hằn sâu của ông và vui về nhìn vào đôi mắt nâu của ông. 

- Anh có biết cái gì không? - Chị] nói 

- Em rất sung sướng vì em có anh. Mặc dù, có lẽ là em không xứng 
đáng với anh. 

- Tất nhiên, - Dan vờ nghiêm nghị. 

- Tất nhiên là em không xứng đáng với anh. Không có người đàn 
bà nào trên trái đất này lại có thể xứng đáng với anh.Nhưng 
Stephany không hùa theo giọng đùa cợt của ông: 

- Anh Dan, thật đấy. Thời gian gần đây em ít để ý đến chăm sóc 


anh. Em tiếp nhận mọi thứ cứ như chúng phải như thế 

- Hãy làm như em muốn, - ông nói và nhìn chị bằng ánh mắt chân 
thành 

- chỉ cần em tiếp nhận anh là đủ. 

- Sao, đó có phải là đơn thuốc của ông không đấy, bác sĩ? 
- Stephany vui lên 

- Tiếp nhận một ngày ba lần, thưa bác sĩ Dan Marshall.Và chị hôn 
vào mũi ông. 

- Anh sợ là vẫn chưa đủ đâu. Trong những trường hợp như thế anh 
kê loại đơn đặc biệt.Dan kéo chị lại gần và nghịch cái đải buộc 
trên áo ngủ của chị 

.- Tôi nghe ông đây, thưa bác sĩ! - Stephany nói. 

- Thế vẫn còn ít! - Dan thì thầm và xoa lên ngực chị 

- Em không thoát khổi anh dễ dàng thế được đâu. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả : Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 33 


Không thể lên án Dennis là người không có chí hướng, ít ra thì anh 
cũng tự cho là như vậy, mặc dù không hiếm khi anh rơi vào tình 
trạng tiến thoái lưỡng nan do cái tính ương ngạnh không chịu thừa 
nhận sai lầm của mình. Dennis rất tức khi mọi người trả lời 
“không” với anh. Anh đã quen với chuyện được yêu chiều từ nhỏ, 
khi mà Stephany sợ cuộc chia tay với chồng sẽ ảnh hưởng xấu 
đến con, nên luôn chiều theo mọi sở thích của Dennis. Bởi vậy 
mà Dennis không thể chấp nhận việc Stephany từ chối cho anh 
tiền. Và anh quyết định là sẽ tìm cách để xin bằng được. Mấy ngày 
qua, anh xử sự thật lý tưởng - cả ở nhà và ở nơi làm việc. Cuối 
cùng thì anh thấy mẹ cũng dịu đi. Anh quyết định lợi dụng thời 
điểm, khi Stephany tỏ lời khen ngợi kết quả công việc của anh để 
nhắc lại yêu cầu tiền nong của mình. 

- Có nghĩa con cũng không phải là đồ vô dụng, phải không mẹ. — 
Anh mào đầu. 

- Tất nhiên, Dennis ạ. Nhưng con cần phải tỏ ra chín chắn hơn. 

- Vâng ạ! Con sẽ chứng minh để mẹ thấy ngay bây giờ. Con đang 
muốn đầu tư vào một việc rất sinh lợi. 

- Đầu tư à? - Stephany nhổm người lên. 

- Đây là một cơ hội tốt, mẹ hãy tin con...Stephany cắt ngang lời 
anh: 

- Con đã nói cho mẹ nghe chuyện này rồi. 

- Chị nói rành mạch - Đôi khi mẹ có cảm tưởng hình như con 
không hiểu tiếng người hay sao ấy. Con làm cho mẹ rất thất vọng, 
Dennis ạ. 

Thôi đủ rồi, con về nhà đi. Mắt Stephany đầy vẻ giận dữ: 

- Thôi xéo đi, nếu con không xin lỗi mẹ vì hành động hôm nay thì 
suốt tuần mẹ sẽ không thèm nói chuyện với con đâu.Ngạc nhiên và 
sợ hãi trước sóng gió bất ngờ, Dennis lúng túng. 

- Mẹ có bao nhiêu là tiền, không biết để đâu cho hết. Vì sao mà con 


cứ phải luôn tiết kiệm và van xin me từng xu? Tại sao Jilly 
Stuart vừa mới rít lên một cái mẹ đã lập tức cho mụ ấy năm triệu 
đôla. Trong khi đó con trai mẹ thì mẹ không thể thí cho hai mươi 
lăm ngàn đôla. Hay là chỉ có chĩa súng lục ra hoặc đe doạ giết 
người tình của mẹ thì mới buộc được mẹ xì tiền ra chắc. 

- Dennis! 

Dennis rùng mình vì tiếng quát như roi quất của Stephany.Có tiếnn 
gõ cửa và Bill thò đầu vào. 

- Ba giờ, Stephany ạ - Ông rạng rỡ.“Cái lão ngốc này muốn gì 
vậy?” 

- Dennis tức giận nghĩ.Bill lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. 

- Có lẽ tôi đến không đúng lúc chăng? - Ông luống cuống nói. 

- Ô không!Dennis bất giác thấy thán phục tính tự chủ của mẹ. 

- Hôm nay là một ngày trọng đại, tôi muốn để mọi người cùng chia 
vui với chúng tôi - Bill nói.Ông không giấu nổi nụ cười hạnh 
phúc khi đi cùng Stephany về phòng mình.- 

Xin giới thiệu với... Đây là thằng con lưu lạc của tôi.Đứng sau bàn 
làm việc là Rina vợ của Bill, còn bên cạnh bà là... 

- Tom! - Stephany thốt lên 

.Chàng thanh niên nở một nụ cười thay cho lời đáp. 

- Thật không thể nào tin được. Cô xin thề là khi ra đi, cháu thấp 
hơn thế này đến một phút. Cháu ăn mặc mới đáng ngạc nhiên làm 
saol 

- Đây là một tai hoạ thực sự đấy - Bill tán đồng 

- Gửi cậu ấy đi Mỹ học và khi trở về thì cậu ấy ăn diện như một 
người Mỹ thực sự. 

- Xin lỗi Rina, cháu chưa kịp chào cô. Chắc cô vui lắm khi Tom trở 
về? 

- Stephany hôn người đàn bà đôn hậu một cách nồng thắm. 

- Vâng, tôi hy vọng là cậu ấy không ra đi nữa - Rina gật đầu. 

- Mẹ đừng lo - Tom cầm tay bà nắn nhẹ âu yếm 

- Bây giờ con là một người Úc chính hiệu. Một thời gian đài con 
học tập ở nước ngoài, nhưng tỉnh thần dân tộc của con không hề 
mất đi tí nào. 

- Chào cả nhà! 

- Dennis xuất hiện ở cửa.Stephany ý tứ nhìn con trai thay cho câu 
trả lời. “Mẹ muốn con vào đây như một người có giáo dục và cư 
xử thật lịch lãm”.Chị thầm ra lệnh cho đứa con trai ngỗ 
ngược của mình. Demnis hiểu cái nhìn của mẹ 

.- Rất vui mừng được gặp anh, —- Anh nói và bắt tay Tom. 


- Thế nào, cháu có thích Harvard không? 

- Stephany hỏi Tom. 

- Tuyệt vời ạ. Nhưng cháu không chỉ muốn nói đến mặt lý thuyết 
kinh doanh không thôi. Cháu muốn được thực hành nữa.Stephany 
mỉm cười. 

- Thế cháu đã có ý định sẽ thực thi kế hoạch của mình ở đâu chưa? 
- Cháu cũng có được một đôi nơi mời. 

- Cô hiểu... Nhưng cô tin chắc là hãng của cô sẽ đánh bật họ.Tom 
chăm chú nhìn chị. 

- Cháu chưa hoàn toàn hiểu ý cô. Stephany cười lớn, còn Bill thì 
vui mừng ra mặt. 

- Tại sao cháu lại không làm việc cho cô hở Tom? Bây giờ cô rất 
cần có cháu.Tom lúng túng: 

- Cô nói nghiêm túc đấy chứ ạ? Bố cháu không hề nói gì về điều 
này cả. Và hơn nữa, cháu không muốn là bị mang tiếng là chỉ nhờ 
có sự quen biết riêng mới kiếm được việc làm. 

- Một người có trình độ như cháu thì không việc gì phải lo lắng về 
những chuyện như vậy. Và đừng nghĩ là công việc sẽ béo bở. Cô và 
bố cháu sẽ giao cho cháu những việc khó nhọc đấy. 

- Cháu... không biết cảm tạ thế nào. Cháu mừng quá! 

- Chúc mừng con - Rina nói.Bill vỗ lưng còn trai, còn Stephany âu 
yếm hôn cậu. 

Chỉ có Dennis là không vui. 

- Mọi việc thật tuyệt 

- Anh nói nhã nhặn một cách châm chọc. 

- Chúc mừng anh vào làm việc ở hãng chúng tôi.Stephany lại lần 
nữa phát ngượng vì đứa con thiếu giáo dục của mình. 
Nhưng thậm chí nếu Tom, có cảm thấy sự đe doạ ẩn giấu 
trong những lời nói của Dennis - giống như một con trống 
cảnh cáo đối phương khi vượt qua địa phận mình - thì anh cũng 
không thể hiện ra mặt vì lễ độ. 


Nhạc viện là một trong những toà nhà đẹp nhất ở Sydney. Nó được 
xây dựng từ xưa và dáng vẻ bên ngoài làm nhớ đến một pháo đài 
trung cổ với bức tường lô nhô, những lỗ châu mai và tháp cao. 
Chiếc mái che trên lối vào giống hệt một chiếc cầu treo. 


Nhưng Sara không còn lòng dạ nào để thưởng thức vẻ đẹp 
của công trình kiến trúc. Trong suốt thời gian học ở nhạc 
viện nơi đào tạo những nghệ sĩ tài ba của đất nước, lòng say mê 


âm nhạc của cô đã bớt đi nhiều. Sara là người trung thực, cô 
không muốn ai ủi mình bằng những hy vọng cô là người tài năng 
như những bạn cùng khoá của cô. Khác với Dennis sống trong thế 
giới huyền hoặc của tuổi thanh niên, Sara hơi già dặn trước tuổi. 
Nhanh chóng học được cách đánh giá cuộc sống và đánh giá những 
khả năng của mình, cô đành nhận là mình không có những đức 
tính cần thiết để theo đuổi nhạc viện. Đó là một quyết định đau 
đớn mà rất lâu cô không nói ra. Bởi Sara đã đặt những hy vọng lớn 
lao trên con đường âm nhạc của mình.“Mình sẽ làm cái gì đây? — 
Cô suy nghĩ - mình chẳng biết làm cái gì khác”.Cũng giống như 
nhiều cô gái, Sara không đánh giá hết vẻ bề ngoài của mình. 
Những người xung quanh lại cho rằng cô cố tình che giấu đôi mắt 
nâu dưới những búp tóc quăn của mái tóc dày. Sara xấu hổ vì 
chiều cao của mình, cô cứ vụng về so vai để làm vẻ thấp hơn. Sara 
đã thử đi thử lại tất cả những gì có thể: cả tập thể thao, cả giao du 
với những gia đình quý tộc Pháp, nhưng Sara mắc đầy những 
khiếm khuyết như trước. Cô đường như không thể hoặc không 
muốn khắc phục chúng. Chỉ khi biểu diễn, Sara mới cảm thấy tự 
nhiên thoải mái và nhẹ nhõm. Nhưng thậm chí cả những cái đó 
cũng bị mất khi cô không còn tin vào khả năng âm nhạc của bản 
thân mình. Sara ngày càng tin chắc là cô phải từ bỏ âm 
nhạc trong khi còn chưa muộn, nếu không sau đó sẽ khó 
hơn. Cô hiểu rõ là điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với 
Stephany. Mẹ rất yêu nhạc. Từ thời niên thiếu cô đơn của mình, 
bà đã thích chơi dương cầm và nghe nhạc. Sara ngờ rằng nếu 
không vì những đặc điểm của việc học hành của Stephany thời đó 
và không vì tính nhút nhát của bà thời cơn gái thì có lẽ chính 
Stephany cũng đã mơ ước trở thành một nữ nghệ sĩ dương cầm. 
Stephany rất khích lệ cổ vũ Sara. Nhiều khi mẹ còn chơi đàn hàng 
giờ với cô và trong mỗi giai đoạn học tập đều chọn cho cô những 
thầy dạy có tiếng. Sara sợ rằng nếu như bây giờ cô sổ toẹt tất cả 
thì mẹ cô sẽ coi hành vi này như là một cái tát vào mặt mình. 
Nhưng biết làm thế nào được... Sara cắn môi và nhanh nhẹn thu 
xếp để rời nhạc viện sau một tuần học tập mà cô cảm thấy đã 
trôi qua hoàn toàn vô ích đối với mình. Cô suy nghĩ lung đến nỗi 
chút nữa thì đâm sầm vào Jilly. 

- Sara, thật bất ngờ quát! - Jilly rít mặc dù ả đã quanh quẩn ở đây 
hơn một tiếng đồng hồ rồi (ả gọi điện về Eden và biết là có thể tìm 
Sara ở đâu). 

- Chào cô Jilly! Cô làm gì ở đây vậy? 


- Cô vừa mới ở chỗ văn phòng chú Philip, 

- Jilly trả lời và phẩy tay về phía phố Marcuori. Ả ta nhắc đến tên 
người chồng cũ làm Sara chú ý. 

- Ở chỗ văn phòng của chú Philip á? Thế cũng việc của chú ấy thế 
nào? 

- Tốt thôi, thế cháu có rảnh không? Ta cùng đi uống cà phê và tán 
gẫu với nhau tí chút.Nắm tay Sara ả kéo cô đến một quán gần đó. 
Chẳng phải khó khăn gì ả nhanh chóng moi được ở Sara những 
điều cần thiết. Jilly rất quan tâm đến việc những người chủ của 
Eden sống ra sao sau khi ả rời khỏi đó. Sara hoàn toàn tin tưởng 
Jilly mà không biết là ả đang sử dụng cô như một nguồn thông tin. 
Và cô càng không hiểu một điều là Jilly cố tình nói với cô những 
điều rõ ràng với hàm ý làm cho Stephany phải lo lắng. 
Những cuộc gặp gỡ kiểu này, dù ngẫu nhiên hay sắp đặt 
trước, là một phần đặc biệt quan trọng trong kế hoạch thâm hiểm 
của ả. Và Jilly có thể tiến xa hơn nếu như có được ảnh hưởng đối 
với Sara. 

- ... Vậy là bây giờ, mẹ cháu đã có Tom Macmaster, và mẹ cháu sẽ 
chiến đấu với Jake Sanders bằng những phương pháp riêng của 
anh ta. Mẹ cháu nói Tom là chàng trai tuyệt vời, anh ta sẽ là vũ 
khí bí mật của mẹ. Cô chưa nhìn thấy anh ta, nhưng nếu như anh 
ta dù chỉ xứng đáng với một nửa những điều mà người ta nói về 
anh ta, thì cũng sẽ lôi thôi to cho cái ông Sanders ấy. Cô có cho là 
như thế không? 

- Ô đúng - Jilly đăm chiêu nói. 


Thật là những thông tin vô giá! Chắc Jake sẽ vui mừng lắm đây. 
Ngay hôm nay ả phải kể lại mọi chuyện cho Jake mới được. Đó là 
cái cớ tuyệt vời cho cuộc gặp gỡ. Jilly đang âm thầm tuyệt vọng 
bởi Jake không muốn dan díu với ả vì một lý do nào đó. Sau khi 
đạt được ý đồ, Jilly giả bộ quan tâm đến Sara: 

- Công việc học nhạc của cháu thế nào rồi? - ả hỏi và nhìn cô gái 
bằng ánh mắt rất chân thành.Sara bỗng nhiên cụt hứng. 

- Rất tôi tệ, - cô trả lời buồn rầu 

- Cháu không có tài năng còn mẹ cháu thì không khi nào công 
nhận điều đó. Mẹ cháu luôn cho rằng thế nào cháu cũng có thể 
chơi theo một kiểu nào đó và trở thành nghệ sĩ dương cầm. 
Nhưng cháu không thể đạt được điều đó đâu. 

- Nhưng liệu mẹ cháu có buồn bực, thất vọng nếu cháu bỏ âm 
nhạc không? 


- Bộ óc đầy suy diễn của Jilly lại nảy sinh một ý đồ mới. 

- Cháu sợ mẹ cháu sẽ rất khổ tâm - Sara trả lời 

- Nhưng dù sao thì cũng không để chuyện này kéo dài mãi được. 
Cô thấy là cháu dẫn vặt như thế nào 

- Jilly nắm tay Sara bày tỏ sự cảm thông. 

- Cháu đã nói với mẹ chưa? 

- Cháu đã thử. 

- Thế không ai có thể nói hộ cháu về chuyện đó với mẹ à? 

- Không chẳng có ai cả - Sara buồn bã đáp. 

-Thật là khó mà tin được! - Jilly cẩn thận thăm dò 

- Thế cháu không có bạn à? 

- Cháu có quan hệ tốt với bạn gái, nhưng có lẽ tại mẹ cháu là bà 
Stephany Harper mà đôi khi cháu cẩm thấy bị xa lánh. Cô biết 
không khi tan học, chỉ có mỗi cháu là về nhà bằng xe hơi. Thật khó 
mà cảm thấy bình đẳng với mọi người. 

- Thế còn với các bạn trai? Sara căn môi. 

- Dạ cũng thế, họ xa lánh cô “Túi tiền”. Đó là cái tên mà họ đặt cho 
cháu đấy. Cháu học ở trường nội trú dành cho con gái cho đến 
năm mười chín tuổi nên thực sự cháu không biết cư xử ra sao với 
các bạn trai.“Té ra là con bé vẫn còn trinh! 

- Một suy nghĩ lướt qua đầu Jïlly và thiếu chút nữa thì ả cười phá 
lên 

- Thời đại chúng ta, ở lứa tuổi nó mà thế? Thật là buồn cười”.Jilly 
liền nở một nụ cười thông cẩm. 

- Gó lẽ là Stephany đã đồng ý nếu như cháu đề nghị đổi việc học 
nhạc bằng cái gì khác. Thế cháu không có dự định học một cái gì 
khác à? Sara ngượng đỏ mặt, còn Jilly lập tức hiểu là ả đã đánh 
trúng vào chỗ cần thiết. 

- Cháu muốn làm øì? - ẳ tiếp tục 

- nếu như cho cháu quyền lựa chọn. 

- Nhưng... Sara nhìn xuống tay. - Cái đó... cái đó rất đở hơi... và 
cháu rất xấu hổ. Nó không thể nào so sánh được với âm nhạc. 
Nhưng quả thật cháu luôn bị lôi kéo bởi thế giới mốt. 

- Mốt hả? - Jilly à lên một tiếng và đôi mắt ả sáng lên. 

- Thế sao cháu không thử xem. 

- Mẹ cháu không tán thành chuyện đó! Thậm chí còn chẳng buồn 
nghe cháu nói nữa kia! Cô bảo thế thì còn nói chuyện làm sao 
được! 

- Không, sẽ có cách để nói nếu cháu thực sự muốn. Cô có lẽ là ít 
được học, nhưng biết rằng mọi cuộc đấu tranh sẽ đều chính đáng 


nếu như cháu biết rõ mục đích của mình. Đã đến lúc không thể 
chiều theo ý người khác được nữa, cần phải tổ rõ là tự cháu 
muốn tạo lập cuộc sống của mình.Jilly ngừng lời vì ả cho 
rằng nói như vậy là đủ. Sara ngồi trầm ngâm, nuốt lấy từng 
lời của ä. 

- Cô phải đi đây, cháu gái ạ. - ảä nói - nhưng cháu cứ suy 
nghĩ những điều cô nói. Và hãy nhớ, nếu cháu muốn thảo luận một 
cách thân ái về chuyện gì đó thì cô luôn sẵn sàng làm người bạn 
tâm tình của cháu. 


Như phần lớn những người đàn ông thường hay quan tâm đến vẻ 
đẹp thân thể mình, Jake đánh giá rất cao vai trò mát xa. Anh ta cho 
rằng mát xa sẽ làm giảm bớt mệt nhọc, căng thẳng và làm tăng 
trương lực cơ bắp. Sau mỗi lần mát xa, anh ta lại cảm thấy nhưng 
nhức dễ chịu toàn thân và sức lực gia tăng rõ rệt. Sau khi xuất 
hiện ở Sydney, Jake lập tức tìm được cho mình một cô gái làm 
nghề xoa bóp. Không gì có thể thay thế được sự phục vụ của cô 
gái mát xa hạng nhất này, một cô gái khéo léo, nhanh nhẹn, thành 
thạo, điềm tĩnh và không mặc gì đến thắt lưng. Jake nằm sấp, mắt 
nhắm nghiền tận hưởng những tiếng lách tách phát ra từ những 
ngón tay nhỏ nhắn của Pik San Vu. Chẳng cần phải quay lại nhìn 
cô gái, anh ta vẫn hình dung được cô một cách tuyệt vời. Nhìn 
chung Jake thích những người đàn bà cân đối, gọn gàng, thon thả. 
Nhưng Piksi - anh ta gọi cô gái như vậy - thì lại bé tí tẹo, tóc đen 
nhánh, đôi mắt rực sáng và làn da vàng ánh.“Piksi quả là một báu 
vật bé nhỏ” 

- Jake nghĩ. Jake cảm thấy một niềm thích thú vô bờ khi 
ngắm nhìn no nê những đường nét tuyệt đẹp của thân thể, làn da 
mượt như xa tanh và đôi núm vú nhạy cảm, hứa hẹn biết bao 
khoái lạc của cô.- Ngài làm ơn quay lại một tí, ngài Sanders!Jake 
có giấu một nụ cười và quay lại, Piksi trông đúng là một cô gái bản 
xứ Úc chính cống. Jake ngả người ra phía sau và mở to mắt. Tia 
mặt trời buổi sớm nhảy múa nghịch ngợm trên làn da Piksi, 
còn cô thì không một phút ngừng tay. Sau khi nhăn trán một 
cách chăm chú, cô cúi sát xuống Jake và xoa bóp vai Jake bằng cả 
hai tay. Jake lười biếng nhấc đầu lên và dùng môi cắn cắn đầu vú 
màu huyết dụ nhỏ xinh của cô.Đúng lúc đó thì cửa ra vào bật mở, 
Cassy bước vào phòng. “Đáng lẽ phải lấy lại chìa khoá của cô 
ta mới phải” - Jake chợt nghĩ. 


Cassy lập tức hiểu ngay là chuyện gì đang xảy ra. Vừa tức giận, 
vừa sợ hãi, cô sững lại ở cửa và không thốt lên được lời nào. 

- Chào Cassy —- Jake bình thản nói 

- Thôi được rồi Piksi, hôm nay như vậy là đủ. Cẩm ơn cô. 

Chẳng hề luống cuống chút nào, Piksi bình thản mặc chiếc 
áo phông, chải đầu và thu dọn dụng cụ. 

- Chào ngài Sanders, - Cô ta nói khẽ, cúi rạp người chào rồi lướt 
nhanh ra khỏi phòng không thèm đếm xỉa đến Cassy. Cassy yên 
lặng và nhìn theo cô ta. Ý định cãi nhau của cô vụt biến mất. Cô có 
thể có đòi hỏi gì nào? Jake không hứa là sẽ chung thuỷ với cô. Anh 
ta chưa khi nào hứa một cái gì cả. Cassy còng người xuống vì đau 
xót.Jake nhìn cô. 

- Anh hy vọng là em sẽ không xử sự như một kẻ quê mùa, làm ầm 
lên chỉ vì một dịch vụ thông thường của người làm nghề mát xa? 
- Anh ta hỏi. 

- Có lẽ là em... em đến không đúng lúc. 

- Nhưng anh dù sao cũng rất vui được nhìn thấy em, em yêu ạ, 

- Jake ngồi dậy, quàng khăn mặt quanh thắt lưng và hôn 
Cassy.Song cô nhìn anh ta bằng ánh mắt tức tối, không 
thiện cảm như trước. 

- Em hy vọng là anh sẽ không phung phí sức lực của mình. Anh 
nhớ là anh còn phải tập trung sức mà chiến đấu với “Harper 
Mining” — Cassy cằn nhằn tức giận. 

- Và cả với vị chủ tịch hãng nữa chứ. 

Hình ảnh cuộc gặp gỡ với Stephany vẫn chưa mất đi trong 
đầu Jake, chính vì vậy mà anh ta cảm thấy mất bình tĩnh. Cassy 
thốt lên. 

- Tốt hơn cả là anh chỉ nên tìm hiểu thêm về hãng thôi, bởi cuộc 
sống riêng của bà ta ổn cả. 

- Bao giờ người ta chả nói vậy. Nhưng đến một lúc nào đó... 

- Anh sao vậy, lại muốn ngủ cả với bà ấy hả? Jake thở dài: 

- Gassy, em lại nổi máu điên của người bản xứ đấy à? 

- Tại sao anh lại có thể cư xử như vậy, Jake? — Cassy lại sôi lên. 

- Anh muốn tất cả 

- Còn em... em chẳng muốn gì hơn, - Cassy đỏ mặt, cô như sắp 
bật khóc 

- Em cảm thấy mình là đứa đếu giả, là tên gián điệp, chỗ nào cũng 
chõ mũi vào.Jake mở to cặp mắt xanh nhìn cô. 

- Nhưng mọi việc của em đều tuyệt cả đấy chứ, tình yêu của anh. 
Thiếu em thì anh có thể làm gì được nào? Chọn lúc thuận tiện, 


Jake tiến lại phía Cassy và ôm lấy cô. Cassy bất giác trở nên dịu đi. 
- Nào, Cassy, — Jake thì thầm 

- Em thật kiều diễm và đáng yêu và em biết rõ điều đó. Bọn mình 
với nhau thật là tuyệt, đúng không nào? Jake âu yếm dẫn cô đến 
giường và ngồi xuống bên cạnh. Cassy gục đầu vào vai anh ta. 

- Ôi Jake! Em sẽ ra sao nếu như mọi người biết chuyện? 

- Tất nhiên là sẽ rất kinh khủng nếu chuyện đó xảy ra. Sẽ là một 
cơn ác mộng.Jake không thích lừa dối đàn bà. Anh ta muốn để họ 
tỉnh táo nhìn vào sự việc, dũng cảm đương đầu với số phận, chứ 
không tự an ủi bản thân bằng những ảo tưởng. 

- Ô không, - Cassy nói nhỏ đến nỗi Jake đã phải vươn cổ sát lại 
nếu không sẽ không nghe thấy gì. 

- Cơn ác mộng đó đã xảy ra từ khi em yêu anh. 

- Cassy, em có thể ra đi, và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau 
nữa. Em muốn điều đó chứ gì? 

- Không. - Nếu thế thì đừng làm cho chúng mình mất vui. Tốt hơn 
cả là em hãy nói, khi nào thì em phải quay về chỗ họ. 

- Anh ta hôn vào cổ Cassy, dùng lưỡi cù cù vào tai cô. 

- Khoảng một giờ nữa. 

- Thôi đừng để mất thì giờ nữa, vì em mà anh chịu mất sự phục vụ 
tận tình của Pik San Vu. Phép lịch sự đòi hỏi em phải đền bù thiệt 
hại cho anh. Thế nào, ta bắt đầu chứ? 

Những chú ngựa thường thích phi vào lúc bình minh, khi mà 
không khí còn trong lành, đồng cỏ còn ánh lên bởi sương sớm. Do 
ở thành phố thường xuyên nên chị không thể đi ngựa nhiều như 
khi còn ở khu Eden cũ. Ở nơi hoang vu đó, chị thoải mái đi lại 
khắp nơi, biết từng con đường nhỏ, từng đàn chuột túi. Và người 
bạn đường duy nhất của chị khi đó là chú ngựa đực đen to lớn có 
tên là King.“Mình sẽ không có được chú ngựa nào như thế nữa - 
chị nghĩ - Nó là người bạn thực sự, duy nhất của tuổi ấu thơ, một 
sinh vật giống đực duy nhất mà ta tin cậy trước khi gặp Dan”. Lễ 
ra nó xứng đáng được nghỉ hưu lâu rồi. Hôm nay Stephany muốn 
phi nước đại để xua đi những ám ảnh nặng nề của công việc nên 
chị chọn một con ngựa còn non. Stephany âu yếm vỗ về lớp lông 
mịn màng của con ngựa. Con vật vềnh đôi tai lên rồi cúi xuống hít 
đôi giày của chủ. Sau đó nó thẳng người ra và sẵn sàng lên 
đường.- Xin lỗi bạn nhé, - Stephany thì thầm 
- Chúng ta phải chờ thêm tý chút. Tôi còn phải nghĩ thêm một 
chút. Chúng ta đi bộ thêm một lát nữa được chứ? Stephany có 
nhiều việc phải lo nghĩ. Việc Jilly được tự do, việc tìm được di 


chúc của Max đã làm đảo lộn tùng phèo tất cả cái thế giới yên tĩnh 
của Stephany. Nó đã đổ sụp nhanh chóng, tựa như một lâu đài cát. 
Lần đầu tiên trong đời Stephany cãi nhau với Sara khi mà cô con 
gái dám bạo gan nói với chị là đã quyết định bổ nhạc mà chưa 
nghĩ ra là sẽ làm một cái gì khác. 

Dennis lúc thì im lặng một cách buồn bực, lúc thì có những 
hành vi hết sức tồi tệ, và bây giờ thì Stephany lại thấy trên mặt 
cậu con trai nụ cười tỉnh quái, bí hiểm và điều đó càng làm chị 
bực tức. Khi Stephany nghĩ tới Jilly, tim chị thắt lại. Vấn đề này 
vẫn chưa được giải quyết ổn thoả. Stephany nhớ lại buổi gặp gỡ 
cuối cùng của họ, khi mà chị đánh bạo đến chỗ ả ở Rox. 

- Gô không thể ở lại đây được! - chị thuyết phục Jilly 

- Tôi đã nghĩ lại chuyện tiền bạc... Cô nói đúng. Không cần có một 
điều kiện nào cả. Nói chung đó là tiền của cô. Tôi muốn cô được 
hạnh phúc. 

- Chẳng lẽ chị làm cho tôi hạnh phúc bằng cách đó sao? Thậm chí 
với một khoản tiền lớn như vậy, và dù cho chị giúi nó cho tôi dưới 
bất kỳ lý do gì, thì nó cũng vẫn không phải là tiền của tôi. Chị định 
đấm mõm tôi, tôi thừa hiểu!Cuối cùng thì Stephany trở nên lúng 
túng. 

- Cô... cô không muốn trở về Eden ư? Ở đó cô có buồng riêng của 
mình, và cô có thể sử dụng tuỳ ý. 

- Muộn rồi, sẽ không khi nào tôi cảm thấy nó như nhà mình được. 
Thôi chị hãy quay về với chồng con mình đi. Chị không thể cho tôi 
được cái gì đâu.Khi Stephany chuẩn bị ra về, Jilly còn nói theo một 
câu mà sau đó nó cứ luôn ám ảnh trong đầu chị: 

- Chỉ đơn giản là chị muốn tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, 
còn tôi, tôi không muốn chị lợi dụng tôi để an ủi lương tâm đang 
dẫn vặt của chị Stephany Harper ạ. Stephany cựa mình trên yên 
ngựa, nhớ lại những nét giận đữ trên mặt Jilly khi ả nói những lời 
này. Jilly sôi lên vì tức tối. Nhưng Stephany không tin là Jilly nói 
thật. Mọi người đàn bà bất hạnh, không được yêu thương đều cẩm 
thấy như vậy nếu ở địa vị của ả.“Cần thử lại lần nữa, - Stephany 
quyết định - Mình phải tìm cách khác để tiếp cận cô ta”.“Tìm cách 
tiếp cận?” - Một ý nghĩ thoáng qua - Không lẽ cô ta đoán đúng là 
lương tâm đang giày vò mình. Stephany thở dài, cố ngắt dòng 
hồi tưởng. Nhưng ít nhiều gì thì bức tranh xưa vẫn hiện lên, 
Stephany luôn giàu có hơn Jilly cả về vật chất và tỉnh thần. Mồ côi 
mẹ, chị sống với người cha mà không khi nào để ý đến con. 
Stephany không quen cho mình là người hạnh phúc. Nhưng bây 


giờ lần đầu tiên chị so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống của 
Jilly và chị hiểu là chị đã hơn hẳn cô ta. Giờ đây chị có tất cả hai 
đứa con, tình yêu của một con người tuyệt vời, công việc, sự kính 
trọng và tình bằng hữu của những người quen biết chị. Còn Jilly 
thì chẳng có gì cả. Cô ta sẽ đi về đâu? Bất cứ ai cũng sẽ có mặc 
cảm với cái quá khứ của Jilly. Cô ta sẽ phải mang vết nhơ này mãi 
mãi.Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là mình cảm thấy có lỗi, Bỗng 
nhiên Stephany hiểu ra. Mà có thể sự việc còn nghiêm trọng hơn? 
Có lẽ mình đã cố mua chuộc cô ta do một nỗi sợ hãi mang tính mê 
tín; mình sợ rằng nếu mình tham lam thì sẽ bị mất tất cả 
như trong chuyện cổ tích vậy. Hoặc đó là phần đền đáp cho 
công lao của ả đối với chị, bởi khi cầm súng bắn Greg, ả đã cứu 
sống chị và giải thoát chị khỏi gã chồng đểu giả, đê tiện.“Bây giờ 
phải vứt bỏ ngay những ý nghĩ này đi! - Chị giận đữ ra lệnh cho 
bản thân - mình cần phải làm lại từ đầu và giúp Jilly cùng làm 
như vậy. Mình cần tin là cô ấy cũng mong muốn bắt đầu cuộc sống 
mới”.Stephany lại thở dài.Cần phải làm gì bây giờ? Liệu có 
thể xoa dịu những vết thương lòng, liệu có thể vứt bỏ gánh 
nặng của sự phản trắc, của hận thù và chết chóc đè nặng lên quá 
khứ của họ không? Stephany nghĩ mãi, đầu óc chị rã rời mà vẫn 
chưa nghĩ ra một điều gì mới cä!“Bao nhiêu người hành tội một 
mình mình! - Stephany buồn rầu nói với chính mình - chỉ có Dan 
là một ngoại lệ đầy hạnh phúc. Anh ấy là tảng đá duy nhất không 
hề lay chuyển trong cơn sóng gió này. Mặc dù cuộc sống của anh 
ấy cũng không phải lúc nào cũng vui vẻ...” Stephany đang bị 
cuốn hút vào cuộc chiến giành cổ phiếu cho “Harper Mining”, 
vào những cuộc tranh cãi với Sara, vào những trò tỉnh quái của 
Dennis... Cả tuần qua chị không kịp để ý đến Dan. Chuyện gì sẽ 
xảy ra nếu ông cũng xa lánh chị nốt!Stephany rùng mình sợ hãi. 
Mất tình yêu của Dan... Chị sẽ không chịu nổi điều đó! 

- Nào hãy phi lên chú mình, - chị nói - cần phải xua đuổi 
hết những suy nghĩ này đi.Trên ngọn đồi cao phía xa, một người 
cưỡi ngựa chăm chú theo dõi Stephany đang lướt trên đồng cỏ. Đã 
năm buổi sáng, Jake rình đón chị và cuối cùng thì sự chờ đợi của 
anh ta đã được đền bù.- Nào thôi đi! - Anh ta vỗ vỗ con ngựa và 
nói.Jake không chịu được chuyện thuê ngựa. Anh ta thường 
mua những con ngựa đắt nhất. Lúc này anh ta không có sự lựa 
chọn... anh ta muốn gặp Stephany một cách ngẫu nhiên ngoài giờ 
làm việc.Stephany phát hiện thấy từ xa một người cưỡi 

ngựa lao về phía mình. Chị cho ngựa đi chậm lại cố tránh làm 


con ngựa của người kia kinh hãi. Nhưng vừa nhận ra Jake Sanders 
một cái thì sự nhã nhặn của chị đã biến mất không còn dấu vết. 

- Bà Harper, thật là một cuộc gặp thú vị - Sanders nói. 

- Ghẳng việc gì phải vờ vịt với tôi, ông Sanders ạ! - 
Stephany tuyên bố 

- Tôi muốn được dạo chơi một mình. 

- Tôi cam đoan là bà đã nhầm, 

- Sanders phẩy tay - Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 

- Nếu đúng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì tôi... 

- Hãy tin tôi, tôi không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của bà. 

- Ông xuất hiện ở đây làm gì? 

- Tôi muốn... nghiên cứu... tìm hiểu cho ra đầu ra đũa... biết nói 
thế nào nhỉ... đối phương của mình. 

Stephany sôi lên vì phẫn nộ khi nghe giọng nói uể oải có vẻ thành 
tâm của anh ta. Anhta mỉm cười và nhìn chị một cách đắc 
thắng. Chị tránh đôi mắt Jake đưa mắt nhìn những ngón tay 
của anh ta đang nắm cương ngựa và chị thấy ngay cả chúng 
đang thật hấp dẫn. 

- Một ngày thật tuyệt diệu - Jake khẽ thốt lên 

- Tại sao chúng ta lại không gạt sang một bên những bất đồng để 
mà cùng dạo chơi nhỉ. 

- Gùng nhau? 

Cho phép tôi lưu ý ông, ông Sanders. - Stephany nhấn mạnh 
tên của anh ta - là tính lạc quan của ông đã làm mủi lòng 
ôi... Thế nhưng ở ông, sự xấc xược còn lớn hơn nhiều. Thôi ông ở 
lại nhé!Sau khi cho ngựa chồm lên đứng thẳng bằng hai 
chân sau, Stephany thúc nó phi nhanh theo con đường nhỏ.Jake 
không nao núng do dự. Một con người như anh ta không thể bỏ 
qua một lời thách thức mà không đáp trả. Anh ta thúc ngựa một 
cách thô bạo. Nhưng làm sao mà anh ta có thể đuổi kịp ngựa 
của Stephany, con ngựa đã từng giật giải đua. Bất chợt những cố 
gắng vô ích của Jake, Stephany bỏ xa anh ta đến một dặm. Khi 
đến chỗ có những ngôi nhà đầu tiên chị cho ngựa chậm dần. Đúng 
lúc đó một tiếng súng nổ phá tan yên tĩnh. Lặng đi vì sợ hãi và 
không tin vào mắt mình nữa, Jake bất lực nhìn con ngựa mà 
Stephany cưỡi rít lên tuyệt vọng, khựng lại một cách đột 
ngột và sau đó từ từ đổ xuống đất như trong một đoạn phim quay 
chậm. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả : Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 34 


TỪ sáng sớm, Joanna Randell đã có mặt tại nơi làm việc và chỉ về 
nhà khi những loài chim đêm đã bay ra đầy trời. Công việc kinh 
doanh ở nhà mốt phụ thuộc tất cả vào bà và bà cũng biết điều đó. 
Vừa sáng tạo, vừa lãnh đạo và khi cần còn quát nạt những người 
dưới quyền, bà khéo léo bố trí để có mặt ở nhiều chỗ. Năng lượng 
của bà, giọng nói oang oang của bà vang khắp nơi trong toà nhà. 


Đứng trên hè phố, Sara nghe thấy những giọng nói ồn ào từ 
nhà mode ( thiết kế thời trang) của Joanna vọng ra, cô bỗng cảm 
thấy ớn lạnh mặc dù mặt trời ban trưa đang thiêu đốt. Tay cô 
nhớp nháp, và bụng thì đói. Sara hiểu rằng chỉ một chút nữa thôi 
là cô không chịu được và sẽ bỏ chạy. Cố hết sức, cô ưỡn thẳng vai 
và bước vào. 

- Chào cô Harper - Cô thư ký gật đầu chào - Bà Randell ở trường 
quay trên gác. Sara vừa lên cầu thang vừa liếc nhìn ảnh 
những người mẫu nổi tiếng treo trên tường. Mỗi bước đi cô lại 
cảm thấy thiếu tin tưởng hơn. Sara thận trọng nhìn vào trường 
quay. Nó được chiếu sáng bởi hàng trăm ngọn đèn màu sặc sỡ. 
Trong một góc phòng công nhân đang lắp đặt một chiếc bục. Thợ 
điện treo đèn khắp nơi, lắp đặt những bộ đèn màu chiếu sáng theo 
chương trình. Những cô người mẫu mặc các trang phục khác nhau 
đỏng đảnh đi lại. 


Joanna đứng trong đám đông, đang mải mê nói chuyện với 
người chụp ảnh. Ngừng lại trên ngưỡng cửa, Sara nguyền rủa số 
phận của trí nhớ tồi tệ của mình. Làm sao mà cô có thể quên là 
“Tara” đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Chương trình 
biểu diễn hàng năm. Trong các dịp như thế này Joanna thường 
làm chấn động Sydney bằng những mẫu thời trang và những 
người mẫu mới. Thật khó tìm được thời gian thích hợp để nói 


chuyện với bà. Sara buồn bã định lặng lẽ bổ đi. 
- Saral 


Mặc dù cách bốn mươi mét, tiếng hét của Joanna vẫn làm mọi 
người phải giật mình. Bà chạy lại phía Sara, ôm lấy cô và kéo cô 
vào phòng chụp. 

- Hay quá, cô làm gì ở đây vậy? Sara hít thật sâu. 

- Nhìn chung là tôi muốn tìm việc - cô chậm chạp nói. 

Joamna trợn tròn mắt: 

- Tìm việc? Thế còn... 

- Nếu bà còn quan tâm đến việc nhạc nhẽo của tôi thì xin bà hãy 
quên nó đi, 

- Sara nói với giọng đều đều nhưng cương quyết. 

- Tôi đã đi đến kết luận là không có năng khiếu âm nhạc nên 
không thể tiếp tục học được nữa. Bây giờ đã đến lúc tôi phải tự 
quyết định xem mình phải làm gì. Phải thôi bám váy mẹ thôi, bà 
nghĩ sao?Sara ngẩng mặt lên và cố làm vẻ tự tin. Điệu bộ anh hùng 
rơm đó không qua được mắt Joanna. Nhưng quyết định đau đớn 
của cô gái cũng đã chạm đến một cái gì đó trong tim bà. 

- Tất nhiên, Sara, - Bà gật đầu 
- Nhưng tại sao cô lại chọn chính công việc ở trung tâm mốt? Cô 
biết gì về thế giới này. 

- Gũng biết như là mẹ tôi biết khi bắt đầu sự nghiệp của mình! — 
Sara trả lời. 

- Đúng nhưng mẹ cô muốn làm người mẫu. 


Stephany xuất hiện vào thời điểm rất thích hợp. Cô ấy đã gặp may, 
đã làm việc rất nhiều và rời khỏi sân khấu rất đúng lúc, trước khi 
công chúng kịp chán mình. Còn cô thì thích công việc của nhà tạo 
mẫu... Cô biết không, thời nay đó là một việc thương mại nghiêm 
túc đấy. Để làm được việc đó cần có sự nhạy bén... và tất nhiên 
là phải có mánh khoé nhà nghề. 

- Làm sao mà tôi biết được liệu mình có những phẩm chất đó hay 
không? 

Đơn giản hơn cả là nói “không”! Nhưng tôi có thể học 
được chúng.Joanna cười: 

- Tôi biết, cô là một cô gái lanh lợi và trẻ con lắm. Tôi đã 
từng được nghe cô chơi một số bẳn nhạc trên đàn dương cầm. 

- Nếu như không thử sức mình trong những công việc khác nhau 
thì làm sao có thể sáng tỏ là mình có khả năng nhất trong lĩnh vực 


gì, có đúng thế không ạ?Joanna quyết định một cách nhanh chóng. 
- Cái lôgích của cô đã thuyết phục được tôi, 

- bà cười - Tôi chưa thể nhận cô ngay vào nhà mốt, nhưng cô có 
thể đến làm việc từ thứ Hai, OK? 

Hãy đến vào lúc tám giờ ba mươi. Sara cố gắng để không lao tới 
ôm lấy cổ Joanna.- Cảm ơn bà! Tôi sẽ không phụ lòng tin của bà 
đâu.Joanna nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: 

- Thế mẹ cô thế nào? 

- Hình như không được bình thường. 

- Đương nhiên - Joanna thậm chí không muốn giấu những 
tình cảm của mình - Có thể hình dung được người ta có cảm giác 
kinh khủng như thế nào khi bỗng nhiên phát hiện thấy mình có 
quan hệ ruột thịt với một con người xấu xa như thế.Sara xúc động: 
- Thế bà không nghĩ là mọi người có thể lầm khi nghỉ ngờ cho Jilly 
trong mọi chuyện xấu hay sao? Tôi nghĩ là cần phải tạo cho cô ấy 
một cơ hội để sửa chữa. 

- Gô gái ạ. Khi cần phải chiến đấu - Joanna cắt ngang lời Sara . 
Thì tôi sẽ không nương nhẹ với Jilly đâu. Nhưng tôi không 
phải là Stephany, cô ấy là một người đàn bà mạnh mẽ, nhưng 
hoàn toàn không biết nhớ đến mối thù của mình. 

- Phải chăng điều đó là xấu xa. 

- Không hẳn, nhưng tôi tin là Jilly Stuart sẽ lợi dụng điều đó 
để phục vụ cho lợi ích của mình. 

- Thế bà có biết chuyện Jilly xé tờ ngân phiếu năm triệu đôla mà 
mẹ tôi đưa không? 

- Thế có nghĩa là ả bị điên... hoặc là rất... rất thông minh.Sara cố 
gắng nén sự bực bội: 

- Gó lẽ bà nên nói chuyện đó với mẹ tôi chăng? 

- Vô ích thôi, cô bé thân mến ạ - Joanna lắc đầu 

- Stephany bao giờ cũng làm mọi việc theo ý mình. Một người 
thấp lùn cầm máy ảnh tiến lại phía họ, vừa đi vừa nhảy múa theo 
nhạc.Joanna cười. 

- Cháu có biết Jeyson nhà nghệ sĩ chụp ảnh của chúng ta không? 

- Cô ta có biết tôi không ư? 

- Jeyson giận dỗi - Cả thế giới biết tôi. 

Thôi được, chúng ta có làm việc không hay là để tôi nghỉ hưu? 

- Bây giờ, ngay bây giờ đây! Jeyson đi ra, vừa đi vừa hát. 

- Thôi thế nhé, Sara tạm biệt - Joanna lại biến mất trong đám 
đông.Sara bước xuống cầu thang. Phía dưới bất ngờ xuất hiện cô 
thư ký với về lo lắng. 


- Gô Harper! Người ta gọi điện cho cô, nhắn cô hãy gọi ngay cho 
bác sĩ Marshall 

Ngây người ra vì căng thẳng, Dan đứng gần chiếc bàn trắng 
nhỏ trong phòng mổ. Nhìn những bóng áo choàng xanh đang 
bận thao tác xung quanh, ông cảm thấy mình hoàn toàn bất 
lực như bị tách ra khỏi cuộc sống. Bên tai Dan cho đến bây giờ 
vẫn còn vang lên giọng nói của người trực ban gọi ông và giọng 
nói đó vang lên như tiếng chuông cầu nguyện: - Bác sĩ Marshall 
hãy đến ngay phòng cấp cứu. Bác sĩ Marshall hãy đến ngay phòng 
cấp cứu.Dan hiểu ngay là có tai hoạ nào đó đã xảy ra.. Nhưng ông 
vẫn hoàn toàn bị chấn động khi nhìn thấy khuôn mặt xám ngoét, 
mất hết sinh khí của Stephany. Một vết gớm ghiếc đồ rực trên trán 
của chị. Cạnh đó là một người đàn ông cao lớn, gọn gàng trong 
chiếc quần đi ngựa trông thật là kỳ quặc giữa những người mặc áo 
bác sĩ. Người đàn ông tò mò nhìn Dan.“Hình như mình biết anh 
ta?” - Dan chợt nghĩ nhưng lại quên ngay.- Cô ấy còn sống, 
bác sĩ ạ.Bản thân Dan cũng nhiều lần nói câu này và hiểu rõ khi 
người ta nói “còn” thì tình hình như thế nào.Ông im lặng theo bác 
sĩ phẫu thuật vào phòng mổ. Từng phút trôi qua và Dan vẫn đứng 
trong phòng mổ, lòng tan nát. Như bị mất trí ông cứ luôn miệng: 
“Đừng bỏ đi, Stephany! Đừng bỏ anh, hãy cố lên em, chưa đến nỗi 
nào đâu, hãy tin thế...”Chìm đắm trong lo lắng và suy tư ông thấy 
ca mổ đã hoàn thành. Người nữ y tá đành phải gọi ông. 
- Thưa bác sĩ, mọi việc đã qua rồi. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời 
gian. 
Vấn đề thời gian... có nghĩa là cô ấy sẽ sống?! Dan lắc đầu.Trong 
tâm trạng chếnh choáng ông rời phòng mổ. Ngoài hành lang người 
đàn ông mà ông trông thấy ở phòng cấp cứu vẫn ngồi đó. Trông 
thấy ông người đàn ông nói một cách thẳng thừng: 
- Bà ấy thế nào rồi? Dan rất đỗi ngạc nhiên: 
- Anh là ai? 
- Tôi trông thấy sự việc diễn ra như thế nào và chính tôi là người 
đã mang bà ấy về đây. Bà ấy phi ngựa ở phía trước tôi. Tôi nghe 
thấy một tiếng nổ bất ngờ giống như tiếng súng bắn hoặc như là 
tiếng ô tô nổ máy. Con ngựa đứng dựng lên và sau đó cùng bà ấy 
ngã xuống đất 
Dan nghẹn lại: 
- Cảm ơn anh giúp đỡ cô ấy. 
- Lạy Chúa, tôi còn biết làm gì nữa! 
- Người đàn ông lạ kêu lên 


- Nhưng ông chưa nói cho tôi nghe tình hình cô ấy như thế nào? 

- Ca phẫu thuật diễn ra rất tốt. 

- Ơn Chúa! - Người đàn ông cười nhẹ nhõm 

- Tiện thể tôi quên chưa giới thiệu. Họ của tôi là Sanders - Jake 
Sanders. 

Vợ của ông có lẽ từng nhắc đến tên tôi. 

- Ông là bạn của Stephany à? - Không hẳn, - 

Jake cười đầy ý nghĩa. Dan bất ngờ cảm thấy giận dữ và người 
đàn ông lạ làm ông khó chịu. 

- Hừm -Jake lẩm bẩm 

- Có thể nói, lợi ích của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. 
Stephany là một người đàn bà đáng kinh ngạc.Dan nhìn chằm 
chằm vào hàm răng trắng trên bộ mặt thắn nhiên của người nói 
chuyện. Ông đột nhiên muốn Sanders ngậm miệng lại. 

- Xin lỗi... Xin phép ông... 

- Vâng, dĩ nhiên. Dan bước đi nhưng không thể chạy khỏi cái giọng 
đặc Anh quốc nói đằng sau ông: 

- Hy vọng là ông sẽ không phản đối, nếu tôi gửi cho Stephany một 
món quà gì đó để chúc bà ấy mau khoẻ. 

- Jilly, Jilly! Cho em vào với!Jilly cố gắng tỉnh dậy và định thần 
sau giấc mơ khủng khiếp.Ngoài cửa của căn phòng nghèo nàn có 
tiếng gõ mạnh. Jilly chui ra khỏi chăn và ra mở cửa. Một người 
đàn bà sợ hãi, lẻn ngay vào phòng và nép vào tường. 

- Olivia, tại sao cô không báo trước là cô được ra tù? 

- Em muốn làm cho chị bất ngờ. 

- Đôi mắt Olivia sáng lên trên khuôn mặt vàng vọt. 

- Em muốn làm một cái gì đó cho chị để chị không nghĩ xấu về em 
và chúng mình lại bình đẳng như cũ. Em đã làm được điều đó. 
Công việc đã hoàn thành. 

- Em nói cái gì vậy? 

- Về Stephany Harper ấy mài! 

- Olivia làm động tác rút súng ra. 

— Mọi việc đã hoàn tất vào lúc bình minh.- 

Gái gì? 

- Jilly rất đỗi ngạc nhiên - Em kiếm cái này ở đâu vậy. 

- Nếu như chị không muốn mọi người lừa được chị thì 
đừng ra những câu hỏi thừa, - Olivia tuyên bố 

- Ôi chị yêu dấu, em đã làm điều đó vì chị.Ôm lấy Jilly, cô ta hôn ả 
bằng đôi môi lạnh, rồi đột ngột tránh ra. 

- Chốc nữa em sẽ trở lại và sẽ âu yếm chị... đúng như 


kiểu chị thích. Anh ta không thể sánh với em được! 

- Olivia sa sầm mặt 

- Em không thể ở đây lâu được. Em phải đi đây. Cô ta ném khẩu 
súng xuống giường. 

- Chị cầm lấy, xử lý nó đi, em mà cầm nhỡ bị chộp thì chết. Thôi 
tạm biệt chị. Nói xong Olivia chạy biến.Run run vì xúc động, 
Jilly gói khẩu súng lục vào khăn mùi soa, cuộn nó vào miếng 
vải, hết sức chú ý không đụng tay vào rồi đặt nó vào túi ni lông. 
Sau đó ả vội vã nhét sâu vào tủ và phủ quần áo lên trên. Ả lầm 
bẩm chửi Olivia. Đúng là con bò ngu ngốc. Ai mà biết bọn chó săn 
xuất hiện lúc nào. Jilly vội vã mặc quần áo, đi giày, bây giờ nếu 
chỉ cần chạy được đến chiếc cầu cách đây độ nửa dặm, ả sẽ quẳng 
cái gói này xuống nước và sẽ không còn dấu vết 8ì nữa. Ả mở cửa 
nhìn ra ngoài, hy vọng là hành lang không có ai, và... ngay trước 
mắt ả hiện ra một phù hiệu cảnh sát. 

- Bà là Jilly Stuart? Ả gật đầu cố trấn tĩnh. 

- Tôi là thanh tra Gennings, còn đây là trung sĩ Adams. Chúng tôi 
muốn hỏi bà vài ba câu. Vào được chứ?Không đợi trả lời, viên 
thanh tra bước vào phòng và nhanh chóng quan sát căn buồng.Jilly 
cố gắng để đánh lạc hướng ông ta. 

- Đây chính là điều mà tôi chờ đợi - ä nói. 

- Gái gì bà Stuart? 

- À cái việc mà các ông không cho tôi yên ấy mài! Tôi ra tù đã lâu 
chưa vậy? Gó lẽ là tôi phải vui mừng vì các ông đã để tôi yên tới 
hai tuần.Viên thanh tra nhìn ä không trả lời. 

- Gô nghe đây, cô Stuart, — viên trung sĩ bắt đầu 

- Chúng tôi đến đây không phải để đe doạ những người mãn hạn. 
- Không phải thế ư? - Jilly hét lên 

- Các người muốn hạ nhục tôi chứ gì?Ả giận đữ bước lại phía tủ 
và đứng đó. Viên thanh tra nhìn ả với nụ cười bí hiểm: - Trông bà 
không giống người bị hạ nhục, bà Stuart ạ. Bà hãy trả lời một số 
câu, sau đó chúng tôi sẽ chuồn ngay thôi. 

- Những câu hỏi gì? 

- Ví dụ như bà ở đâu ngày hôm nay từ lúc bẩy giờ đến chín giờ 
sáng? 

- Ở đây. 

- Ai có thể làm chứng cho chuyện này? Jilly im lặng căng thẳng 
suy nghĩ. 

- Theo như tôi hiểu thì bà ở đây một mình? “May quá đồ chó má, 
chính mày lại thầy dùi cho tao một lối thoát”.Jilly đắc thắng nghĩ. 


Rồi ẳ nói thành tiếng về ngập ngừng: 

- Ô, không hẳn...- Bà nói vậy là ý thế nào? Bà ngủ với ai chăng? 

- Viên trung sĩ xen vào.Jilly nói với viên thanh tra: 

- Tôi có dứt khoát phải trả lời câu hỏi này không? 

- Rất nên, điều đó có lợi cho bà. Vậy ai đã ở đây lúc sáng?Jilly nhìn 
hai tay mình và sau đó bắt chéo chúng trên ngực. 

- Chúng tôi rất hiểu bà, bà Stuart ạ. 

- Viên thanh tra tiếp tục vừa cố làm cho giọng nói của mình thêm 
phần chân thành 

- Ít ra thì bà cũng đã bảy năm... 

- Tôi ở đây với chồng tôi... với người chồng cũ của tôi 

— ông Philip Stuart. 

- Bà nói gì vậy? - Viên thanh tra ngạc nhiên. 

- Thôi được cái đó chúng tôi kiểm chứng cũng nhanh thôi. Còn bây 
giờ cho phép được xem qua căn phòng một chút... 

- Các ông có lệnh khám nhà không? 

- Thôi đi bà. - Viên thanh tra nhìn ả. 

- Bà cần phải biết rằng chúng tôi không nhất thiết phải có lệnh đối 
với những phần tử có tiền án 

Ông ta phẩy tay ra hiệu cho ả rời khu tủ, Jilly không dám trái 

lệnh. Viên thanh tra xem xét đồ lề của ả. 

- Bà có nhiều cái thú vị đấy nhỉ. Này, nếu như tôi muốn biết nội 
dung cái gói kia thì sao nhỉ? 

- Nói đoạn viên thanh tra đưa tay về phía đó.Jilly hiểu là phải chơi 
nước quyết định. 

- Ông cứ xem nếu ông muốn, ông thanh tra ạ. Chỉ có điều trong đó 
toàn là băng vệ sinh dùng rồi thôi.Viên thanh tra nảy người lên, cố 
nén để không nôn oẹ ra. Ông ta đi ra cửa và biến mất không nói 
một lời nào. 

- Rất cảm ơn bà... bà Stuart. Bà đã giúp chúng tôi rất nhiều.“Buổi 
sáng hôm nay thật là xui xẻo”. Viên trung sĩ buồn bực nghĩ.Khi họ 
đến văn phòng của Philip Stuart thì ông đang nói chuyện điện 
thoại và họ đành phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ vì cuộc nói chuyện 
không thể dừng được. Đặt ống nghe xuống, mặt Philip ảm đạm 
như đám mây đen. “Cũng dễ hiểu thôi, một khi đã dây dưa với con 
mẹ nạ dòng ấy” -Adams nghĩ.Nhưng vị luật sư vẫn xác định tính 
ngoại phạm của vợ mình làm cảnh sát mất chỗ dựa duy nhất. Họ 
chán ngán ra về. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả : Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 35 


- Bà Harper! Thật là một sự bất ngờ dễ chịu. Thế là chúng ta lại 
sặp nhau. 

- Thôi đừng có cố quấy nhiễu tôi như vậy, ông Sanders. Đừng hy 
vọng là việc này sẽ thành thói quen. 

- Muộn mất rồi, bà Harper ạ! Tôi đã cảm thấy gắn bó với bà... 
Ngựa của Jake tiến thẳng lại phía chị, anh ta tóm lấy dây 
cương không để cho Stephany rẽ sang hướng khác. Sau đó 
anh ta từ từ cúi xuống hôn tay chị. Chị không thể nhúc nhích 
và nói được lời nào. Rồi một tiếng thét khủng khiếp vang lên, tiếng 
thét của ai - của chị hay của con ngựa. Stephany cũng không biết 
nữa. Và cả hai bắt đầu ngã xuống... Stephany đấu tranh tuyệt vọng 
với giấc mơ quái ác cứ diễn đi diễn lại, hành hạ chị đến mệt 
nhoài. Chị nằm ở nhà và người chăm sóc chị không có ai 
khác ngoài Dan, Stephany cảm thấy nhẹ nhõm và lặng lẽ 
khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy đài trên gò má chị. Dan 
đột nhiên tỉnh dậy. Mặc dù rất mệt mồi ông vẫn ngủ rất tỉnh và 
chú ý đến từng cử động của Stephany. Hai người im lặng một lúc, 
cuối cùng Stephany nói. 

- Có chuyện gì xảy ra vậy, anh Dan? 

- Em có nhớ một cái gì không? - Dan hỏi âu yếm. 

- Em... em bị ngã... trước khi ngã em nghe thấy tiếng nổ của xe ô 
tô. Nhưng... - Stephany im lặng cố nhớ những gì xảy ra. 

- Không việc gì phải lo lắng, em yêu ạ. - Dan nói vội vã. 

- Em bị ngã và bị thương. Xương thì không sao, nhưng đầu bị đập 
xuống đất rất mạnh. Thậm chí em còn ngất đi một thời gian. Thôi 
mình sẽ nói chuyện sau khi em khoẻ hơn. Nhưng chưa nghe hết lời 
ông, Stephany đã lại thiếp đi. Dan không bao giờ lừa dối người 
bệnh hoặc vợ mình. Song ông hiểu rõ là sẽ nguy hiểm thế nào đối 
với người bệnh nếu nói cho họ những điều không vui. Bởi vậy mà 
Stephany không biết được ngay là điều bất hạnh xảy ra không phải 


là ngẫu nhiên. Đúng như Dan dự đoán, khi tỉnh dậy, Stephany lập 
tức hồi về con ngựa. Ông cố gắng làm sao để diễn giải một cách 
êm thấm là con ngựa đã bị bắn chết. Stephany khóc rất lâu như 
một đứa trẻ. Sau đó chị tỏ ra thờ ơ khi được thông báo rằng viên 
đạn bắn chết con ngựa không phải là phát súng của người làm 
phúc, mà là của một kẻ bí mật nào đó. 

Nhưng sau đó dường như quên mất những lời Dan vừa nói, 

Stephany sợ hãi nắm tay ông. 

- Đấy không phải là tiếng nổ xe ô tô, Dan... có ai đó muốn giết em. 
Dan nhẹ cả người khi Stephany hoàn toàn không hỏi đến quá trình 
điều tra của cảnh sát. Và ông cũng sợ phải nói với chị là cảnh sát 
chưa xác định được điều gì, có nghĩa là kể giết người vẫn đang 
được tự do. Mặc dù mệt nhọc vất vả nhưng ông rất vui sướng vì 
Stephany hồi phục rất nhanh, cứ mỗi ngày chị lại khoẻ hơn lên, cả 
về thể xác lẫn tinh thần.... 

Chuyện đó xảy ra khi Dan quyết định là Stephany có thế đi ra 
ngoài. Stephany đang đi qua phòng. Dan và Sara môi người dìu một 
bên chị. Đúng lúc đó có chuông reo ngoài cửa. Maytie vội 
mở cửa. Trên ngưỡng cửa là một đứa bé được thuê mang đến 
một lẵng hoa lớn: hoa lay ơn, hoa phăng, hoa hồng... toä hương 
thơm ngát. 

- Ô tuyệt quá! - Stephany kêu lên 

- Ở đâu ra thế này? Maytie mang bó hoa vào phòng và rút ra một 
tấm danh thiếp. 

- Hoa đẹp thật mẹ ạ - Sara nói 

- Mẹ hãy thú nhận đi, ai là người hâm mộ mẹ vậy? 

Dan cau có: 

- Bó hoa này là của một người có tên là Jake. Người ta mang hoa 
đến cho chúng ta hàng ngày. Stephany mở to mắt nhìn chồng. 

- Anh nghĩ là không nên làm em bận tâm. - Dan nói và cố không 
nhìn vào mắt chị. 

Sau khi cầm tấm danh thiếp từ tay Maytie, ông đưa nó cho vợ và 
nói với người giúp việc. 

- Hãy cắm hoa vào cái bình nào đó đi. 

- Trong đó viết gì vậy? - Sara tò mò.“Tôi không thích chiến đấu với 
bà, khi bà chưa lấy được phong độ. Hãy mau bình phục. Jake”. 

- Mẹ ơi, ai vậy? 

- Đó là người đàn ông có duyên nhưng rất láo xược. Kể thù của 
chúng ta. 

- Kể thù ư? 


- Đúng kể thù của “Harper Mining”, Jake Sanders. Ông ta đang cố 
gắng mua cổ phiếu của chúng ta, còn chúng ta thì chiến đấu chống 
lại ông ta. 
- Nhưng chính ông ta lại là người đưa em về nhà! - Dan kinh ngạc 
vì bước ngoặt bất ngờ của sự việc. 
- Ông ta cũng phi ngựa trong công viên, ông ta cưỡi ngựa 
cũng thạo. 
- Hừm - Dan làu bàu. 
- Anh lập tức thấy không có cẩm tình với ông ta. Vì lý do gì mà 
ông ta cứ làm phiền nhiễu em, mua tất cả hoa trong các quầy hoa 
ở Sydney? Stephany chăm chú nhìn chồng. Và lần đầu tiên trong 
đời chị nghĩ: “Chẳng lẽ là Dan lại ghen”. Không, chuyện đó thật 
buồn cười! Đơn giản chỉ là sự căng thẳng trong thời gian chăm sóc 
chị. 
- Thôi ta đi thôi! - Chị nói vô tư. 

- Thêm một chút nữa chứ? Jilly nắm chặt ly sâm banh sủi 
đầy bọt, chút nữa thì tràn cả ra ngoài. 
- Anh thường xuyên uống thứ này chứ? - ả hỏi. 
- Khi mà có thể. Mà anh luôn có thể khi anh muốn. Mà 
anh lại muốn thường xuyên,... tiếp tục đi. Người bệnh... của 
chúng ta ra sao rồi? 
- Mọi người nói là hồi phục rất nhanh - Jilly cắn môi. 


Hành động bất ngờ ở Olivia làm cho Jilly chết khiếp, Jilly phát cáu 
lên khi biết là Suýt nữa thì ả mất tất cả. Nếu Stephany chết. 
“Harper Mining”, Eden và tất cả những cái khác sẽ thuộc về 
Dan và ông ta tất nhiên là không cho ả năm triệu đôla nào cả. 
Theo suy nghĩ của Jilly thì Olivia cần phải quấy nhiễu Stephany, 
làm suy yếu chị, giày vò thần kinh chị vốn đã bị suy yếu trong cuộc 
đấu với Jake. Và cuối cùng là đạt được việc cán cân lực lượng 
nghiêng về phía Jilly. Thiếu chút nữa ä mất trí vì tức giận. Đã 
hàng ngàn lần ả định trừng trị Olivia... Bọn “cớm” vẫn chưa chộp 
được ả. Ả đã láu cá vứt khẩu súng lục xuống biển. Mặt khác “vụ 
tai nạn” kia là cái cớ tuyệt vời để ả lao đến bên giường Stephany 
và làm bộ muốn chết đi vì thương xót, Stephany giống như một cô 
bé dễ thương, đã lập tức cắn câu và nhỏ những giọt nước mắt vui 
mừng vì đã hoà giải với Jilly. Bây giờ, sau khi đã trở lại là khách 
của Eden, ả nắm được tất các hoạt động mà “Harper Mining” triển 
khai để chống lại “Sanders Enterprises” cũng như diễn biến 
sức khoẻ của Stephany. Ả cảm thấy đã đến lúc có thể viếng thăm 


Sanders lần thứ hai...Không thể nói được là Jake đã rất bực bội 
khi mở cửa và nhìn thấy Jilly. Sau lần gặp gỡ thứ nhất anh ta ghi 
nhớ ở ả một điều, nếu cần đến thì ả cũng có ích cho anh ta. Bởi 
vậy mà anh ta không xuôi theo sự cám dỗ nguy hiểm là thể hiện 
ham muốn đàn ông với ả, khi ä bước qua cửa Jake nhớ lại phút 
giây đó và hình dung lại chiếc áo đài màu lửa ôm sát thân hình đầy 
quyến rũ...Anh ta lúc đó hết sức cố gắng để thoát ra khỏi số mệnh. 
Nhưng sức lực con người cũng chỉ có hạn. Và bây giờ thì Jilly lại ở 
đây... và chẳng thay đổi chút nào, Jake chăm chú nhìn ả. Chiếc áo 
dài rực rỡ với hình vẽ xanh vàng càng làm nổi lên bộ ngực của 
Jilly. Lần vải lụa óng ánh như mời mọc bàn tay ve vuốt. Trên cổ, 
và tay ả đeo nhiều dây chuyền vàng rất hợp với mái tóc của ả. Cổ 
chân ả cũng đeo dây vàng.“Giời ạ, thật là đữ dội! - Jake nghĩ — 
thật là khiêu khích... cô nàng khêu gợi quá. Không lẽ lại có ý nghĩa 
gì chăng. Nếu như ả chỉ cần cái đó thì mục đích của ả coi như đã 
được rồi”. Như đoán được suy nghĩ của Jake, Jilly tặng anh ta 
một nụ cười của Mona Lida. Kéo chai sâm banh ra, ä nhìn chăm 
chắm vào cửa quần của Jake.Thấy vậy anh ta đâm ra lúng túng, 
không biết là nên tức giận hay nên cười. Không có một người đàn 
bà nào lại nhìn anh ta một cách thiếu lịch sự như vậy, Jake đang 
điên tiết, bỗng nhiên cảm thấy cái đó trong anh ta thức dậy.“Hãy 
nghĩ về một cái gì đó khác đi anh bạn, - anh ta ra lệnh cho bản 
thân 

- Bây giờ hãy cố quên đi!”. 

- Có nghĩa là chị của cô đã khoẻ? - Anh ta hỏi Jilly. 

- Chưa hẳn. - Ả trả lời 

- Tôi hy vọng là anh không bỏ lỡ cơ hội để làm lay chuyển vị trí 
của mụ ấy. Chúng ta là đồng minh của nhau, anh có nhớ không? 

- Không tôi không nhớ, - Jake bình tĩnh trả lời 

- Nhưng nhìn chung vì... vì bệnh tình của bà chủ mà hãng 
“Harper Mining” đột ngột giảm cường độ trong cuộc chiến chống 
lại chúng ta... và đương nhiên là cái sự lộn xộn đó có lợi cho 
chúng ta. Các cổ đông thường xuyên xử sự thẳng tay trong 
những trường hợp nhất định... Những ngày gần đây chúng ta 
mua được khá nhiều cổ phiếu của những kẻ hoang mang. 

- Gó nghĩa là mọi việc đều tốt? - Jilly cười để lộ hàm răng nhỏ và 
nhọn. “Đúng là một con mèo!” 

- Jake nghĩ.- Chúng ta chỉ cần có hai mươi phần trăm số cổ phiếu. 
- Anh ta nói. 

- Để làm gì. 


Để đảm bảo cho mình một chỗ trong hội đồng quản trị. 

Còn khi mà tôi đã vào được đó... - Anh ta không nói hết câu.Jilly 
không kịp nghe hết, ả lại nhìn anh ta một cách xấc xược và trơ 
trẽn. Jake sững người. Từ ngoài phố vang vọng vào tiếng ồn của 
xe hơi và tiếng còi tàu buồn buồn xa xăm. Nhưng ở đây trong căn 
buồng của anh ta thì hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ngập trong sự sang 
trọng: vải xa tanh, lụa tơ tằm, nhung bao bọc lấy Jake như là cái 
kén. Và người đàn bà ngồi đối diện đang thôi miên anh ta bằng cái 
nhìn chăm chú của cặp mắt màu nâu sáng dữ dội, và bằng những 
khúc cong tuyệt mỹ của một thân hình kiều diễm... Jilly chậm rãi 
đặt chiếc ly xuống bàn, rời khỏi ghế và tiến lại phía Jake. Ả ngồi 
lên đùi anh ta, nắm lấy đôi vai Jake và đẩy ra thành ghế. Sau đó 
những móng tay tô đỏ của ả lướt qua lướt lại nơi cửa quần anh và 
cười lên thích thú khi cảm thấy có sự hưởng ứng lại. Jake bắt đầu 
rên rỉ. Cái đó là không thể được... là cuồng dại... là tuyệt vời.Ân 
cần như một người vợ, Jilly cởi cà vạt của Jake. Sau đó ả dần dần 
cởi cúc áo sơ mi của anh ta, phanh rộng ra và ôm lấy bộ ngực vạm 
vỡ đầy lông đen và rậm. Đôi bàn tay ả xoa xoa đầu vú tí tẹo của 
anh và âu yếm chúng, vê nhè nhẹ bằng ngón tay mình. Sau đó ả co 
ngón tay lại hệt như những vuốt mèo và rồi lại xoa nắn khắp thân 
thể anh ta.Jake nằm không động đậy, cố sức và kiên gan chối từ ở 
ả những khoái cảm. Anh ta không muốn mình bị động bởi ả.“Mình 
cần phải chọc cho ả tức giận vì chuyện này”, - Anh ta nghĩ.Nhưng 
tất cả những thứ đó chẳng ích gì. Bản năng xa xưa đã chiến thắng. 
Vẫn giữ được một chút bình tĩnh, Jake nhận thấy Jilly khéo léo mở 
phéc mơ tuya của chiếc quần, - anh ta không thể chịu được khi 
đàn bà làm cái đó không cẩn thận và không biết cách - và sư 

kháng cự của anh ta hầu như đã bị bẻ gãy. Jilly cảm thấy rất thích 
thú. Á rất thích khi mà cái vật đặc trưng cơ bản cho giới tính 
của đàn ông mà trước đó ả chỉ có thể ước đoán kích thước dần 
hiện ra trước mắt ả với toàn bộ vẻ đẹp của nó... Jake đã không 
làm cho ả thất vọng. Càng hưng phấn, Jilly ôm càng chặt lấy anh 
ta mà xoa khắp thân thể. Ngã xuống chiếc ghế bành, Jake tuân 
theo ả như một người bị mê hoặc. Bắp thịt của anh ta căng ra và 
anh ta hiểu là sắp sửa đến lúc... Song dù sao thì anh ta cũng cố 
gắng kìm nén và đột nhiên đứng dậy, đẩy Jilly ra... 

- Gô thật là vội vã cô Stuart ạ. - Anh ta nói bằng giọng khàn khàn 
- Còn tôi thì chẳng vội đi đâu cả. Tất nhiên là tôi có thể nằm ngửa 
ra và hồi tưởng đến nước Anh thân yêu, nhưng tôi không thích 
điều đó. Để bắt đầu tôi muốn được ngắm nhìn cô cho kỹ cái đó. 


Vậy nên cô có thể cởi áo váy ra được rồi đấy. Đừng nóng ruột, làm 
từ từ thôi, tôi không mất hứng cô đâu. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả : Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 36 


Có một chiếc xe “Ferrari” trắng đậu ở sân nhà thi đấu 
thể thao. Nghĩa là Taylor ở đây... Được, Dennis sẵn sàng gặp 
Taylor. Vừa vội vã đi về phía cửa, anh vừa lần tay vào túi 
áo xem có quên giấy cần thiết không. Anh do dự ở cửa một 
chút rồi bước vào. Trong nhà thi đấu rất sôi động, các võ sĩ đang 
tập luyện hăng hái. Trong một góc, Angelo đẫm liên hồi vào 
một túi đựng cát, huấn luyện viên Barney đứng kề đó nói 
chuyện sôi nổi với Taylor. Hai vệ sĩ lực lưỡng của Taylor, 
Chikka và Jakko ngồi gần đó láo liên nhìn lên trần.Dennis rút từ túi 
áo ngực ra một tờ giấy gập tư đưa cho Taylor. 

- Gái gì vậy? - Taylor cảnh giác. Khuôn mặt giống như mặt chồn 
của y chĩa ra phía trước. 

- Bản hợp đồng. Chúng ta sẽ cùng làm bầu tổ chức thi đấu 
cho Angelo. Taylor giễu cợt: 

- Có nghĩa là hôm nay cậu sẽ dành lại cho tôi một sự bất ngờ? 
Nghe nhắc đến tên mình, Angelo ngừng tập, đứng há miệng như 
một kể đần độn. Phát hiện thấy, đôi mắt xếch của Taylor 
nhìn về phía chàng trai, Barney vội vàng gỡ cho cậu học trò của 
mình: 

- Ok, hôm nay như vậy là đủ, Angelo ạ. Nhưng cậu hãy nhảy dây 
thêm năm phút nữa. Hôm nay cậu tập luyện rất tốt. - Đúng thế, — 
Taylor cười cợt 

- Anh ta chỉ tuyệt khi không có ai giáng trả thôi.Angelo đỏ mặt bỏ 
đi. Taylor quay về phía Dennis. 

- Có nghĩa là hợp đồng, cậu nói vậy phải không? Nhưng hợp đồng 
phải có tiền. Tiền mặt. Tôi sẽ lột sạch của cậu, con trai ạ... Hay là 
cậu nghe chưa thủng đấy? Tôi đã nói là cậu phải đóng góp hai 
nhăm ngàn đô la nếu như cậu muốn có phần của mình. 

- Tôi biết rồi. - Dennis rút tờ giấy khác ra 

- Đây là tấm séc của “Tara” một xí nghiệp con của hãng “Harper 


Mining”. Đấy ông nhìn đi, hai nhăm ngàn đôla.Taylor háo hức giật 
lấy tờ séc, chăm chú đọc từng dấu phẩy, sau đó y ngẩng lên nhìn 
Demnis với vẻ không hài lòng: 

- Như thế nghĩa là tôi chỉ có thể nhận tiền vào cuối tháng. 

- Gũng sắp rồi. 

- Gái tay Randell ký séc này là ai vậy? Giá như mà ở đây là chữ ký 
của Stephany Harper...Dennis hơi đỏ mặt và nghiến chặt răng để 
nén giận dữ. 

- Joanna Randell là giám đốc của “Tara”. Chữ ký của bà ta cũng giá 
trị như chữ ký của mẹ tôi.“Hy vọng là mọi việc sẽ trót lọt. Mình đã 
tập ký rất kỹ”. Dennis nghĩ và cố xua đuổi những suy nghĩ lo 
lắng.“Đây là thực sự một việc đầu tư có lời đối với nhà Harper, 
anh quả quyết với bản thân. Chắc là mẹ sẽ đồng ý nếu như không 
có tai hoạ đó xảy ra!”Gòn bây giờ anh cần phải hành động, không 
thể bình tâm mà nhìn người ta nhạo báng Angelo. Anh đã có thể 
bỏ lỡ cơ hội. Khi Angelo bắt đầu mang lại thu nhập thì lúc đó mọi 
người sẽ thấy Dennis là người kế tục xứng đáng sự nghiệp của gia 
đình Harper. 

- Tôi thấy là tôi cần phải xem lại quan hệ của tôi với cậu, cậu bé ạ. 
Taylor nói rành rọt từng chữ. 

- Được rồi, cứ tạm cho là thế, hôm nay là thứ Hai... Tiền của cậu 
tôi chỉ có thế lấy vào thứ Năm. Để tôi cầm cái này... - Y đút tấm 
séc và hợp đồng vào túi. 

- Cậu ghé lại đây khi mọi việc đều trôi chảy. Chúng ta sẽ ký vào 
giấy tờ và tổ chức bữa tiệc rượu chào mừng sự liên kết của chúng 
ta.Taylor gật đầu và đi ra ngoài. Dennis ngoảnh lại và thấy 
Angelo bên cạnh. Đôi mắt cậu ta sáng lên. Còn ở góc đằng kia, 
Barney nghĩ một cách cay đắng: 

- Hai nhăm ngàn đôla! Lễ ra với số tiền như vậy, thằng ngốc này có 
thể mua được mười võ sĩ. 


Khi Demnis rời phòng thể thao về hãng “Harper Mining” 
với dự định làm việc thì ở đó một cuộc họp nặng nề đã chấm dứt 
sau khi kéo dài nhiều giờ. Mặt Bill cau có và xám ngoét. Ông thả 
mình xuống ghế bành. Ngược lại, Tom thì ngồi thẳng, mắt chăm 
chú nhìn lên màn hình máy vi tính. Anh bất ngờ à một tiếng và 
đứng bật dậy. 

- Nó đây rồi! - Anh thốt lên. 
- Ba ạ, theo con thì chúng ta đã tìm thấy. 
- Đừng rối lên như vậy, con - Bill ngăn lại 


- Có lẽ chúng ta nên hỏi một chuyên gia nào đó chăng? 

Ngồi sau một máy vi tính khác, Cassy cười: 

- Cũng thế cả thôi, ngài Macmaster ạ - Cô khẳng định. 

- Chúng ta kiểm soát hơn tám mươi phần trăm cổ phiếu. Đôi mắt 
mệt mỏi của Bill sáng lên: 

- Có nghĩa là chúng ta đã chặt được tay kẻ đê tiện? 

- Không hẳn như thế, - Cassy nói nhỏ. 

- Tốt nghĩ rằng ta mới chỉ làm hắn tạm ngưng cuộc tấn công thôi.- 
Nhưng hắn vẫn chưa đạt được hai mươi phần trăm - Bill không 
muốn để mất bầu không khí thắng lợi. 

- Và như thế hắn sẽ không có chân trong hội đồng quản trị. 

- Trong mọi trường hợp thì trong tuần này hắn cũng không 
đạt được điều đó đâu 

- Tom cười.- Chẳng giấu gì các vị: Tôi như vừa trút đi được một 
gánh nặng, - Bill vươn vai và đứng dậy. 

- Cái dân cổ đông này thật lạ lùng. Có thể mình làm việc quanh 
năm, cố gắng hết sức vì lợi ích của họ, nhưng cứ hễ có một thằng 
cha nào đó kiểu Sanders xuất hiện một cái là họ sẵn sàng bán tất 
cả cổ phiếu cho y. 

- Nhưng mặc dù vậy, lần này họ đã xử sự tuyệt vời. - Tom trầm tư 
nói. 

- Mà như thế thì Jake Sanders không thể chiếm được hãng. Nhưng 
vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Trong cuộc sống mọi điều đều có 
thể xảy ra.Bill ngẩng đầu lo lắng: 

- Còn ý kiến của cô thế nào hả Cassy? 

- Tom hoàn toàn đúng, ngài Macmaster ạ. 

- Vậy thì chúng ta cần phải làm thế này 

- Tom rắn rỏi tuyên bố 

- Hôm nay chúng ta vẫn kiểm soát tình hình. Tạm thời phần lớn cổ 
phiếu của “Harper Mining” vẫn chưa lọt vào tay Sanders. Hắn ta 
không thể làm nghiêng cán cân về phía mình, nghĩa là chúng ta 
phải phản công khi hắn đang còn ở trong tay chúng ta. 

- Phản công? - Đúng, chúng ta cần khẩn trương giáng cho 
hắn một cú quyết định. Cần phải hành động bằng vũ khí 
của chính hắn - Tom liếc nhìn Cassy.Cassy hết sức ủng hộ 
Tom. 

- Đúng, đúng, ngài Macmaster ạ, tôi xin cam đoan là Tom sẽ làm 
được điều đó. 

- Thưa ba, giờ ta sẽ làm thế này - Tom nói thận trọng. 

- Khi nào ba gọi điện cho Stephany để báo những tin vui, ba hãy 


hỏi cô ấy xem chúng ta có thể đến Eden để trao đổi một chút được 
không? Đã đến lúc phải vào việc. Con và Cassy đã nghĩ đến nát óc 
cách phẳẩn công Jake Sanders sao cho có hiệu quả. 

Tất cả sẽ tốt đẹp, ba hãy tin thế - Tom cười - Chúng ta sẽ chụp 
một tổ ong bò vẽ lên đầu thằng đê tiện ấy. 


Mặt trời ban trưa đứng cao tít trên vịnh, chiếu những tỉa sáng 
lóng lánh trên những gợn sóng mấp mô. Đối với người dân Sydney 
bữa ăn trưa ở những nhà hàng sang trọng trên bờ biển là một thú 
vui. Ngồi sau một chiếc bàn nhỏ có thể nhìn thấy một trong những 
cảnh đẹp nhất thế giới, xong Philip chẳng còn bụng dạ nào 
mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên. Trông ông xanh xao và 
căng thẳng. Ông dùng dĩa gẩy gẩy món ăn và không tìm lời nào để 
thể hiện tình cảm của mình. 

- Kìa Philip, anh nghịch cái dĩa đã hai mươi phút rồi đấy. 

- Jilly đã no nê, lau miệng và cười hài lòng. Món lẩu ngon tuyệt. 
Chỉ tiếc là Philip ngồi Ỉu xìu, còn tất cả đều hết ý. Khi Jilly bắt đầu 
nói, ông đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ả. 

- Thôi đi anh. Anh đừng làm hỏng cuộc vui của chúng ta 

- Thấy cái nhăn mặt đau đớn của Philip, ä ngồi gần lại vỗ về tay 
ông 

- Anh vẫn còn lo cái chuyện vớ vấn với cảnh sát đấy à? 

- Vớ vấn ư? - Philip hỏi lại bằng giọng khô khan. 

- Em đã buộc tôi phải làm chứng cho những điều dối trá của 
em... Tôi đã phải thêu dệt chuyện hoang đường về những việc 
em làm vào buổi sáng, khi người ta bắn vào Stephany. 

- Nhưng em không nghĩ là anh... 

- Tại sao em không nói ngay cho tôi biết? - Philip không giữ được 
phẫn uất. 

Jilly nhăn mũi lại quyết định phải làm như là một cô bé con: 

- Thôi đừng nói những gì nặng nề nữa anh yêu... Anh nói cứ như ở 
phiên toà vậy.- Thế em muốn anh nói bằng ngôn ngữ đơn giản là 
“lừa dối” ư? 

- Kìa Philip, đừng giận, anh! 

- Jilly cụp mắt xuống làm ra vẻ hối hận một cách rất khéo léo. 

- Em không muốn kéo anh vào, thật đấy... Nhưng tình thế của em 
là tuyệt vọng. Cảnh sát luôn doạ em... Em cuống lên, không biết 
chạy đi đâu... còn anh... anh luôn luôn tốt với em... Hồi trước... 


Philip nhìn về phiền muộn ủ rũ trên gương mặt ả, đôi tay đang 


vặn vào nhau một cách chân thành, trái tim ông dịu lại. Mọi người 
khác chỉ nhìn thấy mỗi cái về bề ngoài xấc láo của Jilly, nhưng 
ông lại thấy trong tâm hồn ả cả một cô gái tội nghiệp, cô độc, yếu 
đuối cần được bảo vệ nên ông rất thương yêu ả. Mặc dù ông có đủ 
trí thông minh để hiểu Jilly đang khai thác những điểm yếu của 
ông nhưng là một người trung thực, ông vẫn không thể vứt bổ 
gánh nặng mà ông đã tự nhận về mình từ nhiều năm trước, khi 
ông yêu ả... Ông thở dài, nắm lấy tay Jilly, âu yếm nắm những 
ngón tay nhỏ xinh. Được sự cổ vũ bằng hành động của Philip, Jilly 
tiếp tục: 
- Em không cho là em lừa dối cảnh sát. Nếu hôm đó chuyện suôn 
sẻ, thì anh đã ở lại cả đêm với em, đúng không? 
- Jilly thì thầm. 
- Ô, em yêu! - Philip cảm động đến run người 
- Không lẽ anh... anh lại có thể với em? Sau ngần ấy năm trời? 
Anh không biết là chuyện gì xảy ra với mình, nhưng Jïlly, từ khi 
lại bước vào cuộc đời anh, thì anh ăn không ngon, ngủ không yên 
và không thể làm việc được... Còn em... Em không thể sống trong 
cái nhà trọ tồi tệ như thế này được! Nếu như anh có thể đưa em ra 
khỏi đó... Anh muốn nói là... Anh chẳng bao giờ biết nói những 
lời hoa mỹ trong những trường hợp như thế này. Anh muốn 
nói là... Có lẽ là chúng ta bắt đầu lại từ đầu chăng? Chúng ta thử 
một lần nữa nhé?Hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng thì Jilly lên 
tiếng, giọng nói của ả nhẹ nhàng và nhỏ nhưng cũng đủ để Philip 
nghe thấy: 
- Anh Philip, anh yêu dấu... vâng, chúng ta cùng thử xem. 
Stephany nằm phơi nắng bên bể bơi, chị nghĩ: “Chỉ có những ai 
đã ở trong đêm đen mới thực sự cảm thấy giá trị của mặt trời, 
cuộc sống”.Dan nói là chị hồi phục nhanh bởi chị khoẻ và có nghị 
lực. Nhưng chị lại nghĩ khác. Điều trước tiên là muốn khỏi bệnh, 
đó mới là chính. Và chị trở mình. Nằm bên cạnh, Dan từ từ mở 
mắt nhìn theo từng cử chỉ của chị. 
- Người bệnh của chúng ta ra sao rồi? - Ông hỏi. 
Stephany cười lớn: 
- Thế thầy thuốc của em thế nào? 
- Anh thấy là em cứ khoẻ ra một chút thì lại ương ngạnh thêm lên, 
- Dan đùa. 


Ông cố gắng để không biểu thị nỗi lo lắng xuất hiện trong 
những ngày gần đây. Bệnh tình của Stephany đã kéo họ gần 


lại với nhau. Họ không lúc nào rời nhau, giống như hồi mới yêu 
nhau. Nhưng bây giờ khi Stephany khoẻ lên từng ngày và sẽ lại 
mi mê với công việc của hãng, không biết ông có còn cần cho chị 
hay không?Cưới Stephany, ông hiểu “Harper Mining” đối với chị 
không chỉ là công việc, mà là cả một đi sản quý báu, cả một trọng 
trách vĩ đại. Nhưng cuộc sống đã bị đảo lộn, khi Jake âm mưu 
giành quyền kiểm soát hãng. Thêm vào đó Jilly lại xuất hiện... 
Nhưng mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thoả. Và họ sẽ sống như 
trước - ông tự động viên mình.Vào những ngày này, ông cùng 
Stephany ăn sáng và cả ăn trưa ngay bên bờ bể bơi. Maytie 
phục vụ họ rất tận tình với những món đặc sản Trung Hoa. Bây 
giờ vào bất cứ phút nào ông cũng có thể xuất hiện trên bãi cỏ với 
chai sâm banh ướp lạnh và long trọng mời: 

- Thưa bà, bà có muốn nếm một chút sâm banh trước khi ăn không 
ạ? 

Và quả thật, Maytie xuất hiện, nhưng ông ta không mang 

xô đá như thường lệ, và Dan nhận thấy ông ta đang lo lắng. 

- Xin bà thứ lỗi, thưa bà - Maytie đến gần và nói 

- Người ta gửi cho bà một cái gì đó. Tôi không biết phải làm thế 
nào cả. 

- Gái gì vậy? —- Stephany cố tránh ánh mắt của Dan và sợ lại cười 
phá lên vì bộ dạng quan trọng của Maytie 

- Được rồi, ta sẽ cùng xem đó là cái gì. Chị khoác chiếc áo 
choàng và cùng với Dan đi vào nhà. Người giúp việc mở to 
cánh cửa ra vào bằng gỗ sồi. Ngoài sân, trước bậc tam cấp là một 
chiếc xe tải. Cạnh đó là một người đàn ông. 

- Bà là Stephany Harper? 

- Vâng, chính tôi.Người đàn ông không nói thêm câu nào, tiến về 
phía chiếc xe và hạ thành thùng xe. Vài phút sau anh ta dắt xuống 
đất một chú ngựa trắng có bờm và đuôi tuyệt đẹp. Con ngựa chồm 
lên, như một con ngựa nhà nòi nó giơ cao hai chân trước và sau đó 
chạy lại phía bậc tam cấp và nhìn chị.Stephany là người đầu tiên 
lên tiếng: 

- Ôi con ngựa mới đẹp làm sao! Ở đâu ra thế này? 

- Nói đoạn chị chạy lại con ngựa.Chú ngựa cúi rạp đầu xuống như 
là chào, và ngửi ngửi tay người chủ mới. Stephany ôm lấy cổ con 
ngựa, hít mùi mồ hôi rất dễ chịu của nó. 

- Xin chào, tên mình là gì? —- Chị thì thầm. 

- Ông làm ơn ký hộ vào đây 

- Người đưa ngựa chìa tờ giấy và bút cho Dan. 


- Ký cái gì? 

- Dan ngạc nhiên. 

- Ký là đã nhận ngựa. Đó là ngựa của các vị. Món quà tặng cho bà 
Harper của... 

- Người đàn ông nhìn vào giấy - ông Jake Sanders hãng “Sanders 
Enterprises”. 

- Tôi không tin vào mắt mình nữa! - Dan bật ra 

- Gã đó định làm trò gì vậy? 

- Anh đừng hét lên như thế! Anh làm nó sợ đây này - Stephany nói 
về trách móc. 

- Đúng là nó rất nhát, - Người đàn ông khẳng định - nhưng nó là 
con ngựa tuyệt vời. 

Trong đời tôi đã được xem nhiều ngựa nhưng chưa thấy con nào 
hay thế này, ông bà có thế tin là như thế. 

- Tôi thì nhổ toẹt vào, dù nó là con ngựa nhanh nhất thế giới. Hãy 
mang con ngựa đi đi! - Dan giận dữ 

- và hãy nói cho thằng cha Sanders biết rằng đừng có lằng nhằng 
nữa. Nếu không tự tôi sẽ đến nói thẳng vào mặt hắn.- Kìa Dan, anh 
yêu... 

- Về mặt Stephany rất bối rối - sao anh lại nói thế, con ngựa đẹp 
thế này cơ mà.Con ngựa gật gật dường như tán đồng. 

- Đây là một con vật có hồn - Stephany ngừng một lát và tiếp, 

- Anh Dan, phải chăng anh không hiểu? Nó cần phải có nhà. Em sẽ 
chăm sóc nó.Dan lắc đầu chán nản. Song ông hiểu là mình đã thua. 
Stephany cười rạng rỡ. 

- Và anh cũng đừng để cho Jake có cớ mà vui thích và nghĩ là anh 
ta đã đạt được điều mong muốn là làm cho anh bực mình - chị nói 
thêm.Cơn giận của Dan đã xẹp xuống. 

- Thôi tuỳ em... 

- ông nói và bỏ đi. Stephany nhìn theo ông, vui buồn lẫn lộn.Sau 
đó chị quay lại người đàn ông: 

- Con ngựa đã về đến nhà, nhờ ông chuyển lời cảm ơn của tôi đến 
ông Sanders. Tới rất thích món quà của ông ấy. Con ngựa sẽ làm 
tôi hài lòng... Cả bây giờ và sau này. 

Tám giờ tối. Chẳng biết làm gì, Jilly lại nhìn ngắm chiếc đồng hồ 
hạt xoàn mà Philip mua tặng ẳ ngay sau bữa ăn trưa ở nhà hàng. 
Vừa lẩm bẩm, ả vừa đi lại trong phòng. Một chút nữa thôi, Philip 
sẽ đến rồi đưa ả đi. Và khi đến nơi, ả sẽ lập tức nhảy vào bồn tắm, 
thả mình trong bồn nước ấm, rửa đi những hồi tưởng về cái 
chuồng lợn này. “Mày thật giỏi - ä tự chúc mừng bản thân - Đặc 


biệt nếu nhớ lại lần đầu tiên khi mày gọi cho Philip, lão 
thậm chí đã không muốn nói chuyện với mày...”Và bây giờ ả 
lại quay về với Philip sau những lời cầu xin của ông. Thật là tuyệt! 
Ả đã hành động rất thông minh khi rời khỏi Eden. Nếu như ở lại 
đó, Philip sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện rước ả đi. 

Còn bây giờ... Bây giờ ông đã hoàn toàn bị khuất phục và sẽ làm 
bất cứ việc gì mà ả muốn.Suy nghĩ của Jilly bị ngắt quãng bởi 
tiếng gõ cửa. 

- CỨ vào đi, em đã sẵn sàng rồi - Ả nói rồi khẩn trương đút những 
thứ cuối cùng vào vali và quay ra cửa đón Philip bằng nụ cười 
rạng rỡ.Nhưng nụ cười của ả tắt ngấm.- 

Lạy chúa! - Ẳ rít lên 

- Lại là cô? 

- Vâng, còn ai vào đây nữa? - Olivia nói vẻ khiêu khích và bước 
vào phòng. 

Cuộc tiếp đón không mấy niềm nở đã làm cho Olivia bực mình. Cô 
ta nhìn chiếc vali, nhìn căn phòng trống huếch và hỏi: 

- Chị chờ ai vậy? Chị định đi đâu hả? 

- Không phải việc của cô. Biến khỏi đây ngay. Sắp có người đến 
bây giờ. 

- Jilly, em không thể thiếu chị được! 

- Olivia tuyệt vọng thét lên. 

- Em đã phải ẩn náu và không dám đến chị chỉ vì em sợ chị và em 
đều bị theo dõi. Vậy mà chị định lẳng lặng biến đi mà không để lại 
dấu vết. 

- Gon bò ngu ngốc! - Jilly cố gắng để không đánh Olivia 

- Làm sao tôi có thể báo cho cô được khi cô mất tăm mất tích? 
Nghe đây, không được để họ nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Sáng 
mai gặp nhau ở Rox.... đằng sau cái kho cũ, ở đó có một quán ăn 
nhỏ. Jilly vội vã cho tay vào túi lấy tiền mà ban sáng Philip đưa 
cho ả. 

- Này... cầm lấy... - Ả đúi vào tay Olivia một nắm tiền 

- Ngày mai lúc mười hai giờ. Còn bây giờ thì đi đi.Olivia từ từ cầm 
lấy tiền và cuộn lại. 

- Được rồi 

- Cuối cùng cô ta nói 

- Nếu muốn thế, sẽ được như thế chỉ có điều... - Cô ta ngập 
ngừng 

- Đừng có mà chuồn đấy. Tôi sẽ không chịu đâu... Chúng ta đã 
ràng buộc với nhau! 


Hãy nhớ là tôi đã làm nhiều thứ cho chị! Cả việc Stephany Harper. 
Jilly khó khăn nuốt nước bọt và cố trấn tĩnh. 

- Tôi nhớ, Olivia ạ, - ả nói 

- Tôi rất cảm ơn cô. Cô hãy tin như vậy. Làm sao tôi có thể bỏ cô 
được...Rất cố gắng, Jilly cúi xuống hôn vào đôi môi mỏng và xám 
ngoét của Olivia. Cô gái run lên, ôm lấy Jilly, nhưng rồi lập tức 
giằng ra. 

- Nhưng đừng có lừa em đấy nhé! Ngoài chuyện đó ra, em không 
cần xin chị thêm gì nữa... 

- Nói đoạn cô ta bước ra khỏi phòng. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 37 


- Ö anh định phấn đấu danh hiệu nhà doanh nghiệp cuồng tín hay 
sao hả Tom? Đã mười hôm liên tục, Cassy đi làm từ rất 
sớm. Cô hy vọng sẽ kiếm được thông tin gì đó cho Jake. Cô cần 
cái đó cũng như cần không khí vậy. Nếu như bất chợt cô “đào” 
được bí mật nào đó thì Jake sẽ thắng Harper và khi đó chắc là 
niềm say mê của anh ta đối với cô sẽ sống dậy!... Anh ta đã có 
người đàn bà khác. Cassy chẳng còn nghỉ ngờ gì mà cũng 
không tìm được cách nào khác để giành lại người tình. Nhưng dù 
cô có đến sớm đến mấy thì Tom cũng đã ngồi ở đó rồi. Trước màn 
hình máy vi tính, anh chăm chú nghiên cứu những số liệu 
kế toán của “Harper Mining” trong cả một giai đoạn rất dài. 

- Tôi là kể cuồng tín ư? - Tom ngạc nhiên 

- Đơn giản tôi muốn làm quen với thực tế. Kế toán, luân chuyển 
tiền, kiểm kê... Tôi mới chỉ biết điều đó qua sách vở. 

- Thôi được rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa - Cassy quay ra 
cửa, nhưng cô ta dừng lại khi thấy Tom thét lên: 

- Á à, cái gì thế này? 

- Anh nói cái gì? 

- Thật là thú vị! “Tara” đột nhiên lại tiêu một khoản tiền lớn thế 
này... Một khoản bội chi khổng lồ. Cassy nhìn màn hình qua vai 
Tom. 

- Hai nhăm ngàn đôla! Thật là quái dị! 

- Cô ta dừng lại suy nghĩ một lát. 

- Tốt hơn cả là anh báo thẳng cho Joanna Randell, bà ta điều hành 
“Tara”. Dù sao đã đến lúc anh nên gặp bà ấy rồi. Có thể đây chỉ là 
nhầm lẫn gì đó thôi. Không thể có chuyện như vậy được. Joanna 
sẽ giải thích tất cả cho anh ngay. 


Ở đầu kia thành phố, tại trung tâm “Tara” khung cảnh hết sức 
sôi động, buổi chiều sẽ có chương trình trình diễn mà mọi người 


chuẩn bị từ mấy tháng trước. Joanna cảm thấy mình như cá gặp 
nước. Bà chạy tới chạy lui hò hét ra lệnh. Thần kinh mọi người 
căng như dây đàn. Joanna tất bật đến nỗi không để ý thấy người 
phụ nữ cao lớn duyên dáng đi vào hội trường. Đợi mãi người đó 
mới có một cơ hội để gọi bà: 

- Ch] Joanna! 

- Ôi trời đất ơi, Stephany! Cô ra viện từ lúc nào vậy? 

Stephany cười và nồng nhiệt ôm lấy Joanna. 

- Ô chị đừng lo lắng gì cả. Tôi đã khoẻ và lại bắt đầu vào việc. Tất 
nhiên là không thể bổ qua sự kiện trọng đại như chương trình của 
chị. Tôi đến xem chị thế nào, lo lắng quá hả? 

- Gũng như mọi khi, - Joanna thầm than khể.- Chúng tôi đã chuẩn 
bị xong các bàn rồi. Sẽ rất đông người đến đây.Joanna đưa tay bao 
khắp phòng. 

- Ở đây có thể ngồi hai trăm người... Tất cả đều là khách hàng của 
chúng ta và một số quan khách. Stephany nhìn lại: - Có thể đặt một 
số ghế nữa. Chật một chút cũng được và tôi muốn trên mỗi bàn 
phải có sâm banh. Mặt Joanna dài ra: 

- Sao lại thế? Chúng ta đang rất khó khăn cơ mà...Stephany cười: 

- Đây là lúc phải chứng tổ cho mọi người thấy là chúng ta hoàn 
toàn vô sự. 

- Đúng là diệu kế. Đây sẽ là buổi trình diễn tuyệt vời nhất trong 
đời tôi. Thật hay là cô đã đến đây.- Joanna! 

- Stephany lúng túng - Tôi muốn hỏi chị một việc. 

- Cô cứ nói ra. 

- Sara... Sara thế nào? 

- Hừm.... tất nhiên là tôi có thể nói rằng mọi việc đều O.K, nhưng 
không hẳn thế. Mắt Stephany hơi tối lại. 

- Bởi vậy mà tôi nói là mọi việc đều tuyệt vời - Joanna cười phá 
lên. 

Giờ thì Stephany mới hiểu là bà đùa, Joanna nói tiếp: 

- Tốt nhất là chị đừng nên nghe tôi, mà hãy đi và tự mình xem cô 
con gái yêu quý làm việc như thế nào. Phía sau cánh gà thật là lộn 
xộn. Người tạo mốt chính đang cố giữ bình tĩnh, trao đổi với 
những người giúp việc còn các người mẫu thì cứ luôn luôn gọi cô 
ta ầm ï như ở nhà trẻ. Lúc đó Sara đang trèo lên thang để thử một 
loại kính màu cho bộ đèn chiếu sáng. Bỗng có ai đó va vào thang, 
Sara vội bám lấy cái xà ngang. Khi đã đứng vững cô nhìn xuống 
dưới và thấy một chàng trai mặt đỏ dừ vì ngượng, anh giữ thang. 
- Xin lỗi cô... Tôi vô ý nên va phải thang. 


- Anh làm sao, toàn đi lùi thế à! — Sara giận dữ. 

- Không, tôi đang mê mẩn cả người vì thấy ở đây quá nhiều các cô 
gái đẹp... Mà hầu như lại chẳng mặc quần áo gì cả! - Anh ta cười 
và chỉ các cô người mẫu.Có điều gì đó trong giọng nói rõ ràng 
mang âm sắc Mỹ của anh ta buộc Sara phải nhìn kỹ hơn: 

- Không lẽ anh mê mẩn đến nỗi không nhận ra tôi nữa hả Tom? - 
Cô hỏi ranh mãnh. 

- Ôi trời ơi, Sara! Sara cười, cô xuống thang, tuổi thơ của họ chợt 
hiện lên. Nhưng bây giờ thì Sara và Tom không thể tự nhiên như 
trước. Họ nói chuyện rời rạc và ngượng nghịu. Đúng lúc đó, 
Joamna đi tới. 

- Chào Sara. Giới thiệu bạn của cô với tôi đi nào. 

- Joanna, đây là Tom Macmaster, con trai của chú Bill. Tom, xin 
giới thiệu đây là: Joanna Randell... Joanna mỉm cười với Tom: 

- Tôi nghe thấy là anh cũng làm việc ở “Harper Mining”? Xin chúc 
mừng, mời anh lại chỗ tôi chơi. 

- Cháu tìm cô hẳ Tom? - Stephany hỏi. 

- Không chỉ đơn thuần là tìm thôi đâu ạ. Rất may là cả hai cô đều ở 
đây. 

- Có vấn đề gì vậy? 

- Biết nói thế nào với cô đây... - Tom bắt đầu - Có một cái phiếu 
xuất rất lạ... Cháu đã xem hết các bản quyết toán... 

- Đúng, chúng ta đang tập trung lực lượng để phản công “Sanders 
Enterprises” - Stephany nói. 

- Sáng nay, khi kiểm tra tài khoản của “Tara” cháu gặp một chuyện 
không bình thường. 

- Không bình thường? - Joanna vội vã. 

- Vâng, có một tấm ngân phiếu giá trị hai nhăm ngàn đôla do bà 
Randell ký, cháu đã lấy được bản chính. Nó đây. 

- Tom rút trong cặp ra một mảnh giấy. 

Joamna giật lấy tấm ngân phiếu và lập tức hét lên giận dữ: 

- Tôi không ký cái này. 

- Nhưng ở đây có tên của bà - Tom bướng bỉnh nhắc lại. 

- Mẹ kiếp, đây không phải là chữ ký của tôi. Stephany không nói 
câu nào, cầm lấy tờ giấy. Mặt chị cau lại. 

- Tôi tin là có cách giải thích nào đó hợp lý, nhưng tôi cần phải tìm 
hiểu sự việc cho ra đầu ra đuôi 

- Tom tiếp tục- Việc bội chi hiện nay hết sức nghiêm trọng, trong 
giấy tờ lại là chữ ký của bà, bà Randell ạ! 

- Không phải chị ấy ký đâu, - Stephany nói dứt khoát 


- Làm giả một cách vụng về. Cháu để cô tự giải quyết việc này, 
Tom ạ. Cô biết là phải làm thế nào. 

Thằng quỷ Dennis - Dan nguyền rủa và mặc chiếc áo lễ hội. Nỡ 
làm hỏng cả buổi lễ của Stephany. Khi xuất hiện ở buổi lễ, nhất 
định cô ấy sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Không thể 
nào khác được. Bà chủ của một hãng lớn lại đang sẵn sàng bước 
vào trận đánh. Bình thản và tự tin, chắc Stephany sẽ làm tăng uy 
tín của mình lên rất nhiều. Vậy mà thằng con trời đánh kia lại làm 
cái trò giết người không dao đó.Dan nhìn vào góc phòng chỗ 
Stephany đang mặc quần áo. Bộ y phục sang trọng càng tôn nước 
da trắng và đôi mắt xanh của chị. 

- Em thật là tuyệt vời - ông thì thầm.Stephany mỉm cười yếu ớt. 
Nỗi buồn vẫn chưa dứt. 

- Stephany - Dan nắm tay chị, kéo chị ngồi xuống đi văng kề đó — 
Chúng ta cần phải nói chuyện, nếu không cái đó sẽ thành bức 
tường ngăn cách hai ta.Stephany gật đầu. Dan lấy giọng: 

- Thứ nhất.... Anh không nghĩ là khi nào Dennis sẽ có khả năng 
điều hành hãng. Phải công nhận một điều: Nó không xứng đáng là 
người kế thừa của em. 

Stephany nhìn đi hướng khác và suy nghĩ. Dan lại tiếp tục:- Em có 
nghe anh nói không? 

- Dạ, có - Stephany cười đau khổ - Nhưng em không biết phải trả 
lời anh thế nào. Em cũng chẳng phải làm gì. Chẳng lẽ em lại đuổi 
đứa con của mình. 

- Nếu ở địa vị em thì anh sẽ đuổi. 

- Anh Dan!- Chị gục đầu vào tay. 

- Stephany này, nếu như em bỏ qua thì chỉ có hại cho con mà thôi. 
Con không còn bé nữa, nó đã trưởng thành. Đã đến lúc phải xử sự 
có trách nhiệm. - Dan nắm chặt tay - Anh không biết làm thế 
nào để em hiểu ra vấn đề! 

- Anh... 

- Mặt Stephany sạm đi - em biết là anh giận em... Nếu anh 
muốn... Em sẽ trả ngựa lại cho Jake Sanders. 

- Ô không, đã muộn rồi - ông cười buồn bã - Em đã chăm sóc nó 
như một nàng công chúa, em đã cưỡi nó... Anh đã dần quen với ý 
nghĩ là nó sẽ sống với chúng ta.Thực ra Dan cũng ngờ ngợ một 
điều, chính sự xuất hiện của con ngựa đã phần nào làm cho 
Stephany hồi phục nhanh hơn. Nhưng ông vẫn chưa công khai 
thừa nhận điều đó, Stephany thở dài. 

- Lễ ra chúng ta phải thảo luận chuyện này ngay sau khi người ta 


gửi nó đến. Nhưng anh cũng không hiểu tại sao em không thể 
đứng vững được trước hành động lố lăng ấy. Em cảm thấy gửi trả 
con ngựa lại thì thật là nhỏ nhen.- Có lẽ bởi vậy mà anh yêu em 
chăng? 

— Dan kéo chị lại gần và hôn âu yếm. - Đừng lo lắng gì cho anh cả, 
em yêu ạ. Nếu như tất cả mọi việc cứ như bây giờ thì đối với anh 
đã là hạnh phúc rồi. Em còn có bao điều phiền muộn. Con trai sắp 
về rồi. Thế em đã quyết định nói gì với nó chưa? 

Stephany chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân trên 
cầu thang, rồi Dennis bước vào phòng.- Chào mẹ! Sara nói là mẹ 
muốn gặp con? 

- Đúng vậy, - Stephany bước lại tủ phấn lấy một tờ giấy - Anh nói 
gì về chuyện này? - Giọng chị như roi quất vào không khí. 

Dennis lập tức nhận ra tấm ngân phiếu và hiểu ngay rằng biện 
pháp phòng ngừa tốt nhất là tấn công. 

- Thế mẹ muốn gì? - Anh nói vẻ hung hãn. 

- Anh có công nhận là anh giả mạo chữ ký của Joanna không? Anh 
đã ăn cắp tiền của hãng? 

- Gon không ăn cắp - Dennis hét lên - Đấy là đầu tư. Con biết sau 
đó “Harper Mining” sẽ ăn lãi gấp mười lần. 

- Dennis, không phải anh mà là tôi đóng tiền vào hãng. Anh làm 
tổn hại đến ngân quỹ của hãng. Cái đó có thể xem như là một tội 
ác. 

- Mẹ muốn nói thế nào thì nói! - Dennis phát khùng - Con cần có 
tiền 

- Để làm gì? 

- Đó là việc của con. 

- Đó cũng là việc của tôi, anh đã quá lạm dụng vị trí của mình 
trong hãng của tôi. 

- Hãng của mẹ? - Dennis gắt 

- Phải chăng đó không phải là một tổ hợp gia đình? Phải chăng 
con không tham gia vào đó? 

- Dennis... - Stephany cố nén giận 

- Anh sẽ chẳng bao giờ được tham gia vào cái gì cả nếu như anh 
không xứng đáng với lòng tin. Nếu anh cư xử như thế này thì ngay 
cả một quầy bán sữa anh cũng không điều hành nổi chứ đừng nói 
đến “Harper Mining”. 

- Có nghĩa là mẹ đuổi con? Ra là mẹ nhận Tom Macmaster để làm 
thế đấy. Để hắn ta chiếm chỗ của con. 

- Dennis! - Dan không kềm chế được 


- Anh hãy im đi và lắng nghe mẹ anh nói. Dennis đồ mặt lên, 
nhưng lặng im.Stephany bắt đầu từ đầu. 

- Những điều anh vừa làm không chỉ trái với pháp luật mà còn hết 
sức ngu xuẩn... Chút nữa thì tôi phát điên. Tình hình sẽ tồi tệ hơn 
nếu như tờ séc đã qua... 

- Gái gì? - Dennis ngắt lời chị. 

- Tôi đã đình việc trả tiền lại. 

- Không!Stephany căng thẳng: 

- Dennis, không lẽ anh hy vọng là tôi đã cho số tiền đó chuyển qua 
nhà băng? 

- Ô tất nhiên là không. Con chẳng hy vọng mẹ giúp đỡ, bà mẹ đáng 
quý ạ 

- Demnis tức quá mất khôn 

- Mẹ luôn luôn quá bận bịu với những ông chồng và những tình 
nhân của mình... Còn bây giờ thì làm hỏng bét cái khởi đầu tốt 
đẹp nhất trong đời tôi. Stephany tức giận lấy hết sức tát Dennis. 
Trong giây lát cả hai cùng đờ người ra, tức giận nhìn nhau. Sau đó 
Denmnis bổ ra khỏi phòng. Dan tiến nhanh lại phía Stephany và 
ôm lấy chị. Chị giằng ra, vẻ mặt bình tĩnh. 

- Mọi việc sẽ tốt thôi. - Stephany nói 

- Em có thể chịu được. Nào chúng ta khẩn trương đi đến chỗ 
Joanna kẻểo muộn 

Trung tâm mốt “Tara” thật là ồn ào náo nhiệt. Stephany và chồng 
đi vào. Theo chỉ dẫn của Joanna, chị xuất hiện vào thời điểm thích 
hợp nhất. 

- Sếp phải luôn luôn xuất hiện một cách trang trọng! - Bà khẳng 
định 

- Cô cần phải ra sau cùng. Khi Stephany và chồng xuất hiện ở 
cửa, Joanna, Sara và tất cả nhân viên của “Tara” nồng nhiệt 
đón chào. Tất cả mọi người đều hướng về phía Stephany đang rẽ 
đám quan khách tiến về bàn chủ toạ. 

- Thế, ngồi như thế! - Joanna thì thầm ra hiệu 

- thế mới đúng phong thái. Được rồi, chúng ta bắt đầu.Đúng lúc 
đó có một người đàn ông đến gần: 

- Tôi đến có muộn không nhỉ? Thú thật là tôi không có ý định phá 
đám. Joanna nhìn anh ta qua ánh sáng mờ ảo. Đó là một người cao 
lớn, thân hình cân đối, da trắng với những lọn tóc xoăn đen. 

- Anh là Jake Sanders? - Bà à lên một tiếng 

- Tôi đã nghe về anh. 

- Thế ư? - Jake trả lời tỉnh bơ 


- Vậy thì chắc bà cũng đã nghe là tôi thích ngồi xem trong vòng hai 
tiếng đồng hồ hơn là đứng... Nếu có điều kiện, tất nhiên. Vậy nên 
có lẽ bà sẽ kiếm cho tôi một chiếc ghế chăng, bởi tôi không tài nào 
len đến bàn của mình được nữa.Stephany quay lại đưa mắt tìm 
Joamna, chị sững người khi nhận thấy Jake, còn Jake chào chị 
bằng cái cúi đầu hài hước.Stephany nghiến răng lại.Jake đã ở 
đây! Trên địa phận của mình! Điều đó Stephany hoàn toàn 
không ngờ. Sự xuất hiện của anh ta làm quá sức chịu đựng của 
chị. Chính vì anh ta mà đã bao lần chị xích mích với Dan. Còn 
Dennis đang làm chị căng thẳng. Quỷ tha ma bắt anh ta đi. Y chỉ 
nghĩ đến việc trêu ngươi chị.“Hãy vứt anh ta ra khỏi đầu, - 
chị thầm ra lệnh cho mình - tập trung xem, không nghĩ đến 
anh ta nữa”.Nhưng nói thì dễ... Stephany cảm thấy rõ ràng sự có 
mặt của anh ta ở sau lưng... như có ai đó thở hơi nóng vào gáy 
chị. Trong đầu chị lại hiện lên hình ảnh đôi tay dài và gầy nắm 
cương ngựa, mái tóc đen loà xoà xuống trán, lắm đồng tiền và cái 
miệng gợi tình... ý nghĩ là anh ta thích chị đã đánh thức trong ch] 
sự tò mò. Stephany kinh hoàng khi cảm thấy cái gì đó rạo rực 
chạy khắp người... . Ngượng chín cả người, chị nhìn trộm 
chồng. Ông ngồi nhìn ra phía trước và không nhận thấy 
Jake Sanders. Nếu như chị tránh được Sanders suốt buổi lễ hội thì 
may ra tình thế còn có thể cứu vãn được.Song tự sâu thẳm tâm 
hồn, chị hiểu là chị không muốn như thế... và chắc chắn Jake cũng 
vậy. Bởi vậy mà chị không ngạc nhiên khi anh ta dán mắt vào chị 
suốt buổi xem. Sau đó, buổi trình diễn kết thúc, bàn ghế được dọn 
đi để chuẩn bị cho cuộc khiêu vũ. Khi đi ra sàn nhảy với Dan, 
Stephany biết là kết cục đang đến gần.Chị cảm thấy sự có mặt của 
Jake mạnh mẽ đến nỗi thấy sự gần gũi của anh ta trước cả khi anh 
ta đi ngang qua và đụng khuỷu tay vào người chị. Đứng sau Dan, 
Jake võ vai ông. Dan giật mình quay lại và sau khi nhận ra kẻ thù, 
ông ưỡn người, nắm chặt tay Stephany. 

- Xin lỗi ông bạn già, - Jake bắt chước rất điệu kiểu cách của tay 
công tử người Anh 

- Ở cái nơi mà từ đó tôi đến đây, hành động vỗ vai có nghĩa là “xin 
lỗi”.Dan sững người, nhưng dù sao ông cũng rời khỏi 
Stephany, nhường chỗ cho Jake.Jake tiến lên một bước. 

- Gó thể mời bà được không? 

- Anh ta hỏi một cách khôi hài, chìa tay ra nhưng cố tình không 
chạm vào người chị. Anh ta không khi nào đụng đến đàn bà dù rất 
nhẹ, nếu như chính họ không muốn điều ấy. Stephany nhìn vào 


mắt anh ta, ngọn lửa mà cả buổi lễ chị đã cố chế ngự lại bùng lên 
mạnh hơn. Chị đặt tay lên vai anh ta. Nhạc lại nổi lên. Người anh 
ta phẳng phất mùi ngọt ngào dễ chịu. 

- Gó thể, ngài Sanders ạ. - chị nói 

- Với ngài thì có thể. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 38 


Kể từ thời sinh viên, Dan chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc 
tỉnh dậy vào sáng sớm sau cuộc dạ hội hôm trước. Miệng đắng 
nghét và đầu đau như búa bổ. Trời ơi, mới xuẩn ngốc làm sao! 
Chẳng lẽ mình lại như thế chỉ vì vợ nhảy với người khác hay sao? 
Dan rên lên một tiếng khi ra khỏi chăn và khó chịu nhìn thấy vẻ 
hồng hào và hạnh phúc của Stephany lúc này vẫn say ngủ. 
“Chuyện đúng là vậy - ông nằm nghĩ - Cô ấy thậm chí không đụng 
đến cái bể sâm banh ấy. Gô ấy không còn nghĩ đến chuyện đó 
được. Suốt buổi tối cô ấy nhảy. Trong vòng tay của thằng cha 
Sanders ấy!” Trong lúc tắm và cạo râu, Dan cố gắng xua đi 
trong mình cảm giác ghen tuông. Nhưng bất chấp những cố 
gắng anh dũng của ông, nó vẫn cứ bùng lên. Tại sao cô ấy lại nhảy 
với Sanders nhiều như vậy? Mẹ kiếp, lẽ ra cô ấy không nên nhảy 
với hắn. Vậy mà còn tỏ vẻ thích thú ra mặt nữa chứ! Dan đủ thông 
minh để hiểu rằng con quái vật mắt xanh ấy có thể gây ra những 
gì. Khi quay trở vào buồng ngủ, ông thấy Stephany đang ăn sáng 
trên giường. Chị chỉ cho phép mình hưởng cái thú ấy sau những 
cuộc vui đến khuya như hôm qua. Nhìn thấy vợ tươi tỉnh, Dan xỉu 
xuống. Ông hy vọng rằng chị sẽ tỏ thái độ hối hận và sẽ xin lỗi 
ông. Ý định dẹp bổ mối ghen tuông của Dan tan biến. 

- Anh không thích cái thằng cha Sanders ấy! - Ông nói. 

- Anh ta thì liên quan gì đến đây? - Stephany vờ vĩnh hỏi. 

- Liên quan gì? Anh không thích anh ta, thế thôi. 

- Tại sao? Chỉ vì anh ta nhảy tuyệt đẹp thôi ư? 

- Bởi vì suốt buổi tối, anh ta chỉ nhảy với mỗi mình em! 

- À em hiểu rồi. Ra là anh cũng thích nhảy với anh ta chứ gì? 
Stephany cười khúc khích, vui với lời đùa cợt của mình như một 
đứa trễ. 

- Em đừng vờ vĩnh nữa, Stephany! 

- Thôi được, nói thật lòng em không thể giấu được sự thích thú khi 


được vui vẻ với hai người đàn ông tuyệt vời. Với Jake Sanders em 
thấy dễ chịu. Điều đó có gì đáng sợ đâu nhỉ? Stephany đưa tách cà 
phê lên môi, mắt chăm chăm nhìn chồng. 

- Thế em không nghĩ là anh ta nhằm một cái gì đó ở em à? 

- Ngược lại. Em moi được một vài điều ở anh ta. Dan thấy một hy 
vọng le lồi: 

- Về những điều mà anh ta theo đuổi ở hãng ấy à?Em nói chuyện 
công việc với anh ta ư? 

- Không. 

- Về anh ta? 

- Cơn ghen của Dan bột phát rõ ràng. 

- Không. 

- Vậy anh không hiểu.Stephany khéo léo phết bơ lên miếng bánh 
mì và rưới mật ong dại mà chị rất thích lên đấy.“Ôi Dan, - chị nghĩ 
- Nếu mà em nói với anh rằng câu chuyện đó xoay quanh chính 
em!” Thấy vẻ buồn khổ của Dan, chị không chịu được nữa. 

- Thôi đi Dan. Em đùa anh một tí đấy thôi. Anh quá ham đóng vai 
một anh chồng ghen tuông nên em không kìm được ý thích vui đùa 
một chút. Jake Sanders bám lấy em hoàn toàn chỉ vì công việc thôi. 
- Thật thế ư? 

- Tất nhiên. 

Anh chẳng việc gì phải ghen. Đối với em, anh là người tốt nhất 
trên đời, vĩnh viễn như vậy. Chị áp bàn tay ông vào đôi môi dính 
mật ong của mình: 

- Xin phép được nói với anh yêu rằng vai Otenlo hoàn toàn không 
phù hợp với anh - trông anh buồn cười lắm. 


Có những thứ còn tồi tệ hơn đoạn kết của một mối 
tình. Nhưng chúng không nhiều lắm. Thật đau khổ khi phải 
thừa nhận rằng kẻ mà mình say đắm lại chẳng bao giờ yêu 
mình. Rằng mình không hề làm anh ta rung động và anh ta chỉ sử 
dụng mình vì một mối lợi nào đó. Cassy chịu đựng tất cả những 
điều sỉ nhục mà Jake gây ra cho cô, lâu đến mức độ cô thấy mình 
hệt như một con chó bị đánh. Rốt cuộc, cô đi đến một ý nghĩ: 
“Đoạn tuyệt với anh ta như thế còn tốt hơn là chịu đựng 
tất cả những điều ấy!” Và cô quyết định hành động như vậy để tự 
cứu mình. Mấy ngày liền Cassy tập trung trong buồng ngủ của 
mình những gì cô sẽ nói với Jake những lý do chính đáng cho 
quyết định của mình và sẽ mắng vào mặt y ra sao. Nhưng bao 
nhiêu sức lực và sự hăm hở cô đã dành hết cho giai đoạn 


chuẩn bị, thành ra, bài diễn văn buộc tội của cô chẳng còn gì. 

- Tất cả kết thúc rồi, Jake - Cô buồn bã nói 

- Thế là đủ. Tôi không thể gặp anh được nữa. 

“Đã mấy tuần nay em chưa gặp anh” - Thâm tâm cô muốn kêu lên 
như vậy. Cô muốn gào khóc, đập phá tất cả những gì 

trong tầm với. Nhưng thay vì làm vậy, cô chỉ đứng ở phòng lót, 
nói những lời giã biệt tầm thường.Mặc dù mới bước ra, mặt Jake 
vẫn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. 

- Cassy, cô bé của anh, em vào nhà đi rồi chúng ta sẽ nói về chuyện 
đó một cách bình tĩnh. 

- Anh ta nói và âu yếm kéo cô vào mình 

- Đứng ở đây không tiện. 

- Không! — Cassy giằng ra, tự mình ngạc nhiên về thái độ quyết liệt 
của mình. 

- Đối với tôi thế là đủ rồi, Jake. Tôi không đùa đâu. 

- Anh buộc phải thừa nhận là anh tiếc. Với em anh rất thích. Có 
chuyện gì xảy ra vậy? 

- Chẳng có chuyện gì cả. Tôi chán đến tận cổ rồi. Rõ ràng là anh 
không cần những chuyện kể của tôi về Stephany Harper nữa. Theo 
như tôi hiểu thì bây giờ anh định nghe mọi thứ từ chính bà ta. 

- Đừng nghe những lời ngồi lê đôi mách, cô em bướng bỉnh của 
anh ạ. 

- Jake nói - Anh chỉ nhảy với bà ta thôi. 

- Y cố gắng dịu giọng 

- Dĩ nhiên em vẫn rất cần cho anh. 

- Tất nhiên! Nhưng để làm gì? Để do thám nhà Harper? 

- Tại sao bỗng nhiên em lo lắng làm vậy? 

- Anh chẳng bao giờ hiểu được đâu. Đơn giản là tôi căm ghét sự 
phản bội. 

- Vậy tại sao em... 

- Tôi làm cho anh tất cả những gì anh muốn - Mắt Cassy ánh lên 
những giọt nước mắt không lăn khỏi mi. Cô nghiến chặt răng. Cô 
không được để anh ta thấy cô khóc. Cần phải đi thôi. 

- Nhưng bây giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi đi đây. Vĩnh 
biệt anh, Jake.Nói vậy nhưng cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để 
được anh ta ôm ấp, được nghe anh ta rất ân hận, rằng cô là một cô 
bé tuyệt vời. 

- Tuỳ em - Jake nói giọng bất cần và quay người. 

“Nếu bọn đàn bà hiểu rằng chúng tởm lợm đến thế nào khi đóng 
những bi kịch”. - Anh ta nghĩ. Jake cho rằng sự việc này thật đúng 


lúc. Giờ đây khi Jilly Stuart đã tỏ rõ thái độ sẽ trở thành bạn cùng 
cặp với anh ta tại giải vô địch thế giới về tình dục thì anh ta phải 
cẩn thận, không làm quá sức mình. 

“Một - hai. Một - hai” Angelo nghĩ rằng trong mơ anh 
cũng không thể ra đòn ở nhịp độ như Barney đang giáng vào anh. 
Vui mừng vì Dennis trở thành ông bầu của mình, Angelo cố gắng 
gấp đôi và luyện tập hăng hái đến mức Barney phải ngăn lại để 
anh khỏi dốc hết sức lực. Vậy mà bỗng... Đó thực là một tai 
hoạ khi Demnis nói với anh rằng tất cả hỏng hết, và anh 
lại hoàn toàn thuộc về Taylor. Nhưng Demnis thề với Angelo 
rằng vẫn sẽ cố gắng hết sức để giúp anh như trước. 

- Thôi đủ rồi! - Barney nhắc đến lần thứ tư 

- Tôi nói là cậu hãy dừng và đi tắm ngay đi. Cậu sẽ kiệt lực nếu cứ 
tiếp tục tập quá như thế. Người mệt nhoài vì buổi tập kéo dài, 
Angelo gật đầu và ngừng lại, anh ra khỏi phòng tập, đi theo 
chiếc hành lang bê tông vắng tanh vào phòng thay quần áo. 
Anh ngạc nhiên thấy Taylor đang ở đấy. 

- Này, Angelo - Y nói 

- Tôi có những tin vui cho cậu đây. Tôi đã thoả thuận xong trận 
đấu nhà nghề đầu tiên của cậu. Cậu sẽ đánh nhau với Eddy King.- 
Với Eddy King! - Angelo không tin ở tai mình nữa - Anh ta là một 
trong những võ sĩ mạnh nhất... 

- Cho đến thời điểm này! — Taylor nói. 

- Vâng. Nhưng tôi sẽ đánh ngã anh ta. Tôi sẽ cho anh ta 
thấy. Tôi... - Angelo háo hức. 

- Đừng chủ quan! - Barney ngăn anh lại. 

- Mặc dù Eddy King hơi già đối với quyền anh chuyên nghiệp, 
nhưng mọi chuyện không phải dễ đâu. Anh ta đã thắng hầu hết 
trong các trận đấu của mình. 

- Nhưng tôi cảm thấy tôi có thể thắng được anh ta - Angelo khăng 
khăng. 

Taylor đưa mắt ra hiệu cho Barney đừng nói gì thêm. Rồi y nhìn 
thẳng vào mắt Angelo nói: 

- Nghe cho rõ đây, cậu nhỏ. Cậu sẽ không đánh ngã Eddy King. 
Cậu sẽ thua anh ta.Angelo kinh ngạc:. 

- Ông không đùa đấy chứ? 

- Tôi không đùa - Taylor trả lời nhẹ nhàng. 

- Nhất là khi đang nói đến số tiền mà tôi đặt cược.Angelo nuốt 
nước bọt: 

- Vậy thì tôi không đấu đâu, ngài Taylor ạ. Tới không thể đấu như 


vậy được 

- Gậu ta không hiểu, phải không? 

- Taylor cười khẩy nhìn Barney 

- Nghe đây. Trong thành phố mọi người đều tin rằng cậu có thể 
đánh ngã được anh ta. Bởi vậy, cậu phải thua và chúng ta sẽ được 
một số tiền cược rất lớn. Sau đó, tôi lại tổ chức cho cậu một trận 
đấu khác. Cậu sẽ thắng và mọi chuyện sẽ ổn thoả cả. 

- Không được! - Angelo tái mặt nói 

- Hoặc tôi đấu một cách trung thực, hoặc thôi. 

- Cậu ta là một chàng trai tốt, Barney nhỉ, chỉ có điều còn... thiếu 
kinh nghiệm quá. Anh nói chuyện với cậu ta đi nhé. Nếu không tôi 
buộc phải giải thích cho cậu ta hiểu với sự trợ giúp của Chikkie và 
Jakko.Đứng trên phố Bent State, Dennis chán chường nhìn toà nhà 
của hãng “Harper Mining” - một toà tháp bê tông và kính. Sau vụ 
“xì-căng-đan” với Stephany, Dennis “được” nghỉ một tuần để “tu 
tỉnh lại” - như mẹ anh nói. Anh được lệnh đúng tám giờ sáng ngày 
thứ hai tuần sau đó phải có mặt tại nhiệm sở. Anh được đặt trước 
hai con đường; hoặc là làm việc nghiêm túc, hoặc biến.Chưa bao 
giờ mẹ anh tổ ra kiên quyết như thế. Thời hạn để thử 
thách là ba tháng. Trong trường hợp anh không làm việc tốt, dù 
là con của Stephany Harper, anh cũng sẽ vẫn bị tống cổ ra khỏi 
hãng với một tuần lương trong túi.Giờ đây anh đang chuẩn bị 
bước vào toà nhà của hãng để bắt đầu cuộc thử thách của mình. 
Anh thật khó hình dung mình sẽ xuất hiện trở lại ở hãng như thế 
nào. Chắc mọi người đều biết số tiền mà anh định đánh cắp khỏi 
tài khoản của “Tara”, về hình phạt nhục nhã mà mẹ bắt anh chịu. 
Thôi, cứ thây kệ tất cả. Anh sẽ nghĩ ra được một cái gì đó, sẽ ăn 
nên làm ra ở London, ở New York... lúc đó rồi mọi người sẽ 
thấy.Bỗng Dennis nhìn thấy một phụ nữ trẻ đi về phía 
mình. Cô đi nhanh đầu cúi gằm nên không nhìn thấy anh. Dennis 
lập tức nhận ra cô ta. Đó là nữ trợ lý của Bill Macmaster. Cô ta tên 
là gì nhỉ? Hình như là cô Johnes. Còn vài bước nữa là cô sẽ đến 
chỗ anh. Giờ đây nếu anh có chạy cô cũng sẽ nhìn thấy. Trời ơi, 
giờ đây bất cứ một cuộc gặp gỡ nào cũng làm Dennis ngượng 
ngùng. Để tránh cô gái này, Dennis vội vàng đẩy cửa bước vào và 
chạy vội đến thang máy.Tất cả các thang máy đều chạy ở các tầng 
cao và mặc dù Dennis giận dữ ấn các nút, chỉ có một chiếc từ từ đi 
xuống. Dennis điên người. Anh cảm thấy tránh mặt cô Johnes 
là việc quan trọng nhất trong đời. Nhưng cho đến khi cô đẩy 
cửa bước vào toà nhà, đi qua phòng lót đến đứng cạnh anh, 


chiếc thang máy vẫn chưa xuống đến nơi. Nhìn cô gái 
Dennis lập tức hiểu rằng mình đã hoài hơi sợ sẽ gặp phải ánh mắt 
giễu cợt hoặc một lời chào đầy ngu ý. Cô gái đắm chìm trong suy 
tư và hầu như không nhận thấy gì chung quanh. Cô đứng với vẻ 
thẫn thờ. Trong cô có cái gì đó khiến anh nhớ đến sự tuyệt vọng 
của mình trong thời gian vừa qua. Bỗng bất ngờ với chính mình, 
anh cất tiếng. 

- Chào cô. Cô gái quay lại nhìn Dennis. 

- À, chào anh. Hình như tên anh là Dennis Harper? 

- Cô không lầm. 

- Tôi cứ nghĩ là anh đi đâu rồi kia đấy, thời gian vừa rồi tôi không 
trông thấy anh. 

- Vâng. Tôi nghỉ một thời gian khá lâu. Mẹ tôi ốm. 

- Ô, vâng. Thật mừng là bà ấy đã khoẻ.Gương mặt cô đã có nét 
sống động. 

- Vâng. Thật may.Dennis cố gắng giấu tâm trạng buồn của mình.Cô 
gái chăm chú nhìn anh. 

- Công việc đôi khi không dễ dàng gì. 

- Không dễ dàng? Cô nói việc gì đấy? 

- Dennis lập tức cảnh giác.Cô gái đọc được ý nghĩ của Dennis. 
“Anh ta ngượng vì chuyện cái séc”. Cô bỗng muốn an ủi anh, 
nói rằng ở hãng, chuyện này ngoài Stephany và Joanna ra chỈ 
có cô và Tom biết, mà họ không phải là những người bép xép. 
Nhưng cô lại không muốn để lộ là mình có biết sự việc nhục nhã 
này. 

- Ô không - Cô nói - Tôi chỉ muốn nói là công việc của bà Harper 
đôi khi thật không dễ dàng. 

Họ cùng bước vào buồng thang máy. Sự gần cận trong buồng 
thang máy chật hẹp như càng làm tăng sự thông cảm giữa họ. Sự 
có mặt của cô không hiểu sao làm Dennis cảm thấy bình tâm hơn. 
Anh cố gắng đoán nguyên nhân ánh buồn bã lộ rõ qua ánh mắt và 
gương mặt cô. Anh rất muốn làm cho nụ cười xuất hiện trên 
khuôn mặt dễ thương kia. Hay là thử xem? Anh cảm thấy thang 
máy chậm lại trước khi dừng. Và đúng lúc hai cánh cửa của nó sắp 
mở ra, anh nói: 

- Xin lỗi cô, tôi còn chưa biết tên cô.Trên gương mặt cô xuất hiện 
một cái gì giống như nụ cười: 

- Cassy. 

- Cassy này, có thể cô sẽ cho chuyện này là buồn cười, 
nhưng không phải bao giờ tới cũng như hôm nay, rồi cô sẽ thấy. 


Rất có thể cô đã có những dự định thú vị hơn, nhưng... Cô có 
muốn đi xem trận đấm bốc tối nay với tôi không? 


Trong phòng thay quần áo của sân vận động trung tâm, nơi diễn 
ra các trận đấu quyền anh quan trọng nhất. Barney đang cố 
gắng ngăn Angelo thôi tập đấm một mình trước trận đấu.- Bình 
tĩnh, cậu bé. Phong độ của cậu rất tốt. Mọi việc sẽ tốt đẹp. Bỗng có 
tiếng gõ cửa. “Chỉ mong đó không phải là Taylor. Ai cũng được 
ngoài Taylor.” Angelo nghĩ. 

- Angelo! Mọi việc ổn cả chứ, bạn của tôi? 

- Dennis! 

- Angelo đưa cả hai tay choàng lấy bạn như một con gấu. 

- Khẽ thôi, khẽ thôi. Tớ có phải là địch thủ của cậu đâu. Hãy tiết 
kiệm sức để dành cho Eddy King.Angelo mỉm cười ngượng ngập. 
Dennis trở ra cửa. 

- Angelo, tớ muốn giới thiệu cậu với... 

- Cassy Johnes 

- Cô gái nói khi Dennis kéo cô vào phòng. 

- Gô ấy là một người hâm mộ cậu thực sự - Dennis vui vẻ nói 

- Cô ấy vừa đặt cược vào cậu năm đôla. Angelo đỏ mặt. 

- Có lẽ cô nên tiết kiệm tiền của mình là hơn - Anh nói khẽ. 

- Sao lại thế! Cậu sẽ cho anh ta “nốc ao”.“Đã đến lúc nên ra khỏi 
đây”, Cassy nghĩ. Dennis đang say sưa nên không nhận thấy những 
lời tán dương của mình làm bạn ngượng ngùng như thế nào. 

- Chúc anh thắng lợi, Angelo —- Cô nói và khoác tay Dennis. 

Tiếng ồn ào trong đám đông chuyển thành tiếng gào thét khi hai võ 
sĩ xuất hiện và cúi đầu chào tứ phía. 

- Đấy, đối thủ của Angelo đấy! - Dennis nói về kích động, tay chỉ 
một người gân guốc, da ngăm ngăm đang nhảy nhảy giữa một đám 
huấn luyện viên và người hâm mộ. Mặc dù King nhiều tuổi hơn 
Angelo nhiều nhưng trông anh ta vẫn tràn trề sinh lực. Mắt anh ta 
long lên và tay tung ra những quả đấm vào khoảng không. So với 
anh ta, Angelo có về non nớt. Lần đầu tiên từ lúc biết về trận đấu 
này, trong người Dennis có cái gì đó thắt lại trước một tình cảm lo 
âu.- ... Và một trong những võ sĩ mạnh nhất - Eddy King! - Giọng 
bình luận viên cất cao. Còn bên kia võ đài là võ sĩ lần đầu tiên thử 
sức trong một trận đấu chuyên nghiệp, con cưng của công chúng Ý 
ở Sydney - Angelo Vitale!Trước khi Cassy kịp định thần, trận đấu 
đã bắt đầu.Ngay đợt tiến công ác liệt đầu tiên của Eddy 
King đã làm cho người xem phấn khích. Vài giây sau, Cassy 


không còn đủ can đảm để nhìn cảnh tượng diễn ra trên võ đài. 
Nhưng cô không làm sao thoát khỏi giọng nói cuồng nhiệt của bình 
luận viên đang nói với những đòn đánh bạo liệt: 

- Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu cực kỳ hấp dẫn, King 
tiến công rất khốc liệt. Và... những giọt máu đầu tiên đã chảy. 
Vitale bị rách mày. Ô, một cú đấm bất ngờ tay phải của King. Anh 
hoàn toàn áp đảo võ sĩ người Ý. Trận đấu chắc sẽ không kéo dài. 

- Angelo, cố lên! - Dennis kêu lên tuyệt vọng.Cassy lấy can đảm 
nhìn lên võ đài. Angelo chỉ cách đối thủ có nửa bước. King nhanh 
nhẹn ra đòn. Anh ta hầu như chưa việc gì. Sức mạnh và tốc độ của 
King dường như ngoài sức tưởng tượng. 

- Sao anh nói với em là anh ta đã có tuổi và mất phong độ rồi cơ 
mà! 

— Cô thì thào vào tai Dennis. 

- Ừ - Anh trả lời vẻ lo lắng 

- Hình như anh nhầm.Sân vận động bỗng gầm lên. 

- Nốc aol 

- Bình luận viên kêu lên phấn khích 

- Cú đấm tay phải của Eddy King đã trúng hàm đối thủ. Vitale ngã 
gục...Đối với Cassy, một người chưa hề xem quyền Anh, đây là 
một cơn ác mộng khủng khiếp. Nó làm cô nhớ đến cảnh tượng đấu 
bò. Eddy King là võ sĩ đấu bò đang đâm chém, hành hạ Angelo. 
Angelo đau đớn hệt như con bò trọng thương. Cô không dám nhìn 
nữa. Sau hai hiệp đầu, Dennis cũng nhìn xuống chân mình. Họ 
không nhìn thấy thời điểm mà King, giống như một cái đầu 
máy hơi nước xả hết hơi, bỗng kiệt lực. Họ cũng không nhìn thấy 
hai cú đấm kết hợp mà Angelo thu hết sức lực dồn vào đấy đánh 
trúng hàm King. Những tiếng gào thét điên cuồng của người 
xem khiến họ phải đưa mắt nhìn lên đúng vào lúc King, giống 
như cái cây to bị đau, từ từ ngã ngửa ra. Đầu anh ta đập mạnh 
xuống sàn đấu. Một tiếng kịch choáng người vang lên. King không 
đứng dậy được nữa.Dennis và Cassy là những người đầu tiên lao 
lên võ đài để chúc mừng Angelo sau khi King không phẳẩn ứng 
tiếng đếm của trọng tài và được đưa vào trong. Cuộc vui chúc 
mừng chiến thắng, bắt đầu bằng chai sâm banh mở trên võ đài 
được tiếp tục trong phòng thể thao suốt đêm hôm đó. Nhiều 
người ngạc nhiên trước sự vắng mặt của Taylor. 

Họ vưi vẻ cho đến khi một võ sĩ đến tập vào buổi sáng thông 
báo cho họ biết rằng Eddy King đã chết trên bàn mổ vì chấn 
thương sọ não khi đập đầu xuống sàn sau hai cú đấm trời giáng 


của Angelo. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 39 


Nằm ở trung tâm khu làm ăn của thành phố, quán rượu Vittorio 
rất nổi tiếng với những món ăn sáng rất ngon của mình. Buổi sáng, 
quán rất đông. Nhưng buổi sáng hôm sau trận đấu, nhiều khách ăn 
quen thuộc đã phải thất vọng trước cánh cửa đóng im Ỉm. 
Ngồi bên trong, Demnis, Angelo và Vittorio có lẽ đã nói đến lần 
thứ một trăm về cùng một đề tài. 

- Nó mua cho tôi comlê? Nó mang về chiếc áo khoác rất mốt?... Có 

lẽ tôi mặc nó đi dự đám tang Eddy King chăng? - Vittorio chì chiết. 
Ông nổi khùng từ lúc Dennis đưa Vittorio từ sân vận động về. 

Angelo sầm mặt. 

- Bố, con xin bố. Con mua cái áo ấy bằng tiền riêng, không phải 

bằng tiền nhận được từ trận đấu tối qua. 

- Tiền mày nhận được do đã đấm vỡ đầu một thằng ngu khác ấy à? 

- Ông già gầm lên. 

- Tiền này con nhận được từ chính bố, mặc dù bố không bao giờ 

trả công cho con ra tấm ra miếng! 

- Angelo bùng lên.Vittorio xỉu xuống. 

- Ở đây tao làm việc không ngơi tay. Cái quán này nuôi đủ cho tao 

và mày. Mày còn đòi gì nữa? 

Angelo thở dài. 

- Bố thích quán, còn con thích quyền Anh. Và con là một 

võ sĩ không tồi. Vậy con có lỗi gì? 

- Angelo, mày chẳng hiểu gì cả. Mày thích quyền Anh, điều 

đó chẳng có gì xấu, thậm chí còn tốt là đằng khác, bởi nó giúp mày 

giữ được sức khoẻ và tránh xa các tội lỗi. Nhưng những cái còn lại 

thì chẳng có gì tốt cả. Mày đánh nhau vì tiền, mà tiền thì chúng, 

cái đám bầu bí ấy được hưởng chứ không phải mày. Đối với 

chúng, mày là con số không. Chúng có thiết gì nếu mày bị đánh vỡ 

đầu hoặc bị tàn phế!Ông già bỗng dừng lại và phát ra tiếng 

rên đau khổ đến mức Dennis cảm thấy sống lưng mình lạnh toát 


đi. 

- Thôi được - Angelo buồn bã nói 

- Bố đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Con sẽ không bao giờ thi đấu 
nữa. Con sẽ không bao giờ quên điều vừa xảy ra 

- Angelol 

- Demnis nói - Đừng tuyệt vọng. Cậu còn thời gian để suy nghĩ. 
Angelo không trả lời. Bị những tình cảm trái ngược trong mình 
giằng xé. Vittorio chăm chú nhìn con trai. Ông bỗng nói vẻ thông 
cảm. 

- Con đừng tự hành hạ mình như vậy, Angelo. Đó chỉ là do không 
may thôi. Con không có lỗi trong cái chết của King. 

- Vậy thì ai có lỗi? - Angelo thốt lên đau khổ 

- Eddy King chăng? Vì anh ta đã lên võ đài cùng con ấy ư? Không 
có câu trả lời. Ba người đàn ông buồn rầu nhìn nhau. 

- Thôi để bố đưa con về nhà. - Vittorio nặng nề đứng dậy. 

- Thật tồi tệ. Hôm nay chúng ta đóng cửa. Về thôi. 

- Bố, con đã giết người. 

- Đi thôi bạn - Dennis nói 

- Bố cậu nói đúng, chẳng nên ngồi đây làm gì.Ba người đi ra cửa. 
Vittorio tháo chốt mở cửa. Đúng lúc đó, thân hình hộ pháp của 
Jakko hiện ra. Không nói một lời, hắn xô họ trở vào trong quán. 
Sau hắn, Taylor và Chikka bước vào đóng cửa lại. Vittorio run lên 
vì tức giận. 

- Cút khỏi đây ngay! 

- Xin lỗi, không được đâu anh bạn! 

- Jakko cười khẩy.Tức tối, Vittorio lao vào con khỉ đột ấy. Nhưng 
sức lực quá chênh lệch, Jakko tóm lấy ông già và trong nháy mắt 
đè bẹp sức kháng cự của ông. Angelo định lao tới cứu bố 
nhưng một họng súng đen sì làm anh sững lại. Dennis chấn 
động trước những gì đang diễn ra. 

- Ê Taylor.... làm cái đếch gì thế? 

- Anh lúng túng phản đối. 

- Thằng bạn mì ống của cậu làm tôi hơi thất vọng, Dennis 
ạ - Taylor cười khẩy. 

- Tôi ra lệnh cho nó thua và nằm đôi chút trên võ đài. Nhiều bạn 
trẻ khác đã làm như vậy. Nhưng hắn không chịu. Hắn muốn tỏ ra 
anh hùng và do đó làm tôi mất một khoản tiền lớn - Ánh mắt y trở 
nên lạnh như băng - Mà tôi thì như cậu biết đấy, tôi không 
thích như vậy. Bây giờ anh em sẽ dạy cho Angelo một bài học để 
lần khác nó khỏi trái lời. Và nếu cậu không im cái mồm đi thì 


chính cậu cũng sẽ được nhận một bài học. 
- Cậu yên tâm đi, Dennis, dù sao thì cậu cũng chẳng thuyết phục 
được chúng đâu 
- Angelo bình thản nói, chỉ có sắc mặt hơi tái đi. 
ChỈ một giây sau, anh đã ngã gục xuống sàn, người co rút 

lại vì những cú đánh. Vittorio bật khóc. 

- Ô, thế chứ! Toàn bộ ban lãnh đạo hãng “Harper Mining”. Tôi rất 
lấy làm vinh dự. Rất cảm ơn các vị đã đồng ý gặp mặt tôi. 
- Đây không phải tất cả, ngài Sanders ạ. Chủ tịch hãng không có 
mặt ở đây - Bill mím môi nói. 
- Bà ấy cho rằng cuộc gặp gỡ này chỉ mang tính hình thức 
nên đã giao cho tôi toàn quyền điều khiển.Bill tức đến ngạt thở khi 
biết Jake yêu cầu được gặp mặt toàn bộ ban lãnh đạo hãng. 
- Hắn xấc xược quá rồi, Stephany! Hắn điên rồi. Hắn hiểu là hắn 
đã thua, hắn đã biết là hắn không thu được quá mười tám 
phần trăm cổ phiếu. Vậy thì hắn cần cuộc gặp mặt làm cái quái 
gì? Chẳng lẽ tên khốn nạn ấy nghĩ rằng chúng ta sẽ vui mừng gặp 
hắn sau bấy nhiêu rắc rối mà hắn đã gây ra cho chúng ta? 
- Bình tĩnh lại đi chú Bill - Stephany cố gắng an ủi ông già — có thể 
ông ta muốn đề nghị với chúng ta một điều gì đó thú vị, 
nếu từ chối chúng ta sẽ không bao giờ biết được đó là gì. 
- Vậy thì cháu đi mà gặp hắn - Bill cáu kỉỈnh. 
- Thôi được... Nhưng không, dù sao thì... Có lẽ chú phải đứng ra lo 
cho cuộc gặp này. 
- Gái gì? Tại sao lại như vậy. 


Stephany đứng dậy rời bàn tới bên cửa sổ. Xa xa, phía 
dưới cây cầu như một vòng cung vắt qua vịnh biển tràn đầy ánh 
nắng. Những chiếc ô tô nhỏ xíu chạy trên đó. “Bởi cháu chạy trốn 
sự quyến rũ còn hơn là phải cưỡng lại nó... Bởi vì đầu tiên sau 
ngần ấy năm lấy chồng... cháu gặp phải người có khả năng quyến 
rũ cháu... Bởi chồng cháu nghỉ ngờ và ghen, mà cháu thì không 
muốn làm điều đó trầm trọng thêm”.- Bởi vì nếu cháu có mặt 
tại cuộc gặp gỡ đó thì chẳng khác gì chúng ta thừa nhận rằng 
nó là quan trọng - chị nói thành lời.- Ừ, nghe có về lôgích đấy — 
Bill đồng ý.Nhưng thâm tâm, ông vẫn rất không muốn gặp kẻ vừa 
gây ra cho hãng bấy nhiêu điều phiền toái. “Mình đã già cho những 
cuộc phiêu lưu như thế này - Bill cay đắng nghĩ 
- Đã có thời mình thích vật lộn và chiến thắng, đã có thời...” — Và 
ông lại đưa tay xoa xoa ngực, nơi cái đau âm Ỉ hành hạ ông suốt 


thời gian cuối đây. 


Giờ đây, khi nhìn Jake qua chiếc bàn lớn phủ pôlime màu đỏ, 
ông lại cảm thấy cái đau khó chịu ấy. Ông quyết định sẽ làm cho 
cuộc gặp gỡ diễn ra thật ngắn. Bill lạnh lùng giới thiệu tất 
cả những người có mặt, thâm tâm không hề nghỉ ngờ rằng Jake 
đã biết hết về họ. Jake mỉm cười với từng người, miệng nhắc lại 
tên họ theo lối Mỹ. Tuy nhiên người duy nhất mà anh ta quan tâm 
là Dennis. Điều cuối cùng Cassy làm cho anh ta trước khi đoạn 
tuyệt là thông báo về âm mưu của Dennis chuyển tiền từ tài khoản 
của “Tara”.- Và bây giờ, khi ông đã làm quen với mọi người, chúng 
ta có thể bắt đầu vào việc - Bill nói.- Rất tốt. “Giọng nói của hắn 
sao mà khó chịu” - Bill nghĩ và nói. 

- Các ngài cũng đã rõ, một trong những cổ đông của chúng ta đã đề 
nghị kết nạp ông Jake Sanders vào Hội đồng quản trị của hãng. 
Các ngài đã có thời gian suy nghĩ về điều đó. Tôi đề nghị chúng ta 
tiến hành biểu quyết ngay 

- Ông quay sang phía Jake. 

- Ông có muốn bổ sung gì thêm vào điều tôi vừa nói hay không? 

- Chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết cả - Jake 
bình thắn nói. 

Bill cố gắng giấu sự ngạc nhiên. Ông cứ tưởng Jake sẽ nghĩ ra 
một cách gì đó. Tên khốn nạn này rất xảo quyệt! Y nghĩ gì trong 
đầu ấy nhỉ? Hơi mất bình tĩnh, Bill tiếp tục: 

- Trong trường hợp ấy, chúng ta biểu quyết trực tiếp luôn. Ai Ủng 
hộ việc đưa ông Sanders vào Hội đồng quản trị? Không ai động 
đậy. Bill khoái trá để im một lúc lâu. 

- Ai phản đối.Ông hài lòng thấy tất cả nhất loạt giơ tay. 

- Đề nghị đã bị phủ quyết. Chúng ta chỉ còn biết tổ lòng thông cảm 
với ông Sanders.Bill không kìm được nụ cười đắc thắng. 

- Ô, đừng nên lo lắng cho tôi 

- Jake nói nhún nhường - Không thể lúc nào cũng tính đến chuyện 
giành thắng lợi được. Nhưng tôi muốn hỏi một điều: Hội đồng 
quản trị có muốn nghe một đề nghị của kẻ thất bại này không? 

- Còn đề nghị gì nữa thế? - Bill cười. 

- Các ngài đã biết, tôi mua nhiều cổ phiếu của “Harper Mining” với 
hy vọng giành được một chỗ trong Hội đồng quản trị. 
Nhưng tôi mua được có mười tám phần trăm cổ phiếu của hãng, 
tức còn thiếu hai phần trăm nữa để có thể giành chỗ giữa các vị. 
Bởi thế, giờ đây tôi không quan tâm đến số cổ phiếu ấy nữa. - Mọi 


người dán mắt vào Jake - Nếu các ngài muốn mua, tôi sẵn sàng 
bán lại chúng. 

- Chúng tôi không quan tâm đến chúng! - Dennis gần như kêu lên. 
- Được thôi 

- Jake đứng dậy 

- Nếu các ngài không cần thì tôi sẽ bán chúng trên thị trường 
chứng khoán. 

- Dennis, để yên nào. Nếu để điều đó xảy ra, chúng ta sẽ phải trả 
giá đắt 

- Bill nghiến răng nói 

- Ông Sanders, chúng ta có thể thoả thuận với nhau.Cuộc mặc cả 
diễn ra nhanh chóng. Khoảng mười phút sau, Jake đã ngồi trên 
chiếc xe sang trọng giữa đám trợ thủ và luật sư của anh 
ra. Chiếc xe chạy về phía thị trường chứng khoán. 

- Chúng ta đến đó làm gì nữa? 

- Viên luật sư ngạc nhiên 

- Chúng ta đã biết rõ điều gì xảy ra khi xuất hiện tin đồn 
về việc ngài rút khỏi hãng và do thấy mối nguy hiểm nào 
đó, họ phải vội vàng mua các cổ phiếu của mình vào.- Ừ, kế 
hoạch chúng ta nhằm gây thiệt hại tối đa cho họ thật không tồi — 
Jake nhe hai hàm răng 

- Một vụ làm ăn khá. Dù khiêm tốn, tôi cũng phải nói là tôi tự hào 
về mình. Tôi muốn có mặt ở đó khi máu bắt đầu chảy. Một trợ thủ 
của Jake chăm chú nghe thông tin từ chiếc máy điện thoại vô 
tuyến và thông báo: 

- Sau khi tin đồn đó loang ra, giá cổ phiếu của “Harper Mining” hạ 
xuống mười đôla và tiếp tục tụt nữa. 

- Anh ta nhìn Jake hỏi: Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Thu lấy lợi 
nhuận và biến chăng? 

- Không! 

- Jake trả lời vẻ đăm chiêu. 

- Cần phải sáng tạo một chút. Chúng ta đợi cho giá cổ phiếu xuống 
kịch rồi lại mua vào và lần này tôi muốn có tất cả hai mươi phần 
trăm. 

Dennis chở Angelo đến một phố nhỏ có mấy ngôi nhà nhỏ tồi 
tàn đứng cạnh mấy nhà máy và nhà kho. Anh chưa từng đến khu 
vực ẩm đạm này của thành phố. Nhìn Angelo, anh thử can ngăn 
bạn một lần nữa: 

- Angelo, có cần thiết phải thế không? 
- Mình quyết rồi, mình phải có trách nhiệm.Vittorio cũng không 


hề ngổ lời can ngăn con trai. Sáng hôm đó, sau khi Taylor và 
đồng bọn vừa rời khỏi quán, Dennis lao đến máy điện thoại để gọi 
cảnh sát, nhưng Vittorio giằng ống nói khỏi tay anh, miệng quát 
tháo bằng tiếng Ý. Angelo mấp máy đôi môi bầm giập, giải thích: 
“Bố mình không muốn báo cảnh sát. Ông ấy cho rằng cảnh sát đã 
bị mua chuộc hết rồi. Nếu cậu gọi điện, chúng sẽ quay lại 
giết mình”. Demnis không tài nào thuyết phục nổi ông già. 
Từ nhỏ sống trong nỗi lo âu thường xuyên trước sự đe doạ của 
mafia, ông cho rằng con trai ông còn sống sau sự việc vừa rồi đã là 
đáng mừng. 

- Cậu đợi ở đây nhé! - Angelo nói và ra khỏi xe.Bước qua đường, 
anh gõ cửa ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa mãi không chịu mở ra. Sau đó, 
một người đàn bà ăn mặc nhếch nhác mặt sưng húp vì khóc nhiều, 
tóc rối bù xuất hiện. Angelo lấy hết sức tự trấn tĩnh. 

- Xin lỗi, bà là bà King phải không ạ? Bà Eddy King? Tôi mang tiền 
đến cho bà đây. Tôi có thể vào chứ ạ? 

Những gia đình hạnh phúc - Không hiểu nhà hài hước nào đưa 
ra cái khái niệm ấy nhỉ. Nguyền rủa mọi thứ trên đời, Tom ngồi 
cạnh Sara trong phòng khách tiện nghỉ nhà anh. Bữa ăn nặng nề 
mà cả bốn người ngồi quanh bàn đều cảm thấy rất khó chịu sắp 
kết thúc.Không hiểu Sara làm sao ấy nhỉ? Tom không tài nào hiểu 
được. Cả bố mẹ nữa. Gó chuyện gì xảy ra với họ không biết. Tom 
không ngờ việc anh mời Sara về nhà ăn cơm tối lại gây ra tình 
trạng tồi tệ như vậy. 

- Cháu nghĩ là mọi người đều rất lo lắng về việc giá cổ phiếu của 
hãng bị tụt - Sara cố gắng gợi chuyện, nhưng chỉ sau một hai câu, 
lại tắc như trước. 

- Cháu muốn ăn thêm một chút không, Sara? 

- Rina lạnh nhạt hồi rồi nghiêng người cầm lấy chiếc đĩa.“Trời ơi, 
cả mẹ nữa cũng cố làm mọi việc căng thẳng thêm” Tom tức sôi lên. 
- Thôi cháu xin cảm ơn. Thức ăn ngon quá —- Sara ngượng nghịu nói 
- Để cháu dọn bàn nhé. 

- Ô không! Cháu để đấy - Rina nói với vẻ lịch sự thái quá 

- Tôi tự làm lấy được - Nói rồi bà tất tả đi xuống bếp. 

Tom xô ghế đứng dậy đi theo mẹ. Tom vừa ra khỏi phòng, 
Bill cũng đứng dậy. 

- Xin lỗi Sara, bác đang bận một việc khẩn - Bill nói rồi ra khỏi 
phòng.Dưới bếp, Tom giận dữ nói với mẹ: 

- Mẹ quên đó là Sara rồi à? Cô ấy quen thuộc với nhà ta lâu lắm rồi 
kia mà. Vậy mà bố mẹ đối xử với cô ấy như một vị khách không 


mời. Cô ấy nói câu gì đó là bố mẹ lại chặn ngay lại. 

- Tom, nghe mẹ nói đây! Hôm nay bố mẹ không được bình 
tĩnh lắm, 

- Rina lấy mu bàn tay gạt tóc. 

Tom bỗng nhìn thấy trên gương mặt mẹ hiện rõ một nỗi lo lắng. 
- Có chuyện gì vậy, mẹ? - Anh ngạc nhiên hỏi. 

- Chẳng có gì đặc biệt đâu Tom. Nhưng giờ đây, khi con làm việc 
cho hãng “Harper Mining” thì mẹ và bố cho rằng con không nên 
gặp Sara nữa. 

- Trời đất! Chỉ vì cô ấy là con gái của bà chủ hãng thôi ư? 
Con không tin ở tai mình nữa rồi đấy!Rina ngẩng đầu lên: - Bố mẹ 
cho là như vậy. 

- Thôi được, con đưa Sara về nhà xong chúng ta sẽ nói chuyện — 
Tom tức tối nói. Nhưng khi anh quay lên thì phòng khách trống 
trơn. Sara đã bỏ ra về. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 40 


Vào buổi sáng hôm sau, kể từ khi Jake Sanders đến hãng 
“Harper Mining”, có mấy người tập trung trong văn phòng chủ tịch 
với về mặt lo lắng. Đêm hôm qua cả Stephany lẫn Bill không ai 
chợp mắt, vì cổ phiếu của hãng xuống giá khủng khiếp. Tom vẫn 
còn rất giận bố vì thái độ lạnh lùng khó hiểu của ông đối với Sara 
trong bữa ăn tối hôm qua, nhưng anh thấy cần phải bảo vệ bố 
không cho Dennis tấn công ông. Xót xa vì sự thiệt hại của 
hãng, Dennis tuyên bố với giọng đắc thắng rất trẻ con. “Tôi đã bảo 
ông rồi mà” làm Tom giận điên cả người. Sara không chịu nổi khi 
thấy Bill quá tuyệt vọng: 

- Bác đừng lo, đây đâu phải là lần đầu ta trải qua những việc như 
thế này! Sớm muộn gì ta cũng sẽ đè bẹp Sanders, rồi bác xem. 

- Cho dù sẽ như thế đi nữa thì cũng không phải là nhờ công lao 
của tôi - Bill u ám nói 

- Tôi đã mất cảnh giác. Sanders làm tôi loá mắt, và tôi đã cắn câu. 
- GhỨ còn gì nữa! - Dennis hẳn học nói 

- Tôi đã báo trước rồi, nhưng có nghe tôi đâu. Lúc nào ông cũng 
phải làm theo ý mình. 

- Dennis, 

- Stephany lên tiếng - hãy nghe đây. Bill đã sai lầm. Chuyện 
như thế thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Trong việc này tôi cũng có lỗi 
một phần. Nhưng Bill có đủ dũng cảm để nhận lỗi và làm tất cả 
mọi điều để xoay chuyển tình thế. Đó là những điều mà anh còn 
phải học tập rất nhiều. Hơn nữa, nếu anh làm đầy đủ trách nhiệm 
ở phòng thông tin, thì hãng đã không bị một vố bất ngờ như thế 
này. Dennis đỏ mặt, cậu không ngờ mình lại có thể bị mẹ chê 
trách. 

- Còn một điều này nữa, - Stephany tiếp tục, - to tiếng và đổ lỗi 
cho nhau về việc đã qua thì chẳng cần trí tuệ gì ghê gớm lắm, chỉ 
cần to mồm là đủ. Nhưng để làm lại từ đầu, sửa chữa những sai 


lầm thì không những cần sáng suốt, dũng cảm mà còn phải kiên 
nhẫn. Tôi cho rằng rất may mắn là trong chúng ta ở đây ai có đủ 
những phẩm chất ấy 

- Chị đưa mắt lướt qua những khuôn mặt, cố gắng không bỏ qua 
Dennis 

- Tôi thấy rằng, giờ đây chúng ta phải bàn kế hoạch đối phó với 
Sanders. Vài giờ sau ở cuộc họp ra, Stephany cảm thấy mình như 
quả chanh bị vắt hết nước. Lưng chị mỏi như dần và chị cảm thấy 
rất khát. Vừa ngáp dài, chị vừa uể oải bước dọc hành lang. Vào 
phòng làm việc của mình, chị bắt gặp một mùi hương tươi mát lạ 
thường, khác hẳn cái mùi đa quen thuộc mọi khi. Trên bàn chị có 
một bó hoa lớn với những loài hoa khác thường; hoa cameli, hoa 
nhài đỏ và hoa móng rồng. Chị cảm thấy hội hộp quá. Jake chăng? 
Tất nhiên là không phải! Chị run rẩy bóc phong bì, lấy ra một tấm 
bưu thiếp và đưa mắt đọc lướt “Em là tất cả của anh - và mãi mãi 
sẽ như vậy. Dan” Chị ngửa đầu ra phía sau, thở phào nhẹ nhõm. 
Đó là tình cảm gì vậy: vui mừng hay thất vọng? Không dám nghĩ 
thêm, chị cầm máy và quay số của bệnh viện. 

- Anh đấy à? Anh yêu... 

- Anh biết là người ta đã mang hoa đến cho em rồi. 

Em có thích không? 

- Hoa đẹp quá anh ạ. 

- Anh muốn em tha lỗi. 

- Vì điều gì? 

- Vì anh đã làm em buồn. 

- Em tưởng là em mới làm anh buồn chứ 

- Ch] sung sướng phá lên cười. 

- Stephany, chúng ta đi nghỉ đâu đấy với nhau đi, được không em? 
- Nghỉ ngơi ư? 

- Điều đó quá bất ngờ đối với chị. Chị cảm thấy niềm vui đang 
tràn ngập lòng mình trong nháy mắt đã tan ra như đám mây 
buổi sớm. 

- Dan, bây giờ thì em không thể, hãng đang ở trong tình trạng như 
thế này... 

- Thậm chí một vài ngày cũng không được ư? 

- Một vài giờ cũng không được anh ạ, giá như hôm qua em không 
tránh gặp mặt Jake thì đã không xảy ra chuyện gì. Em không nên 
lặp lại sai lầm đó lần nữa 

.- Tất nhiên rồi.Stephany không biết là có phải Dan mỉa mai không. 
- Em rất tiếc. 


- Anh cũng vậy. 

- Thế thì hẹn lần sau nhé.Cả hai đều hiểu rằng đã lỡ mất một cơ 
hội. Stephany đặt máy, ngồi thừ bên bàn. Không khí sực nức mùi 
hoa. Sao mọi việc lại xẩy ra như vậy nhỈ.Chiều hôm ấy Dan gọi 
điện về, lạnh lùng báo tin ông có việc phải ở lại bệnh viện. Dennis 
và Sara cũng được mời đi dự tiệc. Stephany phải ăn cơm tối một 
mình, điều mà chị chẳng thấy thú vị chút nào. 

Sau đó Jake gọi điện. Chị nhận ra giọng y ngay, do đó hoàn toàn 
mất tự chủ. Chị không nói được câu nào. Jake muốn gặp chị để 
bàn công việc tại một nơi nào đó kín đáo để tránh sự tò mò của 
người khác. Y hỏi chị có thể đến khách sạn nơi y thuê phòng được 
không? Không, điều đó không thể chấp nhận được. Chị đỏ mặt, 
cảm thấy tim mình đập dồn dập. May mà khoa học chưa 
đạt tới độ điện thoại truyền hình. Tuy nhiên, chị chưa mất bình 
tĩnh đến nỗi nhận gặp mặt kẻ thù trên địa phận của y. Cuộc gặp 
gỡ phải diễn ra trong toà nhà của công ty “Harper Mining”, và chỉ 
ở đó mà thôi.Chị đặt ống nghe như trong màn sương mù, rồi 
lại cầm máy gọi bảo vệ, dặn dò cho Jake vào để làm việc với 
giám đốc công ty. Sau đó chị vội vàng lên gác thay quần áo “Cần gì 
phải làm thế?” - Một giọng nói từ bên trong lên tiếng “Để ta cảm 
thấy tự tin hơn khi biết rõ mình đẹp để cho hắn thấy rõ là ta coi 
thường hắn, rằng ta là một bà giám đốc xứng đáng”. Nhưng ta 
chọn mốt mới nhất của nhà mốt “Tara” làm gì? Chiếc áo dệt kim 
mỏng, mềm mại màu xanh da trời này làm cho ta nom trẻ hơn, 
tươi tắn hơn, và tất nhiên, rất gợi tình. Để làm gì?Stephany dừng 
xe bên cạnh toà nhà của công ty rồi đi vào. Trưởng phòng bảo vệ 
ra đón chị, báo tin Jake đã đến, hiện đang chờ chị tại phòng giám 
đốc, Stephany gật đầu cảm ơn anh ta rồi bước vào thang 
máy. Không hiểu sao chị rất muốn xoa ít phấn lên mặt. “Ta 
bị làm sao thế này?” Chị sững sờ tự hỏi. Ra khỏi thang 
máy, chị hít một hơi thật dài trước khi đi dọc theo hành lang 
để đến phòng làm việc của mình.Lại gần cánh cửa để ngỏ, chị 
bỗng nghe thấy một tiếng động lạ tai. Anh ta làm gì trong phòng 
mình nhỉ? Nén hồi hộp, chị bước vào, sững người trước một bức 
tranh bất ngờ. Trên bàn, hầu như bên cạnh bó hoa của Dan là một 
bó hoa hồng xen lẫn hoa huệ, Jake đang rót sâm banh vào hai 
chiếc ly pha lê chân thấp.Trông thấy chị, y bước ra đón. 

- Hy vọng rằng chị không phản đối vì tôi hơi quá tự tiện chứ? 

—Y bình thản hỏi 

- Xin mời chị dùng một chút sâm banh. Nó cũng không phải 


là tồi lắm.Stephany bối rối tìm một câu trả lời thích hợp: 

- Tôi... thưa ông Sanders... 

- Xin chị cứ gọi tôi là Jake. 

- Tại sao không đi thẳng vào việc? 

- Vội vàng làm gì cơ chứ?Y nhấp một ngụm sâm banh và ranh 
mãnh nhìn chị: 

- Tôi không có cơ hội nào hơn để tặng chị những bông hoa kia, và 
nói rằng chị tuyệt đẹp trong bộ áo màu xanh này đến nỗi tôi không 
muốn chị mặc màu khác. 

- Tôi cần phải nói để anh biết rằng tới không sung sướng gì khi trở 
lại đây khi ngày làm việc đã kết thúc, nhưng anh đã quá thiết tha 
để bàn công việc. Nói thật bây giờ đây tôi thích nằm trong chăn 
với một quyển sách thú vị hơn là ở đây. - Chị phá tan giấc mơ của 
tôi rồi đây. 

- Giọng Jake có vẻ vui thích đặc biệt. 

- Thế mà tôi cứ tưởng tượng rằng chị thích đến đây để gặp tôi. 
“Cô tả quả là một người đàn bà phi thường”. Y nghĩ bụng. Giờ 
đây, khi có chị bên cạnh, y cảm thấy rất hài lòng. Chẳng nhẽ mình 
đã buồn nhớ cô ta chăng? 

- Y ngạc nhiên tự hỏi mình. 

- Tôi đến đây để bàn chuyện công ty. Tôi đã đủ hiểu anh, để biết 
rằng anh sẽ không từ bỏ những ý định ngạo mạn của 
mình. Nếu anh muốn có một ký kết ngầm, thì vì quyền lợi 
của công ty, tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng xin báo trước là 
tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ “Harper Mining” không 
cho người khác nhòm ngó vào.Jake sững người trước sự kiên 
quyết của chị. 

- Tôi tin rằng mọi việc sẽ không đến mức ấy đâu. - Y nói với một 
giọng cầu hoà. 

- Thế thì anh muốn làm gì để rút lui và không bao giờ xuất hiện 
nữa? 

- Gô bé thân mến ơi, biết bắt đầu thế nào đây... 

- Ở đây không có “cô bé thân mến” nào cả. - Stephany ngắt lời y. 
- Hãy bàn về việc mà vì nó ta đã đến đây. 

- Thế thì cho phép tôi được tuyên bố là tôi, “người ngoài” như chị 
nói, cũng rất quan tâm đến số phận của “Harper Mining”, 
có lẽ không kém gì chị. Tôi không có ý định rút lui. Ngược lại, tôi 
sẽ tiếp tục mua tín phiếu cổ phần để quay lại. 

- Lần trước ý đồ chiếm một chỗ trong Ban giám đốc của anh đã 
thất bại. Lần này cũng chẳng có gì tất đẹp hơn đâu... 


- Chị nói qua kẽ răng.- Thật lòng tôi không muốn làm chị phật ý, 
nhưng quả là tôi đã gặp may mắn. Linh cảm báo cho tôi rằng, tôi 
sắp đến đích rồi. Và... 

- Y đưa mắt nhìn quanh phòng, - điều đó chỈ còn là vấn đề thời 
gian thôi. Khi cái ghế này, cũng như phòng làm việc này là của tôi, 
thì chị phải hoặc là làm việc với tôi, hoặc là làm công cho tôi.Lời 
doạ dẫm ấy làm cho Stephany thấy tim mình đập mạnh hơn. 

- Nếu anh tự tin như vậy thì việc gì phải... 

- Gặp nhau ở đây chứ gì? - Jake đặt chiếc ly không lên 
bàn. 

- Chúng ta sẽ không tránh khỏi những bất đồng trong khi làm việc, 
nhưng tôi hy vọng rằng trong một khung cảnh khác chúng ta rất có 
thể trở thành bạn bè của nhau.Y bước lại gần Stephany. Chị vẫn 
đứng yên một chỗ từ khi bước vào phòng. 

- Không thể có chuyện đó được. 

- Stephany cười lớn. 

Y đã đến sát bên chị, nhưng chị không lùi lại. Ngẩng cao đầu, chị 
tự tin nhìn thẳng vào mắt y: 

- Tôi cho rằng chúng ta hiểu mục đích đến đây rất khác nhau. 

- Còn tôi thì không cho là thế. 

- Y nói khẽ. - Tôi hoàn toàn không cho là thế. 

Đứng sát Stephany, y cảm nhận mùi hương toả ra từ mái tóc, 
từ thân thể chị. Liếc mắt xuống dưới và thấy những đường nét 
thoáng qua của bộ ngực Stephany, y nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa y 
sẽ được âu yếm nó. Nhìn vào mắt chị, y càng tin rằng cũng như y, 
chị đang bị kích thích tình dục mạnh. Nếu như y không quá vội 
vàng thì... Đột nhiên y nghe thấy có tiếng thang máy lên tầng. Một 
vài giây nữa sẽ có người lên đây, thế nào người ấy chẳng nhìn vào 
gian phòng có ánh đèn độc nhất này? Y thấy rằng Stephany 
đang bối rối bởi sự căng thẳng tình cảm vừa phát sinh giữa họ 
nên không nghe thấy gì hết. 

Sau này nhớ lại, y không biết lúc ấy có phải do trước đây 

y vẫn muốn ôm chị trong tay hay do ý định quái quỷ muốn bêu 
riếu chị mà y đã hành động như vậy. Chỉ biết rằng việc đó đã xảy 
ra rất tự nhiên: y âu yếm ôm lấy chị cúi xuống hôn và không bắt 
gặp một sự chống cự nào. Y có thể thưởng thức đôi môi chị đến vô 
tận. Nhưng dường như sực tỉnh, Stephany gạt y ra và lao về phía 
cửa, suýt đâm bổ vào Dan đang đứng đó. Mặt ông tái nhợt và biến 
dạng đi trước cảnh tượng mà mắt ông vừa trông thấy. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 41 


“Dan! Dan! Dan!” 

Giây phút khủng khiếp đó Stephany nhớ đến hết đời. Chị đờ người 
vì sợ hãi, đến khi tỉnh ra thì đã thấy Dan xăm xăm bước rất nhanh 
qua hành lang rồi biến mất trong thang máy. Chị không biết mình 
phải làm gì. Dan và Jake, cái hôn... Chị cảm thấy chóng mặt và 
buồn nôn. 

- Ta uống thôi chứ, - Jake nói, trao cho ch] ly rượu. Để giải toả 
Stephany thì đây là một thứ thuốc công hiệu. Nhìn đôi mắt lấp 
lánh vui về của y, chị nghĩ bụng. “Lạy Chúa, ta đã làm cho hắn hài 
lòng biết mấy!” 

- Rất tiếc là báo chí không có cơ hội để viết về những cảnh như 
thế này. Có thể đặt nhan đề là “Mối tình tay ba của giới lãnh 
đạo công ty “Harper - Sanders”. Đặt tên ghép cũng được đấy 
chứ? 


Stephany nhìn những cái bọt trong ly của mình. Chị định đưa nó 
lên môi, nhưng theo một phản xạ tự nhiên nào đó, chị đột ngột hắt 
cả ly rượu vào mặt Jake. 

- Mang cái tên ghép của anh mà xéo đi với quỷ sứ! - Chị rành rọt 
nói với giọng lạnh băng, thả cái ly xuống sàn rồi bước ra khỏi 
phòng. 

Chị biết trước là về nhà sẽ không gặp Dan. Mặc dù ngồi yên 
không chợp mắt, chị không hy vọng nghe thấy tiếng bánh xe của 
Dan hoặc tiếng 
mở cổng. Cuối cùng, thiếp đi trong cơn mơ chập chờn, chị thấy 
mình chạy đuổi theo Dan dọc những hành lang tranh tối tranh sáng 
nhưng mãi không đuổi kịp. Tỉnh dậy, chị không ngạc nhiên khi 
thấy nửa giường của ông trống vắng và lạnh giá. 

“Trong những thời điểm khó khăn, phải cố gắng lần lượt giải 
quyết công việc theo thứ tự của nó”. Đã bao nhiêu lần chị nghe 


cha mình nhắc đì nhắc lại điều đó. Toàn thân đau như dần nhưng 
chị buộc mình phải dậy và không thay đổi nếp sinh hoạt hành 
ngày, sau đó đến nơi làm việc. Dọc đường chị thầm sắp xếp những 
điều mà chị sẽ phát biểu trong cuộc họp giao ban sáng nay với Bill. 
Ngoài tai hoạ trong đời riêng, sự đe doạ đối với công ty còn 
nghiêm trọng hơn mức chị tưởng rất nhiều. Chị hiểu rõ rằng kế 
hoạch mà hôm qua bộ tham mưu của chị] bàn bạc thật quá sơ sài, 
chưa đủ chống chọi với một đối phương như Jake. Giờ đây Dan 
đang ở đâu? Ông cần cho chị đến vậy! Chỉ cần thanh minh thôi 
cũng được. Nhưng thanh minh như thế nào? Chị cay đắng cười 
khẩy. Chẳng nhẽ lại nói rằng Sanders bất ngờ nhảy xổ vào chị, lợi 
dụng sự ngây thơ của chị? Đó là sự dối trá! Có thể y là một con sói 
thật, nhưng chị đâu có là con cừu non? Chị nhớ lại hình dáng cao 
lớn của y trong bộ com lê chải chuốt màu xám sẵẫm, với chiếc mùi 
xoa bằng lụa ló ra khỏi túi ngực, như một tín hiệu báo trước nguy 
hiểm cho phụ nữ. Tất những gì xảy ra giữa họ, dường như đã 
được định trước cả rồi.Chị yêu Dan, nhưng tại sao chị lại thấy 
Jake thật hấp dẫn? Tại sao cỏ dại lại mọc? Tại trời sinh ra thế 
chăng? Tất cả chúng ta đều chịu sự điều khiển ấy, cho dù chúng ta 
vẫn cố hết sức mình để kiềm chế mọi bản năng tự nhiên, để tập 
trung sức lực của ta vào guồng máy cần thiết, cố gắng chung thuỷ 
trong các mối quan hệ, thì tất cả những cái đó đều có thể tan ra 
như tuyết dưới ánh mặt trời mùa hè nóng bồng. Chỉ cần con người 
duy nhất trong thế gian ấy lên tiếng gọi ta, như người đã gọi nàng 
Helen kiều diễm ở thành Tơroa, như chàng trai đã rủ Julliet ra ban 
công, hoặc như người đã quyến rũ nữ hoàng Clêopát rời ngai 
vàng đi xuống. Phải chăng đó là tiếng gọi của tình dục? Không 
phải chỉ có thế, nhưng chủ yếu là như vậy. Hãy công nhận đi, 
ngay từ đầu ta đã bị Jake lôi cuốn.Tuy nhiên, giờ đây chị phải gạt 
những cái đó sang bên để tập trung cứu lấy công ty của mình.Vừa 
vào phòng làm việc, chị đã cho gọi Bill sang hội ý gấp. 

- Có chuyện gì vậy, Stephany? Stephany chưa kịp trả lời thì Tom 
bước vào. 

- Bố đã đọc bản tin tổng hợp sáng nay chưa? Tín phiếu cổ phần 
của ta lại tăng giá đột ngột. 

- Đó là do Sanders đấy - Stephany khó khăn lắm mới thốt ra được 
cái tên đó. 

- Nhưng y không phải là mối đe doạ lớn lắm, nếu chúng ta vẫn 
kiểm soát được tình thế. 

- Với điều kiện từ nay trở đi cũng thế - Tom góp lời. 


- Cháu định nói điều gì? 

- Sanders đã vớ được món bở sau khi bán tín phiếu của ta. Bây giờ 
khả năng tài chính của y đã được mở rộng hơn trước đó rất nhiều. 
- Số tiền mặt mà y có được chẳng có vai trò gì, nếu như trên thị 
trường chứng khoán không có số tín phiếu mà y cần mua 

- Bill phản đối 

- Vấn đề bây giờ là y có thể mua tín phiếu ở nơi nào khác không? 
Tom không trả lời ngay 

.- Phải công nhận rằng y chẳng khó khăn gì mà không lấy lại mười 
tám phần trăm cổ phiếu đã tung ra bán. Nhưng chúng ta đã biết 
chủ nhân ủa những cổ phần còn lại, cho nên chúng ta có thể loại 
bỏ khả năng y mua thêm. Nếu chúng ta giữ được như thế thì y 
không có cơ hội thành công. 

- Đấy, đấy - Bill phấn khởi khẳng định 

- Nếu như y không có hy vọng nắm được cổ phần cần thiết để vào 
Ban giám đốc thì y chẳng dại gì đầu tư một số vốn lớn như thế vào 
công ty. Theo tôi thì y chỉ nắn gân, phá rối ta rồi lại đem tín phiếu 
ra bán ở thị trường chứng khoán cho mà xem.Cho đến lúc ấy 
Stephany mới lên tiếng. Giọng chị vang lên với một vẻ tuyệt vọng 
mà những người trong phòng không thể không nhận ra: 

- Sanders sẽ không lùi bước đâu, nếu như y còn có một hy vọng 
nhỏ là sẽ thành công.Không nén được tò mò, Tom bật ra một câu 
hỏi: 

- Gô biết điều gì đó mà chúng cháu không biết chăng? Stephany 
cảm thấy rằng cổ chị đang đỏ dần lên. Vừa lúc đó có tiếng 
điện thoại tự động vang lên.- Hilary, tôi đã bảo là... 

- Thưa bà Harper, bà dặn là phải báo ngay, nếu ông Marshall... 

- Thế thì sao? 

- Ông ấy đang ở đây. 


Dan đứng bất động trong phòng tiếp khách, làm như đang xem 
xét một trong những bức tranh treo bên tường. Khi chị bước lại 
gần, ánh mắt của ông nhìn đi đâu đó, xuyên qua vai chị. Không nói 
một lời, ông lặng lẽ bước theo chị sang phòng làm việc của BilI. 
Vào phòng rồi ông vẫn kiên trì im lặng. 

- Dan 

- Stephany thận trọng nói. 

- Hôm qua em có biết rằng Jake Sanders sẽ ở đây không? 

- Có. 

Bằng cử chỉ khinh bỈ của mình ông muốn nói rằng điều đó chứng 


tỏ chị có lỗi. 

- Dan, hãy nghe em. Hôm qua em đồng ý đến đây vì hắn nói rằng 
có việc khẩn cấp cần bàn. 

- Thế tại sao em không gọi điện cho anh báo là em đến đây? Nếu 
thế thì anh đã bỏ xe ở bệnh viện, và chúng ta có thể cùng 
về nhà với nhau. Thực ra anh đến để đón em, vì anh gọi điện về 
Eden, nhưng Maytie bảo là em đến sở rồi. 

- Em không báo với anh là không biết anh đối với Sanders như thế 
nào. 

- Thế còn em, em đối với hắn thế nào? 

- Dường như câu hỏi ấy hành hạ Dan rất nhiều. Stephany nhìn 
thẳng vào mắt ông: 

- Tất cả bản thể của em đều chống lại hắn. Mặt Dan đỏ bừng. 

- Thế những cảnh tượng hôm qua thì lại có hẳn? 

- Anh nhầm rồi, Dan ạ. Có thể hắn nghe thấy tiếng thang máy lên 
hoặc một cái gì tương tự, nên hắn ôm chầm lấy em đúng thời điểm 
mà anh đến. Chắc hắn muốn đùa chơi tí thôi. Dan cay đắng nhìn 
chị: 

- Em có tin chắc rằng chỉ mình hắn có ý định đó thôi không? Tiếng 
điện thoại vang lên. 

- Hilary, tôi đang bận. 

- Ông Sanders gọi điện bảo là có việc rất quan trọng. Tôi báo là bà 
sẽ gọi điện ngay sau khi họp xong nhé? 

- Bà muốn nói thế nào cũng được. Stephany cố gắng tự chủ để 
tiếp tục câu chuyện với Dan, nhưng ông đã lầm lì đi ra cửa. 

- Anh thấy không cần thiết phải tiếp tục câu chuyện nữa. 

- Anh không công bằng. Ta cần phải bàn chuyện này. 

- Để đạt được điều gì? 


Chưa bao giờ chị thấy đôi mắt nâu dịu dàng của ông lại có về 
lạnh lùng như vậy. 
- Sao không gọi cho Sanders ngay đi. 
- Ông buông thõng một câu 
- Biết đâu lần này hắn gọi bàn công việc thật thì sao? 


% % % 


“Mình rất thích tiền, có tiền mình có thể mua được tất cả mọi 
thứ mình muốn - Jilly nhìn cái hộp giấy đựng áo trên tay với về 
mãn nguyện - Philip thật hào phóng, đến nỗi tưởng chừng như 
người ta tiêu tiền của anh là làm phúc cho anh ấy không bằng”. 


Jilly cười hì hì một cách thích thú. Ä đã khéo léo nối lại quan hệ 
với chồng cũ, đến nỗi ông lại muốn cưới ả lần thứ hai. Lúc đầu ả 
giả vờ do dự làm cho ông tuyệt vọng, sau đó mới đồng ý. Vì trước 
đây họ đã sống với nhau rồi nên cuộc sống của Jilly không có gì bị 
xáo trộn. Thế nhưng thành vợ của một luật sư nổi tiếng trong 
thành phố, ả sẽ cắt được cái đuôi của cảnh sát. Hơn nữa sau khi ảẳ 
làm lành với chồng cũ, Stephany bỗng quý trọng ả gấp bội. Còn 
Philip thì liên tục tặng ả quà cáp, trong đó có những món đắt tiền 
và thực sự có giá trị.Tuy nhiên, không phải như việc đều suôn sẻ. 
Ả đã phải thật khôn khéo để thuyết phục Olivia rằng bây giờ ä đã 
có chồng, nên Olivia không thể đến nhà ả được nữa, mà chỉ có thể 
gặp nhau theo điều kiện của Jilly mà thôi. “Thật là lạ, bởi vì sau 
những cuộc yêu đương như thế mà ta lại đồng ý chăn gối cùng với 
một kể bạc nhược như Philip. May mà còn có Jake”.Jake... Jilly 
nhanh chóng rảo bước và mấy phút sau ả đã có mặt tại khách sạn 
“Ridzent”, Jake mở cửa với nụ cười vui về trên mặt.- Vào đi, anh 
đang có điện thoại.Jilly theo chân y bước vào phòng khách và ngồi 
xuống một cái ghế bành, vểnh tai nghe tiếng Jake trả lời điện 
thoại. 

- Đấy, đấy. Tôi không cần những chỉ tiết tỈ mỈ đâu. Mười tám phần 
trăm thì vẫn là con số mà tuần trước chúng ta đã bị mắc kẹt. Vẫn 
còn vài trăm nghìn cổ phần đang nằm ở đâu đó. Phải tìm cách lùng 
ra chúng, nếu không là đi đời đấy - Y liếc nhìn Jilly với nụ cười 
thoáng qua trên môi 

- Trong vòng một tiếng nữa đừng có gọi tôi đấy. Tôi đang bận. 

- Không có gì mới à? - Jilly hỏi. 

- Ngoài những thứ em đã biết thì không có gì mới cả 

- Jake cười - Thế còn em? 

- Gó tin mới mà chắc anh sẽ rất khoái. Bà chị gái em với ông đốc tờ 
của bà ta mâu thuẫn với nhau nghiêm trọng.Jake giả vờ rướn lông 
mày ngạc nhiên. 

- Không có nhẽ? 

- Vâng! 

- Jilly đắc thắng đáp 

- Trước khi đến đây em có nói chuyện qua điện thoại với 
Stephany. Cô ả không kể chỉ tiết nhưng rõ ràng là rất lo lắng vì 
hôm qua Dan không ngủ ở nhà. Hình như ông chồng ghen vì cô ä 
dành nhiều thời gian cho công ty quá. 

- Sao, ghen với công ty à? 

-Jake có vẻ nghĩ ngợi. 


- Anh có thể thông cảm với ông chồng. Anh mà có bà vợ như thế 
thì anh nhốt trong lồng chẳng cho đi đâu cả. 

- Anh có vẻ thích cô ả lắm nhỉ? - Jilly khiêu khích. 

- Anh còn thích nhiều người đàn bà khác nữa - Jake trả lời. Y thích 
trêu chọc cho ả nổi cơn giận, mà làm việc đó chẳng có gì là khó 
khăn cả. 

- Ẳ ta có cái gì mà em không có nào? 

- Khi mà Stephany chưa thoát y vũ trước mặt anh thì anh chưa thể 
trả lời được.Jilly tức giận, từ ghế bành ả nhảy xổ vào Jake, 
nhưng lần này ả không cấu tay, giật tóc mà chỉ kéo đầu y vào 
lòng mình, tặng y một cái hôn dài và ngọt ngào.Tay Jake lướt trên 
thân thể ả, dọc theo lưng và xuôi xuống hai đùi. Y vỗ mạnh vào 
mông ả, kéo váy lên rồi lột phăng chiếc quần lót để chạm vào da 
thịt. Dứt ra khỏi đôi môi của Jilly, y ngoảnh lại nhìn hình 
ảnh mình trong chiếc gương dài treo trên tường. Y véo mạnh vào 
mông Jilly làm ả rên lên một tiếng. Là một người rất sành gái, Jake 
đối xử với mỗi người một khác, với Jilly y rất thô bạo, vì biết ả 
cũng rất thích như thế. 

- Em có cái mông thật phi thường, có điều nó chưa được đỏ lắm 

- Y thì thầm vào tai ả. Bỗng Jilly nhảy dựng dậy: 

- Ấy, em quên mất chưa cho anh xem cái này. Để em vào phòng 
ngủ thay áo cái đã. 

- Thế thì cũng nhanh thôi, em gần như đã cởi hết quần áo rồi còn 
gì. 

- Cảm thấy bị kích thích, y lại gần tủ và rót một cốc whsiky Một 
phút sau đã thấy Jilly cất tiếng gọi. Nâng cốc rượu uống một hơi, 
y đặt cốc xuống và bước vào phòng ngủ. Y tưởng mình bị loá mắt. 
Jilly trong bộ váy áo màu trắng, đầu đội mũ cô dâu đang đứng 
cạnh giường. Ả đứng im, khoanh hai tay trước ngực và khiêm 
tốn cúi đầu. Jake phá lên cười. 

- Anh thật không tin ở mắt mình. Áo cưới của em đấy à?Jilly gật 
đầu. 

- Em nghĩ là anh sẽ rất thích thú thấy em đẹp như thế này. 

- Giá lúc này mà Philip thấy em thì... 

- Anh ấy sẽ được thấy. Nhưng người thấy đầu tiên phải là anh. 
Jake cảm thấy bị kích thích cực độ, y bước lại gần Jilly. Tấm áo 
cưới sang trọng ôm gọn thân hình chắc lẳn của Jilly, làm nổi bật 
những đường nét khêu gợi. Qua lần vải mồng y trông thấy những 
núm vú căng của ả. Chứng tỏ ả rất khoái cái trò mà ả đang công 
diễn. 


- Kéo váy lên - Y ra lệnh. 
Ả chậm rãi nâng váy lên từng phân một - kéo lên đến eo ấy. 
Ả ngoan ngoãn làm theo. Dưới lượt váy chẳng có một mảnh 
vải nào. Sau mấy dải đăng ten là cái hình tam giác mịn như lụa. 
Đám lông ẩm ướt màu sẫm nổi bật lên trên nền da thịt trắng ngần. 
- Quay lưng lại! 
Ả làm theo và không chờ y ra lệnh, kéo váy lên cao cho đến khi 
mông lộ ra hoàn toàn. Trên nền da trắng những dấu tay của y hẳn 
lên đỏ ửng. Y bước lại gần, ôm lấy ả, một tay mân mê đầu vú, còn 
tay kia sờ soạng phía dưới. 
- Em là một cô bé khá đấy, Jilly ạ - Y lầu bầu. 
- Nhưng anh không muốn để cho em quen thói. Anh nghĩ rằng anh 
cần phải quở trách em một chút mới được. Y vòng tay ôm ả từ 
đằng sau lưng, đẩy ả đến bên giường, Jilly rên rỈ, vặn vẹo người vì 
đau đớn và khoái cảm. Jake xô ả ra giường và bắt đầu vội vàng cởi 
SƠ mi và quần dài. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 42 


Bận rộn vì việc chuẩn bị đám cưới cho Jilly, Stephany có 
cảm tưởng như mình đã sai lầm khi nhận tổ chức hôn lễ tại Eden. 
Lúc đầu do hảo tâm bồng bột và muốn bày tỏ tình chị em ruột thịt, 
giờ đây chị thấy việc tổ chức đám cưới cho người khác trong khi 
cuộc sống gia đình của mình có nguy cơ tan vỡ là một sự mỉa mai 
cay đắng. Mặc dù chị đã cố gắng mấy lần đặt vấn đề nhưng Dan 
vẫn cứ từ chối không thảo luận về sự va chạm giữa họ. Ông 
thường trực đêm ở trong bệnh viện, còn nếu ở nhà thì bao giờ ông 
cũng ngồi ở dưới nhà đợi Stephany ngủ say rồi mới lên gác. Ngoài 
mấy câu vắn tắt với Jilly, Stephany không chia sẻ với ai về nỗi 
khổ tâm của mình. Sau Dan, người gần gũi nhất với chị là 
Sara. Nhưng Sara không mấy khi có nhà. Hơn nữa, cô tỏ ra rất 
hạnh phúc, nên Stephany không nỡ đem chuyện mình kể lại 
với con gái. Sara rất vui sướng trước sự kiện Philip và Jilly kết 
hôn lần thứ hai, cô cho rằng như thế thì thật lãng mạn. 

- Chưa bao giờ con thấy cô Jilly đẹp và diện như thế này. 

- Thế ? Cô ấy đã mặc áo xong chưa? - Stephany lo lắng hỏi. 

- Cô ấy phải hạnh phúc lắm, vì không phải người đàn bà nào cũng 
có được cơ hội ấy. Hy vọng rằng mọi việc của họ sẽ trôi chảy. 

- Sao mẹ lại có về nghi ngờ như vậy? Mẹ cho rằng Jilly đã sai lầm 
chăng? 

- Không phải thế con ạ. Mẹ tin rằng cả hai người đều đã hành 
động đúng. Nhưng hôn nhân là... - Chị ngắc ngữ tìm một từ thích 
hợp, -... Một trách nhiệm nặng nề, và cuộc hôn nhân nào cũng có 
những giây phút sóng gió. Cần phải thật gan góc mới vượt qua 
được những cái đó. 

- Nhưng con tin rằng mẹ chẳng phải lo lắng gì cho Jilly đâu. Họ sẽ 
là một đôi rất hạnh phúc. Vả lại, họ đã có một tấm gương để noi 
theo rồi. 

- Ai hä con? 


- Mẹ và Dan chứ còn ai nữa! 

- Sara thốt lên rồi ôm chầm lấy mẹ. 

Ba mẹ là đôi vợ chồng kiểu mẫu. Câu nói của Sara cứ ám ảnh chị 
mãi suốt cả buổi hôm ấy. Mọi việc trôi qua ổn thoả, Jilly trong bộ 
váy áo cô dâu đẹp lộng lẫy, Philip tỏ ra là một chú rể rất đáng yêu. 
Khách khứa hết thảy đều vui vẻ, chỉ có Stephany cùng với Dan là 
cảm thấy nặng nề. 


Cuối cùng khách khứa đã về hết. Mệt mỏi quá, Stephany về buồng 
mình thay quần áo. Không muốn ngủ một mình nữa, chị đi tìm Dan 
với hy vọng thay đổi quan hệ. Chị tìm thấy ông đang ngồi ở góc 
vườn nhìn ra biển, dưới bóng lùm cây đẫm ánh trăng. 

- Anh đi ngủ chứ? - Chị nói thẳng không cần rào đón. 

- Anh không mệt. - Ông trả lời, thậm chí không ngoảnh lại nhìn 
chị. 


Stephany đứng cạnh ông, trong bầu không khí ấm áp sực 
nức hương thơm của vườn Eden. 
- Anh nghĩ gì vậy? —- Chị khẽ hỏi. 
- Về những điều cứ ám ảnh đầu óc anh suốt mấy ngày hôm nay - 
ông cũng trả lời rất khẽ. 
- Về chuyện chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau như thế nào...- Em 
cũng nghĩ về những cái đó, nhất là trong lễ cưới lúc nãy. 

Trong sự im lặng ấy có biết bao điều không nói. “Hoặc là phải 
nói ra ngay, - Stephany nghĩ - hoặc là ta sẽ phát điên mà chết”. 
- Em vẫn yêu anh như cũ, Dan ạ. Nếu anh nghĩ rằng có điều gì đó 
thay đổi thì anh sai lầm đấy. Dan vẫn đứng im mà không nói gì. 
- Anh muốn gì nào? - Chị kêu lên, cảm thấy ông hành hạ chị bằng 
sự im lặng và câu buộc tội thầm. Cuối cùng ông cất tiếng: 
- Em phải chứng minh rằng em muốn cứu vãn hạnh phúc của 
chúng ta không kém gì việc em muốn cứu vãn công ty của em. 
- Em sẵn sàng. 
- Thế thì em phải đi với anh. Stephany sững người. 
- Em không thể, Dan ạ. Anh muốn em bỏ mặc công ty hay sao? 
- Quỷ tha ma bắt cái công ty ấy đi. Anh chỉ muốn là anh có vợ thôi. 
- Anh đang có vợ đấy chứ, vì em có thuộc về ai đâu. 
- Khi em đóng vai trò giám đốc công ty thì anh chỉ là một niềm an 
ủi nhỏ của em mà thôi. 
- Nhưng em không thể làm khác được. 
- Còn anh, anh cũng không muốn tiếp tục đóng vai trò của mình 


trong màn kịch tập thể “Stephany Harper” nữa. Anh đã tưởng em 
là vợ anh. Hay là Jake Sanders có những toan tính khác? 

- Dan nhìn chị đau khổ. 

- Em không biết là hắn có những ý định gì, nhưng em biết rõ 
những gì em nghĩ. Hãy nghe em, Dan ạ. Đó chẳng qua chỉ là một 
cái hôn mà thôi. Chẳng nhẽ bảy năm qua anh không phải lòng một 
ai hay sao? 

- Không! Anh chỉ cần một mình em là đủ.Stephany biết rõ là Dan 
không nói dối. 

- Em cũng thế. 

- Chị tưởng tìm mình vỡ tan ra từng mảnh và sợ rằng sẽ oà lên 
khóc. 

- Vậy thì em hãy chứng tỏ điều đó.- Dan lại nói tiếp bằng 
cái giọng lạnh lùng ban nãy. 

- Anh đã đặt hai vé máy bay để chúng ta có thể đến đảo Orphey 
nghỉ mấy ngày. Ngày mai máy bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ. Anh 
muốn em cùng đi với anh. 

- Em... không thể. 

- Nếu mai em không đi thì cứ coi như em đã lựa chọn. Anh sẽ bay 
một mình, nhưng anh sẽ không quay trở lại nữa. Em suy nghĩ đi, 
Stephany ạ. Suốt thời gian chúng ta sống với nhau, đây là lần đầu 
tiên anh đưa ra tối hậu thư. Anh gần như tin tưởng rằng, đây có lẽ 
cũng là lần cuối cùng... 


% % % 


Dưới con mắt của Sara mọi việc diễn ra đúng như trong đám cưới 
thực sự. Cùng với Tom rời Eden, cô sốt ruột đợi anh chia sẻ 
với mình những cảm tưởng về cuộc hôn lễ, nhưng cô đã thất 
vọng khi biết Tom chẳng để ý gì đến áo cưới, khăn đội đầu, hoa 
và nhẫn của Jilly. Anh chỉ khen ngợi những chỉ tiết của bộ cánh 
màu vàng chanh và chiếc mũ của cô. 

- Em đội mũ nào cũng đẹp. - Anh nói. 

Sara cúi xuống hít thật sâu mùi hương của chùm phong lan 
mà Tom tặng cô. Cô cảm thấy Tom có vẻ nghĩ ngợi. 

- Anh sao thế, Tom? Tom làm như đang chăm chú nhìn con đường 
trước mặt. Một lát sau anh thở dài nói: 

- Có gì đâu... Hay đúng hơn là vẫn chuyện ấy. Bố mẹ anh... em 
biết đấy. Sara biết điều đó. Sau buổi Sara đến chơi nhà Tom, họ 
suýt chia tay nhau. Sara giận dỗi vì Bill và Rina đón tiếp cô rất 
lạnh nhạt. Cô từ chối không trả lời khi anh gọi điện thoại, nên 


Tom phải nhiều lần tới nhà mốt Tara với hy vọng may ra gặp cô. 
Anh kiên nhẫn chờ đợi và cuối cùng cô đồng ý cho gặp mặt. 

- Có gì mới không anh? 

- Sáng nay khi mẹ anh biết là sau lễ cưới ở Eden, anh và em sẽ đến 
câu lạc bộ ban đêm, bà ấy đã mắng cho anh một trận nên thân. 
Anh bảo là chúng ta chỉ là chỗ bạn bè thôi. 

- Chỉ bạn bè thôi ư? 

- Giọng Sara đầy thất vọng. 

Anh tìm tay cô trong bóng tối. 

- Bạn bè cũng có thể yêu nhau chứ... Biết làm thế nào 
được. Không ai có thể nói một điều gì không phải về em. Chúng ta 
cần bỏ hết tất cả mà tận hưởng cuộc đời em ạ. Em thấy thế nào? 

- Tuyệt vời anh ạ. 

- Hình như gần đây em lo lắng nhiều và sống không được vui phải 
không? Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em. - Tom bình thắn nói. 

- Anh không hề biết rằng giữa Tom Macmaster với Sara lại có một 
cái gì đấy.Dennis lái xe theo con đường nhỏ chạy từ Eden đến 
Sydney, mỗi khi có xe chạy ngược chiều, Cassy lại nhìn rất rõ bóng 
dáng của đôi trai gái trên chiếc xe chạy phía trước. 

- Thế đấy. - Giọng Dennis đầy ác cẩm. 


Càng ngày cậu càng không ưa Tom. Ở sở, Tom rất có uy tín, và 
Stephany tin cậy anh, coi anh là một chuyên gia giỏi. Dennis thì 
một triệu năm nữa cũng chẳng mong đạt được những thành tích 
như vậy. Trước đây Dennis không để ý đến việc Tom và Sara thân 
nhau, nhưng giờ đây khi nhận thấy Tom đã là một trong những 
người thường xuyên đến dự những cuộc gặp gỡ long trọng trong 
gia đình, cậu thấy khó chịu. Giỏi đấy! Hắn định ve con gái bà giám 
đốc công ty, lấy lòng bà ta để có mục đích gì đây. Hôm nay chẳng 
hạn, mặc dù Cassy nài nỉ cậu bỏ về trước khi lễ cưới Jilly kết thúc, 
nhưng cậu vẫn nấn ná ở lại, cho đến khi thấy Tom chuẩn bị ra về. 
“Ta quyết không để cho hắn có cơ hội làm những việc bậy bạ đằng 
sau lưng ta!” 

- Sao hở anh? - Cassy hồi. 

- Gó sao đâu. - Dennis sợ rằng nói những ý nghĩ của mình ra thì 
Cassy sẽ phản đối, mà ý kiến của Cassy đối với cậu giờ đây lại rất 
quan trọng. Cậu quyết định chuyển chủ đề câu chuyện 

- Hôm nay em đẹp lắm. 

- Thật ư? 


Cassy rất sung sướng, sáng nay cô không biết là mình có nên 
đến Eden không. Cô thấy rất thoải mái với Dennis, nhưng cô vẫn 
chưa dám nghĩ đến một cái gì nghiêm chỉnh vì vẫn chưa quên hẳn 
Jake. Thế nhưng những lo lắng hồi hộp của cô hoá ra là vô ích. 
Mặc dù bận rộn túi bụi Stephany rất niềm nở với cô. Sara đang 
hạnh phúc nên thấy ai cũng đáng yêu, chẳng bao lâu đã thân thiết 
với Cassy, còn Dan thì trông hơi lơ đãng và lạnh lùng nhưng 
cũng đã đón cô với phong cách một ông chủ mến khách. 
Eden gây một ấn tượng mạnh với Cassy, vốn là một cô gái chỉ nhờ 
tài năng và lòng hiếu danh mà đã chọn được con đường đúng đắn. 
Ngôi biệt thự đồ sộ đầy ắp những đồ vật quý hiếm thật chẳng 
khác nào chiếc hộp khổng lồ đựng châu báu. Những cái đó cho 
phép cô có khái niệm về gia tài hàng triệu của nhà Harper mà 
trước đây cô chỉ biết qua những dãy số vô danh: Dennis được 
chiều chuộng như thế là phải. - Cô nghĩ - Anh ấy chắc chưa bao 
giờ biết thiếu thốn là gì. 

- Ngày hôm nay tuyệt vời quá anh nhỈ. Anh có mệt không? 

- Anh vẫn chưa thấy mệt, còn em? 

- Dennis hỏi với giọng mềm mỏng lạ thường, khác hẳn với từ 
trước tới giờ cậu thường cộc lốc.“Tại sao không cơ chứ?” Cassy 
chợt nghĩ. Cô đưa mắt nhìn dáng người đang chìm trong bóng tối 
của Dennis và tưởng tượng là đang lướt ngón tay theo những 
đường nét trên mũi, môi, cằm của cậu. Cô thấy Dennis sao 
mà gần gũi thế. Đây là một thời điểm thuận tiện. 

- Hay là anh lên phòng em uống chén cà phê nhé? Vẫn trên con 
đường ấy, một cặp thứ ba cũng đang ra về 

- Họ ngồi trong xe với một sự căng thẳng gay gắt. 

- Biết làm thế nào bây giờ hở anh Bill? 

- Em phải nói chuyện với con đi chứ! 

- Em đã nói rồi còn gì! 

- Có nghĩa là em chưa nói được những điều cần nói. 

- Hay là anh tự nói với con cái “điều cần nói” ấy nhé. - Bà rụt rè 
nói với giọng run run, lo lắng. 

- Ô không, không bao giờ! - Bill hoẳng sợ đáp lời. 

- Gon nó đã lớn rồi, mình không thể ra lệnh cho nó nữa. 

- Thế thì làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ lại kể hết với Stephany? 
- Anh đừng nói dớ dẩn, anh Bill ạ - Rina gay gắt nói 

- Rồi cô ấy sẽ ra sao? 

Cô ấy lại rơi vào hoàn cảnh như chúng ta thôi. Quyền lực 
của Stephany đối với Sara cũng không hơn gì chúng ta với Tom 


đâu. 

- Biết đâu chúng ta chỉ lo lắng hão thôi - Bill buồn bã nói 

- Con nó chẳng nói với em rằng chúng nó chỉ bạn bè với nhau thôi 
còn øì 

- Vâng, nhưng anh cũng biết rằng thời buổi bây giờ “bạn bè” có 
nghĩa là thế nào rồi. Trước đây em cũng mong mọi việc sẽ 
trôi qua, nhưng hôm nay thấy hai đứa với nhau, em đã hết hy 
vọng anh ạ. 

- Anh hiểu em định nói gì rồi - Bill thở dài và cảm thấy nhói đau 
trong ngực. Chẳng phải tinh ý lắm cũng nhận thấy niềm vui sướng 
của Sara và Tom khi họ được ở bên nhau. 

- Dù sao đi nữa thì ở thời điểm hiện tại chúng ta không thể thay 
đổi được điều gì. 

— Rina im lặng rồi nói tiếp bằng giọng rất khẽ. 

- Mọi việc chẳng ra làm sao. Chúng ta chỉ mong sao cho tai qua 
nạn khỏi. 

Chuông điện thoại đổ đồn một cách kiên nhẫn và thật không 
đúng lúc. Ngồi dậy, Cassy liếc nhìn đồng hồ mới có hai giờ đêm. 
Cô cầm máy lên nghe, sau đó trao ống nghe cho Dennis với về ngỡ 
ngàng trên mặt.- Người ta hồi anh - cô nói. 

- Ai thế? - Dennis ngái ngủ hỏi. 

- Tớ đây, Angelo đây, Tớ đang gặp một vụ rắc rối lớn,Dennis. 

- Gậu ang ở đâu thế? - Dennis linh cảm thấy có chuyện chẳng 
lành. 

- Ở kho gửi hàng số năm, chỗ đằng sau chợ cá 

- Có cảm tưởng như Angelo đang nhắc lại những lời thuộc lòng. 


Rồi anh bỗng đột ngột đổi giọng - Dennis, đừng đến đấy!Nghe 
cạch một cái, như thể Angelo bị hất ra khỏi điện thoại, rồi trong 
ống nghe vang lên giọng của Taylor. 

- Tốt hơn hết là cậu nên đến đây - hắn nói - Hãy giúp chúng tôi 
khai trí cho thằng nhãi cứng cổ này, nếu không đến sáng mai nó sẽ 
thành đống thịt nát đến chó cũng chẳng thèm ăn. Điện thoại bị cúp 
đột ngột. Dennis nhảy xuống giường vội vàng mặc quần áo. 

- Có chuyện øì vậy anh? - Cassy hỏi. 

- Không đủ thời gian để kể với em, nhưng anh sẽ cố về thật nhanh. 
- Dennis đáp cộc lốc. 

- Đừng nói vớ vẩn nữa, Dennis. Anh vừa ngủ đêm với em, em có 
quyền biết chuyện gì đã xảy ra. 

- Thôi được, thôi được... - Dennis nhượng bộ, kể vắn tắt 


cho Cassy rằng bọn Taylor lại đến quán rượu để bắt Angelo tiếp 
tục thi đấu quyền Anh 

- Hình như chúng lại muốn thuyết phục Angelo. Anh có cảm tưởng 
rằng việc đang có chiều hướng xấu. Anh phải đến để thương 
lượng với bọn chúng. 

- Nhưng điều đó là điên rồ, Dennis! Tự mình chui vào hàm cá mập. 
- Đó là việc duy nhất mà anh có thể làm. Bọn anh không thể gọi 
cảnh sát. Điều đó có nghĩa là Vittorio phải đóng cửa quán rượu, và 
mẹ anh sẽ giết anh, nếu tên tuổi của nhà Harper dính dáng đến 
một vụ lôi thôi nào đó.Mặc quần áo xong, anh định ra nhưng 
rồi lại rụt rè ngồi xuống giường, ôm hôn cô: 

- Tha lỗi cho anh vì chuyện xảy ra thế này nhé.Anh đột ngột đứng 
dậy và đi ra cửa: 

- Đừng có gọi cảnh sát đấy!Đến gần cái kho rỗng không trong bến 
cảng bỏ hoang Dennis cố gắng để đừng run. Mùi cá ươn cùng với 
nỗi sợ hãi làm cậu buồn nôn. Cậu tìm cái kho cần đến và xông 
thẳng vào. Trong gian nhà lớn như cái động, Taylor đang ngồi trên 
một cái hòm gỗ, đứng sau hắn là Jakko và Chikka đang đứng như 
người túc trực bên linh cữu người chết. 

- Angelo đâu? - Dennis hét lên. Jakko cười khẩy. 

- Đang ướp lạnh - Taylor trả lời, hất hàm về phía những khoang 
làm lạnh khổng lồ 

- Bây giờ nó là... nói thế nào nhỉ, là cá tươi ướp lạnh. Cho nên tôi 
hy vọng rằng chúng tôi và cậu phải đàm phán nhanh lên, chứ 
không thì bạn cậu sẽ thành đá mất. 

- Taylor, tôi sẽ thu xếp ổn thoả hết. Angelo là một chàng trai tốt... 
- Tôi khâm phục tình bạn trung thành của cậu, nhưng tôi cảm thấy 
Angelo không phải như cậu nói. 

- Thôi đi, tôi và anh đều là dân làm ăn mà. Taylor dường như thôi 
miên cậu bằng đôi mắt tỉ hí lạnh lùng như mắt rùa. 

- Gậu chỉ là thằng chíp hôi nhà giàu, Harper ạ. Không sao giờ cậu 
hiểu nổi business chân chính là thế nào đâu. Cậu ngạo mạn lắm, 
nên cậu mới dám đến đây một mình. Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không 
quan hệ với những thằng nào chọc tức tôi. Những thằng như vậy 
tôi phải trừng trị để làm gương cho kẻ khác. 

- Taylor, tôi muốn thoả thuận với anh! 

- Nếu cậu muốn thì ta cứ gọi như thế cũng được - Hắn nói với nụ 
cười tàn bạo. Với nỗi hoảng sợ ngày càng tăng, Dennis hiểu 
rằng thật là ngu ngốc khi cậu tưởng rằng có thể đương đầu với 
Taylor. 


- Ông muốn gì ở tôi? - Cậu thì thào nói. 

- Trước hết tôi phải cho các chàng trai của chúng tôi giải trí chút 
đã. 

- Hắn nhìn bọn thuộc hạ với hy vọng chúng sẽ đồng tình 

- Còn cậu: chúng tôi muốn xin cậu tí tiết, một ít nước mắt nữa. 
Thử xem cậu chịu đựng được bao lâu. Nói thật tình là tôi cũng 
chưa biết là phải lấy cậu bao nhiêu đây. 

- Ông muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả đủ.Dennis sợ chết khiếp. 
Taylor khinh bỉ nhìn cậu. 

- Cậu dùng hết tiền bạc của họ nhà Harper ở cũng không giả đủ 
đâu - Hắn hất hàm ra hiệu cho tay chân- Mang thằng nhãi 
này ra đường ngay, kéo nó vãi ra quần bây giờ. Chikka và Jakko 
túm lấy Dennis và lôi ra cửa. Đúng lúc đó một luồng ánh sáng 
xuyên màn đêm chiếu thẳng vào bọn chúng: 

- Dừng lại! Tất cả đứng yên tại chỗ! Hai bóng đen đẩy chúng 
quay vào nhà kho. Nghe tiếng động, Taylor nhổm dậy: 

- Ông Gennings! Cả ông Adams nữa! 

- Hắn kêu lớn 

- Tôi có thể giúp các ông bằng điều gì đây? 

- Bằng cách ông sẽ ngồi tù khoảng năm, mười năm gì đó, 
theo những chứng cớ mà tôi đã có trong tay. 

- Người cảnh sát lớn tuổi hơn trả lời - Và bây giờ lại thêm anh 
bạn này nữa vào cái danh sách bất hảo của anh 

- Ông nói thêm, hất hàm về phía Dennis mặt tái mét và đang run 
như dế. 

- Cậu bé này ấy à? 

- Taylor chế nhạo hỏi. 

- Cậu này thì không bao giờ khai điều gì đâu. Hay là ta đã nhầm, 
hở con trai? Dennis lắc đầu. Cậu hoảng sợ nghĩ đến cảnh xử án khi 
cậu phải trả giá cho sự dại dột của mình. Cậu như thấy những tít 
báo in đậm trên các báo “Harper - con làm chứng...” 

- Thôi được, - Genning nói - Đó chỉ là chuyện vặt so với những 
chuyện khác. Anh sa bẫy rồi, Taylor ạ. Chúng tôi đã có chứng cớ là 
Eddy King không phải chết bởi cú đấm trứ danh của Angelo, mà 
bởi liều ma tuý quá nặng, anh đã “giúp đỡ” anh ta tối hôm ấy. Anh 
bị buộc tội giết người, con ạ. 

Cassy đợi tin Dennis rất lâu trong sự căng thẳng tột độ. Cuối cùng 
Dennis đã quay về nguyên vẹn, tuy rất xanh xao, run rẩy và ân 
hận. Họ ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười. Dennis cảm ơn 
Cassy đã không nghe theo cậu mà vẫn gọi cảnh sát. 


- Đời nào em lại nghe anh, như thế thì thực ngu ngốc quá.Dennis 
cay đắng công nhận rằng thời gian gần đây cậu đã xử sự hơi ngu 
ngốc. 

- Quả thật là phải làm điều gì đó đối với anh mới được - Cassy ôm 
chặt lấy Dennis và nói một cách có ý nghĩa. 

- Em cho rằng ở đây khó mà thiếu cô Johnes được. 

Hôm sau, đến văn phòng cô vừa mỉm cười, vừa chuẩn bị làm việc. 
Điện thoại vang lên đúng lúc cô định treo áo: 

- Chào Cassy - giọng nói quen thuộc vang lên trong ống nghe 

- Đừng có dập máy nhé. Anh cho rằng điều anh sắp nói sẽ làm cho 
em cảm thấy thú vị. 

- Anh Jake đấy à. 

- Em đã không lầm. Anh muốn nhờ em một lần cuối cùng. Anh đã 
kiếm được số tín phiếu cổ phần cần thiết để thắng nhà Harper. 
Hôm qua anh đã nhận được số tín phiếu mà anh còn thiếu. 

- Bằng cách nào? —- Cassy ngắt lời y vì không tin ở tai mình. 

- Đó không phải là việc của em. Ta cứ cho rằng... đó là món quà 
cưới chẳng hạn - Y phá lên cười vì câu đùa của mình. - Tất nhiên 
là anh không muốn nêu tên người đã tặng anh. Cho nên anh nhờ 
em xoá những dữ kiện này trên máy tính, trước khi “Harper 
Mining” nắm được tin này. 

- Nhưng tôi không thể làm được việc ấy, vì đó là phạm pháp. Vả 
lại tôi với anh đã vĩnh viễn chia tay từ lần trước rồi cơ mà. 

- Còn chưa đâu, em yêu quý ạ. Vội làm gì. Có người vừa mới mách 
anh là em đang đi lại với Dennis Harper. Em thử đoán xem anh 
chàng này sẽ có phản ứng như thế nào khi biết cô nàng trong trắng 
của anh ta đã nhảy từ giường anh sang giường hắn, và cặp môi 
ướt của cô nàng mới đây thôi còn bép xép đủ điều bí mật với anh? 
Không nghe thấy tiếng trả lời, Jake mỉm cười và đặt máy xuống. 
Cassy còn ngồi bên bàn rất lâu. Sau đó loạng choạng như 
đang bị đau đớn, cô đến bên máy vi tính. Cô tìm được dòng chữ 
mà Jake yêu cầu rất dễ dàng. Trên màn máy vi tính hiện lên: 

+/ Philip Stuart 2% 

+/ Bà Jilly Stuart 

+ Jake Sanders. 

Chỉ cần một giây Cassy đã xoá xong mấy dòng đó. “Thế nào, thằng 
khốn nạn, mày đã bằng lòng chưa?” 

- Gô lầm bẩm, Cassy sợ câu trả lời. 

Tom ngồi trong phòng Stephany đợi chị với khuôn mặt nhợt nhạt 
như xác chết. Nhưng Stephany rất vội nên khi bước vào 


phòng chị đã không nhận ra điều ấy. 

- Tôi phải đi xa mấy ngày, Tom ạ 

- Chị nói. 

- Tôi đi nghỉ cùng Dan, chúng tôi định đi cùng nhau đã lâu rồi... 
- Hôm nay ấy ạ? - Tom sửng sốt kêu lên. 

- Vâng, tất nhiên. 

- Chị đưa mắt nhìn cậu. 

- Đừng lo. Cô không bỏ mặc công ty đâu. - Chị lấy từ xắc ra một 
phong bì lớn. 

- Đây là tất cả những gì phải làm trong tuần tới. Cô đã ngồi suốt 
đêm để soạn ra đấy. Tom không đáp lại nụ cười của chị. 

- Cháu sợ rằng những kế hoạch đó đã không thích hợp nữa. 

- Cậu nói khẽ. 

- Sáng nay cháu nghe người ra kháo nhau Sanders đã kiếm đủ số 
tín phiếu cổ phần để vào Hội đồng quản trị công ty rồi. Stephany 
tái mặt. 

- Không nhẽ... không thể có chuyện như thế được. Chắc là hắn nói 
phét đấy.Bill xuất hiện trước cánh cửa. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 43 


Mười giờ, Stephany còn chưa định thần lại được sau những 
điều xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua. Chị cho 
xe chạy hết phố Bent-Street, rẽ trái sang phố Mackisri về phía 
“Tara”. Chị buồn bã nhìn đồng hồ: thế là Dan sẽ bay không có chị. 
Và anh ấy sẽ chẳng bao giờ biết là chị đã quyết định bay cùng và 
có lẽ giờ đây họ đã ngồi cạnh nhau nếu phút cuối chị không bị 
choáng vì thắng lợi bất ngờ của Jake. Nếu thay vì đến “Tara” để 
lo việc, chị cho xe chạy thẳng ra sân bay thì sao nhỉ? Nếu vậy, khi 
trở về từ đảo Orphey, mình sẽ thấy mình không những đã thua 
cuộc mà còn mất cả hãng nữa - Chị buồn rầu nghĩ - Có lẽ mọi thứ 
còn đang ở phía trước. Quỷ thật, mình biết làm gì đây nhỉ? Chị sờ 
nút radio vặn khẽ để dứt mình khỏi những ý nghĩ nặng nề. Tiếng 
phát thanh viên vang lên: “... được chờ đợi trong khoảng hai tuần 
tới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc tranh giành quyền lực ở cấp 
lãnh đạo cao nhất của tổ hợp công nghiệp khổng lồ “Harper 
Mining” có thể chuyển thành cuộc giáp lá cà. Trong cuộc đấu tranh 
giành chỗ trong hội đồng quản trị, hôm nay Jake Sanders đã giành 
được thắng lợi, mua đủ số cổ phiếu cần thiết. Theo những thông 
tin mà chúng tôi có được, Sanders quyết tâm giành vai trò chủ 
đạo trong hãng “Harper”. Những cổ động đông đảo của hãng 
có lẽ đang đặt câu hỏi: Liệu ban lãnh đạo đang choáng váng của 
hãng có khả năng đánh bật được những đòn tiến công của 
Sanders hay không. Trong giới kinh doanh có quan điểm cho rằng, 
mặc dù cho những điểm yếu về cá tính và một số sai lầm trong 
hành động, nhưng những hoạt động đầy tự tin của Sanders nhằm 
giành quyền trong hãng có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp 
huy hoàng của chủ tịch hãng - bà Stephany Harper”.“Và cho cả 
cuộc hôn nhân của bà ta nữa” 

- Stephany nghĩ..Tại “Tara”, 
Sara đang nóng lòng chờ Stephany tới để thảo luận về những mốt 


mới cho mùa xuân tới. Stephany không muốn làm Sara cụt 
hứng. Thời gian cuối đây cô bé đổ không ít công sức cho những 
mốt mới. Buổi tối, vào giờ ăn, Stephany có đủ thời gian để thông 
báo cho cô những tin tức không hay. Chị cố gắng tập trung toàn bộ 
sự chú ý vào những gì Sara nói. 

- Những mốt này dành cho những phụ nữ trẻ, lứa tuổi từ mười 
chín đến hai mươi lăm - những người thuộc giới kinh doanh... 

- Dĩ nhiên là những mốt rất có triển vọng. 

- Đẹp tuyệt vời, phải không mẹ? Con phát hiện người mẫu này tại 
một cuộc vui của đám thanh niên. Joanna thích cô ta đến nỗi 
khuyên con nên thử mời cô ta làm mẫu. 

- GhỈ có điều màu sắc... - Stephany buồn bã nhìn những gam màu 
xám, nâu và đen không chút sắc vui. 

- Kìa mẹ, đây là mốt dành cho những phụ nữ đi làm việc kia mà. 
Họ không thể trưng những màu hồng hoặc đỏ thắm ra tại các cuộc 
họp được 

- Sara bật cười vui vẻ.Họ không nhận thấy Jake lẳng lặng bước 
vào phòng. Stephany lạnh người. 

- Ngài Sanders. Ngài cần gì chăng? 

- Chẳng lẽ tôi, một thành viên hội đồng quản trị của 
“Harper Mining” lại cứ nhất thiết phải có một cái “cớ” nào 
đó để ghé vào một trong những chi nhánh của nó? 

- Một thành viên hội đồng quản trị? - Sara kinh ngạc hỏi lại. 

- Đây là Sara, con gái tôi, - Stephany giới thiệu. 

- Vậy đây chính là nơi đã bắt đầu sự nghiệp người mẫu huy hoàng 
của bà, của Tara Wells tuyệt vời? 

- Ngài Sanders, tôi và con gái tôi đang có một cuộc trao đổi quan 
trọng... 

- Tôi không làm phiền các vị lâu đâu. Tôi chỉ rẽ qua để 
mời bà cùng ăn tối với tôi hôm nay. Trong khoảnh khắc, Stephany 
không biết nói gì. 

- Tôi lấy làm hoài nghi là liệu có khi nào đó tôi lại đói và cô đơn 
đến mức phải nhận lời mời của ông. 

- Thậm chí ngay cả khi tôi sẽ nói cho bà hay tôi kiếm đâu ra số cổ 
phiếu mà tôi bị thiếu? Stephany cảnh giác. 

- Ông?... 

- Như vậy là tối hôm nay nhé? Ở khách sạn tôi trọ, vào lúc tám 
giờ. Nói xong y bỏ đi.Sara nhìn mẹ bằng đôi mắt đầy lo âu. 

- Mẹ, mẹ không định ăn tối với ông ta chứ? 

- Mẹ không biết. Ông ta đã mua được đủ số cổ phiếu cần thiết, và 


mẹ sẽ hy sinh nhiều thứ để biết kẻ đã phản bội chúng ta. Mẹ muốn 
băm vằm cái bộ mặt đáng ghét của ông ta ra quá. - Chị cảm thấy 
mặt mình đỏ lên. 

- Thế còn dượng Dan thì sao? - Sara hồi rất khẽ 

- Dượng ấy đang đau khổ chờ đợi mẹ ở đảo Orphey. Con nghĩ là 
mẹ lên ngay chuyến bay đầu tiên và bay tới chỗ dượng ấy. 

- Ôi Sara... Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Nghe mẹ đây, mẹ 
không muốn nói đến chuyện ấy nữa. Chúng ta quay lại với 
những mốt mùa xuân nhé? Sắp kết thúc cái ngày mà chị cảm thấy 
đài và nặng nề nhất trong đời chị. Stephany quay về Eden, lòng 
vẫn không biết nên xử sự thế nào với lời mời của Jake. “Hay là 
cũng nên biết rõ anh ta một chút một khi đã buộc phải làm việc 
với nhau! Stephany Harper, cô chỉ muốn ngồi trong ánh nến cùng 
với con người đã không giẫu sự ngưỡng mộ đối với cô, làm cô 
thấy lòng tự ái của mình được thoả mãn và cảm thấy 

mình là một người đàn bà?” Xe của Dennis đỗ ở khoảng sân trước 
cửa. 

- Dennis! - Chị bước vào nhà và gọi. 

- Con đây. Dennis ngồi trong phòng khách đang giở xem những tờ 
báo mới.Tất cả chúng đều được giở ra ở trong có in những tin kinh 
doanh. Một cái tít lập tức đập vào mắt chị: “Sanders đã chui được 
vào hãng và trở thành bạn đồng đội của gia đình Harper”. Chị lảo 
đảo.- Con rót cho mẹ chút gì uống nhé? 

- Whisky - Stephany buông mình xuống đi văng. 

- Dan đã đi rồi - Bất ngờ với chính mình, chị thốt ra những lời đó. 
- Đi đâu? 

- Đến đảo Orphey. Dượng ấy muốn mẹ đi cùng. 

- Vậy sao mẹ không đi? 

Stephany khoan khoái uống một ngụm. Chị hất đầu về phía mấy tờ 
báo. 

- Những cái này ập xuống đầu khi mẹ đang trên đường ra sân bay. 
Mẹ không thể buộc mình dứt khỏi công việc được. Còn giờ đây, 
mẹ thấy đằng nào cũng vậy. 

- Vậy thì tại sao mẹ không bay đến chỗ dượng Dan đi? 

- Chậm quá rồi. - Chị bỗng cảm thấy vô cùng mệt mồi 

- Lễ ra mẹ phải đi từ sáng nay. Dan đã cho mẹ hiếu rõ là như vậy. 
Nhưng như thế có nghĩa là mẹ bỏ chạy và dâng “Harper Mining” 
cho Jake. 

- Mẹ nghĩ không đúng. Đó không phải là chạy trốn. Trong tuần tới, 
sẽ chẳng có việc gì đáng kể xảy ra đâu. Chuyện lộn xộn về cổ 


phiếu đã chấm dứt rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là quan hệ 
giữa mẹ và dượng Dan. 

- Tất cả có thể kết thúc bằng việc mẹ mất cả dượng ấy lẫn hãng. 

- Mẹ sẽ không mất dượng Dan nếu ngay bây giờ mẹ đến với dượng 
ấy. 

- Dennis... - Stephany ngập ngừng. 

- Mẹ đừng để phí thời gian nữa. Mẹ đi thu xếp hành lý đi, con sẽ 
chở mẹ ra sân bay. Rina Macmaster hiếm khi tới trụ sở “Harper 
Mining”. Đó là lãnh địa của Bill, và bà không muốn can thiệp vào 
công việc của ông, cũng giống như không muốn cho ông can thiệp 
vào công việc bếp núc của bà. Nhưng từ cái ngày không may ấy, 
khi Sanders lọt được vào hãng, Bill ngày càng về muộn hơn và 
Rina cảm thấy không thể chấp nhận điều đó được. Bà thấy ông 
đang cau có cúi mình trên bảng điều khiển máy tính. Mặt ông xám 
lại vì mệt mỏi. Bà chú ý bàn tay ông khẽ xoa xoa ngực trái, điều 
mà ông hay làm trong thời gian cuối đây. 

- Anh xong việc chưa? - Bà hỏi. 

Bill ngẩng nhìn. Mặt ông dịu lại. 

- Gần xong rồi. 

- Trông anh mệt mỏi lắm 

- Anh chẳng sao đâu.Bà cố gắng tìm một lối tiếp cận khác. 

- Hôm nay bác sĩ Anderson gọi điện đến hỏi tuần sau anh có chơi 
gôn cùng với ông ấy không.Ông nhìn bà tinh quái: 

- Thế không phải là tự em gọi điện cho ông ấy à? 

- Em rất lo cho sức khoẻ của anh. 

- Em yên tâm đi, Rina, anh chẳng sao hết.Rồi ông chuyển phắt sang 
chuyện khác: 

- Sáng hôm nay anh đã cố gắng nói chuyện với Tom về Sara. 

- Nó nói sao? 

- Chẳng sao cả. Nó trắng trợn khuyên anh nên chú tâm vào công 
việc của mình. Nhưng nó cũng thú thật là nó và Sara ngày càng 
gặp nhau thường xuyên hơn. Mà tối nay chúng cũng hẹn nhau 

- Ông ngừng một lát rồi khó nhọc nói tiếp: 

- Chúng ta không còn cách nào khác đâu Rina ạ. 

- Chúng không còn là trẻ con nữa, mà thời buổi bây giờ... 

- Khi nào thì chuyện đó sẽ dẫn đến việc chúng ăn nằm với nhau? 

- Thôi, anh hãy nói đi, làm thế nào ngăn chặn được việc đó?Bất 
chấp những ưu điểm của thân thể Jilly, chẳng phải bao giờ Jake 
cũng thích gặp cô ả. Y cố ý hạn chế số lần gặp và thời gian họ ở 
cùng nhau. Y không muốn ả hiểu lầm rằng quan hệ giữa họ là một 


cái gì đó nghiêm túc hơn là một cuộc giải trí. Y khuyến khích ả lấy 
Philip để bằng cách đó tách ra xa mình một chút. Tuy nhiên, phải 
công nhận một điều là ä tỏ ra rất có ích cho y. Bởi vậy Jake 
nóng lòng chờ đợi ä trở về sau chuyến du lịch trăng mật. Đang 
là thời điểm quyết định đối với Jake, anh ta càng có nhiều thông 
tin càng tốt. 

- Em không nghĩ là em có những thông tin chấn động cho anh - ả 
nói ngay khi họ gặp lại - Người ở đây là anh, chứ không phải em, 
chắc anh đã biết câu chuyện buồn thảm về việc Dan bỏ Stephany 
và chị ta vội vã chạy theo ông lên miền bắc để cứu vãn mối quan 
hệ rệu rã của họ. 

- Dan thật là một người may mắn. 

- Jake nói vẻ đùa cợt nhưng sau vẻ đùa ấy có thể thấy sự nghiêm 
túc. 

Jilly bực tức. 

- Chẳng hiểu sao mọi người cứ cho chị ta là quyến rũ. Em 
thật không hiểu họ thấy cái gì trong chị ta! 

- Gó thể chỉ những người đàn ông mới thấy được những cái đó!... 
- Vậy anh hãy giải thích cho em đi? 

- Stephany Harper có phong cách, sự duyên dáng và trí 
thông minh. Nhưng cái chủ yếu là cô ta thu hút mọi người bằng 
cái về khó hiểu của mình. Jilly cười cay độc. 

- Chị ta?- Đó là cứ tưởng thế thôi. Chị ta có gì mà khó hiểu. Hồi 
còn nhỏ, chị ta ngu ngốc đến nỗi anh không tưởng tượng 
nổi đâu. Chỉ cần ngoắt một ngón tay là xong. Mười bẩy tuổi 
chị ta đã mang ba lô. 

Anh chưa biết à? 

- Mang ba lô? Anh không quen với những tiếng lóng dễ thương của 
em 

- Nghĩa là có chửa. Anh hiểu chưa? 

- Thế à? 

- Jake khéo léo giấu sự kinh ngạc của mình. 

- Vâng, 

- Jilly thao thao - Để xong một cái là lão già bắt chị ta đi châu Âu. 
Sau đó một hai tháng, lão cho cả em đi nữa, để chị ta khỏi buồn. 
Chúng em đã đi một chuyến thú vị: London, Paris, Venice.Ả đưa 
mắt mơ màng nhìn ra xa. 

- Thế còn đứa con? - Jake nhắc. 

- À, thằng nhỏ bị chết. 

- Chuyện lâu quá rồi, Jilly. Nó chẳng làm thay đổi ấn 


tượng mà ngày nay Stephany gây được với mọi người đâu.- Vâng, 
chẳng ai biết chuyện đó cả. Lão già Max rất có uy lực và lại không 
tiếc tiền để giấu ỉm mọi chuyện. Khi đó, chị ta còn chưa nổi tiếng 
và giàu có, “nhà kinh doanh nữ số một của nước Úc” như bây 
giờ.“Nhưng giờ đây chị ta đã trở thành người như vậy!” - Trong 
đầu Jilly nảy ra một ý thú vị. Tại sao trước kia ả lại không nghĩ ra 
nhỉ? Nếu ẳ khui ra vụ xì-căng-đan này, thanh danh của Stephany sẽ 
tan thành tro bụi. 

- Anh quan tâm đến hiện tại hơn là quá khứ- Jake nói - 
Thiếu Stephany, hãng này giống một con gà không óc. Vì anh có 
cảm giác là anh sẽ lợi dụng được tình huống đó.- Và đến cuối tuần 
sẽ trở thành chủ tịch hãng phải không? Mắt Jilly cháy lên. 

- Anh đã nói chuyện riêng với một số thành viên trong hội đồng 
quản trị. Chẳng khó nhọc gì lắm anh đã mở mắt cho họ thấy 
những món hời vào việc, họ sẽ bỏ phiếu cho anh. 

- Chuyện đó sẽ chóng đến chứ? - Jilly nóng ruột muốn chứng kiến 
sự sụp đổ của Stephany đến nỗi mất cả bình tĩnh. 

- Khoảng hai ngày nữa anh sẽ đưa ý kiến không tín nhiệm 
Stephany ra trước cuộc họp của hội đồng quản trị.- Thế thì tuyệt 
quát! 

— Môi Jilly hé ra một cách đều giả. - Rõ ràng là anh đã không bỏ 
phí thời gian trong lúc vắng em. Nào, cậu bé thông minh của chúng 
ta đâu rồi. Lại đây và cho phép em... chúc mừng anh đi. Ả chậm 
rãi cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi. Hơi thở ả mau hơn, Jake 
cảm thấy mùi của cơn hưng phấn của ả. 

- Không phải lúc này Jilly, - Jake nói, cố gắng giấu sự tởm lợm. 

- Em cũng biết là anh còn phải đi làm rồi đấy. Hơn nữa, hôm nay 
anh đau đầu lắm. 


Ngay cả trước đây, Cassy đã thấy lương tâm cắn rứt khi tiết lộ 
cho Jake những thông tin về công việc của “Harper Mining”, 
nhưng cảm giác đó không thể so sánh với sự giày vò mà cô phải 
chịu từ khi yêu Dennis. Bởi thế, sự phẳn bội cuối cùng mà Jake 
buộc cô làm, làm cô cảm thấy mình xấu xa gấp nghìn lần so với 
những tội lỗi trước kia. Cô cảm thấy buồn nôn và buổi sáng hôm 
sau, cô phải lấy nghị lực buộc mình bắt tay vào công việc. Từng 
giây từng phút cô lo sự phản bội của mình sẽ bị phát giác. Sau 
hôm cơn sốt cổ phiếu dịu xuống, cô nhẹ cả người khi thấy Tom 
đang đợi cô ở văn phòng. 

- Cô có dành được chút thời gian cho tôi kiểm tra lại danh sách cổ 


phiếu không? - Tom nói ngay.- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Một 
phần thông tin về chuyển nhượng cổ phiếu bị mất. 

- Vâng có thể thế lắm. — Cassy lưỡng lự nói - Ngày hôm qua, cả 
một mảng bị mất và chúng ta mất một số thông tin về các 
vụ chuyển nhượng của ngày trước đó. Tom bật chửi: 

- Những cái máy tính chết tiệt! Và lại xảy ra đúng vào ngày sóng 
gió nhất của hãng mới khỉ chứ! 

- Anh suy nghĩ. 

- Thôi được, bây giờ thế này nhé. Chúng ta cần phải khôi 
phục lại toàn bộ số thông tin đó từ những dữ kiện còn có. 
Thông tin về chuyển nhượng cổ phiếu phải được nạp vào ở đâu 
đó. Tôi sẽ tìm ra chúng!Cassy cố gắng giấu nỗi sợ hãi: 

- Ồ, Tom, nhưng việc đó sẽ chiếm mất của anh nhiều thời gian lắm 
đấy. 

- Tôi không bận tâm đến điều đó, Cassy ạ 

— Tom sầm mặt nói 

- Tôi nhất quyết phải làm sáng tỏ Sanders cóp được mấy phần 
trăm đó ở đâu. Cassy lại thấy một tia hy vọng le lói. - Giao việc đó 
cho tôi đi Tom. Nó không đáng để anh phí hoài thời gian như thế. 
- Gô làm việc đó nhé? - Tom đồng ý ngay - tôi sẽ chuyển cho cô tất 
cả các thông số về các vụ chuyển nhượng cổ phiếu. Nhưng cô phải 
giữ gìn cho cẩn thận. Đó là những chứng lý không thể phủ nhận 
cuối cùng mà chúng ta có.Nhận được giấy tờ, Cassy quả đã cực kỳ 
cẩn thận đặc biệt với một số chứng - giấy chuyển nhượng cổ 
phiếu của bà Stuart cho ông Sanders. 

Nó được bí mật chuyển từ cặp tài liệu sang túi áo vét của Cassy. 
Cho đến cuối cùng, cô không cởi chiếc áo ấy ra nữa. Tom vừa kịp 
quay về phòng đã được bố báo cho một tin choáng người mới. 
Tin này làm anh quên bằng mối quan tâm đến những cổ 
phiếu. 

- Sanders vừa viết giấy thông báo về ý định của hắn triệu tập một 
cuộc họp bất thường của hội đồng quản trị trong vòng hai mươi 
bốn giờ tới. Hắn định đưa ra vấn đề không tín nhiệm chủ tịch của 
hãng. Đối với Dan và Stephany cuộc sống trên đảo Orphey trôi đi 
trong màn khói lung linh của hạnh phúc vừa tìm lại được. Họ lại 
say sưa và dịu dàng làm tình với nhau, lại nướng cá dưới ánh 
trăng trên bãi biển phản chiếu ánh bạc lấp lánh. Họ khoác tay 
nhau đi dạo hàng tiếng đồng hồ dọc theo bờ biển. Họ nói chuyện 
hầu như không ngớt miệng, tự nhận lỗi của mình trong sự việc đã 
làm cho họ suýt xa nhau. 


- Em này, cái tay Jake Sanders ấy lôi cuốn em thật sự à?- Vâng, 
nhưng chuyện chỉ có vậy thôi, Dan. Làm sao em yêu loại người ích 
kỷ độc ác ấy được. 

- Ơn trời! 

- Chẳng lẽ anh lại nghĩ là em đã nằm vào giường với hắn? 

- Nhiều người đàn bà khác làm như vậy. 

- Em không phải là “nhiều người đàn bà”- Stephany bác lại- Em là 
em. 

- Anh hơi nghi ngờ em đấy.Họ nằm trên một chiếc giường rộng 
trong ngôi nhà nghỉ xây giữa những cây cọ. Dan với tay lấy cốc 
nước chanh đặt trên chiếc tủ com-mốt, lòng hơi lo buồn. 

- Chẳng lẽ anh lại không tin em?- Stephany nhẹ nhàng hỏi. Chị 
muốn tiếp tục câu chuyện. 

- Ừ, nhưng... 

- Anh cứ nói đi. Ông lưỡng lự. 

- Điều này có về như là phi lý, nhất là anh lại hoàn toàn 
không quen biết hắn, và cũng không hiểu tại sao trong anh 
lại xuất hiện cảm giác ấy, nhưng Sanders cứ theo như những gì 
anh thấy và nghe thì hắn có cái gì đó làm anh nhớ lại Greg 
Marsdan. 


Stephany lặng người “Greg Marsdan. Chồng tôi. Tình yêu và cái 
chết của tôi. Con người đã lấy tôi vì tiền và suýt nữa đưa tôi xuống 
mồ... Đúng Dan có lý. Có cái gì đó trong ánh mắt chăm chăm, khi 
vui, khi ác độc ấy, trong đường nét đẹp đẽ của cái môi trên và hai 
bàn tay mạnh mẽ nhưng thanh tú ấy. Và Greg cũng thích những trò 
chơi hiểm độc như vậy đối với phụ nữ...” Chị rùng mình. 

- Dan, em hy vọng anh không nghĩ là điều đó hấp dẫn em chứ? 

- Nhưng em đã từng có thời yêu Greg Marsdan. 

- Đó là quá khứ. Chúng ta cần phải nghĩ về tương lai. Theo như em 
hiểu thì đối với quan hệ của chúng ta hãng “Harper Mining” là mối 
đe doạ nguy hiểm hơn bất cứ người đàn ông nào. 

- Đồng ý. Nhưng anh biết làm gì với cái hãng liên quốc gia ấy?- 
Anh chẳng phải làm gì cả. Chúng ta cần một giải pháp nhượng bộ. 
- Em muốn nhượng bộ? - Dan chống khuỷu tay lên gối, cúi trên 
người chị. Đôi mắt nâu của ông nhìn chị chăm chú. 

- Em còn chưa dứt khoát là mình muốn gì, nhưng hiểu rằng 
anh phải là một phần, một phần rất đáng kể của nó. Và chúng ta 
cần phải suy nghĩ cùng nhau xem làm điều đó thế nào cho tốt hơn. 
- Ö, nếu anh có chỗ trong những kế hoạch của em thì anh nghĩ là 


mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi- Dan mừng rỡ 

- Nhưng chúng ta đừng vội. Hãy tiến tới đó từng bước một, đều 
đặn hàng ngày 

- Ông mở hai vạt áo choàng và nhẹ nhàng lướt tay trên mình chị. 
- Chẳng hạn thế này này, được không? Đúng lúc đó một hồi 
chuông điện thoại vang lên gay gắt, Stephany choài người ra, vừa 
cười vừa vồ lấy ống nghe. 

- Alô! Tôi đã nói với bà là đừng nối máy kia mà.Giọng nói của 
người trực tổng đài lộ rõ sự bất bình: 

- Tôi không muốn làm phiền bà, thưa bà Marshall, nhưng con trai 
bà cứ khăng khăng anh ta nói có chuyện rất quan trọng.- Vậy cho 
tôi nói chuyện với nó. 

- Mẹ đấy ạ? - Tiếng Dennis rất nhỏ - Con xin lỗi là phải làm phiền 
mẹ —- Giọng Demnis mất, rồi lại nghe được. 

- ...Những vấn đề mới: Sanders triệu tập hội đồng quản trị. 
Hình như hắn đã tranh thủ được sự ủng hộ. Hắn đã mua chuộc 
được một số người... 

- Giọng nói lại mất. - Dennis, nói to lên nào! 

- Stephany tuyệt vọng hét vào ống nói 

- Gon muốn nói là hắn muốn nhảy vào ghế chủ tịch à? 

- Vâng mẹ, mọi chuyện sẽ kết thúc đúng như vậy. 

- Khi nào thì cuộc họp bắt đầu? 

- Khoảng một giờ nữa. 

- Được, con làm thế này nhé —- Chị nói kiên quyết - Chuyển trung 
tâm liên lạc vào phòng họp. Mẹ sẽ đích thân điều khiển cuộc họp 
từ đây. 

- Vâng. 

- Chị nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của Dennis. 

- Mẹ. Bill muốn nói chuyện với mẹ một chút, chú ấy... Liên lạc bị 
đứt. Stephany ấn nút máy liên tục một cách vô ích. Chị vội bật 
khỏi giường, lao tới toà nhà chính của khu nghỉ mát. Chị 
thấy người trực tổng đài đang lúng túng với chiếc ống nghe trên 
tay 

.- Tôi rất tiếc, thưa bà Marshall, nhưng có lẽ liên lạc với đất liền bị 
đứt rồi. Đáng tiếc là điều đó xảy ra khá thường xuyên. Nhưng 
không sao, khoảng một hai tiếng đồng hồ nữa người ta sẽ khôi 
phục lại. 

- Một, hai tiếng đồng hồ nữa cơ à? Tôi không còn thời gian nữa! 
Hòn đảo nào gần nhất?Người phụ nữ lập tức hiểu ra. 

- Nếu đi xuồng thì mất không đến nửa tiếng đồng hồ. Bà có thể lấy 


chiếc xuồng máy của chúng tôi, một khi có việc gấp như vậy.- Rất 
gấp. Cảm ơn bà.Mấy phút sau, Stephany và Dan đã chạy ra bến. 

- Chúng ta sẽ kịp, em yêu ạ! 

- Dan cố động viên chỉ. 


Họ cùng đứng trên mũi chiếc xuồng máy rạch sóng lao đi trên 
biển. Mối nguy hiểm dường như làm họ xích lại gần nhau nữa, 
Stephany cầm lẫy tay Dan 
.. Bây giờ dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, em muốn để 
anh biết rằng em yêu anh. Đối với em anh là người tốt nhất, mãi 
mãi như vậy. 

- Và em với anh cũng vậy - Dan nói và cúi xuống hôn chị. 

Không ai trong họ nhìn thấy một thân gỗ trôi bập bềnh trên sóng 
đúng hướng chiếc xuồng máy đang lao tới. Đâm vào nó với 
tốc độ rất cao, chiếc xuồng tung lên không trung và vỡ tan ra từng 
mảnh. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 44 


Dennis tức giận ném ống nghe xuống. 

- Thật không thể tưởng tượng nổi! 

- Anh giận dữ nói 

- Họ bảo liên lạc với đảo Orphey mất rồi. 

Đứng cạnh bàn, Cassy và Tom đưa mắt hoảng sợ nhìn nhau. 

- Trời ơi! Sao chuyện đó lại xẩy ra đúng vào lúc này! - Bill kêu lên. 
- Chẳng lẽ chỉ có một tuyến điện thoại liên lạc với đảo hay sao? — 
Tom hỏi. 

- Người trực điện thoại nói trạm điện thoại gần nhất nằm trên một 
hòn đảo cách Orphey vài dặm. Không khí nặng nề trùm xuống. 
Bill nhìn chiếc ghế chủ tịch bỏ trống. Một cảm giác cùng quẫn 
dâng lên trong ông. 

- Ghúng ta chỉ còn biết hy vọng là Stephany tới được trạm 
điện thoại đó. 

- Nhưng cần phải xử sự thế nào với Sanders đây? - Dennis lo lắng 
nhìn đồng hồ 

- Không đến mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. - Chúng ta 
phải dùng kế hoãn binh, cần phải kéo dài thời gian không 
cho Sanders đưa ra đề nghị khốn nạn của hắn - Bill ấn nút điện 
thoại nói với người trực tổng đài - Luôn để tuyến này sẵn sàng, 
khi nào bà Harper gọi thì nối máy ngay cho tôi, rõ chưa? Mấy 
phút sau, nhìn những người bước vào phòng họp Dennis cảm thấy 
hy vọng yếu ớt rằng Bill có thể cứu vãn được tình thế hoàn toàn 
tiêu tan. Jake đã chuẩn bị rất kỹ và trong số những người đến dự 
họp cảm thấy rất rõ sự tan rã. Để xây dựng một tập thể lãnh đạo 
thống nhất và đoàn kết, Stephany luôn cố gắng hạn chế số thành 
viên của hội đồng quản trị. Dennis chăm chú nhìn những người 
bước vào sau ngài Donald Bruce - thành viên cao tuổi nhất của hội 
đồng và là một nhân vật rất được kính trọng trong thành phố, 
Suini, Karmaicee, Johneson, Mattias... ai trong họ sẽ chống lại 


Stephany? Nghe đồn Jake đã mời riêng từng người đi ăn để mua 
chuộc họ. Dường như mỗi người trong họ đều rơi vào vòng ảnh 
hưởng của Jake. Nếu trước đây đến họp, họ vồn vã và bắt tay 
nhau thì giờ đây họ vội vã ngồi chỗ của mình, cố không nhìn vào 
mắt nhau. 


Nhìn Tom, Dennis hiểu anh ta cũng cùng tâm trạng với mình. Sau 
khi nói điều gì đó với Bill, Tom làm một cử chỉ động viên Dennis 
rồi bước ra khỏi phòng. Lần đầu tiên đẹp bỏ được sự ghen tức, 
Dennis chân thành tiếc rằng chàng trai mắt xanh ấy không phải là 
thành viên hội đồng quản trị. Giờ đây họ cần càng nhiều đồng 
minh càng tốt. Jake xuất hiện giống như một diễn viên đầu trò. 

- Sao, chẳng lẽ hôm nay bà Harper lại không có mặt cùng chúng ta? 
- Anh ta nói với vẻ kinh ngạc vờ vĩnh. 

- Bà ấy không có mặt trực tiếp, nhưng sẽ tham dự cuộc họp qua 
điện thoại - Bill trả lời. 

- Vậy thì bà ấy thật rộng lòng! - Jake nói với vẻ châm biếm. 

Jake đi quanh bàn dường như tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi dừng 
lại chiếc ghế chủ tịch. Dennis đứng bật dậy: 

- Không lẽ ông định chiếm chiếc ghế ấy? 

Jake nhướng mày. 

- Tuyệt đối không. Tôi chỉ muốn mời ngài Donald Bruce ngồi vào 
chỗ này thôi. 

- Tôi nhất trí - Bill nói. 

Ngồi cho thoải mái xong, Bruce mở đầu phiên họp. 

- Thưa các ngài, theo như tôi hiểu, chương trình nghị sự của chúng 
ta hôm nay chỉ có một vấn đề. Ngài Sanders, ngài đã triệu tập cuộc 
họp khẩn cấp này, vậy ngài có thể giải thích lý do được không? 

- Cảm ơn ngài Donald. Mọi chuyện rất đơn giản. Tôi đề nghị bỏ 
phiếu không tín nhiệm bà Stephany Harper, chủ tịch của 
hãng.Không một ai động đậy.Bruce thở dài: 

- Ngài chắc cũng hiểu là nếu đề nghị của ngài được thông qua thì 
sẽ lập tức nảy sinh vấn đề bầu chủ tịch mới của hãng.Câu nói này 
chỉ là thủ tục, Dennis không kìm được nữa: 

- Ông ta đã xếp đặt tất cả. Các ngài nghĩ, ông ta định bầu ai vào 
ghế chủ tịch? 

- Dennis - Bill cau mặt nghiêm khắc nhìn anh - Đó là vấn đề 
không đơn giản, là một bước rất quan trọng. Trước khi quyết định 
nó, tôi muốn báo cáo ngắn gọn tình hình công việc trong hãng và 
thay mặt bà Harper nói vài lời. Một vài lời... 


Sau mười phút, ngay cả Dennis cũng không làm bộ lắng nghe 
những lời tràng giang đại hải mà Bill tuôn ra nhằm kéo dài thời 
gian nữa. Dennis không rời mắt khỏi mấy chiếc máy điện thoại 
câm lặng. 

“Réo chuông đi chứ. Réo đi... tại sao lại im lặng?”. 


Giọng nói đều của Bill vọng đến tai anh: - Những thất bại trong 
vài tuần cuối đây không gây nhiều thiệt hại cho hãng... Sau tai 
nạn, chủ tịch hãng đã bình phục hoàn toàn và đã trở lại làm việc... 
Không nghỉ ngờ gì nữa, hãng phải ghi nhận công sức của Stephany 
Harper... “Nào, đổ chuông đi chứ, đổ chuông đi!” Giọng nói thô lỗ 
của Jake bỗng cắt ngang bài diễn văn buồn tẻ của BiII. 

- Theo tôi, chúng ta nghe thế là quá đủ rồi. Có lẽ chúng ta nên 
chuyển qua phần biểu quyết chăng? Bruce lưỡng lự đưa tay vuốt 
mớ tóc thưa của mình. 

- Đây là vấn đề nghiêm túc, chưa từng xẩy ra trong lịch sử hãng, 
ngài Sanders ạ. Bởi thế, trước khi biểu quyết tôi muốn ngài trình 
bày những cơ sở để đưa ra đề nghị đó. 

- Rất sẵn lòng - Jake đưa mắt lướt qua những người có mặt với nụ 
cười tự tin trên môi 

- Chắc các ngài cũng đồng ý là lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại 
của mình, hãng đã rơi vào một tình trạng nặng nề.- Nhờ những cố 
gắng của ông? 

- Demnis bật ra.- Xin phép không đồng ý với anh. 

- Cuộc khủng hoảng này là kết quả của những sai lầm và những 
hành động khó hiểu của chủ tịch hãng. Thử hỏi bà ta đang ở đâu 
trong thời điểm này. 

- Tôi đã chuyển lời xin lỗi của bà ấy, - Bill nói. 

- Chẳng hợp lý tí nào cả. Theo như tôi biết, đã gần một tuần nay 
bà ta đang nhởn nhơ nghỉ ở một hòn đảo giữa biển khơi và không 
hề bận tâm đến công việc của hãng. 

- Chúng tôi đang đợi điện thoại của bà ấy - Bill cố kháng cự. 

- Vậy cơ? Chúng ta đều biết là liên lạc với nơi xa xôi đó khó đến 
như thế nào. Người ta nói với tôi rằng bà Harper đã dùng máy bay 
của hãng để bay tới Townswill, rồi từ đó bay tiếp bằng thủy phi 
cơ. Một trò giải trí đắt tiền, đúng không nào? Tôi rất muốn biết bà 
ấy sẽ giải thích thế nào việc tuỳ tiện dùng các phương tiện của 
hãng để thoả mãn những ý thích kỳ quặc của mình.“Tuyệt vọng 
rồi - Dennis nghĩ - Sanders tận dụng mọi thứ để bôi nhọ 


Stephany”. 

- Tôi yêu cầu phải thông qua đề nghị về việc không tín nhiệm chủ 
tịch hãng. 

- Trong giọng nói bình thản của Jake ẩn giấu sự hồi hộp.Trong 
phòng lặng phắc. 

- Nếu không có ai ủng hộ đề nghị này, nó sẽ bị gạt bỏ - Ngài 
Donald nói. 

- Tôi ủng hộ .“Suini! 

BilIl khinh miệt nhìn bộ mặt đỏ gay của kể ngồi cạnh ông - Như 
vậy hắn đã đớp lấy miếng mồi của Jake. Nhưng còn kẻ nào nữa 
đây?”. 

- Pit, Gevin, Jim...- Ông nói với chút hy vọng cuối cùng - Các anh 
nghe kỹ đi, thiếu Stephany hãng sẽ không thể nào tồn tài được. 
Stephany luôn cố gắng để hãng chúng ta giữ vị trí chủ đạo trên 
thương trường. Thật không tin nổi là có kẻ nào đó lại trả ơn cho 
cô ấy bằng sự phản bội. 

- Ô, đây đâu phải là lúc kể ra những quan hệ cá nhân - Jake nói về 
hạ cố 

- Nhưng hội đồng không thể cho phép mình nhắm mắt làm ngơ 
trước những kết quả tầm thường trong hoạt động của bà Stephany 
Harper với vai trò chủ tịch hãng. Chúng ta chuyển sang biểu quyết 
thôi chứ ngài Donald. 

- Thôi được 

- Donald sầm mặt nói - Tôi đề nghị các ngài biểu quyết. 


Ai ủng hộ...“Tám người tán thành, bảy người phản đối. Ơn trời, 
qua khỏi rồi - Dennis nhẹ cả người. - Ngài Bruce bao giờ cũng 
trung thực và ông ấy quý mến mẹ mình từ khi bà ấy còn cắp sách 
đi học. Nhất định ông ấy sẽ không bỏ phiếu cho đề nghị phản bội 
ấy. Khi đó sẽ có tám phiếu chống và đề nghị đó sẽ bị gạt bỏ”.Bruse 
giơ tay biểu quyết chống. Dennis như trút được khối đá đeo trên 
tim. 

- Xin lỗi ngài Donald, cho phép tôi được nêu một đính chính nhỏ — 
Jake mỉm cười thâm độc 

- Bởi ngài đang thực hiện chức năng Chủ tịch phiên họp nên ngài 
chỉ có quyền biểu quyết trong trường hợp hai bên ủng hộ và chống 
ngang phiếu nhau. Như vậy, đề nghị của tôi đã được thông qua với 
đa số phiếu 8/7. 

- Trong trường hợp đó...- Ngài Donald bắt đầu nói. 

- Trong trường hợp đó - Jake cướp lời, mắt anh ta cháy lên.- Chức 


chủ tịch coi như mặc nhiên được giải phóng. Và tôi muốn đề cử 
chính mình vào chức đó. 

- Tôi ủng hộ - Suini nói. 

BilIl ngồi cúi đầu, hai tay dán trên gối, với dáng về của một con 
người thất bại hoàn toàn. 

- Tôi đề cử mẹ tôi, Stephany Harper, 

- Denmnis nóng nảy nói. 

Bill nhìn anh, mệt mỏi lắc đầu. Jake nhe răng trong một nụ cười 
tàn nhẫn. 

- Dennis, là một thành viên hội đồng quản trị, làm sao anh lại 
không biết điều lệ của hãng? Nếu anh nhìn vào điều ba, chương 
mười bảy, anh sẽ thấy là không thể đề cử một người vắng mặt vào 
chức chủ tịch được. 

- Gòn ai ứng cử hoặc đề cử nữa không? 

— Ngài Donald tỏ rõ ý muốn kết thúc cho nhanh thủ tục chán ngắt 
này đi. 

- Không có ai? Vậy tôi xin tuyên bố ngài Sanders là chủ tịch của 
hãng “Harper Mining”, bởi ngài là ứng cử viên duy nhất. Bruce 
Donald nặng nề đứng dậy, nhường chiếc ghế chủ tịch cho Jake. 
Chủ tịch mới của “Harper Mining” đường bệ ngồi xuống, duỗi dài 
hai chân dưới chiếc bàn to. Anh ta nói: 

- Thưa các ngài, chúng ta bắt đầu thôi chứ? 

Trong cái ngày mà Jake hất được Stephany khỏi đỉnh cao 
của “Harper Mining”, Jilly tỉnh dậy với cảm giác sung sướng một 
cách vô sỉ. Tuy nhiên ả không lấy làm lạ khi trông thấy thoả 
mãn hoàn toàn. Dĩ nhiên là ả muốn thấy Stephany bị “gạt bỏ và 
đè bẹp” như ả từng nói với Jake. Ả hí hửng tưởng tượng cảnh 
Jake kể lại chiến thắng của mình và họ sẽ ăn mừng nó theo “lối 
riêng” của mình. Nhưng như thế hãy còn chưa đủ. Jilly căm thù 
Stephany từ bé, khi tất cả những gì mà ảẳ ao ước thì Stephany có 
đầy đủ, thậm chí vượt quá những ao ước đó. Càng lớn lên, sự căm 
tức của ả càng mạnh và đến một lúc, ả không đủ sức nén nó lại 
nữa. Đúng lúc đó Greg Marsdan xuất hiện. Y là người đàn ông duy 
nhất, ngoài Jake, thoả mãn được những thèm khát tình dục vô hạn 
độ và trí tưởng tượng phong phú của ả. Lễ ra y phải thuộc về ả 
mới đúng. Vậy mà Stephany lại vớ được Greg. Còn Greg, làm sao y 
lại dám phản bội ả để quay lại với Stephany? Khi Jilly lấy súng 
bắn Greg, ả hành động không những theo sự thôi thúc của lòng 
căm thù mà còn theo cái lôgich của một người tình ghen tuông: 
Nếu tôi không chiếm được thì cũng không ai chiếm được. Bảy năm 


tù tội sau đó chỉ làm tăng thêm lòng căm thù của ä đối với 
Stephany. Lòng căm thù đó trở thành thường trực, thành ý nghĩa 
cuộc đời ả. Và chỉ hy vọng ra tù để trả thù người đàn bà mà ả cho 
là nguyên nhân mọi sự bất hạnh của mình giúp ả chịu đựng được 
cái nhà tù địa ngục ấy. Sống giữa những người đàn bà dẫn vặt, 
đau đớn phát điên phát dại, Jilly bám chắc lấy mục đích bí mật 
của mình.Việc Stephany bị gạt khỏi chiếc ghế chủ tịch “Harper 
Mining” không hề làm giảm lòng căm thù của ä. Dĩ nhiên là Jilly 
sung sướng. Nhưng ả sẽ chưa yên lòng khi nào chưa bắt Stephany 
phải đau khổ như ả từng đau khổ. Hãng có ý nghĩa rất lớn đối với 
Stephany, nhưng nếu mất nó, Stephany vẫn còn Dan, còn con cái, 
còn tình yêu và sự kính trọng của những người chung quanh. 
“Làm thế nào để cướp của con mụ ấy cả những thứ kia nữa?” — 
Jilly nghĩ. Đi khổi Eden, Jilly tập trung đánh vào mặt công việc của 
Stephany, giúp Jake giành thắng lợi. Giờ ả đã đạt được điều đó. Đã 
đến lúc phải giáng đòn tiếp theo. Chỉ cần tìm được điểm yếu nhất 
của mụ ta. Ả nhìn đồng hồ: Lễ ra Olivia đã phải đến rồi: “Quỷ tha 
ma bắt nó ở đâu ấy nhỉ?” 


Vì nôn nóng, Jilly bắt đầu đi lại trong căn nhà. Thôi thì so với cái 
lỗ đã là nhà của ả bẩy năm trời - phòng giam số 139 - thì căn nhà 
này đã là một cung điện rồi. Nhưng nó chẳng là gì nếu đem so với 
căn nhà cổ kính đẹp tuyệt vời ngày trước ở Hunters - Hill. Nơi ảẳ 
và Philip chung sống. Á khó chịu nhìn những bức tường màu kem 
sữa. Những chiếc rèm cửa màu kem sữa và những đồ gỗ màu nâu 
- chẳng khác gì nơi ở của một người đàn ông độc thân.Philip cho ả 
toàn quyền hành động và không hạn chế chỉ tiêu để ả trang bị lại 
toàn bộ căn nhà theo ý mình. Nhưng ả chưa muốn nhọc sức vì ä 
còn chưa biết có ở lại nơi này hay không. Việc ả lấy Philip không 
có nghĩa là ä định sống đến già cùng ông ta. Ả lặng lẽ cóp nhặt tiết 
kiệm số tiền mà hàng tuần Philip đưa cho ả - “tiền để chạy trốn” 

Ả gọi số tiền đó như vậy. Khi cần, chỉ cần rút số tiết kiệm ấy ra vẻ 
biến. Rốt cục có tiếng chuông gọi cửa. 

- Tại sao muộn thế? 

-J Iy tấn công ngay sau khi mở cửa và nhìn thấy Olivia đứng đó 
vẻ có lỗi. 

- Xin lỗi chị Jilly. Em không biết rõ cần bao nhiêu thời gian để đến 
đây. Em đã phải đi bộ cho đến Elizabeth Bay, chị đừng giận. Jilly 
dịu mặt, đưa Olivia vào phòng khách, ấn cô ả ngồi xuống ghế, nhìn 
kỹ rồi nói: 


- Tôi hài lòng là cô đã làm theo lời khuyên của tôi, Olivia ạ. Olivia 
đỏ mặt sung sướng, đưa tay ngượng ngập sửa lại mái tóc. 

- Chị có thích không? 

- Hợp với cô đấy - Jilly trả lời. 

- Thế căn hộ mới của cô thế nào? 

- Ôi nó thật tuyệt diệu, chị Jilly ạ. Em không biết phải cẩm ơn chị 
thế nào. Nếu không có chị.... 

- Thôi thôi, tôi mới là người mắc nợ cô - Jilly cười khàn khàn — 
chúng ta đã thực hiện phi vụ Stephany thật hoàn hảo. Sự thực thì 
việc để Olivia vô gia cư lang thang trong thành phố là một mối 
hiểm hoạ đối với ả. Để kiềm chế cô ả và cũng để đề phòng bất 
trắc, Jilly đưa tiền cho Olivia thuê phòng ở và làm cho người bạn 
tù cũ của mình trở nên giống một người đàn bà hơn là một kẻ 
đồng tình luyến ái điên dại. 

- Tôi đang cần sự giúp đỡ của cô đây - Jilly nói tiếp. 

Đôi mắt sâu của Olivia ánh lên vẻ quan tâm. 

- Em có thể giúp gì cho chị được? 

- Làm một cuộc điều tra - Jilly cười hì hì. 

- Tôi muốn đào lại một thông tin, một số tài liệu. Và tôi nghĩ có lẽ 
tôi sẽ cho cô đi nghỉ bằng tiền của tôi. 

- Đi đâu? 

- Lên miền Bắc. Giữa thiên nhiên hoang dại. 

- Thế em phải tìm cái gì ở đó? 

- Một cái giấy khai sinh. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 45 


Cuối ngày, Dennis ra khỏi toà nhà của “Harper Mining” trong tâm 
trạng 

hết sức nặng nề. Thầm cẩm ơn Cassy vì cô tỏ vẻ thông cảm với 
những gì đang xảy ra trong anh, Dennis không để ý thấy sự bứt rứt 
của cô. Họ im lặng đi qua Bent - Street, quành qua góc phố tới 
quán ăn. 

- Dennis, chào anh bạn! - Angelo sung sướng chào đón với nụ cười 
rộng mở - tôi sẽ khao, nhìn này- Anh chỉ chai rượu - Đó là thứ 
ngon nhất mà quán chúng tôi có. 

- Cảm ơn Angelo - Dennis nặn ra một nụ cười 

- Công việc thế nào? 

- Tuyệt vời! Hết ý !Sau một hồi líu lo, Angelo xin lỗi 

quay vào trong tiếp tục công việc. Lúc đó Dennis mới chú ý đến 
Cassy. 

- Em có chuyện gì không vui vậy?- Dennis khẽ nắm tay cô. 

- À, chuyện khó chịu ở nơi làm việc ấy mà. Nếu như có thể gọi 
những gì mà anh phải trải qua hôm nay là những điều khó chịu! 

- Thằng cha Sanders trời đánh! — Dennis đồ mặt nhớ đến cảnh 
mình bị hạ nhục 

- Em cứ đợi rồi xem, anh sẽ sửa gáy cho hắn. 

- Anh nghĩ là anh có thể hạ được một kẻ khốn nạn như hắn à? 
-Tất nhiên. 

- Em sợ là anh đánh giá hắn chưa đúng, Dennis ạ - Cassy lo lắng 
nói 

- Hắn rất thông minh. Dennis nhìn cô lạ lùng: 

- Làm sao em biết? 

- Mọi người đều nói vậy - Cassy vội vàng khoả lấp. Dennis cắn 
môi. 

- Thật lòng mà nói anh không biết nên hành động thế nào bây giờ. 
- Anh hoàn toàn lúng túng.Tim Cassy thắt lại. Cô thở dài. 


- Tội nghiệp. Anh đừng tuyệt vọng như thế. Chủ yếu là đừng cố 
làm con người mà anh không thể làm. 

- Cô lẫy tay âu yếm vuốt má anh 

- Em yêu con người thực của anh 

Dennis ôm lấy cô. - Vậy là anh đã kể cho em nghe nỗi khổ tâm của 
anh rồi nhé. Giờ đến lượt em trút nỗi lòng của mình đi. 

- Em muốn kể với anh một chuyện - Cassy thận trọng mở đầu. 
Demnis nắm lấy tay cô động viên: 

- Em cứ kể đi. 

- Anh biết không, Tom muốn em tìm hiểu xem Jake lấy mấy phần 
trăm ấy ở đâu... 

- Em không cần phải phục tùng hắn! 

- Demnis bực bội ngắt lời cô 

.- Không, ý em không phải vậy. Chỉ có điều như trò chơi đoán chữ, 
cái việc đào bới tìm các thông tin về chuyển nhượng cổ phiếu ấy 
THằ.¿: 

- Dĩ nhiên. 

Nếu chương trình bị xoá thì em sẽ chẳng bao giờ tìm ra được. 

- Vâng, và đó chưa phải là tất cả - Cassy phân vân không biết có 
nên tiếp tục đề tài này hay không. Ngượng ngùng, cô định bắt đầu 
sự thú nhận của mình từ một hướng khác: 

- Dennis, trước em anh đã từng có ai chưa? Hãy nói thật trung 
thực đi.Dennis đỏ mặt, đưa mắt nhìn đi nơi khác, sau đó mỉm cười 
nói: 

- Nếu em không tự đoán ra được thì anh xin trả lời thành thật: 
chưa. Trên thực tế 

- Anh ngừng lời, âu yếm nhìn cô - đơn giản là do anh không gặp 
được người như em. Hơn nữa - anh vui vẻ huýt sáo - lại ngốc 
nghếch đến nỗi để bị anh quyến rũ. 

- Điều đó không có nghĩa là em ngu ngốc đâu, Dennis. 
Nhưng trước khi gặp anh em đã làm không ít điều ngu xuẩn. Một 
trong chúng là... Nhưng Dennis không nghe cô. Anh chăm chú nhìn 
ra cửa. 

- Em nhìn Sara kìa! 

- Anh thốt lên 

- Chị ấy làm gì ở đây với thằng cha ấy nhỈ? Cassy quay lại nhìn. 
Tom và Sara đã vào trong quán. Họ nắm tay nhau bước tới và ngồi 
xuống một chiếc bàn ở góc xa, không hề để ý gì đến xung 
quanh.Dennis quay lại phía Cassy, làm ra về muốn nghe tiếp những 
gì cô nói 


.- Anh hơi sao nhãng. Em đang nói gì nhỉ. 
- Ô chẳng có gì quan trọng đâu.Dennis đứng dậy. 
- Ta đi khỏi đây thôi. Ta sẽ kiếm chỗ nào khác ăn vậy. Rồi em sẽ kể 
cho anh điều làm em bận tâm 
.- Ô, không, có gì đâu - Cassy buồn bã nói 
- Tự em giải quyết được mà. 
- Sara, Dennis kia kìa! 
- Đầu? 
- Đấy cậu ta đang ra khỏi quán cùng với Cassy Johnes. 
- Lễ ra nó có thể chào hỏi lấy một tiếng - Sara cau mày nói. 
- Hôm nay là một ngày nặng nề. 
- Nặng nề không chỉ đối với một mình nó. Chẳng lẽ nó phải gánh 
chịu nhiều hơn những người khác? Tom bật cười. 
- Em muốn anh trả lời không? Sara ngạc nhiên nhìn anh. 
- Thế nghĩa là thế nào? 
- Em không nhận thấy là từ khi anh trở về, Dennis không lúc nào 
yên về anh được ư? 
- Anh chưa bao giờ nói với em điều đó.- Anh sợ là nói xấu cậu em 
thì anh cũng mất luôn cảm tình của cô chị. Hơn nữa, anh hy vọng 
là có thể thu xếp ổn thoả cùng cậu ấy. Nhưng anh buộc phải công 
nhận là sự duyên dáng của anh không tác động được gì đối với cậu 
ấy.Gương mặt Sara lộ vẻ lo lắng. 
- Em biết là Dennis hơi thô lỗ và không phải bao giờ cũng 
lịch sự... 
- Sara, em còn chưa biết cậu em trai của mình đâu. Dennis muốn 
thành công nhanh chóng mà không muốn cố gắng. Cậu ta muốn trở 
thành người đứng đầu “Harper Mining”, mà không hình dung trách 
nhiệm đó lớn lao đến mức nào. Không phải anh không có chí tiến 
thủ. Nhưng có nhiều cách để thành đạt, mà không phải tất cả đều 
tốt đẹp. Dennis còn chưa đủ chín chắn cho điều đó. Cậu ta luôn 
được nuông chiều. Sara im lặng. Tom hiểu rằng mình đã mắc sai 
lầm khi phê phán cậu em của cô. Cuộc cãi nhau tiếp liền sau đó đã 
chứng minh điều đó. 

- Jake, tôi muốn biết là chuyện này còn tiếp tục bao lâu nữa? 
- Đừng có nổi nóng lên thế, em yêu. Anh rất không thích khi đàn bà 
quát anh.Cassy muốn khóc nức lên. 
- Tôi xin anh đừng chơi trò ấy với tôi nữa. Tôi không thể... Nói 
đối, lừa đảo. Tôi phát điên lên mất. 
- Em chẳng việc gì phải lo lắng như thế. Hành động của em luôn 
luôn đúng. Bọn nhà Harper phải mất mấy tuần nữa mới 


hoàn hồn lại được. Lúc đó thì anh đã ngoài vòng nghi vấn rồi. 

- Trời ơi, Jake tại sao anh chỉ luôn nghĩ đến mình mà không nghĩ 
đến người khác? 

- Tại sao anh lại phải nghĩ đến người khác? 

- Anh và Jilly Stuart giống nhau đến thế! 

- Trời ơi, tôi muốn nói cho Stephany Harper biết bà ấy có cô em gái 
thô bỈ thế nào quá!Cảm thấy nguy hiểm, Jake hành động lập tức: 

- Thôi, chúng ta không nên cãi vã nhau ở hành lang nữa 

- Anh ta nói vẻ dàn hoà : 

- Cho phép anh mời em uống chút gì nhé.Ân Cassy ngồi xuống 
cạnh mình trên chiếc đi văng trong phòng khách, Jake đưa cho 
cô cốc bia ướp lạnh rồi nói: 

- Em chẳng việc gì phải lo lắng về chuyện quá khứ như thế. Hãy 
chuẩn bị cho những biến đổi to lớn. Sếp của em giờ đây không 
phải là Stephany Harper nữa mà là anh.Cassy cười cay đắng: 

- Đó có thể coi là một tin tốt lành ư? Jake thở dài rất kịch: 

- Đôi khi em cũng độc miệng ra phết. 

- Anh nghe này, có lẽ mọi chuyện thế là đủ. Tôi hi vọng anh hiểu 
là anh không dắt mũi tôi được nữa đâu. Bây giờ tôi đã nhìn rõ bộ 
mặt thật của anh. Nếu lâm nguy, anh sẽ bán rẻ tôi không chút đắn 
ảo. 

- Còn anh thì anh lại nghĩ chúng mình từng là bạn. 

- Đúng thế, từng là - Cassy trả lời, không để ý đến nụ cười giễu 
cợt của Jake. 

- Và thậm chí còn hơn là bạn - Jake nói bằng giọng dễ thương. 

- Chẳng lẽ điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì đối với em? 

- Anh ta dịu dàng đặt tay lên đầu cô.Sự đụng chạm quen thuộc đó 
làm Cassy rùng mình. 

- Tôi phải nói với anh là không một giây nào tôi hối tiếc về cái kết 
thúc của cái gọi là tình bạn giữa chúng ta. 

- Jake nhích lại gần hơn. Tim Cassy bỗng đập nhanh hơn khi cảm 
thấy sự gần gũi của thân thể Jake và cái mùi của anh ta. Trời 
ơi! Cô khao khát, thiếu vắng Jake biết mấy. Không ai làm cô 
sung sướng trên giường nệm như Jake. Không ai có thể sánh được 
anh ta về sức lực cũng như sự sáng tạo... Cô hốt hoảng đứng bật 
dậy. 

- Anh là đồ khốn nạn, Jake! Tôi có đủ trí thông minh để kể hết sự 
thật về con người anh. 

- Dĩ nhiên là em có thể làm điều đó. Nhưng như thế sẽ 
rất mạo hiểm đấy. 


- Mạo hiểm? Jake từ từ đứng dậy lại cạnh cô. 

- Em định cho Demnis biết tính chất mối quan hệ giữa hai ta ư? Em 
sẽ phải làm điều đó nếu cái miệng xinh xắn của em hở ra một lời 
về số cổ phiếu của Jilly.Cassy đỏ bừng mặt vì tủi hổ. Cô nhớ lại 
cảnh mình trần truồng nằm soài trên tấm thảm để làm mẫu cho 
Jake chụp ảnh.Cô đờ đẫn bước ra phòng đợi như đi trong sương 
mù. Jake bước theo cô. 

- Cassy, em hãy ghi nhớ. Dù thế nào thì anh cũng đang ở trong ban 
lãnh đạo của “Harper Mining”. 

- Điều đó liệu có làm cho tôi đỡ khổ hơn không? 

- Cassy nói rồi ra khỏi nhà. 

Jake quay vào phòng khách với vẻ mặt đăm chiêu. Giờ đây không 
thể trông cậy vào Cassy được nữa. Cái thằng oắt Dennis ấy đã làm 
cô ả trở nên mơ mộng mất rồi. Cần phải để mắt đến cô ta. Anh ta 
sẽ lo điều đó khi đã chắc chân trong ban lãnh đạo. Có thể anh ta sẽ 
mua chuộc được Cassy. Bước vào phòng, Jake nhìn thấy Jilly đứng 
ở cửa buồng ngủ, hoàn toàn khoả thân, mặt nhăn lại về khó chịu. 

- Hình như anh giải quyết ổn thoả với con bé đó? 

- Ẳ nanh nọc hơn.Jake nhún vai. 

- Jilly, chúng ta sống trong một đất nước tự do. Rất nhiều đàn bà 
được tự do, và hoàn toàn không mất tiền. 

- Jake, em chỉ muốn báo trước với anh là em rất không thích khi 
người ta biến em thành trò cười.Jake cau mặt: 

- Em muốn tin thì tin, không tin thì thôi, nhưng quan hệ giữa anh 
và cô ta đã kết thúc trước khi anh gặp em.Bước lại gần Jilly, 
Jake nắm lấy vai, xoay ả lại và đẩy nhẹ vào phòng ngủ. 

- Bây giờ đã đến lúc mặc quần áo vào rồi. Tối nay anh có hai cuộc 
hẹn, và còn phải đến văn phòng nữa. 

- Hai cuộc hẹn công việc như vừa rồi chứ gì? 

- Jilly cười trong cổ 

- Anh không biết thương cái thân mình đấy.Ả bắt đầu kéo chiếc xu 
chiêng có diềm đăng ten lên bộ ngực căng mọng. 

- Một cuộc gặp khá đặc biệt. Anh sẽ gặp Bill Macmaster để 
bàn việc chuyển giao công việc. Chắc là Stephany đã gọi được điện 
cho ông ta rồi.Jake chăm chú nhìn Jilly mặc quần lót vào. 

- Stephany...- Stephany cái gì? 

- Bây giờ sẽ thế nào? 

- Thế em nghĩ thế nào? 

- Jake, đừng có mà vờ vĩnh - Jilly khó chịu nói 

- Chuyện này can hệ tới cả em, anh quên rồi à? 


- Ả chui đầu qua cổ chiếc áo dài. 

- Tiết mục trình diễn đã kết thúc, thưa ngài, giờ xin ngài trả lời 
câu hồi của tôi. 

- Về Stephany thì em có kế hoạch của em, anh có kế 
hoạch của anh. 

- Những kế hoạch đó sẽ đi xa hơn nhiều so với việc chiếm chỗ của 
mụ ta ở “Harper Mining” chứ gì? 

- Jiny tức tối kéo chiếc phéc mơ tuya và vớ lấy đôi giày. 

- Trời ơi, có cái gì hấp dẫn trong con bò cái ngu xuẩn đó nhỉ. Thế 
anh không nghĩ mụ ta là dạng người mang quần lót bằng thép ư? 
Không có đèn hàn xì và lưỡi dao mở hộp anh không đưa vào 
được người mụ ta đâu. Jake lạnh lùng nói: 

- Chúng ta thoả thuận với nhau thế này nhé. Anh không định báo 
cáo những gì anh làm với em hay bất kì ai khác đâu. Nếu em 
không đẹp cái tính ghen tuông chết tiệt đó đi thì đừng có vác mặt 
đến đây nữa. Hãy động não nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nói 
cho Stephany biết chuyện em phản thùng cô ta. Có thể việc đó sẽ 
chữa lành cho em cái bệnh làm mình làm mẩy và doạ nạt chăng. 

- Anh sẽ không làm điều đó. 

- Jilly rít lên như rắn. 

Jake nghĩ một lát, đoạn nói: 

- Không, anh còn chưa định nói cho Stephany biết cô em gái của cô 
ta nguy hiểm như thế nào. Anh còn chưa giành được thắng lợi 
hoàn toàn. 

- Anh nghĩ là tôi tin như vậy à? 

- Thì anh có cho em cách lựa chọn nào khác đâu.Jilly bắt đầu kiêu 
hãnh: 

- Hình như cả hai chúng ta đã bắt đầu thấy chật chội 
trong mối quan hệ này rồi. 

- Gó thể. Nhưng hình như chúng ta còn cần đến nhau 
trong một thời gian nữa. Bởi vậy, hãy xử sự với nhau cho có văn 
hoá. 

Rina và Bill đang nói chuyện với nhau về sự im lặng lạ lùng của 
Stephany thì có tiếng ôtô của Tom. Họ ngừng lại chờ đợi. 
Một lát sau Tom mở cửa bước vào. 

- Sao bố mẹ có chuyện gì mà về mặt nghiêm trọng thế? 

- Bố mẹ lo lắng vì con. 

- Mẹ, con đã hai mươi bảy tuổi. Con có thể đi chơi một mình chứ! 
- Con đi với Sara à? - Bill hỏi độp. 

- Vâng 


- Tom ngạc nhiên đáp - nhưng con không hiểu tại sao bố mẹ lại 
quan tâm nhiều như vậy đến chuyện đó. 

- Có rất nhiều lý do, Tom ạ, hãy tin mẹ. Mẹ với bố lại cứ tưởng là 
đã thuyết phục được con. 

- Chuyện gì ạ? 

- Chuyện nó không hợp với con.Tom nghiến răng. 

- Gó chuyện này để con tự tìm hiểu thì hơn. 

- Chắc chỉ vì nó là đứa con gái đầu tiên mà con gặp sau khi trở về 
Úc chứ gì? 

- Mẹ, chuyện không phải vậy. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Với cô 
ấy con cảm thấy thú vị. Chúng con có nhiều điểm chung 

- Anh không thể không nhận thấy Bill và Rina lo lắng nhìn nhau. 
- Nhưng có chuyện gì mới được chứ? 

- Tom, mẹ không muốn đặt câu hỏi này với con, nhưng nó lại rất 
quan trọng - Rina lúng túng chập hai tay lại 

- Con đã... ngủ với nó chưa? 

Tom bùng lên, nhưng anh lại cố nén. 

- Chuyện đó không liên quan gì đến bố mẹ 

- Anh nói qua kẽ răng - nhưng nếu đã vậy thì xin thưa là chưa. 
Tạm thời chưa! 

- Vậy thì tốt! - Bill bật ra 

- Và đừng nên xảy ra.- Bố, không cần phải chỉ dẫn con phải làm gì, 
nhất là khi chẳng có lý do gì rõ rệt 

- Tom cố gắng tự chủ, điều mà chỉ những người có bản lĩnh mới 
làm được trong những trường hợp như thế này 

- Nếu lý do chỉ là các định kiến đở hơi về việc Sara là con gái của 
bà chủ thì điều tốt nhất mà con có thể làm là không để ý đến nó. 

- Bố nói lại là cần phải chấm dứt chuyện đó! 

- Còn con nói là không. Bố mẹ nghe đây, mặc dù bây giờ không 
phải là lúc để thú nhận, nhưng hình như con đã yêu Sara. Chẳng 
nên vội vàng làm gì, nhưng con sắp ngỏ lời cầu hôn với cô ấy 

- Anh bình thắn nhìn bố mẹ, không để tâm đến vẻ kinh hãi 
của họ 

- Dù bố mẹ có hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi được 
việc đó! Tom bỏ ra ngoài. Bill và Rina thẫn thờ nhìn theo. Bill nặng 
nề thả người xuống ghế. 

- Không sao, không sao 

- Ông trấn an Rina lúc này đã tới cạnh để giúp ông 

- lại cái cơn đau chết tiệt trong ngực ấy mà.Rina lo sợ nhìn gương 
mặt, xám đi của chồng. 


- Chúng ta phải làm gì, Bill? 

- Chúng ta biết làm gì? 

- Nói cho chúng sự thật. 

- Sao? Làm sao có thể nói chuyện đó ra được. Rina, không thể nói 
được. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 46 


Trời rạng sáng ở Eden. 

Buổi sáng ẩm ướt và lạnh. Những đợt sóng từ biển đổ ập lên bờ, 
đạt dào lui ra rồi lại ập lên. Một màu sương quấn lấy cây cối và 
những khóm hoa báo hiệu mùa hè sắp hết và những ngày lạnh lẽo 
đang đến gần. Trong phòng khách, Sara rùng mình rồi tỉnh dậy sau 
một giấc ngủ nặng nề. Cổ và lưng cô đau như dần. Chân tê đại vì 
tư thế ngồi không thoải mái trong chiếc ghế bành. Mắt cô 
dừng lại trên chiếc khay đựng mấy cái cốc và mấy mẩu bánh 
xăng uých còn thừa từ tối hôm qua. Cô rất muốn duỗi người, vươn 
vai thật mạnh nhưng lại sợ làm Dennis thức giấc. 

- Saral 
- Hả? 

- Chị dậy rồi đấy à? Dennis cũng nằm trong một tư thế không thoải 
mái ở ghế đối diện, đôi tay và chân gầy guộc của anh co lại một 
cách không tự nhiên, tựa như của một con búp bê bị vứt bỏ. 

- Không ai gọi điện à? Sara lắc đầu.- Nếu có chị đã đánh thức em. 
Dennis khó nhọc ngồi thẳng dậy. Nhìn vẻ mặt cậu em, Sara nghĩ 
“Nó hoảng sợ. Và mình cũng vậy. Không biết phải làm gì. Mẹ ơi, 
mẹ ở đâu?” Hôm qua, khi cuộc nói chuyện giữa Dennis và 
Stephany bị gián đoạn, họ chẳng có lý do gì để lo lắng. Điện thoại 
đến các đảo vốn không được đảm bảo lắm. Chỉ có điều tại 
sao nó lại đứt đúng vào thời điểm quan trọng đến như vậy. 
Suốt ngày, họ chờ đợi điện thoại của Stephany, tin chắc rằng chị 
sẽ gọi điện ngay khi tới được trạm điện thoại gần nhất. 

-“Cô ta cũng hiểu là chuyện đó quan trọng đến thế nào kia mà. Quỷ 
thật! - Bill phân vân 
- Mình không nói đến chuyện cô ta đã bỏ rơi mình, nhưng lễ ra cô 
ta cũng phải tò mò xem cuộc họp kết thúc ra sao chứ?”Thời giờ 
trôi đi, Stephany vẫn không gọi điện về. Điều đó mỗi lúc càng làm 
họ thêm lo lắng. Mỗi khi họ gọi đi Orphey, người trực điện 


thoại lịch sự trả lời rằng liên lạc với đảo vẫn bị đứt. Công việc 
phục hồi đang được tiến hành khẩn trương. “Nhưng điều đó không 
có nghĩa là liên lạc với các đảo lân cận cũng bị đứt! - Bill thốt lên 
- Stephany phải tới một trong số chúng chứ!” Họ gọi tới các 
đảo khác. Bill đã đúng, các tuyến đều làm việc. Họ bỗng bị một 
nỗi lo lắng xâm chiếm, nhưng không ai muốn thú nhận điều đó. Đã 
mười hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Dennis nghe những lời 
nói cuối cùng của Stephany. Và lúc đêm buông xuống thì họ không 
giấu nổi nỗi lo lắng nữa. Chẳng ai trách Dennis khi anh buột 
miệng. “Tôi sợ có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu hết hôm nay mà chúng 
ta không gọi điện được tới Orphey thì mai tôi sẽ bay đến đó”.Và 
Sara cùng Dennis cứ ngồi trong phòng khách thắc thỏm đợi 
điện thoại gần như suốt đêm cho đến lúc mệt quá thiếp đi. Bây giờ 
họ hầu như không còn đợi chuông điện thoại của Stephany nữa. 
Sara quay sang trách móc Dennis về việc đã giục mẹ bay đi Orphey. 
Cuộc đấu khẩu giữa hai chị em chuyển thành một cuộc cãi nhau và 
Sara bật khóc. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Không phải Bill 
gọi. Họ đã thoả thuận không gọi cho nhau để máy luôn luôn sẵn 
sàng trả lời Stephany. Tiếng chuông bất ngờ làm cả hai chị em như 
bị tê liệt trong khoảnh khắc. Sau đó Sara lao đến bàn điện thoại. 

- Alô, vâng tôi là Sara Harper đây. 


Vâng.Cô đứng và nghe rất lâu, mặt nhanh chóng tái nhợt đi. Rốt 
cuộc cô đặt ống nghe xuống, quay lại phía Dennis. 

- Sáng qua mẹ đi từ Orphey sang đảo bên cạnh để gọi điện thoại. 
Mẹ và dượng Dan đi bằng một chiếc xuồng máy và họ đã mất tích. 


% % % 


Như tia sáng của mặt trời ban mai chiếu vào phòng bếp của ngôi 
nhà sang trọng ở Elizabeth Bay. 
- “Trời mát rồi. Sắp qua thu” - Philip nghĩ. Ông đang tất bật 
chuẩn bị bữa sáng cho Jilly: một cốc nước cam tươi, một tách cà 
phê đen đặc và bánh mì sừng bò mà ông đã phải đến hiệu bánh mì 
Pháp ngon nhất ở Sydney để mua. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 
Philip lấy chiếc khăn ăn trong hộp ra và để nó cạnh đĩa của Jilly. 
Đúng lúc đó ả xuất hiện ở cửa, ưỡn người như một con mèo về uể 
oäi. Philip thích ả nhất vào những lúc như thế này. Khi ả còn 
chưa chải tóc và phấn son. Giống như nhiều người đàn ông 
khác, ông cảm thấy không được thoải mái lắm khi ở bên 


cạnh những người đàn bà chải chuốt và son phấn quá kỹ. 
Jily buổi sáng mới đích thực là Jilly và thuộc về chỉ riêng ông. 

- Em uống chút cà phê nhé, em yêu? Ả gật đầu, buông mình xuống 
ghế và cầm cốc nước cam lên. Philip nhìn ả hau háu ăn bánh mì 
sừng bò, bể đôi từng chiếc một sau đó bẻ từng miếng bỏ vào 
miệng - Hôm nay em định làm gì? Ả nhún vai: 

- Làm đầu, đi cửa hàng, và có thể đi xem phim. Còn anh? 

- Anh sợ là chẳng có gì thú vị đâu. Hiện bọn anh đang thực hiện 
hợp đồng với một trong những khách hàng chủ yếu và hôm nay sẽ 
phải họp cả ngày về chuyện đó. Nhưng Jilly không còn nghe ông 
nữa. 

- Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé - Ả bất ngờ đề nghị - đến 
tiệm ăn mới mở mà em đọc thấy quảng cáo trên báo. 

-Tiệm ăn Indonesia ấy à? 

- Vâng. 

- Nhưng em có thích các món ăn Indonesia đâu, Jilly! 

- Sao anh nói vậy?- Ả ngừng ăn, đưa mắt tức giận nhìn ông. 

- Lần chúng ta ăn cách đây chừng một tháng, em chả nói thế là gì — 
Philip nhẹ nhàng. 

- Trời, Philip, đôi khi anh tỏ ra thật đần độn. Vấn đề là chúng ta ăn 
ở đâu chứ không phải là ăn cái gì. Lần ấy em không thích cái tiệm 
ăn ấy, rặt là màu nâu với màu hoa cà. Đồ ăn thì chẳng sao. Philip 
nhớ rất rõ là mọi chuyện đều trái ngược, nhưng ông thấy im lặng 
là khôn ngoan hơn.- Anh không bực em đấy chứ, Philip? 

- Tất nhiên là không, em yêu. 

- Vậy mà em cứ nghĩ là anh giận em vì... vì cái đêm hôm qua.“Đêm 
qua”. Philip buồn bã mỉm cười. “Có lẽ như vậy cũng hợp lý. Một 
người đàn ông sống bảy năm không có đàn bà khó tránh khỏi, nói 
cho có văn hoá là bất lực.” Ông cho rằng chuyện đó là 

bình thường, nhưng ông không ngờ. là tình hình lại không cứu vãn 
được. Ông đã già đâu. Ông yêu vợ của mình, thậm chí rất yêu. Và 
cô ấy cũng yêu ông. Ông cảm thấy thật đáng sỈ nhục khi không đáp 
ứng được những hy vọng của vợ trong cuộc sống vợ chồng. Hình 
như cô ấy tha lỗi cho ông. Nghĩa là cô ấy yêu ông. Jilly duyên dáng 
bỏ vào miệng mẩu bánh cuối cùng, rồi lau tay vào khăn. “Trời ơi, 
sao mà mình căm thù lão ta thế - Ả tức tối nghĩ - Làm sao mình có 
thể chịu đựng được? Sau Jake, phải vần vò với cái của nợ già nua 
không cứng lên được của Philip thật là một việc tởm lợm. Liệu 
một gã đàn ông có biết mình kinh tởm đến như thế nào trong mắt 
người đàn bà khi tỏ ra bất lực không? Nếu cuộc sống tình dục của 


mình chỉ giới hạn bằng Philip thì chẳng thà mình sống trong nhà 
tù”. 

- Anh xin lỗi em vì chuyện đêm qua nhé! 

- Philip đỏ mặt nói. : 

- Thôi chúng ta quên chuyện đó đi.- Á nói về bất cần. “Đúng là 
mình sẽ quên ngay khi tới bên Jake”. 


Điện thoại trong phòng lót réo. Philip xin lỗi rồi ra nghe máy. 
Vừa nhấp cà phê, Jilly vừa lên kế hoạch ngày: “Đầu tiên là 
làm kiểu tóc mới, sau đó đến thợ trang điểm, rồi ăn trưa...”Philip 
quay trở lại bếp với gương mặt tái mét. 

- Em yêu của anh - Ông run run nói- Có tin xấu rồi. 
Chuyện Stephany. Hình như... hình như cô ấy mất tích rồi... 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 47 


Khi Sara gọi điện báo tin dữ, Rina rất sợ cho Bill. Nhưng thật lạ 
lùng, ông lập tức bắt tay vào việc với nghị lực và sự hăm hở như 
ông vừa trẻ lại. Rốt cuộc thì họ đã có thông tin. Dù là xấu, nó cũng 
đưa họ thoát khỏi tình trạng mù tịt căng thẳng. Vạch ra kế 
hoạch hành động, ra các mệnh lệnh, ông lại trở nên giống như 
Bill Macmaster ngày trước —- người có thể tìm lối thoát trong bất kỳ 
tình huống nan giải nào. Việc đầu tiên là phải liên lạc với phi 
công của hãng “Harper Mining”, Bill ra lệnh cho máy bay chuẩn 
bị bay đi Townswill. Sẽ có hai người bay cùng.- Mọi việc đã được 
quyết định rồi, Bob - Ông nói vào điện thoại - Mchi phí sẽ được 
thanh toán. Chỉ cần chở họ đến đó. Tôi hy vọng ở cậu. Rina thở 
đài: 

- Anh biết không, điều duy nhất an ủi em trong tình thế này, mặc 
dù em không muốn nó xảy ra tí nào, đó là chúng ta sẽ được một 
khoảng thời gian nghỉ ngắn. 

- Thời gian nghỉ? Làm gì có chuyện đó! 

- Gó phải là Sara sẽ bay đi hôm nay không nào? Như thế 
nó sẽ không gặp thằng Tom được. 

- Ừ chúng sẽ không có cơ hội. Mặt Rina vẫn đầy lo lắng: 

- Chúng sẽ không có cơ hội. Nhưng trước khi nó trở về chúng ta 
phải nghĩ ra được một cái gì đó. 

- Sao, lại đi Townswill à?—- Người điều phối bay nói - Cậu vừa từ 
đó trở về kia mà. Chắc cậu thích thành phố đó lắm hả. 

- Tôi làm việc chứ không phải đi chơi - Bob lạnh nhạt trả 
lời Ramsei. Anh làm phi công trưởng cho “Harper Mining” đã lâu 
và rất có cảm tình với Stephany. Việc chị mất tích làm anh lo lắng. 
- Có phiếu bay chưa? 

- Nó đây. Anh cần bao nhiêu thời gian để nạp nó vào máy tính? 

- Khó có thể nói trước được - Ramsei nhìn chằm chằm vào màn 
hình máy tính. 


- Nào, anh có cách gì mách giúp tôi với - Bob giục. 

- Cậu nghe đây: giờ cao điểm ở đó có nhiều máy bay đáp xuống 
đến nỗi một trái táo cũng không rơi lọt. 

- Nhưng việc này gấp lắm - Bob nài nỉỈ. 

- Ai cũng nói vậy cả. 

- Anh cho biết giờ bay đi! 

- Cậu đi tìm chỗ mà rỉa lông đi, chim ưng ạ, rồi người ta sẽ gọi 
cậu.Người thợ máy đã tháo vỏ bọc động cơ máy bay và đang kiểm 
tra lại một số ống dẫn. Bob chào anh ta rồi lại nhắc ống nghe chiếc 
máy điện thoại treo trên tường quay số máy “Harper Mining”. 

- Ông Bill đó ạ? Bob đây. Tôi đang ở sân bay 

.- Thế nào? 

- Máy bay hầu như đã sẵn sàng rồi chỉ phải kiểm tra lại một số bộ 
phận nữa là xong. 

- Vậy anh sẽ cất cánh ngay chứ?- Buộc phải đợi chút ít. Bọn điều 
phối bay vẫn quá cẩn thận như thường lệ. 

- Vây thì cậu phải thúc họ cho mạnh vào. 

- Vâng. 


Ông thông báo cho mấy cô cậu nhà Harper để họ đừng có lao 
đến đây như điên nhé. Trong vòng hai tiếng đồng hồ tới 
chúng ta không cất cánh được đâu. Sau một đêm chờ đợi căng 
thẳng, sự chờ đợi lần này làm Sara và Dennis cảm thấy không thể 
nào chịu nổi, họ cố gắng không nói chuyện để không xảy ra cãi 
nhau. Sau khi tin đữ đến, Bill kiên quyết giành lấy quyền chủ động 
hành động. Ông làm mọi thứ cần thiết. Cả hai chị em đều nhẹ cả 
người vì Bill làm việc đó tốt và nhanh hơn họ nhiều. Họ cứ như bị 
rơi vào một khoảng chân không. Họ chỉ còn biết ngồi đợi. 
Không ai đủ dũng cảm lấy một cuốn sách hay bật tivi lên. Đối 
với Sara, đây quả là một cực hình tàn bạo.Rốt cuộc, Dennis không 
nén nổi. Sau khi gọi điện, anh nói sẽ đi chào tạm biệt Cassy. “Và 
tìm nguồn an ủi ở cô ta” - Sara ghen tị nghĩ. Cô không dám gọi 
điện cho Tom sau những lời cô giận dữ trút xuống đầu anh ở 
cuộc gặp cuối cùng “Nếu anh nói như vậy về em tôi thì đừng có 
bao giờ đến gần tôi nữa!” Nhưng cô vẫn hy vọng là anh sẽ gọi 
điện.Nhưng Tom im lặng. 


Còn Denmnis thì sẽ đến tìm nguồn an ủỦi trong vòng tay ấm 
của Cassy, sau đó sẽ ra thẳng sân bay. 
- Thế còn chị thì sao? — Sara hỏi, cảm thấy mình như một đứa trẻ 


bị bỏ rơi. 

- Chị ra sân bay bằng cách nào đây? 

- Em đã nghĩ đến điều đó rồi 

- Dennis trả lời 

- Maytie sẽ lái xe đưa chị ra sân bay. Cũng phải để ông ấy có việc 
gì đó làm chứ. 

- Thôi được, đến chỗ Cassy đi. Nhưng mình hẹn nhau mấy giờ ở 
sân bay? 

- Bill nói rằng chúng ta không thể bay trước hai tiếng đồng hồ nữa. 
Chị em mình có thừa thời gian để ra kịp. Thôi em đi đây.Rồi vẫy 
tay từ biệt, Dennis vội vã ra đi. 

- Đừng có quên vali đấy - Sara gọi với theo. 

- Em không quên đâu - Tiếng Dennis vọng lại.Tiếng động cơ xe của 
Dennis xa dần. Sara ngả đầu vào lưng ghế bành và để mặc nước 
mắt tuôn ròng ròng trên má. Bỗng cô lại nghe tiếng xe lại gần. Rồi 
tiếng phanh rất gấp ngay cạnh nhà. Đấy, mình biết ngay là Dennis 
lại quên vali mà! Có tiếng cửa xe đóng lại, rồi tiếng bước chân đi 
về phía phòng khách. Sara vội vàng lau mặt mũi và làm vẻ tươi 
tỉnh. 

- Đấy, chị đã nói... Người bước vào là Tom. 

- Sara! Tom bước nhanh lại và quỳ xuống bên cạnh ghế bành của 
Sara. 

- Anh gọi điện đến “Tara” thì được Joanna cho biết là bà ấy vừa 
mới nói chuyện điện thoại với em. Anh vội lên xe phóng đến đây 
ngay. 

- Ôi Tom, xin anh tha lỗi cho em. 

- Chính anh mới là người có lỗi. 

- Không! Tất cả là tại lỗi của em. 

- Lễ ra anh không nên nói như vậy về Dennis - Tom chân thành 
nói. 

- Thỉnh thoảng nó cũng đáng để bị nói như vậy. Còn em thì hành 
động như một con ngốc. 

- Ô không. Khi giận dữ em lại càng xinh đẹp hơn! 

- Nghĩa là em phải năng nổi giận một khi anh đã thích như vậy 

- Sara gắng nở một nụ cười 

- Trời, anh đến làm em mừng quá 


Cô ngả đầu lên vai anh, Tom nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô cảm thấy 
mùi kem cạo râu, mùi quần áo và mùi thân thể anh. Cô bỗng cảm 
thấy tràn ngập hạnh phúc. Cô muốn hôn anh. Maytie bước vào 


phòng không một tiếng động. 

- Tôi thấy hình như có tiếng xe đến.Ông nói cứ như không nhìn 
thấy họ đang ôm nhau. Tom ngượng ngùng đứng dậy, giống như 
một cậu học trò nhỏ bị bắt quả tang đang làm một việc xấu. 

- Bác Maytie ạ, bác có thể đi nghỉ, chúng tôi chẳng cần gì 
đâu. Chúng tôi sẽ xuống vườn dạo chơi một lúc - Sara nói. Họ 
xuống thềm, qua chỗ bể bơi rồi đi về hướng vườn cây xanh um 
tùm. Mặt trời đã lên cao. Không khí trong vườn vẫn rất mát mẻ dễ 
chịu. Hai người trẻ tuổi len lỏi giữa những lùm cây rậm rạp, không 
hề để ý gì đến chung quanh. Họ có cảm giác vườn cây này 
giống như một ngôi nhà có vô số phòng và họ đang đi hết từ 
phòng này sang phòng khác. Rốt cuộc họ ra đến một ngôi nhà nhỏ 
làm bằng cành cây vít lại ở giữa vườn. Ngôi nhà dùng làm nơi 
ngồi nghỉ chân nói chuyện mỗi khi đi dạo trong vườn. 
Chung quanh nhà trồng toàn các loại hoa ngát hương. Hai người 
nín thở nắm tay nhau bước vào ngôi nhà đó.Trong nhà có một cái 
ghế băng - cứ như làm ra dành sẵn cho các cặp tình nhân. Họ 
dừng lại dưới cái mái làm toàn bằng các cành lá tươi nguyên vít 
lại. Không khí tràn ngập hương thơm. Sara thấy mình như 
đang bơi trong một niềm hạnh phúc lạ thường. Cô thả mình cho 
những cảm xúc đang dâng trào, nâng cả thân thể cô lên 
như những đợt sóng biển. Gô vòng tay vít cổ Tom xuống và 
lặng người chờ đợi một chiếc hôn.Thoạt tiên, Tom hôn cô như 
vẫn thường làm: rất dịu dàng và thận trọng. Nhưng giờ đây Sara 
muốn nhiều hơn thế. Trong khi hôn cô hé môi ra cảm thấy lưỡi 
của Tom trong miệng mình. Trong một thoáng, cô hoảng sợ trước 
cảm giác hoàn toàn mới lạ, nhưng sau đó cô say sưa tận hưởng 
niềm khoái lạc làm cô kinh hoàng và đáp trả lại anh theo bản 
năng.Tom âu yếm cổ, vai và đưa tay xuống eo cô. Cô cũng vuốt ve 
lưng anh, cảm nhận những đường nét của cơ thế đàn ông. 
Cảm thấy những vuốt ve của cô. Tom ghì chặt cô vào mình 
hơn nữa. Sara cảm thấy bộ phận đàn ông của anh.Núm vú của cô 
căng lên và cô cảm thấy giữa hai đùi một ngọn lửa trước đó cô 
chưa từng biết. Cô bỗng muốn anh trông thấy ngực cô, chạm vào 
nó để thán phục vẻ đẹp của nó. Cô cầm lấy bàn tay của anh, áp 
chặt vào mình, Tom rùng mình muốn rút tay lại nhưng cô không 
chịu buông.- Em thành thật muốn điều đó ư? - Anh thì thầm.Sara 
cụp mặt gật đầu. Tom nhẹ nhàng gỡ tay cô, cởi áo com lê rồi trải 
nó xuống nền cỏ. Sau đó anh cầm lấy tay cô kéo cô nằm xuống 
cạnh mình, đặt đầu cô lên vai anh. Anh âu yếm thân hình cô, nhẹ 


nhàng chạm vào đôi vú, vuốt ve bụng và chuyển dần xuống chỗ 
nhô lên phía dưới rồi lại quay lên ngực. Qua lần vải mỏng, anh 
mân mê hai đầu vú cô. Cô bật rên lên vì cẩm giác sung sướng. 
Thân thể Tom lập tức đáp trả tiếng kêu của người đàn bà vừa thức 
đậy trong cô. Tim anh đập nhanh hơn, máu trong mạch giần giật. 
Run rẩy vì nôn nóng và thầm nguyền rủa sự thiếu kinh nghiệm của 
mình, anh loay hoay với mấy chiếc cúc trên áo dài của cô. Sự thèm 
muốn của Sara nỗi lúc một tăng khi Tom cởi áo của cô. Rốt cuộc, 
anh cũng tụt được áo và nịt ngực, để lộ ra đôi vú trần cửa cô. Cảm 
thấy làn không khí trên da mình, Sara mở mắt ra. Tom đang chống 
khuŸỷu tay nằm nghiêng thèm thuồng say đắm ngắm nhìn thân thể 
cô, mấy ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt theo những đường mạch máu 
xanh xanh nổi trên bầu vú trắng nõn của cô. 

- Trời ơi, đẹp quá! 

- Anh nói rất khẽ.Rồi anh cầm lấy một đầu vú khẽ bóp nhẹ. Sara 
rùng mình vì một cảm giác mạnh mẽ và mới lạ như một làn sóng 
lùa đi khắp thân thể cô.- Để anh cởi cái này ra nhé 

- Giọng Tom khàn đi.Khẽ nâng người cô dậy, anh kéo tuột chiếc áo 
dài khỏi vai cô, cởi nịt ngực để sang bên cạnh. Khi cô nằm xuống, 
anh nói: 

- Em nâng đùi lên.Anh kéo áo dài khỏi hông cô. Anh không dám cởi 
nốt chiếc quần lót ngại làm cô hoảng sợ trước sự vội vàng. Anh tụt 
giày, nhanh chóng cởi quần áo. Như qua làn khói, Sara nhìn 
thấy thân thể dài và ngăm ngăm của Tom trước khi anh lại nằm 
xuống cạnh cô. Giờ đây anh dịu dàng vuốt ve bụng và hai đùi cô. 
Trái tim Sara tràn ngập sung sướng. Chưa bao giờ cô thấy những 
cảm giác tuyệt vời như thế này trong đời. Cô nóng lòng chờ 
đợi điều tiếp theo. Hơi thở của Tom nhanh hơn. Anh vội vàng 
tụt quần lót của cô ra và nằm lên người cô. Đã sẵn sàng tiếp nhận 
Sara mở ra như một bông hoa đón anh. Đụng phải vật cản không 
nhìn thấy, Tom không hoảng sợ mà chỉ chờ đợi khi nó đầu 
hàng. Sara cảm thấy rõ ràng thân thể cô đang từ giã biểu tượng 
cuối cùng cuộc đời trinh nữ. Cô hầu như không hề cảm thấy sự 
đau đớn. - Em yêu anh! - Từ miệng cô bật ra 

- Anh cũng rất yêu em - Tom thầm thì, ghì chặt lấy cô trong cơn 
đỉnh điểm của cảm xúc. 


Sau đó họ im lặng nằm rất lâu trong vòng tay của nhau. 
Tất cả những nỗi lo lắng mà họ tạm quên trong những phút giây 
ngắn ngủi hạnh phúc vừa qua lại xâm chiếm họ cùng với một nỗi 


bâng khuâng thường thấy ở con người sau khi thoả mãn. Họ vội 
vàng mặc quần áo, mắt không nhìn nhau như hai kẻ lạ mặt, cảm 
thấy ngượng ngùng vì sự khoả thân của mình. Thậm chí trên 
đường ra sân bay họ vẫn im lặng, không tìm ra lời nào để nói, 
trong lòng cả hai đều phân vân về cùng một điều: việc xảy ta trong 
vườn là sự thực hay đó chỉ là ảo ảnh do họ quá ham muốn mà sinh 
ra. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 48 


Chẳng nhìn thấy gì cả. Hình như đây là một cái hố. Tối đen. 
Người đàn bà hiểu rằng mình sẽ chết nếu không thoát khỏi 
đây. Chị cố gắng nhúc nhích chân tay nhưng không được. Có 
cẩm giác như phía dưới đầu gối, chân chị không còn nữa. Chị buộc 
mình phải bò lên phía trước, tìm một lối thoát nào đó. Chị bò từng 
xăngtimét một. Cảm thấy độ dốc. Bóng tối bắt đầu nhạt. “Lên nữa. 
Lên. Không được dừng lại”. Bóng tối bao quanh chị mỗi lúc một 
yếu. Đâu đó phía trên một tí là ánh sáng, là hy vọng và cuộc sống. 
Giờ đây, tay và chân chị đã bắt đầu có cảm giác. Mỗi cử động đều 
gây cho chị sự đau đớn không tả, cứ như có hàng trăm mảnh sắt 
găm vào thân thể chị. Tuy vậy chị vẫn kiên cường bò lên phía 
trước. Cảm giác ánh sáng mỗi lúc một mạnh, cái ấm áp của 
những tia sáng thúc đẩy chị trườn lên phía trước. Rốt cuộc, chị 
thoát khỏi cái hố. Khi tỉnh lại, khoảnh khắc đầu tiên đối với chị 
khủng khiếp đến mức chị lại muốn chìm vào trong bóng tối. 
Cái đau ở khắp nơi: đầu, lưng, ngực, bụng. Miệng chị bị tọng 
đầy cát. Chị kinh hoảng cố gắng xác định xem mình đang ở đâu. 
Chị đang nằm sấp. Chỉ hơi động đậy bàn tay, chị đã cảm nhận 
được làn cát ẩm. Bờ biển... Giờ đây, chị đã nghe được tiếng đập 
của sóng vọng tới đâu đó từ phía sau. “Mình bị ném lên bờ...” — 
Chị nghĩ. Stephany không biết đó là giấc mơ hay chị lại ngất đi, 
hay chỉ đơn giản là chị chờ đợi điều gì đó. Nhưng bỗng chị nghe 
phía sau mình một tiếng động lớn của biển cả và làn sóng lan đến 
tận chân chị. Cơn ác mộng mà chị vừa phải trải qua hiện rõ trong 
trí óc: chị bị hất tung khỏi xuồng, những cơn sóng vùi dập chị như 
một con búp bê bị quăng vào vực xoáy. 

Chị bị dìm ngập xuống rồi lại nhô lên được với cái miệng đầy 
nước. Nước mặn xộc cả vào phổi chị. Nhớ lại cảnh đó, chị hoảng 
sợ đạp chân vào cát cố gắng nhoài người xa biển thêm chút nữa. 
Lại một cơn sóng mới. Lần này nước tràn tới thắt lưng chị. Chị 


cuống cuồng nhoài người nhưng đôi tay giờ đây cứ như tay của 
người khác.Đợt sóng tiếp theo tràn qua đầu chị, lật ngửa người 
chị. Chị nằm bất lực như một đứa trẻ sơ sinh với một cảm giác 
tuyệt vọng. Đó là vị thần biển đến để đón chị. Nó đang giỡn chị 
như một con mèo vờn con chuột trước khi ăn thịt. Mắt và mũi chị 
xè muối. Không ai có thể chiến thắng được biển cả. 


“Nhưng người có thể. Người đã từng chiến thắng”. 

“Đúng - Stephany nghĩ với sự kiên quyết - Mình không định đầu 
hàng!” 

Bản năng tự vệ khiến Stephany đạp mạnh hai chân vào cát để 
nhoài người xa biển. “Chỉ được vài xăngtimét. Ít quá. Phải cố 
nữa. Nhanh nữa!”. Dồn hết sức tàn, chị trườn ngửa người trên 
cát. Đôi chân yếu ớt của chị không đủ sức đẩy thân hình nặng nề. 
Chị suýt chết khi đợt sóng kế tiếp tràn qua mặt. Chị gắng đạp chân 
mấy lần nữa. Cổ chị bỗng cảm thấy cát nóng. “Rốt cuộc mình đã 
thoát?” Giờ đây sóng sẽ không thể đổ ập vào chị được nữa.Chị 
nằm trên nền cát nóng, hoàn toàn kiệt sức và lại hôn mê. Chắc chị 
nằm như thế rất lâu, có cảm giác mặt trời đã lên rất cao. Qua mí 
mắt sưng húp khép lại, chị đường như nhìn thấy những tia sáng 
chói chang. Chúng thiêu đốt thân thể chị. Trong cơn sợ hãi, chị cố 
gắng sắp xếp các ý nghĩ để khỏi trở nên giống như một sinh 
vật không lý trí giãy giụa vì mạng sống của mình mà hành 
động một cách khôn ngoan, như một con người. Đôi 

môi và mi mắt chị dính chặt. Nén cái đau dữ dội, chị xoay người 
nằm nghiêng, mở miệng và cố gắng dùng chiếc lưỡi sưng vù đẩy 
từng ít cát một ra khỏi miệng. Khi khoang miệng đã được 
giải phóng, nước bọt bắt đầu tiết ra. Đợi cho nước bọt đủ nhiều 
chị nhổ mạnh để tống hết những hạt cát còn sót trong miệng ra. 
Sau đó, Stephany thử mở mắt. Nhưng mi mắt cứ như bị dán chặt 
bằng keo. Chị hoảng thật sự, đưa tay lên định mở, nhưng những 
ngón tay co quắp không tuân theo sự điều khiển của chị. Trong 
cơn tuyệt vọng chị định dùng nắm tay đấm vào mắt. Nhưng 
trong đầu chị bỗng vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc 
“Đừng tuyệt vọng. Làm như thế có thể hỏng màng mắt..." 
"Dan! Anh ấy đâu rồi? Thế nào nhỉ? Orphey, điện thoại của 
Dennis, ý định đi sang đảo bên cạnh và Dan, anh ấy cùng đi trên 
xuồng máy với chị khi nó bị nổ tung...” Ý nghĩ như một bức tranh 
ghép các sự kiện lại làm chị kinh hoàng. Nếu anh ấy cũng thất lạc 
như chị, cũng bị thương cũng mù mắt như chị, nếu anh ấy chết 


giữa biển khơi... Stephany bật nức nở trong cơn tuyệt vọng. 


Thanh tra Gennings rất không thích cuộc gặp mặt sắp tới với 
Jilly Stuart. Ông ta không thích khi có kể nào đó giành phần thắng 
trong các cuộc đối thoại, hơn nữa kẻ đó lại là đàn bà. Vậy mà Jilly 
lại làm được điều đó. Ông khó chịu cắn môi khi ngồi trên chiếc xe 
do Adams lái chạy về hướng Elizabeth-Bay Ông có linh cảm đen tối 
rằng rồi ông sẽ phải gặp mặt con mụ đàn bà quỷ quyệt đó nhiều 
hơn là mong muốn. Adams đưa mắt nhìn trộm sếp mỗi khi anh ta 
có địp rời mắt khỏi mặt đường. Đúng, với Jilly Stuart, ông già đã 
gặp một đối thủ xứng đáng. Khiếp thật! “Những cái băng vệ sinh 
sử dụng rồi!” Adams sẵn sàng trả cả một năm lương để một 
lần nữa được trông thấy vẻ mặt của Gennings khi ông ta nghe 
mấy từ đó. Đúng là một ả đàn bà lạ lùng. Anh ta nôn nóng muốn 
được gặp ả. Như đọc được ý nghĩa của anh ta, Gennings giận dữ 
nhìn anh ta. 

- Trung sĩ! 

- Có tôi, sếp! 

- Anh có mang theo lệnh khám nhà không đấy? 

- Có thưa sếp. 

- Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta sẽ phải dùng đến nó - 
Gennings nói 

- Chỉ cần đến xem xét tình hình thôi. 

- Sếp nghĩ là có thể tìm thấy trong tủ lạnh của ả ta loại mìn chất 
dẻo đặc biệt để phá xuồng máy ư? 

- Đừng quá trớn, trung sĩ. 

- Xin sếp thứ lỗi. 

- Lệnh khám cho phép chúng ta ghé mắt vào những nơi mà chúng 
ta cho là cần thiết. 

- Vâng, thưa sếp - Adams ngừng một lát rồi hỏi:- Thế chúng ta tìm 
gì thưa sếp? 

Gennings thở dài: 

- Thỉnh thoảng anh làm tôi thất vọng quá, Adams ạ 

- Ông ta nói về mệt mỗi 

- Chúng ta tìm... một cái gì đó, chẳng cái gì cả... 

- Nhưng chúng ta còn chưa biết chắc đây là phải là một vụ phạm 
tội không cơ mà? - Chúng ta không biết. Anh nói đúng. Nhưng 
nghe này. Bà Harper đang phi ngựa thì có kể nào bắn vào bà ta rồi 
biến mất. Giờ đây lại chính cái bà Harper ấy đi trên xuồng máy rồi 
mất tích. Con trai ơi, cậu nói gì về những sự việc ấy? Sự trùng hợp 


như thế liệu có là quá nhiều không? 

- Liệu chúng ta có đa nghỉ quá không, thưa sếp? 

- Chính vì thế mà người ta trả lương cho chúng ta đấy. 

Họ đỗ xe cạnh ngôi nhà sang trọng ở Elizabeth - Bay, nói qua với 
người gác cổng rồi vào thang máy lên căn hộ của nhà Stuart. 
Người mở cửa là Jilly. Vẻ mặt dò hồi của ả chuyển ngay sang thù 
địch. 

- Bà là bà Stuart? 

- Bổ cái trò vờ vịt ấy đi. Ông biết rõ tôi là ai. 

- Chúng tôi muốn vào nhà với sự cho phép của bà. 

- Để làm cái khỈ gì? 

- Chúng tôi muốn hỏi bà vài câu. 

- Xéo khỏi đây ngay - Jilly nổi khùng 

- Sao các người dám làm phiền tôi? Chồng tôi là luật sư! 

- Bà Stuart 

- Qua giọng Gennings, Adams biết là ông ta đang khoái trá - chúng 
tôi biết rõ chồng bà là luật sư nhưng chính ông ấy cũng sẽ nói là 
chúng tôi có quyền đặt câu hỏi đối với bất kỳ ai... và bắt giữ bất 
kỳ kẻ nào ngăn cản những người đại diện của pháp luật thi hành 
công vụ.Im lặng một lát. Sau đó Jilly miễn cưỡng cởi dây xích, 
mở rộng cửa.- Mời vào phòng khách 

- Ẳ nói giọng khó chịu. 

- Chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ mất tích của bà Harper. Bà 
Stuart, bà có thể cho chúng tôi nghe bà đã làm gì trong tuần qua 
không? 

- Tất nhiên là lúc nào tôi cũng ở đây. 

- Tôi sợ là bà buộc phải kể chỉ tiết hơn đấy. Chúng ta bắt đầu từ 
thứ Hai. Gái gì... 

- Không, tôi không chịu đâu! - Jilly bùng lên, trong mắt ả xuất hiện 
ngọn lửa vàng giận dữ - Chính tôi cũng mới vừa được biết tai nạn 
đó... 

- Tai nạn ư? 

- Các ông muốn gọi thế nào thì gọi! Tôi tuyệt đối chẳng dính dáng 
gì đến đây cả. Tuyệt đối! 

- Bà Stuart- Gennings cố nói bằng giọng thật bình tĩnh hệt như 
đang nói chuyện với một bệnh nhân tâm thần 

- Bà đã ngồi tù bảy năm, nếu tôi không nhầm thì là vì những 
tội ác rất nặng chống lại Stephany Harper và vì đã bắn chồng bà 
ta là Greg Marsdan. Chẳng cần phải có trí tưởng tượng phòng 
phú lắm cũng có thể đoán ra được những nguyên nhân khiến 


bà muốn thanh toán bà ta. Và bà cũng chẳng giống nàng công chúa 
Tuyết trong trắng tí nào nếu nói về chuyện dẹp bỏ những người 
mà bà không thích. 

- Tôi chẳng liên quan gì chuyện đó cả! - Jilly gào 

- A, thằng khốn nạn! Mày muốn quàng vào cổ tao vụ này hả? Tao 
sẽ gọi điện cho chồng tao. 

- Tốt thôi - Gennings bình thắn nói 

- Cứ để ông ấy giải thích cho bà. 

- Ông ta ra hiệu cho Adams 

- Xem xét toàn bộ nhà, trung sĩ! Adams bước ra khỏi phòng 
khách. Jilly đắc thắng chìa ống nghe cho Gennings. 

- Chồng tôi muốn nói chuyện với ông. 

- Thanh tra Gennings phải không? 

- Trong ống nghe vang lên giọng nói lịch sự nhưng đường bệ 
của Philip 

- Ông chính thức đưa ra lời buộc tội gì đó đối với vợ tôi phải 
không? 

- Không, sự việc hơi khác, thưa ngài. 

- Rất tuyệt, bởi vì ông chẳng có cơ hội nào để làm việc đó cả. 

- Tạm thời chúng tôi chưa buộc tội ai hết, thưa ngài Stuart. Đó chỉ 
là... 

- Ông nghe tôi nói đây, ông thanh tra, nếu từ khi tôi học xong đến 
bây giờ bộ luật còn chưa thay đổi thì các ông thậm chí còn chưa có 
cơ sở để mở vụ án. 

- Tạm thời chưa - Gennings không chịu đầu hàng ngay - tuy nhiên 
quá khứ của bà Stuart... - ... Không hề ảnh hưởng gì đến một sự 
thật là suốt tuần qua cô ấy có đủ bằng chứng ngoại phạm. 

- Bằng chứng ngoại phạm? 

- Vâng, chúng ta có thể bình tĩnh thảo luận về chuyện này khi nào 
ông thấy tiện.Genninss rút lui: 

- Vâng, thưa ngài. Chúng tôi chỉ... 

- Và thế này nữa, ông thanh tra. Báo chí rất quan tâm đến Stephany 
Harper và tất cả những gì bao quanh cô ấy. Tôi sợ là ông 
sẽ gặp phải những rắc rối khi họ biết được rằng ông làm phiền 
em gái của cô ấy mà không hề có bằng chứng gì xác đáng.“Trong 
căn hộ này chẳng có gì để mà tìm cả - Adams nghĩ - ở đây sạch 
bong cứ như chẳng có ma nào đặt chân đến cả”. Sau khi ghé nhìn 
phòng tắm và buồng ngủ một cách lười biếng, anh ta cho rằng 
mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta bắt đầu giở xem tạp chí 
“Vogue” để trên chiếc tủ com mốt cạnh giương ngủ thì có tiếng 


thanh tra gọi. 

- Ä có khai điều gì thú vị không, thưa sếp - Adams hồi khi họ đã 
xuống đến xe. 

- Chẳng có gì đặc biệt cả 

- Genninss uể oải nói. 

- Dù sao thì đó cũng là một ả đàn bà kinh hồn, thưa sếp! 

- Adams thốt lên với vẻ thán phục không giấu giếm. 

- Vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi Adams. Loại đàn bà như thế sẽ 
quẳng cậu đi như một mớ giẻ sau khi hút hết sinh lực của cậu.“Dĩ 
nhiên đối với ông thì ả ta có quá nóng - Adams nghĩ 

- Nhưng nếu ảẳ rơi vào tay tôi trong một hẻm tối mà xem. Khi đó 
thì chưa chắc ai trong chúng tôi sẽ nóng hơn”.Bà phụ trách khu 
nghỉ mát trên đảo Orphey có rất nhiều kinh nghiệm trong 
công việc khách sạn. Trong trí nhớ của bà còn lưu giữ rất nhiều vụ 
việc xảy ra. Nhưng chuyện như thế này thì bà chưa từng gặp. Khi 
viên bác sĩ đó gọi điện đến và đặt trước một ngôi nhà với cái tên 
Marshall thì bà không hề ngờ rằng người đàn bà đến liền sau ông 
ta đó lại chính là Stephany Harper. Trông người phụ nữ dễ 
thương có nụ cười đáng mến, không rời chồng một bước đó bà 
đã không nhận ra người thừa kế và người đứng đầu nổi tiếng của 
một tập đoàn công nghiệp, mặc dù ảnh của bà ta rất hay xuất hiện 
trên báo. Bây giờ, sau khi bà ta mất tích, phóng viên từ khắp thế 
giới đổ thành dòng về hòn đảo này và điện thoại thì réo inh ỏi suốt 
ngày không dứt. Dù sao thì bà cũng vẫn phải lo chuyện đón tiếp 
khách khứa, bố trí chỗ ăn nghỉ, đặc biệt là cho hai vị sắp tới. 
Những đứa trẻ tội nghiệp. Dù là ai đi nữa thì mất mẹ cũng là việc 
đáng sợ. Là dân gốc ở đây, bà biết những nguy hiểm bất ngờ 
của vùng biển này và hiếm có trường hợp người mất tích còn 
trở về. Có tiếng động cơ của một chiếc máy bay nhỏ. Bà vội rời 
văn phòng của mình ở toà nhà chính xuống bến để đón chiếc thuỷ 
phi cơ. Bà nhìn thấy viên phi công nhảy ra trước rồi quay lại giúp 
cô gái và một chàng trai nhảy lên bến. Rồi vali của họ được 
chuyển lên. 

- Xin chào, cho phép tôi được giúp đỡ cô cậu 

- Bà nói 

- Đây có phải là cô và cậu Harper không ạ? 

- Gảm ơn bà - Sara nói. 

- Xin bà cho biết người ta đang làm gì để tìm ra họ? 

- Làm tất cả những gì có thể làm được 

- Câu trả lời đượm sắc buồn. 


Bà không muốn đưa ra những dự đoán buồn thẳm, nhưng bởi 
thâm tâm bà không tin rằng Stephany và Dan còn sống nên bà cũng 
không định khuyến khích những ảo tưởng trong hai cô cậu trẻ tuổi 
này. 

- Thật là khủng khiếp. Chúng tôi mới chỉ biết chuyện mẹ bị mất 
tích vài giờ trước đây thôi. Mà mấy chục tiếng đồng hồ 

trôi qua rồi. Chúng tôi cũng nghĩ là có chuyện gì đó không 
lành xảy ra nhưng vì không gọi điện ra đảo được nên chúng tôi 
không hành động gì cả. 

- Đã có kết quả gì chưa ạ? 

- Dennis hỏi.- Chúng ta sẽ biết thêm khi các nhóm cứu nạn trở về 
nghỉ qua đêm. Họ cũng sắp về rồi đấy. Còn bây giờ thì rất tiếc là 
chưa có kết quả gì. 

- Họ không thể biến mất không để lại dấu vết nào! 

- Dennis đăm chiêu nói.Người phụ trách khu nghỉ phân vân không 
biết nên nói ra những lo ngại của mình cho họ biết hay là cố động 
viên họ. Những hy vọng mồng manh đó liệu có ích gì cho họ? 

- Tôi không muốn làm cô lo sợ thêm, nhưng có thể như vậy đấy. 
Đã từng xảy ra những trường hợp biến mất như vậy. - Rốt cuộc bà 
nói thẳng.Họ im lặng đi tiếp. Đến một ngôi nhà nhỏ, bà mở cánh 
cửa. 

- Đây là ngôi nhà dành cho cô, thưa cô. Còn em trai cô sẽ ở ngôi 
nhà bên cạnh kia. Cô cậu vào nghỉ đi nhé. Tôi sẽ ghé lại sau.Dennis 
mang đồ đạc vào ngôi nhà của mình xong bèn sang ngồi cạnh 
Sara. Trước mặt, cách họ vài trăm mét là một thảm cổ đẹp thần 
tiên thoai thoải dẫn xuống tận bãi biển. Xa hơn nữa là mặt biển 
xanh loá lên như ngọc bích trong những tia hoàng hôn cuối cùng. 
Họ nhìn ra khoảng không yên bình của Biển San hô. Điều gì có thể 
xảy ra với mẹ của họ trên hòn đảo thần tiên này? Sara rùng mình: 
- Demnis, mẹ với dượng mất tích đã hơn một ngày một 

đêm rồi. Ngộ nhỡ những người cứu nạn không tìm thấy... 

- Họ sẽ tìm thấy, Sara 

- Denmnis vội vàng nói 

- Nhất định họ sẽ tìm thấy. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 49 


Jilly nằm dài trong bồn nước nóng với số tạp chí “Vogue” mới 
nhất và một cốc rượu gin. Ả không biết nên bực tức hay vui sướng 
sau cuộc viếng thăm của hai viên cảnh sát. Ả điên tiết vì họ dám 
vác mặt đến đây. Tuy nhiên rõ ràng phần thắng đã thuộc về ả. Ả 
vẫn như còn nhìn thấy bộ mặt xanh xám đi của Gennings khi 
Philip sửa gáy cho ông ta. “Philip khá lắm, ít ra là vẫn còn làm 
được một cái gì đó. Rõ ràng là mình chưa nên phắn khỏi nơi đây 
với khoản tiền tích góp được. Mình còn cần lão chồng luật sư này 
trong một thời gian nữa”. Có chuông điện thoại. Ả uể oải với tay 
nhấc ông nghe. 

- A lô, ai đấy? 

- Jilly đấy à? Jake đây. 

- Em không nói chuyện được lâu đâu, Philip có thể trở về bất kỳ 
lúc nào. 

- Những øì tôi định nói với cô không chiếm mất nhiều thời gian 
đâu! 

- Jake nói bằng giọng băng giá. 

- Có chuyện gì xảy ra vậy? 

- Gô biết rõ là chuyện gì xảy ra. 

Jilly ngồi dậy trong bồn.- Em không hiểu anh định nói gì! 

- Tôi nói về Stephany. Về chị gái của cô. Tôi muốn hỏi cô biết gì về 
sự mất tích rất đúng lúc ấy. 

- Trời đất ơi, anh chẳng khác gì bọn cớm cả. Làm sao em biết được 
chuyện đó. Hai người im lặng một lúc. 

- Bởi vì đây không phải là “tai nạn đầu tiên” xảy ra với Stephany 
kể từ khi cô ra tù. Tôi còn chưa hỏi cô kể nào đã bắn vào ngựa của 
cô ta.- Nhưng em có biết gì về chuyện đó đâu- Jilly cãi. 

- Thế lần này? 

“Hắn tra hỏi mình còn tàn nhẫn hơn cả mấy thằng cảnh sát. Hắn 
có thể làm thầy chúng được đấy”. 


- Nếu không tính những lúc em ở với anh thì em hầu như không ra 
khỏi nhà. Anh chính là người rõ hơn ai hết việc em ở Sydney trong 
khi Stephany và Dan ở hàng ngàn dặm cách đó. 

Jake im lặng. Ả cảm thấy hắn ta đang cân nhắc từng lời, cố tìm 
dấu hiệu của sự chân thành hoặc lừa dối, Jilly bỗng hiểu ra tình 
thế trớ trêu của mình. Thật tức cười khi nghe những lời buộc tội 
vào một việc mà ả không hề can dự gì vào đó, mặc dù nếu có cơ 
hội ả sẽ không bỏ lỡ dịp. Nếu không cảm thấy khó chịu có lẽ ả đã 
cười vào mũi Jake. Ả quyết định chuyển sang tấn công.- Anh thử 
nghĩ một chút xem. Em khử Stephany đi để làm gì chứ? Như thế 
em được lợi lộc gì? Làm vậy chỉ tổ dẫn đến việc em bị mất phần 
của mình ở “Harper Mining”. Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng Dennis sẽ 
chia phần tài sản với “dì Jilly yêu quý” của nó hay sao? Hơn nữa 
anh cũng đừng quên - đến đây giọng ả cao lên - là tôi có những kế 
hoạch riêng của mình về mụ ta. Mà cả anh nữa cũng có. Anh sao 
thế Jake?Điên người vì tức tối và ghen tuông, Jilly vẫn 

thầm cảm ơn thế mạnh của điện thoại. Chắc ả đã không dám 
liều lĩnh một khi ở cùng trong một căn phòng với Jake. Nghe hơi 
thở của hắn trong ống nghe ả biết là hắn điên tiết như thế nào. 

- Thôi được Jilly... Những điều đó không có nghĩa là vấn đề được 
gạt bỏ đâu nhé. Cảnh sát có trí nhớ tốt lắm. Và cả tôi cũng vậy. 
Nếu tôi phát hiện ra cô có nhúng tay vào vụ này thì tôi sẽ vặn cổ 
cô! Jake dập máy. 

- Em nói chuyện điện thoại đấy à em yêu? Mải mê nói chuyện ä 
không nhận thấy Philip đã vào phòng tắm từ lúc nào. 

- Không - ả trả lời nhanh, cố bịa ra trong đầu một cái gì đó - Em 
gọi điện hỏi chỗ làm việc mà người ta đăng quảng cáo. 

- Làm việc ư? - Philip ngạc nhiên - anh không biết là em dự định 
đi làm. 

- Ô không. Đó là em nói vậy thôi. Quỳ một đầu gối xuống bên cạnh 
bồn, ông cầm lấy ống nghe trong tay ä. 

- Em đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện đi làm, em yêu ạ - Ông âu yếm 
nói 

- Anh kiếm được nhiều tiền, đủ cho hai chúng ta. Hay em cảm 
thấy ít? Anh có thể đưa cho em nhiều hơn. 

Dù sao thì lão vẫn có những ưu điểm - Jilly hài lòng nghĩ - Lão là 
người nuôi dưỡng mình. Nếu lão còn làm tình đâu ra đấy nữa thì 
thật là lý tưởng. Nhưng như thế thì quá nhiều đối với một con 
người. 

- Anh thật tốt, Philip - ả nói giọng âu yếm 


- Em không định xin anh thêm, nhưng trong bảy năm vừa qua, giá 
cả tăng nhiều quá... Nếu anh đưa cho em nhiều thêm một chút, em 
rất biết ơn. 

- Thưa ngài Macmaster, ngài yêu cầu cho ngài biết khi ngài 
Sanders đến phải không ạ? - Cảm ơn cô, .Hilary. Bi ngồi thẳng 
người dậy trên ghế, hai vai ngay ngắn. Ông đã sẵn sàng để sáp 
mặt hắn. Cảm giác thù hằn xâm chiếm ông khi người thư ký của 
Jake cho ông biết là chủ tịch mới của hãng quyết định triệu tập 
cuộc họp buổi sáng. “Nếu hắn không xâm phạm đến “Harper 
Mining” thì Stephany đã không đắm mình vào công việc như thế, 
Dan đã không cảm thấy mình thừa và không ghen tuông. Như 
thế thì đã không có chuyện hòn đảo và...” Bill thở dài đau 
khổ.Có tiếng gõ cửa. Người nữ thư ký của ông bước vào và lùi 
sang một bên nhường đường cho Jake.Jake vào ngay việc: 

- Gó chuyện gì xảy ra vậy? 

- Nếu ông định nói về việc tôi ra lệnh cho máy bay của hãng đưa 
Sara và Dennis đến Townswill thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm 
trước hội đồng quản trị của hãng về cái mà ông gọi là sự phung 
phí đó.Jake nhìn như dán mắt vào ông. 

- Sao ông lại nóng nảy như thế? 

- Anh ta nhìn ông giễu cợt. 

- Lễ ra ông phải đợi tôi tấn công trước đã chứ. Bill ạ, tôi 
cũng mong cho Stephany tai qua nạn khỏi không kém gì ông đâu. 
Tôi muốn gặp ông để hỏi về những kết quả và thảo luận làm sao 
để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm. Bill dịu lại.- Tôi đang nóng 
lòng chờ đợi điện thoại của Sara đây. Cuộc tìm kiếm vẫn đang 
tiếp tục nhưng Sara và Dennis sợ rằng những người cứu nạn sẽ 
chán nản và kém nhiệt tình đi vì cho đến nay vẫn không có kết quả 
gì. 

- Chính thế mà chúng ta cần phải tăng cường lực lượng tìm kiếm — 
Jake nói quyết đoán 

- Ông hãy liên lạc thẳng với sở chỉ huy cứu nạn. Nói với họ rằng 
họ sẽ được đáp ứng tất cả những gì cần thiết - tiền, máy bay, 
người. 

- Được.Bill ấn nút điện thoại. 

- Hilary, cô liên lạc với văn phòng thủ tướng đi nhé. Chính phủ có 
thể gây sức ép để chính quyền địa phương áp dụng thêm những 
biện pháp khác nữa.Ra khỏi phòng Bill, Jake gặp Tom ở hành lang. 
- Họ chưa gọi điện về à? 

- Tom hỏi ngay khi vừa vào phòng Bill. 


- Chưa. Nếu có, bố đã gọi con - Bill trả lời về khó chịu.Tom làm 
Bill chán ngấy kể từ khi biết rằng Sara sẽ gọi điện về. 

- Về phòng mình đi. Bố sẽ cho gọi khi nào có điện thoại, 

- Bill nói nhưng thâm tâm ông không định làm thế.Khi điện thoại 
đổ chuông, Bill vội nhấc máy và nghe giọng Sara. Cô thông báo cho 
ông những tin tức cuối cùng. 

- Nghĩa là Dennis đi cùng với những người cứu nạn à? - Bill hỏi 

- Khá đấy.Ông nói vắn tắt cho Sara biết những chỉ thị của Jake về 
việc tăng cường tìm kiếm. 

- Bác đang làm tất cả những gì có thể làm được Sara ạ. Cháu cũng 
biết là ở nhà mọi người sốt ruột và lo lắng như thế nào 

- Ông định đặt ống nói xuống. 

- Kìa bố! - Tom giằng lấy ông nói từ tay Bill. 

- Sara, em có nghe anh nói không?Có tiếng cô rất rõ ràng: 

- Anh ở nhà thế nào? 

- Còn em? 

- Tom thầm nguyền rủa ông bố lúc nãy vẫn đứng ngay cạnh. Làm 
sao anh thể hiện được tình cảm của mình với cô khi bố đứng cạnh. 
- Em bình thường cả - Sara nói sau một lát im lặng 

- Rất mừng được nghe giọng nói của anh. 

- Anh muốn có mặt ở đó, bên cạnh em để giúp đỡ em quá. Anh 
không thể nào chịu nổi ý nghĩ là em ở xa như thế và đang phải 
chịu bao điều bất hạnh. 

- Dennis đang cố làm tất cả những gì có thể làm được. 

- Thôi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé - Tom nói. 

Những câu xã giao như vừa rồi không thể nào làm cô hiểu được 
tình cảm của anh.Bill tỏ rõ sự không hài lòng và ra hiệu cho anh 
kết thúc cuộc nói chuyện. 

- Nếu có tin tức gì mới, nhất định họ sẽ gọi điện về. Con có thể yên 
tâm về điều đó. - Bill nói hơi rít.Tom cố kìm sự bực tức của mình. 
- Anh phải đi đây, Sara ạ. 

- Vậy thì... Im lặng một lát... Tạm biệt 

- Sara bỏ máy.Không để ý đến về mặt khó chịu của con trai, Bill 
nói: 

- Hãng tung hết các phương tiện của mình cho cuộc tìm 
kiếm. Không hạn chế một chút gì. Và cuộc tìm kiếm sẽ được tiếp 
tục cho đến khi tìm được một cái gì đó! 


Stephany hiểu rằng chị vừa qua một giấc ngủ. Lúc trước, mặt 
trời ngay trên đầu, và chiếu thẳng vào mặt. Giờ đây mặt trời đã xế, 


Stephany cảm thấy ánh nắng của nó chiếu ấm một bên hông. Còn 
bên hông kia thì ẩm và lạnh. Miệng chị vẫn còn vị của cát. Da trên 
tay, mặt và thân thể chị bỏng rát. Chị lại thử mở mắt. Chị nhẹ cả 
người khi mở được đôi mi. Có thể nước mắt lúc chị khóc Dan đã 
làm mềm lớp dính. Stephany ngẩng đầu lên nhìn quanh. Chị đang 
nằm ngửa trên một bãi cát không xa nước là mấy. Sau lưng chị là 
mấy cây cỏ và sau đó là những bụi cây nhiệt đới rậm rạp. 
Phía trước là biển. Chị không biết là mình đang ở đâu. Bỗng 
Stephany cảm thấy con gì đó đang bò bên chân mình. Nhìn xuống, 
chị thấy cả một đàn cua đang chuẩn bị trèo qua chị. Một con cua 
đã leo chân. Chị rùng mình ghê sợ rồi vụng về như một đứa trẻ, 
chị thử đẩy mình dời khỏi chỗ. Nhưng thân thể đau nhức nhối 
không chịu tuân theo ý chị. Mỗi cử động nhỏ đều gây nên sự đau 
đớn. Chị chỈ còn tranh đấu theo bản năng để sống sót. Chị hiểu 
không thể ở đêm trên bãi biển này được. Ban đêm, những con vật 
đủ loại: từ chạy, nhảy, bò, trườn đến bay đều đổ ra đây và bãi 
biển sẽ trở thành bãi chiến trường. Mà chị thì hoàn toàn không có 
khả năng tự vệ. Một mét... lại một mét nữa. Đêm nhiệt đới buông 
nhanh. Giờ đây toàn bộ ý nghĩ của Stephany đều tập trung vào việc 
tìm một chỗ ẩn thân. Chị dốc hết sức tàn ra nhích tới chỗ những 
gốc cây. Rốt cuộc chị đã tới được những lùm cây. Giống như một 
con thú đang bị truy lùng; Stephany chưi sâu mãi, sâu mãi vào rậm 
rạp. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 50 


Mặt trời thiêu đốt hòn đảo hoang vu một cách không thương tiếc. 
Cát bỏng dường như không còn sự sống. 

Tất cả chim chóc đã mất dạng, chúng đi trốn cái ánh sáng chói gắt. 
Những con vật sống ở mép nước chưi thật sâu xuống cát để trốn 
thoát khỏi cái nóng như nung. Gái thân người nằm trong đám cây 
rậm rạp khẽ động đậy bởi nghe những tiếng thì thầm và những ảo 
hình. 

- Anh có thích không, anh yêu? 

- Chúng ta ở lại đây mãi mãi nhé! Đó không phải là một ý tồi đâu. 

- Nhưng còn công việc của em. 

- Mặc kệ công việc. 

- Nếu anh không muốn thì em sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi đó 
nữa. 

- Vậy thì hơi quá. Anh đã biết là em yêu anh... 

- Em rất yêu anh! 

- Vậy thì thưa bà Marshall, chúng ta bắt đầu bằng gì đây?Trong nơi 
ẩn, Stephany rùng mình, lẩầm bẩm điều gì đó và lại khóc. Sau đó, 
những giọng nói lặng đi, và chị co người lại, ngủ thiếp đi. Khi Sara 
đi Orphey, Bill và Rina hy vọng rằng những dẳn vặt của họ về mối 
quan hệ giữa Tom và con gái của Stephany tạm thời được gác lại. 
Nhưng họ lập tức hiểu rằng mình đã lầm. Việc Sara ra đi chỉ càng 
làm tăng thêm những khao khát của Tom. Anh rất buồn nhớ cô. 

- Và anh có thể tin chắc rằng con bé đó cũng buồn nhớ nó như thế! 
- Rina buồn bã nói với Bi. 


Bill cũng nhận thấy rõ tình cảm nồng nàn của hai người lộ ra qua 
những câu nói bình thường trong cuộc nói chuyện điện thoại. Buổi 
tối, ông kể lại cho Rina chuyện đó. 

- Chúng ta không thể trì hoãn được nữa! - Rina nói. 

- Nhưng giờ đây chúng ta không thể nói gì được. Không có điều đó 


thì Sara cũng đã gần phát điên chuyện xảy ra với Stephany và Dan 
rồi! — Bill bác lại 
- Vậy thì chúng ta phải nói cho Tom biết, trước khi quan hệ giữa 
chúng đi quá xa. 
- Sara đang ở cách đây hàng ngàn cây số. Chúng ta còn đủ thời 
gian. 
- BiII! - Rina kêu lên tuyệt vọng 
- Anh cứ kéo dài thời gian mãi! Anh hãy tưởng tượng điều gì sẽ 
xảy ra nếu như ai đó nói cho Tom biết sự thật. 
- Ai có thể nói? Không thể có chuyện đó được. Ngoài chúng ta ra, 
không còn ai biết chuyện đó. Đúng không? 
- Em cố không nghĩ đến cảnh nó sẽ như thế nào khi biết chuyện 
- Rina đau khổ nói 
- Tại sao chúng ta không cho nó biết sự thật ngay từ đầu? 
- Làm sao chúng ta cho nó biết sự thật được? Như thế sẽ đảo lộn 
tất cả. 
- Nhưng giờ đây chắc là chúng ta phải làm điều đó thôi! - Rina đẩy 
đĩa thức ăn mà bà chưa đụng đến ra. 
- Mặc dù em sợ là đã muộn rồi. 
- Em nói gì vậy? Nó nói là nó còn chưa ngủ với con bé kia mà. 
- Vâng, nó nói... Nhưng... em không biết,... có cái gì đó... 
- Em đừng có vội vàng với những kết luận. Không có chúng thì sự 
việc cũng đã tồi tệ lắm rồi. - 
Bill, sự việc vẫn là sự việc, không phụ thuộc vào chuyện 
Stephany có còn sống không. Anh phải nói cho nó biết, không trì 
hoãn được nữa đâu.Bill lo ngại: 
- Em có nhớ nó phẳn ứng thế nào lần trước khi chúng ta định nói 
chuyện với nó về điều đó không? 
- Em nhớ. Chính bởi vậy mà không nên trì hoãn nữa. Mặc dù em 
biết đó sẽ là một đòn nặng nề đối với nó. 
- Không chỉ là một đòn nặng nề - Mặt Bill xám đi 
- không, nó sẽ ra sao khi chúng ta tiết lộ bí mật đó. Nó yêu Sara. 
Bởi thế, nếu chúng ta không tìm được cách đúng nhất và thời điểm 
thích hợp nhất để nói cho nó hay thì chúng ta sẽ làm hỏng cả cuộc 
đời nó, và cả cuộc sống của chúng ta nữa. 

- Chào em yêu. 

Philip lấy chân đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Đặt cái khay lên 
ghế, ông bước lại kéo rèm cửa. Sau đó, ông mang chiếc khay tới 
bên giường. Lúc này Jilly mới ngóc đầu ngồi dậy. 

- Trời hôm nay đẹp lắm!- Philip vui vẻ nói. 


Thật ra khi Philip vào, Jilly đã tỉnh rồi, nhưng ä làm bộ vừa được 
ông đánh thức. À không thích tỏ ra quá tỉnh táo vào buổi sáng. 

- Gái 8ì thế này? - Ả khó chịu hỏi. 

- Ăn sáng trên giường. Anh muốn chiều em một chút. 

- Lễ ra anh không nên quấy rầy em. Hầu như suốt đêm em không 
chợp mắt được. 

- Anh xin lỗi em. Anh biết là em rất lo lắng cho Stephany và 
Dan.“Tôi chỉ lo là tôi bị mất phần của mình ở “Harper 
Mining”, nếu như Stephany biến mất”. Suýt nữa ả nói thành lời. 

- Em chỉ còn biết nằm và đếm thời gian. Em không ngủ được, đầu 
cứ nháo nhào cả lên. 

- Tội nghiệp. 

- Ông đặt cái khay lên đùi ả và cúi xuống để hôn, Jilly quay ngoắt 
đi. 

- Gần thận, anh làm đổ cà phê đây này.Philip ngượng nghịu ngồi 
xuống mép giường. 

- Anh quyết định không đi Hồng Kông nữa. 

- Sao vậy? - Jilly không ngờ điều đó. 

- Em thấy đấy, anh cũng rất lo lắng. Lúc nào anh cũng 
nghĩ về Stephany và Dan. Hơn nữa anh không thể bổ em trong 
tình trạng như thế này mà đi. 

- Thế công việc của anh thì sao?- Jilly vội tập trung ý nghĩ để tìm 
một lối thoát. 

- Anh sẽ cử một người khác đi. Ai đó trẻ tuổi, để anh ta có dịp tích 
luỹ thêm kinh nghiệm làm việc ở cấp cao. 

- Nhưng ở nhà thì anh cũng chẳng giúp gì được cơ mà. Hai chúng 
ta chẳng ai giúp gì được cho họ hết. 

- Anh chỉ muốn ở bên cạnh em 

- Philip mỉm cười 

- Để em khỏi cảm thấy quá cô đơn. Anh sẽ động viên em - Ông 
đứng dậy bước lại chỗ đặt máy điện thoại. 

- Để anh gọi điện báo là anh không đi. - Philip, anh yêu, lại đây 
đã nào - Jilly õng ẹo vỗ vỗ tay xuống giường bên cạnh mình. 
Ả không thể chấp nhận việc ông hoãn chuyến đi mà ả rất mừng vì 
như thế ả có thời gian để nghỉ ngơi, tránh sự có mặt chán ngắt của 
ông. Hơn nữa ả đã dự định lợi dụng thời gian ông vắng mặt để 
gặp gỡ nhiều hơn với Jake. Ả đã quyết định phải phá tan cái 
thiện cảm khó hiểu mà Jake dành cho Stephany trước khi chị trở 
về. Vậy mà bây giờ Philip lại trở chứng. Á ban cho ông một nụ 
cười thật âu yếm. 


- Philip! 

- Gì, em yêu? 

- Anh yêu, chúng ta hãy nhìn nhận sự việc cho thực tế nào. Em tin 
chắc là họ sẽ tìm được Stephany và Dan. Nhưng chẳng biết họ 
sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Em sẽ không tha thứ cho anh nếu 
làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Chuyến đi đó quan trọng 
lắm phải không? 

-Ừ. 

- Và em sợ em càng cảm thấy nặng nề hơn khi cả hai chúng ta 
cùng ngồi đây mà chờ đợi. Tốt nhất là anh cứ đi lo công việc đi. 

- Dù sao thì anh cũng không muốn xa em.Ả nắm lấy tay ông. 

- Em cũng chẳng muốn điều đó. Nhưng công việc là công việc chứ, 
phải không anh? Anh yên tâm đi. Bill nói với em là hãng 
sẽ tung hết phương tiện của mình ra cho cuộc tìm kiếm. Jake 
Sanders đồng ý chi trả mọi chi phí.Miệng nhắc đến cái tên đó trước 
mặt Philip, ả cảm thấy một sự hồi hộp khó tả. Giống như ả phẩn 
bội ông không chỉ về thể xác mà cả trong lời nói. 

- Anh hy vọng là anh ta thật sự quan tâm đến điều đó - Mặt Philip 
tỏ vẻ khó chịu - nhưng anh ta có cái gì đó... Anh không tin anh ta, 
Jilly ạ. 

- Và em cũng vậy - Jilly hưởng ứng nhiệt thành. 

- Anh ta quá khôn lanh. Mới vài tuần trước còn chưa ai biết đến 
anh ta. Vậy mà bây giờ, em xem, cái tay chủ tịch hãng “Harper 
Mining” ấy làm cứ như là quen biết hắn là một vinh hạnh đối với 
mọi người. Jilly vỗ vỗ vào tay ông an ủi. 

- Ở đó còn có Bill và Tom nữa kia mà. Anh biết là họ trung thành 
đến thế nào với Stephany. Chắc chắn là họ sẽ lo chuyện 
sao cho Jake Sanders phải giữ lời. 

- Đúng vậy. 

- Anh cứ yên tâm mà đi Hồng Kông đi, anh yêu ạ. Mọi chuyện sẽ 
tốt đẹp cả thôi. 

Philip gật đầu: 

- Em nói đúng. Nhưng nếu có tin tức gì mới, em phải gọi 
điện thông báo ngay cho anh biết nhé. 

- Dĩ nhiên rồi. 

Nhóm tìm kiếm đứng túm tụm ở mép nước. 

- Đây là bãi cát cuối cùng của hòn đảo này 

- Chỉ huy nhóm nói 

- Người ta đã tìm kiếm từ trên không. Không thu được kết 
quả gì cả. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa, sau đó đợi cho đến 


lúc máy bay đến đón chúng ta.Ông nhìn bốn chàng trai rám nắng 
dưới quyền mình. 

- Thế này, Pol và Charly - hai cậu tìm trên bãi, còn Alan và Blew 
thì đi sâu một chút vào bờ.Mấy chàng trai im lặng gật đầu và tản 
đi. 

- Anh có thể đi với nhóm nào cũng được, anh bạn ạ 

- Người chỉ huy nói với Dennis. 

- Tôi đi với Alan và Blew. Rõ ràng chẳng có mẹ tôi trên bãi. 

- Không có bà ấy nhưng cũng có thể có một cái gì đó đấy. 

- Chẳng hạn cái gì? 

- Các mẩu gỗ vụn, các mảnh kim loại hoặc chất dẻo vỡ ra từ xuồng 
máy, các mẩu vải rách từ quần áo... 

- Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta bật cười. 

- Một lần tôi tìm được trên bãi biển một hàm răng giả. Hàm 
dưới. Sau đó, cách đó một quãng là hàm trên. Anh bảo có 
tin được không? 

- Tôi hy vọng là lần này ông không định đi tìm các hàm răng giả. 
Răng mẹ tôi còn tốt lắm —- Dennis nén cơn tức giận sôi sục trong 
mình. Anh chạy theo Alan và Blew. Họ đi trước anh một quãng 
men theo ria những bụi cây sát mép bãi cát, dùng gậy nhấc và gạt 
các cành cây rậm rạp ra. Dennis buồn bã lê theo họ. Anh chẳng hy 
vọng là mình có thể tìm ra cái gì một khi những đôi mắt được 
huấn luyện kỹ càng kia bất lực. Tuy nhiên, anh vẫn theo sát 
các nhóm tìm kiếm kể từ khi đặt chân lên đảo Orphey. Hết 
ngày này sang ngày khác, anh lẽo đẽo theo sau họ, hệt như một 
đứa trẻ con quá bé để có thể chơi cùng người lớn. Chưa bao giờ 
trong đời Dennis lại cảm thấy mình bất lực và ngu ngốc như vậy. 
Nhưng anh biết ngồi với Sara ở trên đảo còn khổ sở hơn thế này 
gấp bội.Thời gian chậm chạp trôi. Mặt trời thiêu đốt. Mặc dù vùng 
ven bờ thỉnh thoảng lại có bóng mát, Dennis vẫn đầm đìa mồ 

hôi. Người anh hầm hập nóng. Anh đưa mất nhìn ra bãi nơi Pol và 
Charly cùng người chỉ huy đang chậm chạp tiến bước, mắt không 
rời khỏi cát dưới chân. “Hệt như một cuộc đưa ma - Dennis nhìn 
họ và nghĩ - Mẹ ơi, mẹ ở đâu?” 

Rốt cuộc, cuộc tìm kiếm kết thúc. Hai nhóm nhập làm một ở cuối 
bãi. Người chỉ huy nhìn đồng hồ.- Hòn đảo này thế là xong. 
Khoảng hai mươi phút nữa sẽ có trực thăng đến đón. Các cậu tạm 
nghỉ đi. 

- Tại sao các ông lại ngừng tìm kiếm? - Dennis hỏi 
- Chúng ta có thể tìm ở vùng ven bờ kia một lần nữa. 


- Làm như thế, chúng ta chỉ phát hiện được dấu vết của chính 
mình thôi. 

- Hay là chúng ta tìm sâu vào đảo một chút? 

- Anh bạn này, tôi rất cảm ơn anh bạn đã góp sức cùng chúng tôi, 
nhưng để tìm kỹ cả hòn đảo này thì cần cả một đội quân đông như 
quân đội Trung Quốc 

- Ông ngừng lại một lát - vả lại cũng chẳng cần thiết phải như 
thế. Những người thoát nạn, hiểu rằng càng ở gần mép nước, họ 
càng có cơ may được tìm thấy. 

- Tôi không chắc là mẹ tôi biết điều đó - Dennis không chịu rút lui. 
Anh quay mặt nhìn màu xanh thẫm chạy từ mép cát vào sâu 
trong đảo “mẹ có thể đang ở trong đó”. Anh thầm thì nghĩ. Người 
chỉ huy nhìn gương mặt chàng trai và hiểu anh ta đang nghĩ gì. 

- Nếu anh muốn chúng tôi cũng có thể tổ chức những cuộc 
tìm kiếm như thế. Thôi được, để tôi bảo anh em đi sục lại một lần 
nữa trước khi máy bay đến, khi về bản doanh, chúng tôi sẽ lên kế 
hoạch tìm kiếm mới, được không? Dennis nhìn những người bạn 
cứu nạn. Bốn cặp mắt đen, vô cảm nhìn anh. Anh kêu lên. 

- Trời ơi, ông không làm sao để họ thể hiện đôi chút sự quan tâm 
đến công việc mà họ đang làm hay sao? Tôi có cảm tưởng là họ 
đang tìm một cái thây chứ không phải đi tìm một con người. 

- Anh bạn hãy nghe tôi - Người chỉ huy nói cương quyết 

- Chúng tôi làm công việc này hàng ngày. Cần phải tỏ ra thực tế 
trước sự việc. Nếu cho tình cảm chỉ phối thì làm công việc này 
chẳng mấy chốc mà anh thấy mình đang ở trong nhà thương 
điên.Dennis tuyệt vọng quay đi. Anh lang thang dọc theo 
mép cát và những bụi cây um tùm chẳng chịt. Anh muốn rời xa 
những người cứu nạn ra một chút. Đi vòng qua một cồn cát, 
Dennis chán chường ngồi thụp cúi mặt xuống đất với những ý nghĩ 
tuyệt vọng. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy ngay trước mặt mình 
một cái khe nhỏ dưới những lùm cây ken sát. Dennis sững người 
cảm thấy trong mình một nỗi hồi hộp khó tả. Rồi không nghĩ 
ngợi gì thêm, anh nằm xuống lách người bò vào cái khe đó. Anh 
khó nhọc trườn đi trong cái khe chật hẹp cảm thấy những mảnh 
đá sắc nhọn và gai góc của cành cây cào rách quần áo và da thịt. 
Nhưng anh vẫn tiến lên phía trước, không hiểu sao vững tin rằng 
bằng cách nào đó... Ở đâu đây thôi... Qua làn ánh sáng màu xanh 
lá cây, anh nhìn thấy một cái gì đó ở phía trước. Anh chỉ mới phân 
biệt được một vài đường nét cong cong. Đó có thể là một tảng đá, 
cũng có thể chỉ là một con thú nào đó. Anh tiến lên phía trước. 


Dennis suýt hét lên khi anh phân biệt được vai, tay và thân 
hình của một người đang nằm nghiêng xoay lưng về phía 
anh. Trườn mạnh một cái nữa, Dennis đến cạnh người đó. Thúc 
mạnh lưng để nâng vòm lá lên, anh xoay người đó lại. Mẹ anh 
đang nằm trên tay anh. Tóc của mẹ bết lại vì đất bẩn, 
gương mặt đầy những vết xước bầm máu và phồng rộp vì bỏng 
nắng. Đầu mẹ ngật trên vai anh, hàm dưới trễ ra, khoang miệng 
xám lại. Tim Dennis như vỡ ra: “Mẹ chết rồi! Mình tìm thấy mẹ 
nhưng mẹ chết rồi!” Ghì chặt mẹ, anh khóc rú lên vì đau khổ. Quá 
đau đớn, Dennis không cảm nhận ngay được những cử động rất 
khẽ trên vai mình. Khi nhận thấy điều đó anh không hiểu ngay ra 
như thế nghĩa là thế nào. Vội đẩy mẹ ra để nhìn, anh thấy môi mẹ 
hơi động đậy 

- Mẹ còn sống! Còn sống! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 51 


- Vâng Philip, thật là tuyệt vời phải không? 

Em biết là anh rất sung sướng. 

Vâng, không phải lo lắng gì nữa đâu. Chị ấy cần nghỉ ngơi một 
thời gian cho khoẻ lại. 

- Trời ơi, anh cảm ơn em! 

- Từ Hồng Kông, giọng nói của Philip nghe rất rõ 

- Nhưng em nói là không có tin tức gì đến Dan cả à? 

- Vâng. Họ đã tìm kỹ toàn bộ khu vực mà họ phát hiện ra Stephany 
nhưng chẳng thấy anh ấy đâu cả. Thậm chí cũng không biết làm 
sao mà chị ấy lại ở đó. Stephany còn ở tình trạng chưa thể kể gì 
được. 

- Thôi được cảm ơn em yêu. Khi nào có tin tức gì mới thì gọi điện 
báo ngay cho anh biết nhé. 

- Tất nhiên 

- Jilly cố gắng không để ý đến bàn tay luồn qua hông và bóp một 
bên vú ả. 

- Ở nhà mọi chuyện bình thường chứ? 

- Mọi chuyện tốt đẹp cả - Jilly cố kiểm soát hơi thở vì giờ bàn tay 
ấy đã bắt đầu nắm bóp đầu vú. 

- Anh yêu em, Jilly 

- Giọng Philip buồn buồn. 

- Em cũng rất yêu anh. Thôi ta tạm biệt nhé - Ả buông ống nghe 
xuống, thở ra rồi nằm ngửa ra giường, kéo tấm vải che ngực xuống ra 
lệnh cho Jake: 

- Tiếp tục đi, em thích như thế. 

- Nhưng bây giờ anh lại không thích như thế nữa 

- Anh ta nói vẻ lười biếng nằm ườn trên giường, hai tay vòng ra 
sau gáy 

- Anh làm như thế cốt để thử xem em tập trung vào cuộc nói 
chuyện đến mức nào. Ả cười bỉ ổi: 


- Kết quả ra sao? 

- Thật đáng kinh ngạc! 

- Cảm ơn. 

- Anh hiểu tại sao cần phải dè chừng cho cái mông đít của mình 
khi có em gần cạnh. Jilly dấu môi: 

- Anh cho rằng nói với một phụ nữ sắp trở thành trợ thủ của mình 
như thế là lịch sự à? 

Jake nén cẩm giác khó chịu: 

- Jilly, cho dù em nghĩ thế nào về tài năng của anh ở tư thế nằm 
thì trước tiên anh vẫn là một nhà kinh doanh, và là một 
nhà kinh doanh không tồi. Anh chẳng có cơ sở nào để tin là em có 
thể điều hành tốt Nhà mốt “Tara” 

- Anh ta nhìn ẩ về lạ lùng 

- Tại sao em lại muốn đứng đầu “Tara”? 

- Thế anh không đoán được ra à? 

- Trên gương mặt Jilly xuất hiện về đã thú - “Tara” là niềm tin tự 
hào của Stephany. Nó là đứa con cưng của con mụ ấy. “Tara” 
cho mụ lòng tin, sức mạnh và sắc đẹp, tất cả những gì mà trước 
đây mụ ta không có và bây giờ lại có thừa. Em muốn tước “Tara” 
của mụ ấy. - Anh không thích phương pháp trả thù của em, cô em 
yêu quý ạ. Nhà mốt đó cần phải mang lại lợi nhuận mà em 
thì chẳng có tri thức, cũng chẳng có kinh nghiệm điều hành 
công việc gì cả. Ả cười vang: 

- Em biết điều đó. Jake nhún vai: 

- Anh đang định bán “Tara” đi. Nó hầu như không sinh lợi. 

- Em sẽ bắt nó sinh lợi. 

- Em lấy ở đâu ra cái lòng tin ghê gớm đó? 

- Bởi vì... 

- Jilly ngồi dậy, co chân lên ngực và lấy hai tay ôm đầu gối - bởi 
vì khi có ý tưởng ngọt ngào đó xuất hiện trong đầu em thì không 
ai có thể ngăn cả em được nữa! Im lặng. Rồi Jake nói: 

- Anh cũng có thể nói đúng như thế về mình đó, Jilly. 


Stephany nằm bất động trên giường bệnh. Chị vẫn mê man, 
nhưng thở đều. Đầu chị quấn đầy băng, chỉ để hở mắt và môi. Các 
bác sĩ truyền huyết thanh cho chị. Mấy người đứng túm tụm ở 
chân giường trao đổi khe khẽ. Bác sĩ nói: 

- Điều nguy hiểm chủ yếu là cơ thể bị cạn kiệt nước. Và 
cơn choáng nữa. Nhưng được điều trị tốt thì bà ấy bình phục 
nhanh thôi. - Nhưng tại sao mẹ tôi không tỉnh lại? 


— Denmnis lo lắng hỏi. 

- Điều đó chẳng có gì lạ cả 

- Bác sĩ trấn an 

- Bà ấy vừa qua một thử thách nặng nề. Đó chỉ là một hiện tượng 
tự nhiên của quá trình cơ thể hồi phục 

Ông tin chắc là mẹ tôi không bị chấn thương sọ não chứ? 

- Sara vẫn không yên tâm 

- Tôi sợ là khi chiếc xuồng lâm nạn, mẹ tôi bị đập đầu vào một cái 
gì đó.Người bác sĩ nhẫn nại mỉm cười: 

- Tôi khẳng định với cô là trường hợp đó hoàn toàn bị loại trừ. Bà 
ấy đã được khám rất kỹ. 

- Xin cảm ơn bác sĩ 

- Sara đáp. Bác sĩ gật đầu chào rồi bước ra ngoài. Sara lại ngồi 
xuống mép giường của Stephany, Dennis vẫn đứng cạnh. Họ 
im lặng nhìn hình người đắp một tấm vải mỏng. Dennis nói: 

- Thôi em không đợi được nữa đâu. Em lại đi cùng các nhóm tìm 
kiếm đây. Rất có thể Dan cũng đang ở đâu đó gần khu vực đó. 

- Dennis này, chúng ta biết nói thế nào về dượng Dan khi mẹ tỉnh 
lại nhỉ. Dennis cau mày. 

- Em không biết, Sara ạ, em không biết! 

- Dan...Một tiếng nói khàn rất khẽ vọng từ gối ra làm họ rùng 
mình. 

- Mẹ ơi! 

- Sara sung sướng nắm lấy tay Stephany 

- Chúng con đang ở đây. Cả hai đứa.- Xuồng... bị nổ... Dan... đâu 
rồi? 

- Đôi môi khô nẻ lại vất vả nhả từng tiếng. 

- Người ta chưa tìm thấy dượng ấy 

- Sara nhẹ nhàng trả lời. 

- Nhưng họ nhất định sẽ tìm được —- Dennis nói thêm. 

- Dennis? 

- Vâng mẹ, con đây. Những người cứu nạn đang làm việc tích cực, 
con cũng sắp đi cùng với họ. Chúng con sẽ sục hết đảo...Từ mắt 
Stephany ứa ra hai giọt nước. 

- Người ta sẽ tìm thấy Dan chứ? 

- Giọng Stephany run run. 

- Mẹ yên tâm nghỉ ngơi đi. 

- Sara an Ủi 

- Mẹ không được xúc động. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. 
Demnis buồn bã nhìn chị gái. 


Giá mà họ tin được như thế. 


Bill đẩy cánh cửa sổ phòng làm việc của mình, đưa mắt nhìn vòm 
cầu uốn qua vịnh và mặt nước nhấp nhô bên dưới, sau đó chuyển 
cái nhìn sang Cassy lúc này đang ngồi vẻ thách thức trong 
chiếc ghế trước bàn làm việc của ông. “Té ra có chuyện bẩn 
thỉu” - Ông nghĩ. 

Cassy chờ đợi tai hoạ ập xuống đầu cô đã quá lâu nên bây giờ, khi 
nó xảy đến, cô thậm chí cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Cô biết rằng 
bố con nhà Macmaster sẽ không chịu yên chừng nào chưa phát 
hiện ra ai là kể đã cho Jake số phần trăm quyết định kia để y có 
thể giành thắng lợi. Nhưng, khi Tom đồn cô vào chân tường, gọi cô 
lên gặp bố thì cô chợt phát hiện ra rằng cô có đủ sức để đấu tranh 
tự bảo vệ mình và cô sẽ chiến đấu đến cùng. 

- Thế nào, còn thị trường chứng khoán thì sao? Cô đã kiểm tra kỹ 
tất cả chưa? - Tom hỏi. 

- Hai tuần nay tôi làm việc hầu như liên tục, không ra khỏi 
đây. Chẳng có gì sai lạc cả. 

- Phải kiểm tra lại một lần nữa - Tom dứt khoát. 

- Tôi đã kiểm tra ba lần rồi.- Cassy... - Tom vuốt tóc - Việc thật lạ 
lùng, Jake Sanders đã lấy được hai phần trăm ấy ở đâu đó. Cần 
phải xác định được nguồn gốc của chúng. 

- Chẳng có dấu vết nào cả..Từ cửa sổ vọng lại một giọng châm 
chích: 

- Điều đó thật quá tiện lợi... Cho Sanders. 

- Gô tin chắc là không thể xác định được kẻ đã bán hai phần đó? — 
Tom lại hỏi. 

Cassy lấy tay ôm đầu gối. 

- Vâng, tôi tin chắc. 

- Cô đã không bị nhầm lẫn khi nạp thông tin vào máy đấy chứ? 

- Gó thể là tôi có sai sót khi lập chương trình - Cassy bình thản đáp 
trả - Chuyện đó đôi khi vẫn xẩy ra, anh cũng biết đấy. 

- Nhưng với cô thì không thể xảy ra - Tom tức giận - Tôi biết cô là 
một thư ký quá lành nghề để có thể mắc những sai lầm như 
vậy.Bill cũng không kìm được nữa: 

- Gô hiểu là sai lầm của cô đã làm hãng chúng tôi phải trả giá như 
thế nào rồi chứ. Cô đã đồng loã với Sanders. Cassy không trả lời. 

- Bố bình tĩnh đã nào - Tom ngăn — Cassy có thể nhầm lẫn do tình 
cờ thôi. Bill ném cái nhìn giận dữ lên con trai. 


- Anh hãy nói câu đó với kể khác. Anh định bắt tôi tin vào bóng ma 
hay sao. - Ông quay về phía Cassy. - Nếu cô đã có thể phạm sai 
lầm làm hãng chúng tôi phải qua một cơn sóng gió chưa từng có 
trong lịch sử tồn tại của nó thì cô chẳng được tích sự gì cả. Cassy 
nhướng mày: 

- Ông định nói là... 

- Gô bị đuổi việc. Tôi lấy làm tiếc, nhưng không còn lối thoát nào 
khác. Mặt Cassy đỏ lên: 

- Thôi được. Tôi cũng chẳng có lối thoát nào khác. Họ ngạc nhiên 
thấy cô bật dậy, bước tới cánh cửa dẫn vào phòng chủ tịch hãng, 
không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào. Jake đang ngồi sau bàn vùi 
đầu đọc đống giấy. Anh ngẩng đầu lên thấy cô, anh ta nhướng 
mày. 

- Người ta ta tống cổ tôi! - Cô nói, cố kìm mình — Anh nghĩ sao về 
chuyện đó? Gương mặt bình thắn của Jake rạng lên một nụ cười. 
- Người điều hành chính của hãng là Bill. Ông ấy nắm tất cả các 
vấn đề thuộc về tổ chức, thuê và đuổi việc... 

- Người ta buộc tội tôi vì hai phần trăm mà anh có được! 

- Anh đã nói là vấn đề thuê và sa thải người làm không thuộc 
phạm vi quyền hạn của anh. - Anh ta nói rồi lại cúi xuống đọc. 

- Anh là đồ chó má! Cassy run lên vì giận dữ và tuyệt vọng. Ngước 
lại, cô thấy Bill và Tom đang đứng ở cửa cố hiểu chuyện gì đang 
xảy ra. Gô cố cưỡng lại ý muốn nhổ vào mặt Jake một bãi nước 
bọt. Không được, hơn lúc nào hết, cô phải giữ bình tĩnh. Cô đưa 
mắt nhìn qua ba người đàn ông. 

- Thôi được, các người cứ đợi đấy! - Cô lạnh lùng nói và bước ra 
ngoài.Tom nhìn thẳng vào mặt Jake: 

- Gô ta phạm “sai lầm” đó theo lệnh của ông phải không? 

- Tôi không sử dụng những người phạm sai lầm. 

- Nhưng sao lại có chuyện... - Tom kiên quyết. 

- Tom, tôi muốn cảnh cáo anh - Vẻ mặt Jake chuyển sang doạ — 
Ông chủ mới của anh không có cô con gái để có thể giúp anh giữ 
được chỗ làm việc đâu.Tom đỏ mặt tía tai. 

- Ông là đồ khốn nạn! - Anh quát lớn và lao về phía Jake. Nhưng 
Bill đã tóm tay anh giữ lại. 

- Bình tĩnh nào, Tom. Con đi khỏi đây đi.Và ông đẩy Tom ra khỏi 
phòng. Jake rất khoái cảnh tượng vừa xảy ra. Thế là họ đã thanh 
toán xong với Cassy. Cô ta thật ngu ngốc đi gây sự với mình. 
Nhưng có lẽ cũng phải tìm cách đưa cô ta trở lại làm việc mới 
được. Có thể làm gì để đền đáp cái công lao đặc biệt của cô ta nhỉ? 


Sống trên đảo Orphey, Sara hiểu tại sao trước đây Dan lại chọn nó 
làm nơi đặt bệnh viện của mình. Cả không khí ở đây 
dường như cũng giúp cho sức khoẻ hồi phục. Mặc dù bị nhiều 
vết thương Stephany bình phục nhanh chóng. Ngay cả bác sỹ điều 
trị cũng phải ngạc nhiên bởi điều đó diễn ra trong tình trạng tâm 
lý rất tồi tệ của Stephany. Nguyên nhân thật dễ hiểu mỗi ngày trôi 
đi là hy vọng sống sót của Dan lại giảm xuống.Không ai muốn 
mình là người báo cho Stephany rằng giờ đây tên của Dan đã 
được ghi vào danh sách “Những người mất tích, có lẽ đã 
chết”. Đại diện củỦa trung tâm cứu nạn đề nghị chấm dứt 
các cuộc tìm kiếm giờ đây vẫn tiếp tục được là nhờ có sự cung 
cấp tiền và nhân lực của “Harper Mining”. Dennis và Sara thì 
đã cam chịu với ý nghĩ mất Dan. Làm thế nào để thông báo 
cho Stephany mà không gây sốc được nhỉ? Mỗi khi họ bước vào 
phòng bệnh, Stephany đều đón họ bằng một câu hỏi: “Có gì mới 
không?” Khi họ ra khỏi phòng thì chị nằm quay mặt vào tường đợi 
họ trở lại với chính câu hỏi đó. Nhưng vào một buổi tối, khi họ 
vào để chúc Stephany ngủ ngon, họ không thấy chị hỏi câu hỏi 
quen thuộc nữa. Chị nằm im, mắt nhắm nghiền và lặng lẽ khóc. 
Stephany không nhìn các con, không nói chuyện với họ. Rõ ràng là 
rốt cuộc chị đã hiểu ra là Dan không còn nữa. Sau khi cố gắng 
động viên mẹ một cách vô vọng, họ nhón chân rời phòng.Sara 
buồn bã đi về ngôi nhà nhỏ của mình. Cô cẩm thấy rất cô đơn. 
Không hiểu sao đèn trong nhà lại sáng. Chắc cô đã quên tắt khi ra 
khỏi nhà. Cô mệt mỏi lê chân qua cửa và bỗng nghe một giọng nói 
vô cùng quen thuộc. 

- Mong em đừng giận anh vì anh đã đến đây, Sara. Anh không thể 
đừng được.Olivia đi vế phía nhà của vợ chồng Stuart, hai 
tay ôm chặt vào ngực chiếc phong bì. “Để rồi xem Jilly sẽ nói gì? 
Chị ấy sẽ thấy giá trị của Olivia này”.Jilly mở cửa, gương mặt ä 
không có gì là niềm nở. 

- Lần này được cái là cô không trễ hẹn - ẳ nói có vẻ khó chịu - Tôi 
nghĩ là cô tới để nói là cô chẳng tìm được gì sất chứ gì? Ả vào 
phòng khách và chỉ cho Olivia một cái ghế.- Thậm chí ngay cả khi 
cô tìm được một cái gì đó thì giờ tôi cũng không thể sử dụng 
chúng được nữa - Jilly nói - sau sự thoát nạn thần kỳ đó, chị ta lại 
trở thành người hùng. Bây giờ thì chẳng ai thèm nghe câu chuyện 
về một đứa trẻ hoang ra đời nửa thế kỷ trước cả.Olivia ngồi im 
lặng không đáp lời Jilly. Nhưng mắt ả sáng lên vẻ đắc thắng. Rốt 
cuộc, Jilly cũng chú ý đến điều đó và hỏi: 


- Cô có gì vậy? 

- Chị nói rất đúng về chuyện đứa trẻ. 

- Thế thì sao? Ra là cô không tin tôi à? - Jilly bực bội. 

- Đây là một việc rất khó, nhưng em đã tìm được những 
bằng chứng mà chị muốn có. Bố bà ấy... bố chị... đã làm tất cả 
những gì cần thiết để che giấu sự việc.Ả lấy trong phong bì ra bản 
sao tỜ giấy khai sinh, sau đó là một tờ giấy xác nhận rằng đứa trẻ 
đã được đổi sang một tên khác. Jilly chăm chú xem xét cả hai tờ 
giấy. - Giá mà tôi biết được lão ta đã làm gì với đứa trễ hoang tội 
nghiệp. Đẻ hôm nay, ngoẻo ngày mai - đó là cuộc đời của nó. 

- Không hoàn toàn như vậy đâu.Giọng nói gây kích động của Olivia 
thu hút sự chú ý của Jilly. Ẳ chăm chú nhìn cô ta. Olivia toét 
miệng cười, mặt hồng lên. Ả lại thò tay vào phong bì của mình. 

- Gái này chắc chị phải thích lắm đây, Jilly ạ. Tất cả những chỉ phí 
của chị cho em đã được đền bù một cách xứng đáng. Sẽ thế nào 
nếu em nói với chị rằng đứa bé đó đã không về cạnh chúa trời như 
ông già Max nói? Con trai của Stephany không chết. Ngược lại, nó 
còn sống nhăn ra đấy! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 52 


Bill tưởng là trên đời này chẳng có gì thể làm ông ngạc nhiên được 
nữa. Những gì mà ông nghe và thấy trong vòng mấy tuần cuối đây 
đã làm ông quen với những điều mà hầu hết những người khác 
mất cả đời cũng không quen nổi. Nhưng điều xuẩn ngốc đến như 
thế này thì ông không thể nào tưởng tượng nổi: Con mẹ Jilly 
Stuart trơ tráo ấy ngồi trong phòng ông và tỉnh bơ đòi quyền lãnh 
đạo “Tara”. Ông bị chấn động mạnh đến nỗi không biết bắt đầu 
câu chuyện như thế nào.- Tại sao cô tin là cô có thể đảm trách 
được công việc đó? 

- Đơn giản là tôi biết tôi sẽ đảm trách được. - ả cười tự mãn. - Chỉ 
cần ông cho tôi một cơ hội. 

- Thế chẳng lẽ “Tara” đang cần một người lãnh đạo mới? Joanna 
điều hành nó tuyệt vời, còn bây giờ Stephany sắp trở về và sẽ lại 
đứng đầu hãng. 

- Stephany còn lâu mới bình phục. Trong khi còn dưỡng bệnh, chị 
ấy cần phải được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Tôi là bạn cũ của chị ấy, và 
lại là em gái nữa. Bây giờ chính là lúc chị ấy cần có những người 
mà chị ấy có thể tin cậy.Gương mặt Bill hiện rõ sự khinh bỉ khi 
ông nhìn ả: 

- Gô tự liệt mình vào hàng những người đó ư, Jilly? Jilly ngả 
người về phía trước và tặng cho Bill một nụ cười mê hồn. 

- Tôi hy vọng là ông sẽ ủng hộ tôi, ông Bill ạ. Bởi Jake Sanders đã 
trở thành người lãnh đạo hãng. 

- Jilly ạ, cô nghĩ lại đi, cô không thể nào điều hành được “Tara” 
đâu. Để làm được điều đó cần phải có tri thức, kinh nghiệm.... 

- Vậy thì sao? Tôi sẽ học được. Mà như thế ông sẽ nhẹ người hơn 
khi biết có người thành tâm muốn bảo vệ quyền lợi của Stephany. 
- Xin cô thôi cái màn diễn vụng về này đi! Tôi không tin cô một 
chút nào cä.Nụ cười của Jilly còn mê hồn hơn trước: 

- Ô ông Bill, không những tôi trung thành với Stephany mà cả với 


ông nữa đấy. 

- Với tôi? Quỷ tha ma bắt, cô định nói 8ì vậy? 

- À... - ä làm ra bộ không muốn nói - số là Jake Sanders rất quan 
tâm đến một số việc. 

- Việc gì?Bill mất bình tĩnh. Jilly lại càng làm cho ông khó chịu 
hơn nữa. 

- Nói chung... nói chung là những chuyện có liên quan đến Tom ấy 
mà. 

- Tom ư? - Bill hoảng hốt - Tại sao ông ta quan tâm đến con trai 
tôi? 

- Bill, ông đừng có nghỉ ngại tôi. - Jilly ngọt ngào nói - ông biết 
đấy, tôi đã đi cùng Stephany sang châu Âu. Sau khi chị ấy sinh con 
ấy mà. 

- Vậy thì sao? 

- Tôi biết là đứa bé không chết.Bill cảm thấy mình chán ngấy mọi 
thứ trên đời.- Vậy thì cô muốn gì, Jilly? 

- Ghỉ một cơ hội thôi, để làm lại cuộc đời. Tôi muốn đứng 
đầu “Tara”. Điều đó rất quan trọng đối với tôi. Tôi thấy hình như 
là đã đến lúc tôi phải tự đứng trên hai chân của mình. Phải vậy 
không?Ä đứng dậy để ra về. 

- Ông nghĩ cho kỹ đi, Bill ạ —- Ả nói hờ hững rồi kiêu hãnh bước đi. 
Tim Bill đau nhói lên. Ông ấn nút máy bộ đàm. 

- Hilary, nối máy cho tôi nói chuyện với Tom. 

- Gậu ấy đi vắng rồi, ông Macmaster ạ. Bill nhấc máy điện thoại và 
gọi về nhà. 

- Rina, Tom đi đâu? Anh cần gặp con ngay lập tức. Nó có nói tối 
nay nó sẽ đi đâu không? 

- Không. Nó chỉ nói là tối nay nó về muộn và đừng đợi cơm 
nó.Trong Bill tràn ngập một linh cảm tồi tệ. 

- Em vào phòng con xem thế nào. Ông căng thẳng chờ đợi. Một cái 
gì đó đè nặng lên ngực. Rốt cuộc, Rina nói vào máy: 

- Nó không có trong phòng. Nhưng nó để lại một bức thư là bay 
đến đảo Orphey với Sara. 


Tom đến Orphey đúng vào thời điểm khó khăn nhất trong đời 
Sara, khi mà Stephany đứt mất sợi dây cuối cùng nối chị với Dan. 
Từ khi ra ngoài được, Stephany thờ ơ với tất cả và suốt ngày chỉ 
làm mỗi một việc là thơ thẩn ở những chỗ chị và Dan đã từng dạo 
chơi, bơi lội, nướng cá trong những ngày tuyệt diệu cuối cùng. Sự 
quay trở về nhà của chị sẽ đặt dấu chấm vĩnh viễn để ông ở lại với 


quá khứ trên hòn đảo mà ông yêu. Thậm chí cũng không biết 
phải đặt bó hoa tưởng niệm ông lên hòn đá nào! Stephany lưi 
hẳn vào cuộc sống nội tâm đến nỗi không nhận ra là 

Tom đã xuất hiện trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, Dennis 

vô cùng sững sờ và khó chịu khi buổi sáng sau hôm Tom đến. Anh 
đẩy cửa vào phòng Sara, không gõ báo trước thì thấy hai người 
đang nằm với nhau trên giường. Thoạt tiên anh không tin vào 
mắt mình khi nhìn thấy mái đầu đen đen của một người đàn ông 
kê với đầu Sara trên gối và tóc của chị anh xoã tung trên ngực 
người đó. Rồi cơn giận đữ trong anh bừng lên. Ý muốn giết chết 
người đàn ông ngủ với chị mình dịu bớt đi đôi chút khi Dennis 
nhận ra đó chính là Tom Macmaster. Vẫn rất giận dữ và bị cảm 
giác ghen tuông xâm chiếm, Dennis quay phắt người chạy thẳng 
ra bãi biển. Anh chạy liền một mạch mấy dặm và chỉ dừng lại khi 
đã mệt lả và cơn giận theo đó mà thoát nối ra ngoài. Tuy vậy, 
Dennis vẫn không thể nói chuyện với Tom được khi họ gặp nhau 
lúc ăn sáng và anh thấy không thể chấp nhận được sự có mặt của 
anh ta ở đây. Tất cả những gì Dennis mong muốn trong lúc này là 
nhanh chóng rời đảo và đưa mẹ trở về với mái nhà bình yên ở 
Eden. Buổi sáng hôm họ rời đảo, Sara bước vào ngôi nhà nhỏ 
của mẹ. Stephany đang thu xếp đồ đạc. Chị nâng niu xếp từng đồ 
vật nhỏ của Dan vào vali. Sara lại sát mẹ. 

- Để con giúp mẹ một tay. 

- Cảm ơn con gái. Mẹ cảm thấy hơi mệt, nhưng mọi việc gần như 
xong xuôi cả rồi. 

- Các đồ đạc khác đã được mang ra bến. Dennis đã đi gọi tàu, còn 
Tom thì chuẩn bị để chuyển đồ đạc lên - Sara nói và nhanh chóng 
thu xếp những thứ cuối cùng. 

- Con yêu Tom phải không? - Stephany đăm chiêu hỏi.Gương mặt 
Sara rạng lên: 

- Vâng, con rất yêu anh ấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói 
về chuyện ấy mẹ ạ. 

- Mẹ... mẹ rất mừng cho hai con. Sara quỳ xuống cạnh giường 
mẹ. 

- Anh ấy là người rất tốt, mẹ ạ... Chắc mẹ cũng thấy. Lúc nào cũng 
có thể tin tưởng được anh ấy. Và gần anh ấy... con cảm 
thấy vô cùng hạnh phúc.Stephany cầm lấy tay con gái: 

- Hãy giữ gìn hạnh phúc của mình, con ạ. Đừng để phí một giây 
nào cả. Họ ngồi im lặng mấy phút. Sau đó có tiếng gõ cửa, Dennis 
thò đầu vào: 


- Mẹ chuẩn bị xong chưa? -Xong rồi - Sara trả lời và đứng dậy - 
Chúng ta đi thôi mẹ. 

- Đợi một chút - Stephany nói - Thôi các con đi trước đi, mẹ sẽ ra 
ngay. Họ đi ra. Stephany đứng dậy, bước ra ngoài, xuyên qua trẳng 
cỏ đi về phía ngôi nhà lớn gần biển. Thỉnh thoảng, chị lại cúi 
xuống hái những bông hoa mọc giữa những lùm cây. Từ phía bến 
tàu, Tom, Sara và Dennis chăm chú theo dõi thấy chị chỉ chọn 
những bông hoa màu đỏ và màu trắng.- Mẹ làm cái gì ấy nhỉ? — 
Dennis khó chịu hỏi. 

- Ôi, Dennis, em chẳng chịu động não một tí nào cả! — Sara thở dài. 
Khi đã hái được một bó hoa thật lớn, Stephany ra sát biển. Dải bờ 
vắng tanh dường như lạnh lẽo hơn mọi khi. Gió thổi mạnh. Biển 
buồn bã hắt sóng vào chân chị. Stephany hôn hết bông hoa này đến 
bông hoa khác rồi ném chúng xuống biển. “Những bông hoa trắng 
là để tưởng niệm cái chết của anh, còn những bông hoa đỏ để kỷ 
niệm cuộc sống chung của chúng ta - Stephany thì thầm, gió mang 
những lời của chị đi xa - Vĩnh biệt anh, tình yêu duy nhất của 
em... Vĩnh biệt...” 


Trong cái rủi có cái may, Jake nghĩ khi ngồi nhâm nhỉ tách cà 
phê trước khi bắt tay vào công việc. Dĩ nhiên, cái chết của một bác 
sĩ giỏi và tốt bụng như Dan Marshall sẽ làm nhiều người tiếc 
thương. Nhưng cái 
chết đó cũng có những mặt hay của nó. Từ một phụ nữ cương 
quyết, thông minh đang đứng đầu một hãng lớn, Stephany thình 
lình biến thành một đối thủ hoàn toàn mất hết khả năng 
chiến đấu để bảo vệ “Harper Mining”. Ngoài ra, từ một bà mẹ 
và một người vợ đầy tự tin, cô ta trở thành một tâm hồn cô đơn, 
tan nát, lúc nào cũng cần sự an ủi và do đó rất dễ dàng đi đến sự 
nhượng bộ. Cần phải nắm vững điểm này. 


Sự xuất hiện của Bill làm đứt quãng những suy nghĩ của Jake 
về Stephany và về chính y. Jake chăm chú nhìn ông. Gương mặt 
Bill mệt mỏi và xám lại, quanh mắt xuất hiện những quầng thâm. 
Dường như ông ta đang thở một cách khó khăn. Vào phòng, ông 
không ngồi theo lời mời của Jake mà đứng bên cạnh y.-Tôi cho 
rằng đây là điều mà ông chờ đợi - Ông nặng nề nói và đặt chiếc 
phong bì trước mặt Jake. 

- Gái gì vậy?- Đơn xin nghỉỈ việc của tôi. 
- Nhưng tại sao? Bill phì một tiếng giận dữ: 


- Thôi, chúng ta không phải dài dòng làm gì! Thậm chí nếu 
tôi không tự hiểu là ông muốn đuổi tôi thì những việc xảy 
ra sáng nay tự chúng đã nói lên điều đó.Những việc xẩy ra 
sáng nay... Nhưng có chuyện gì xảy ra nhỉ? Jake mới vừa trở 
về. Y nhìn Bill chăm chăm và không nói một lời. 

- Suốt đời tôi làm việc cho “Harper Mining” - Bill nói - Nhưng đây 
là chung cục rồi. Tôi không tài nào hiểu được những gì đang xảy 
ra với hãng hay chính xác hơn là với những người cầm đầu nó. 

- Nhưng ông Bill ạ, tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể 
gác những bất đồng của chúng ta sang một bên và cộng tác với 
nhau.-Không đời nào! - Ông già lại cao giọng - Bây giờ thì tôi đã 
hiểu ông định dẫn dắt sự việc đi đến đâu. 

- Xin ông hiểu cho tôi, tôi hoàn toàn không hiểu mô tê về việc ông 
muốn nói. 

- Không đời nào! - Ông già lại gầm lên và bỏ ra khỏi phòng. Suy 
nghĩ một lát, Jake cáu kỉnh ấn nút máy đàm thoại tự động: 

- Hilary, ai đã đến đây sáng nay trước khi tôi đến? 

- Thưa ngài, có ba người Nhật trong phái đoàn thương mại thuộc 
chỉ nhánh Viễn Đông của ta, sau đó là một chuyên gia mang báo 
cáo về các thiết bị khai thác đầu mới và cả bà Stuart, bà 

ấy vào chỗ ngài Macmaster. 

- Cảm ơn bà. Ra vậy. Bà Stuart. Jake không ngạc nhiên khi nghe cái 
tên đó. Bản thân y cũng đã nghỉ ngờ là ả vừa giở trò gì đó. Nói 
chung thì quyết định rút lui của Bill cũng không phải là tồi tệ 
lắm. Thiếu ông ta, chắc Tom cũng buộc phải thôi việc, nếu 
không thì vị trí của anh ta cũng sẽ không được vững như khi ông 
bố còn đương nhiệm và lúc nào cũng có thể che chắn cho anh 

ta. Càng có ít người trung thành với Stephany làm việc 
trong hãng càng tốt vì y vẫn sợ bí mật về hai phần trăm 
kia bị tiết lộ. Nhưng y không thể cho phép Jilly hành động thậm 
thụt sau lưng y như cái cách ả vừa làm. Ả có thể trở thành con 
bài đen đủi làm hỏng hoàn toàn ván bài đang đẹp của y. Y đã buộc 
phải tỏ rõ cho ả ai là ông chủ không phải chỉ mới một lần.Có tiếng 
gõ cửa dứt khoát, rồi Cassy bước vào. 

- Tôi muốn được trở lại làm việc - Cô độp luôn. 

- Anh sợ là quá muộn mất rồi. Bill đã tìm được người thay thế em. 
- Anh hãy huỷ bỏ quyết định của ông ta. Chủ tịch hãng là anh cơ 
mà. Sáng nay, Dennis sẽ trở về, tôi biết ăn nói ra sao với anh ta 
đây? 

- Xin lỗi em, Cassy, em buộc phải tự mình giải quyết lấy 


những vấn đề riêng của mình thôi. 

- Thôi được vậy thì chúng ta hãy thảo luận với nhau về những vấn 
đề thuộc về công việc của tôi. Tôi cảm thấy tôi có thể hy vọng sự 
ủng hộ của anh nhờ đã giữ kín quan hệ giữa anh và Jilly Stuart. 
Nếu tôi không nhận được sự ủng hộ đó thì tôi sẽ đến thẳng chỗ 
Stephany Harper và kể hết cho bà ấy anh đã nhận được hai phần 
trăm cổ phiếu tai ác ấy như thế nào. Và tất cả những chuyện khác 
nữa. Tôi có thể buộc anh phải rất hối hận vì hành động của mình. 
- Em đe doạ anh đấy à, Cassy? Y đứng dậy, bước lại cạnh cô và 
xiết thật chặt hai cổ tay cô. 

- Nếu em hành động như vậy thì em tỏ ra rất thiếu thông 
mỉnh. Anh luôn luôn trả đũa một cách đích đáng những hành động 
như thế.Y thô bạo lôi cô sát vào người mình. 

- Jake, đừng có tỏ ra khốn nạn đến mức như vậy. Anh hãy làm một 
cái gì đó vì tôi đi. 

- Anh nghĩ là anh đã làm rồi đấy chứ - Jake cười khẩy - Anh nói 
nghiêm túc đấy Cassy ạ. Quả thật là anh có một thứ để dành cho 
em. Ví như, em có muốn trở thành người lãnh đạo “Tara” không? 
- Lãnh đạo “Tara”? 

- Tại sao lại không nhỉ? 

- Nhưng tôi có biết mô tê gì về mốt đâu! 

- Đó không phải là cái chính trong công việc của họ. Việc đó cứ để 
cho Joanna Randell làm cũng được. Đó là một đề nghị nghiêm túc 
đấy. Cassy ạ. Em rất nên liều một lần xem sao 

- Tại sao anh lại nghĩ là tôi sẽ thích điều đó? 

- Bởi vì có một nữ ứng cử viên khác đã làm cho anh hiểu ra công 
việc đó quan trọng và thú vị đến mức nào. Mà đừng có khó tính 
như thế, cô bé thân mến của anh chẳng có cơ hội để mà lựa chọn 
đâu. Tiếng người nữ thư ký vang kên trong máy đàm thoại: 

- Thưa ngài, có bà Stuart muốn gặp ngài.Jake nhướng mày: 

- Thế ư? Cứ cho bà ta vào.Jilly bước vào với vẻ vui sướng và thoả 
mãn. 

- Jake! - ả kêu lên nôn nóng và sung sướng - em đã gặp 
Bill Macmaster và ông ta cho rằng em rất phù hợp với vai 
trò lãnh đạo “Tara”.Á ngừng lại vì lúc này mới nhìn thấy Cassy. Ả 
tức tối: 

- Cô ta làm gì ở đây? 

- Tôi và cô Johnes đang thảo luận một số vấn đề thuộc về thay đổi 
nhân sự - Jake thắn nhiên nói - Tôi đề nghị cô ấy lãnh đạo “Tara”. 
- Đứng đầu “Tara”? - Jilly thốt lên. 


- Và tôi đã quyết định nhận lời - Cassy tuyên bố.Jilly quay về phía 
cô. 

- Gô đã làm việc khá đấy, cô Johnes ạ - ẩ rít lên - Rõ ràng là cô đã 
lợi dụng quan hệ riêng với sếp, hoặc với các sếp, tôi nói như vậy 
đấy. Nói chung, tôi không lấy gì làm tin chắc là trong vòng mấy 
dặm gần đây, còn cái gì mặc quần mà cô không “làm việc”. Run 
người lên vì tức tối, ả lao như tên bắn ra khỏi phòng và va phải 
Dennis ở hành lang. 

- Cassy có trong đó không? —- Dennis niềm nở hỏi - Tôi... 

- Cassy ư? - Jilly cười ti tiện —- Ờ có, cô ta đang ở trong đấy 
đấy.Dennis nhận ngay ra về khác thường, anh hỏi: 

- Gó chuyện gì xảy ra vậy?Jilly lập tức phun ra như rắn phun nọc 
độc: 

- Để tôi giải thích cho anh rõ. Cô gái nhỏ bé trinh trắng của anh 
đang có những quan hệ đặc biệt vô chủ tịch “Harper Mining” và 
quan hệ đó bắt đầu từ lâu rồi. Giờ đây, cô ta chuẩn bị trở thành 
sếp của “Tara”.- Tôi không muốn nghe điều đó! - Dennis hét lên. 

- Quan hệ đó cả ở trên giường lẫn trong công việc. Cậu 
cháu Romeo tội nghiệp ơi, cô ta đã đóng vai Juliet với cậu trong 
khi làm việc cho hắn ta. Cô ta đã xổ mũi cả hãng!Dennis điên đại 
nhìn Cassy đang đứng ở cửa phòng Jake. 

- Có đúng như thế không? - Anh hộc lên.- Dennis, anh mới nghe có 
một phía... 

- Có đúng như thế không? ChỈ cần nhìn vào mặt Cassy là Dennis 
đã nhận được câu trả lời. Anh quay lưng chạy thẳng. 

- Dennis, Dennis, cho em giải thích đã! - Tiếng kêu của 
Cassy vang vọng trong hành lang. 

- Đúng đấy, cô em thân mến ạ, hãy chạy theo mà giải thích với nó. 
- Jilly rạng rỡ lên một cách ác độc - Rồi cô em còn phải giải thích 
nhiều chuyện nữa. 

Nói đoạn, ả bỏ đi. Nhìn quanh cánh cửa để ngỏ, Cassy thấy Jake 
đọc giấy tờ và gọi điện thoại, không thèm để ý đến những gì đang 
xảy ra. Cô đứng trong hành lang và cảm thấy tức thở. Cô không 
thể nhúc nhích chân được, hay nói đúng hơn là cô không muốn 
bước đi. Cô không còn nơi nào để mà đi nữa. Stephany có cảm 
giác như trở về Eden là một giấc mơ. Chị lang thang trong các 
phòng, sờ tay vào các đồ vật mà chị chưa hề quên và hồi tưởng 
lại cuộc sống đã trôi qua ở đây. Chị không cảm thấy đau 
đớn, ngược lại là cái gì đó giống như niềm vui. Nhưng chị 
cảm giác rằng những gì xảy ra ở đây là từ hàng ngàn năm trước 


và với một người đàn bà nào đó hoàn toàn khác chứ không 
phải với chị. Tâm hồn chị đã ở lại Orphey với Dan, ở đây chỉ 
còn cái bóng của chị. Đồng thời, Stephany hiểu rằng dù sao 

thì chị cũng phải dồn hết nghị lực để trở lại với cuộc sống thực 
tế. Chị không thể sống nốt quãng đời còn lại như một người tàn 
tật về tâm hồn lúc nào cũng cần sự săn sóc của người khác, 

buộc người khác phải nói với mình bằng giọng nhẹ nhàng 
thận trọng nhất. Chị đau đớn nhận thấy rằng Sara vui sướng như 
thế nào mỗi khi có Tom đến thăm và nét mặt cô trở nên nhẹ nhõm 
hạnh phúc biết bao khi có thể rời mẹ ra đi chơi với Tom. 
Stephany không muốn làm hồng hạnh phúc của những người 
chung quanh mình. Có lẽ cái chết là lối thoát tốt nhất cho chị. 
Nhưng để làm được điều đó cần phải có thời gian. Bây giờ, những 
vật nhẹ nhàng nhất cũng là quá nặng đối với Stephany. 

Buổi sáng hôm họ trở về Eden, Sara đi dạo trong vườn với Tom, 
Dennis vội vã đến hãng còn chị cố mở cái vali của mình. Chị còn 
đang loay hoay mãi chưa xong thì đã nghe tiếng xe ô tô của Dennis 
trở về. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi nhỉ? Chị ra ngoài để gặp 
con trai thì thấy Dennis đang ngồi trong phòng khách với một cốc 
vại Whisky trong tay. 

- Mời mẹ uống! —- Dennis nói vẻ điên điên - Để mọi người cùng 
uống. 

-Dennis, có chuyện gì xảy ra vậy con? 

- Chẳng có chuyện gì cả! 

- Hãy nói cho mẹ biết đi.Mắt Dennis loé lên giận dữ: 

- Con không muốn nói về chuyện đó! 

- Gon cứ nói đi, có thể như thế sẽ nhẹ lòng hơn chăng? 

- Lần này thì không như thế đâu. 

- Dennis ơi, Sara, con và mẹ đã trở nên gần gũi nhau hơn 
trong những ngày qua. 

Chúng ta không được đế mất đi sự gần gũi đó. Con thử nghĩ xem 
gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta khi thế giới 
chung quanh đang sụp đổ như thế này. Mẹ rất muốn giúp đỡ con 
như con từng giúp đỡ mẹ trong thời gian vừa qua.Dennis chưa kịp 
trả lời thì có tiếng gõ cửa và Maytie bước vào. 

- Có ngài Macmaster muốn gặp bà. 

- Mời ông ấy vào - Stephany buồn bã mỉm cười với Dennis - Rất 
tiếc là cuộc nói chuyện của chúng ta bị ngắt quãng. Nhưng mẹ ở 
đây, nếu mẹ cần cho con thì chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau 
sau.Bill như lao vào phòng. Stephany cố giẫu ấn tượng mà ông gây 


ra cho chị. Gương mặt ông đầy lo lắng và điệu bộ ông chứng tỏ 
rằng ông đang rất rối trí. Chị cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt. 
Có thể là sức khoẻ của ông đã hoàn toàn suy sụp vì cái gánh nặng 
công việc mà ông đang mang trên vai trong thời gian chị vắng. 

- Stephany, chúng ta cần bàn bạc với nhau! - Bill nói nhanh. 

- Vâng, chúng ta cần nói chuyện nhiều với nhau, chú Bill ạ. Nhưng 
cháu cảm thấy là sức khoẻ chưa cho phép cháu bắt đầu công việc 
đâu. Có chuyện gì liên quan đến Jake Sanders chăng? 

- Không, đây không phải là công việc. Chuyện này còn quan trọng 
hơn nhiều. 

- Gòn chuyên gì có thể quan trọng hơn chuyện làm ăn 

nữa? - Dennis châm chích 

- Stephany, chúng ta vào phòng làm việc nói chuyện được không? 
- Tất nhiên, chú Bill. Chị quay người để bước đi. Đúng lúc 

đó, Tom và Sara nắm tay nhau bước vào phòng với về quên hết 
mọi sự trên đời. 

- Tom! - Bill quát - Tại sao con không về nhà ngay? Bố có chuyện 
với con đây.Tom nhìn cha với vẻ ngạc nhiên pha chút lo lắng: 

- Xin bố đừng có xúc động quá như vậy. Chẳng có lý do nào để bố 
phải thế đâu. Đơn giản là bây giờ việc có mặt của con ở đây quan 
trọng hơn là đi về nhà - Anh quay sang Sara và nhìn vào mắt cô 
với về yêu thương không giấu giếm - Con cần phải tuyên bố trước 
tất cả mọi người con đã ngỏ lời với Sara và cô ấy đã đồng ý. 
Chúng con đã đính hôn với nhau. 

- Ôi Tom, mẹ rất mừng cho hai con - Stephany kêu lên và 
ôm chầm lấy Sara. 

- Chúc mừng hạnh phúc lứa đôi! - Dennis giơ cao cốc Whisky nói 
giọng châm biếm. 

- Không, không... không thể được!Bill thở hắt ra, khuỳnh chân rồi 
ngã nghiêng xuống.Điều đó khủng khiếp đến nỗi mọi người sững 
người đứng như trời trồng. Sau đó, Stephany thụp xuống nâng đầu 
ông lên. 

- Stephany, cháu nghe chú - Ông thều thào, tay ôm lấy ngực trái — 
Nếu chú có mệnh hệ gì thì mọi việc trông cậy cả vào 

cháu. Đừng cho phép chúng cưới nhau. Bởi... bởi Tom là... con 
trai cháu 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 53 


“Thật may là trên cõi đời này còn có Whisky” - Dennis ườn người 
trên chiếc đi văng trong phòng khách và ngẫm nghĩ. Sau khi chiếc 
hồng thập tự réo inh ỏi chở Bill, Tom và Stephany đi, còn Sara biến 
đâu mất, trong nhà trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Đó chính là bầu 
không khí tuyệt vời để thưởng thức thứ rượu thần tiên. “Thật là 
một chân lý tuyệt đối khi nói rằng mọi bất hạnh đều chìm nghỉm 
trong chiếc chai này” - anh nghĩ. Giờ Dennis cẩm thấy khá hơn 
nhiều so với lúc nãy vì giờ đây anh chẳng còn cảm xúc gì nữa. 
Phương tiện giải sầu tốt nhất thế giới! Anh lại với chiếc chai.Anh 
lờ mờ nghe có tiếng ô tô đỗ cạnh nhà. Tom bước vào phòng. 

- Tôi vừa từ bệnh viện... 

- Xéo đi 

- Gái gì? 

- Chẳng dì với cô gì cả. Cút khỏi đây ngay!Dennis say mềm ngồi 
dậy và lảo đảo tiến lại phía Tom. 

- Sara đâu? - Tom hỏi. 

- Tao đã bảo là mày biến đi mà lại. Giờ người mà chị ấy không cần 
nhất chính là mày.Tom nghiến răng. 

- Cậu nghe đây - Anh nói - Dù cậu có bị sao đi chăng nữa thì chị 
cậu cũng khổ hơn cậu nhiều. 

- Được, nhưng đứa nào có lỗi trong chuyện đó?Tom trả lời bằng 
cái nhìn của một kể công nhận thất bại của mình. 

- Điều đó bây giờ còn có nghĩa gì nữa đâu! - Anh nói và 
quay người để bỏ đi. 

- Hãy để Sara yên! - Dennis quát theo - Chị ấy không cần 
đến mày. Và cả chúng tao cũng vậy. Bước đi trong vườn. Tom 
nghĩ rằng điều duy nhất tốt đẹp trong màn bi kịch vừa qua với 
Dennis là anh đã nén được để không tương cho cậu ta một quả vào 
mặt. Không có cái đó thì mọi chuyện cũng đã quá rắc rối. Tom vẫn 
chưa nhận thức hết sự khủng khiếp của cái tin mà BiIII lộ ra - anh 


quá bận rộn với việc lo đưa ông bố trong tình trạng rất nguy kịch 
đến bệnh viện, thông báo cho Rina biết và thu xếp hàng loạt 
những việc nảy sinh trong những hoàn cảnh tương tự. Nhưng anh 
cần phải gặp Sara. Có chúa mới biết cô ấy đau khổ đến như thế 
nao.Anh tìm thấy cô ngồi một mình trên mỏm đá cao sát bờ biển. 
Gió thổi mạnh. Mặt trời đã lặn. Bóng đêm đang buông. Nhưng hình 
như cô không nhận biết gì hết. Cô giật nảy mình khi cô thấy anh — 
trong đó là cả sự ngượng ngùng và cả... Còn gì nữa nhỉ: Nỗi sợ? 
Sự ghê tởm?... Tuy nhiên cô gắng hết sức để tỏ ra bình thường. 

- B... ố... anh; Bill thế nào rồi? 

- Giờ đây thậm chí chúng ta không thể nói chuyện với nhau được 
nữa - Tom hoảng sợ nghĩ. Anh trả lời thành tiếng: 

- Bố anh đang được các bác sĩ chăm sóc. Cụ cần được yên 
tĩnh tuyệt đối. Vì vậy mà anh có thể rời bệnh viện.- Ông ấy... có 
nói thêm gì nữa không? 

- Không. Và cả Stephany cũng vậy. Mặt Sara tái nhợt: 

- Liệu đó có phải là sự thật không nhỉ? Anh nghĩ thế nào. 

- Anh không biết. 

- Theo em thì đó là lý do khiến cho họ luôn luôn có thái độ chống 
lại mối quan hệ giữa chúng ta... Họ biết rằng chúng ta không bao 
giờ có thể... không bao giờ có thể...Tom rất muốn ôm lấy cô, 
nhưng giờ đến chạm vào người cô anh còn không dám. 

- Sara, anh không biết giờ đây chúng ta phải làm gì! 

- Anh chẳng thể làm được gì đâu! - Sara đáp - Một khi đã không 
thể thay đổi được điều đã xảy ra. 

- Sara, đó là do chúng ta không biết! - Tom không thể chịu được 
khi nghĩ rằng cái đẹp đẽ thiêng liêng nhất giữa họ trong khoảnh 
khắc đã sụp đổ tan tành và biến thành một điều đáng ghê 
tởm nhất trên đời. - Chúng ta yêu nhau... và anh không hề tiếc 
điều đó! Anh không hiểu điều gì xảy ra với anh, nhưng thực tế là 
như thế. 

- Nhưng tất cả những điều đó thật là ghê tởm! 

- Không hề! Ít ra là khi đó. Điều ghê tổm chính là sự dối trá mà 
người ta đã nói với chúng ta. Anh vẫn yêu em như trước, 
Sara ạ. Và không có gì trên đời có thể thay đổi được điều đó. 

- Xin anh, Tom, đừng thế... - Sara rên lên 

- Em thử nói với anh là em không yêu anh xem nào - Tom nói vẻ 
thách thức. -Tất cả kết thúc rồi! Cần phải như vậy! - Cô kêu lên — 
Chúng ta nghĩ gì, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta 
không thể yêu nhau được, bây giờ, sau này và mãi mãi... Cô quay 


ngoắt khỏi anh và chạy về phía nhà. Stephany đang đứng trong 
phòng đợi. Sara đã chạy đến nửa cầu thang định trốn về 
phòng mình, những tiếng gọi của mẹ làm cô sững lại: 

- Sara, mẹ cần nói chuyện với con. 

- Gòn có thể nói về chuyện gì nữa?Stephany nắm chặt thanh chắn 
cầu thang. 

- Mẹ muốn để con hiểu một điều: mẹ cũng không hề biết 
8ì cả. Nhiều năm trước đây, mẹ đã sinh một đứa con... Khi đó mẹ 
còn trẻ hơn cả con bây giỜ. Mẹ bị đưa đi còn đứa con trai ấy 
bị đem cho làm con nuôi. Ông nói với mẹ rằng nó đã chết. 
Chuyện là như vậy.- Không, chuyện không chỉ có vậy! Ông Bill biết 
rõ. Tại sao không ai chịu nói cho chúng tôi sự thật trước khi mọi 
sự trở nên quá muộn? 

- Quá muộn ư? - Stephany hỏi rất khẽ. Đột nhiên Sara gục mặt vào 
lan can cầu thang bật lên tiếng nức nở. 

- Con bẩn thỉu lắm, mẹ ơi - Cô thổn thức - Con hổ thẹn quá về 
những gì chúng con đã làm. Stephany chậm rãi bước lên cầu thang 
và ôm lấy cô. 

- Không nên như vậy, con gái yêu của mẹ ạ - Chị cố an ủi con — 
Chỉ tại các con không biết mà thôi. Bên ngoài vang lên tiếng động 
cơ xe của Tom. Tiếng xe nhỏ dần rồi tắt lịm đi ở đâu đó. Tim 
Stephany tru nặng. Đầu chị như đá đeo. Chẳng lẽ cướp mất 
của ta người yêu dấu chưa đủ hay sao mà ngươi lại còn muốn 
cướp người yêu của con gái ta nữa? - Stephany thầm hỏi số phận 
nghiệt ngã. Chị không có gì để nói với Sara và không biết làm thế 
nào để an ủi con gái. Họ cứ ngồi im ôm nhau như thế hệt như hai 
kẻ duy nhất sống sót sau một vụ đắm tàu và không ai nói với ai 
một lời nào. 


Ngay ở trung tâm thành phố, không khí ban đêm cũng lạnh. 
Mỗi ngày qua, mùa hè lại hao dần đi. Jilly mừng vì đã mang theo 
áo khoác theo mình và không dừng lại lâu cạnh các tủ bày 
hàng. Suy nghĩ về những điều xây ra, ả đi đến kết luận là chẳng 
việc 8ì phải thất vọng. Tất nhiên ả muốn tự mình làm nổ tung quả 
bom về vai trò “ông bố mạo nhận” của Bill bấy lâu nay vẫn gài 
dưới chân Stephany. Nếu thế thì nhìn vào mặt con mụ ấy lúc 
đó sẽ thích biết bao! Còn cái lão Bill đó thì sẽ trở thành 
một lão già ngu ngốc, lố bịch. Tự mình làm điều đó thích 
hơn, nhưng dù sao kết quả của sự vạch trần sự thật cũng hoàn 
toàn chấp nhận được: Bill vào viện, Sara và Tom bị tách rời và 


chúng hết sức đau khổ. Còn con mụ Stephany ấy đã bị một đòn 
đau điếng người làm cho sự tồn tại của mụ ta trở nên phức tạp 
hơn nhiều. “Không tồi - ả nghĩ - hoàn toàn không tồi”. Những ý 
nghĩ vui sướng của Jilly về sự kiện mới xảy ra làm dịu bớt nỗi tức 
giận vì hành động của Jake bổ nhiệm Cassy làm người lãnh đạo 
“Tara”. Dĩ nhiên, cái con đĩ thô bỈ ấy đã đạt được điều đó nhờ dâng 
hiến tấm thân của nó cho Jake. Ả hiểu rõ điều đó. Nhưng lẽ ra có 
thể giải quyết sự việc theo một cách khác. 

Jilly rất muốn chiếm được “Tara”, gắng như một đứa trẻ 
muốn có đồ chơi ưa thích, còn cái con bé Johnes ấy thì có thể cho 
một thứ gì đó khác. Chính vì vậy mà ả mò đến chỗ Jake, hy vọng 
rằng y sẽ nhận ra tính lôgích trong những suy luận của ả.Jake vừa 
mở cửa căn phòng khách sạn của mình vừa nhìn đồng hồ. Thay vì 
chào hỏi, y lạnh lùng nhìn ả và nói ngắn gọn: 

- Tôi chỉ có thể dành cho cô một chút thời gian thôi. Tôi đang vội. 
- Anh đi đâu? - Jilly ghen. Bước vào phòng khách Jake cười vang: 
- Đó hoàn toàn không phải là việc của cô, nhưng nếu cô đã quan 
tâm vậy thì tôi xin nói: Tôi đi tiếp đoàn các nhà khai thác 
mỏ Bolivia đang ở thăm Sydney. 

- Sao, với bộ dạng như thế này à? - ả đưa mắt nhìn chiếc áo 
choàng lụa Trung Hoa màu đỏ thắm có những đường thêu rực rỡ 
của y. 

- Thôi được, tôi có thể chui vào bộ lễ phục buổi tối, thắng cà vạt 
đen để làm đẹp lòng ai đó - Y nói với sự giễu cợt chết người - Vậy 
cô cần gì nào? 

- “Tara”.- Tôi không thể làm øì được. 

- Nhưng tôi muốn! - Tôi đã bổ nhiệm Cassy Johnes. 

- Vậy sa thải cô ta đi. Jake thở dài và trả lời gay gắt. 

- Tôi đã nói với cô rằng, trước hết tôi là một nhà kinh doanh và 
quyết định trên là một quyết định công việc. Tôi muốn người đứng 
đầu 

“Tara” phải là một người biết bắt nó đẻ ra tiền chứ không phải là 
người lợi dụng nó để thực hiện các ý định trả thù điên rồ của 
mình. 

- Điên rồ ư? 

- Gô là một con người nguy hiểm, Jilly ạ. Nếu tôi biết trò chơi mà 
cô đã bày ra với Bill Macmaster thì tôi đã không bao giờ dính đến 
cô. Tôi có thể nhận được tất cả những gì tôi muốn từ “Harper 
Mining”, từ Bill và từ Stephany nhưng không cần dùng đến những 
thủ đoạn đê tiện đến mức như vậy - Y lại nhìn đồng hồ - Bây giờ 


thì xin lỗi, đã đến lúc tôi phải thay quần áo rồi - Y nhìn ả với sự 
ghê tổm không giấu giếm.Jilly bị bẽ mặt. Ả tự huyễn hoặc mình 
Jake sẽ thán phục tài nghệ của ả. Ả những tưởng Jake sẽ đón ả 
bằng sâm banh và những lời chúc tụng sau khi ả đánh đổ Bill 
Macmaster và làm ô danh dòng họ Harper. Vậy mà thay vì như 
vậy, ả lại bị tống cổ như một con ở bị bắt quả tang đang nằm 
trong vòng tay của con trai ông chủ hàng thịt trong nhà kho! Ả cố 
gắng kìm mình trước khi trả lời: 

- Một khi anh đánh giá hành động của tôi như vậy thì tôi 
nghĩ không nên tiếp tục mối quan hệ... đồng minh của chúng ta 
nữa. Hình như anh còn đang giữ những cổ phiếu của tôi. Tôi muốn 
lấy lại chúng. 

- Ngày mai tôi sẽ cho người mang chúng đến cho cô trước lúc chín 
giờ sáng. Thế là hết. Vài giây sau, Jilly đã ở đưới phố. Ả chống 
chọi lại tất cả một biển tình cảm sôi réo, trong đó rõ nhất là cảm 
giác bị người ta biến thành một con lừa ngu ngốc.Stephany và Rina 
ngồi cạnh nhau bên ngoài phòng bệnh của Bill. Cả hai đều im lặng. 
Nhưng trong im lặng của họ không có sự căng thẳng và ngượng 
nghịu. Bây giờ không phải là lúc làm rõ những mối quan hệ cá 
nhân. Thể trạng của Bill rất nguy kịch và điều duy nhất họ 

có thể làm dược lúc này là chờ đợi xem kết cục sẽ thế nào. Sau 
khi khẩn trương trở về Eden để gặp Sara, Stephany quay lại bệnh 
viện để Rina khỏi cảm thấy lẻ loi.Đẩy cánh cửa nặng, viên bác sĩ 
lách người ra khỏi phòng các bệnh nhân ở tình trạng nguy kịch. 

- Chồng bà gọi bà, thưa bà Macmaster —- ông ta nói - và cả bà nữa, 
bà Happer ạ. Các bà có thể ở bên ông ấy trong một thời gian ra 
ngắn và tôi xin nhắc nhở trước là không được làm ông ấy xúc 
động. Xin các bà cực kỳ thận trọng cho.Hai người đàn bà lo lắng 
gật đầu vẻ am hiểu. 

- Mời hai bà vào 

Thân hình già nua của Bill nằm dài trên giường bệnh trông khô 
héo lạ lùng. Có cảm giác nó chỉ nhỏ bằng một nửa so với trước kia. 
Và vừa nhìn thấy họ, Bill đã khó nhọc cất tiếng: 

- Stephany, chú phải nói với cháu... - Im lặng nào, chú Bill, chuyện 
đó chúng ta có thể nói sau. 

- Không - Bill vẫn bền bỉ - Điều này quá quan trọng. - Ông cầm 
lấy tay chị và cả hai người đàn bà ngồi ghé xuống mép 
giường ông. Stephany sợ hãi nhìn Bill. Chị không tin là 

mình đủ can đảm để nghe những gì ông sắp nói ra.Bill gắng 
gượng tiếp tục: 


- Sau khi cháu sinh con trai, Tom ấy mà... và cháu bị đưa ra nước 
ngoài, cha cháu nói với cháu rằng đứa bé bị chết. Ông ấy muốn 
cháu quên đứa con trai đó đi và không tìm nó khi nó lớn lên nữa. 

- Bố cháu muốn cháu quên hẳn rằng cháu dã từng có một đứa con. 
Stephany nói bằng giọng hoàn toàn vô cảm, và Bill không 
hình dung được chị đã đau đớn như thế nào để nói được câu đó. 

- Đúng - ông đồng ý - ông ấy ra lệnh cho chú đưa nó vào nhà trẻ 
mồ côi. Max không muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan tới nó. 
Ông ấy muốn hoàn toàn dứt khỏi nó. Ông ấy không để cho chú 
một cơ hội nào để cân nhắc lựa chọn. Bởi thế, chú đã đưa nó vào 
một trại trẻ mồ côi để từ đó ai muốn cũng có thể nhận nó về làm 
con nuôi.- Chúng tôi hoàn toàn không muốn làm như vậy - Rina 
tuyệt vọng. - Chúng tôi rất sợ là Max sẽ nghĩ ra một cách nào đó 
còn tồi tệ hơn.“Mọi người bao giờ cũng sợ” - Stephany nghĩ. 

- Nhưng Rina và chú cảm thấy mình có lỗi trong việc đã làm. Nó là 
một đứa bé rất dễ thương và thật điên rồ mới đem cho nó 
đi như vậy. Chúng tôi nói về chuyện đó nhiều tuần liền. Cô và 
chú không thể gạt bỏ hình ảnh nó khỏi đầu mình được. Rốt cuộc, 
cô chú quyết định tự mình nhận nó trở về làm con nuôi. 

- Gô hiểu là không thể thay đổi những gì mà cô chú đã làm. - Rina 
nói, mắt bà mọng lên vì những giọt nước mắt sắp sửa chảy ra — 
Lúc đó cô chú đã biết rằng mình không thể có con. Bởi thế, Bill đã 
trở lại trại trẻ... 

- Và mẹ quản giáo đã cho phép chú mang đứa trẻ ấy về. Chú đưa 
thẳng nó về Perth, nơi chị họ của Rina vừa qua đời và khi trở về 
đây cô chú nói với mọi người rằng đã nhận con của chị ấy làm con 
nuôi. Chuyện đã xảy ra như thế đấy. 

- Tại sao chú không bao giờ nói hết sự thật cho cháu? —- Giọng nói 
của Stephany không hề ẩn chứa sự trách móc 

- Chú luôn luôn nghĩ về điều đó! - Nhưng qua nét mặt thấy rõ là 
lương tâm đang giày vò Bill - Nhưng mỗi lần cô chú đều tìm ra lý 
do để hoãn lại cho đến khi mọi việc trở nên quá muộn. Cô chú quá 
sợ là sẽ mất nó và mất... cháu. 

- Gô chú rất ân hận, Stephany - Rina nói, nước mắt chan 
hoà — Cháu hãy tha thứ cho cô chú nếu có thể. 

- Tất nhiên... 


Nhưng cháu không phải là người duy nhất trong sự việc này. 
Cháu hy vọng là cả Tom và Sara cũng sẽ tha lỗi cho cô chú.Ch] 
không muốn nói ra rằng lỗi của họ đối với chị không thấm vào đâu 


so với những gì mà sự dây dưa của họ đã gây ra cho Tom và Sara, 
không biết rồi cuộc đời hai đứa sẽ ra sao. Liệu chúng có sống nổi 
không? Nhưng chị biết rằng chị không được nói điều đó ra 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 54 


Tỉnh dậy trên chiếc giường rộng thênh thang và lạnh lẽo vài giây 
đầu Stephany ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Mãi một lúc 
sau chị mới quay về thực tại. Chị đang ở Eden, nhưng giờ 
đây đã vắng Dan. “Không biết nỗi đau đớn khi mất mát nửa thứ 
hai của mình còn kéo dài được bao lâu nữa?” - Chị nghĩ bụng, và 
một cơn đau bóp nghẹt tim chị. Làm sao có thể quen với việc ăn 
một mình, ngủ một mình và sống một mình sau khi đã từng sống 
ngần ấy năm trong sự gần gũi hài hoà của cuộc hôn nhân hạnh 
phúc? Từ khi hiểu rằng Dan không còn nữa, chị thường khóc mỗi 
lần nhớ tới ông. Hôm nay cũng vậy, nhưng chị bắt buộc mình phải 
dậy và làm những việc thường lệ.Trong khi tắm, chị nhớ lại 
những sự kiện trong ngày hôm qua. Những lo lắng về Sara làm 
chị tạm thời quên đi nỗi buồn khổ vì mất Dan. Có lẽ Sara còn đau 
đớn hơn chị rất nhiều, vì cô phải giã từ người yêu khi anh còn 
sống, họ vẫn tiếp tục sống cạnh nhau, lòng vẫn hướng về nhau, 
nhưng đã không bao giờ được gặp gỡ nhau như trước đây nữa. 
Stephany cũng rất thương xót Bill và Rina, vì bí mật mà họ giẫu 
giếm cuối cùng đã bị vỡ lở ra một cách tai tiếng như vậy. Tuy vậy 
chị cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng, mặc dù không thể chia sẻ 
với ai tình cẩm này, vì đứa con của chị hoá ra đã không bị chết 
như người ta nói với chị, mà đã trở thành một chàng trai tuyệt vời. 
Nếu Dan còn sống, có lẽ ông sẽ hiểu chị. Hôm qua, trong cuộc gặp 
gỡ Bill, chị được biết công việc của công ty mà khi còn ở Orphey, 
Dennis và Sara đã cố gắng giấu không cho mẹ biết. Đến tận lúc ấy 
chị mới biết việc Jake đã thắng lợi trong cuộc họp ban giám đốc và 
chiếm được ghế Tổng giám đốc, trước đây đã thuộc về chị kể từ 
ngày cha chị mất đi. Bill thấy nhẹ nhõm cả người khi thấy chị tiếp 
nhận tin này một cách bình thản và chỉ nói rằng cuộc chiến đấu sẽ 
còn tiếp diễn.Trong khi mặc quần áo và ăn bữa sáng rất giản dị, 
Stephany nghĩ về câu nói của Bill chiều hôm qua. Trước khi thiếp 


đi dưới tác dụng của liều thuốc ngủ mà cô y tá vừa đưa cho, ông 
chúc chị ngủ ngon, rồi đột ngột nói: 

- Cháu phải để mắt theo dõi Jilly, Stephany ạ... Nó biết 
chuyện Tom và có thể giở trò đấy... Cháu nghĩ mà xem, mọi 
chuyện rắc rối lôi thôi của cháu đều xảy ra từ khi Jilly ra tù. Đừng 
rời mắt khỏi nó, cháu ạ. Nói xong, ông thiếp đi. Lời nói của ông in 
sâu trong trí nhớ chị và văng vẳng bên tai suốt đêm. Trong việc 
Jake thắng lợi có những điều bí ẩn và khó hiểu. Liệu Jilly có dính 
líu gì vào chuyện này không? Và tai nạn mà chị mắc phải nữa? 
Cảnh sát không phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả, nhưng biết đâu 
đấy... Chị không tìm được lời giải đáp cho những câu hỏi ấy, cũng 
như không tìm được sợi dây liên hệ giữa những sự kiện ngẫu 
nhiên và việc Jilly ra tù. Tuy nhiên chị quyết định tìm hiểu xem 
những nghỉ ngờ của mình có lý không hoặc là chị sẽ tìm ra câu trả 
lời soi sáng cho những việc đã qua, hoặc là chị sẽ quên hẳn những 
phỏng đoán ngày đêm giày vò tâm trí chị. Ăn sáng xong, chị ngồi 
vào xe và đến nhà Jilly ở khu Elizabeth-Bay. Tiếp Stephany, Jilly 
gắng tỏ làm ra vẻ yêu quý chị, đem cà phê bánh ngọt ra mời mọc 
và không ngớt ba hoa về sự may mắn đã giúp Stephany thoát nạn. 
Stephany đợi một lúc mới có dịp để bắt đầu câu chuyện. 

- Em quen Jake Sanders đấy à? Jilly giật mình. Ả lo lắng nghĩ 
bụng không biết Stephany đã biết những øì, nhưng vẫn cố gắng 
giữ vẻ mặt vô tội. 

- Nói chung thì không.- Jilly đáp với giọng cương quyết.- Sao chị 
lại hồi như vậy? 

- Chị nói thật nhé? 

- Ö tất nhiên! 

- Ghị muốn biết là em có giúp đỡ hắn không... 

- Em mà lại giúp đỡ hắn à?- “Ả ta mới băn khoăn thế thôi, chứ 
chưa biết gì!” 

- ... Trong việc tấn công công ty “Harper Mining”. 

- Mẹ kiếp, sao chị lại có thể nghĩ là em làm việc đó cơ chứ? 

- Bởi vì... em căm thù tôi đến tận xương tuỶ. 

- Stephany khó khăn lắm mới thốt lên được điều mà chị băn khoăn 
nhất trong những đêm mất ngủ. 

- Sao chị lại có thể nói như vậy?- Jilly hét lên trong cơn xúc động 
mạnh. 

- Bởi vì từ ngày em ra tù, biết bao chuyện không hay đã xảy ra với 
tôi. Có Chúa chứng giám, tôi đã cố gắng gạt bỏ ý nghĩ rằng em có 
liên quan đến chuyện ấy. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi cũng phải 


hỏi em. 

- Stephany, chị bất công quá. Chị muốn đổ lỗi cho em vì công việc 
làm ăn của chị không trôi chẩy.- Mắt ả rơm rớm nước. -— 
Trở thành người em gái tốt đẹp của chị là điều em mong muốn 
nhất trên đời. Thế mà chị lại muốn biến em thành cái bung xung 
của chị 

- Jilly, điều đó không đúng. Tôi chỉ băn khoăn rằng nhất định có 
một người nào đó giúp Jake Sanders mua những tín phiếu cổ phần 
còn thiếu. Có một kẻ nào đó đã giúp hắn chiếm ghế Tổng giám đốc 
công ty. 

- Đó không phải là em. Nhưng có lẽ em biết kể nào đã làm việc ấy. 
- Ai cơ chứ?- Cô bạn bé bỏng của Dennis, cái cô nhân viên máy 
tính lành nghề Cassy, họ của cô ta hình như là...- Johnes — 
Stephany máy móc nhắc lời. 

- Cho phép em được kể với chị vài điều nhé, - Jilly nói, trong lòng 
rất khoan khoái vì không ngờ câu chuyện lại phát triển. theo chiều 
hướng như vậy. Ả lấy ra một phong bì lớn màu vàng sẫm. 

- Đây là tín phiếu cổ phần “Harper Mining” của em. Hôm nay em 
vừa nhận được thông báo của nhân viên thống kê. Theo bản tổng 
kết cuộc tìm kiếm thủ phạm hai phần trăm thì tín phiếu của 
em bị chuyển cho Sanders hai tuần trước đây... Máy vi tính đã 
khẳng định như vậy. 

- Tôi không hiểu, - Stephany nhíu mày. - Nếu em không bán tín 
phiếu cho Sanders thì làm sao mà... 

- Thì chính Cassy đã bày trò như thể em đã bán cho Sanders! 

- Cô ta làm thế để làm gì? 

- Stephany! Sao chị cả tin thế? Chẳng nhẽ chị không đoán 
được rằng ả làm thuê cho Sanders à? Còn gì dễ hơn việc đổ tội bán 
tín phiếu cho con chiên ghẻ trong gia đình là người đàn bà có quá 
khứ tội lỗi chẳng ai muốn tin cậy?Stephany đưa mắt nhìn tập tín 
phiếu. Những điều Jilly nói ra thật khó chối cãi. 

- Thôi được, tôi đến đây với hy vọng là sẽ tìm được chứng cớ. - 
Chị mỉm cười yếu ớt. - Nếu em đã có những chứng cớ 
như vậy, thì Sanders không thể nhận được chúng chứ? 

- Chị cũng nên nói với Bill và Cassy - Jilly nói thêm: - Hôm qua 
ông ấy đã đuổi cô ta rồi. Tom biết tất cả những chuyện này đấy. 

- Tom ư? - Stephany chậm rãi thốt lên.“Phải, bà Stephany ạ. - Jilly 
nghĩ bụng với một niềm vui độc ác. - Lại thêm một vấn đề đau 
đầu nữa phải không?” Thế nhưng ả lại nói thành tiếng: 

- Em rất lấy làm tiếc. Bây giờ chị phải lo nhiều việc quá. Nếu xem 


xét kỹ tất cả mọi việc xảy ra với chị thì em rất thông cảm với 
những điều chị nghi ngờ. Thật tội nghiệp cho Stephany của em. 


Những ngày gần đây Dennis uống rượu say bí tỈ. Cậu 
cảm thấy thương xót mình. Cuộc chia tay với Cassy là một đòn chí 
mạng đối với cậu. Cậu thật sự phát điên vì ghen tuông và căm thù 
mỗi khi tưởng tượng Cassy trong vòng tay của Jake và cô đã cho 
hắn tất cả những gì mà cậu được hưởng. Hơn thế nữa, cậu cảm 
thấy bị sỉ nhục một cách cay đắng vì bị lừa dối. Cậu cứ tưởng rằng 
mình được yêu, trong khi cô ta chỉ lợi dụng cậu để thực hiện mục 
đích của mình.Và sau đó cậu biết được rằng mẹ cậu cũng... 
mặc dầu thường xuyên cãi cọ với Stephany nhưng Demnis bao giờ 
cũng tin yêu, tôn thờ và lý tưởng hoá mẹ mình. Đối với Dennis, mẹ 
cậu là hình ảnh của người phụ nữ trong trắng và đức hạnh. Thế 
mà giờ đây cậu được biết rằng có người đã làm cho Stephany hư 
hỏng khi chị mới mười bảy tuổi. Hắn là ai? Một lão già truy lạc, 
bạn hàng của ông ngoại chăng? Hay một thằng khốn nạn rửng mỡ 
nào đó có việc phải dừng chân ở Eden? Thấy em trai đang bị khổ 
sở, dẫn vặt, Sara càng ngày càng thấy lo lắng... “Đau khổ thì ai mà 
chẳng phải chịu, quả thật cả nhà ai cũng sững sờ về chuyện này. 
Nhưng mình không cho phép Demnis làm những chuyện ngu 
ngốc hoặc tự sát, mặc dù cậu ấy cho đó là lối thoát tốt nhất. Điều 
đó sẽ là giọt nước cuối cùng đối với mẹ”. Vì vậy cô giấu bớt các 
chai rượu trong bar và giao hẹn với Maytie để thỉnh thoảng ông đổ 
bớt rượu đi. Cô giấu chìa khoá của mấy chiếc ô tô và nhiều lần 
đẩy Dennis đang say bí tỈ về phòng, đặt cậu nằm trên giường để 
cho cậu nghỉ ngơi một lúc. Thỉnh thoảng cô chở em trai đến vùng 
“Những ngọn núi xanh” để hai chị em được nói chuyện vui vẻ với 
nhau giữa cảnh trời đất mênh mông cho Dennis khuây khoä.Một 
lần sau khi đi dạo chơi về, Dennis không nhịn được bèn thốt lên. 

- Hừ, bây giờ thì cả chị lẫn em đều đẹp mặt quá. Tất cả là nhờ bà 
mẹ yêu quý của chúng ta! Đó là lần đầu tiên cậu công khai 
bộc lộ sự phẫn nộ đối với Stephany. 

- Mẹ có biết là Tom còn sống đâu! - Sara phản đối. 

- Nếu mẹ vô tội thì như thế thử hỏi Tom đã ra đời như thế nào? 

- Phải có lương tâm một chút chứ Dennis! Hồi ấy mẹ còn quá trẻ, 
và mẹ cũng như mọi cô gái khác, đều muốn quên chuyện ấy đi. 

- Quên à, - Dennis trầm ngâm nói - giá mà em quên đi được. 

- Em cáu kỉnh về chuyện gì mới được cơ chứ? - Sara tức giận hỏi. 
- Chị cần nghe trình bày từ đầu đến cuối hay chỉ cần tóm tắt thôi? 


Trước hết là chị nên biết xuất hiện thêm một người thừa kế chẳng 
phải là tin tức tốt đẹp gì. 

- Lạy chúa, chẳng nhẽ em sợ rằng của cải không đủ chia cho tất cả 
mọi người hay sao? 

- Chị nói thì dễ lắm.- Dennis nói nhưng cậu dừng lại. Biết 
giải thích thế nào cho Sara hiểu được. Chị ấy là đàn bà, nên 
chẳng lo Tom chiếm mất chỗ. Khi Tom mới xuất hiện, thói quen 
kiểu Mỹ cứ thò mũi vào những việc không phải của mình đã làm 
Dennis khó chịu. Hơn thế nữa, khi Tom đã là con trai của 
Stephany, anh sẽ hất cẳng cậu như chơi. Một triều đại không thể 
có hai hoàng đế, Dennis nghĩ bụng, sự thất vọng và lòng ghen ghét 
làm cậu phát điên. Sao Stephany nỡ đối xử với cậu như vậy? 

- Nếu em chỉ lo lắng về điều đó thôi thì... - Sara lên tiếng. 

- Chị đã biết mẹ là người như thế nào rồi đấy! - Dennis giận dữ 
ngắt lời chị - Mẹ đã từng mua chuộc Jilly bằng năm triệu đôla thì 
thử hỏi một thằng con hoang còn đáng giá tới bao nhiêu? 

- Im đi Dennis! - Nếu tay không bận cầm lái thì cô đã cho em một 
cái tát - Đủ lắm rồi. Chị biết là em rất đau khổ, nhưng chị còn đau 
khổ hơn em hàng trăm lần.Trong ký ức Dennis bỗng hiện lên 
cảnh tượng mà cậu chợt thấy cách đây không lâu: Sara cùng với 
Tom ở trên giường, mái tóc xoã xượi của cô buông trên ngực 
Tom...Lạy chúa! Cậu không hề nghĩ về điều đó. Chị ấy chắc là 
phải cảm thấy... điều gì? Cậu thử tưởng tượng xem siá là cậu thì 
trong trường hợp như vậy cậu sẽ cảm thấy như thế nào, và cậu 
rùng mình. Cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra mình đang ân ái với 
nhiều phụ nữ mà cậu quen biết, kể từ chị quét rác cho đến 
Rendell, không kể Elizabeth Taylor,Madonna hoặc Marilyn Monroe, 
nhưng cậu không thể nghĩ chuyện tương tự với chị gái của mình. 
“Dù sao đi nữa thì gia đình Harper cũng bớt được một vấn đề rắc 
rối”.- Em xin lỗi chị - Cậu lí nhí.Họ im lặng suốt chặng đường còn 
lại về Eden. Khi ôtô của họ rẽ vào góc ngoặt để vào nhà, Sara thất 
kinh thấy xe của Tom đang đỗ ở trên lối sổi vào nhà. Tom đang 
bách bộ cạnh bể bơi gần đấy. Trông thấy Tom, Dennis nhảy bổ ra 
khỏi xe, lao qua bãi cổ về phía anh. Sara cũng chạy theo cậu. 

- Sara, anh cần nói chuyện với em. - Khuôn mặt xanh xao của Tom 
sáng lên một vẻ cương quyết. 

- Nhưng.... 

- Không ai cần anh ở đây đâu! - Dennis tuyên bố với giọng doạ 
dẫm. 

- Chúng ta không thể bỏ mặc mọi việc như thế này em ạ - Tom 


bước thêm một bước về phía Sara. Dennis ngăn anh lại. 

- Anh cút đi chỗ khác có phải hơn không? 

- Khoan đã nào, Dennis! Tôi sẽ không đi khỏi đây khi chưa 
nói chuyện được với Sara. Anh gạt Dennis ra, nhưng cậu ta đã 
thoi cho anh một quả trúng bụng mà anh không kịp chống đỡ. 
Sara hét lên và đâm bổ vào anh. 

- Thôi đi Dennis! Đừng động đến anh ấy. Không để ý đến chị, lợi 
dụng lúc Tom đang gập người lại vì đau, Dennis bồi luôn cho Tom 
một đòn nữa. Nhưng lần này Tom đã kịp phẳẩn ứng, anh nhảy sang 
một bên và giáng trả Dennis một cú đấm rất mạnh. Dennis hăng 
máu lên định chống đỡ nhưng Tom đã tóm được tay cậu. Hai 
người vật lộn nhau rồi dồn nhau đến cạnh bể bơi. Đột nhiên 
Dennis lùi lại một bước, cậu thụt chân và kéo theo cả Tom cùng 
rơi xuống bể. Nước lạnh làm cho họ nguôi cơn giận dữ. Trong khi 
cả hai lập cập leo lên khỏi bể bơi, Sara đứng trên bờ chửi mắng họ 
thậm tệ. 

- Cả hai người đều nực cười và đáng kinh tổm! Gó thôi 
ngay đi không! Định giải quyết vấn đề bằng cách ấy hả? Họ run 
rẩy đứng cùng nhau trong tư thế căng thẳng. 

- Cút ngay! —- Dennis hét lên. Tom đưa mắt nhìn Sara. 

- Em có muốn anh về không?Sara không trả lời. 

- Cút! - Dennis khàn khàn nhắc lại. - Đó là điều mà chị ấy và tất cả 
chúng tôi đều muốn. Cút ngay ra khỏi cuộc đời chúng tôi và đừng 
bao giờ quay trở lại nữa!Tom quay gót đi ra, không nói thêm một 
lời nào. Dennis nhẹ nhõm thở phào. Cậu cho rằng cậu đã hành 
động đúng khi đuổi cổ thằng quái thai đó ra khỏi nhà. Cậu không 
thể hiểu nổi tại sao chị gái mình lại lập tức chạy vào phòng khoá 
trái cửa lại, sáng hôm sau không ra ăn sáng và cho đến tận chiều 
không hề bắt chuyện với cậu. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 55 


- Bà Harper, thật sung sướng vì bà đã trở về! 

- Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh, Hilary ạ.Nhìn khuôn mặt sáng 
bừng lên của người nữ thư ký, Stephany thấy rằng mình quyết 
định đến văn phòng để thấy mọi việc tận mắt là điều đúng 
đắn. Không thể nhường trận địa cho Jake Sanders một cách dễ 
dàng như vậy. 

- Thưa bà Harper, ông Sanders đang ở trong văn phòng của bà... 
Tôi không thể làm gì được để ngăn cản điều đó. 

- Cảm ơn Hilary - Stephany dịu dàng mỉm cười. Rồi chị kiên quyết 
đi tới cửa và bước vào văn phòng mà không gõ cửa. Vừa nhìn thấy 
chị, về tức tối trên mặt y lập tức biến mất. 

- Stephany! - Y thốt lên. 

- Ông Sanders - Stephany bình thản trả lời, 

- Tôi thấy rằng ông thu xếp được ở đây cũng thuận tiện đấy. 

- Tôi rất lấy làm tiếc rằng quyết định bầu tôi làm Tổng giám đốc 
đã được Ban giám đốc thông qua khi bà vắng mặt. 

- Tôi đã được thông báo về điều đó. Nhưng một khi ông đã gian 
dối trong khi thống kê số tín phiếu ông có, thì tôi tin rằng quyết 
định đó sẽ được xem xét lại. 

- Xin lỗi bà Harper - Y nói trong lúc tặng chị một nụ cười mê hồn, 
- đó là một lời buộc tội rất nghiêm khắc. Khi mà bà chưa có những 
chứng cớ xác đáng thì đó sẽ là một sự vu khống. Stephany chịu 
đựng được cái nhìn của y. 

- Tôi tin chắc rằng điều đó đúng. Y giang rộng hai tay. 

- Tôi cam đoan là bà nhầm. Cô Johnes người giúp việc của Bill, đã 
nhầm trên máy vi tính. Cô ấy bị phạt và đã chuyển sang làm công 
việc khác rồi 

.- Khéo léo đấy! 

- Xin cảm ơn. 

- Ông đừng hy vọng là tôi sẽ để yên như thế 


Y nhìn chị chế giễu.- Bà thất vọng lắm, có phải không? 
- Được thế thì vinh dự quá.- Stephany...- Y đứng dậy và bước 
lại gần chị. 


Sự gần gũi của Sanders làm chị xúc động mạnh. Chị lùi lại để 
tránh y. Tại sao y lại có thể tác động đến chị như thế nhỉ? Chị cảm 
thấy mình mất tự chủ 
- Đừng thế - Jake tiếp tục nói - Bà và tôi có thể kết hợp lại thành 
một ê kíp mạnh. Chúng ta có thể cùng nhau đưa công ty này lên 
thành một công ty lớn mạnh nhất vùng Thái Bình Dương này. 

- Cứ kể nữa đi! 

- Nói chung tôi không muốn chiếm đoạt hãng của bà, tôi chỉ muốn 
cùng bà củng cố nó mà thôi. 

“Lạy chúa, - Y nghĩ, - Người đàn bà này là ai vậy? Phải trải qua 
bao nhiêu điều bất hạnh như vậy mà vẫn xinh đẹp hơn bất cứ phụ 
nỮ nào trên khắp hành tinh này!”. Y chăm chú ngắm khuôn mặt 
chị, tuy có gầy đi chút ít nhưng sinh động hơn trước rất nhiều, đôi 
mắt chị xanh như khói phủ, trên trán chị vẫn còn hằn một vệt tím 
mờ mờ. Y cảm thấy mùi nước hoa của chị. 

- Cả hai chúng ta đều biết rằng phải củng cố những gì đã có giữa 
chúng ta - Y nhẹ nhàng nói. 

- Hãy xéo đi với quỷ. 

- Được rồi, - Y thất vọng và giận dữ 

- Bà đã không cho tôi được lựa chọn. Nếu bà không muốn làm việc 
cùng tôi thì tôi xin cam đoan với bà là không những bà sẽ không 
còn chân trong Ban giám đốc, mà bà sẽ phải cuốn gói khỏi “Harper 
Mining” trong một ngày gần đây. 

- Thì ông cứ thử xem. 

- Tôi hoàn toàn không muốn điều đó. 

- Ô, tất nhiên là ông không muốn - Chị nhếch mép mỉa mai. - Ông 
là một người tốt đến thế cơ mà! Thôi được, theo tôi thì chúng ta 
đã làm rõ mọi việc rồi. Chúc ông mọi điều tốt lành, ông 
Sanders.Chị ngẩng cao đầu và đi ra khỏi 

phòng. Ở phòng đợi Hilary đã nghe rõ những đoạn tranh luận căng 
thẳng của họ. 

- Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, bà Harper ạ. - Bà ta nói với giọng run 
run - Rõ ràng là tôi phải xin nghỉ hưu thôi. 

- Bà đừng nghĩ đến chuyện đó, Hilary ạ. Đây chỉ là giai 
đoạn ngừng bắn thôi - Chị im lặng một lát. - Bà hãy đặt điện tới 
vương quốc Zalip. Cho tôi nói chuyện trực tiếp với Hoàng thân 


Amail. Tôi sẽ chờ ở trong toà nhà này 


% % % 


- Philip - Jilly giả vờ vui mừng một cách rất thành công và bật dậy 
khỏi chiếc ghế đang ngồi khi vừa nghe tiếng chìa khoá xoay trong 
ổ. Ả lao ra hành lang đón chồng: 

- Anh thân yêu? Ở Hồng Kông thế nào hở anh? Philip mệt mỗi cởi 
áo bành tô, treo nó lên móc và thận trọng trả lời: 

- Tuyệt lắm. Anh đã hy vọng là em sẽ đón anh ở sân bay. 
Một chuyến bay dài quá. Và anh còn phải đến ngay văn phòng lấy 
thư báo. 

- Ôi, tha lỗi cho em nhé, anh yêu quý. Máy bay thì thường chậm 
trễ, mà em lại rất bận... 

- Sao, em rất bận à? - Ông bình thắn nhìn ả - Nhiều lần anh cố 
gắng gọi điện cho em từ Hồng Kông. Đặc biệt là buổi tối. Thế mà 
lần nào em cũng vắng nhà. Em đi đâu thế? 

- Philip, anh làm sao thế? - Jilly định biến tất cả thành trò đùa. — 
Anh đã hỏi thì em xin được trả lời: Phần lớn là em ở Eden với 
Stephany. Chị ấy đau khổ lắm: mất Dan, rồi những chuyện bối rối 
ở công ty.Philip quay lưng đi.- Vâng, anh hiểu. 

- Vào đi anh, để em rót cho anh chút gì uống nhé. Jilly kéo chồng 
vào phòng khách, lăng xăng chạy đi rót whisky cho ông. “Cho dù có 
điều gì đó xảy Tạ với ông ấy đi nữa thì một ngụm rượu mạnh cũng 
không có hại gì”. - Ả nghĩ bụng. 


Ả đưa mắt nhìn trộm ông. Ông ngồi yên, mắt nhìn đâu đó 
vào khoảng không, đắm mình trong những ý nghĩ có lẽ không 
lấy gì làm vưi. Trước khi đi ông dịu dàng cởi mở với ả bao nhiêu 
thì bây giờ trở về ông lạnh lùng xa cách bấy nhiêu. Chắc là ở Hồng 
Kông công việc làm ăn của ông tồi tệ lắm. Ông chả nói là đã mệt 
mỏi rồi còn gì. Philip đã trở nên quá già để lang thang từ nước này 
qua nước khác như vậy. Ả thấy cần phải làm cho ông khuây khoả 
lên mới được. 

- Anh có thích màu tóc của em không? - Ả láu táu nói - Lần trước 
em lo là màu tóc hung quá, nên em đã đề nghị... 

- Jilly - Ông ngước mắt nhìn ả - Không có nhẽ ngày nào trong 
tuần em cũng đi làm đầu. Có lẽ điều này là lạ lùng nhưng anh 
không hiểu ở nhà em làm gì và đi những đâu. Jilly đánh hơi thấy 
nguy hiểm và cần phải tấn công ngay: - Chắc anh muốn em thành 
tù binh trong nhà mình hay sao? 


- Tất nhiên là không. Nhưng theo anh, người chồng có quyền được 
biết vợ mình thường đến những nơi nào. Và anh không hiểu tại 
sao em lại không muốn kể cho anh nghe về điều đó. 

- Thái độ đối xử như thế làm em cảm thấy bị xúc phạm! - Jilly bắt 
đầu giận dữ - Em đã làm mọi điều để chứng minh cho anh và mọi 
người rằng em đã thay đổi hẳn. Nhưng rõ ràng là cho dù em có 
làm gì đi nữa thì người ta vẫn nghỉ ngờ em điều gì đó. - Ả móc 
khăn mùi xoa ra và xỈ mũi ầm ï. 

- Em không chịu nổi điều đó đâu! Em sẽ bỏ đi! Có lẽ lúc đó anh 
mới hiểu ra rằng anh đã bất công với em như thế nào. Thầm chúc 
mừng mình vì đã đóng một màn kịch thành công, ả nhảy bổ ra 
khỏi phòng. Còn lại một mình, Philip ngồi lặng đi một lúc bên cốc 
rượu. Sau đó ông đến bên máy điện thoại. 

- Cassy Johnes đấy à? Tôi là Philip Stuart đây. Tôi cần trao đổi một 
vài điều. Bao giờ chúng ta có thể gặp nhau được? 

Tom và Rina ngồi bên giường bệnh của Bill và rất vui sướng vì 
sức khoẻ của ông đang dần dần khá lên. Mặt mũi, tay chân ông 
hầu như đã không còn vàng xạm như trước, đôi mắt ông đã trở lại 
vui vẻ. Ông chăm chú theo dõi Tom trong lúc anh đang cẩn thận 
đút tờ giấy gập nhỏ vào túi trong của chiếc áo vét. 

- Khéo đừng đánh mất đấy con ạ. 

- Bố đừng lo! Nhưng bố có chắc đó là điều bố cần không? Gó khi 
bố sẽ quay lại công ty trước khi vấn đề này xảy ra cũng nên.- Nó 
có thể xảy ra nhanh hơn là con tưởng đấy. Chúng ta đã có kinh 
nghiệm cay đắng để hiểu rằng Sanders không từ một thủ đoạn 
nào. Bố biết là sức khoẻ của bố đang bình phục, nhưng lúc này bố 
chưa thể vượt qua những cánh cửa khoá kín của bệnh viện mà ra 
khỏi đây được. Ngoài con ra, bố không thể phó thác quyền biểu 
quyết của mình ở cuộc họp Ban giám đốc cho ai cả. Bố cho rằng nó 
cũng sắp xảy ra thôi. 

- OK. bố ạ - Tom đáp lại một cách máy móc và sững người. Tom 
nhận thấy cái nhìn của họ, anh mỉm cười và nhún vai. Trái tim của 
Rina dường như không thế chịu đựng được thêm nữa nên bà lên 
tiếng. 

- Tom, mẹ không biết nên bắt đầu như thế nào. Chúng ta cứ nói 
loanh quanh mãi, từ khi con được biết... 

Tom ngồi yên lặng. Anh không muốn đi sâu vào nguồn gốc xuất 
thân của mình, đối với anh đó là một đòn rất nặng nề. Anh quyết 
định không để cho Bill cảm thấy có điều gì đó căng thẳng trong 


mối quan hệ giữa họ. Rina tiếp tục nói: 

- Bố mẹ hiểu rằng không nên giấu con. Nhẽ ra phải kể với con về 
tất cả mọi điều. Nhưng bố mẹ muốn làm điều đó sao cho có lợi 
nhất... Mắt bà đẫm lệ. 

- Đừng lo lắng gì cả mẹ ạ - Tom buồn rầu mỉm cười và ôm lấy bà. 
- Cho dù có xảy ra điều gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con 
không bao giờ hết yêu mẹ. Và cả bố nữa, bố ạ. 

- Mẹ ngỡ là con không bao giờ tha thứ - Rina sụt sịt nói. 

- Ấy chớ, - Tom dịu dàng an ủi bà, - mẹ định làm cho 
ông già buồn đấy à? Hơn hai mươi năm qua chúng ta đã sống 
trong một gia đình. Hàng trăm lần bố mẹ đã chứng minh cho con 
biết bố mẹ yêu con như thế nào. Không có ai có thể xoá những 
điều đó ra khỏi trí óc của con được. Gó tiếng gõ nhẹ vào cửa, và 
Stephany xuất hiện với một bó hoa to tướng. 

- Đây là quà cho bệnh nhân - Chị vưi vẻ nói. 

- Những bông hoa tuyệt vời quá! - Rina reo lên và đứng dậy để 
nhận hoa. Bà lập tức cảm thấy lúng túng mà không biết xử trí thế 
nào cho phải. 

- Thôi con phải đi đây - Tom nói với giọng căng thẳng. 

- Con đi ư? - Bill hỏi lại. 

- Vâng, con sẽ đến sau, bố nhé - Rồi anh quay người để đi ra. 

- Tom, - Stephany nói và đưa tay chạm vào tay Tom, sự 
động chạm ấy làm anh thấy tê buốt như sờ phải nước đá. - Tôi có 
thể nói với anh vài điều trước khi anh đi không? Tom do dự, 
nhưng rồi anh gật đầu và nhường cho Stephany đi trước. 
Trong hành lang, anh cố tình quay mặt đi chỗ khác. 

- Nói là chúng ta cần trao đổi với nhau có nghĩa là chưa nói gì cả — 
Stephany khó nhọc lên tiếng - Mẹ hiểu rằng đã quá muộn để nhận 
là mẹ của... 

- Tôi đã có mẹ rồi - Tom ngẩng nhìn Stephany và đáp - Mẹ tôi 
đang ở trong kia. 

- Mẹ hiểu... và không bao giờ làm điều gì để thay đổi tình cảm của 
con đối với Rina... 

- Bà không đạt được điều đó đâu! - Tom hét lên rồi chợt sực tỉnh — 
Trời ơi! Thật là kinh khủng! Thậm chí tôi không biết là nên nói gì. 
- Thế thì hãy cho phép mẹ, — Stephany bình thắn nói - dù sao đi 
nữa thì con cũng là con của mẹ. Điều đó sẽ có một ý nghĩa nào đó. 
Cho dù là đối với mẹ. 

- Không! - Tom bỗng thét lên - Điều đó chẳng dẫn đến cái gì cả. Vì 
Sara! Hay là bà đã quên rồi? Còn tôi thì không! Anh chạy bổ ra 


khỏi phòng. 


Stephany dựa lưng vào tường nhắm mắt lại và cầu Chúa. Biết bao 
giờ những việc này mới kết thúc đây? Làm cho đứa con của chính 
mình ghê tổm mẹ đến nỗi nó sẵn sàng bỏ đi coi như không 
có mẹ trên đời, chẳng nhẽ chị đáng bị đối xử như vậy? Trong 
một giây, tất cả sức lực đã giúp chị động viên Sara, giúp chị khôi 
phục lại hoạt động của mình ở công ty “Harper Mining”, thách 
thức Jake, làm cho Bill và Rina không nản lòng, tất cả sức lực ấy 
dường như tiêu tan đi, chị là người như con búp bê làm bằng vải 
vụn. Chị cảm thấy như mình sắp lăn ra ngất. Stephany trượt theo 
tường và ngồi xuống sàn. Không để ý đến việc có người sẽ bắt gặp 
chị trong tư thế như vậy, chị cứ ngồi yên cho đến lúc đầu óc như 
sáng ra. Lúc đó chị mới cố gắng đứng lên và đi vào phòng Bill. Bill 
và Rina im lặng khi chị bước vào. Rõ ràng là họ vừa nói về chị 
hoặc về Tom, mà cũng có thể nói về tình thế mà tất cả họ đang 
lâm phải. Stephany không giận họ. Họ còn biết xử trí như thế nào 
nữa. 

- Chú cảm thấy thế nào hở Bill? Thậm chí cháu cũng chưa kịp hỏi. 
- Chú đỡ lắm rồi. 

- Đừng có nghe ông ấy - Rina xen vào - Ông ấy phải ở đây một 
thời gian nữa, cho dù phải xiềng ông ấy vào giường. 

- Đừng thúc đẩy sự kiện, chú Bill ạ. Hiện tại thì chúng cháu vẫn 
còn xoay xở được. Cháu phải về đây. Chú phải giữ gìn sức khoẻ 
nhé. 

- Tạm biệt, Stephany. 

- Tạm biệt chú. 

Chị khó nhọc bước ra xe và về Eden, chị trở về chốn ấy để làm 
gì? Cái gì đang đợi chờ chị ở đó? Sara với nỗi đau của nó hay 
Dennis đang căm tức chị? Bữa ăn chỉ có một mình và chiếc giường 
lạnh lẽo. Lại thêm sự đe doạ của Sanders vào ngày mai rằng hắn sẽ 
gạt chị ra khỏi công ty. Lần đầu tiên trong đời Stephany hiểu 
được tại sao người ta lại có thể buông tay lái, để cho xe chở 
mình lao xuống vực. Về đến gần nhà chị kinh hãi nhận ra 
chiếc xe ô tô của cảnh sát đang đỗ ở cạnh cổng. Lạy chúa! 
Không! Làm sao bây giờ? Dennis à? Hay Sara? Một cái gì đó vỡ tan 
trong người chị, khi chị rời xe chạy vào nhà. Sara mở toang cảnh 
cửa. Đằng sau lưng cô thấp thoáng bóng một nhân viên cảnh sát. 

- Mẹ, mẹ đi vào nhanh lên! - Sara hét toáng lên. 
Stephany vấp mấy cái khi bước qua ngưỡng cửa làm chị suýt ngã. 


Sara đỡ lấy mẹ, nước mắt ròng ròng chảy trên má cô khi cô thông 
báo: 
- Dan, mẹ ạ! Tìm thấy rồi! Mà vẫn còn sống! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 56 


Nhà của mình! Trước đây chưa bao giờ Stephany đánh giá được ý 
nghĩa của khái niệm đó, như khi chị đưa Dan về Eden. 
Vừa hay tin ông được cứu thoát, chị lập tức bay đến đảo Orphey 
trong nỗi lo sợ và niềm hy vọng. Chị không dám tin rằng ông còn 
sống, khi chưa tận mắt nhìn thấy ông. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra 
trong một biển nước mắt và muôn vạn cái hôn, với vô số những lời 
thầm thì thổ lộ. Việc đó tiếp diễn suốt trong những ngày mà Dan 
nằm điều trị ở cái bệnh viện nhỏ mà cách đấy chưa lâu Stephany 
đã nằm dưỡng bệnh. Thậm chí đêm đến họ cũng ở bên 
nhau. Những người đứng đầu bệnh viện đã thông cảm với 
Stephany bởi họ còn nhớ chị đã đau khổ như thế nào khi chị tưởng 
Dan không còn nữa. Vì vậy họ cho phép chị ở lại trên chiếc giường 
gấp đặt ngay trong phòng của Dan. Ở đó chắp nối những mẩu 
chuyện rời rạc của Dan, chị biết được ông thoát nạn như thế nào. 
Thì ra ông bị chấn thương khi xảy ra vụ nổ, ông đã lang thang 
nhiều ngày trên đảo nơi ông bị sóng dạt đến, ăn quả rừng rễ cây, 
cho đến khi người ta phát hiện ra ông từ chiếc máy bay lên thẳng 
đang đi tìm kiếm một người mất tích khác. Lợi dụng bóng đêm, 
Stephany lấy hết can đảm và kể cho Dan nghe về đứa con riêng 
của mình và những rắc rối xảy ra sau sự phát hiện này. Nghe 
chuyện đó Dan im lặng rất lâu. Ông đã trải qua những thử thách 
đữ đội nên ông không hề ghen bóng ghen gió. Ông chỉ thương Sara 
và Tom mà thôi. Chị nằm yên nắm tay ông, cảm thấy tim mình nhẹ 
nhàng ấm áp và trong trẻo lại, bởi vì cởi mở được sự bí mật, chị 
như trút được gánh nặng trong lòng. So với điều đó mọi việc xảy 
ra ở công ty “Harper Mining” dường như không quan trọng lắm 
nữa. 

Dan bình thản lắng nghe chuyện người ta đã cố gắng bắt liên 
lạc với đảo trước cuộc họp Ban giám đốc nhưng không có hiệu 
quả. Những lời đe doạ của Jake cũng không làm cho ông lo lắng 


nữa. Nỗi bi thảm mà ông vừa trải qua đã giết chết lòng ghen 
tuông, ông không còn ghen Stephany nữa.- Khi đầu óc anh tỉnh táo 
trở lại và trí nhớ quay về với anh, anh có nhiều thời gian để suy 
ngẫm - Ông nói với chị - Anh hiểu rằng chúng ta... Rằng anh đã 
bỏ phí rất nhiều thì giờ. Anh thề với em rằng nếu được sống lại 
với em từ đầu thì anh sẽ làm điều đó muôn ngàn lần tốt hơn. Vài 
hôm sau, Stephany đặt vấn đề xin đưa Dan về Eden. Ông không bị 
thương. Xét nghiệm đã cho thấy rằng chấn thương ở vùng đầu 
không để lại một hậu quả nào nghiêm trọng. Cái mà ông cần bây 
giờ là sự nghỉ ngơi, Stephany thuyết phục rằng Dan hoàn toàn có 
thể ở nhà mình dưới sự trông coi của một cô y tá có kinh nghiệm. 
Bác sĩ đồng ý và cho Dan xuất viện. Dan trở về nhà trên chiếc máy 
bay trực thăng được bố trí như một phòng bệnh, có sự theo dõi 
của của những nhân viên y tế. Bác sĩ nghiêm khắc bắt Stephany 
hứa rằng cuộc đón tiếp Dan phải diễn ra thật nhẹ nhàng tránh gây 
xúc động có hại cho ông. Thế nhưng mọi người ở Eden không ai có 
thể giấu được niềm vui khi Dan trở về. Đối với Sara, chuyện Dan 
về nhà là tia sáng duy nhất trong màn đêm ảm đạm đã bao phủ lên 
cuộc đời cô sau khi Tom bỏ đi. Thậm chí Dennis cũng ngạc nhiên 
một cách dễ chịu rằng cậu cũng rất vui mừng trước sự kiện và 
quyết định sẽ không xử sự như một đứa con riêng hay ghen ghét. 
Còn Maytie thì quả thực không đến Sydney để mua vải về làm cờ 
và biểu ngữ để đón Dan thật long trọng, nhưng chẳng ai ngăn 
được ông thỉnh thoảng lại nắm chặt tay Dan, quanh quẩn bên cạnh 
để mang ra mời mọi người uống trà,cà phê hoặc ăn bánh xăng 
uých mà không ai còn có thể ăn uống gì thêm được nữa. Một lúc 
sau Stephany kiên quyết bắt mọi người đi ra khỏi phòng, tuyên bố 
rằng Dan cần phải nghỉ. 

- Bác sĩ đã ra thời khoá biểu như vậy - Chị giải thích. 

- Một phút nữa thôi - Dan van nài, mặt ông rạng rỡ vì hạnh phúc — 
Chẳng nhẽ em không biết rằng những người làm nghề y như anh 
không bao giờ tuân theo mọi quy định như những người thường à? 
- Trong khi đó mắt ông đã ríu cả lại. 

- Ngày mai em sẽ đặt ra nội quy - Chị buông rèm và sửa lại chăn 
cho ông. 

- Ghúng ta đã có những ngày thật đẹp trước khi xẩy ra tai nạn, 
Stephany. 

- Chúng ta sẽ còn có nhiều điều tuyệt diệu nữa. - Chị trả lời và hôn 
ông - Còn bây giờ anh ngủ đi nhé. 

Chị cẩn thận đóng cửa và rón rén đi ra khỏi phòng. Sara đợi chị 


ngoài cửa. Cô ôm lấy mẹ và thì thầm. 
- Xin chào đón mẹ đã thật sự trở về nhà. 

Ngày đã hết mọi người đã đi ngủ. Thế nhưng có một người đang 
lang thang trên các phố ở khu Elizabeth Bay. Ông bước những 
bước đều đặn như thể đang sóng bước cùng với một đội lính vô 
hình. Giờ đây không một người nào trong đám bạn bè và đồng 
nghiệp lại có thể nhận ra đó là Philip. Trong khi lang thang như 
vậy, trước mắt ông hiện lên cuộc nói chuyện với Jilly mà rốt cuộc 
ông phải bỏ chạy ra khổi nhà. 

- Em đi đâu về? 

- Em ở nhà Stephany. 

- Anh đã gọi điện đến đấy. 

- Điều đó gọi là gì hả. Toà án giáo hội Tây Ban Nha à? 

- Jilly, đừng nói dối. Anh muốn biết sự thật. 

- Anh làm sao thế, không tin em à? 

- Nghe đây, Jilly, điều đó không làm anh xúc động nữa đâu. Anh đã 
gặp Cassy Johnes. 

- Thì đã sao? 

- Gô ta đã cho anh xem chứng từ chuyển giao tín phiếu cổ phần. 
Em đã đem tín phiếu “Harper Mining” của em... tín phiếu của anh 
cho Jake Sanders. 

- Giả sử như thế thì đã sao! Mẹ kiếp, anh làm gì được tôi? 

- Jilly, vì Chúa... anh phát điên lên mất. Tại sao? Em làm như thế 
để làm gì? 

- Xéo đi với quỷ, Philip! Anh chết gấp đi cho rẳảnh.Ông thầm ôn đi 
ôn lại cảnh ấy, suy nghĩ làm cho ông chóng mặt. Ông cẩm thấy bơ 
vơ không có chỗ bấu víu. Ông đã đánh cuộc bằng tất cả những gì 
ông có. Thế mà tất cả bỗng nhiên sụp đổ. Mọi ý nghĩ trong đầu ông 
đảo lộn lung tung. Ông bước đi như một kẻ vô hồn, lang thang, vô 
mục đích và không định hướng. 

Sáng hôm sau, bình minh trong trẻo và rạng rỡ hứa hẹn một 
ngày thu đẹp trời. Stephany cảm thấy thiên nhiên như một tấm 
gương phản chiếu tâm trạng chị. Nếu hôm nay thời tiết đáp ứng 
được mong mỗi của chị, thì chị sẽ cùng Sara đỡ Dan ra dạo chơi 
ngoài vườn một tiếng đồng hồ.Stephany nằm trên giường, đưa mắt 
ngắm tỉa nắng nhảy nhót trên rèm cửa và sung sướng nghĩ rằng 
thật hạnh phúc khi trên đời này có người để đánh thức chị dậy. 
Chị quay người lại nhìn Dan. Ông nằm ngửa, khoanh tay dưới đầu, 
mắt nhìn lên trần. 

- Anh đã dậy rồi đấy à? 


- Tất nhiên. Em quên là anh đã ngủ mười lăm giờ đồng hồ rồi sao? 
- Gòn em thì có cảm tưởng rằng em có thể ngủ được mười lăm giờ 
nữa. Nhưng em phải dậy để làm việc thôi. 

Một thoáng im lặng. 

- Em phải làm việc ư?- Em biết là ở Orphey chúng ta đã quyết định 
vứt bỏ tất cả để sống với nhau thôi. Nhưng khi em còn lại một 
mình, em hiểu ra rằng em không thể từ bỏ “Harper Mining” 
được. Anh đừng bắt em phải lựa chọn giữa anh và công ty. 

- Anh có đòi hỏi em điều đó đâu. - Ông dịu dàng nói - Anh chỉ 
muốn được đảm bảo thôi. Anh muốn em thừa nhận rằng chúng ta 
có những cái quan trọng hơn mà không thể hy sinh nó cho bất kỳ 
công ty nào. 

- Thế thì anh phải cho em được đấu tranh đến cùng. với Sanders. 

- Cho phép em ư? Chẳng nhẽ anh lại có thể ngăn trở em? - Ông ôm 
lấy chị - Anh yêu em, Stephany. Anh sẽ Ủng hộ em trong mọi việc, 
và anh sẽ ở đây chờ kết quả. Thế nào? 

- Tuyệt lắm anh ạ. 

- Nhưng còn một điều mà anh muốn hỏi em. 

- Điều gì hở anh? 

- Bố của Tom. Stephany giật mình: 

- Anh muốn biết người đó là ai ư? 

- Không, không phải cái đó. Điều anh muốn biết là anh có cần phải 
lo lắng đề phòng việc gì không. 

- Không, không cần. Nếu có điều gì như thế thì em đã báo anh rồi. 
Họ nằm cạnh nhau trong sự ấm áp và gần gũi. Nhưng có một nỗi 
lo sợ đã đột nhiên nhen lên trong tim Stephany. 

Angelo vui mừng khi thấy Dennis xuất hiện ở cửa quán ăn. Đã 
cuối ngày, khách ăn vãn hẳn đi nên họ có cơ hội để tán phét với 
nhau. Cậu chạy ra đón bạn. 

- Dennis, cậu đấy à? Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu đấy. Angelo lập 

tức nhận ra rằng đây không phải quán rượu đầu tiên mà Dennis đã 

vào trong buổi chiều nay... 

- Angelo, cậu là bạn tớ, có đúng không? - Dennis hỏi bằng 
cái giọng đã bắt đầu líu lại và đưa mắt nhìn quanh. 

- Ö, tất nhiên rồi - Angelo bình tĩnh đáp và dẫn Dennis lại gần bar, 

nơi cậu có thể thường xuyên theo dõi bạn 

- Cho tớ whisky nhé. Suất đúp ấy. - Dennis ra lệnh. Angelo miễn 

cưỡng chiều bạn và hỏi: 

- Gó chuyện gì xảy ra vậy? 

- Có gì đâu. 


- Nom cậu có vẻ ốm lắm. 

- Đó là tại vì tớ uống chưa đủ đấy - Dennis đưa cốc rượu lên uống 
một hơi rồi dằn chiếc cốc xuống. - Nữa! Angelo nhìn cậu: 

- Này, Dennis, có khi cậu phải ngừng lại rồi đấy. 

- Không được! 

- Cậu nghe đây, có thể là mọi việc chưa tồi tệ đến thế đâu. 

- Không thể à? - Dennis gào lên như phát dại. - Thế cái khoản thừa 
kế mà vì nó anh đã lao động suốt cả đời, thế rồi bây giờ anh phải 
chịu mất vì bà mẹ anh bỗng nhớ ra rằng cách đây hai, ba chục năm 
bà ấy trót đẻ ra một thằng con trai khác, thì sao? Xử sự thế nào 
đây về điều đó? Nào rót cho tôi nữa đi!“Ôi lạy Chúa! Chắc cậu ta 
phải say lắm rồi nên mới nói lung tung như thế!”. Angelo lấy từ 
dưới quầy ra một chai whisky đặc biệt mà ông Vittorio dùng cho 
trường hợp này.Trong chai đựng thứ rượu đã pha rất nhiều nước 
lã để dành riêng cho những ông khách đã say bí tỈ chỉ biết đòi uống 
thêm mà không còn phân biệt được gì nữa. 

- Không lấy tiền. - Cậu nói. Dennis trong một ngụm, rồi lè nhè nói: 
- Cậu không biết đấy, Angelo ạ, mà tớ thì không thế kể hết được. — 
Cậu gục đầu vào hai cánh tay. 

- Nếu cô bạn mà cậu yêu, hoá ra chỉ là một con đi đượi,và cùng lúc 
ấy nó lại nhăng nhít với một kẻ mà cậu rất căm thù, thì sao? Cậu 
nghĩ gì việc đó? Angelo mất bình tĩnh vì đúng lúc đó Cassy bước 
vào. Cô không nhận ra Dennis vì cậu đang gục đầu xuống bàn nên 
đi thẳng tới quầy. 

- Chào anh, Angelo, cho tôi một cốc nước khoáng nhé. Và một suất 
ăn tối nữa!Dennis nghe thấy giọng cô liền lầu bầu: 

- Cái con chó cái ấy đã đến đấy! Cassy giật mình và lùi lại như bị 
ong đốt, nhưng cô trấn tĩnh ngay. 

- Chào anh, Dennis. 

- Chào cả cô nữa. - Cậu trả lời với giọng kinh tởm. 

- Tại sao em gọi điện mà anh không trả lời? Cả thư của em nữa? 

- Tại vì tôi không muốn nói chuyện với cô, và tôi không tin rằng cô 
đã cắt đứt với Sanders khi cô sà vào tôi. 

- Điều đó không đúng! 

- Thế thì tại sao có vẫn làm thuê cho hắn? Tại sao cô lại nhận được 
miếng béo bở ở nhà mốt “Tara”? 

- Dennis, em đã cố gắng giải thích cho anh. Em cần có việc làm. Em 
làm gì có bà mẹ giàu như anh. 

- Ừ, cô không có thật, - Dennis cáu kỉnh đáp - Và bây giờ thì cô 
không có cả thằng con trai của bà mẹ giàu có để mà tiêu khiển 


nữa. Chắc cô tưởng tôi là thằng ngu chứ gì? - Cậu vùng dậy - Cô 
cút về với thằng Sanders của cô đi! Cho nó chơi với cái mông đít 
của cô! Tôi tin rằng nó có thừa kinh nghiệm!Vừa chửi rủa rất tục 
tu, cậu vừa lao ra khỏi quán rượu. Angelo lo lắng nhìn Cassy và 
không nghĩ ra được câu gì để nói. Cô tức giận cắn môi,đầm đìa 
nước mắt. 

“Ôi Dennis, - cô nghĩ bụng - Giá mà anh chịu nghe em nói. Em biết 
là em đã sai lầm khi chữa chứng từ theo yêu cầu của Jake. Nhưng 
em sẽ làm cho việc này ra nhẽ. Em đã kể hết với Philip Stuart, ông 
ấy sẽ hướng dẫn em phải làm gì. Chỉ cần anh tin rằng em đã yêu 
anh... và đến bây giờ vẫn yêu...”. 

- Một suất ăn tối ạ? Xin mời cô ngồi bàn này —- Cuối cùng Angelo 
đã nghĩ ra được một câu để nó 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 57 


Vào buổi sáng có cuộc họp thường lệ của ban giám đốc “Harper 
Mining”, Stephany dậy rất sớm, mặc quần áo và trang điểm rất kỹ 
lưỡng. 

Hôm nay chị phải đánh trả những đòn tấn công của Jake. 
Trong phiên họp này chị sẽ đề nghị huỷ bỏ quyết định bất tín 
nhiệm đối với chị. Để làm được việc đó, và để mọi người tin rằng 
chị vẫn vững vàng tay lái, chị mặc thật đẹp để không một ai mảy 
may nghỉ ngờ về tư thế sẵn sàng của mình. Chị chọn bộ quần áo 
màu than đen tuyền để tôn nước da trắng và chiều sâu của mắt. Để 
không có về nghiêm khắc quá, chị mặc chiếc áo sơ mi lụa đỏ có nơ 
to ở cổ. 

“Màu đỏ tượng trưng cho sự nguy hiểm dành cho ông đấy, thưa 
ông Sanders-— Chị nghĩ thầm- Để ông hiểu rằng tôi đã quay 
vê”. 

Khi Stephany xuất hiện ở phòng khách của công ty “Harper 
Mining”, chị hiểu rằng cố gắng của chị không phải là vô ích. Mặc 
dù chị căm thù Sanders đến tận đáy lòng, chị vẫn rất thích thú 
trước sự khâm phục của y. 

- Xin chào... - Y nói - Xin mời vào phòng làm việc của tôi... của 
chúng ta. Stephany đưa mắt nhìn y khi y giở lại luận điệu cũ: 

- Tôi đã đề nghị chia nhau quyền lãnh đạo “Harper Mining” và cả 
bản thân công ty. Và bây giờ tôi vẫn khẳng định rằng đó là một lối 
thoát duy nhất. Bà đã suy nghĩ về đề nghị của tôi chưa? 

- Nó chẳng có giá trị gì cho lắm. 

- Stephany... đừng để cho lòng tự ái của bà vượt lên trên 
lý trí, chẳng nhẽ bà định chia tay với công ty hay sao? 

- Điều tôi biết chắc là tôi không thể làm việc với những người mà 
tôi không tin tưởng. Tôi sợ rằng ông là một trong những người ấy 
đấy. Y nhếch mép: 

- Hoặc là tất cả, hoặc là không có gì, có phải thế không? 


- Chính vậy. Tôi đến để báo cho ông biết là tôi sắp đề nghị huỷ bỏ 
kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với tôi đấy. Nếu tôi thành 
công, mà như ông biết đấy, cơ hội của tôi rất lớn, thì chính ông 
phải rời văn phòng này ngay trưa nay. 

- Tôi hiểu. Nhưng có lẽ bà chưa được biết chương trình nghị sự. — 
Y nhặt tờ giấy trước mặt y và đẩy qua bàn về phía chị - Mục thứ 
nhất.Stephany đọc đi đọc lại bản chương trình nghị sự với sự 
lo lắng ngày càng tăng. 

- Bà thấy chưa, - Jake thản nhiên nhấn mạnh. - tôi đã để ở mục 
thứ nhất đề nghị khai trừ bà ra khỏi ban giám đốc. Nếu chúng ta 
thoả thuận được với nhau thì tôi đã bỏ mục đó rồi.Tay chị run run 
khi chị hỏi y: 

- Ông có tin là ông sẽ đủ số phiếu không? 

- Đủ tin để thử xem thế nào. 

- Nhưng ông đã bỏ qua một vài điều. 

- Điều gì nhỉ? 

- Đề nghị của tôi. Tôi hoàn toàn có quyền bỏ phiếu chống lại sự 
khai trừ tôi kia mà. 

Y im lặng một lát. 

Sau đó y nói tiếp với một nụ cười kẻ cả. 

- Trong chương trình nghị sự không có đề nghị của bà. Nếu vậy nó 
chỉ được nêu lên ở cuối phiên họp, trong mục “những vấn đề linh 
tỉnh khác”. Nhưng rất có thể tới lúc đó bà đã không có chân trong 
Ban giám đốc, có nghĩa là không thể đề nghị được nữa. 

- Và bây giờ tôi sẽ nói cho ông biết là tôi sẽ làm gì tiếp theo. - Chị 
nhận ra giọng mình một cách khó khăn... - - Tôi sẽ yêu 

cầu thị trường chứng khoán xem xét và điều tra lại toàn bộ 
chứng từ để xem ông đã kiếm được những phần trăm tín phiếu 
còn thiếu bằng cách nào. 

- Thôi được rồi, chúng ta đã biết quan điểm và dự định của nhau. — 
Y nói thế, mặc dù y rất muốn thốt lên rằng: “Hỡi người đàn bà, 
tranh đấu với ta làm gì, trong khi em chỉ cần cười với ta một lần 
thôi là ta đã trả lại cho em cái công ty chết tiệt này và chúng ta sẽ 
kết thúc mọi chuyện ở đây”. Y đứng dậy để bước sang phòng họp. 
- Tiện thể, tôi muốn nói thêm một chỉ tiết nữa. Tôi không muốn tỏ 
ra là tôi trói tay bà, nhưng nếu bà không đủ số phiếu trong cuộc 
biểu quyết ở mục thứ nhất thì bà sẽ bị khai trừ khỏi Ban giám đốc, 
lúc đó bà không có quyền yêu cầu thị trường chứng khoán tổ chức 
bất kỳ một cuộc điều tra nào, bởi vì bà chỉ còn là một doanh 
nghiệp tư nhân, chẳng có quan hệ gì với công ty nữa. Stephany 


choáng váng đi ra khỏi phòng. Chị qua phòng thư ký, hầu như 
không để ý đến Hilary. Bà thư ký ngẩng lên nhìn chị: 
- Thưa bà Harper... 
- Bà bảo gì? 
- Về việc gọi điện cho Hoàng thân Amal - Bà xem sổ ghi chép — 
chúng tôi đã cố gắng đặt điện như bà đặn. Có lẽ ông ấy đi công tác 
đâu đó chứ không có mặt trong nước ở thời điểm này. 
- Bà đã gọi thử rồi à? Điều đó quan trọng lắm đấy. 
Hilary đưa mắt nhìn theo chị. Bà cảm thấy áy náy vì sự việc đã xảy 
ra như vậy. Thế nhưng nửa tiếng đồng hồ sau, bà đã gọi điện cho 
bạn gái mình ở phòng tài vụ. 
- Bà Harper bị khai trừ khỏi Ban giám đốc rồi! Bà không đủ phiếu 
trong cuộc biểu quyết theo đề nghị của ông Sanders. Cậu không 
thể tưởng tượng nổi mọi chuyện đã xảy ra như thế nào đâu! Lúc 
đầu số phiếu hai bên bằng nhau, tưởng chừng như vị trí của bà ấy 
không có gì đáng ngại. Thế nhưng ngay lúc đó cậu con trai của bà 
ấy đã bỏ phiếu chống. Philip ngồi một mình trong căn hộ. Cửa sổ 
với hai lần kính được đóng kín mít, mặc dù hôm nay trời nắng và 
rất ấm áp. Ông cần phải trấn tĩnh lại, cần suy nghĩ mọi việc kỹ 
lưỡng. Chỉ có thế thì cơn bão tố trong lòng ông mới dịu lại được. 
Philip cầm những tài liệu trên bàn lên đọc lại.“Theo dõi bà 
Stuart, như đã thoả thuận, trong thời gian từ... thường xuyên 
đến cửa hiệu uốn tóc... mua áo mưa ở cửa hàng. Người bị theo dõi 
cũng thường xuyên đến khách sạn Ringens thăm phòng của nhà 
doanh nghiệp Jake Sanders. Người hầu này có thể làm chứng 
rằng người này thường xuyên có quan hệ tình dục với Jake 
Sanders trong nhiều tháng. Nếu cần thiết có thể đề nghị cô gái làm 
nghề massa Pich làm chứng...” 
Ông cần suy nghĩ kỹ. Trong khoảng thời gian nhiều tháng... 
Có nghĩa là trước khi họ cưới nhau! Tại sao vậy? Thường xuyên 
đến thăm... Phải, Jilly thuộc loại phụ nữ không bao giờ làm việc gì 
nửa chừng. Đặc biệt trong lĩnh vực lừa dối và làm cho đàn ông 
phát điên. Ông cần suy tính kỹ. Giá mà ông có thể suy tính kỹ... 

- Thế nào? 
- Tất cả đều tuyệt vời. Stephany Harper đã bị xoá sổ rồi. 
- Khó mà tưởng tượng nổi! 
- Chuyện sâm banh thế nào? Anh muốn ăn mừng chiến thắng trước 
quý bà này, khi anh về phòng mình. 
- Chiến thắng của chúng ta chứ? Còn sâm banh thì tha hồ, mặc dù 
em đã bắt đầu uống rồi. 


- Ừ thì chiến thắng của chúng ta. Hình như em tin tưởng về điều 
này lắm thì phải. 

- Cũng giống như anh thôi, anh đã chẳng bảo em chuẩn bị mọi thứ 
để ăn mừng là gì. 

- Thế... em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiếp theo là tiếng cười 
suồng sã vang lên trong máy. 

- Em đến bở hơi tai ra rồi. Nếu anh không nhanh lên thì em sẽ bắt 
đầu với anh chàng trực hành lang ở khách sạn đấy. 

- Hãy giữ mình cho ấm áp để đợi anh. Jilly nhé. Còn sâm banh thì 
phải lạnh đấy. Anh sẽ về ngay. 

- Em đang chờ anh đấy! 

Không khí trong phòng ngủ ở Eden căng thẳng đến cực độ.Sự 
tức giận và thất vọng của Dan thật không có giới hạn. Stephany 
làm ông tức phát điên, ông không hiểu tại sao Jake lại có thể xoay 
chị đễ dàng như vậy. Đã mấy lần chị tỏ ra bất lực, trong khi đó 
Sanders thực hiện các âm mưu của y rất dễ dàng. Mỗi lần chị 
chuẩn bị tấn công thì y lại đi trước chị một bước. Mất chức lãnh 
đạo công ty đã là một đòn nặng nề. Nhưng thêm vào đó bị khai trừ 
ra khỏi Ban giám đốc, mất hết mọi quyền hành và các mối liên hệ 
với cái công ty mà từ lâu đã trở thành một phần cuộc đời của chị 
thì quả là một sự sỉ nhục mà đến thánh cũng phải tức giận. Hơn 
nữa, người có lỗi trong việc này lại là đứa con do chính mình đẻ 
ra. Dan vẫn thường đánh giá Dennis không cao lắm, nhưng ngay cả 
ông cũng không thể ngờ rằng cậu có thể xử sự tồi tệ như vậy! 

- Nó có giải thích vì sao không? - Dan thất vọng hỏi. Stephany ngồi 
trên ghế, tay mân mê chiếc mùi soa. 

- Nó chỉ ném cho em một cái nhìn giận dữ rồi giơ tay biểu quyết 
thôi. 

- Đúng là cái đồ quái thai!Trước đây chưa bao giờ chị nghe thấy 
Dan sử dụng những từ thô tục như vậy. 

- Nó căm giận em và cố tình trả thù 

.- Vì điều gì? 

- Có lẽ vì... vì Tom, vì em đã tìm ra anh... 

- Ô không, tất nhiên là không phải thế! 

- Thế thì phải có một lý do nào đó. Sau khi chúng em từ Orphey trở 
về nhà, tự nhiên quan hệ của nó với Cassy chấm dứt hẳn. Nó trở 
nên bất hạnh thế nào đó. Nhưng tất cả những cái đó đều không 
giải thích được vì sao nó chống lại em.- Stephany, trước đây anh 
đã nói với em rằng Dennis không phải là người thừa kế xứng đáng 
của “Harper Mining”, tiếc rằng những lời anh nói chỉ được khẳng 


định trong tình huống bi thảm như thế này. 

- Trong tình hình hiện tại thì chính nó lại có cơ hội trở thành Tổng 
giám đốc hơn là em. - Stephany cay đắng nói. - Dù sao đi nữa thì 
nó vẫn ở trong Ban giám đốc. Hơn nữa, sau cú vừa rồi hẳn là nó 
rất được lòng Tổng giám đốc mới. 

- Theo anh thì nó đã rút hết ván cầu và bây giờ không thể hy vọng 
rằng chúng ta lại cư xử với nó như cũ. Stephany, em phải cố gắng 
để anh đừng nhìn thấy mặt nó. Có thể, anh đang yếu nhưng anh 
không nhịn được đâu. 

- Kết cục thì điều đó có khi cũng có những ưu điểm của nó. - 
Stephany im lặng, chìm đắm ' trong những ý nghĩ của mình. 

- Ý em muốn nói gì? - Anh vẫn thường khuyên em không nên đối 
xử với Dennis như trẻ con: lúc nào cũng tha thứ cho nó, tạo cơ 
hội cho nó sửa chữa sai lầm, không bắt nó phải chịu trách 
nhiệm øsì cả. Anh nhớ không? 

- Tất nhiên là anh nhớ chứ. 

- Bây giờ em mới hiểu là mình hết nước rồi. Dennis đã không coi 
em là mẹ nữa, nên mới không xử sự như một đứa con phải xử sự 
với mẹ mình. Em cho rằng cuối cùng thì nó cũng đã trở thành 
người lớn. Em hy vọng rằng chưa phải là quá muộn. 

Philip đăm đăm nhìn chiếc micro đặt trước mặt ông, trên chiếc 
bàn trong văn phòng. Ông đã sử dụng micro hàng nghìn lần, sao 
lần này ông lại thấy do dự vậy. Ông thấy cần phải cân nhắc kỹ. 
Cân nhắc!... mày nhíu lại, ông cầm lấy micro và ấn nút. 

- Stephany, - ông bắt đầu nói, - Philip Stuart đây. Tất nhiên, nói 
chuyện trực tiếp với chị thì hơn. Nhưng... điều đó là không thể. 
Cho nên, tôi gửi cho chị cuộn băng này, để báo trước với chị. — 
Bỗng ông phát hiện ra là chưa nhấn nút ghi. - Thôi được, làm lại 
từ đầu vậy. 

-... Tôi không thể sống được sau những gì mà Jilly đã làm đối với 
tôi. Bây giờ tôi tin chắc rằng, cô ấy muốn làm hại cả chị nữa... 
“Cô ta có ý định giết chết mình không? Thỉnh thoảng cô ấy cũng có 
yêu mình. Mình không biết là không thể tưởng tượng rằng lúc nào 
cô ta cũng ở bên Sanders. Mình chỉ được hưởng những vụn bánh 
rơi, trong khi hắn xơi cả chiếc bánh ngọt. Nhưng thôi, đủ rồi...”- 

.. Jilly đánh lừa tất cả chúng ta. Bây giờ tôi đã hiểu ra rằng tôi là 
một thằng đại ngốc. Tất cả chúng ta đã cố gắng tin rằng Jilly đã 
bắt đầu một cuộc đời mới. Và không ai muốn tống cô ấy vào ngục 
lần nữa. Nhưng vì sự an toàn tính mệnh của chị, tôi van chị hãy 


đừng tin cô ấy dù chỉ mẩy may thôi. 

“Jilly đã đóng một vai trò như thế nào trong tất cả các vụ việc xảy 
ra sau khi ä ra tù? 

Gái “tai nạn rủi ro” đối với Stephany... mà ông thật là điên rồ, ngu 
ngốc, thậm chí ông đã là một kể phạm pháp khi làm chứng cho 
Jilly được vô tội! Người đàn bà hư hỏng ấy đã khiến cho ông phẳn 
bội luật pháp mà suốt đời ông tôn trọng. Bởi vì ông cho rằng luật 
pháp là phương tiện duy nhất để chống lại những kẻ độc ác vô 
lương tâm, những kể giết người, là phương tiện duy nhất có 
thể bắt bọn này chịu trách nhiệm về những tội của chúng gây 
ra. Thế mà giờ đây mọi việc đối với ông đã kết thúc rồi.” 

- ... Xin đừng nghi ngờ về những điều tôi nói với chị. Tất cả những 
cái đó đều là sự thật. Xin chị hãy kể lại với Dan hoặc với Bill 
Macmaster. Cô ta thường sỈ nhục Bill khi nói chuyện với tôi, bây 
giờ thì tôi đã hiểu tại sao rồi. Bill đã nhìn thấu suốt cô ta và đã 
từng cố gắng ngăn chặn... 

“Tại sao không ai nhận thấy nhỉ? Jilly đã không từ một việc 
gì. Cho dù Greg Marsdan có là chồng bạn gái thân nhất đi 
chăng nữa, thì điều đó đối với cô ấy cũng chẳng có ý nghĩa sì. 
Thậm chí cô ấy còn thấy khoái vị hương vị của quả cấm, vì có sự 
nguy hiểm. Thậm chí viễn cảnh ngồi sau chấn song sắt nhà tù cũng 
không ngăn được cô ấy cầm súng nã vào hắn" 

- Khi tấm màn sương khói của đối trá và mưu mô được vén lên, chị 
sẽ thấy chính số cổ phần của Jilly đã giúp Jake nhảy vào công ty. 
Cô ấy muôn tước đi của chị công ty “Harper Mining”. Cô ấy muốn 
tiêu diệt chị. Chỉ có Chúa mới biết được cô ấy sẽ còn làm những 
gì. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra tai nạn mà chị mắc phải. Liệu Dan 
có tin chắc được rằng xuồng máy đâm vào khúc gỗ không? Tôi cho 
rằng Jilly có thừa khả năng chuẩn bị cho cả hai người một món 
bất ngờ. Bởi vì, chắc chị cũng biết, Jilly ghen ghét với tất cả 
những gì chị có: Công ty “Harper Mining”, Eden, con cái, và 
Dan... Tôi phải đi đây. 

Còn có một việc nữa mà tôi phải làm. Cầu cho chị và Dan hạnh 
phúc. 

Chúa ban phúc cho anh chị... và xin vĩnh biệt. 

Philip bấm nút Stop, tua lại cuộn băng, bỏ nó vào phong bì, đề địa 
chỉ và gắn xi. Sau đó ông mở cửa. Người đưa thư bằng xe mô tô đã 
chờ ở đó, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm. 

- Xin lỗi - Philip nói, - anh có thể mang gấp cái này cho 
bà Stephany Harper không? 


- Xin ông ký vào đây ạ.- Khi nào thì bà ấy sẽ nhận được? 

- Trong vòng một tiếng đồng hồ. 

- Cảm ơn. 

Người đưa thư thắt chặt chiếc mũ rồi đi ra. Philip dọn dẹp bàn cẩn 
thận, cầm cặp, đóng cửa văn phòng và ngồi vào xe. Ông lái chiếc 
xe đến bờ vực dốc đứng, trên một vùng biển mênh mông 

phía nam Thái Bình Dương rồi từ trên vách đá gieo mình xuống 
phía dưới. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 58 


- Em cho rằng, bây giờ không nên để cô ấy ở một mình Dan ạ. — 
Stephany nói trong khi Jilly vào phòng đệm ở Eden. - Trong những 
giây phút bi thẳm thế này mà phải ở một mình thì thật khủng 
khiếp. Dan gật đầu: 

- Tôi rất lấy làm tiếc, Jilly ạ. 

- Tất cả đã ổn rồi. - ả yếu ớt đáp lời. - Em rất ngại vì đã làm 
phiền anh. Stephany bảo hôm nay là ngày đầu tiên anh xuống 
được dưới nhà. 

- Đừng nghĩ gì về điều đó, Jilly ạ. - Stephany thuyết phục ä. Tin 
tức về tai hoạ vẫn còn quá mới mẻ đối với họ. Khi Philip gieo 
mình tự tử từ vách đá, có mấy người trông thấy. Cảnh sát lập tức 
xác định được họ tên của chủ nhân chiếc xe bị bỏ lại. Tin ấy được 
báo cho Jilly, rồi theo yêu cầu của ả được báo ngay cho Stephany, 
nhanh đến nỗi xác của Philip, được xuồng máy cảnh sát vớt lên, 
hãy còn ấm. 

- Bây giờ phải làm gì? - Ôi, - Jilly thẫn thờ nói, - phải tổ chức lễ 
tang thôi. 

- Theo em thì anh ấy chẳng có bà con họ hàng gì. Sao ta không vào 
phòng khách mà bàn bạc, hả Jilly? 

- Vâng, tất nhiên, - người đàn bà vừa mới goá chồng máy móc trả 
lời, mắt không rời chiếc phong bì lớn nằm giữa đống thư từ trên 
bàn. Không nghỉ ngờ gì nữa, đó là nét bút của Philip! Ông ta ghi 
gì cho Stephany thế nhỉ? Chắc là một quả bom nổ chậm nào đó sẽ 
nổ vào mặt ả sau khi ông ta chết chăng? Họ sắp vào phòng khách 
thì Maytie đi qua và nói: 

- Lúc nãy khi bà vắng nhà bưu điện mang thư báo và một người 
đưa tin đã đem chiếc phong bì này đến. Stephany quay lại. 

- Cảm ơn bác Maytie - Chị nhặt hết thư từ mang vào phòng khách 
và đặt tất cả lên chiếc bàn bên cạnh máy điện thoại. - Có ai muốn 
uống gì không?- Dan hỏi. 


Nước mắt tuôn ra từ mắt Jilly. 

- Tại sao, tại sao anh ấy lại làm thế? - ả nức nở - Chúng em đang 
hạnh phúc như thế cơ mà! 

Dan và Stephany đưa mắt nhìn nhau. 

- Chắc hẳn là phải có một nguyên nhân nào đó đấy - Stephany nói. 
- Khi em được ra tù... em chỉ muốn có cơ hội để bắt đầu một cuộc 
sống khác. Philip chính là món quà tặng của số phận mà em không 
xứng đáng được hưởng. Thật là bất công khi Chúa đã ban cho 
em một con người như thế, rồi sau đó lấy đi mất. Có tiếng gõ 
cửa, rồi Maytie bước vào. 

- Bà Macmaster gọi điện đến đấy ạ. 

- Bác nối với máy ở đây nhé. Giả vờ đóng kịch với chiếc mùi soa 
mà ả đưa lên che đôi mắt ướt lệ, Jilly không rời mắt khỏi 
Stephany, lúc này đang đến gần máy điện thoại. Áp ống nghe bằng 
vai, chị nhặt mấy phong thư và lơ đãng bóc ra xem.- Không, cô 
Rina ạ, cháu chưa muốn báo cho chú Bill biết điều gì về phiên họp 
hôm qua, chừng nào bác ấy chưa bình phục hẳn. Nếu chú ấy biết 
thì có thể lại bị cơn co tim nữa. Sanders đã khai trừ cháu ra khỏi 
Ban giám đốc và gạt cháu ra ngoài công ty rồi.Vừa nói chị vừa rọc 
phong bì và đọc nội dung bên trong. Tay chị sắp với tới chiếc 
phong bì bí ẩn kia, và khi đó... 

- Đó là lỗi của em! - Jilly gào tướng lên và lăn xả vào Stephany. — 
Em! Em đã giết anh ấy! 

- Rina, xin lỗi bác, cháu sẽ gọi điện sau nhé! - Chị lo lắng đặt máy 
và bỏ mấy bức thư xuống. Chị bảo là phải có lý do gì đó thì Philip 
mới tự tử! - Jilly rống lên - Chị nghĩ là em có lỗi chứ gì! Em không 
chịu đựng được nổi điều đó đâu!Á đứng bên cạnh máy điện thoại, 
buông chiếc cốc vào mép bàn và làm nó vỡ tan. Mảnh thuỷ tỉnh 
bắn túng toé, máu từ ngón tay bị đứt của ả chảy ròng ròng. 

- Dan! Mau lên! Cô ấy bị đứt tay rồi. Dan vội vàng chạy ra khỏi 
phòng để lấy hộp thuốc. Stephany cầm lấy tay Jilly để xem xét. 
Run rẩy như thể sắp ngã xuống, Jilly dựa lưng vào bàn. Ả dùng tay 
kia nhón chiếc phong bì lên giẫu vào áo nịt. 

- Vào phòng tắm đi, - Stephany lo lắng nói. - Phải rửa và băng vết 
đứt lại. Dan sẽ giúp em. Em không cần phải vật vã như thế. Chị tin 
là em không có điều gì phải buộc tội mình 

Nói điều đó, chị cảm thấy giọng mình có vẻ không được tự nhiên. 
Sự nghỉ ngờ và tiếp đó là sự tức giận xâm chiếm lấy chị. Jilly giở 
trò gì vậy? Đằng sau cơn bột phát có về như đóng kịch này là điều 
øì? Nhưng rồi chị cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ của mình. Sao chị lai 


có thể bất công và tàn nhẫn với người đàn bà vừa mất chồng và 
đang choáng váng này như vậy.Tuy nhiên, khi họ còn lại hai người 
với nhau và có thể bàn luận trước khi đi ngủ. Dan đã đưa ra một 
nhận xét khác hẳn: 

- Philip có một thể lực rất tốt. Công việc làm ăn của anh ấy phát 
đạt và mang lại lợi nhuận đáng kể. Anh ấy không có những khó 
khăn về tài chính. 

- Nói cách khác là... 

- Anh ấy không có lý do gì để tự sát, ngoại trừ một điều. 

- Jilly chăng? 

- Gô ta là nước cờ đi sai duy nhất trong toàn bộ cuộc đời 
của Philip. 

- Stephany, em phải xét đến một điều rằng Jilly là một nghệ sĩ đại 
tài.- Em không muốn tin vào điều đó đâu Dan ạ. Cô ấy là em ruột 
của em.Dan im lặng rồi kiên quyết cất tiếng: - Để cho người ta xỏ 
mũi, đó là điều không hợp với em. Chính em đã nói với anh rằng, 
khi vắng anh, em cũng đã nghỉ ngờ rồi cơ mà. 

- Đúng như thế thật... Nhưng có những điều đã thay đổi. Anh thử 
xem, thằng con đẻ của em bỏ phiếu để gạt em ra khỏi công ty. Con 
gái em tuy không nói ra nhưng chắc cũng cho rằng đời nó tan vỡ là 
do lỗi của me nó. Thậm chí anh cũng có những lúc không ủng hộ 
em...Ông không thể phủ nhận điều đó. 

Em cần có gia đình. Em muốn tất cả chúng ta phải gắn bó hơn 
nữa. Em không muốn gạt bỏ Jilly ra ngoài như bố em đã làm.Dan 
cảm thấy ông đã chịu thua: 

- Hình như chỉ khi em đã mất công ty thì gia đình đối với em mới 
trở nên quan trọng như vậy. 

- Đừng bất công như thế! 

- Thôi được, nếu Jilly là một trong những kể đã làm cho em mất 
công ty thì sao? 

- Làm thế nào mà biết được điều đó, hở anh? 


Đám tang Philip được tổ chức giản dị như chính ông khi còn 
sống. Ngoài Jilly ông không còn người thân thích nào, 
Stephany và Dan là những người bạn gần gũi nhất của ông. Mặc 
dù đã được thông báo nhưng chỉ có một số ít trong số đồng nghiệp 
và khách hàng của ông đến đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. 
Jilly đứng giữa nhóm khách khứa, nhận lời chia buồn như thể ả đã 
từng làm việc đó cả đời mình. Stephany đứng bên cạnh ả, đề 


phòng những cơn sốc đột xuất như hôm Philip chết. 

- Bill rất lấy làm tiếc là không thể đến được. - Rina nói. - Bill quen 
Philip từ những ngày đầu tiên khi Max nhận ông ấy làm luật sư 
cho hãng “Harper”. Đây là một tổn thất lớn lao cho tất cả chúng 
ta.- Cảm ơn.- Bill gửi lời chia buồn với gia đình. 

- Ông ấy thế nào rồi? Stephany liếc nhìn thấy một bóng người 
cử động ở cửa ra vào. Dennis! Từ hôm ở cuộc họp đến nay, đã mấy 
ngày rồi chị không gặp con. Đêm đó cậu không về, chỉ gọi điện cho 
Maytie báo là sẽ vắng nhà vài ba ngày. “Giá vài ba tháng thì càng 
tốt” - Dan lầu bầu. Stephany cảm thấy mình thản nhiên một 
cách lạ lùng. Một điều gì đó gắn bó với chị và Demnis đã tan 
vỡ, và chị ngạc nhiên thấy việc đó không làm cho chị lo lắng lắm. 
Denmnis tiến về phía Maytie đang bê chiếc khay mời khách 
khứa dùng rượu. Cậu cầm một cốc nâng lên uống cạn một mạch 
và định lấy cốc khác.Chị bước đến gần con trai. 

- Theo mẹ thì con uống thế là đủ rồi đấy. Cậu nhìn mẹ rồi nói: 

- Sao, đến thức uống mà cũng phải hạn chế à? Stephany giằng lấy 
chiếc cốc trên tay cậu và đặt xuống. 

- Dennis, ta cần phải nói chuyện với nhau. 

- Để làm gì? Để bà lại thông báo cho tôi cuộc tình lãng mạn của bà, 
về việc ông anh trai của tôi đã ra đời như thế nào ấy à? 

- Mẹ không hề biết sự thật về Tom. Mẹ chẳng việc gì phải 
giấu giếm con cả 

- Điều đó không quan trọng, mẹ ạ. Con không tin rằng mẹ có thể 
phân biệt được sự thật khỏi cái mà mẹ tưởng là sự thật. Stephany 
mất hết vẻ bình tĩnh: 

- Dennis, anh xử sự như cái đồ giề rách mạt hạng nhất. Thứ nhất, 
tôi tưởng rằng anh về đây để đưa tiễn bác Philip lần cuối. Nếu vậy 
thì hãy tỏ lòng kính trọng đối với một người đáng kính đã mất đi, 
chứ không phải như mọi khi, chỉ biết nghĩ về mình mà thôi. Thứ 
hai, tôi đã chán tận cổ về những màn kịch mà anh làm ra vẻ bị xúc 
phạm. Nếu anh không lập tức chấm dứt những trò ấy đi và nghe 
lời tôi, thì anh có thể xéo ra khỏi nhà này và khỏi cuộc đời tôi.Ch] 
không cao giọng, nhưng những lời chị nói tác động đến cậu rất 
mạnh. Cậu nhìn mẹ với vẻ kính trọng như cũ và gật đầu. 

- Anh đã giúp Sanders đuổi cổ tôi ra khỏi công ty của chính tôi. Gạt 
tất cả mọi điều linh tỉnh ra thì anh cũng đã làm một điều xuẩn 
ngốc nhất, để cho những người thiển cận nhất cũng thấy rằng anh 
không xứng đáng được mang họ Harper. Anh đã quyết định một vụ 
làm ăn xuất phát từ nhiều suy diễn tình cảm riêng tư. Anh ngu 


ngốc lắm, Dennis ạ. - Anh định cho tôi một vố, - chị tiếp tục - cứ 
cho rằng tôi không biết điều đó. Nhưng cái đó chỉ làm cho quan 
hệ giữa chúng ta sau này phức tạp lên. Nhưng anh là con của mẹ, 
quỷ tha ma bắt anh đi! Và tôi lại muốn gắn bó các thành viên 
trong gia đình chúng ta. Mặc dù có nhiều điều chia rẽ chúng ta, 
nhưng tôi cho rằng anh cần đóng một vai trò trong công việc của 
gia đình, và hy vọng rằng anh sẽ làm tròn trọng trách đó. Dù sao đi 
nữa thì anh cũng là Harper. Vậy nên hãy cố gắng hành động như 
một thành viên trong gia đình. Chị quay gót đi ra, để một mình 
Dennis ở lại với những ý nghĩ của mình. Đi ngang qua Sara, chị 
thầm thì với con gái: 

- Đứa con lầm lạc đã trở về! Con sang chào đón nó đi.Dan theo dõi 
Dennis từ phòng bên cạnh, cố gắng đoán xem việc cậu trở về lợi 
hại như thế nào. Bỗng ông thấy Dennis mở to mắt kinh ngạc. Nhìn 
về phía cửa, ông cũng sửng sốt thấy Jake Sanders đang bước vào. 
- Xin lỗi vì tôi không đến dự an táng được. - Y bước tới gần Dan 
mềm mồng nói. - Hy vọng là ông cho phép tôi được từ biệt người 
quá cố lần cuối cùng. 

- Tôi không hề biết rằng ông có quen Philip. - Dan lúng túng. 

- Không... tôi không được quen riêng ông ấy. Nhưng đường đời 
của chúng tôi có những điểm gặp nhau. - Nói đến đó y phải nén 
mình không nhìn về phía Jilly 

- Tôi không muốn giả dối để nói rằng ông là vị khách chúng tôi rất 
mong chờ, - Dan lạnh lùng nói. - Biết đâu bà Stuart lại đánh giá 
cao cuộc viếng thăm của ông. 

- Thưa bác sĩ Marshall, để làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa 
chúng ta, tôi muốn nói rằng việc tôi phải chiếm đoạt công ty 
“Harper Mining” của vợ ông hoàn toàn là do những nguyên nhân 
kinh tế chứ không do những lý do riêng tư nào cả. 

“Ông dối trá, thưa ông Sanders, - y nhủ thầm - Còn gì có thể riêng 
tư hơn việc muốn chiếm đoạt một người đàn bà như thế! Ông 
không được mời mà vẫn xuất hiện ở đây chẳng qua chỉ vì muốn 
nhìn thấy mặt nàng, vào trong ngôi nhà của nàng, làm cho chồng 
nàng tức tối...” 

- Ông hoàn toàn chưa hiểu tôi, - Dan đáp, - mặc dầu tôi khinh bỉ 
những thủ đoạn mà ông đã dùng, nhưng tôi cũng có những cái 
phải cảm ơn ông. Tôi coi việc Stephany mất “Harper Mining” là 
phần thưởng riêng cho mình. Còn chuyện tôi nghĩ về ông thế nào 
thì đó là việc riêng của tôi. Xin chào ông. - Và ông rời khỏi 
Sanders. Stephany không nhìn Jake khi chị nói chuyện với một 


người khách hàng của Philip, nhưng thể xác chị cảm thấy sự hiện 
diện của y, hệt như cái máy địa chấn ghi nhận cơn động đất vậy. 
Mặc dù không nhìn y, chị vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt y một 
cách rõ ràng. Y vẫn bảnh bao chải chuốt như thường lệ, bộ quần 
áo tối màu làm cho y có vẻ giống một vị hoàng tử mặc đồ tang. Chị 
không nhìn mà vẫn thấy mái tóc của y buông rất đẹp trước trán và 
làn môi mọng hơi trễ của y. Chị biết rằng y đang bước đến và bây 
giờ đã đứng ngay sát bên chị. 

- Xin lỗi, - y nói với người khách hàng của Philip, tôi cần bàn bạc 
với bà Marshall một vài việc.Ông già cúi chào rồi bước đi. 

- Thật vậy ư? - Chị hỏi y. 

- Thật cái gì? 

¬ Rằng chúng ta cần bàn bạc điều gì đó? 

- Ô vâng... Tôi nghĩ rằng chúng ta cần bàn với nhau. Về 
những việc chưa giải quyết xong.- Việc gì nhỈ?- Bà biết rất rõ, 
Stephany ạ. - Y nói. 

- Giọng y rất khẽ, thậm chí có vẻ buồn buồn, không có dấu 

vết gì của sự ngạo mạn thường ngày. - Chúng ta đang chơi 
một trò chơi. Hãy đính chính giùm nếu tôi nói không chính xác. 
Nhưng theo tôi, chúng ta đã cùng thua trong một ván bài nào đó. 
Cả hai ta... Nhưng bà cũng khẳng định rằng không hiểu những gì 
xảy ra quanh bà. 

Jake dừng lại để cho chị có dịp phản ứng. Nhưng chị đã im lặng. 
Mắt chị chăm chú nhìn đôi tay y đang nắm giữ chiếc cốc. Chị nhìn 
những ngón tay giữ cẩn thận của y, cảm thấy rất muốn dùng môi 
chạm đến từng ngón một. 

- Tôi có hai vấn đề - y nói tiếp. - Thứ nhất là thuyết phục bà thú 
nhận tình cảm của bà đối với tôi như thế nào. Tôi biết rõ bà. Tôi 
có thể đọc được thể xác bà, đôi mắt bà, cho dù tôi không nhìn thấy 
bà đi chăng nữa. 

- Chị không ngẩng đầu nhìn Jake, nhưng cũng không ngắt lời y — 
Vấn đề thứ hai là còn khó khăn hơn nhiều, theo quan điểm của tôi, 
đó là việc tôi rút lui khỏi cuộc chơi như thế nào đây, sau tất cả 
những trò này? Chị không trả lời y. “Đây là kể mà ta căm thù... và 
cũng căm thù ta không kém. - Chị nghĩ. 

- Hắn đã cướp công ty của ta, làm cho con trai ta chống lại ta, đã 
hành hạ chồng ta...” Đồng thời, chị cảm thấy có thể đưa tay chạm 
vào mặt, vào môi y bất cứ lúc nào. 

- Ông Sanders! - Jilly kêu lên làm câu chuyện của họ ngắt quãng. 
Mắt ẳ sáng lên một cách nguy hiểm - Cảm ơn ông đã đến với 


chúng tôi.Điệu bộ của Jake lập tức thay đổi. 

- Xin lỗi tôi cần phải... - Stephany thở phào nhẹ nhõm và bước đi 
.- Anh làm gì ở đây với bà ấy thế hả? - Jilly gầm gừ. 

- Cẩn thận cô em ạ. Em đang phạm lỗi đấy. 

- Thế à? 

- Anh không tin Stephany. Cô ta không phải là người dễ 
dàng nhượng bộ. Anh bắt cô ả chuyển sang... phòng ngự.- Và anh 
cũng định áp đảo em chứ gì? 

- Thế nghĩa là thế nào? 

- Anh bắt em phải chịu gánh nặng của sự ganh đua. Anh tưởng là 
em không nhìn thấy gì đấy à? 

- Em nhầm rồi, Jilly ạ. 

- O.K, anh chứng minh điều đó đi. Em sẽ rời Eden ngay bây giờ để 
về Elizabeth Bay. Bắt đầu cuộc sống cô đơn của mình. Lần đầu tiên 
em mời anh thăm tệ xá của em. Sao chiều nay anh lại không đến 
để an ủi bà goá này nhỈ?“Phải rời khỏi đây thôi” - Stephany nghĩ 
bụng khi chị đi chào hỏi khách khứa. Chị cảm thấy như bị 
bóp cổ - đứng trong một phòng với Jake thật nguy hiểm. Chị 
vội bước ra ngoài 

Mặt trời đã lặn xuống phía biển. Stephany đứng ngoài hiên và thở 
thật sâu. Hoàng hôn để lại vệt sáng vàng rực trên mặt biển. Chị 
nhớ lại khi còn là một cô bé đã bao lần chị mong ước được lặn vào 
giữa vệt sáng ấy. Giờ đây, giá chị cũng được lặn vào chốn đó! Mãi 
một lúc sau chị mới biết rằng chị không ở đây một mình. 
Ngoài hiên ở bên phải chị, có một người nào đó cũng đang tận 
hưởng vẻ đẹp của buổi hoàng hôn. Ngoảnh lại, chị trông thấy một 
người mặc chiếc áo choàng rộng đang ngồi bên chiếc bàn. 

- AmallHoàng thân đứng dậy và đến cạnh chị. Ông cầm hai 
tay chị và nồng nhiệt hôn lên đó. 

- Em cần anh, - ông nói. - Và anh đã 

đến. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 59 


Buổi tối hôm ấy, trên đường đến khu Elizabeth Bay, Jake 
không giải thích được mình đến đó để làm gì. Y hoàn toàn 
không muốn xuất hiện trong ngôi nhà của Philip vừa quá cố. Y 
cũng không muốn gặp gỡ với Jilly. Y rất ngạc nhiên thấy y 
không còn mong muốn làm tình với Jilly nữa. Ả xinh đẹp thật, 
nhưng giờ đây y thèm muốn một cái gì đó khác lạ, thanh khiết 
hơn. Trong trí tưởng tượng của y hiện lên hình ảnh một người đàn 
bà cân đối có cặp chân dài với chiếc cằm cương nghị và ánh mắt 
lạnh lùng. Y mong sao cái miệng mím chặt ấy sẽ mềm 
mỏng lại, thành một nụ cười, nụ cười dành riêng cho y, y muốn 
đôi mắt xanh biếc lạnh lùng ấy mờ đi như khói phủ vì ham muốn. 
Ôi, y mong muốn... y mong làm sao.Jilly đang đợi y với một chai 
sâm banh, nhưng y thấy chẳng thích thú gì, y muốn uống một thứ 
gì đó nặng hơn. Jake không thể và không muốn chia sẻ sự phấn 
chấn của ả. Tự nhiên y muốn rời bỏ ả ngay lập tức. 

- Cả hai chúng ta đều đã nhận được những cái mà chúng ta mong 
muốn, - y nói. - Giờ đây, sự liên minh giữa chúng ta đã đến lúc 
chấm dứt. 

- Anh định nói gì? 

- Hôn nhau từ biệt thôi. 

- Hôn nhau thì em sẵn lòng lắm, nhưng không phải để từ biệt. 

- Bây giờ đến lượt anh hỏi “Em định nói gì?” 

- Công việc đã xong đâu. 

- Hãy khai sáng cho anh với. 

- Anh sẽ rất sai lầm nếu nghĩ rằng Stephany đã bó tay đầu hàng. 
Không thể tin được ả đâu. Ả còn rất nhiều khả năng để phản công 
lại đấy. 

- Anh đã nghĩ về điều đó. Nhưng cánh tay phải của 
Stephany là ông cố vấn Bill thì đang nằm bệnh viện, con trai của 
cô ta đã chuyển sang mặt trận của đối phương, ông chồng thì đòi 


vợ ngừng cuộc chiến. Quân đội của cô ấy tan rã rồi, đó là điều mà 
em không thể chối cãi. 

- Rất đúng. Nhưng Stephany có tất cả những gì để riêng bản thân ả 
cũng trở thành một đạo quân hùng mạnh. Trước đây ả ta một mình 
đơn độc mà đã tự phục sinh từ cõi chết. Giờ đây, bên cạnh ả là đội 
ngũ bạn bè giàu có. Em biết, ở Sydney này ít nhất sẽ có hàng chục 
người sẵn sàng móc ví ra, nếu ẳ ta hỏi một câu thôi - “Như ta đây, 
chẳng hạn” - Jake nghĩ bụng một cách đau khổ. - Và anh đừng 
quên hoàng thân Amal đấy nhé.“Amal. Nếu không có hắn, - 
Jake tin tưởng nghĩ, - thì băng giá giữa ta và Stephany đã tan 
rồi. Phải, chính là do Amal”.Y đưa mắt nhìn Jilly, ä vẫn còn mặc 
bộ đồ tang: 

- Thật đáng tiếc vì không thể sử dụng em để... mua chuộc 
ông hoàng tôn quý này. 

- Than ôi, - Jilly nhăn răng cười. - Gái chết của Philip 
cũng có những điều bất lợi của nó. 

- Dù sao đi nữa cũng phải theo đối ông bạn bí ẩn của Stephany. 

- Chuyện đó để em lo. Thậm chí nếu Stephany có nghi ngờ điều gì 
thì sự nghi ngờ ấy cũng sẽ bị tình chị em át đi. Cho nên sẽ không 
có ai có thể thông báo cho anh về những dự định của Stephany tốt 
hơn em được đâu. Jake cảm thấy nơi bụng dưới một sự mệt mỏi 
lạnh buốt, thậm chí y rất buồn nôn. 

- Thôi được. Chúng ta vẫn cần tiếp tục hợp tác với nhau. 

- Giờ vào việc ấy chứ anh. Cuộc tang lễ đã kích thích em quá. Anh 
nghĩ thế nào về điều đó, hả Jake bé bỏng. 

Trăng từ từ trôi trên Eden, đem ánh sáng nhàn nhạt của mình 
tưới đẫm ngôi nhà đồ sộ rồi chìm đắm sau bóng những hàng cây 
rậm rạp bao quanh nhà. Đã mấy giờ đồng hồ rồi Amal và 
Stephany nói chuyện với nhau ở ngoài hiên. 

- Thật không thể tin được một điều như vậy, - ông trầm ngâm nói. 
- Thế mà tất cả lại đúng như thế đấy. Em không còn là tổng giám 
đốc công ty, thậm chí không có chân trong Ban giám đốc và giờ 
đây còn chưa rõ là sẽ xoay chuyển mọi việc như thế nào. 

- Đúng là em đã bị sa bẫy. - Ông giận dữ nói. - Làm sao mà Jake 
Sanders lại đạt được điều đó? 

- Dennis đã bỏ phiếu chống em, - Stephany buồn bã nói. 

- Con phản mẹ à? Ở nước anh... - Ông không nói hết câu. - Vì vậy 
nên em đề nghị anh đến Úc đấy ư? - 

Một phần nào thì đúng như vậy - Dù sao thì đến tháng tới anh 
cũng sẽ có những cuộc thương lượng mới với “Harper Mining”, 


nên em nghĩ rằng anh sẽ không từ chối đến sớm hơn. 

- Anh sẵn sàng chịu sự bố trí của em suốt năm. Em muốn anh giúp 
em chống chọi với tay Sanders ấy à? 

- Em muốn anh ủng hộ em, Amal ạ. Em không muốn giải tán công 
ty, em chỉ muốn bãi miễn Tổng giám đốc mới mà thôi. 

- Stephany yêu quý. - Ông nhìn chị bằng cặp mắt ướt của mình, — 
sau bấy nhiêu năm quen biết chắc em đã khẳng định rằng có thể 
tin tưởng vào anh, vì anh không bao giờ làm điều gì có hại cho 
em? 

- Vâng, tất nhiên. Và trong trường hợp xấu nhất thì em cũng đành 
chịu thôi.Ông mỉm cười.- Biết em rồi... Tóm lại, chúng ta có thể 
đạt được những gì lớn hơn là “đành chịu”. 

- Đúng thế. - Chị cương quyết nói. - Em cần một cái gì đó lớn hơn 
thế nhiều.Ông lại cười: 

- Anh thấy là đối với người đã khẳng định là không quan tâm đến 
công việc nữa mà chỉ muốn dành tất cả thời gian cho gia đình thì 
em quá cay cú về thất bại của mình đấy. 

- Amal... vấn đề ở chỗ là em đã thua cuộc như thế nào. 
Tất cả những mưu mô, những trò đằng sau hậu trường ấy, 
thêm vào đó, chưa bao giờ em nghĩ là Dennis lại có thể vào hùa 
với Jake để chống lại em. 

- Dần đần rồi nó sẽ nhận thấy là đã làm một việc ngu xuẩn. 

- Có thể. Ông nhìn chị với ánh mắt dò hồi. 

- Em chưa nói hết tất cả phải không? 

- Chưa hết ư? - Chị lúng túng hỏi lại. 

- Stephany, chúng ta quen nhau đã lâu lắm rồi. Chẳng việc gì phải 
chơi trò ú tim với nhau em ạ. 

- Thôi được, đúng là em có một điều cần nói, và hơn nữa, anh là 
người có quyền biết điều đó hơn ai hết.- Anh nghe đây. 

- Em mới mười bảy tuổi khi bố anh đưa anh sang Úc lần đầu tiên. 
- Ö phải, - ông thổ dài. - Chẳng nhẽ lại có thể quên được điều đó? 
- Chúng ta làm quen với nhau, và đã trở nên rất gần gũi. - Giọng 
chị thấp xuống, gần như thì thầm. - Gần gũi đến nỗi.. 

- Đến nỗi nếu như cha anh không... và không có sự khác biệt về 
tôn giáo thì... Nếu nói thêm thì thật là thừa. 

- Amal, anh đã ra về... mà không biết rằng em đã sinh con. - Amal 
nín thở, môi ông phát ra một tiếng øì đó. - Người ta đã tước đi đứa 
trẻ đó và nói với em rằng nó đã chết. 

- Con trai? 

- Con trai của em. Và của anh nữa. Và mới đây thôi, em được biết 


rằng đứa bé đó không chết khi mới sinh ra như người ta nói với 
em. Nó đã được Bill Macmaster nhận làm con nuôi. - Rồi sao nữa? 
- Amal nhổm người trên ghế. 

- Nhiều rắc rối đã xuất hiện và theo đuổi em. Chính vì thế 
mà Dennis đã bỏ phiếu chống em trong phiên họp ban giám đốc. Vì 
Tom mà nó rất giận em. 

- Đó không phải là lời bào chữa! - Amal đấm tay xuống bàn - Con 
trai phải chiến đấu vì mẹ, nếu cần phải hy sinh vì mẹ chứ không 
phải là chống lại. - Ông im bặt: - Thế còn Tom? 

- Nó ủng hộ em. Nó rất yêu quý, kính trọng Bill và Rina.- Tom là 
đứa con rất ngoan.- Nó là người tốt. Amal, em cần hỏi anh, anh có 
muốn cho nó biết rằng anh là cha nó không? Ông chìm đắm trong 
những suy nghĩ nặng nề. 

- Bây giờ anh chưa trả lời được, Stephany ạ. - Cuối cùng ông nói. - 
Anh phải quyết định xem, bây giờ điều gì sẽ có lợi hơn cho nó và 
cả cho anh nữa. 

- Ôi Amal... Quả thật là em rất tiếc. 

- Gô bé mến yêu của anh, - ông nói nhỏ và tin tưởng - đó là từ mà 
không bao giờ em phải nói đến. Số phận đã gắn liền hai chúng ta, 
rồi sau đó lại chia rẽ. Tất cả là do ý của trời. Anh đã trải qua nhiều 
đêm tối, sau khi ngọn lửa bé bỏng đó tắt đi. Nhưng bóng 
đêm không bắt được anh quên đi ngọn lửa nhỏ đó. - Ông dịu 
dàng nắm tay chị và họ ngồi như vậy rất lâu. Bóng đêm phương 
Nam dày đặc phủ quanh họ. 

Dòng người du lịch tuôn ra từ Nhà hát ca kịch Sydney - kì 
quan thứ tám của thế giới về phía những xưởng đóng tàu ngoạn 
mục. Dennis ngồi gần ga bến tàu thuỷ nhìn thấy những chuyến tàu 
đi về, thầm đoán xem chuyến sau này có còn chỗ trống không. Hay 
là ra biển để kiếm tìm hạnh phúc như người xưa vẫn thường 
làm nhỉ? Muộn mất rồi, - cậu nhếch mép châm biếm. Người ta 
đã phát hiện ra châu Úc từ lâu...Từ hôm cậu bỏ phiếu chống 
Stephany trong cơn nóng nảy. Dennis thấy lương tâm cắn rứt. Cậu 
vẫn buộc tội mẹ giấu giếm bí mật về đứa con riêng, nhưng cậu 
cũng biết phản ứng của cậu trước việc đó là không tha thứ được. 
Đau khổ là một chuyện, còn việc xử sự như một thằng khốn kiếp 
mạt hạng lại là chuyện khác, cậu nghĩ như vậy và thấy rất giận 
mình.Giá Stephany giận dữ, quát mắng hoặc trách móc cậu vô ơn 
thì còn dễ chịu. Đằng này mẹ cậu không thể hiện tình cảm gì và 
lạnh lùng đến phát sợ. Dennis lạnh người khi nhớ đến ánh mắt 
lạnh tanh của mẹ, thật trái ngược với trước đây mẹ vẫn nhìn cậu 


đầy mến yêu và sẵn sàng tha thứ tất cả. Cậu bỗng đột ngột nhận ra 
rằng nếu thiếu tình thương của mẹ thì đời cậu chẳng còn gì tốt 
đẹp nữa.Nghĩ đến chuyện cậu đã xử sự đáng trách đối với mẹ, 
Dennis tự nhiên nhớ đến Cassy. Họ đã từng sung sướng biết bao, 
tại sao cậu lại chối bỏ Cassy như vậy? Nếu thẳng thắn mà nói thì 
chẳng lẽ cậu có thể mong rằng Cassy, ở lứa tuổi và hoàn cảnh của 
cô, lại vẫn còn trinh chuyên? Cô ấy đã tốt nghiệp trường tài chính, 
sống và làm việc trong thành phố, có hoạ là ngu ngốc mà nghĩ rằng 
cô chưa tiếp xúc với giới đàn ông. Thế thì việc gì cậu phải thất 
vọng? Bởi lẽ trước cậu, cô ta đã có quan hệ với đàn ông, hơn nữa 
lại với chính người đó? Hay là cậu đã tức tối vì cô là người tình 
thứ nhất của cậu, còn đối với cô ta, cậu không phải là người đầu 
tiên?Dennis thở dài và ném mẩu xăng uých thừa vào thùng 
rác. Cậu đứng dậy, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đó. Cậu vươn 
vai, cảm thấy làn gió nhẹ từ ngoài biển thổi vào mát rượi. Bây giờ 
mà vào quán, uống chút gì đó với Angzi... dạo chơi trong vườn 
Bách thảo Hoàng gia,... rồi từ đó đến “Những ngọn núi xanh”... 
Cậu thở dài. Người ta đang đợi cậu ở “Tara”, để cùng 
Joanna duyệt lại chương trình mốt trong mùa tới. Biết rằng ở 
đó có Cassy cậu dềnh dàng kéo dài bữa ăn để rà xét lại tình cảm 
của mình, thế nhưng không đạt được kết quả gì cả. Đường 
đến “Tara” quá gần để giải quyết những vấn đề ấy. “Có khi 
mình tự làm cho mọi chuyện rắc rối ra cũng nên, chưa chắc 
mình đã gặp cô ấy. Cô ấy có thể đi đâu đó hoặc làm việc gì khác, 
biết đâu đấy.” Cậu càng tin tưởng vào điều đó, khi thấy hãng mốt 
có vẻ tấp nập hơn thường lệ: hàng chục cô người mẫu đang nhộn 
nhịp như bầy chim, rõ ràng là người ta sắp quay phim họ. Cassy, 
với tư cách là thành viên của Hội đồng quản trị, chắc chẳng 
có việc gì phải ra đây. Có khi cô ta đang ở trong văn phòng của 
mình, mải mê với máy vi tính cũng nên. Cố nén nỗi thất vọng vừa 
bất chợt nảy sinh cậu lên gác và suýt đâm sầm vào cô ta.Khó nói rõ 
ai là người bối rối hơn. Cassy đã trấn tĩnh nhanh hơn. 

- Anh có khoẻ không? - cô hỏi. 

- À... cũng bình thường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thế còn em? 

- Cũng không đến nỗi. Em rất thích ở đây. 

- Họ bảo rằng em làm việc cừ lắm. 

- Cảm ơn, cảm ơn anh, Dennis.Họ lại im lặng đến khó xử. “Nói cái 
gì đi chứ, vì chúa! - Cassy suýt kêu lên - Anh ấy đã xuất hiện, mà 
mi vẫn cứ câm như hến”. 

- Rất vui mừng được gặp anh. 


- Anh có việc. Phải gặp bà Joanna. 

- Vâng, vâng. Tất nhiên.Lại im lặng. 

- Để bàn về mốt mùa tới ấy mà. Bọn anh phải duyệt chương trình. 
- Rõ rồi. 

- Có lẽ em cũng đang bận vì chuyện đó. 

- Vâng, Joanna đuổi chúng em đến toát mồ hôi ra. 

- Thỉnh thoảng cũng có được nghỉ chứ? Có rỗi không? - Dennis 
thận trọng hồi đò. 

- Ô, vâng. Tất nhiên. Em... 

- Dennis! - Joanna từ trường quay lao ra. Tóc bà sổ ra tung toé, còn 
mắt thì sáng rực —- Ra cậu ở đây! Sao muộn thế hả? Thôi được, 
nhanh lên. Vào việc ngay, nếu không tôi lại bị cơn thần 

kinh, phát rồ hoặc động kinh, biết đâu còn tệ hơn thế nữa, chưa 
biết chừng! 

Tom lái xe trên con đường chạy dọc ven theo bờ biển để đến Eden, 
điều mà từ khi chia tay Sara, anh đã không làm nữa. Vừa đi anh 
vừa đoán xem Stephany gọi anh đến để làm gì. Đỗ xe trên lối sỏi 
cạnh cổng, anh cảm thấy hồi hộp lạ thường. Tom ấn chuông. 

- Bà Marshall đang đợi cậu ở trong phòng, cậu Macmaster 

ạ. - Maytie nói khi ông ra mở cửa. Từ phòng đợi cậu thấy rõ bóng 
Stephany đang đi đi lại lại trong phòng. 

- Cậu cũng biết rõ là có thể không đến đây, - Chị nóng 
nảy nói thay cho lời chào. - Bây giờ tôi không còn là cấp trên của 
cậu nữa. “Bà ấy còn hồi hộp hơn cả mình”. - Tự nhiên Tom 
thấy thương Stephany quá. Anh nói: 

- Tôi chỉ tò mò thôi. Không hiểu bà còn thông báo thêm điều gì, sau 
những điều đã nói. Dường như cố trấn tĩnh, Stephany nói: 

- Tôi cho rằng chúng ta còn phải trải qua một chặng đường dài để 
đến với nhau. Nhưng tôi gọi cậu đến không phải vì việc đó. Cậu đã 
biết sự thật nhưng chỉ mới một nửa thôi. Tôi cho rằng, không cho 
cậu biết nửa kia của sự thật là không công bằng. 

- Nửa kia của sự thật ư? - Anh căng hết người lại. - Bà định nói 
điều gì? 

- Cha của anh, Tom ạ. Cậu có muốn biết không? Có muốn 
làm quen với ông ấy không?Anh có muốn biết hay không ư? Tom 
cũng không biết nữa. Anh hỏi một cách khó nhọc: 

- Ông ấy ở đâu? 

- Ở đây. Tại Eden này. 

- Tôi cần phải có thời gian. Để suy nghĩ.- Tôi để cậu một mình ở 
đây nhé. Cậu có thể tìm thấy tôi ở phòng khách. Cứ thư thả, đừng 


có vội. Nhưng Tom không cần đến mười phút để quyết định. Cố 
gắng dẹp những tình cảm trái ngược nhau, Stéphany dẫn Tom ra 
ngoài hiên. Chị giơ tay chỉ Amal, lúc này ông đang đứng trên lối đi 
có hàng cây hai bên, không xa chỗ họ lắm. Chị tin rằng chị sẽ 
không thốt lên nổi một lời, nói chỉ đến việc giới thiệu long trọng. 
Cứ để cho họ tự làm quen với nhau vậy. Tom lúng túng đứng im, 
rồi quả quyết bước về phía người đàn ông đang chờ anh. 
Stephany vội quay vào phòng, nằm dài trên đi văng, cố gắng 
xua đuổi mọi ý nghĩ.Một lúc sau có tiếng động khe khẽ, và Tom 
nhẹ nhàng bước vào phòng. 

- Tôi đến để nói lời cảm ơn. - Anh nói giản dị như vậy. 

- Ö... mọi việc tốt đẹp cả chứ? 

- Còn hơn là tốt đẹp. 

- Thế cậu có thích ông ấy không? 

- Chúng tôi đã nói chuyện với nhau... Phải, tôi rất thích 

ông ấy. Ông ấy gây ấn tượng. Và là người thẳng thắn. Không có 
một lời xin lỗi, đề nghị hoặc hứa hẹn nào.Chị mỉm cười trầm 
ngâm: “Đúng theo kiểu Amal”. 

- Gó thể hỏi bà một cậu được không? 

- Xin mời. 

- Bà đã... yêu ông ấy chứ? - Vâng. Mà cũng có thể là tôi đã tưởng 
thế. Nhưng thật đau đớn khi mất ông Ấy. 

- Nếu như...Stephany ngắt lời: 

- Tom, nói về quá khứ thì khó có thể dùng cách giả định. Không 
nên cố gắng giải thích sai lầm làm gì. 

- Xin lỗi... 

- Vì điều gì? 

- Vì tôi đã cư xử không phải. 

- Cậu đã cư xử khá lắm, Tom ạ, không phải xin lỗi vì điều đó đâu. 
Cậu làm thế tôi lại càng thấy khổ sở hơn.Anh lo lắng xem đồng hồ. 
- Tôi phải đi rồi. Phải đưa mẹ vào viện thăm bố.Stephany để ý 
thấy Tom nói những lời bình thường với giọng thản nhiên, không 
mảy may do dự. Chị thấy nhẹ cả lòng, thấy việc giới thiệu Tom với 
Amal không ảnh hưởng gì đến quan hệ tình cẩm trong gia đình 
Macmaster. Chị đứng dậy tiễn Tom ra cửa. 

- Cậu biết không, - chị nói nhanh, - điều này tôi chưa nói cho ai 
biết. Khi cậu ra đời, người ta đã cho tôi bế một tí, đúng một 
nháy mắt thôi. Lúc đó cậu rất xinh đẹp. 

- Xinh ư? - Anh vui vẻ cười. - Trẻ con mới đề thì đứa nào chẳng 
như ông già tí hon. 


- Không, cậu hoàn toàn không có nếp nhăn nào. Cậu có một khuôn 
mặt rất nghiêm trang, và đôi mắt màu nâu rất to... - Màu nâu ư? — 
Anh đột ngột ngắt lời. 

- Phải, nâu sẫm, và rất to! 

- Nhưng mắt tôi lại màu xanh cơ mà! 

- Ô, tôi tin rằng... - Stephan bối rối dừng lại. - Tôi còn nhớ là lúc 
đó đã nghĩ đôi mắt này giống hệt mắt Amal. Có thể về sau màu 
mắt đã thay đổi đi, thành ra màu xanh. Tôi nghe nói cũng có khi 
như thế.Tom suy nghĩ rất lung. “Chẳng nhẽ lại...” - Thấy vẻ mặt 
hoảng sợ của Stephany liền ngừng lại. Không nên đào bới sâu vào 
những chuyện này vì sẽ chẳng thay đổi được điều gì. “Anh lại với 
phải sợi rơm rồi. - Anh nghĩ. - Vứt hết những thứ đó ra khỏi đầu 
ngay”. Thế nhưng về đến Sydney, anh hiểu ra rằng không thể quên 
được điều đó. Giả sử Stephany không nhầm và đứa trẻ kia có đôi 
mắt nâu thật thì sao? Phụ nữ thường ít quên những chuyện như 
thế lắm. Thế có nghĩa là anh không phải là con trai của Stephany... 
Tức là... lòng tràn trề hi vọng, anh đột ngột rễ ngoặt và xuyên qua 
thành phố để đến “Tara”.Từ hôm đánh nhau với Dennis ở bên cạnh 
bể bơi đến nay anh chưa gặp lại Sara. Đến nơi, anh lao thẳng lên 
gác, nhảy ba bậc một, chạy bổ vào phòng Sara quên cả gõ cửa. 

- Sara, nếu chúng ta không phải anh em ruột thì sao? 

- Gái gì? 

- Anh có cảm tưởng rằng, anh có thể khám phá... - có hy 
vọng rằng... - Tom! - Giọng giận đữ của cô làm anh phải dừng lại. 
- Thôi đi! Đừng giày vò em nữa. 

- Nhưng nếu.... - 

Chúng ta không thay đổi được điều gì đâu! Đột nhiên anh cũng nổi 
cáu. 

- Hoá ra em nhổ toẹt vào chuyện anh vẫn yêu em, có phải không? 
- Tom, anh đừng độc ác như vậy. 

- Em thích cho rằng chúng ta là anh em ruột chứ gì? 

- Anh không có quyền nói thế! - Cô giận đữ đứng phắt dậy, vòng 
qua bàn, đến gần Tom. - Anh đã bám vào một cọng rơm, 
và điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cả hai chúng ta phải chấp 
nhận số phận, và cố làm được việc đó càng sớm càng tốt. 

- Sara, không phải thế đâu! Anh biết là không phải thế! —- Giọng 
anh vang lên với một nỗi đau đớn chân thành. - Stephany không 
phải là mẹ anh. 

- Anh định nói là bà ấy nói dối à? 

- Không phải... nhưng thỉnh thoảng cũng có những sự 


nhầm lẫn chứ. 

- Nhầm? - Cô đè bỉu. - Tom, anh chẳng có chứng cớ nào cả.- Anh 
sẽ có. Đó là hy vọng duy nhất của chúng ta. Cô níu chặt lấy tay 
anh, nhưng anh giật lại. 

- Đừng có ngăn anh! - Anh hét lên. 


Sara thất vọng nhìn theo Tom đang chạy xuống cầu thang 
để ra phố. Gô đóng cửa phòng làm việc và ngồi xuống cạnh 
bàn. Cô muốn khóc to lên nhưng nước mắt không chảy ra được 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 60 


Ngồi trong văn phòng của Tổng Giám đốc Công ty “Harper 
Mining”, Jake nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn mà tâm hồn để 
tận đâu y cũng không biết nữa. Giơ tay ôm đầu, y lấy hết sức xoa 
hai bên thái dương. Stephany có cái gì mà có thể bắt y nghĩ lung 
tung, không thể nào tập trung tư tưởng để làm việc được như thế 
này nhỉ? Với một sự tức tối lúc một tăng lên, y nhớ lại mấy tháng 
vừa qua, kể từ ngày y làm quen với Stephany. Càng ngày y càng 
say mê người đàn bà ấy, từ trước đến giờ chưa lần nào y có tình 
cảm tương tự với bất kỳ người phụ nữ nào. Thế còn cô ta? Đó là 
điều giày vò y nhiều nhất. Tuy vậy y biết rằng về phía Stephany 
chắc chắn cũng có một cái gì đó, y tin chắc như vậy. Jake quá sành 
phụ nữ, để có thể cảm nhận bằng trí óc và trái tim của mình 
những say mê thầm kín mà họ có thể chối cãi nhưng không thể 
nào che giấu được. Và y đã thấy sự say mê đó trong đôi mắt của 
Stephany, đã cảm nhận dòng điện phát ra từ thân thể chị. 
Trong chuyện này y không thể nhầm lẫn được. 


Tất nhiên là cô ta phải chống cự lại, y đã sẵn sàng trước việc ấy. 
Cô ta có chồng. Có vẻ như cô ta có quan hệ tốt với ông chồng bác 
sĩ, một người mà Jake đánh giá là tể nhạt, người mà Jake sẵn sàng 
đánh đổi tất cả để đừng phải nhìn thấy mặt. Không biết Stephany 
tìm thấy điều gì ở con người như thế nhỉ? Bị giày vò vì ghen 
tuông, Jake thậm chí không muốn nghĩ rằng có thể Dan là một 
người tình nhân cừ khôi. Nhưng thậm chí ngay cả những người 
đàn bà hạnh phúc nhất trong hôn nhân như người ta vẫn nói thỉnh 
thoảng cũng cảm thấy ngứa ngáy, chính lúc đó ta có thể bắt họ 
phải gãi ngứa. Jake cũng đã gặp không ít những bà vợ hạnh phúc, 
có biết bao nhiêu ả đã ở trên giường ngủ của y rồi.Thế nhưng 
người đàn bà này... Làm gì với cô ta đây. Mẹ kiếp! Y đã chiếm 
đoạt công ty của cô ta, hất cổ cô ta, vậy mà còn phải làm gì nữa để 


bắt cô ta suy nghĩ và nhìn nhận y một cách nghiêm chỉnh? Thôi 
được, gì thì gì đi nữa cũng phải quyết định mau lên, không 
thể để cô ta chờ ngoài cửa lâu hơn nữa. 


Y thầm tập dượt những câu mở đầu: 

“Stephany, tôi mời bà đến đây hôm nay để... bởi vì tôi muốn nói 
rằng - đề nghị... “. 

Vô hy vọng, phải nghĩ ra một điều gì đó hay hơn. Nào, nào... Y ôm 
đầu. Phải nghĩ ra một cớ gì đó... 


Stephany kiên trì ngồi chờ đợi trước cửa văn phòng mà cách 
đây chưa lâu còn là của chị. Bỗng thấy Dennis đi ngang qua để về 
văn phòng của cậu 
- Mẹ, - cậu ngạc nhiên, - mẹ làm gì ở đây thế? 

- Ông Sanders mời đến, - Stephany thắn nhiên đáp. 

- Sao mẹ không cho hắn một bài? Sao mẹ lại ngồi ở đây mà chờ 
như vậy? 

- Thế anh bảo tôi phải ngồi đâu bây giờ hả? —- Stephany dẹp được 
sự cám dỗ muốn nhắc lại cho con trai nhớ vai trò quyết 
định của cậu trong việc chị rơi vào tình cảnh hiện nay. - Chẳng 
nhẽ tôi cứ ngồi suốt ngày ở Eden rồi oán trách cả thế giới này à? 
Jake đã tước đi của tôi cả công ty và con trai. Và bây giờ tôi muôn 
biết hắn còn muốn gì ở tôi nữa. Dennis nổi nóng: 

- Hắn không lấy được con với ý nghĩa mà mẹ nói. Con không phải 
là tài sản của hắn. 

- Cứ cho là như vậy. 

- Con không muốn mẹ và con lại thù ghét nhau. 

- Chúng ta cũng không nhất thiết phải là kẻ thù. 

- Nhưng con cần có những quyết định riêng mẹ ạ. 

- Dĩ nhiên. Có điều phải suy nghĩ cho thật chín chắn, điều mà 
trước đây rất ít khi anh làm. Đồng ý chứ? Denmnis toan trả lời thì 
điện thoại trên bàn Hilary vang lên. 

- Thưa bà Harper, ông Sanders đang chờ bà. - Bà ta bối rối nói. 
Stephany đứng dậy: 

- Cảm ơn bà Hilary, - chị dịu dàng nói. - Bà đừng để ý đến điều 
đó. 

- Tôi cũng có để ý đâu. 

= Mẹ, 

- Demnis cất tiếng nói nhưng lập tức im bặt. 

- Ta sẽ nói chuyện sau, - Stephany cương quyết nói. - Hôm nay mẹ 


muốn tổ chức bữa cơm gia đình. Con về chứ? Mẹ mời con 
đấy.Demnis do dự. Không đợi cậu trả lời, Stephany đi vào phòng 
làm việc của Jake.Jake làm ra về đang chăm chú đọc những tài 
liệu gì đó. 

- Mời ngồi, - y buông một câu rất nhanh. - Tôi xong ngay đây. 
Không để ý đến chiếc ghế mà Jake mời chị ngồi, Stephany đến bên 
cửa sổ và ngắm quang cảnh bên ngoài. Một lúc sau Jake lên tiếng: 
- Hy vọng là tôi đã không bắt bà phải chờ lâu.Stephany ngoảnh lại. 
Y đang dọn đẹp giấy trên bàn. 

- Chỉ mới hai mươi phút thôi. - Chị trả lời bình thản. 

- Hai mươi phút? - Y giả vờ ngạc nhiên. - Tha lỗi cho tôi vì Chúa. 
Bà biết đấy, điện thoại liên tục... 

- Vâng, tôi biết.Y ném một cái nhìn rất nhanh về phía chị. Sao, cô 
ta nhận ra mình đóng kịch à? Mặt chị vẫn thẳn nhiên như không. 
- Cà phê? - Y hỏi. 

- Không, xin cảm ơn, không cần đâu. 

- Nếu thế thì ta vào việc ngay nhé. - Jake cảm thấy cáu 
kỉnh vì không sao nén được hồi hộp. - Tôi muốn khôi phục 
lại cuộc thương lượng giữa chúng ta. Tôi muốn đưa ra một đề 
nghị. 

- Tôi nghe ông đây. 

- Tốt lắm. Chúng ta chia đôi lợi nhuận của công ty, năm mươi trên 
năm mươi, tôi và bà.Mắt Stephany mở to: 

- Để đổi lấy cái gì?Y không trả lời. 

- Nào, - Stephany khăng khăng hỏi lại. - Người ta chờ đợi điều gì 
ở tôi để đánh đổi năm mươi phần trăm lợi nhuận từ công ty của 
chính tôi? Jake gạt ghế đứng dậy, bước lại gần cửa sổ, đứng bên 
chị. 

- Phong cảnh tuyệt vời, phải không? - Y khàn khàn hỏi.Stephany 
chăm chú nhìn chiếc cầu dẫn đến bến cảng, cố gắng không 
nghĩ về sự gần gũi của y, không nghĩ về dáng người thanh thanh, 
cân đối, và đôi bàn tay ấy... Stephany cảm thấy giữa họ đang xảy 
ra một cuộc vật lộn bí mật, cũng như cảm nhận thấy sức nặng mà 
ý chí của y đang trút lên người chị. Nhưng trong đáy sâu của tâm 
hồn chị còn có một cuộc vật lộn khác giữa những tình cảm trái 
ngược nhau của bản thân chị: về ngay hay ở lại ngả vào người y 
hay phải đẩy ra. “Không nên nghĩ về hắn như nghĩ về một người 
đàn ông... - Chị thẫn thờ nghĩ bụng. - Hãy nghĩ về hắn như một 
kẻ đối địch”. 

- Thế đấy, năm mười phần trăm, - chị nói. - Có bẫy gì đây? 


- Chẳng có cái bẫy nào cả, Stephany ạ, - y lầm bẩm. - Thật đấy, 
chẳng có gì xấu xa cả. - Y thận trọng cầm tay chị rồi vuốt ve nó. — 
Nói thật lòng, tôi đã mong muốn là bà sẽ thích điều đó. Tôi sẽ rất 
thất vọng nếu không phải là như vậy 

Chị ngẩng lên nhìn y. Lời đề nghị hoàn toàn không có hai nghĩa. 
Chị bồng bột thở mạnh: 

- Jake, có thật là ông muốn rằng tôi... 

- Phải, - Y đáp - rất nghiêm chỉnh.Chị giật tay lại. 

- Để chui vào giường với ông, Jake ạ, - chị cương quyết 
nói, - công ty là cái giá quá đắt,... và vẫn còn chưa đủ. 

- Dù sao đi nữa thì bà cũng cứ suy nghĩ xem, tôi xin bà đấy. 

- Về chủ đề ấy thì tôi chẳng cần phải nghĩ gì cả. 

- Giá bà suy nghĩ thì bà đã phải trung thực với chính mình. Có thể 
đó là lần đầu tiên trong đời. 

- Ông tự tin đến nỗi làm cho người khác phải kinh ngạc đấy. Thế 
nào, ông cho rằng không một người đàn bà nào có thể chống lại sự 
cám dỗ của ông à? 

- Nếu nghĩ thế thì cuộc đời này đã thú vị hơn nhiều. Nhưng bà có 
phải là... “người đàn bà nào” đâu? 

- Jilly... - chị lưỡng lự nói.- Vâng! - y đáp lời, giọng có về hy vọng. 
- Tôi đã xem xét ông, và suy nghĩ về ông... 

- Chị nở một nụ cười mà ta có thể hiểu rằng, chị biết sự thú nhận 
này sẽ có hại cho thanh danh chị. - Ông là người làm ăn. Tình dục 
đối với ông chỉ là sự giải trí. Tại sao ông lại cần đến chính tôi? Ở 
đâu ra sự lựa chọn như vậy? 

- Tôi không biết, - y trầm ngâm nói. - Dù thế này hay thế khác thì 
hình như tôi đang bị mất trí. Chị im lặng. 

- Điều đó hình như cũng có nòi đấy. - Y nói với một chút 
cay đắng. - Tôi có đứa em trai cũng đã từng mất trí vì đàn bà. Cái 
đó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Nó đã bị bế tắc. 

- Ở tôi cái đó cũng do di truyền đấy. 

- Chị nói một cách giản dị. 

- Nhưng không ăn thua gì đâu. Giữa chúng ta sẽ chẳng có gì cả, tôi 
rất lấy làm tiếc... 

- Bà sẽ lấy làm tiếc đấy. - Y vẫn đợi một điều gì đấy, một lời thú 
nhận, một sự bóng gió chẳng hạn. 

- Ông đừng hy vọng như vậy. - Chị nhìn thẳng vào mặt y. 

- Nhưng từ chối như thế thì thật là dại dột. Tôi đã đưa ra một lời 
đề nghị hào phóng. - Y giận dữ nói. 

- Cho dù là sự từ chối của tôi chỉ làm ông cay đắng một chút thôi, 


thì tôi cũng đã mừng lắm rồi! - Chị đi ra cửa và nói thêm: - Nếu 
ông không phản đối thì tôi chào ông. 

- Lần cuối cùng...Chị mỉm cười và đi ra, cẩn thận khép cửa lại. 
Còn lại một mình, Jake mệt mỗi gieo mình xuống ghế bành. “Thế 
tiếp theo thì sao? —- Y u ám tự hỏi. - Phải làm gì bây giờ?” 

Rời toà nhà của “Harper Mining”, Stephany cảm thấy kể từ khi tiếp 
xúc với Jake, đây là lần đầu tiên chị không thất bại. Chị đã không 
nhân nhượng y một ly nào. Chị đã chống trả lại ảnh hưởng của y 
đối với chị. Nhưng rất nguy hiểm. Trong mọi lĩnh vực. Ơn Chúa, 
Bill đã hầu như khỏi hẳn để có thể trông cậy vào ông. Chị vội đến 
bệnh viện mà ông đang điều trị.Stephany tóm tắt lại những sự kiện 
chính đã xảy ra kể từ lần cuối họ gặp nhau. Bill đã được nghe 
Tom thông báo về thắng lợi của Jake trong phiên họp Ban 
Giám đốc, khi y gạt được Stephany ra khỏi công ty. Bây giờ khi 
nghe chị kể lại thủ đoạn mới của y, ông chỉ bày tổ sự thông cảm 
chứ không ngạc nhiên chút nào. 

- Phải lường được điều đó từ phút đầu tiên khi hắn gặp cháu, Stefi 
ạ. - Ông càu nhàu. - Quái quỷ, mọi việc đã xảy ra thật tệ hại! 

- Bác định nói điều gì? 

- Thì đấy, bác nằm dài ở đây mà không giúp cháu được điều 
gì, trong khi cháu cần bác như vậy. 

- BiI, sao bác lại xin lỗi về việc bác chỉ là người trần thôi! Hơn 
nữa cháu không tin lắm là bác hoặc cháu có thể làm được điều gì. 
Chúng ta đã chiến đấu đến cùng. Đơn giản là họ trội hơn ta thôi. 
Có thể là chúng ta đã già cỗi rồi, thiên nhiên bằng cách đó muốn 
nói lên rằng thời của ta đã hết. Bill không phá lên cười như chị dự 
đoán, trái lại ông u ám nói: 

- Stephany... bác cần nói với cháu điều này. Jilly có lẽ là đứng về 
phía Sanders đấy. 

- Cháu cũng gần như công nhận điều đó. Khi nào chuẩn bị được 
đầy đủ rồi thì cháu sẽ trả lời. Còn bây giờ cháu phải khôi 
phục lại gia đình bác ạ. Bởi vì con cháu đã phải khổ vì cháu quá 
nhiều rồi. Bill âu yếm mỉm cười: 

- Cháu vẫn cứ vơ lấy việc như trước. Khổ như thế nào? Cháu cứ 
hỏi Sara và Dennis xem. Bác không cho rằng chúng lại đồng ý với 
cháu. 

- Thế Tom thì sao? 

- Cứ cho có một thời gian nữa. Ngoài ra không cần gì khác cả. — 
Ông im lặng. - Còn bây giờ ta bàn về công việc nhé. Thế nào, cháu 
quyết định từ bỏ công ty thật đấy à? 


- Cháu không có sự lựa chọn nào khác. 

- Có chắc không? 

- Cháu đã thua cuộc, Bill ạ. Tất cả thế là hết. 

- Không được như thế! - Ông hít vào một hơi rất sâu. - Cháu vẫn 
còn cơ hội để lấy lại công ty. - Chú BiI... 

- Đây là một canh bạc liều lĩnh và khủng khiếp. Cháu có thể sẽ mất 
hết tất cả. Nhưng vẫn có cơ hội để thành công .Stephany cảm thấy 
rất mệt mỏi và buồn nôn. 

- Sao chú lại nói với cháu những điều đó?Bill lật gối lên và lẫy ra 
một tờ giấy dày đặc những chữ số viết tay. 

- Bác đã làm những nhận xét này, - Ông tỉnh bơ khi nói với chị. — 
Còn tiếp theo thì tất nhiên, tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào 
cháu. 

Đi từ buồng tắm sang buồng ngủ, Dan không thể hiểu được 
ông đang lo lắng điều gì. Nhẽ ra phải vui mừng vì Stephany đã thu 
xếp được với con cái, cho dù mọi việc xảy ra không được tốt đẹp 
lắm. Bây giờ họ đã có nhiều thì giờ hơn để dành cho nhau. Ông 
đưa mắt nhìn Stephany lúc này đang ngồi trước bàn trang 
điểm. Có vẻ như chị đã chấp nhận chuyện xảy ra một cách 
bình thản hơn thì phải. Nom chị thật lộng lẫy trong bộ trang 
phục buổi tối tuyệt đẹp với chiếc vòng cổ và hoa tai bằng ngọc trai 
và chiếc khăn bằng sa bồng bềnh màu đỏ.Tuy nhiên, qua cái nhìn 
lơ đãng của chị, qua những cử động máy móc khi chị xoa phấn, kẻ 
chì, đánh mắt, ông có cảm tưởng là tâm trạng chị không được vui 
vẻ lắm. Nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo, Dan thầm 
băn khoăn: Thì ra sự mất mát công ty “Harper Mining” là một cái 
giá quá cao cho Stephany chăng? Nếu đúng như vậy thì hy vọng 
của ông rằng cuộc đời từ nay sẽ yên tĩnh chỉ là ảo tưởng, và tất 
cả mọi kế hoạch làm lại mọi thứ từ đầu sẽ tan vỡ như bong bóng 
xà phòng. 

- Thế nào, em đang chuẩn bị làm gì đấy? 

- Anh định nói là “trong quãng đời còn lại” chứ gì? 

- Không hẳn thế 

- Công việc từ thiện anh ạ. Chẳng phải những người phụ 
nữ xế bóng như em đều làm việc ấy hay sao?Ông lại gần và ôm 
lấy em từ đằng sau. 

- Sao anh lại không hề nhận ra điều gì tương tự nhỉ. Kết thúc của 
công ty “Harper Mining” đâu có phải là kết cục của Stephany mà 
chúng tôi biết rõ và rất yêu quý đâu. - Ông âu yếm xiết chặt vai 
chị. 


- Và sẽ không ban giờ có điều đó. 

- Nghe có về quả quyết một cách đáng ngờ đấy. Em đã 
nghĩ ra được nước cờ mới rồi đấy à? 

- Vâng - Chị nhìn vào gương một lần cuối cùng rồi đứng 
dậy - Nước cờ tiếp theo của em là ăn tối với các con.Nhưng rồi 
một giờ đồng hồ trôi qua mà họ vẫn chưa động đến thức ăn. 

Uống cạn li thứ ba, Dan đưa mắt nhìn Stephany và Sara đang bàn 
tán điều gì đó rất căng thẳng, ông chửi thầm trong bụng. Dennis 
chỉ có thể gây ra những rắc rối mà thôi. Stephany còn làm ngơ 
trước việc đó đến bao giờ nữa?Dường như nghe thấy những lời 
đó, Stephany ngẩng lên. 

- Chúng ta sẽ không chờ Dennis nữa đâu, - chị hờ hững nói - Có lẽ 
nó đã bị lạc mất rồi. Maytie vốn trầm tĩnh, xăng xái bên cạnh 
bàn để rót rượu vang. Sara nâng cốc và nói đùa: 

- Vì những người bạn vắng mặt của chúng ta! 

- Chờ tôi với, - một giọng nói quen thuộc vang lên. - Đang nói về 
những ai đấy, tôi có quen họ không? - Dennis bước vào phòng, tay 
vung vẩy một bông hồng đỏ thắm. Cậu đến gần Stephany đang 
ngồi ở vị trí chủ trì bữa tiệc, đặt bông hồng bên cạnh và hôn vào 
má mẹ. 

— Xin lỗi cả nhà vì con về muộn. 

Đến cuối giờ lại phải sửa gấp một bản thống kê dành cho mùa tới. 
Thế là con đành phải ở lại.Stephany phải cố gắng lắm để không 
ném về phía Dan một cái nhìn đắc thắng. Chị nâng cốc. 

- Vì chúng ta! Vì gia đình! Và vì tương lai! 

- Vì tương lai ư? - Sara nghỉ ngờ hỏi lại. 

- Đúng, - Stephany tặng những người ngồi quanh bàn một nụ cười 
nhẹ nhõm - Mẹ nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải liên kết lại. Mẹ 
biết rằng thời gian gần đây cả nhà phải khổ vì mẹ. Do đó mẹ muốn 
được xin lỗi tất cả.Dan lắc đầu: 

- Vì lẽ gì cơ chứ. Bọn anh đều hiểu rằng em đã phải chịu một gánh 
nặng như thế nào. 

- Có thật vậy không? - Giọng Dennis vang lên với một vẻ gì đó rất 
nguy hiểm. Stephany lo lắng nhìn cả nhà. 

- Hy vọng rằng đây sẽ là một cuộc làm lành. 

- Thế còn sau đó thì sao? - Dennis không để mình bị thuyết phục 
một cách dễ dàng như vậy - Từng người trong chúng ta lại ai đi 
đường nấy và tiếp tục đầu độc cuộc sống của mình đúng theo 
truyền thống của nhà Harper từ xưa đến nay chăng? 

- Hoàn toàn không cần thiết như vậy! - Dan lên tiếng phản đối. 


- Thế ? - Dennis cười khẩy - Thế mà con cứ tưởng ở nhà ta, điều 
đó đã ngấm vào máu rồi. 

- Dennis, — giọng Sara đầy đe doạ - Cậu muốn phá đấy hả? 
Stephany vội vàng dàn hoà: 

- Ô không, tất nhiên là Dennis không định làm như thế. Mẹ nghĩ 
rằng, mẹ muốn các con tha lỗi vì mẹ đã làm cho đời các con trở 
nên phức tạp, trong khi đó nhẽ ra mẹ phải là một bà mẹ 
bình thường, có thể hy vọng và tin cậy được. 

- Sao mẹ lại nói thế! - Sara phá lên cười. - Sao mẹ không nghĩ là 
chúng con chỉ thích mẹ đúng như thế này thôi. 

- Mẹ như thế này chúng con mới yêu, cho dù thế nào đi 
nữa, - Dennis sôi nổi tiếp lời chị.Cậu đặt cốc xuống và giơ tay 
với cái bình mà Maytie để ở giữa bàn. 

- Phải, tất cả là như thế đó, mẹ yêu quý ạ. Nhưng tất cả những cái 
đó cũng không thể làm thay đổi được một điều là chính mẹ đã gây 
ra cho mình tất cả những điều rắc rối. 

- Hãy biết sợ Chúa chứ, Demnis! - Dan nổi nóng - Mẹ anh đang 
muốn quên đi quá khứ... 

- Đúng thế đấy, Dan ạ! 

- Đúng vào lúc đó đã bắt đầu nảy sinh ra câu chuyện khốn 
kiếp này! —- Sara nóng nảy giơ nắm đấm ra. - Dennis, nếu cậu 
không im đi thì tôi sẽ ném tất cả cái đĩa này vào mặt cậu ngay bây 
giờ đấy! 

- Thôi thôi, cả hai đứa đều phải im ngay — Có cảm tưởng như 
giọng Stephany từ một nơi nào đó rất xa xôi vọng lại - Mẹ đã cho 
rằng mẹ đã hiểu Dennis ám chỉ điều gì. Và mẹ sẵn sàng công nhận 
rằng con đã nói đúng.Dan bỗng phá tán sự im lặng: 

- Xin lỗi, tôi không hiểu mọi người đang nói gì? Sara bỗng hiểu ra 
vấn đề.- Ngay từ phút đầu. Jilly hở mẹ? Dennis gật đầu. 

- Đúng, - Stephany đáp với giọng lạnh lùng - Jilly. Nhưng 
đó không phải là mục đích duy nhất trong chương trình nghị sự 
của chúng ta. 

Thú thật là mẹ không hề tiếc là đã mất “Harper Mining”. Mẹ chỉ ức 
là mình đã mất công ty theo kiểu như vậy. Điều đó rất đau 
xót. Đau đến mức tưởng như không còn sức để chịu đựng. Chị 
ngừng lời và đưa mắt nhìn cả nhà. Cả ba người đều chăm chú nhìn 
chị, như uống lẫy từng lời. 

- Hôm nay mẹ tập trung ba và các con để thông báo một điều: Bill 
Macmaster đưa ra một kế hoạch để có thể giành lại công ty. 

- Bằng cách nào? - Dan kêu lên.- Chẳng nhẽ chúng ta đưa quân đội 


đến à? - Dennis mỉa mai. 

- Đây là một canh bạc lớn, - Stephany chậm rãi nói. - 

Hoặc là được tất cả, hoặc là chẳng còn gì. 

- Ôi mẹ! - Sara nín thở nhìn mẹ. 

- Và thế là em đã quyết định liều chứ gì, - Dan nói, thậm chí không 
hiểu rõ ông muốn điều đó hay sợ nó.Nhưng lời cuối cùng đã được 
Dennis tuyên bố: 

- Cứ tiến lên phía trước, mẹ yêu quý! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 61 


“Tiến lên, mẹ yêu quý!” - Không lời nào tả xiết sự vui mừng của 
Stephany khi nghe Dennis thốt lên câu đó. 


Vào thời điểm quyết định bên bàn ăn, khi cả nhà ủng hộ chị, lần 
đầu tiên sau cú thất bại nặng nề, Stephany lại cảm thấy tràn trề 
sức mạnh. Nhưng chị biết rằng trong một việc nghiêm chỉnh như 
thế không thể trông chờ vào cảm xúc được, mà phải giải quyết 
mọi điều với một cái đầu tỉnh táo, lạnh lùng. Vào những lúc như 
vậy chị thường nhớ lại lời bố 

“Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác”. 

Max thường nói như vậy, mặc dầu ông là người thường xuyên 
bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác để hành động theo bản 
năng mách bảo. Giá mà được nghe ý kiến người nào đó thì tốt, 
Stephany nghĩ vậy. Không thể hỏi Dan được, vì ông đã rút khỏi trò 
chơi, tuyên bố rằng không dửng dưng nhưng đồng thời cũng 
không tin lắm vào kết quả. Vì vậy Stephany gọi điện đến phòng 
“Luych” ở khách sạn “Hilton” cho Amal. Một giờ sau, chiếc xe 
Limuzin choáng lộn rẽ vào sân Eden. Stephany và Amal cùng 
dạo bước trong vườn, vừa đi vừa nói chuyện. 

- Em đã nói chuyện này với Bill Macmaster chưa?- Ông hỏi, và trên 
khuôn mặt tuấn tú của ông thoáng hiện lên một nỗi lo lắng sâu sắc 
- Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch của ông ấy chứ? 

- Tất nhiên. Còn phải nghỉ ngờ gì điều đó nữa! 

- Nếu vậy thì điều gì đã làm cho em phải do dự! 

- Gia đình, anh ạ... Em không biết là họ có thích không 
khi em không chỉ là một người đàn bà bình thường. Ông phá lên 
CƯỜi. 

- Chẳng nhẽ các con em lại từ chối điều hạnh phúc có một bà mẹ 
nổi tiếng như em! 

- Thế còn Dan? Khi ở đảo Orphey, em đã hứa với anh ấy là sẽ từ 


bỏ tất cả. 

- Thế ông ấy có khăng khăng bắt em phải thực hiện điều đó 
không?- Amal nhíu mày hỏi. 

- Ô, không, không. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ hài lòng hơn, nếu em giữ 
lời hứa. 

- Thích hơn ư? - Amal thở phào - Liệu có được lâu không? Em 
đừng quên rằng ông ta phải lòng một người đàn bà không biết 
nhượng bộ, một chiến binh thực sự. Ông ta có thể chọn cho mình 
một người vợ bình thường được lắm chứ, thế nhưng đã chọn 
Stephany Harper. Không biết là ông ta có giữ được tình yêu với 
người vợ suốt ngày ngồi trong nhà đan len không nhÏ? Bây giờ thì 
đến lượt Stephany phá lên cười: 

- Thậm chí cái cúc đứt em còn không biết đính cơ mà! Mà 
còn chưa hết đâu anh ạ. 

- Thế hả... Để anh nghĩ xem nhé. Tiền chăng? 

- Tiền, anh ạ. Thay cho lời đáp Amal thò tay vào túi và rút ra một 
tỜ giấy. 

- Em cầm lẫy, - ông nói. 

- Amail, đây là... 

- Đây là một ngân phiếu, em ạ. Hãy mua lấy phần tín phiếu của 
Sanders. Cho dù giá cao đến bao nhiêu đi nữa. 

- Nhưng đây là số tiền hàng triệu cơ mà!Ông nhún vai: 

- Nếu em không muốn nhận như thế thì cứ coi như là em nợ anh 
vậy. Stephany mỉm cười buồn bã. 

- Anh yêu quý, anh đã biết em quá rõ để hiểu rằng cả hai cách ấy 
đều không chấp nhận được. Trên khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị 
của ông sáng lên một nụ cười giễu cợt. 

- Vậy thì anh sẽ mua số tín phiếu đó, cho em. Em không thể ngăn 
anh làm việc đó. 

- Amal, nhưng thế thì buồn cười lắm. 

- Nếu vậy thì tự em hãy đấu tranh vì công ty của em một mình! — 
Đôi mắt ông sáng lên đữ tợn - Đúng như em đã nói, anh biết em 
rất rõ, thậm chí còn hơn cả bản thân em biết về em. Từ chối đấu 
tranh, đối với em điều đó cũng có nghĩa như không hít thở không 
khí nữa. Làm việc, tranh đấu, vươn lên và chiến thắng. Nếu không 
làm những cái đó thì sống làm gì? 

Stephany im lặng. Họ dừng bước. Cây cối quanh họ đã 
mang những dấu hiệu buồn bã của mùa thu vừa đến. Một làn gió 
nhẹ từ ngoài biển thổi vào Amal rùng mình. 

- Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi lắm - Ông trịnh trọng nói - Khi 


đứng trước sự phán xử cuối cùng, em sẽ nói gì, chẳng nhẽ lại bảo 
rằng, nghe tiếng trống trận, tôi sợ quá hả? Tôi co vòi và chạy trốn 
đối phương hả?Stephany cảm thấy buốt lạnh tận xương tuỷ. 
Nhưng đầu óc chị hoàn toàn tỉnh táo. 

- Sợ hãi ư? Có thể là như thế, - Chị vừa run lập cập, vừa 
nói - nhưng bỏ chạy thì không bao giờ! 

- Có thế chứ, con sư tử bé con của tôi! - Amal đắc thắng vỗ tay, âu 
yếm choàng chiếc áo khoác của ông lên vai chị và dẫn chị vào nhà. 


Cả Sara và Dennis đều không nghi ngờ rằng sắp tới Bill sẽ lập kế 
hoạch tấn công và Stephany sẽ bắt tay vào cuộc chiến đấu với 
Jake. Dennis nhận được cơ hội để chuộc lỗi và bày tỏ với mẹ sự 
trung thành của mình. Cậu rất buồn nhớ Cassy và thường xuyên 
hối tiếc vì đã đối xử với cô quá thô lỗ. Mấy lần cậu gặp Cassy, 
định mời cô đi đâu đó, nhưng rồi cậu lại tự kiềm chế, vì cho rằng 
thà để cho nỗi buồn như cơn đau răng gậm nhấm, còn hơn mạo 
hiểm để rồi tất cả lại lặp lại từ đầu. Cô từ chối, cậu lại uống say bí 
tỉ để rồi ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đã bắt đầu từ bỏ 
những thói xấu đó. Sara có những tai hoạ còn đau đớn và trực tiếp 
hơn. Cô biết rằng khó mà quên được những lời của Tom, sự tin 
tưởng điên rồ của anh rằng Stephany đã nhầm, rằng tất cả những 
cái đó là một sự hiểu lầm nào đó. Cô biết rằng Tom đã đi lên 
phương Bắc bằng xe hơi, như thể anh không thể chờ đợi thêm vài 
giờ đồng hồ cho đến chuyến máy bay tiếp theo đi Darvin. Không 
biết anh định đi tìm cái gì ở miền đất xa xôi hoang vu ấy, ở Eden 
cũ, một vùng đường cái và chỉ còn có mấy người đầy tớ đã già. 
Khác với Tom là người quyết đoán, lạc quan, Sara lại sợ cả hy 
vọng. Cô chỉ sợ mình phải thất vọng nếu Tom trở về với hai bàn 
tay trắng. Bởi vì lúc ấy nỗi đau chia cắt sẽ sâu sắc hơn bao giờ hết, 
mà mọi việc có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà thôi.Biết tất cả 
những điều đó, Stephany không ngạc nhiên khi thấy trong 
phiên họp đầu tiên của bộ tổng tham mưu tại Eden cả hai 
người cộng sự của chị đều thể hiện những phẩm chất tốt đẹp 
nhất. Sara giúp mẹ phân loại giấy tờ. Cô hỏi: 

- Để thắng Sanders mình cần phải lấy lại năm mươi mốt phần trăm 
tín phiếu cổ phần của “Harper Mining”, phải thế không mẹ? 
Stephany gật đầu. Dennis huýt sáo khe khẽ: “khá đấy”: 

- Nhưng đó là một khoản tiền khủng khiếp phải không mẹ? 

- Thế chúng ta có đủ tiền không? - Sara khiếp sợ hỏi. 

- Gần đủ. - Stephany trả lời - Nhưng không phải tiền mặt mà cả 


thế chấp. 

- Gó nghĩa là nếu đổi chúng ra tiền thì chúng ta không còn gì nữa. 
- Demnis nói.Stephany lại gật đầu lần nữa: 

- Gho nên mẹ muốn bàn bạc kỹ lưỡng với các con. Mẹ 
phải thế chấp hết mọi thứ, kể cả Eden. 

Và nếu như mọi việc xảy ra không như mẹ dự đoán, thì mẹ muốn 
rằng các con cũng không bị ảnh hưởng sì. Mẹ phải mua số tín 
phiếu cổ phần riêng của các con, còn tiền thì gửi vào tài khoản 
của hai đứa, để không một ai và không một điều gì có thể 
tước mất chúng, và như vậy quyền thừa kế của các con vẫn được 
đảm bảo.Cả hai đứa con nhìn mẹ, cố hiểu điều chúng vừa nghe 
được. 

- Nhưng mẹ ơi, số tiền mà mẹ định mua lại tín phiếu của chúng 
con rất cần để mẹ mua những tín phiếu mà người ta sẽ bán ở 
ngoài thị trường, có phải thế không ạ? 

- Đúng như vậy. 

- Nhưng tất cả chúng ta đều tham gia vào trò chơi này, 
đúng không? Đây là việc của cả gia đình cơ mà! 

- Đây là trận đấu của mẹ, Dennis ạ. 

- Stephany trả lời ngắn gọn. - Và mẹ đã quyết định như thế. 

- Như thế không được đâu mẹ ạ - Sara cương quyết tuyên 
bố - Chúng ta đang nói về công ty mang tên “Harper Mining” cơ 
mà. Con xin đưa cho mẹ tất cả số tín phiếu của con. 

- Con đã biết rồi đấy, mẹ đặt cược vào ván bài này để 
giành lại công ty của mẹ. Nhưng mẹ không thể đánh liều với số 
tín phiếu của con được. Sara nhoẻn miệng cười. 

- Chúng là của mẹ, hay đúng hơn là của công ty, và chúng ta chấm 
dứt ở đây. Stephany mỉm cười biết ơn con gái và đưa mắt nhìn 
Dennis. 

- Sao con im lặng thế? 

- Mẹ đã phê bình tội bộp chộp của con, - cậu chậm rãi nói - Con 
không muốn mắc sai lầm lần nữa. 

- Điều đó rất đúng. 

- Vậy thì điều gì sẽ xảy ra, nếu mẹ thua cuộc? 

- Thì địa vị của Sanders trong “Harper Mining” sẽ được củng cố 
thêm, còn Eden và tất cả những gì ta có sẽ bị bán đấu giá, và 
chúng ta phải tìm việc làm để nuôi sống mình - Stephany vui vẻ 
nói. 

- Và mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ này? - Dennis đưa tay 
chỉ phòng khách sang trọng, mái hiên, bể bơi, khuôn viên 


và chiếc xe Limuzin bóng loáng đang đậu trước cổng. 

- Mẹ đã quyết định xong rồi. Sáng nay mẹ đã cho đăng 

báo thế chấp đồ đạc. 

- Thế thái độ của Dan như thế nào ạ? 

- Ông ấy lo lắng lắm. 

- Thế còn mẹ? 

- Mẹ cũng hồn vía lên mây! Họ cùng phá lên cười. 

- Thôi được bọn con chỉ mong mẹ sẽ quyết đấu đến cùng. - Dennis 
nói. — Trong con có một chút máu thể thao hay sao ấy, con thường 
không chống lại được sự cám dỗ đấu thử xem thế nào - Cậu rút từ 
trong túi ra một tệp tín phiếu và ném lên bàn trước mặt mẹ - Tất 
cả chúng là của mẹ, không mất tiền và không một kêu ca phàn nàn 
nào, cho dù mẹ thắng hay thua thì cũng vậy. Mẹ cứ hành động đi 
và đánh cho nó phọt óc ra. 

- Cảm ơn con, Dennis - Stephany nói, về mặt như sáng lên vì biết 
ơn. 

- Hắn sẽ không chơi theo luật đâu, - Dennis báo trước.“Về chuyện 
đó thì ta đã khẳng định được rồi” - Stephany nghĩ bụng, 
nhưng chị lại nói thành tiếng. 

- Gó lẽ thết 

- Xin chúc mẹ thắng lợi. 

- Cảm ơn con, Dennis ạ - Stephany đáp và mỉm cười. 


Trong số những người gần gũi Stephany, Dan không phải là 
người duy nhất lo lắng trước quyết định của chị. Rina tất nhiên rất 
sung sướng khi thấy điều đó làm cho Bill phấn khởi hơn 
bao giờ hết. Khi ông gọi điện cho Stephany, hai má ông lại hồng 
hào như thể ông chưa từng ốm đau bao giờ. Nhưng Rina cũng rất 
lo lắng, vì Bill lại quay về với những thói quen cũ, nên bà phải cố 
gắng hết sức để giảm bớt sự tích cực của ông 
- Bill ạ, em biết là anh đã khoẻ rồi, nhưng chạy việt dã bây giờ vẫn 
còn quá sớm đấy. 

- Thôi ta không nói đến điều đó nữa - Bill ngắt lời bà một cách 
ngắn gọn - Tình hình năm mươi phần trăm của Stephany đến đâu 
rồi. 

- Từ trưa tới nay chưa có gì mới. Nhưng chúng ta đã giao hẹn là 
không nói chuyện về công việc rồi cơ mà. 

- Thế thì nói về chuyện gì mới được cơ chứ? Chẳng nhẽ 

lại nói chuyện sắp tới phải uống thuốc gì chăng? - Nhưng chợt 
thấy Rina lo lắng một cách thực sự, ông dịu giọng lại. - Em lo cho 


Tom lắm phải không? 

- Anh Bill, - Một bóng đen thoáng qua khuôn mặt dịu dàng của bà 
- không biết nó đi làm gì cơ chứ! 

- Em biết không, anh đã cố gắng ngăn nó. Tự nhiên đùng đùng đi 
lên phương Bắc thì thật là điên rồ. Mà lại đi bằng ô tô cơ chứ! 
Khéo nó đi được nửa đường rồi kiệt sức mất thôi. 

- Nó níu phải cọng rơm rồi. Nó vẫn không chịu chấp nhận chuyện 
nó với Sara lại phải kết thúc như vậy. 

- Nó phải chấp nhận thôi - Bill tức giận trả lời - và càng sớm càng 
tốt. Bỗng cửa bật mở, rồi Jilly ùa vào với một bó hoa to tướng. 

- Sức khoẻ chú ra sao rồi hở chú Bill - A âu yếm hỏi. Bill không hề 
có ý định giấu ngạc nhiên. 

- Quái quỷ, cô cần gì ở đây? Ả giả vờ giận dỗi: 

- Chú có vẻ không hiếu khách lắm đấy chú Bill ạ. Cháu đã lo lắng 
cho chú biết bao. Vì thế cháu đến để xem chú thế nào rồi. 

- Ghê nhỉ, cô lo lắng cho tôi kia đấy - Bill lạnh lùng nói - Thế mà 
tôi đâu có biết. 

- Chúng cháu ai cũng lo cho chú cả, vì chú cũng như người nhà mà. 
Đã thế còn thêm việc Stephany lại lao vào trận lần nữa. Tiện thể, 
chú có biết tin gì mới không? Ả cố gắng nói với giọng thản 
nhiên, nhưng vẫn không đánh lừa được Bil 

- Nếu cô đến để moi tin tức ở tôi rồi báo với thằng Sanders khốn 
nạn thì cô chỉ mất công vô ích mà thôi. - Ông gầm lên. - Nếu cô 
biết điều thì xin cô cút ngay chol 

- Bi! - Jilly giả vờ tròn mắt giận dỗi - Có lẽ chú mệt quá rồi đấy. 
Chú phải nghỉ ngơi mới được. 

- Gô không phải dạy tôi. 

- Cháu chỉ muốn đến để chúc chú chóng khoẻ. 

- Gô thật đáng khen, - Bill chì chiết - bởi vì chúng tôi đều biết cô 
đã đau đớn thế nào khi Philip mất đi. 

- Dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, chú Bill ạ. 

- Nhưng không phải dành cho ông ấy!Giận sôi cả người, Jilly quay 
ra cửa đúng lúc Stephany bước vào. Ả lí nhí chào rồi chạy phóng 
qua như một viên đạn. Stephany đến gần và vui vẻ chào Rina và 
BiI. 

- Jilly cũng đáng thương, chú Bill nhỉ. - Chị thắn nhiên nhận xét. 

- Stefi, hãy tỉnh lại đi. Jilly chẳng hề thay đổi gì đâu. Con quỷ này 
nguy hiểm lắm đấy. 

- Chú Bill, chú không thể khẳng định rằng chính Jilly đã chuyển tín 
phiếu cho Jake. Y hoàn toàn có thể ỉm được chuyện đó đi. Chắc 


chú phải ngạc nhiên lắm; cô ả đã đem tín phiếu đến bán cho cháu. 

- Đó chỉ là mưu mẹo của ả ta để chiếm lòng tin của cháu mà thôi. 

Cho dù cháu có thông minh thế nào đi nữa thì thỉnh 

thoảng vẫn ngốc nghếch lắm. Hy vọng là cháu không nhận chứ? 

- Đúng thế! - Chị cười - Cháu chẳng ngốc đến thế. Hơn nữa, có lẽ 

bây giờ cháu mà rút lui thì đã muộn rồi.Ông già cầm tay chị. 

- Nếu vậy thì đừng rút lui, con gái ạ. Cháu phải lấy lại ghế Tổng 

giám đốc trước khi chú ra viện. À, mà nhân tiện đây... Rina có cái 

này cho cháu... Rina mỉm cười lấy trong túi ra một chỨng từ 

gì đó và đưa cho Stephany. 

- Cháu cầm lấy. 

- Chú Bill, không đâu! Tín phiếu của chú? - Tại sao? - ông hỏi - 
Cháu không cho rằng chú rất gắn bó với “Harper Mining” 

nữa hay sao? 

- Tất nhiên là cháu hiểu chứ. 

- Stefi, chú đã để cho tên lừa đảo ấy xoay cháu như chong chóng. 

Hãy cho phép chúc được sửa chữa sai lầm đó. Cháu cứ lấy số tín 

phiếu cổ phần của chú và cố gắng thắng cuộc 

Stephany cầm chiếc phong bì và cúi xuống hôn vào trán ông. 

- Chúng ta thoả thuận thế nhé - Chị nói - Bây giờ thì chú nghỉ đi, 

nếu không cháu và cô Rina lại phải gọi y tá đấy. 


Khi Jake được Jilly báo tin rằng Stephany lại tiếp tục cuộc đấu 
tranh để giành lại công ty “Harper Mining”, y không biết nên khóc 
hay cười. Ý định đó của Stephany thật điên rồ, chị không thể nào 
thắng cuộc được. Trên thị trường chứng khoán không có đủ số tín 
phiếu cần thiết. Thậm chí nếu những nhà doanh nghiệp quen biết 
có nhượng lại tín phiếu cho chị đi nữa thì cũng không thể mua đủ 
năm mươi mốt phần trăm. Y tưởng tượng ra một viễn cảnh tồi tệ: 
xe ô tô, ngựa nòi, đồ trang sức, thậm chí cả toà dinh thự Eden 
cũng sẽ nối đuôi nhau ra đi theo tiếng búa đấu giá, để trang trải 
những món nợ khổng lồ. Y cần gì những cái đó, mẹ kiếp! 
Càng ngày y càng hiểu rõ mình cần gì ở Stephany, cũng như y hiểu 
rất rõ rằng y sẽ chẳng tiến thêm được một ly nào tới gần cái đích 
ấy. Thế mà bây giờ lại còn thêm sự điên rồ này nữa.Y tìm cách gạt 
những ý nghĩ về Stephany ra khỏi đầu nhưng không đạt kết quả. 
Cuối cùng y quyết định rằng, vì sự lịch sự tối thiểu, y cần giải 
thích cho Stephany hiểu rằng những phản ứng vội vàng của chị sẽ 
dẫn chị đến đâu. Bởi vì chị biết bàn bạc với ai được - với Bill 
Macmaster chăng? Ông ta đang đau yếu, hơn nữa cũng khó có thể 


giúp được điều gì. Với thằng con trai miệng còn hơi sữa chăng? 
Hay với ông chồng bác sĩ mà những hiểu biết về tài chính của 
ông ta có khi lại còn kém hơn những kiến thức của chị về y 
học? Biết đâu, hành động cao thượng của y lại chẳng xuất 
phát từ sự nôn nóng được nghe chị nói, được hiện diện bên chị. 
Không do dự lâu, y cầm máy, quay số điện thoại của chị. 

- Stephany, bà đang làm gì đấy? Chị suýt không nhận ra giọng y, vẻ 
tự tin và cao ngạo thường ngày dường như đã biến mất. 

- Tôi đang cố gắng chuộc lại Harper - chị đáp - Một lần nữa, tôi 
muốn biến công ty thành tài sẳn riêng của mình. 

- Nhưng điều đó không thực hiện được, vì bà biết rõ là bà cần có 
một số lượng cổ phần như thế nào. 

- Vâng, tôi hiểu. 

- Và bà biết điều gì sẽ xảy ra, cho dù bà sẽ thắng cuộc đi nữa? 

- Phải.- Stephany, bà sẽ phải thua thôi! 

- Tôi không nghĩ thế. 

- Bà làm gì có đủ số tiền như thế! 

- Sẽ đủ nếu tôi cầm cố tất cả những gì mà tôi có. Chị im bặt. 

- Lần này sẽ là một cuộc chiến thật sự. Hoặc là sống, hoặc là chết, 
- cho một người, giữa tôi và ông. 

- Nhưng có thể không cần phải như vậy - y nói rất khẽ - Tôi 
không muốn điều đó. 

- Và ông nghĩ rằng tôi sẽ tin ông à? - Chị cười châm chọc. 

- Stephany, hãy nghe tôi. Tôi nói thật đấy. Tôi biết rằng bây giờ... 
bà là một phụ nữ danh tiếng... 

- Không cần phải khen ngợi đâu, Jake - Chị đột ngột ngắt lời y. 

- Bà có về không thích được khen ngợi lắm nhỉ? 

- Tôi chỉ thích khi những lời khen ấy chân thành. 

- Thì tôi cũng nói thực mà. 

- Ông ư? - Giọng chị vang lên dè bỈu - Tôi đang chuẩn bị để thắng 
ông, Jake ạ. Hãy liệu đấy. 

- Không xong đâu. 

- Hãy mở to hai mắt ra nhìn tôi.- Ôi nếu bà biết được rằng tôi 
mong muốn điều đó như thế nào!Chị do dự và lại cảm thấy lo 
lắng. Hắn lại phỉnh mình chăng? Giọng Jake lại vang lên, như 
từ xa vọng đến. 

- Tôi đã nói với bà, nói một cách chân thành rằng chúng ta không 
nhất thiết cứ phải là kẻ thù của nhau. Bà đã có thể có tất cả. Và 
ngay bây giờ bà vẫn có thể... 

- Ông đã chiếm Công ty của tôi, thế mà bây giờ lại mời 


tôi vào giường của ông hả? - Chị thét lên - Không đời nào, cho dù 
ông là người đàn ông cuối cùng trên trái đất này!Sau một lúc im 
lặng, giọng đầy đau khổ lại vang lên: - Bà vẫn không hiểu gì cả. 
Tôi không đề nghị, mà tôi cũng không muốn sự chung đụng ngắn 
ngủi. Tôi cần bà một cách thực sự. Mãi mãi. Bây giờ bà đã hiểu 
chưa? 

- Chưa, - chị nói khẽ - Ông định nói điều gì? 

- Hãy lẫy tôi, Stephany! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 62 


- Tôi có thể gặp bà Stephany Harper được không? 
- Thưa cô, xin cô chờ cho một phút ạ. 

Cassy bước vào tiền sảnh mênh mông của Eden và sốt ruột đi đi 
lại lại, trong khi Maytie đi đến một trong những gian phòng đóng 
kín. Qua cánh cửa mở rộng người ta thấy rõ đó là phòng ăn mà 
nay đã biến thành phòng làm việc với đủ các loại máy điện thoại, 
máy fax và máy vi tính.Một lát sau Stephany xuất hiện. 

- Cô Cassy! Quả thật là tôi bị bất ngờ đấy. Chúng ta vào 
phòng khách đi. Tôi có thể giúp cô được việc gì? - Giọng 
Stephany vang lên lạnh lùng. 

Ngồi yên trên mép ghế và tránh cặp mắt của Stephany, Cassy bắt 
đầu nói: - Cháu đến để xem có giúp cô được việc gì không. Dù sao 
đi nữa thì cháu sử dụng máy vi tính cũng không tồi lắm. Stephany 
ngạc nhiên nhìn cô. 

- Giúp tôi ? Nhưng nếu Sanders mà biết được thì cô sẽ bị họ đuổi 
khỏi “Tara” đấy. 

- Nếu cô thắng cuộc thì không đâu ạ. Mà nếu cô có thua thì cũng 
chẳng sao cả. Dù cách này hay cách khác thì cháu cũng sẽ bỏ đi. 

- Cassy, cho tôi được nói thật nhé. Trong giai đoạn cuối của cuộc 
giao tranh giữa “Harper Mining” và Jake Sanders, vì lỗi của cô mà 
tôi đã mất công ty. Vậy giờ đây cô có thể đưa ra bằng chứng gì 
không, để tôi có thể tin cậy cô được? 

- Khi đó cháu chưa yêu Dennis! —- Cassy kêu lên. - Còn bây giờ thì 
đã yêu. Mọi thứ đã đảo lộn lên hết cả. Cháu đã thử phân tích tất 
cả mà không ăn thua. Nhưng cháu không thể tiếp tục sống 
như thế này nữa. Cháu... - Cô dừng lại, nghẹn ngào suýt khóc. 
- Dennis có quan hệ gì tới chuyện này? 

- Jilly bảo anh ấy rằng cháu có đi lại với Jake.. 

- Jilly ư? Làm sao mà cô ấy biết được? 

- Thì bà ấy cũng có cổ phần - bà ấy cũng bắt bồ với Jake. 


- Với Jake? 

- Cháu bị dằn vặt nhiều lắm, nên cháu đã kể hết với ông Philip 
Stuart, cháu nghĩ rằng ông ấy sẽ khuyên cháu nên làm gì. Nhưng 
ôngấy... 

- Tội nghiệp Philip... - Stephany bắt đầu hiểu ra. 


Tấm màn che mắt chị bị rơi xuống. Lần đầu tiên chị nhận ra 
những dấu hiệu mà trước đây chị cố tình không nhận ra. Tại sao 
chị lại để cho mình bị mù quáng như vậy! Đột nhiên chị cảm thấy 
chóng mặt buồn nôn, rồi cơn buồn nôn chuyển thành một nỗi buồn 
sâu sắc. Chị quay lại phía Cassy. Mặt tái xanh và lo lắng, cô bối rối 
nghịch chiếc ví xách tay, nhưng rõ ràng là cô đang sẵn sàng trút bổ 
gánh nặng trong tâm hồn mình. 

- Nào, cô hãy kể cho tôi nghe tất cả, - chị khẽ nói - Và đừng bịa ra 
chuyện gì. Cô đừng vội. Nếu cần, cô có thể sử dụng hết cả buổi 
sáng hôm nay. Cassy hít một hơi dài. 

- Chuyện là thế này ạ. Cháu đã quen Jake từ trước khi đến làm 
việc ở “Harper”. Chính hắn đã khuyên cháu xin vào làm ở công ty, 
bởi vì hắn đã quyết định tấn công “Harper Mining”. Khi ấy cháu 
sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì hắn. Cháu đã đắm đuối trong mối 
tình ấy. Thật khủng khiếp khi người đàn ông làm cho ta mất lý trí. 
- Phải, - Stephany nhẹ nhàng đáp lại, - Tôi biết. 

- Lúc đầu thì mọi thứ cứ như trò chơi ấy: hết giờ làm việc lại mang 
bảng thống kê mới nhất chạy đến nhà hắn, rồi sau đó là làm tình... 
- Gô khép mắt, nhớ lại những chuyện ấy. - Sau đó thì cháu cảm 
thấy áy náy. Cháu bảo với hắn là cháu không thể tiếp tục như thế 
mãi được, và chúng cháu chỉa tay nhau. Chính lúc đó, cháu đã làm 
quen với Dennis, và chúng cháu bắt đầu yêu nhau. 

- Họ thật khác nhau quá.- Như sóng với đá ấy, - Stephany cười 
mát. 

- Với anh Dennis cháu cảm thấy rất thoải mái và chắc chắn. Nhưng 
mọi việc không được đơn giản như thế. Jake đã thoả thuận với 
Jilly một cái gì đấy tương tự như bản hợp đồng. Bà ấy đã trao cho 
hắn số cổ phần còn thiếu để vào Ban giám đốc. Mà chuyện ấy 
phải giữ bí mật để cô không nghỉ ngờ gì Jilly cả. Jake nói rằng nếu 
cháu không xoá dòng tin về sự trao đổi tín phiếu của Jilly thì hắn 
sẽ nói cho Dennis biết chuyện quan hệ giữa cháu và hắn.- Và thế là 
cô xoá đi. 

- Vâng... - Mặt Cassy đỏ ửng lên, nhưng đầu óc thì sáng suốt trở 
lại. - Cháu biết rằng làm như thế là mắc tội lừa đảo, và sẽ bị pháp 


luật trừng trị. Cho nên cháu lại càng khốn khổ hơn. Từ hôm ấy tới 
nay cháu cứ như người mất hồn. Cháu không muốn sống trong 
sự đe doạ của Sanders mãi như thế này nữa. Cháu đến để kể với 
cô tất cả những øì cháu biết, ngày giờ cụ thể của sự việc và sẵn 
sàng chịu trách nhiệm về hậu quả sau này. Cô có thể đưa cháu ra 
toà, nếu cô muốn. Còn nếu cô quyết định đưa Jake ra pháp luật thì 
cháu sẵn sàng ra làm chứng trước bất kỳ toà án nào ở trên đất 
nước này. 

Cháu sẵn sàng ngồi tù, chỉ cần người ta vạch mặt hắn ra và cũng 
tống hắn vào xà lim. Cô đột ngột im bặt. Stephany đưa cặp mắt vô 
hồn nhìn vào khoảng trống. Điệu khải hoàn ngân lên trong lòng 
chị. Bây giờ thì ông sa lưới rồi, thưa ông Sanders! Cuối cùng tình 
huống đã trở nên có lợi cho chị. Chị mỉm cười với Cassy. 

- Xin đón nhận cô vào đội ngũ! - Stephany nói - Cô là một cô bé 
dũng cảm, vì vậy tôi rất vui mừng rằng cô đã đến với chúng tôi, 
mặc dầu có bị chậm trễ. - Chị im lặng một thoáng - tôi sẽ không 
kiện cô làm øì, Cassy ạ. Nhưng có lẽ tôi sẽ còn nhắc cô nhớ lại 
những lời cô đã hứa hẹn về chuyện Jake. Hiện giờ thì tôi vẫn 
chưa quyết định. Tất cả còn phụ thuộc vào chuyện mọi việc sẽ 
xảy ra như thế nào. 

- Thế bây giờ công việc đang như thế nào ạ? 

- Tuyệt vời! - Thậm chí mắt Stephany sáng bừng lên - Nhanh và 
tốt hơn mức chúng tôi hy vọng. 

Bây giờ chúng tôi đã có gần ba mươi tư phần trăm rồi. Các máy vi 
tính của chúng tôi dường như cũng toát cả mồ hôi hột mới kịp 
đấy. 

- Ô, thế thì cần phải có một người thành thạo điều khiển chúng. 
Cô cứ để cháu cho chúng biết tay! 

- Tất nhiên rồi. Nhưng cô đợi ở đây thêm một giây được không? 
Đúng một giây thôi —- Cassy còn chưa kịp trả lời thì Stephany đã ra 
khỏi phòng. Cô buông một tiếng rên nhẹ nhõm, rồi buông mình 
xuống chiếc ghế bành rộng. Cô cảm thấy như vừa trút được một 
gánh nặng. Nghe thấy tiếng kẹt cửa, Cassy mở mắt ra. Dennis 
đứng trên ngưỡng cửa, vẻ mặt cậu kín đáo và ngỡ ngàng. 

- Có chuyện gì thế hở? - Cậu hỏi - Mẹ anh bảo vào đây mà chẳng 
nói rõ là để làm gì. Cassy đứng dậy. 

- Đã xảy ra chuyện này anh Dennis ạ. Lần đầu tiên, sau một thời 
gian dài do dự, em đã kể hết tất cả. Đúng là em có đi lại 
với Jake Sanders... 

- Em đến đây chỉ để tuyên bố điều đó thôi ư? 


- Em đã kể hết với mẹ anh, và những điều em vừa kể sẽ là vũ khí 
mà mẹ anh rất cần trong trận đấu với Sanders. Còn với anh thì em 
muốn nói rằng, - Cô bắt gặp ánh mắt buộc tội của Dennis và thấy 
không còn tự in nữa. - Nhưng mà nói thì có ích gì! - Cô cay đắng 
kêu lên. - Chắc anh căm ghét em hơn là yêu quý, còn em thì... 

- Em làm sao? 

- Gòn em thì yêu anh, quỷ tha ma bắt anh đi! - Cô bật lên khóc nức 
nở. Dennis rùng mình: 

- Trước đây có bao giờ em nói điều đó đâu. Cassy không trả lời, 
cô mở ví lục tìm chiếc khăn lau bằng giấy thấm. Rồi cô bước về 
phía cửa. Bỗng cô thấy tay Dennis đặt trên vai mình. Dennis xoay 
người cô lại và xiết chặt cô vào ngực mình đến mức Cassy cảm 
thấy đau đớn. 

- Ôi em bé bỏng của anh, - Cậu khàn khàn nói. - Anh nhớ em biết 
nhường nào! 

Giống như cậu bé lần đầu tiên được hò hẹn, cậu hối hả như uống 
hết làn môi của Cassy. Cassy vẫn hôn cậu, hôn mãi. 

- Xin lỗi, - cậu lí nhí nói với Cassy. 

- Nhưng đây có phải là lần cuối cùng đâu anh!Cậu chống cùi tay 
nhổm dậy. 

- Tất nhiên rồi, em bé bồng ạ, - Cậu trả lời và lấy lại phong cách 
thường ngày của mình. - Mẹ nói rằng các dòng số thông báo thay 
đổi với tốc độ khủng khiếp nên mẹ chỉ cho mình mười phút để 
khôi phục quan hệ thôi, em ạ. 


Trong văn phòng giám đốc “Harper Mining” máy telex 
không ngừng báo về những mã số mà chỉ Jake mới hiểu được. 
Giống như ngôi nhà Stephany, căn phòng nhỏ này đã biến thành 
đại bản doanh, nơi các thông báo về tín phiếu cổ phần liên tiếp 
được báo về như các bản báo cáo quân sự. Jake ngồi giữa các 
đống hỗn loạn đó xem các bản tổng kết mới nhất. Y không thể tin 
vào mắt mình và tức giận nhìn những cột số đang thay đổi như 
chạy việt dã. Đột nhiên cánh cửa mở rộng, Jilly bước vào. 

- Tôi đã bảo Hilary không cho ai quấy rầy tôi rồi cơ mà - y gay gắt 
nói. 

- Em bảo bà ta là điều đó không dành cho em - Jilly cãi lại trong 
khi đóng cửa và bước lại gần bàn. Mặc dầu Jilly vẫn mặc đồ đen, 
nhưng y nhận ra một cách khinh bỉ rằng chiếc áo chật ôm sát 
người ả, còn hàng cúc được mở ra đủ để gợi cho người ta chú ý 
đến bộ ngực. Điều đó có thể cho thấy rằng ả chẳng để ý gì đến 


việc mình đang để tang chồng. Jilly khiêu khích nhìn Jake. Y 
ngoảnh mặt đi. 

- Xin đừng nói rằng anh đang lo lắng về vụ Stephany - ả nói giọng 
cay độc. 

- Jilly, cô đứng về phía nào? 

- Em là người tình của kẻ chiến thắng, như mọi khi. 

- Hay đúng hơn là lúc này cô đang đứng về phía chính mình, như 
mọi khi? Nụ cười biến mất trên mặt ả. 

- Anh không kiếm được lúc khác để cãi nhau hay sao? 

- Chẳng lẽ chúng ta đang cãi nhau ư? - Y cảm thấy mệt mỏi ghê 
sớm. 

- Thì tất nhiên cũng không phải là đang làm tình. 

- Thế cô cho rằng sex là tất cả à? Ả nhếch mép: 

- Đối với anh thì đúng là như vậy đấy, đồ chó để ạ. 

- Trước đây thì đúng là như thế đấy.- 

Anh định nói gì? Y phát hiện thấy một thoáng sợ hãi trong mắt ả. 
- Tôi đã ngấy tận cổ rồi, Jilly ạ. Lần này là vĩnh viễn đấy. 
Tôi không muốn thấy cô, nghe nói về cô, không muốn ngủ với cô 
nữa, không bao giờ nữa! 

- Tại sao bỗng dưng lại thế hả? - ả gay gắt hỏi, mắt ả cháy lên thật 
đáng sợ - Có con nào mới rồi hả? - Y không trả lời. - Stephany chứ 
gì? Á gào lên và nhìn thẳng vào mắt y để tìm sự khẳng định - Anh 
đã phải lòng cô ả rồi đấy hả? Y không tìm cách phủ nhận điều đó. 
- Gô lo lắng vì điều gì, Jilly? - Y hỏi - Về tôi không vô tình với 
Stephany chăng? Hay là vì có một người nào đó biết yêu một cách 
thật sự, chứ không chỉ biết ngủ với trai, như cô? 

- Hoá ra ä ta là một bà lớn đài các, còn tôi chỉ là con chó cái ngoài 
bờ dậu thôi, phải không? - Ả rít lên, nước bọt phì ra, và mặt ả 
biến thành chiếc mặt nạ căm hờn 

- Ra thế đấy, anh sa bẫy rồi! Stephany à? Nhưng ả ta không hợp 
gu với anh đâu, thậm chí cả ngủ với trai ả cũng không biết. Greg 
đã nói với tôi như vậy.Jake dùng mu bàn tay lau mắt. 

- Tôi bắt đầu cho rằng Greg là một thằng ngu. Nếu không thì anh 
ta đã không dan díu với cô. 

- Đấy đấy, đúng là đồ ngu! - Ả tức tối nhắc lại - Chỉ biết hưởng 
thụ mà không biết suy nghĩ gì, cũng là cái đồ không tim, giống hệt 
như anh vậy. 

- Thế tại sao Philip phải cần đến ngần ấy thời gian để tự sát? — 
Jake lầm bẩm như tự nói với mình. Y đứng dậy. 

- Gô về đi Jilly ạ. Tất cả đã hết rồi. Cô làm tôi lợm mửa lắm - Ả 


cũng đứng dậy, thở dồn như thể vừa chạy một cự ly rất dài - Nếu 
phải quẳng cô ra khỏi đây, tôi cũng làm. Thậm chí còn rất vui lòng 
là khác. Nhưng tôi thấy rằng cứ để cô tự đi khỏi đây thì hơn. 

- Mày cũng xéo đi... — ẳ rít lên rồi lao ra khỏi phòng như tên bắn. 
Jake đi theo ả để khép cửa lại. Hilary ngồi thẳng người sau chiếc 
bàn, nín thở vì sợ hãi và ngạc nhiên. 

- Hilary, xin bà nhớ cho, - Y u ám nói - Khi tôi đã đề nghị để tôi 
yên là phải để yên, đối với cô Stuart thì lại càng phải nghiêm chỉnh 
chấp hành. 


Sau giờ tan ca không tìm ra được một chiếc máy điện thoại tự 
động nào. Vừa lầm bẩm chửi rủa, vừa chen lấn giữa dòng người 
đông nghịt. Cuối cùng Olivia cũng tìm được một máy rỗi. Ả vội 
vàng quay số máy mà đáng nhẽ ả phải gọi từ lâu. 

- Olivia? Cô đang ở đâu đấy? 

- Em đang ở gần thị trường chứng khoán.- “Harper Mining” thế 
nào rồi? 

- Theo những con số mới đây thì nhu cầu vẫn tăng, giá cũng nhảy 
vọt lên. 

- Lên đến bao nhiêu? 

- Gần tám đôla rồi. Nhưng Stephany vẫn tiếp tục mua. Bà ta sắp 
đặt được mục đích rồi đấy - Olivia im lặng - Em rất lấy làm tiếc, 
chị Jilly ạ. 

- Hãy giữ gìn lấy hệ thần kinh của mình. Vừa có một chuyện mới 
nảy sinh đấy - Giọng nói trong máy run lên vì giận dữ - Cô cần 
phải giúp tôi theo dõi một người. Hãy đào bới tất cả những gì mà 
cô có thể nhé. Cô tự biết mình phải làm gì rồi đấy. 

- Tất nhiên. Mà đó là ai cơ chứ? 

- Một người mà trước đây là bạn, nay đã trở thành kẻ thù. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 63 


“Trước hết anh cứ ra đến quốc lộ đi theo đường này đừng rẽ đâu 
cả, được khoảng hơn trăm dặm thì rẽ trái, đến Berclie, thêm ba 
trăm năm mươi dặm đến Maunt-lx, sau đó anh sẽ đi qua nghĩa địa, 
vượt một con suối, lại rẽ ngoặt ở đài kỷ niệm Stuart đi về phía 
Berry Caves, xuyên qua Ranken-River, rồi sau đó, sau đó, sau đó...” 
Tom giật mình tỉnh dậy và cảm thấy nhẹ nhõm: không phải là anh 
bị ngất đi sau tay lái vì kiệt sức, mà đó là những lời chỉ đường 
người ta đã nói với anh trên chặng đường vô tận cứ nhắc đi nhắc 
lại trong trí óc đã quá mệt mỏi của anh. 

Anh đã bình an vô sự, mặc dầu hoàn toàn kiệt sức, và đã kịp tìm 
cho mình một chỗ nghỉ tạm dưới bóng cây. 

- Này anh.Quay đầu sang bên trái, Tom thấy một bà tu sĩ đang thò 
cổ nhìn vào trong xe, tay gõ nhẹ cửa kính. Tom khó nhọc mở cửa, 
chui ra khỏi xe. 

- Tôi đến đây từ lúc nửa đêm, - Anh nói. - Tôi cần gặp một người 
nào đó ... Để hỏi về một đứa trẻ... Khi anh được dẫn đến gặp mẹ 
tu viện trưởng, anh đã có thể kể lại rành mạch hơn. Anh bình tĩnh 
giải thích mục đích chuyến đi của mình, tả lại chặng đường hai 
nghìn dặm xuyên qua sa mạc để đến trang trại của nhà Harper ở 
phương Bắc. 

Ở đó, bà quản gia kể với anh rằng đứa trẻ không ai mong đợi 
đã được đưa đến Kwinsland, thế là anh lại lái xe đi thêm năm dặm 
nữa đến viện này. Cứ đi đi mải miết, không biết đã mấy ngày rồi. 
- Có khi phải đến một tuần rồi đấy. - Anh ngơ ngác nói. Chợt nhớ 
ra suốt bảy ngày ấy không cạo râu, anh ngượng ngập đưa tay lên 
sờ cầm. Anh hoàn toàn không ăn gì, ngoài mấy thứ đồ hộp mua ở 
trạm xăng dọc đường, chỉ ngủ thiếp trên tay lái khi quá mệt, mắt 
quá mỏi vì nhìn đăm đăm về phía trước. Anh cảm thấy bàng 
hoàng. Trong gian phòng rộng rãi sáng sủa của các bà tu sĩ này anh 
là người đàn ông duy nhất, lạc lõng, không cần thiết. Tom chột dạ 


nghĩ rằng có khi người anh rất hôi hám. 

- Tất cả là như vậy, và tôi nghĩ rằng, có lẽ các bà sẽ xem lại hộ 
những giấy tờ của tu viện... - Anh kết thúc câu chuyện với một hy 
vọng mỏng manh. Mẹ tu viện trưởng mỉm cười, cúi người trên 
chiếc bàn của mình: 

- Gó những nguyên nhân nhất định mà chúng tôi phải thi hành để 
bảo vệ những bà mẹ bất hạnh và những người nhận nuôi các trẻ 
mồ côi như con đẻ của mình. 

- Nhưng bà phải hiểu rằng đây là một trường hợp đặc biệt chứ! 
Tôi có quyền biết mẹ tôi là ai, có phải thế không? Cả hai im lặng 
một lúc lâu. Tom cảm nhận một cái nhìn lượng thứ, anh tái mặt. 

- Xin lỗi bà, - anh lí nhí nói nhỏ. Bà tu sĩ đứng dậy, đến gần anh, 
quần áo bà sột soạt. 

- Anh có muốn ăn sáng không? 

- Ăn sáng à? - Anh hoàn toàn không chờ đợi câu hỏi đó. 

- Sau đó anh đến khách sạn mà nghỉ. Sáng mai chúng ta sẽ gặp 
nhau. 

- Sáng mai ư? Nhưng tôi phải về, tôi... 

- Ông Macmaster, ông đã chờ đợi gần ba mươi năm. Thế cho nên 
một ngày thì có quan trọng gì. 

- Nhưng tôi có thể hy vọng không? - Anh chán nản hỏi. 

- Trong số chúng tôi chỉ có một người đã sống ở đây từ thời đấy. 
Đó là mẹ Agnès. Bây giờ mẹ ấy già lắm rồi, thỉnh thoảng bị lẫn. 
Chỉ có mẹ ấy là có thể giúp anh được thôi. 

- Thế bà ấy đang ở đây chứ? 

- Mẹ ấy đang ở đây, nhưng đang phải chịu phép thánh. Đó là một 
giai đoạn mà mọi liên hệ với thế giới bên ngoài đều bị cấm. 

- Thế mai là ngày cuối cùng à? 

- Đúng vậy. - Mẹ tu viện trưởng lắc chiếc chuông nhỏ ở trên bàn. 
Cửa mở, một nữ tu sĩ mặc áo đen bước vào phòng. 

- Sơ Bernadette, làm ơn đưa ông khách này xuống phòng ăn và hãy 
cho ông ta ăn một bữa sáng thực sự. Sau đó mẹ chỉ đường cho ông 
ấy đến khách sạn nhé. Bà bắt tay Tom. Bàn tay ấm áp cứng rắn ấy 
làm cho anh thấy khoẻ mạnh và yên lòng, đến nỗi anh suýt oà lên 
khóc. Gật đầu cảm ơn, anh bước theo người nữ tu sĩ trong hành 
lang rộng. 

- Ông ở xa đến phải không? - Người nữ tu sĩ hỏi để có cái để mà 
nói. 

- Vâng - Tom chậm rãi trả lời - và tôi còn phải đi rất xa... 


wxww% 


“Hãy nhận lời làm vợ tôi đi, Stephany” - Tựa đầu vào hai 
tay Stephany nhìn lên màn hình sáng đục của máy tính và nghĩ về 
Jake. Y đang chơi một trò chơi. Không thể khác được. Kinh doanh 
là công việc mà y hiến toàn bộ tâm sức. Còn đàn bà thì y không coi 
họ là bạn hàng cũng không coi là đối thủ. Y chỉ muốn chiếm lấy họ 
lôi vào giường và khi đã thoả mãn rồi là y không quan tâm đến họ 
nữa. Trong lĩnh vực này thì y cũng giống như hầu hết những 
người đàn ông khác. Vậy thì tại sao chị lại thấy lo lắng? Tại sao 
lúc nào chị cũng nghĩ về những lời ấy của y? Tại sao y lại nói như 
vậy? 


Chị buồn bã co người trên ghế và cố gắng tập trung vào công 
việc. Ngồi phía bên trái chị là Cassy và Dennis. Mặc dù đang 
bận phân tích những số liệu cuối cùng, thỉnh thoảng họ vẫn dứt 
khỏi công việc đưa mắt âu yếm nhìn nhau, hoặc nắm tay 
nhau dưới bàn. Stephany thấy mừng trước việc quan hệ của 
đôi trẻ được nối lại. Ở góc đối diện, Sara đang phân loại các 
thông tin mới được gửi đến từ thị trường chứng khoán - cô cũng 
đỡ buồn hơn nhiều so với thời gian cứ quanh quẩn trong “Tara” để 
đợi cú điện thoại mà rốt cuộc đã không có. 

“Ở đây mình là người lớn tuổi nhất, nhiều kinh nghiệm nhất - 
Stephany nghĩ - Vậy mà mình lại là người duy nhất không tập 
trung được và suy nghĩ vớ vẩn, mơ mộng như một cô bé mới lớn. 
Và nhân vật chính là ai mới được cơ chứ! Một gã đàn ông đã cầu 
hôn một người đàn bà đã có chồng!” 

Chị nhẹ cả người và cảm thấy sung sướng khi nghĩ về Dan. Ông 
đã trung thành với lời hứa của mình, ủng hộ chị trong mọi việc, 
chịu đựng một cách dũng cảm việc chị mải mê bù đầu với những 
cổ phiếu, nhưng bản thông cáo của thị trường chứng khoán và 
những phép tính trên máy vi tính. Thật ra thỉnh thoảng ông 
cũng hơi phàn nàn một cách âu yếm chuyện chị không dứt nổi 
công việc vào các buổi tối. Ông đùa rằng ông đã biến thành một 
người đàn ông goá của một cái máy tính và hài hước hỏi rằng liệu 
ông có đăng ký trước cho những cuộc ái ân với chính vợ của mình 
hay không. Ông càng ngày càng tỏ thái độ thông cẩm và tin tưởng 
ở chị, những tình cảm làm Stephany cảm thấy yêu chồng hơn.Chị 
yêu Dan - đó là điều rõ ràng. Ông là một trong những chỗ dựa 
chính của đời chị. Nhưng vậy thì sao lại có tình trạng như thế với 
Jake? 

“Nào, bà hãy tỏ ra trung thực với chính mình xem... dù là chỉ một 


lần trong đời - Stephany hoảng hốt nghĩ - Điều đó có nghĩa là gì? 
Mình thấy hắn quá hấp dẫn ư? Mình đã nghĩ, đang nghĩ...” 
Maytie xuất hiện làm đứt mạch suy nghĩ của chị. Ông trịnh trọng 
nói 

- Thưa bà, Hoàng thân Amal muốn gặp bà. Ngài ấy đang ở trong 
vườn. Stephany vội vàng lấy áo mưa và đi ra ngoài. 

- Amal, anh vẫn chứng nào tật ấy - Chị âu yếm nói - Thời tiết này 
không phải là để đi dạo. Nhất là đối với những người ở miền lạnh. 
Ông cúi xuống hôn tay chị. 

- Anh là một con chim không thể sống trong lồng. Ta đi nhé. Như 
thế sẽ không cảm thấy lạnh. Họ lặng lẽ đi dọc con đường trồng 
cây dẫn xuống mồm đá ở vịnh biển. Ngay dưới chân nó là những 
làn sóng biển vỗ ì oạp. 

- Còn cảnh nào đẹp hơn thế này nữa! - Amal nói. 

- Vâng, tuyệt vời.Có cái gì đó làm chị quay vội về phía ông. Amal 
đang đứng sát vào chị, nhìn chăm chăm vào mắt chị. Trên gương 
mặt ông là nỗi buồn khôn tả làm tim chị thắt lại. 

- Anh phải đi, Stephany ạ. 

- Thật thế ư? Ông thở dài. 

- Trong lần gặp gỡ đầu tiên - nó lâu quá rồi - sắc đẹp của em đã 
làm anh sững sờ đến mức phản bội lại cha mình, đức tin của 
mình... Giờ đây anh đã biết hậu quả tội lỗi của mình. Suốt thời 
gian qua, anh đã nghĩ rằng tình bạn của chúng ta được bảo vệ khỏi 
những lỗi lầm hồi còn trẻ - Ông ngừng lời một lát - Nhưng bây 
giờ anh thấy là mình đã lầm. Anh lại đang đứng trên bờ vực thẳm 
của tội lỗi. 

- Amal... Ông nhún vai: 

- Trước khi đi, anh muốn biết công việc của em tiến triển ra sao. 
Anh phải biết chắc là em sẽ hạnh phúc. Stephany cố gắng tập 
trung ý nghĩ. 

- Một số cổ đông còn đang lưỡng lự. Nhưng nói chung mọi chuyển 
biến tiến triển tốt. Em nghĩ là sẽ ổn cả thôi. 

- Stephany, còn một điểm nữa. Anh chỉ yên tâm ra đi khi... em hứa 
với anh rằng em sẽ không chịu thua Sanders chỈ vì em thiếu tiền. 
Em có thể sử dụng tất cả những gì mà anh có. 

- Amal, em đã trả lời anh về chuyện đó rồi mà 

- Không, anh không thể đi như thế được! - Giọng Amai lộ rõ nỗi 
đau - Chẳng lẽ em không muốn chứng tỏ cho anh rõ anh cũng có 
một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời của em? 

- Em xin lỗi - Chị thì thầm rồi nắm lấy tay ông - Em quá bướng 


bỉnh và ích kỷ. Em hứa là sẽ nhờ đến anh khi nào em cần. - Chị 
đưa tay chạm vào một bên má gầy guộc, màu đồng của ông. 


Ông cầm lấy tay chị hôn lên đó rồi cúi xuống bế chị lên. Cảm 
thấy sự gần gũi của ông, ngửi thấy mùi lạ lùng, chị như trẻ lại và 
trở thành cô bé con gái Max Harper đã yêu say đắm con trai của 
một ông vua dầu lửa - chàng trai giống như một con hươu hoang 
đại... Chị hôn ông nồng nàn thay mặt cho cô bé ngày xưa đã 
từng yêu ông và người đàn bà bây giờ không thể thuộc về 
ông được nữa. Thở dài nặng tru, ông đặt chị xuống. 

- Em thấy mình nguy hiểm đến thế nào chưa? - Ông âu yếm trách. 
- Anh không hối tiếc là anh đã đến. 

- Em sung sướng nghe anh nói vậy. 

- Và anh sẽ lại đến, chỉ cần em gọi. Bất cứ lúc nào. 

- Cảm ơn. 

- Nhưng bây giờ, bây giờ thì em không cần đến anh. Đừng quên 
người bạn cũ này nhé, Stephany. 

- Em hứa với anh như vậy, Amal. 

- Ờ vâng, tôi nhớ, tất nhiên tôi còn nhớ chứ. - Nữ tu sĩ già 
thậm chí hơi phật ý nhìn Tom và mẹ tu viện trưởng đang đứng 
cạnh chiếc giường hẹp kê trong một phòng trần trụi - Chỉ có điều 
tôi không lập tức nhớ lại ngay được. Chỉ có vậy. Đừng có giục tôi! 
- Bà lại đắm chìm vào im lặng, chắc là bà đang lục lại trí 
nhớ, nhưng Tom sợ là bà thiếp đi. Anh bồn chồn. 

- Kiên nhẫn, con trai - Mẹ tu viện trưởng nói khẽ. Kiên nhẫn! Tom 
cảm thấy khó có thể kìm mình được. Giờ đây, khi đến trước bà già 
duy nhất nắm giữ chìa khoá những bí mật của anh, anh mới thấy 
là vấn đề của mình phức tạp lên đến ngàn lần. Mẹ Agnes đã hơn 
chín mươi tuổi. Bà đã là một bà già khi người ta đưa đứa bé là anh 
đến đây. Bây giờ trông bà nhỏ bé và khô quắt như một con dế.- 
Mẹ Agnes suốt ngày nằm trên giường. - Mẹ tu viện trưởng 
đã báo trước cho Tom. 

- Thỉnh thoảng mẹ ấy lẫn rồi sau đó lại tỉnh trí lại. Vậy nên anh 
phải kiên nhẫn 

Bỗng người nữ tu sĩ già lại cất giọng nói trong khi mắt vẫn nhắm 
nghiền: 

- Hồi ấy có một đứa bé. Người ta mang nó đến từ rất xa. Từ Eden. 
Chà, đó là một đứa trẻ rất đẹp. Một người đàn ông to lớn mang nó 
tới. Ông ta tên là Mac... Mac... 


- Macmaster - Tom nhắc. 

- Macmaster. Đúng đấy. Chính là ông ta. Ông ta không muốn bỏ 
đứa bé lại, nhưng ông ta buộc phải làm điều đó. Sau đó ông... — 
Tom nhìn mẹ tu viện trưởng. Bà lắc đầu. 

Tom đành im lặng đợi.Bà tu sĩ già lại bất ngờ nói tiếp: 

- Rồi ông ta lại trở lại. Ông ấy muốn đón đứa trẻ. Rất muốn. Lúc 
ấy anh đang gào khóc không dứt. Chính bởi vậy mà chúng tôi đem 
anh cho ông ấy! 

- Đưa tôi cho ông ấy? Vậy nghĩa là... - Tom hồi hộp thót tim — 
nghĩa là tôi không phải là đứa trẻ mà ông ấy đưa đến?Lại một 
khoảng im lặng dài đến không chịu nổi. 

- Đứa bé ấy chết rồi. Đứa bé Eden bị chết. Nhưng người đàn ông 
ấy và vợ ông ta muốn nó quá. Mà anh thì lại cần một gia đình. Mẹ 
của anh là một phụ nữ Island trẻ tuổi. Cô ấy chết khi sinh anh. 
Tội nghiệp ... trẻ tuổi như thết 

- Thưa sơ, tên cô ấy là gì? - Mẹ tu viện trưởng hỏi. 

- Kellagan. 

- Cảm ơn sơ. - Gương mặt rộng của mẹ tu viện trưởng nở một nụ 
cười mãn nguyện. 

Bà kéo Tom ra khỏi phòng và đóng kín cửa lại. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 64 


- Bốn mươi hai phần trăm! - Dennis bực tức đấm xuống 
bàn và quay lại nhìn những người khác. 

- Đó đã là tốt rồi, Dennis! - Sara nói với vẻ sảng khoái vờ vĩnh. 

- Không đâu, Sara ạ - Stephany buồn rầu nói - Đã ba ngày 
nay chúng ta đứng ở con số đó. 

- Chúng ta không mua thêm được gì - Cassy phân tích - có nghĩa là 
trên thị trường tự do, cổ phiếu của chúng ta đã hết rồi. 

- Mọi người hãy cộng thêm vào sổ cổ phiếu của các cổ 
đông có cảm tình với hãng mà chúng ta rất hy vọng - Sara nói. 

- Cả vậy nữa cũng không đủ! - Dennis nóng nảy. 

- Vậy thì sẽ ra sao đây? - Demnis cố giữ vẻ bình tĩnh —- Chúng ta... 
- Không, chúng ta chưa thua - Stephany nói dứt khoát - ít ra thì 
tạm thời là như thế. Mẹ không muốn giấu các con làm gì. Công 
việc tiến triển không được như ý muốn. Nhưng để dự trữ, mẹ còn 
một, không, còn hai phát đạn nữa. Nếu số phận buộc con tàu của 
chúng ta phải đắm thì điều đó chỉ xảy ta sau khi chúng ta đã bắn 
đến viên đạn cuối cùng. 


Cassy là người duy nhất còn nặn ra được một cái gì đó tương tự 
như là một nụ cười.Stephany nhìn những gương mặt cau có, căng 
thẳng. 

- Buổi chiều nay chúng ta nghỉ - Chị kiên quyết nói. - Các 
con muốn đi đâu thì đi. Còn mẹ đi Sydney. 


Jake đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc của mình, tay áp ống 
nghe vào tai. Giọng người môi giới của Jake vang lên gấp gấp: 
- Bà ta giẫãm chân tại chỗ ở con số bốn mươi hai phần 
trăm. Từ sáng đến giờ không hề tiến thêm được tí nào. 
- Và trên thị trường tự do không còn cổ phiếu của hãng nữa chứ? 
- Đúng vậy. 


- Tốt. Cảm ơn đã gọi điện. Jake ngạc nhiên. Nếu đây là thắng lợi 
thì tại sao y không cảm thấy sung sướng? Tại sao y lại cảm thấy 
mình là kẻ bại trận. Hay là y đã rơi vào tình trạng không phân biệt 
nổi cái này với cái kia? Máy bộ đàm trên bàn kêu tít tít. 

- Ngài Sandersl 

- Tôi đang bận, bà Hilary. 

- Nhưng thưa ngài Sanders... - Y ngắt máy rồi quay lại cửa sổ. 


Y ngạc nhiên khi kẻ nào đó đẩy cửa bước vào. Hung hãn quay lại 
để tống cổ kẻ láo xược kia, y gặp ngay phải đôi mắt của người 
suốt ngày suốt đêm làm y ăn không ngon, ngủ không yên. Miệng y 
mở ra, nhưng từ đó không phát ra âm thanh nào. Stephany đã dự 
tính làm cho y hoàn toàn bị bất ngờ. Nhưng trái tim nhân hậu của 
chị hơi nhói lên khi nhìn thấy mặt y tái đi và ánh mắt y 
ngưng đọng lại cứ như trước mắt y là một bóng ma. 

- Chào anh, Jake - Chị nói giọng ấm áp hơn là dự định - Tôi quyết 
định chuyển hoạt động sang lãnh thổ của đối phương. 

- Mời bà ngồi - Jake cố gắng trấn tĩnh lại. 

- Không, đây không phải là một cuộc thăm hỏi xã giao đâu. Ông 
biết là tôi thắng rồi chứ? - Y cố kìm một nụ cười châm chích. 

- Thật lạ lùng. Người của tôi lại vừa gọi điện thông báo 
cho tôi điều hoàn toàn ngược lại. Tôi sợ là bà còn xa mới trở về 
được phòng làm việc này. 

- Ông nên trả lại nó cho tôi thì khôn ngoan hơn. - Chị thắn nhiên 
nói —- Tôi đến để đề nghị với ông một thoả thuận có lợi. Tôi sẽ mua 
tất cả số cổ phiếu của ông với giá cao. 

Như vậy, ông có thể rút ra mà vẫn bảo toàn được danh dự. Ông 
chỉ việc cầm lấy tiền và đi khỏi.- Thế còn đề nghị của tôi thì thế 
nào? - Y hỏi nhỏ - Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? 

- Về đề nghị nào? - Chị hỏi về châm biếm - Ông ngụ ý cái gì? Cái 
giường hay chức Chủ tịch hãng? Và ông cũng không quên là tôi 
đã có chồng. 

- Nhưng chồng bà không thể mang lại cho bà “Harper Mining”. 

- Anh ấy có thể cho tôi những điều mà ông mơ cũng 
không có được. Vấn đề ở đây hoàn toàn không phải là tiền.Jake 
buồn bã cúi đầu. 

- Stephany, tôi đã nhiều lần nói với bà: Tôi sẵn sàng trả lại hẳn cho 
bà. Bất kỳ lúc nào, chỉ cần bà nói một tiếng. Nhưng tôi không bán 
nó cho bà đâu. Bà hiểu không? Stephany bừng mặt, ngẩng đầu 
nhưng không nói gì 


- Lễ ra một người đàn bà dày dặn kinh nghiệm như bà phải rành 
hơn về các phép tính số học. - Y nói tiếp, lòng khát khao 
làm cho Stephany càng đau đớn càng tốt. - Bà không thể biến bốn 
mươi hai phần trăm thành năm mươi mốt phần trăm được. Mà cổ 
phiếu trên thị trường thì đã hết. Bà không thể nào giành lại 
“Harper Mining” nếu không... không chấp nhận đề nghị của tôi. 
Dù ở dạng này hay ở dạng khác.Họ cùng đứng bên cửa sổ và 
cùng cảm thấy bầu không khí căng thẳng dần lên. Stephany quay 
về phía y. 

- Đó là lời nói cuối cùng của ông phải không? 

- Đúng. 

- Vậy đây là lời của tôi - Chị vung tay và tát y một cái - Ông có thể 
cho là ông đã thắng được, nhưng tôi không bao giờ nhượng bộ 
ông, với bất kỳ giá nào. Hãy xéo đi với quỷ sứ, Jake Sanders! - Nói 
xong, chị bỏ chạy ra khỏi phòng. 


Jake đăm chiêu xoa xoa má. Nó còn nóng sau cái tát. Y mỉm 
cười. Đó đâu phải là điều y hy vọng. Nhưng dù sao cũng là 
một cái gì đó. Miệng mỗi lúc một nở ra thành nụ cười rộng lớn 
hơn, y xoa má trên đó còn lưu lại dấu vết chứng tỏ rằng Stephany 
Harper không phải là vô tình với y. Bây giờ, nếu bằng cách nào đó 
chuyển được sự tức giận đó thành năng lượng tình cẩm... và khi 
đã đạt được thắng lợi rồi thì y sẽ tìm được phương cách giải quyết 
vấn đề, nếu không, y không phải là Jake Sanders. 


Những chiếc lá nối đuôi nhau rụng xuống tạo thành những 
đường thêu trên các thảm cỏ, các con đường rải sỏi và 
những ngôi mộ được chăm sóc kỹ lưỡng. Người gác nghĩa trang 
lầm bẩm điều gì đó đã làm các công việc thường nhật của 
mình. Thấy rõ là các khu mộ được ông ta chăm sóc theo cách 
khác nhau. Nhưng có một ngôi mộ được hưởng chế độ đặc biệt: có 
một người đàn ông lạ mặt trả công rất hậu để ông ta làm điều đó. 
Trời sắp tối. Người gác nghĩa trang đã thu dọn cuốc, xẻng thì có 
một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại cạnh cổng nghĩa trang. Điều đó 
không còn là bất ngờ nữa. Trong những ngày thế này, hầu như 
ngày nào người lạ mặt đó cũng đến vào giờ này. Người gác nghĩa 
trang vội vớ lấy một cái xẻng và cố ý để người kia thấy ông ta cố 
gắng như thế nào trong công việc. Người lạ mặt đến gần, khoát 
tay ra hiệu cho người gác nghĩa trang đi ra chỗ khác rồi đứng rất 
lâu cạnh mộ, chìm đắm trong ý nghĩ nào đó... Rốt cuộc ông ta nhìn 


quanh, nói điều gì đó với người gác nghĩa trang chìa cho ông ta 
một tỜ giấy bạc giá trị lớn rồi đi ra. Chờ cho đến khi chiếc xe 
ra đến đại lộ và hoà vào dòng xe trên đường, cánh cửa một 
chiếc tắc xi đậu cạnh nghĩa trang mới mở ra. Từ đó một người đàn 
bà bước ra vội vàng đi tới cổng nghĩa trang. Người gác nghĩa trang 
rất hào hứng kể về người lạ mặt bí ẩn. Ông ta dẫn người đàn bà 
tới ngôi mộ mà ông ta chăm chút kỹ lưỡng. Không tin vào mắt 
mình nữa. Olivia đọc. 


GREG MARSDAN 
Chết ngày 12 tháng 7 năm 1978 
Thương và nhớ. 


- Đây là ai? - Olivia vội hỏi - Và người kia với người chết này là 
thế nào? 

Ông ta có nói cho ông biết không? 

- Có. Khi giao cho tôi chăm sóc ngôi mỘộ này, ông ta nói đây là mộ 
em trai ông ấy. 


Stephany rời khỏi toà nhà của “Harper Mining” trong tâm 
trạng đặc biệt phấn chấn. Việc Jake cự tuyệt không bán lại 
cổ phiếu của y không làm cho chị ngạc nhiên - chị cũng không 
hy vọng điều đó, mặc dù trong tình thế gay cấn của chị lúc này chị 
không thể không thử vận may. Cuộc sáp gỡ đã mang lại cho chị 
một sức mạnh mới và chị thấy mình sẵn sàng cho hành động quyết 
định cuối cùng, hành động sẽ quyết định phần thắng thuộc về bên 
nào. Nhưng trước khi chơi ván quyết tử vời Jake, chị thấy cần 
phải giải quyết đứt khoát một việc khác nữa, chị cho xe chạy về 
hướng Elizabeth Bay. Sau khi Cassy kể về mối quan hệ giữa Jilly 
và Jake, Stephany không còn ảo tưởng gì vào tình cảm chị em của 
ả nữa. Đã đến lúc ngửa bài. 

- Stephany! Thật là một món quà bất ngờ! - Như mọi khi, 
Jilly chào đón chị với vẻ mừng rỡ thái quá. 

- Tôi không nghĩ vậy đâu - Stephany bình thản trả lời - chắc chắn 
cô sẽ không thích những gì tôi sẽ nói đâu. Tôi cũng chẳng thích thú 
gì khi phải nói ra, nhưng quả thật chẳng còn con đường nào khác. 
Jilly thẳng thốt. Thoạt tiên là Jake, giờ lại đến Stephany, có 
chuyện øì xảy ra thế nhỉ? Stephany nói tiếp: 

- Gassy Johnes đã đến kể hết với tôi về quan hệ giữa cô và Jake, về 
số cổ phiếu mà cô đã chuyển cho anh ta. Cô ta đã kể tất cả. Vờ là 


em tôi, cô đã đâm vào lưng tôi hết nhát dao này đến nhát dao khác. 
Chính nhờ cô mà tôi lâm vào tình trạng bi đát như hiện nay 

- Ghị đúng đấy! - Jilly bùng ra, không thèm thanh minh 
nữa - Chính tôi cũng định kể cho chị nghe chuyện đó. Tôi muốn 
để chị đánh giá đúng tôi... tác phẩm của tôi - Ả cười độc ác. 

- Gái gì của cô? 

- Kế hoạch thiên tài của tôi. Tất cả đã được suy tính kỹ. Tôi mất 
bảy năm cho nó. Bảy năm. Stephany không thể nào hiểu nổi: 

- Sao, cô nói là cô đã nghĩ ra những trò đó trong thời gian ngồi tù 
à? 

- Thì tôi còn biết làm gì ở đó nữa? - Jilly cười. 

- Nhưng tôi có lỗi gì với cô mới được chứ? 

- Tất cả những gì của chị, lẽ ra cũng là của tôi. Cái lão già Max ích 
kỷ chết tiệt ấy! Hy vọng là lão bị hoả thiêu ở địa ngục. 

- Jilly! - Stephany cố gắng kìm mình - Không được nói như thế. Đó 
là bố của chúng ta. 

- Nhưng chị cứ thử ở vào địa vị của tôi mà xem. Chị có tiền, có tất 
cả. Chị muốn cái gì được cái ấy, và rốt cuộc chị lại được cả Greg. 
Greg... Gương mặt rám nắng, vẻ kiêu ngạo trong ánh nhìn thoáng 
hiện trong đầu Stephany, chị bất giác hơi gập người lại. 

- Anh ta đã làm cả hai chúng ta phải đau khổ - Chị buồn rầu nói — 
Lễ ra điều đó phải làm chúng ta thấy gần gũi nhau hơn. 

- Chỉ có một điều khác biệt nhỏ thôi, bà chị ạ. Tôi phải trả giá cho 
tình yêu của mình bằng bảy năm tù. 

- Jilly, cô muốn biến mình thành một nạn nhân vô tội ư? Cô đã 
giết chết một con người. 

- Còn chị thì giết tôi. Cả hai im lặng. không khí trong phòng 
căng thẳng. Rốt cuộc Stephany mệt mỏi nói: 

- Không phải vậy đâu, Jilly. Giờ thì tôi đã rõ là tôi ngu ngốc như 
thế nào và khi nghĩ là cô có thể thay đổi để bắt đầu một cuộc sống 
mới. Không, cô là ác thần của tôi, nếu để cho cô tự do. Nhưng tôi 
không định cho phép cô làm điều đó nữa. Từ giờ phút này trở đi rõ 
chưa? Jilly không mở miệng, nhưng đôi mắt vàng của ả thu 
hẹp lại và nhìn chằm chằm vào Stephany. Chị nói tiếp: 

- Gó thể cô còn chưa hiểu rằng sự thú nhận của Cassy đã cho tôi 
bằng chứng cần thiết cuối cùng. Suốt thời gian vừa qua, cô 
là một kẻ đồng loã của một tội ác. Giờ thì tôi đã có các nhân 
chứng và tài liệu rồi. Với cái quá khứ như cô thì chưa kịp 
ngoảnh đi ngoảnh lại cô đã thấy mình ngồi sau song sắt rồi. 
Jilly thở ra, run rẩy, mặt ả chuyển sang màu xám: 


- Chị không dám làm... 

- Tôi dám! 

-Ánh mắt Stephany rắn đanh - Tôi sẽ làm nếu cô không chịu rời 
khỏi Sydney vĩnh viễn và để cho tôi yên. 

- Nhưng tôi còn biết đi đâu bây giờ? - Jilly rên rỈ - Tất cả những gì 
tôi có đều ở đây cả. 

- Cô chẳng có cái gì ở đây hết, Jilly - Stephany khinh bỉ - nó chỉ có 
sự dối trá lừa lọc, chỈ có cái chết của một con người rất tốt đè 
nặng lên lương tâm cô, nếu cô còn có nó. Cô xéo đi đâu thì đi. 
Châu lục này rộng lắm, có đủ chỗ cho cả hai chúng ta. Chỉ có điều 
đừng đến gần tôi! - Chị tiến lại gần Jilly vẻ hăm doạ, chỉ một ngón 
tay vào mặt ả - Hy vọng là cô hiểu, nếu không cô có thể cậy nhờ 
người thu dọn căn phòng của cô trong nhà tù Nulave dần đi là vừa. 
Thôi, chào cô, Jilly - Nói đoạn, Stephany bỏ đi ngay. Jilly lảo đảo 
bước lại chỗ chiếc đi văng và đổ vật xuống như bị đẫn. 
Cuộc sống của ả bỗng nhiên tan nát. Chỉ mới hôm qua đây thôi ả 
còn đang đắc thắng: Philip chết, tiền của ông lọt vào tay ả, 
Stephany xuống dốc không phanh, Jake trong tay ả. Vậy mà bây 
giờ tất cả tan biến như làn khói. ChỈ vì Stephany. Lại vì Stephany. 
Lại con mụ ấy. Những ý nghĩ điên cuồng của ả bị một cú điện 
thoại cắt ngang. 

- Tôi nghe đây, ai gọi đấy? 

- Olivia đây. Chị nghe nhé, đã xác định được một điều mới... 

- Olivia à. 

- Ô vâng, em chứ còn ai vào đó nữa. - Giọng cô ả nôn nóng - Hôm 
nay em đã thuê tắc xi đi theo xe của Jake. Anh ta đi ra ngoại ô. Ở 
đó anh ta có một nấm mồ. 

- Nấm mồ? Mồ của ai? 

- Chị không tưởng tượng nổi đâu. Của Greg Marsdan. Jilly bỗng 
hiểu ra tất cả. Những cử chỉ và nét mặt mà ả đã gần như quên 
lãng. Tất cả đã sáng tỏ Greg và Jake — cả hai là những con thú đữ, 
đói và ác độc. Cả hai cùng một giống nòi. Anh em. Dĩ nhiên rồi. 
Nhưng tại sao? 

- Jilly, chị có nghe em nói không đấy?Ả khó nhọc lắm mới thốt nên 
lời: 

- Có, có Olivia, cô về nhà ngay và ngồi đó đợi tôi nhé. Có nhiều 
chuyện xảy ra lắm, tôi với cô cần phải bàn bạc quyết định xem 
chúng ta cần phải làm gì. Nhưng đầu tiên tôi phải gọi điện đến 
khách sạn cho Jake Sanders đã, anh ta cần phải giải thích với tôi 
một số điều. Sara ngồi trong vườn ở Eden, chìm đắm trong những 


ý nghĩ buồn thảm đen tối. Tất cả đã biến đổi quá nhiều từ cái 
ngày cô và Tom yêu nhau trong mái nhà làm bằng các cảnh cây 
tươi nguyên này. Tại sao Tom không gọi điện về nhỉ. Để cô còn bắt 
đầu một cuộc đời mới. Không thể ở lại nơi đây được nữa. Nhất là 
cứ phải đau khổ nhìn kẻ khác hạnh phúc. Dennis và Cassy, mẹ 
và Dan. Không, phải đi thôi... nhưng đi đâu? Đi đâu cũng 
được. Gô cắn môi nghĩ - “Thế giới này rộng lắm, rất rộng. Chắc sẽ 
tìm được nơi mà mình nếu không hạnh phúc hoàn toàn thì cũng 
hạnh phúc hơn là ở nơi đây”. 

- Sara! - Không hề nghe một tiếng chân đi. Ai nhỉ? Cô khó nhọc cất 
đầu nhìn lên. Cô hầu như không nhận ra ngay con người mệt mỗi, 
bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm đang đứng trước mặt cô. 

- Toml 

- Em yêu, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chúng ta không phải là anh em 
ruột. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 65 


Bầu trời trên cái nhà máy khổng lồ có vẻ nặng nề và đầy đe doạ. 
Những đám mây màu vàng xám vần vũ phía chân trời. Gió ẩm ướt 
thổi mạnh. Dừng xe lại cạnh cổng, Stephany không ra ngay mà 
ngồi lại một chút, cố dẹp đi nỗi buồn của một sự sụp đổ đang đến 
sần. 

Dan đoán được những cảm xúc của vợ nên nhoài người sang phía 
chị. 

- Đừng lo lắng quá! - Ông động viên. 

- Ô vâng - chị nói rồi đưa mắt liếc qua chiếc gương con và bước ra 
khỏi xe. Dan đưa mắt nhìn theo cái thân hình thanh tú, đẹp đẽ của 
vợ với ánh mắt yêu thương. Thật may là ông đoán ra tình hình và 
đến để động viên chị. 


Dennis đã đi Núi Xanh. Sara thì mê mải với cuộc trở về đầy hân 
hoan của Tom, như thế, Stephany có thể sẽ rơi vào tình trạng hoàn 
toàn đơn độc trong cái ngày quyết định này. Thật ra thì điều đó 
hợp với bản tính của cô ấy ông nghĩ - cứ muốn giành tất cả phần 
việc về mình, không muốn ai phải lo toan, trong khi Dan và hai 
đứa con sẵn sàng làm tất cả để có thể giúp đỡ cô ấy. Ông ấn nút 
radio. Đúng vào lúc đài đang phát bản tin: 

- Chúng tôi xin thông báo những tin tức cuối cùng liên quan đến 
cuộc đấu tranh tuyệt vọng của cựu chủ tịch hãng “Harper 
Mining” để giành lại hãng của mình. 


Stephany Harper đã quyết định đi một bước chưa từng có. Bà 
kêu gọi tất cả các cổ đông và nhân viên của hãng bán lại cổ phiếu 
cho chính bà. Theo những thông báo đầu tiên, những người cộng 
sự cũ của bà đã sẵn sàng ủng hộ bà. Nếu Stephany Harper được họ 
ủng hộ, bà chắc chắn giành được thắng lợi, sẽ khôi phục được sự 
kiểm soát toàn bộ đối với hãng “Harper Mining”. 


- Gần như chắc chắn - Dan nói với mình - Nhưng không tuyệt 

- Ông tin chắc là chúng ta thất bại rồi à? 
- Tôi sợ là vậy, thưa ngài - Jake gay gắt, buộc phải thú nhận. Mặc 
dù trời mát, mồ hôi ông ta vẫn toát ra đầm đìa. 
- Nhưng mới sáng hôm nay ông còn... 
- Đó là buổi sáng. Từ lúc đó đến giờ tình thế đã đột ngột thay đổi. 
- Jake nặng nề gật đầu: 
- Đúng chúng ta đã không lường trước được nước cờ này. 
- Bà ta là một phụ nữ thông minh. Điều đó chúng ta buộc phải 
công nhận.Jake nhăn mặt: 
- Trời ơi, tôi không thể nào tin được... - y im lặng một lúc lâu sau 
nói: - Thôi được, chỉ còn điều này, khi nào thì tôi biết được chính 
xác? 
- Ngay bây giờ thôi. Tôi đang chờ điện thoại từ văn phòng gọi 
đến.Lại im lặng nặng nề. Lúc đó, ở phòng ngoài, Hilary 
đang sung sướng nghe những thông báo mới nhất: 
- Chúng tôi xin thông báo những tin tức mới nhất từ mặt trận 
tranh giành “Harper Mining”. Stephany Harper đã nhận được 
sự ủng hộ của hầu như tất cả nhân viên của hãng, điều đó 
cho phép bà khôi phục lại quyền kiểm soát đối với hãng của 
mình. 

- Chúc mừng thắng lợi của chúng ta! - Sara nâng cao 

cốc sâm banh, sung sướng nhìn mọi người nói. 
- Chúc mừng thắng lợi - Stephany phụ hoạ, mắt nhìn Sara và Tom 
đứng cạnh nhau. 
- Thế là mẹ đã đạt được mục đích của mình! - Dennis nói - Còn cái 
tay Sanders ấy chắc là đang ngồi mà gặm nhẫm nỗi nhục thất bại. 
Cassy CƯỜI: 
- Năm mươi mốt phẩy hai phần trăm, một con số không tồi, đúng 
không? 
- Con muốn chúc mừng mẹ và tất cả chúng ta rốt cuộc đã trút được 
cái gánh nặng khủng khiếp đó - Denmnis nói - Con phải 
thừa nhận là không phải lúc nào con cũng tin tưởng là chúng ta 
sẽ thắng lợi đâu. 
- Cảm ơn con là chỉ bây giờ mới nói ra điều ấy. - Stephany đáp lời 
- Nếu không chắc mẹ đã không có đủ nghị lực để đi đến cùng. 
- Tiếp theo là gì nữa đây? - Dan hỏi về láu lỉnh.Nhưng Stephany 
trả lời hoàn toàn nghiêm túc: 
- Giờ đây em lại có hãng của mình.Hilary mừng rỡ chào đón 
Stephany trong phòng đợi của thư ký: 


- Xin chúc mừng bà đã trở về nhà của mình. 

- Cảm ơn, rất cảm ơn bà Hilary - Stephany gặp đáp và đi về phía 
cánh cửa. 

- Ông tá đang ở trong. Ông ta đang đợi bà - Hilary nói. 

Stephany bước vào phòng, Jake đang ngồi gục đầu vào hai tay. 

- Jake, tôi đến để lại ngồi vào chỗ của mình. - Chị cố gắng nói với 
tất cả sự mềm mồng. 

- Vậy thì mời bà ngồi - Y đứng dậy, vòng qua bàn lại phía chị. - Bà 
xứng đáng giành thắng lợi. 

Tôi không phải là kẻ mù quáng đến mức không công nhận điều 
đó.Gương mặt y chuyển sang màu cẩm thạch có vẻ buồn và siêu 
thoát. Chị cảm thấy tim mình dịu lại mặc dù vẫn nghĩ là mình có 
thể nhảy múa trên mồ của y. 

- Tôi không buồn vì chuyện đó đâu - Y nói tiếp. - Đó chẳng phải là 
ngày tận thế. Các hãng lớn mạnh rồi tan vỡ. Hơn nữa theo như 
quan điểm của tôi thì đó chẳng phải là sự mất mát. 

- Thật thế ư? 

- Thật thế - Y nói nghiêm túc - Bởi vì, bà có thấy không... Giờ đây, 
khi tôi không còn phải tranh giành nữa... tôi nghĩ rằng... có thể, 
tôi sẽ thuyết phục được bà. 

- Thuyết phục tôi? Về chuyện gì? 

- Về chuyện tôi yêu bà, Stephany!Chị cảm thấy cảm giác xúc 
động ấm áp đồng thời một nỗi đau nhức nhối. -Vâng - chị 
nghe chính giọng nói của mình - tôi biết. 

- Gó thể bà còn nhận ra điều đó trước cả tôi nữa kia - Y cay đắng 
nói - Tôi không muốn thú nhận điều đó với chính mình. Tôi cứ 
nghĩ là tôi chỉ ngủ với bà. Và bây giờ tôi vẫn muốn điều đó. Bà là 
người đàn bà mà tôi muốn nhất trên đời. Nhưng tôi lại còn muốn 
nhiều điều mà trước đây tôi không hề muốn với bất kỳ người đàn 
bà nào: yêu, nâng bế trên tay, ở bên nhau, cười với nhau.Stephany 
mím chặt môi. Chị không thốt nổi nên lời. 

- Tôi xin bà, Stephany - Y bền bỉ tiếp tục - tôi xin bà hãy tin tôi. 
Tôi muốn bà là cả cuộc đời tôi. Bà, bà có đồng ý lấy tôi không? 
Stephany buộc mình phải trả lời: 

- Jake, nhưng tôi có chồng rồi cơ mà. Và tôi yêu Dan. Bởi vậy ta 
chấm dứt chuyện này. Tôi không muốn ông đau buồn. 

- Làm tôi đau buồn? Ờ, về chuyện đó thì muộn mất rồi - y mỉm 
cười - Tôi sợ là tôi đã tới giới hạn rồi. Thế bà coi mình là một 
thiên thần nhân từ không? 

- Không. 


- Thôi được rồi. Tôi rút lui đây. Nhưng trước lúc rút lưi 
hẳn tôi muốn thú nhận một điều cho nhẹ mình. Bà cho phép tôi 
chứ? 

- Một điều thú nhận ư? - Stephany ngạc nhiên hỏi lại. 

- Nó sẽ làm nhẹ nhõm trong tôi cái phần gọi là tâm hồn. Mặc dù nó 
cũng chẳng còn nhiều nhặn gì đâu. Tôi đến đây là để tiêu 
diệt bà, Stephany ạ. Không chỉ Jilly khao khát trả thù. Cô ta cho 
rằng bà đã cướp tất cả cuộc đời của cô ấy. Còn tôi, tôi cho rằng bà 
đã cướp mất đứa em trai của tôi. 

- Em trai? Sao? - Đúng là Stephany lại cảm thấy trong y có một cái 
gì đó rất quen thuộc, mà chị đã gặp. 

- Chúng tôi cùng lớn lên. Khi tròn mười tám tuổi, tôi sang Anh học 
ngành ngân hàng. Rồi lại lăn lộn với thương trường ở đó. Tôi luôn 
luôn mong muốn trở về. Greg là người ruột thịt duy nhất của tôi. 
Khi có thể thì mọi việc đã quá muộn. 

- Và ông cho rằng tôi có lỗi trong chuyện đó? - Stephany hỏi nhỏ. 
- Vâng, tôi đã nghĩ như vậy trước khi gặp bà. Còn sau đó... mọi 
chuyện đã xảy ra. Tôi muốn nói đến sự căm hận mà tôi mang khi 
về đây. Nhưng đó không phải là cuộc đánh đổi ngang bằng. 
Giờ đây tôi ra đi, mang trong tim một tình yêu, tình yêu đối với 
người mà thậm chí chưa hề hôn tôi. Chị nhìn y. Mắt y buồn thảm. 
- Không nên thế - Chị khàn giọng - Đừng có hành hạ tôi. Jake, tôi 
không thể - Quay ngoắt người, chị chạy khỏi văn phòng. 


Adams là một trong số những người ít ỏi hôm nay còn ở lại 
trong căn phòng rộng thênh thang của trung tâm cảnh sát. Anh ta 
đang gò người trên đống giấy. Chốc chốc anh ta lại ưỡn 
lưng và lau mồ hôi. Anh ta không chịu nổi chế độ làm việc từ 
sáng cho đến đêm như thế này. Nhưng biết làm thế nào. Ông già đi 
vắng mà công việc thì ngập đầu “Mà mày sẽ bị lão lột da nếu ngày 
mai lão đến thấy công việc chưa được làm xong” - Adams chán 
chường nghĩ, làm một tợp cà phê rồi lại quay vào việc. 

- Làm việc hăng say quá nhỉ, Adams!Adams bật thẳng người: 

- Chào ngài! 

- Thôi, bình tĩnh. Tôi chỉ đến để xem công việc tiên triển thế nào 
thôi - Thanh tra Gennings nói và thả mình xuống chiếc ghế 
bành gần nhất. 

- Trọng thời gian ngài vắng nhiều thứ tích tụ lại, tôi đã xem xét hết 
các thứ vặt vãnh, nhưng cũng còn một thứ cho ngài đấy. 

- Cái gì đấy? Adams vươn người tới đống giấy tờ và thư từ 


chất trên bàn bên cạnh. Một chiếc phong bì lớn thu hút sư chú ý 
của ông ta. 

- Gái gì đấy nhỉ? - ông ta lại hỏi. 

- Tôi không biết, thưa ngài. “Thư riêng. Mật. Chuyển đến tận 
tay” -Viên thanh tra đọc dòng chữ trên chiếc phong bì đề tên 
mình rồi xé ra. 


Trong đó có một cuộn băng ghi âm, một lá thư và một tập giấy. 

Ông lơ đãng lật giở chúng, rồi bỗng ngồi phắt dậy. 

- Adams, lập tức đem máy quay băng lại đây. Nhanh lên. Và chỉ thị 

cho người ta tìm hộ tôi tất cả những gì liên quan đến Olivia Delani 

- rồi ông đập mạnh tập giấy xuống bàn - Hừ, bây giờ thì cô ả 

trong tay ta rồi! 

- Ả nào? - Adams hỏi. Nhưng anh ta biết trên đời này chỉ tồn tại 

một ả đàn bà có khả năng làm ông già cay cú đến vậy. 

- Gái con chó cái ấy, Jilly Stuart - Gennings mỉm cười cay độc. 
Jake mệt mỗi bước vào phòng, cởi áo khoác vào treo nó ở 

phòng đợi. Y quẳng chiếc cặp ngay cạnh cửa và vẫn còn đủ hài 

hước để nhận thấy một sự nhẹ nhõm - trong cặp chẳng còn các 

giấy tờ quan trọng nào của hãng mà y vẫn cầm về nhà để xem xét 

trong những lúc ngắt quãng giữa các cuộc tiếp khách đàn bà, Jake 

đi qua phòng khách, cố nén ý muốn bật tỉ vi. Y không muốn nghe 

bản tin trong đó thông báo về thắng lợi của Stephany. Y lại bên tủ 

rượu, rót một cốc rượu gin và khoan khoái uống một hơi.Đúng lúc 

đó có tiếng gõ cửa rất to: Ai đấy nhỉ? Y hờ hững ra cửa. Jilly bước 

ngay vào phòng. 

- Tôi biết là anh đang ở đây. Tôi đợi anh khá lâu rồi... 

- Đúng, tôi đi vắng. Đã... xảy ra một chuyện. 

- Tôi muốn nói đến chuyện khác kia - giọng ả gần như quát vì 

căng thẳng 

- Anh đến nghĩa địa làm gì? 

Jake sững lại. 

- Đừng có vờ như anh không hiểu tôi nói gì. - Ả quát lên - Greg 

Marsdan là em trai anh! 

- Thậm chí như vậy đi nữa... 

- Anh chơi trò gì vậy? 

- Một trò chơi giống như cô thôi, Jilly ạ. Ả gật đầu. 

- Tôi cũng đã nghĩ như vậy. Anh muốn tính sổ với người đàn bà, 

không, với những người đàn bà đã giết chết anh ta. - Cô sẽ ngạc 

nhiên, nhưng trong chuyện này, tôi thấy tội của Stephany 


nặng hơn của cô. Mắt Jilly mở to kinh ngạc, nhưng ả không nói gì. 
- Tất nhiên, người bắn là cô - Y tiếp tục - Nhưng chính cô ta mới 
là người đưa em trai tôi vào nông nỗi ấy. Sự cám dỗ đó đối với nó 
là chết người. Nó đã trở thành nạn nhân sự trả thù tỉnh vi của cô 
ta. - Y khinh bỉ nhìn Jilly. - Cô đã yêu nó theo cách của mình. Tôi 
công nhận điều đó. Và khi chúng ta làm quen với nhau, cô không 
còn là đối tượng trả thù của tôi nữa. Tôi sử dụng cô như một 
nguồn thông tin. Bù lại, tôi cho cô những khoái cảm trong chăn 
nệm. 

- Đối với anh như vậy là đủ, hả? - Jilly rít lên, một ngọn lửa màu 
vàng cháy lên trong mắt ả - Nhưng không. 

Công việc của chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Giờ đây tôi nắm 
được anh trong tay rồi! Nhất định là anh không muốn để cho 
Stephany biết chuyện đó.Jake nhìn Jilly ghê tổm: 

- Gái đầu đàn bà của cô không hiểu được điều đó đâu, 

Jilly ạ. Nhưng Stephany biết tất cả rồi. Chính tôi đã kể hết với cô 
ta. Vả lại bây giờ chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 

- Anh định nói gì? 

- Gô quá lạc hậu so với sự tiến triển của sự kiện, Jilly. Stephany đã 
giành lại được hãng của mình. Với tôi, mọi chuyện đã kết thúc. 
Hàm dưới của Jilly trễ xuống vì kinh hoàng. 

- Không thể thế được - ả thì thầm - Tôi không thể tin là mụ ta có 
thể thắng được anh. 

- Cả tôi nữa cũng vậy - Jake hờ hững - Và đã nhầm. 

Tôi không thích lang thang lâu ở nơi tôi thất bại. Vậy nên tôi sắp 
rời khỏi đây. 

- Đi đâu? 

- Ai mà biết được - Y nhún vai - Có thể tôi sẽ gửi cho cô một cái 
bưu thiếp. 

- Jake, anh phải cho tôi đi cùng với - Ả túm lấy tay y - Tôi không 
thể ở đây được nữa. 

Stephany đã biết mối quan hệ dan díu giữa tôi và anh. Tôi cần 
phải đi khỏi Sydney.Jake bật cười. 

- Điều đó không thể được, Jilly. Tôi đi một mình. 

- Nhưng anh không thể bỏ mặc tôi được. Anh cũng có một số điều 
mắc nợ tôi - ả hung hãn nói. 

- Tôi chả mắc nợ gì cô cả. Cô đã theo đuổi những mục đích của 
chính mình. Không phải lỗi tại tôi mà cô thất bại - Y quay ra cửa - 
Còn bây giờ xin cô làm ơn cho phép tôi được thu dọn đồ đạc. Jilly 
càng túm chặt lấy tay. Những móng tay sắc nhọn của ả cắm vào da 


thịt Jake. 

- Jake, anh sẽ không làm như thế! - Giọng ả khê nồng - Tôi không 
thích khi người ta đá tôi. Tôi đã không cho phép Greg làm điều 
đó... - Ả co người lại như một con thú đữ chuẩn bị cho bước 
nhảy, mắt ả ánh lên những tia điên dại.“Ả loạn trí rồi” - Jake nghĩ 
và bụng y quặn lên vì sợ. Bỗng sự căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm 
bị xé toạc bởi một tiếng gõ cửa rất mạnh. 

- Jilly! Jily! Mở cửa cho em vào với! - Có kể nào đó gào 
phía ngoài. 

Jilly lao ra mở cửa. Olivia gần như ngã nhào vào ả. 

- Chúng ta cần phải chuồn khỏi đây ngay! - Olivia kêu to, mặt ä 
bệch ra như tờ giấy, người run lẩy bẩy - Cảnh sát đến chỗ em. 
Philip đã gửi băng ghi âm cho cả họ lẫn Stephany. 

- Philip? 

- Ông ta thuê thám tử tư theo dõi chị. Cảnh sát cũng có cả những 
báo cáo của tên thám tử đó. Trong báo cáo có cả tên em. Vì em là 
một trong những người hay đến thăm chị. Bởi vậy họ đã đến chỗ 
em. Họ mới vừa rời khỏi nhà em xong!Jilly lắc vai Olivia dữ đội: 

- Cô đã khai gì với chúng?- Không khai gì cả! Và họ cũng chẳng có 
chứng cớ gì buộc tội em. Nhưng họ đe rằng họ sẽ làm việc với chị 
và sẽ buộc em phải nói. Jilly, chúng ta phải trốn đi thôi 

- Ở phía dưới đây có một hãng cho thuê xe ô tô - Jake nói và rút ví 
ra - Này cầm lấy. 

Olivia nhanh như cắt giật lấy tập tiền từ tay Jake rồi khoác lấy tay 
Jilly. 

- Ta đi thôi.Jilly nhe hàm răng trong một nụ cười quái dị: 

- Vậy là chúng ta chia tay. Thậm chí người ta cũng chẳng hôn từ 
biệt tôi ư? 

- Tôi sợ là không đâu, Jilly - Jake cảm thấy hơi buồn nôn. 

- Thôi được. Nhưng anh đừng có mà hy vọng rằng đây là cuộc gặp 
gỡ cuối cùng giữa chúng ta. Tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ gặp 
lại nhau dù nơi đó là địa ngục! 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương 66 


Thật ngạc nhiên là chẳng còn việc gì để làm nữa. Ngay buổi tối 
đầu tiên Hilary đã hăm hở xoá hết dấu vết sự có mặt của 
Jake trong văn phòng chủ tịch hãng. Mất thêm hai ngày nữa để 
bàn giao các thủ tục giấy tờ. Nhưng chúng được thực hiện qua 
những người trung gian, bởi vậy mà Jake không có cơ hội gặp 
lại Stephany. Y hiểu rằng lần chị đến văn phòng để điều đình 
với y là lần gặp gỡ cuối cùng của họ. ChỈ còn việc thu dọn 
hành lý. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì. Xưa nay y vẫn là 
người ưa gọn gàng. Vẻ đẹp của cuộc đời là ở một buồng khách sạn 
- hay ngược lại là bất hạnh? Y tự hỏi mình, cảm thấy một cảm 
giác tuyệt vọng chưa từng thấy. Tất cả sẽ mang theo mình. Tất cả, 
Jake? Chẳng lẽ quả thật tất cả những gì của mày sẽ cùng đi với 
mày? Y mệt mỏi xua cái ý nghĩ đó đi. Hai chiếc vali đặt ở phòng 
đợi nén sâu những gờ kim loại của mình vào mặt thảm dày. Y tự 
nhủ hôm nay phải tắm và đi ngủ sớm lấy sức cho chuyến đi ngày 
mai. Y khoan khoái đứng dưới vòi hoa sen. Cảm thấy những 
mệt nhọc tan chảy theo dòng nước.Tắm xong, y lau khô người. 
Da y nóng lên, dễ chịu. Lần đầu tiên kể từ khi biết mình bị thua 
Stephany, y cẩm thấy sinh lực lại tràn trề trong người. 


Stephany... lại cái vết đau cũ ấy. Choàng chiếc kimônô 
lụa lên người, y phân vân không biết có nên làm một cốc 
rượu gin nữa hay không. Y đang đi lại phía tủ rượu thì có 
tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Chắc là nhân viên khách sạn đến làm thủ 
tục. Y vẫn chân trần đi qua phòng đợi ra mở cửa. Stephany đang 
đứng ở đó! Mắt chị mở to, miệng hơi động đậy, Jake nín thở. Mặt 
Stephany tái nhợt, hai tay khoanh lại trước ngực. 
- Tôi xin lỗi đến làm phiền ông 
- Chị lúng túng nói - Ông có thế dành cho tôi một phút được 
không? Tôi có chuyện muốn nói. 


- Mời bà vào. Y nói. 

- Ô, không tôi... - Chị ngừng lời thấy cánh cửa thang máy mở ra và 
có mấy người từ đó bước ra, đi về phía họ. 

- Nhưng chúng ta không thể nói chuyện ở đây được. - Y nói, khẽ 
nắm lấy tay chị để mời chị vào phòng đợi rồi đóng cửa lại. Chị 
nhìn y với vẻ hồi hộp đến nỗi tim y nhói lên. 

- Xin bà cứ nói, tôi có thể làm gì được cho bà? 

- Tôi sợ là chẳng làm gì được, nếu như ông không muốn. 

- Nhưng chuyện gì mới được chứ? - Y nhẹ nhàng hỏi. 

- Tưởng như giờ đây, khi tôi giành lại được hãng của 

mình, tôi không phải lo ngại gì nữa. Nhưng thật ra tôi vẫn sợ. 
Nhỡ ông lại bắt đầu tất cả lại từ đầu. 

- Lại bắt đầu cái gì? 

- Bắt đầu tìm cách chiếm lại hãng. Một lần chúng tôi đánh bại ông 
và nghĩ rằng mình chiến thắng nhưng té ra đó chỉ là một trận đánh 
trong một cuộc chiến tranh dài mệt mỏi. - Chị sầm mặt lại khi nhớ 
đến những điều đã xảy ra. - Bởi thế giờ đây tôi không nghĩ mình 
đã ở ngoài vòng nguy hiểm. Mọi người đều nghĩ là tôi giành thắng 
lợi tuyệt vời. Nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác là phải cẩn thận 
canh chừng, kẻo ông lại từ đâu đó xuất hiện và lại tìm cách hất đổ 
tôi. Jake cảm thấy buồn bã vô cùng: 

- Stephany... 

- Tôi biết lẽ ra không nên nói với ông điều đó - Chị tiếp. - Nhưng 
tôi không còn sức tranh đấu nữa rồi. Với tới thế là đủ rồi Jake. 

- Ôi cô bé yêu quý của tôi. Cho phép tôi nói với cô rằng tôi cũng 
vậy. Kết thúc rồi. Không phải tôi về Úc để chiếm lấy hãng của cô 
và làm cho vốn của mình sinh sôi nảy nở. Tôi đến để trả thù cho 
Greg. Bây giờ cái bóng ma thù hận ấy không còn đeo đuổi tôi nữa. 
Cô và hãng của cô an toàn tuyệt đối. 

- An toàn? - Stephany dường như không tin vào tai mình. 

- Hơn nữa, cô đã chiến thắng một cách trung thực. Cô đừng nghĩ 
rằng tôi thuộc những kẻ không chịu nổi những thất bại 
trước đàn bà. Không phải là tôi thích thú điều đó - Y cười méo 
mó - nhưng hãy tin là tôi chịu đựng được. Tôi hứa là Jake 
Sanders không bao giờ gây phiền nhiễu gì cho hãng của cô 
nữa.Stephany cảm thấy nhẹ cả người, đồng thời chị thấy mình yếu 
đi. Thời gian vật lộn dài dằng dặc đã để lại hậu quả. Chị phải tựa 
vào tường cho khỏi ngã. 

- Này có lẽ cô nên ngồi xuống nghỉ một lát - Jake thận trọng cởi 
chiếc áo khoác cho chị và dẫn chị vào phòng khách. Stephany thả 


mình xuống chiếc ghế bành... 

- Để tôi làm cho cô chút gì uống, — Jake đi lại phía tủ rượu. Y lôi 
trong tủ lạnh ra một chai rượu quý. 

- Tôi hy vọng là cô sẽ thích nó - Y chìa ly rượu cho chị. - Chúng ta 
uống để từ biệt. 


Bạn bè nhé? Họ nâng ly. Stephany nhìn kỹ Jake. Vẻ bất cần, ngạo 
nghễ trước đây luôn luôn làm chị khó chịu giờ biến đây mất cả. 
Thay vào đó là một vẻ buồn bã nhẹ nhàng và điều đó như một lưỡi 
dao nhỏ lách vào tim chị. Ôi giá có thể giành chiến thắng mà 
không phải đánh bại anh ta! Bằng kinh nghiệm của mình trong 
những lần thất bại, chị biết nỗi đau buồn đó là thế nào. Vậy mà 
Jake lại gặp phải thất bại đúp. Anh ta mong muốn tình yêu của chị 
và không đạt được điều đó. Một nỗi đau cẩm thông xâm chiếm chị. 
Giá như chị có thể chia sẻ nỗi đau với anh ta.Một sự im lặng lạ 
lùng bao trùm. Phải làm sao thoát khỏi tình thế này. Chị nghĩ. 

- Anh thấy thế nào? - Chị hỏi hơi ngượng ngùng. 

- Thật lạ là bình thường. Tôi đã ký tất cả các giấy tờ bàn giao cho 
Chủ tịch mới của “Harper Mining” - Y nghiêng người về phía chị — 
tôi đã thu xếp đồ đạc, đặt vé máy bay... 

- Anh đi đâu? 

- Chị hỏi gần như không ra hơi. 

- New York. 

- Xa nhỉ - Chị nói để có cái mà nói. 

- Cũng chẳng xa lắm, theo như quan điểm của thanh tra Gennings. 
- Cảnh sát à? - Mắt chị mở to - Nhưng tôi có... 

- Cô đừng bận tâm, tôi biết cô không có dính dáng gì đến chuyện 
này. Đó là Philip. Hình như ông ta đã kịp gửi cho cảnh sát băng ghi 
âm và tài liệu tố cáo tất cả những gì Cassy đã nói cho ông ta hay và 
một số điều khác mà tự ông ta lần mò ra. Dĩ nhiên là cả cái vụ của 
Jilly nữa - Y im lặng một lát - Cảm ơn cô đã không sử dụng điều 
đó để chống lại tôi. 

- Nhưng tôi suýt làm đấy! - Stephany thốt - Nếu không 
giành thắng lợi một cách chính đại. Y mỉm cười. 

- Tôi không hình dung được là cô có thể chơi một trò chơi, không 
trung thực, Stephany à. Đó là cách của tôi. 

- Không hẳn như vậy - Chị nói - Anh chẳng đã biết chuyện Tom, 
về lỗi lầm thời trể của tôi, về Amal đó ư? Và anh hoàn toàn có 
thể sử dụng nó để làm mất uy tín của tôi trước các cổ đông. Và 
nếu anh tiết lộ cho báo chí... thì có lẽ tôi đã thua. 


- Y nghĩ đó có đến trong đầu tôi - Y thú nhận - Nhưng tôi không 
thể cho phép mình... 

- Gái gì? 

- Bôi nhọ cô - Y trả lời đơn giản. 

- Anh còn chưa kể cho tôi nghe chuyện với cảnh sát - chị lắp bắp. 
- Ô, chẳng có gì đặc biệt. Họ hoàn toàn hài lòng khi tôi chìa cho họ 
xem vé máy bay đi New York, không khứ hồi. Hình như tất cả đều 
mừng rỡ thoát khỏi chuyện đau đầu này. Tất nhiên cũng có cả 
những lời đe doạ nữa. Họ nói tôi chỉ được để yên khi ở ngoài lãnh 
thổ Úc. Họ không truy tố tôi vì tội lừa đảo.Chị tránh cái nhìn của 


y. 

- Jilly đã đi rồi. Còn anh bao giờ đi? 

- Ngày mai. “Ngày mai”... từ đó vang lên nhự một nỗi đau. 

Tại sao thế nhỉ? Có thể đây là cơ hội cuối cùng để chị nhìn vào tâm 
hồn mình một cách trung thực, để hiểu tình cảm của chị đối với 
con người này.Jake uống cạn li rượu rồi đặt xuống bàn. 

- Cô cũng biết là tôi yêu cô rồi đấy - Y nói, lần này giọng y có 
những nốt buồn thảm lạ lùng. Và tôi sẽ yêu mãi mãi. Tất cả những 
gì tôi xin cô là hãy ghi nhận điều đó, ghi nhận tình cảm của tôi. 
Được không? Chị gật đầu và nhắm mắt lại. Nhìn chị, y sửng sốt 
thấy từ đôi mắt khép kín tuôn ra hai dòng nước mắt. Chỉ một bước 
chân, y đến bên và quỳ xuống cạnh chị. 

- Ôi Stephany - Y thở dài. Ghì mặt chị vào mình, y lau sạch nước 
mắt cho chị bằng những cái hôn nhanh, âu yếm, mát lạnh, trong 
đó không có chút nào nhục cảm. Stephany tin cậy nép vào y. 

- Stephany - Y lại gọi, cảm thấy tim trong ngực mình thắt lại. Chị 
mở mắt. Y cảm thấy dường như mình chết đuối trong cái trong vắt 
của ánh nhìn cảm thông của chị. 

- Cô có thể yêu tôi được không? - Y hỏi như một tiếng rên - Đã có 
thể, phải không? 

Chị cụp mắt xuống. Y đợi. Sau đó, thay vì trả lời, chị vươn 
người, ôm lấy y và hôn. Đôi môi y thật là tuyệt vời, một đôi môi 
của mơ ước; dày, cứng và tham lam. Chị lướt lưỡi trên đôi môi ấy, 
nhấp cái vị khêu gợi đặc biệt của nó. 

- Em sẽ tặng anh tình yêu ấy. Tất cả những gì em có thể - Chị nói 
khẽ —- như một kỷ niệm. Để vĩnh biệt. 

Nhìn thẳng vào mắt y, chị thấy sự tuyệt vọng trong đó 
chuyển thành niềm hy vọng và rốt cuộc là sự phấn chấn. 

- Ôi tình yêu của anh!Tiếng kêu thốt ra ấy làm chị cảm động 
đến tận đáy lòng. Y lần những ngón tay run run trên mặt, trên 


cổ chị, sau đó ghì lấy vai chị và áp chặt môi vào. Y hôn chị], sự 
đụng chạm ấy kích thích chị, chị quá khao khát chúng.Y đỡ chị 
dậy; dẫn vào buồng ngủ. Y đứng trước mặt nhìn chị như một đứa 
trẻ. Y đưa tay vuốt ve làn vải sa tanh đỏ bóng mượt trên người chị. 
- Đẹp quá! - Y nói ngẩn ngơ. 


Jake thật là một người tình tuyệt vời. Các động tác của 
y không nôn nóng nhưng dai dẳng khiến cho Stephany phải 
rên lên và đấm tay liên hồi vào vai y. Cứ như thế hết đợt này 
đến đợt khác. Y thật là có sức tự kiềm chế đáng sợ. Stephany thoả 
mãn, no nê, ngây ngất vì khoái cảm. 
- Đủ chưa? - Rốt cuộc y hồi 
.- Ôi, đủ rồi đủ rồi - Chị kêu lên và áp vào y trong lần cuối cùng. 
Sau đó, họ chẳng có chuyện gì để nói, nếu có thì chỉ là 
chuyện buồn thẳm. Nhưng khi bị chị ôm hôn y để từ biệt và lúc ra 
khỏi phòng thì cả hai đều hiểu rằng giữa họ, sự cay đắng đã được 
thay bằng sự hiểu biết và thông cảm, còn nỗi đau và sự thù hận đã 
tan biến hẳn trong cuộc ái ân vừa qua. 


Rosalind Miles 
Trở về Eden 
Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền. 


Chương G7 


Eden dường như run lên trong những cơn gió mùa đông lạnh lẽo. 
Những cảnh đẹp buồn nao lòng của mùa thu đã qua đi từ lâu và 
thay vào đó là sự lạnh lẽo, buồn thảm của tháng Sáu. Khu vườn 
chết lặng. Những bông hoa rực rỡ và hương thơm của chúng 
chỉ còn là những hồi ức. Những dải sương mù dày đặc kéo từ 
phía biển vào, chúng cuộn lại thành vòng tròn, trùm lên Eden như 
một cái chăn. Chỉ có những tiếng kêu buồn bã của những con hải 
âu lẩn vào im lặng. Nhưng bên trong toà nhà, cuộc sống đang sôi 
động. Từ phía phòng ăn vang lên những trận cười vui vẻ. 
Ngồi quanh bàn là Bill và Rina, Cassy và Dennis, Sara và Tom — 
Stephany nghĩ một cách hài lòng - “Gia đình của mình”. 

- Kể một cái gì đi, Dan - Rina yêu cầu. 

- Không, không bà đừng có ép - Dennis sôi nổi phản đối - dượng 
ấy là một bác sĩ quá giỏi để đi kể chuyện tiếu lâm! 

- Em nghe thấy không Stephany - Dan giả vờ bị xúc phạm - Con 
trai em lại cho phép mình cợt nhả với người lớn rồi đấy. 

- Dượng đừng lo - Cassy cầm lấy tay Dennis nói - Để con uốn nắn 
anh ấy. Stephany cười vui vẻ: 

- Đúng đấy, Cassy. Điều đó chỉ có lợi cho nó. 

- Mọi người phải xem ông Bill nhà tôi thế nào chứ - Rina nói. — 
Vừa mới ra khỏi bệnh viện một cái mà ông ấy làm như mình khoẻ 
lắm ấy. Làm sao tôi lôi được ông ấy ra khỏi tầng thượng của 
“Harper Mining” để ông ấy khỏi cả ngày la hét những người qua 
đường vô tội đây? 

- Mẹ đừng lo, mọi chuyện ổn cả thôi - Tom nghiêng người về phía 
bà. - Chúng con sẽ trông chừng để bố khỏi làm việc quá sức. 

- Làm việc quá sức ư - Bill hầm hừ - Còn tệ hơn nếu tôi không làm 
xong việc của mình. Tôi suýt mủn nát vì buồn chán trong cái bệnh 
viện ấy. Khi người ta cho tôi xuất viện, tôi thấy đó là ngày 
hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. 


- Đối với cháu, ngày đó cũng là một ngày rất thành công, chú Bill ạ 
- Stephany âu yếm mỉm cười - Và cả đối với hãng của chúng ta 
nữa. 

- Tôi vẫn còn có ích đấy chứ, hả? - Ông già hài lòng nói. 

- Ö, chú đang vượt qua chính mình. Mấy tuần cuối đây, công việc 
của hãng thật cứ như trong thần thoại.Sara cười: 

- Mẹ, chúng ta đã thoả thuận trước là không nói câu nào về công 
việc cơ mà. Dượng nói với mẹ một lời đi dượng Dan. 

- Nói với bà ấy ư? - Dan cười - Chẳng ai có thể nói cho Stephany 
Harper bà ta phải làm gì. Vả lại, - ông mỉm cười với Sara - tôi 
cũng quen với công việc. Buộc phải quen. 

Cả con cũng sẽ phải như vậy, nếu con không thay đổi quyết 
định lấy cái anh chàng kia - Ông chỉ Tom.Stephany lắng nghe 
những câu đối đáp vui vẻ đó và thầm cảm ơn trời đã mang lại 
cho chị nhiều may mắn đến thế. Bill đã ra viện, khoẻ mạnh 
và tràn đầy nghị lực như trước; hãng đang ăn nên làm ra - thậm 
chí cuộc suy thoái kinh tế vừa qua cũng có lợi cho nó. 
Dennis và Sara rất hạnh phúc trong tình yêu với Cassy và Tom. Và 
chủ yếu là Dan, chỗ dựa, niềm hy vọng, người tình, chồng và đồng 
chí của chị.Dan... Nén một tiếng thở dài nhẹ nhõm, chị thầm cẩm 
ơn sự sáng suốt, sức mạnh và nhất là tình yêu của ông. Sau cuộc 
gặp gỡ với Jake, chị không tưởng tượng được là mình sẽ nói 
cho Dan biết. Nhưng sau đó, những gì tốt đẹp nhất trong con 
người chị không cho phép chị biến Dan thành một người chồng bị 
lừa dối. Chị còn đắn đo một thời gian nữa - hay là cứ im lặng, 
không tiết lộ gì để khỏi xúc phạm đến tình cảm của Dan? Bởi chị 
tin chắc chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. 
Nhưng sâu thẳm tâm hồn, chị biết chị sẽ phải nói cho Dan sự thật. 
Giữa họ không được phép có điều khuất tất nào.Một lần đêm 
khuya, hai người đã đi nằm, Stephany nắm lấy tay chồng.- 
Dan - Chị lưỡng lự khởi đầu - Em phải nói với anh một việc.Im 
lặng một lát, Dan nói: 

- Em tin chắc là phải nói ư, em yêu? 

- Em tin chắc. Anh định nói 8ì vậy? 

- Em chẳng cần phải nói gì cả. - Ông nắm tay chị - Anh không mù, 
Stephany. Anh thấy là em đã xua đi được một bóng ma. Tự anh, 
anh cũng sẽ giải quyết được bóng ma của mình. 

- Như vậy anh... 

- Anh không giận! Anh không ghen! Đảo Orphey đã chữa cho anh 
khỏi những căn bệnh nhỏ nhen. Em nhớ không? 


- Ôi, anh yêu... 

- Em nhớ lấy điều này nữa. Khi em bắt đầu cuộc đấu tranh để 
giành lại hãng, anh đã hứa là sẽ ủng hộ em mãi mãi và trong mọi 
chuyện. Anh không rút lại lời hứa của mình.Stephany thở một hơi 
dài nhẹ nhõm. Chị cảm thấy rất mừng và tràn ngập yêu thương. 

- Em chỉ muốn nói với anh một điều: Anh hãy tin em, 
chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa. 

- Anh tin - Giọng ông nhẹ nhàng âu yếm. 


Đó là kết cục của chuyện ấy. Cảnh tượng cuộc chia biệt với 
Jake bắt đầu nhoà đi trong trí nhớ Stephany. Jake đã giữ lời hứa: Y 
không một lần tìm cách liên lạc với chị dù bằng thư, điện báo hay 
điện thoại. Đối với chị, Jake đọng lại trong ký ức như một cái gì 
đó đôi khi buộc người đàn bà phải mỉm cười, cảm thấy trong mình 
một cảm xúc hai mặt: vừa chiến thắng lại vừa thất bại. Chị sẽ 
không quên y. Và mặt khác, chị cũng không cảm thấy tiếc nếu một 
mai hình ảnh người đàn ông da trắng, có mái tóc đen quăn ấy nhoà 
đi trong trí nhớ chị. Cuộc sống vẫn tiếp tục với những mặt tốt và 
cả những mặt xấu của nó. Chị hơi rùng mình đôi khi nhớ lại Jilly, 
kẻ đã mấy lần suýt đánh quy chị bằng sự độc ác, thù hận của 
mình.Thỉnh thoảng chị thấy những cơn ác mộng trong đó Jilly nhìn 
chị bằng đôi mắt vàng như mắt mèo - giống như hai cái giếng đầy 
tràn sự ích kỷ, ty tiện. Giờ đây cô ta đang ở đâu? Cảnh sát vẫn 
chưa tìm thấy cô ta. 

- Họ chẳng thấy cô ta đâu - Chị nói với Dan và ông gật đầu đồng ý 
với chị.Ở đâu đó, Jilly chắc đang sống với những ý nghĩ thù hận và 
có cơ hội là sẵn sàng phá tan cuộc sống yên bình của chị.Nhưng ý 
nghĩ ấy không làm cho Stephany lo sợ. Chị đã hai lần đứng 
vững và chiến thắng ả. Nếu cần, chị sẵn sàng đương đầu và chiến 
thắng thêm một lần nữa. Những thử thách mới đây không làm chị 
kiệt sức mà ngược lại làm chị thấy tự tin hơn, đầy nghị lực hơn... 
Ở đầu bàn kia, Sara và Dennis lại cãi nhau. 

- Stephany! - Tiếng gọi vui vẻ của Dan dứt chị ra khỏi dòng suy 
nghĩ. - Em có cách nào để trị những tên tội phạm nhỏ tuổi này 
không? Anh thì chịu rồi đấy. 

- Thôi được, có lẽ chúng ta chuyển sang việc chính nhé. Hôm nay 
chúng ta tụ tập ở đây làm gì nào? - Stephany mỉm cười. Mọi người 
chú ý hơn - Ai nói trước? Sara nói ngay. 

- Gon với Tom muốn cưới nhau vào mùa hè. Tháng Mười 
một chẳng hạn. 


- Và chúng con cũng vậy! - Dennis nói - Chúng con muốn tổ chức 
lễ cưới, ngay tại đây, ở nhà mình! 

- Chúng con cũng muốn như thế - Tom nói. Stephany bỗng nảy ra 
một ý: 

- Nếu chúng ta tổ chức cả hai đám cưới cùng một lúc thì sao nhỉ? 
Bốn người trẻ tuổi nhìn nhau. Họ đã hình dung thấy trong 
vườn Eden, vào một ngày hè... 


Hết 


Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. 
Nguồn: http:/⁄vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Hạ Trắng & thu lanh 

Nguồn: Nhà xuất bản Văn học 

Vuontaodan.net 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên 

vào ngày: 11 tháng 12 năm 2009 


